THIỆN PHÚC 


THIÊN 


TRONG 


ĐO PHẬT 


(TẬP II) 





2 000202IV/ 00 


(VOLUME II) 
VIỆT-ANH 
VIETNAMESE-ENGLISH 


Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại 
Oversea Viefnarnese Buddhism 


722 


Copyrighr © 2016 by Ngoc Tran. All rights reserved. 


No part 0ƒ this work may be reproduced or transmiited In any form or by any means, 
electromc or mechanical Including photocopying and recording or by dny 
Imƒformation storage or reftrleval system without the prior wrilten permission 0ƒ the 
quthor, except ƒor the Inclusion oƒ brief quotaHons. However, staff members oƒ 
Vietnamese temples who wamt to reprimnt this work ƒor the benefit oƒ teaching öƒ the 
Buddhadharma, please contact Ngoc Tran at (714) 776-2832. 


723 


MỤC LỤC— TẬP II 
TABLE OF CONTENT—VOLUME II 





Mục Lục 723 
Lời Giới Thiệu — Infroducfion 727 
Lời Đầu Sách— Preface 733 
Chương Bảy Mươi— Chapter Seventy: Thiền và Thất Bồ Đề Phẩn—Zen and the Seven 
Bodhi Shares Z4I 
Chương Bảy Mươi Mối— Chapter Seventy-One: Thiền và Tứ Chánh Câần—Zen and the Four 
Right kjJJƒorts 735 
Chương Bảy Mươi Hai—Chapter Seventy-Two: Thiên và Tứ Như Ý Túc—Zen and Four 
Suƒjficiences 759 
Chương Bảy Mươi Ba—Chapter Seventy-Three: Thiền và Ngũ Căn—Zen and the Five 
Faculfies 763 
Chương Bảy Mươi Bốn— Chapter Seventy-Four: Thiền và Ngũ Lực—Zen and the Fbe 
Powers 767 
Chương Bảy Mươi Lăm— Chapter Seventy-Five: Thiền và Tâm — Zen and Mind 769 
Chương Bảy Mươi Sáu— Chapter Seventy-Six: Thiền và Khổ Hạnh—Zen and Ascetic 
Pracices 03 
Chương Bảy Mươi Bảy — Chapter Sevenp-Seven: Thiền và Giới-Định-Huệ—Zen and 
Discipine-Right Concentraion-Wisdom 307 


Chương Bảy Mươi Tám— Chapter Seventy-Eight: Thiền và Niết Bàn—Zen and Nirvana 823 
Chương Bảy Mươi Chín— Chapter Seventy-Nine: Ba Yếu Tố Thành Tựu Tu Tập Thiền 


Định— Three ƒqctors making [or success i" Zen G31 
Chương Tám Mươi— Chapter Eighty: Thiền và Luật Nhân Quả—Zen and the Law 0ƒ Cause 
and EJƒect G41 


Chương Tám Mươi Mối— Chapter Eighty-One: Bất Muội Nhân Quả--Bất Lạc Nhân Quả— 
Not Being Unclear about Cause and Eƒƒect Not Falling Subject to Cause and Fjƒfect 855 
Chương Tám Mươi Hai—Chapter Eighty-Two: Bồ Tát Sợ Nhân, Chúng Sanh Sợ Quả— 
Bodhisaffva Fears 0ƒ Causes, Ordinary People Fear 0ƒ Resulfs 59 
Chương Tám Mươi Ba— Chapter Eighty-Three: Thiền và Nghiệp Báo—Zen and Karma and 
Resuls 63 


724 


Chương Tám Mươi Bốn— Chapter Eighty-Four: Thiền và Những Trở Ngại—Zen and 
Troubles đ&1 
Chương Tám Mươi Lăm— Chapter Eighty-Five: Hành Giả và Cát Tâm “Không) Trong Tu 
Tập— Zen Practiioners and the “Mind 0Ÿ Emptiness ” In Pracfices 905 
Chương Tám Mươi Sáu — Chapter Eighty-Six: Thiền và Ba La Mật —Zen and the Paramitas 
909 

Chương Tám Mươi Bảy— Chapter Eighty-Seven: Thiền và Khoa Học—Zen and Science 927 
Chương Tám Mươi Tám— Chapter Eighpy-Eight: Thiền và Tam Pháp Ấm—Zen and Three 


Signs 0ƒ Being 935 
Chương Tám Mươi Chín— Chapter Eighty-Nine: Thiền và Vô Minh—Zen and lgnorance 
961 
Chương Chín Mươi—Chapter Niney: Thiền và Không Chấp Trước—Zen and Non- 
Affachments 965 
Chương Chín Mươi Mố— Chapter Ninety-One: Thiền và Phước Đức-Công Đức—Zen and 
Blessedness and Virfue 969 
Chương Chín Mươi Hai— Chapter Ninety-Two: Thiền và Tha Lực—Zen and Other Powers 
985 
Chương Chín Mươi Ba— Chapter Ninefy-Three: Thiền và Tứ Diệu Đế—Zen and the Four 
Noble (Holy) Truths 989 
Chương Chín Mươi Bốn— Chapter Ninety-Four: Thiền và Tứ Vô Lượng Tâm—Zen and the 
Four Inuneasurable Minds 997 
Chương Chín Mươi Lăm— Chapter Ninety-Five: Thiền Tập trong Phiên Não— Medifation in 
AfffI<icHons 1017 
Chương Chín Mươi Sáu —Chapter Ninety-Six: Hành Giả Tu Thiền và Mười Điều Tâm 
Niệm —Zen Practiioners and Ten Non-Seeking Practfices 1023 
Chương Chín Mươi Bảy— Chapter Ninety-Seven: Hành Giả Tu Thiền và Sự Tu Tập Thân 
Nghiệp— Zen Practiioners and the Culfivation gƒ the Karma oƒ the Body 1025 
Chương Chín Mươi Tám—Chapter Ninety-Eight: Hành Giả Tu Thiền và Sự Tu Tập Khẩu 
Nghiệp— Zen Practiioners and the Culfivation 0ƒ the Karma gƒ the Mouth 1033 
Chương Chín Mươi Chín— Chapter Ninetg-Nine: Hành Giả Tu Thiên và Sự Tu Tập Ý 
Nghiệp— Zen Practiioners and the Culfivation gƒ the Karma oƒ the Mind 1037 
Chương Một Trăn— Chapter One Hundred: Hành Giả Tu Thiên và Thân Tam-Khẩu Tú- Ý 
Tam— Zen PracHiioners and Three in Body-Four in Mouth-Three in Mind 1041 
Chương Một Trăm Lẻ Một— Chapter One Hundred and One: Thiền và Lục Nhập—Zen and 
the Six Entrances 1047 
Chương Một Trăm Lẻ Hai— Chapter One Hundred and Two: Thiền và Ngũ Uẩn—Zen and 
the Five Aggregafes 1053 
Chương Một Trăm Lẻ Ba— Chapter One Hundred and Three: Thiền và Mười Bốn Tâm Sở 
Bất Thiện—Zen and Fourteen Unwholesome Mental Factors T101 
Chương Một Trăm Lẻ Bốn— Chapter One Hundred and Four: Thiền và Năm Mươi Mối Tâm 
Sở—Zen and Fity-One Mental States that are Interactive with the Mind 1107 


Chương Một Trăm Lẻ Năm—Chapter One Hundred and Five: Thiền và Mười Một Sắc 
Pháp— Zen and Eleven Form Dharmas 1113 


725 


Chương Một Trăm Lẻ Sáu— Chapter One Hundred and Six: Thiền và Điên Đảo—Zen and 


Tnverstons 1115 
Chương Một Trăm Lẻ Bảy — Chapter One Hundred and Seven: Thiền và Giới Luật—Zen 
and Disciplines 1125 
Chương Một Trăm Lẻ Tám— Chapter One Hundred and Eight: Hành Giả Tu Thiền và Pháp 
Hữu Vi— Zen PracHifoners and Condiioned Dharmas 1135 
Chương Một Trăm Lễ Chín— Chapter One Hundred and Nine: Hành Giả Tu Thiền và Pháp 
Vô Vị—Zen Practiioners and Unconditioned Dharmas 1139 
Chương Một Trăm Mười — Chapter One Hundred and Ten: Thiền và Kiếp Nhân Sinh—Zen 
and Human LỰc 1145 
Chương Một Trăm Mười Một—Chapter One Hundred and Eleven: Thiền và Lý Sự—Zen 
and Theories and Pracfices 1165 
Chương Một Trăm Mười Hai— Chapter One Hundred and Twelve: Thiền và Nhẫn Nhục— 
Zen and Patience 1175 
Chương Một Trăm Mười Ba— Chapter One Hundred and Thirteen: Thiền và Phân Biệt-Vô 
Phân Biệt— Zen and Discrunination and Non-discrinination 1185 
Chương Một Trăm Mười Bốn— Chapter One Hundred and Fourteen: Thiền và Pháp Hữu 
Lậu-Vô LậuZen and Leakage Dharmas & Non-Leakage Dharmas 1193 
Chương Một Trăm Mười Lăm— Chapter One Hundred and Fifteen: Thiền và Pháp Tương 
Đối —Zen and Relative Dharmas 1199 
Chương Một Trăm Mười Sáu—Chapter One Hundred and Sixteen: Thiền và Pháp Tuyệt 
Đối —Zen and Absolute Dharmas 1205 
Chương Một Trăm Mười Bảy — Chapter One Hundred and Seventeen: Thiền và Thần 
Thông— Zen and Superndatural Powers 1209 
Chương Một Trăm Mười Tám—Chapter One Hundred and Eighteen: Thiền và Sự Bất 
Tịnh— Zen and Impurity 1215 
Chương Một Trăm Mười Chín— Chapter One Hundred and Nineteen: Thiền và Sự Thanh 
Tịnh— Zen and Purity 1219 
Chương Một Trăm Hai Mươi—Chapter One Hundred and Twenty: Thiền và Từ Biỉ—Zen 
and Loving-kindness and Compassion 1239 
Chương Một Trăm Hai Mươi Mốt— Chapter One Hundred and Twenty-One: Thiền và Bồ Đề 
Tâm— Zen and Bodhi Mind 1245 
Chương Một Trăm Hai Mươi Hai— Chapter One Hundred and Twenty-Two: Thiền và Chân 
Lý— Zen and Truth 1257 
Chương Một Trăm Hai Mươi Ba— Chapter One Hundred and Twenty-Three: Thiền và Năm 
Mươi Quả Vị —Zen and FỰty Posttions 1265 
Chương Một Trăm Hai Mươi Bốn— Chapter One Hundred and Twenty-Four: Thiền và Bát 
Đại Nhân Giác— Zen and Eight Awakenings oƒ Great People 1279 


Chương Một Trăm Hai Mươi Lăm— Chapter One Hundred and Twenty-Five: Thiền và Ma 
Chướng— Zen and Demonic Obstrucfions 1285 


726 


Chương Một Trăm Hai Mươi Sáu— Chapter One Hundred and Twenty-Six: Thiên và Lý 
Nhân Duyên— Zen and the Theories 0ƒ Causafion 1297 
Chương Một Trăm Hai Mươi Bảy— Chapter One Hundred and Twenty-Seven: Không Chấp 
Trưóc-Buông Xả và Tĩnh lự— Non-Attachimentfs-LeHing ŒGo-Stilling the Thoughfs 1315 
Chương Một Trăm Hai Mươi Tám — Chapter One Hundred and Twenty-Eight: Thiên đốt với 
Kỷ Luật và Chứng Nghiệm Tâm Linh—Zen and Spirttual Discipline and Spirtfual 
Experience 1321 
Chương Một Trăm Hai Mươi Chín— Chapter One Hundred and Twenty-Nine: Bất Lập Văn 
Tụ--Giáo Ngoại Biệt Truyền-- Trực Chỉ Nhơn Tâm--Kiến Tánh Thành Phật— Not set up 
Scriptures--Special Transmission Qufside the Teqchings Poimting Dưcctly To Human°s 


Mind--To See Your Qwn Nature and Reach Buddhahood 1325 
Chương Một Trăm Ba Mươi— Chapter One Hundred and Thirty: Thập Bát Vấn— Eighteen 
kinds 0ƒ questions 1331 
Chương Một Trăm Ba Mươi Mố— Chapter One Hundred and Thiry-One: Kinh Sách Về 
Thiên— Scriptures and Books on Meditation 1335 
Chương Một Trăm Ba Mươi Hai—Chapter One Hundred and Thirp-Two: Thiền và Cảm 
Giác Siêu Thoát — Zen and Feeling gƒ Exaltation 1343 
Chương Một Trăm Ba Mươi Ba—Chapter One Hundred and Thirpy-Three: Thiền và Ý 
Nghĩa của Duy Tâm——Zen and Menaings oƒ Mind-Only 1347 
Chương Một Trăm Ba Mươi Bốn— Chapter One Hundred and Thirty-Four: Tam Muội (Tam 
ma địa)— Samayd— Samadhi 1361 
Chương Một Trăm Ba Mươi Lăm— Chapter One Hundred and Thirty-Five: Thiền và Phật 
Tánh— Zen and the Buddha Nafure 1363 
Chương Một Trăm Ba Mươi Sáu— Chapter One Hundred and Thiry-Six: Bát Phong và 
Khẩu Đầu Thiên— Eight Winds and Bragging Zen 1389 


References 1393 


727 


-%⁄ Ø4 “22s 


Đạo hữu Trần Ngọc pháp danh Thiện Phúc không chỉ là một học giả nghiên cứu khá sâu 
sắc về Phật pháp, mà còn là một Phật tử thuần thành luôn gắng công tu tập để đạt đến con 
đường giác ngộ và giải thoát. Thiện Phúc đã biên soạn bộ tự điển phật giáo Việt-Ngữ và 
Anh Ngữ rất kỷ lưỡng. Đồng thời, đạo-hữu cũng đã biên soạn bộ Phật Pháp Căn Bản và 
mười tập sách giáo lý phổ thông bằng tiếng việt để giúp các bạn trẻ muốn tìm hiểu Phật 
pháp. Sau khi đọc xong những bộ sách trên, tôi thành thật tán thán công đức của đạo hữu, đã 
bỏ hai mươi mấy năm trời, để nghiên cứu và sáng tác, trong lúc đời sống ở Mỹ rất bận rộn. 
Hôm nay đạo hữu Thiện-Phúc lại đem tập sách “Thiển Trong Đạo Phật” nhờ tôi viết lời giới 
thiệu. Tác phẩm “Thiền Trong Đạo Phật” được viết bằng hai ngôn ngữ Việt-Anh rất dễ hiểu. 
Sau khi đọc xong, tôi nhận thấy bộ sách ba tập với trên 2.000 trang, toàn bộ viết về những lời 
dạy của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni và chư Tổ về phương pháp định tâm trong Phật giáo. 
Thiên chẳng những là định tâm định ý, mà còn là trạng thái tâm không buồn phiên, không lo 
âu. Nói theo Phật pháp là không có phiển não làm náo loạn thân tâm. Nói khác hơn, là 
những đóa hoa hạnh phúc và an lạc nhất. Mỗi bài trong “Thiền Trong Đạo Phật” của đạo hữu 
Thiện Phúc là những niềm an lạc nhất từ những lời dạy của Đức Phật. Tôi nghĩ rằng vị nào 
có duyên lành để mắt đọc tác phẩm “Thiền Trong Đạo Phật” nầy chắc chắn sẽ gặt hái được 
niềm an lạc nhất đời. 

Hơn 2636 năm về trước, những lời dạy của Đức Phật đã đi trước thời đại của Ngài mà còn 
đi trước mọi thời đại về sau nầy quá xa. Ngài đã dạy: “Ta là Phật đã thành, các bạn là Phật 
sẽ thành”. Đức Phật nói: “Ta không phải là vị Phật đầu tiên ở thế gian nầy, và cũng không 
phải là vị Phật cuối cùng. Khi thời điểm đến sẽ có một vị Phật giác ngộ ra đời, Ngài sẽ soI 
sáng chân lý như ta đã từng nói với chúng sanh.” Ngày nay mỗi khi các nhà khoa học muốn 
khám phá một đối tượng, họ bắt đầu bằng sự hoài nghi, đặt vấn đề. Thứ nhất, cái gì là cứu 
cánh mà họ phải khám phá. Thứ hai, họ phải dùng phương pháp nào để khám phá ra chân lý 
nầy. Thứ ba, họ nên dùng phương tiện nào khả dĩ có thể giúp họ khám phá ra chân lý của 
cứu cánh mà họ muốn đạt tới, vân vân... Còn riêng về hành giả tu hành Phật đạo, chúng ta 
cũng phải nên thấy rõ như vậy. Thứ nhất, chúng ta phải biết cứu cánh nào mà người Phật tử 
phải đạt đến. Chúng ta phải nhận ra ngay rằng đó là “Giác Ngộ và Giải Thoát”. Thứ nhì, 
chúng ta nên dùng phương pháp nào để đạt đến giác ngộ và giải thoát? Thiển, mật, tịnh, 
Pháp Hoa, vv... tất cả chỉ là những phương pháp, tùy khả năng của mỗi chúng sanh mà áp 
dụng phương pháp khác nhau, nhưng cứu cánh thành tựu vẫn như nhau, đó là giác ngộ và giải 
thoát. Thứ ba, Phật tử nên luôn nhớ rằng đi chùa, ngồi trên ghế, bổ đoàn, hay ngồi dưới gốc 
cây, vv... chỉ là những phương tiện cần và đủ để dễ đạt đến giác ngộ và giải thoát mà thôi, 
chứ không phải là phương pháp. Nếu các Phật tử lựa chọn các phương pháp thích hợp và 
chuyên chú thực tập sẽ thành tựu rất dễ dàng. 

Người tu Phật, từ tu sĩ đến cư sĩ, nên luôn hòa mình vào quần chúng. Hình ảnh của chư 
Tăng Ni bị quân Hồi giáo tàn sát vào thế kỷ thứ VI vẫn còn in đậm trong tâm khẩm của 
người con Phật. Người Phật tử nên thức tỉnh tránh những thất bại của chủ nghĩa phong kiến 
trong các tự viện hầu có thể mang đến cho đại đa số quần chúng Phật tử hình ảnh chơn thật 
của Phật giáo. Như đức Phật đã từ bỏ cuộc sống xa xỉ của một hoàng tử để làm một du tăng 


728 


khất sĩ; nhưng ngày nay chúng ta đang làm ngược lại gương tu tập của đức Thế Tôn. Riêng 
về Phật tử tại gia nên luôn nhớ rằng cứu cánh của người tu Phật không øì khác hơn là “Giác 
Ngộ và Giải Thoát”. Như vậy đi chùa, ngồi trên bổ đoàn, ngồi trên ghế, ngồi trên xe, vv... 
đều là những thời điểm và phương tiện giúp chúng ta tu tập, chứ không phải là cứu cánh. 
Ngồi trên xe, chân đạp ga hay thắng trong tỉnh thức. Dẫu ngồi trên xe mà miệng vẫn niệm 
Phật, tâm vẫn an lạc, vui vẻ, mắt vẫn nhìn thấy rõ ràng những đối tượng quanh mình, thế là 
tu, thế là đang tiến dần đến giác ngộ và giải thoát. 

Nhưng một điều cực kỳ quan trọng phải nhớ là thiển trong Phật giáo không phải là trạng 
thái tự thôi miên hay hôn mê. Nó là trạng thái tâm thanh tịnh, trong đó các dục vọng và khát 
vọng đều được khắc phục, từ đó tâm trở nên lắng đọng, an trụ và tỉnh thức. Hành thiển chắc 
chắn không phải là sự lưu đày tự nguyện để tách rời khỏi cuộc sống, cũng không phải là thực 
tập cái gì đó cho kiếp sau. Hành thiển phải được áp dụng vào công việc của cuộc sống hằng 
ngày, và kết quả phải đạt được bây giờ và ở đây. Thiển không phải tách rời với công việc 
hằng ngày, mà nó là một phần của đời sống. Chúng ta vẫn tham gia các hoạt động thường 
nhật, nhưng giữ cho mình thoát được cảnh hối hả rộn rịp của thành phố và những phiền toái 
bực bội của thế gian, việc này nói dễ khó làm, nhưng nếu cố gắng thiển tập chúng ta có thể 
làm được. Bất cứ sự thiển tập nào cũng đều giúp chúng ta rất nhiều trong việc đối phó với 
các diễn biến trong cuộc sống một cách trầm tĩnh. Và chính sự trầm tĩnh nà y sẽ giúp chúng ta 
vượt qua những khổ đau và phiền não trong đời. Theo Phật giáo, hành thiền là một lối sống. 
Đó là lối sống trọn vẹn chứ không phải là sinh hoạt rời rạc. Pháp hành thiển là nhằm phát 
triển toàn thể con người chúng ta. Chúng ta hãy cố gắng đạt được sự toàn hảo ấy ở đây và 
ngay trong kiếp này, chứ không phải đợi đến một thời hoàng kim nào đó trong tương lai. 
Trong quá khứ, nhiều người tin rằng pháp hành thiển chỉ riêng dành cho chư Tăng Ni mà 
thôi, sự việc đã thay đổi, ngày nay hầu như mọi người đều thích thú lưu tâm đến thiền tập. 
Nếu hiểu rằng thiển là một kỷ thuật lắng đọng tâm từ và quán xét nội tâm, hay một phương 
pháp trau dồi tâm trí như vậy thì mọi người nên hành thiền, bất kể là nam hay nữ, già hay 
trẻ, Tăng hay tục. 

Sự hành thiển (quán tưởng) là cách chắc chắn nhất để kiễm soát và tịnh tâm. Bạn nên 
kiểm soát thân tâm mọi lúc, chứ không chỉ lúc ngồi thiển. Lúc nào thân tâm chúng ta cũng 
phải thanh tịnh và tỉnh thức. Thiền là chấm dứt vọng niệm; tuy nhiên, nếu bạn không có khả 
năng chấm dứt vọng niệm thì bạn nên cố gắng tập trung tâm của bạn vào một tư tưởng hay 
một đối tượng quán tưởng mà thôi. Điều này có nghĩa là bạn nên biết bạn đang nghĩ gì hay 
đang làm gì trong những giây phút hiện tại này. Nếu làm được những điều nầy trong mọi sinh 
hoạt hàng ngày, thế là chắc chắn đã có thiền trong đời sống vậy! 

Khi bạn có khả năng quan sát và biết rõ chính bạn, ấy là bạn đang thực tập thiển quán. 
Khi bạn biết con đường bạn đi, bạn ăn cái gì và ăn như thế nào, bạn nói cái gì và nói như thế 
nào... ấy là bạn đang thực tập thiển quán vậy. Khi tâm bạn chứa đựng những hận thù hay 
ganh ghét, dối trá, vân vân, bạn biết tâm bạn đang dung chứa những vi trùng nguy hiểm, đó 
là bạn đang thực tập thiển vậy. Thiển không là cái gì khác với sinh hoạt hằng ngày của bạn. 
Như vậy chân thiển phải là một loại thiển mà bạn có thể thiển bất cứ lúc nào trong cuộc sinh 
hoạt hằng ngày của bạn. Và như vậy thiển không có bắt đầu và cũng không có chấm dứt. 
Nên nhớ rằng tâm hành thiền là tâm thường xuyên tự biết chính mình, nghĩa là tâm tỉnh 
thức, sáng suốt và vô ngại. Thiển không phải là một cái gì cách biệt với những sinh hoạt 
hằng ngày của bạn, mà nó chính là tinh hoa của những sinh hoạt ấy. 


729 


Tôi rất đồng ý với đạo hữu Thiện Phúc về nhan để “Thiển Trong Đạo Phật” vì mục đích 
của người tu Phật là “Giác Ngộ và Giải Thoát” và mục đích của Thiển cũng là như vậy, cũng 
là giác ngộ để đi đến chỗ vô ưu, không buôn phiền, không lo âu. Nói cách khác, thiển là 
không có phiền não làm náo loạn thân tâm. Hành giả hành thiền để đạt được trạng thái hạnh 
phúc và an lạc nhất trong đời sống hằng ngày. Mỗi bài trong tập sách “Thiển Trong Đạo 
Phật” của đạo hữu Thiện Phúc là một bước tiến đi gần tới giác ngộ và giải thoát mà Đức 
Phật đã nói đến hơn 2.600 năm trước. Tôi nghĩ rằng vị nào có duyên lành để mắt đọc tác 
phẩm “Thiền Trong Phật Giáo” nầy chắc chắn sẽ từng bước gặt hái được sự giác ngộ và giải 
thoát mọi khổ đau phiến não để đi đến niềm an lạc nhất đời. Thiền được chính thức giới 
thiệu vào Trung Quốc bởi Tổ Bồ Đề Đạt Ma, dầu trước đó người Trung Hoa đã biết đến, và 
kéo dài cho tới thời kỳ của các tông phái Thiên Thai. Theo Kinh Duy Ma Cật, cư sĩ Duy Ma 
Cật đã nói với ông Xá Lợi Phất khi ông nầy ở trong rừng tọa thiển yên lặng dưới gốc cây như 
sau: “Thưa ngài Xá Lợi Phất! Bất tất ngồi sững đó mới là ngồi thiển. Vả chăng ngồi thiền là 
ở trong ba cõi mà không hiện thân ý, mới là ngồi thiển; không khởi diệt tận định mà hiện các 
oai nghi, mới là ngồi thiển; không rời đạo pháp mà hiện các việc phàm phu, mới là ngồi 
thiển; tâm không trụ trong cũng không ở ngoài mới là ngồi thiển; đối với các kiến chấp 
không động mà tu ba mươi bảy phẩm trợ đạo mới là ngồi thiển; không đoạn phiền não mà 
vào Niết Bàn mới là ngồi thiển. Nếu ngồi thiển như thế là chỗ Phật chứng nhận vậy.” Điều 
nầy cho chúng ta thấy rõ sự quan trọng của việc hành thiển trong đời sống hàng ngày hơn. 

Sau khi tham khảo xong tác phẩm, tôi thành thật cảm ơn đạo hữu Thiện Phúc đã bỏ ra rất 
nhiều thì giờ trong đời sống bể bộn ở Hoa Kỳ để soạn thảo và viết quyển “Thiền Trong Đạo 
Phật” để cống hiến cho các đọc giả hữu duyên với Phật Pháp sẽ được niềm hạnh phúc và an 
lạc vô biên. Đây là một công đức pháp thí khó nghĩ bàn. Tôi cũng muốn nhân đây chân 
thành ca ngơi tinh thân vị tha của đạo hữu Thiện Phúc, đã vì sự an lạc và hạnh phúc vô biên 
của chúng sanh mà bỏ ra nhiều thì giờ để viết thành tác phẩm “Thiền Trong Đạo Phật” nầy. 

Hôm nay nhân mùa Phật Thành Đạo phật lịch 2561 tây lịch 2017, tôi rất hoan hỷ giới 
thiệu tác phẩm Thiển Trong Đạo Phật do đạo hữu Thiện Phúc sáng tác, đến tất cả độc giả 
bốn phương, như một món ăn tinh thần rất quý giá và thật cần thiết cho mọi gia đình. Hy 
vọng tập sách này trở thành Kim Chỉ Nam, có thể giúp cho các độc giả nhận được một niềm 
hoan hỷ, an lạc, hạnh phúc trong hiện tại và tiếp nhận được cốt lỏi giáo lý của đức Thế-tôn 
một cách dễ dàng, nhờ hiểu rõ mà thực hành được chính xác, từ đó quý vị sẽ cải thiện được 
đời sống tinh thần, từ thấp đến cao, từ cao đến cao hơn và sau cùng tâm hồn được mở rộng, 
thành tựu được đạo nghiệp một cách dễ dàng. Xin cầu chúc quý đọc giả sẽ tìm được niềm vui 
trong sinh hoạt “Thiển Trong Đạo Phật” do đạo hữu Thiện Phúc trước tác. 


Cẩn Bút 
Sa-môn Thích Chơn Thành 


730 


9,ứtod(c£(a« 


Mr. Ngoc Tran, his Buddha Name Thien Phục, 1s not only a Buddhist scholar, but he 1s also 
a devout practiioner who always tries hIs best to cultivate to achieve enlightenment and 
emancipation. He has an extensive knowledge of Buddhism. Thien Phục 1s also the author of 
Vietnamese-English Buddhist Dictionary, English-Vietnamese Buddhist Dictionary, the Basic 
Buddhist Doctrines, and ten volumes of Buddhism 1n Daily Life. These books help Buddhists 
understand the application of Buddhist theory ¡in their daily activitles. After reading these 
volumes, I sincerely commend 'Thien Phục, who has spent more than two decades studying 
and composing these books, regardless of his busy and hurried life In the United States. 
Today, Mr. Thien Phục Ngoc Tran brought me a draft of his work called “Zen In Buddhism” 
and asked me to write an Introduction for this work. The work 1s wriften in Vietnamese and 
English and Is very easy to understand. After reading the draft of “Zen In Buddhism”, I found 
all three volumes with more than 2,000 pages of this work were written about the Buddha's 
and Patriarches” teachings on methods of resettlement of mind in Buddhism. Zen does not 
only means a sfate of a fixed mind, but zen also means a state of mind that 1s without sorrow 
or without worry. In Buddhism, sorrowlessness means something that does not disturb the 
body and mind. In other words, these are the sorrowless flowers with the power to bring the 
most peaceful state of mind to all of us. I think whoever has the opportunity to read the “Zen 
In Life” wIll achieve the most peaceful states of mind. 

More than 2,636 years ago, the Buddhaˆs teachings went beyond His era and all later eras. 
He taught: “I[ have become a Buddha and every sentient being wIll also become Buddha.” 
The Buddha said: “I am not the first Buddha to come upon this earth, nor shall I be the last. In 
due time, another Buddha will arise, a Holy one, a supreme Enlightened One, an 
incomparable leader. He will reveal to you the same Eternal Truth which I have taught you.” 
Nowadays, when scIentists want to discover something, they will begin with some doubt and 
questions. First, they want to know what 1s the purpose of their discover. Second, the methods 
that they wIll use to discover the obJect. Third, the means that they wIll utilize to reach their 
goal, and so on. As for Buddhist cultivators, we must also see very clearly the same. Flirst, we 
must know the purpose of our cultivation. We must immediately realize that our end 1s 
“Enliphtenment and Emancipation”. Second, we should utilize what methods to reach 
“Enlightenment and EmancIpation”. Meditation, mantras, Buddha recitatlons, or reciting the 
Lotus Flower Sutra, etc... are only methods for us to use 1n accordance with our capabilities, 
but the end of these methods 1s still the same: “Enlightenment and Emancipatlon”. Third, 
Buddhist followers should always remember that going to the temple, sittIng on a sofa, sitting 
on a meditation pillow, or sifting under a tree, efc... are only the means that we wIll utIlize to 
reach our goal of “Enlightenment and Emancipation”, not the methods. If Buddhist followers 
choose appropriate methods and try our best to practice, we will easily achieve the goal of 
“Enlightenment and Emancipation”. 

Buddhist cultivators, monks, nuns, and laypeople, should always be In harmony with the 
mass. The Iimage of monks and nuns who were massacred by the Islamists In the seventh 
century 1s still strongly Imprinted in our memory. Buddhist cultivators should be mindful to 


731 


stay away from these fallures of feudalism In monasfterles, so that we can bring to lay 
Buddhists the real Iimage of Buddhism. Look at the Buddha, He refused a luxury life of a 
pñnce to become a wandering monk; but nowadays we go against the example of the 
Buddha's cultivation. Lay people should always remember that the “end'` of a Buddhist 
cultivator 1s nothing but “Enlightenment and EmancIpation”. So, going to the temple, sitting 
on a medifation pillow, sitting on a charr, or sitting 1n a car, and so on, are tIme and means for 
us fo cultivate, not the purpose of our cultivation. When we sit In a car, our feet remain alert 
on the accelerator and the break, while our mouth 1s reciting the Buddhaˆ”s name, our mind 1s 
so peaceful and happy; our eyes still see and alert of everything around us, we are 
cultivating, we are approaching nearer and nearer to the goal of “Enlightenment and 
EmancIpation”. 

But If 1s extremely Iimportant to bear In mind that the Buddhist meditation 1s not a state of 
auto-hypnosIs, or coma. Ït 1s a state of mental purity where disturbing passions and impulses 
are subdued and calmed down so that the mind becomes unified, collected, settled, and enters 
I1nto a sfate of clear conscIousness and mindfulness. Meditation, certainly, 1s not a voluntary 
exile from life; or something practiced for the hereafter. Meditation should be applied to the 
daily affairs of life, and its results obtained here and now. lt is not separated from the work-a- 
day life. It 1s apart and parcel of our life. We still participate in all daily activities, but remain 
Í{ree from the rush of city life, from nagging preoccupation with the world, this 1s easy fo say 
but not easy to do; however, IŸ we consistently practice meditation, we can do 1t. Any 
meditation we do 1s of immense help In enabling us to face all this with calm. And the 
calmness Ifself will in turn help us overcome all sufferings and afflictions. According to 
Buddhism, meditation 1s a way of living. It 1s a total way of living and not a partial activity. Ït 
aims at developing man as a whole. Let”s strIve for perfection here and in this very life, not 
1n some golden age yet to come. Many believe that meditation 1s only for monks and nuns In 
the past, things have changed and now there 1s a øgrowing Interest in medfation In almost 
everyone. If by meditation 1s meant a technique of establishment of our compassionate mind 
and reflection of our inner mind, all should cultivate medhitation 1rrespective of øender, aøe, 
clergy or lay. 

Zen 1s the surest way to mind-control and purification. However, you should control your 
body and mind at all times, not only when you sif in meditation. Your body and mind must be 
pure and mindful at all trmes. Meditation means the ending of thought; however, IÝ you are 
unable to end your thought, you should try to concentrate your mind Just in one thought or one 
obJect of contemplation. That means you should know what you re thinking or what you re 
doing at the present time. If we can do these In our daily activities, we surely have zen In lifel 
When you are able to watch and know yourself, you are practicing meditation. When you 
know the way you walk, what and how you eat, what and how you say, that means you're 
practicing meditation. When you have gossip, hate, Jealousy, and deceitfulness, efc., in your 
mind, you know that youre haboring these dangerous viruses, you”re pracficing meditation. 
Thus, meditation is not something different from your dally life activitiles. So a real 
meditation 1s a kind of meditation in which you can meditate at any time 1n your daily life 
activifles. And thus, meditation has no beginning nor end. We should always remember that a 
mind of consfant awareness 1s a mind that 1s awake, intelligent and free. Meditation 1s not a 
separate thing from your daily life activities, 1t 1s the essence of your dally life actIvities. 


732 


I totally agree with Thien Phục about the subJect of “Zen In Buddhism” for the purpose of 
any Buddhist practitioner 1s “Enlightenment and EmancIpation” and the purpose of Zen Is 
also the same, also reaching the state of mind that 1s without sorrow or without worry. In other 
words, Zen means something that does not disturb the body and mind. Zen practitioners 
practice zen In order to obtain the most peaceful state of mind in daily life. Each lecture In 
Thien Phuc”s “Zen In Buddhism” 1s a step that helps us to approach the enlightenment and 
emancipation that the Buddha mentioned twenty six hundred years ago. I think whoever has 
the opportunity to read the “Zen In Buddhism” will achieve the most peaceful states of mind. 
The Introduction of Zen to China 1s attributed to Bodhidharma, thouph 1t came earlier, and 1ts 
extension to T”ien-T”aI. According to the Vimalakirti Sutra, Vimalakirti reminded Sariputra 
about meditatlon, saying: “SarIputra, medifation 1s not necessarily sitting. For meditation 
means the non-appearance of body and mind ¡n the three worlds (of desire, form and no 
form); giving no thought to Inactivity when in nirvana while appearing (n the world) with 
respect-inspiring deportment; not straying from the Truth while attending to worldly affairs; 
the mind abiding neither within nor without; being Imperturbable to wrong views during the 
practice of the thirty-seven confributory stages leading to enliphtenment: and not wiping out 
troubles (klesa) while entering the state of nrvana. lf you can thus sit in meditation, you will 
win the Buddhaˆs seal.” This gIves us a clearer view on the Importance of Zen In our dally 
lie. 

After reading these volumes, I sincerely thank Mr. Thien Phục Ngoc Tran, who sacrifice 
so mụuch time in his busy life in the United States In order to be able to complete this work 
and confribute to our unlimited happiness and peace for all of us. This work 1s the unthinkable 
merit of giving of the Buddhadharma. I also want to take this opportunity to send my 
appreclatlon to Mr. Thien Phục Ngoc Tran for his altruism. For the sake of all beings' 
unlimited happiness and peace, he spend so much time to complete this worK. 

By the commemoration festival of the Buddha's Enlightenment in the year of 2561 
(2017), I am glad to introduce this great work to all readers. This 1s precious spiritual 
nourishment for everybody. After reading these three volumes, [ am glad to send my personal 
congratulations to Ngoc Tran for these books and his laborIous, detailed and extensive work 
in hiphliphting details and summarizing the beliefs, teachings and practices of Lord 
Sakyamumi Buddha. l am very please to praIse the author”s merits for his accomplishment of 
this rare religious and cultural work. These books are a genuine confributlon to the 
propagation of the Dharma. I would like to take this opportunity to highly recommend tt to all 
Monks, Nuns, Buddhist practitioners, as well as to any readers of Buddhist texts. With the 
hope that each and everyone of you will possess and to utilize the book series of the “Zen In 
Buddhism” as a guide to aid in your deeper study of Buddha-Dharma so that we can all have 
peaceful and happy lives at the present moment. Às we understand the core meanings of the 
Buddhadharma and as we understand the exact meanings of the Dharma, we can put them 
1nto practice to Improve our body and mind and, eventually to attain the Way. 


Respectfully 
Most Ven. Thịch Chon Thanh 


733 


Lời Đầu Sách 

Gần 26 thế kỷ về trước, sau khi kinh qua nhiều pháp môn tu tập nhưng không thành công, 
Đức Phật đã quyết định thử nghiệm chân lý bằng cách tự thanh tịnh lấy tâm mình. Ngài đã 
ngồi kiết già suốt 49 ngày đêm dưới cội Bồ Đề và cuối cùng đạt được thiển định cao nhất mà 
thời bấy giờ người ta gọi là giác ngộ và giải thoát. Ngài đã tuần tự chứng sơ thiền, nhị thiền, 
tam thiển, tứ thiền... Như vậy Thiền bắt nguồn ngay từ thời Đức Phật và Thiển Phật Giáo 
thành hình từ cốt lõi của giáo lý nhà Phật. Thiển tại Trung Hoa và những xứ Đông Á khác 
được thành hình sau khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma đến Trung Hoa và ngày nay Thiền trở thành phổ 
cập chẳng những trong tu tập Phật giáo, mà những xứ theo Cơ Đốc giáo và Hồi giáo người ta 
cũng cố gắng tu tập thiển quán trong những sinh hoạt hằng ngày của họ nhằm cải thiện cuộc 
sống của mình. Tuy nhiên, thiển Phật giáo không dừng lại ở chỗ chỉ nhằm cải thiện đời sống, 
mà còn giúp con người đạt tới giác ngộ qua việc thấy được thực tánh của chân như mà người 
ta tin rằng không thể nào truyển đạt được qua tư tưởng, mà chỉ tìm được sự chứng ngộ thật dù 
đó là một cái đánh hay một tiếng cười. Ngày nay Thiển được phổ biến khắp thế giới Tây 
Phương và được nhiều người biết đến đến nỗi hầu như người nào cũng biết về Thiển. Thiển 
đưa tâm ra khỏi tâm cho đến khi một tia tuệ giác trực tiếp xuất hiện chỉ trong một khoảnh 
khắc nào đó. Thiển quán không phải là một pháp môn mới có hôm nay hoặc hôm qua. Từ 
thời xa xưa, đã có nhiều người hành thiển bằng nhiều phương cách khác nhau. Chưa bao giờ, 
và sẽ không bao có sự phát triển tâm trí hay gội rửa những bợn nhơ tinh thần nào mà không 
nhờ đến thiền quán. Thiển quán chính là phương cách mà Thái tử Tất Đạt Đa, đức Phật, đã 
đạt được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thiển không dành riêng cho người Ấn 
Độ, cho xứ Ấn Độ hay chỉ cho thời đức Phật còn tại thế, mà là cho cả nhân loại, trong tất cả 
mọi thời đại, và mọi nơi trên thế giới. Thiển tập không thể có giới hạn về chủng tộc, tôn 
giáo, không gian hay thời gian. 

Thiền trong Phật giáo không phải là trạng thái thôi miên, hay mê man không ý thức. 
Thiển là một trạng thái tâm thanh sạch, nơi mà mọi dục vọng và thôi thúc đều được điều 
phục để tâm trở nên tập trung và thể nhập vào trạng thái minh mẫn và tỉnh thức. Hơn nữa, 
pháp hành thiển trong Phật giáo không nhằm được hội nhập với bất cứ đấng tối thượng nào, 
cũng không nhằm đạt được chứng nghiệm huyền bí, cũng không là thôi miên. Thiển nhằm 
giúp tâm đạt được trạng thái vắng lặng và minh sát tuệ để tiến đến mục tiêu duy nhất là đạt 
được sự giải thoát không lay chuyển, đây là sự an toàn tối thượng, vượt ra ngoài mọi trói 
buộc, bằng cách tận diệt hoàn toàn những bợn nhơ tinh thần. Và điều quan trọng trên hết là 
hành thiển theo Phật giáo không phải là tự nguyện lưu đày ra khỏi đời sống cũng không phải 
là thực hành cho kiếp sau. Thiền tập phải được áp dụng vào cuộc sống hằng ngày, và kết quả 
của công phu nầy phải được hưởng tại đây, ngay trong kiếp nầy. hành thiển không phải là tự 
mình tách rời hay xa la công việc mà thường ngày mình vẫn làm, mà thiển là một phần của 
đời sống, là cái dính liền với cuộc sống nầy. Trong Thiền, chúng ta sống thiền bất cứ khi nào 
chúng ta hoàn toàn sống với hiện tại mà không chút sợ hãi, hy vọng hay những lo ra tầm 
thường. Với sự tỉnh thức chúng ta có thể tìm thấy thiển trong những sinh hoạt hằng ngày. 
Thiển không thể tìm được bằng cách khám phá chân lý tuyệt đối bị che dấu từ ngoại cảnh, 
mà chỉ tìm được bằng cách chấp nhận một thái độ đến với cuộc sống giới hạnh. Người ta tìm 
cầu giác ngộ bằng cách nỗ lực, tuy nhiên, đa số chúng ta quên rằng để đạt đến giác ngộ 


734 


chúng ta phải buông bỏ. Điều này cực kỳ khó khăn cho tất cả chúng ta vì trong cuộc sống 
hằng ngày chúng ta thường cố gắng thành đạt sự việc. Không giống như những người tu Tịnh 
Độ, người tu Thiển không lệ thuộc vào ngôn ngữ văn tự. Đó chính là giáo ngoại biệt truyền, 
chỉ thắng vào tâm để thấy được tự tánh bên trong của tất cả chúng ta để thành Phật. Trong 
khi những tông phái khác nhấn mạnh đến niểm tin nơi tha lực để đạt đến giác ngộ, Thiền lại 
dạy Phật tánh bên trong chúng ta chỉ có thể đạt được bằng tự lực mà thôi. Thiển dạy cho 
chúng ta biết cách làm sao để sống với hiện tại quí báu và quên đi ngày hôm qua và ngày 
mai, vì hôm qua đã qua rồi và ngày mai thì chưa tới. Trong Thiền, chúng ta nên hằng giác 
ngộ chứ không có cái gì đặc biệt cả. Mọi việc đều bình thường như thường lệ, nhưng làm 
việc trong tỉnh thức. Bắt đầu một ngày của bạn, đánh răng, rửa mặt, đi tiêu tiểu, tắm rửa, 
mặc quần áo, ăn uống, làm việc... Khi nào mệt thì nằm xuống nghỉ, khi nào đói thì tìm cái gì 
đó mà ăn, khi không muốn nói chuyện thì không nói chuyện, khi muốn nói thì nói. Hãy để 
những hoàn cảnh tự đến rồi tự đi, chứ đừng cố thay đổi, vì bạn chẳng thể nào thay đổi được 
hoàn cảnh đâu! Thiển dạy chúng ta đoạn trừ mọi vọng tưởng phân biệt và khiến cho chúng ta 
hiểu rằng chân lý của vũ trụ là căn bản thật tánh của chính chúng ta. Mọi người chúng ta nên 
thiển định thâm sâu về vấn để nây, vì nó là cái mà chúng ta gọi là 'Ngã'. Khi hiểu nó là gì, 
chúng ta sẽ tự động quay về hòa cùng thiên nhiên vũ trụ trong cảnh giới nhất thể, và chúng 
ta sẽ thấy thiên nhiên chính là chúng ta và chúng ta cũng chính là thiên nhiên, và cảnh giới 
thiên nhiên ấy chính là cảnh Phật, người đang thuyết pháp cho chúng ta ở mọi nơi mọi lúc. 
Hy vọng rằng tất cả chúng ta đều có thể nghe được thiên nhiên đang nói gì với chúng ta, để 
ai cũng có thể tìm về cảnh giới an lạc mà chúng ta đã một lần xa rời. 

Thế giới ngày nay bị tàn hại bởi chiến tranh, tai ương... chúng ta cần hiểu và tôn trọng văn 
minh của người khác sâu sắc hơn. Điều này chỉ có thể thực hiện được bằng sự tỉnh thức qua 
Thiên. Quyển sách nhỏ này chỉ nhằm mục đích trình bày những phương cách đơn giản nhất 
và dễ thực hành nhất của Thiển mà bất cứ ai cũng có thể thực hành được. Quyển sách nhỏ 
này chỉ nhằm giúp cho chúng ta thấy được những ý tưởng cốt lõi của Thiển mà bất cứ người 
Phật tử nào cũng đều muốn tiến đến trong đời sống hằng ngày. Nếu chúng ta thực sự muốn 
tu tập theo con đường mà Đức Phật đã tu tập gần 26 thế kỷ về trước thì hy vọng rằng quyển 
sách nhỏ này có thể giúp chúng ta nghe được những tiếng thì thầm của Phật Tổ Thích Ca 
Mâu Ni rằng từ bỏ cuộc sống thế tục có nghĩa là từ bỏ những hành động vô tâm và cẩu thả 
có thể đưa đến trục trặc trong cuộc sống. Từ bỏ cuộc sống thế tục là từ bỏổ sự loạn động và sự 
căng thẳng làm tổn hại đến hệ thân kinh của chúng ta và có thể dẫn tới trăm ngàn thứ bệnh 
hoạn cho thân tâm chúng ta. Từ bỏ cuộc sống thế tục không có nghĩa là từ bỏ cuộc sống của 
chính mình, mà nó có nghĩa là chúng ta làm một cuộc hành trình hướng về nội tâm trong 
cuộc sống thế tục này. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể thấy được chính mình như là 
mình, và từ đó mới có thể biết cách làm sao vượt qua những khuyết điểm và giới hạn để 
được mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. Rất nhiều người trong chúng ta đã và đang đi tìm 
phương cách. Chúng ta nghĩ rằng mọi vấn để đều có thể được giải quyết từ bên ngoài, chúng 
ta đã lầm... Hầu hết mọi vấn đề đều phát nguồn từ bên trong mà ra và chỉ có thể giải quyết 
được khi chúng ta cố gắng đi trở vào bên trong để thấy chính mình. Đối với người Phật tử tu 
thiển, nếu hành thiển có nghĩa là kỷ luật tính thần hoặc là phương pháp trau đổi tâm trí, thì 
khỏi phải nói, tất cả mọi người không phân biệt giới tánh, chủng tộc, hay bất luận sự phân 
chia nào, đều nên hành thiển. Xã hội hiện đại đang lâm nguy trước thẩm họa tự trầm mình 


735 


trong những tình trạng vọng động và quyến rũ, chỉ có thể kềm chế được nếu chúng ta chịu 
khó rèn luyện tâm tánh của chính mình. 

Có khá nhiều phương cách như vậy được đưa ra cho người tu tập, và người ấy có thể lựa 
chọn tùy theo năng lực tinh thần và khuynh hướng của mình. Có quá nhiều khả năng lựa 
chọn đến nỗi không sao có thể kể hết ra đây. Trong số nây có thể kể đến những cách luyện 
hơi thở đơn giản theo kiểu Du Già, sự quán sát 32 phần trong cơ thể, sự suy gẫm về xác chết 
qua các giai đoạn thối rữa khác nhau, sự tỉnh thức quán sát nội tâm để nhận biết các tiến 
trình tâm linh đang diễn ra, cho dù đó là thọ cẩm, tư tưởng, những trở ngại đối với sự chú 
tâm, hay những yếu tố giúp đạt đến giác ngộ. Tiếp đến còn có việc bồi đắp những tình cẩm 
xã hội như tình thân hữu và lòng từ bi, nệm tưởng đến sự cao quí của Tam Bảo, sự quán 
tưởng về cái chết và niềm khao khát đạt đến Niết Bàn. Một để tài rất được ưa chuộng của 
việc thiển quán là mười hai mắc xích với tương quan sinh khởi lẫn nhau, cho thấy vô minh 
dẫn đến các yếu tố khác của sự tổn tại trong thế giới trần tục được kết thúc bằng già và chết 
như thế nào, và ngược lại sự trừ diệt vô minh sẽ dẫn đến các yếu tố nầy diệt đi như thế nào. 
Nhựng phương pháp thiển quán khác lại cố tạo ấn tượng trong tâm trí của chúng ta về bản 
chất vô thường của vạn hữu, làm bộc lộ hoàn toàn sự đau khổ, chứng minh sự vô nghĩa của 
khái niệm sai lầm về tự ngã, nuôi dưỡng sự quán chiếu trong nội tâm về tánh không, và phát 
lộ những nét đặc thù của con đường dẫn đến giải thoát. Thật ra, dường như có vô số những 
phương thức thiển quán đã được xác định là thuộc về thời kỳ đầu tiên của Phật giáo, mặc dù 
điều rõ ràng là phải sang thời kỳ thứ hai mới có sự sắp xếp hệ thống nào đó được áp dụng 
cho những phương thức nầy. 

Nói chung, người ta thấy có năm loại thiển định khác nhau: Ngoại đạo thiển, Phàm phu 
thiển, Tiểu thừa thiển, Đại thừa thiển, và Tối thượng thừa thiển. Ngoại đạo thiển gồm có 
nhiều loại khác nhau. Chẳng hạn như sự tỉnh tâm của đạo Cơ Đốc, Thiền thiên, Thiển hướng 
đến sự siêu việt, vân vân. Phàm phu thiển là sự tập trung tính thần hướng về chỗ sâu xa, trà 
lễ, hay những nghi thứ lễ lạc khác, vân vân. Tiểu thừa thiển là loại thiển quán về tâm vô 
thường, quán thân bất tịnh, và quán pháp vô ngã. Đại thừa thiển gồm sáu loại quán tưởng 
tương đương với những lời dạy sau đây trong kinh Hoa Nghiêm: “Nếu người muốn biết rõ, ba 
đời các đức Phật, nên quán tánh pháp giới, tất cả do tâm tạo.” Những loại quán tưởng nầy là: 
a) quán pháp sanh diệt là tự tánh của chư pháp; b) quán sự thật về những thứ có hình tướng 
đều hư dối không thật; c) quán sự hiện hữu, trống không, và trung đạo; d) quán thực tướng 
của mọi hiện tượng; e) quán sự hỗ tương giao nhau của mọi hiện tượng; f) quán hiện tượng tự 
chúng là tuyệt đối. Tối thượng thừa thiển được chia làm ba loại: Nghĩa lý thiển, Như Lai 
thiền, và Tổ sư thiển. 

Ngày nay có nhiều tông phái Thiền với nhiều sự khác biệt đáng kể về phương cách thực 
tập. Thí dụ như đặc điểm của tông Tào Động là sự yên lặng và thiển sư Hoàng Trí Chánh 
Giác đã gọi phương pháp thiền của tông Tào Động là “Tịch Chiếu Thiền", nghĩa là lắng lặng 
mà soi sáng. Điều nầy cho thấy họ chú trọng nhiều đến việc tĩnh tọa thiển quán, để nhờ vào 
đó, hay chính trong trạng thái đó mà đạt đến sự giác ngộ, hay sự tỉnh giác nội tâm về tánh 
không tuyệt đối. Có bốn giáo thuyết đặc thù của tông Tào Động: a) Tất cả chúng sanh đều 
có Phật tánh khi sanh ra, và do đó tất nhiên đều sẽ giác ngộ, b) Tất cả chúng sanh có thể tận 
hưởng sự an lạc của Phật tánh khi ở trong trạng thái thiển quán tỉnh lặng, c) Công phu hành 
trì và sự trau dồi tri thức phải luôn luôn bổ khuyết cho nhau, d) Các nghi thức công phu lễ 
sám hằng ngày cần phải được tuân thủ một cách nghiêm ngặt. Ngược lại với sự yên tĩnh mà 


736 


tông Tào Động áp dụng, tông Lâm Tế chủ trương không ngừng hoạt động với một công án 
được lựa chọn cho đến khi đạt đến giác ngộ. Theo như cách nói của thiển sư Đại Huệ Tông 
Cảo: “Chỉ một công án, trọn một đời không lúc nào buông bỏ. Đi đứng nằm ngồi, chú tâm 
không dứt. Khi thấy đã hết sức nhàm chán, là lúc giờ phút cuối cùng sắp đến, đừng để lỡ 
mất. Khi tâm thức đột nhiên bừng sáng, ánh sáng ấy sẽ soi sáng toàn vũ trụ, và cảnh giới 
giác ngộ của chư hiển thánh hiện ra tường tận như từng sợi tóc, bánh xe chánh pháp được 
chuyển ngay trong một hạt bụi.” 

Nói tóm lại, dù có tài ba thế mấy, không ai có thể thực sự diễn tả được cốt lõi của Thiền. 
Quyển sách này chỉ nhằm giúp cho độc giả hiểu được những phương thức đơn giản và dễ 
thực hành nhất cho bất cứ ai muốn tu tập, nhất là những người tại gia. Hy vọng nó sẽ phơi 
bày cho chúng ta cốt lõi của giáo lý nhà Phật về Thiền. Chúng ta nên bắt đầu cuộc hành 
trình bằng phương cách đơn giản, tìm một vị thầy và niềm tin, rồi kiên nhẫn phủ phục dưới trí 
tuệ của vị thầy ấy để tu tập. Rồi từ đó chúng ta có thể rút ra những kinh nghiệm sống Thiển 
cho riêng mình trong đời sống hằng ngày. Dù thích hay không thích, những phút giây hiện tại 
này là tất cả những gì mà chúng ta phải làm việc. Tuy nhiên, đa phần chúng ta thường hay 
quên chúng ta đang ở đâu. Hy vọng chúng ta có thể áp dụng thiển quán vào những sinh hoạt 
hằng ngày để có thể sống được những giây phút hiện tại của chính mình để không mất đi sự 
tiếp xúc với chính mình, từ đó chúng ta có thể chấp nhận chân lý của giây phút “này” trong 
cuộc sống của chính chúng ta, từ đó chúng ta có thể học hỏi để tiếp tục đi tới trong cuộc sống 
thật của chính chúng ta. 

Cẩn đề 
California ngày 3 tháng 8 năm 2017 
Thiện Phúc 


737 


PREFACE 


Almost 26 centuries ago, after experlencing a varlety of methods of cultivation without 
success, the Buddha decided to test the truth by self purification of his own mind. He sat 
cross-legged for 49 days and nights under the bodhi-tree and reached the highest medifative 
attainments which are now known as enlightenment and deliverance. He gradually entered 
the first, second, and third Jhanas. So Zen originated from the very day of the Buddha and 
Buddhist meditation forms the very heart and core of the Buddha”s teaching. Zen in China 
and other Eastern Asian counfries formed after Bodhidharma went to China and nowadays 
Zen becomes so popular that not only Buddhists practise 1t, but people from all countries 
including Christians and Muslims have been trying to pracfIse Zen in thetr daily activitles to 
1mprove their life. However, meditation in Buddhism does not stop at seeking to improve lIfe, 
but 1t also help mankind attain enlightenment through the spontaneous understanding of the 
nature of reality, which 1t belleves cannot be communicated through rational thought, but 
rather found in a simple brush stroke or a hearty laugh. Nowadays, Zen has spread to the 
Western World and has been becoming so widely known that almost everyone knows about 
Zen. Zen leads the mind away from the mind until the spark of direct Insight appears In a 
simple brush stroke.Meditation 1s not a practice of today or yesterday. From time ImmemorIal 
people have been practicing meditation In diverse ways. There never was, and never will be, 
any mental development or mental purity without meditation. Meditation was the means by 
which Siddhartha Gotama, the Buddha, gained supreme enlightenment. Meditation 1s not only 
for Indian, not for the country of India, or not only for the Buddhaˆs time, but for all mankind, 
for all trmes and all places In the world. The boundarlies of race and religion, the fronfIers of 
time and space, are 1rrelevant to the practice of meditation. 

The Buddhist meditation 1s not a state of auto-hypnosIs, coma or unconsciousness. Ït 1s a 
state of mental purity where disturbing passions and impulses are subdued and calmed down 
so that the mind becomes concentrated and collected and enters Into a state of clear 
conscIousness and mindfulness. Furthermore, the meditation taught in Buddhism 1s neither for 
gainng union with any supreme being, nor for bringing about mystical experlences, nor for 
any self-hypnosIs. It 1s for gaining tranguility of mind (Samadhi) and Insight (vipassana), for 
the sole purpose of attaining unshakable deliverance of the mind, that supreme security from 
bondage attainable through the total extirpation of all mental defilements. And the the most 
1mportant thing 1s that in Buddhism, meditation 1s not a voluntary exile from life or something 
practiced for the hereafter. Meditation should be applied to the dally affairs of life, and Its 
results obtained here and now, In this very life. It is not separated from the daily activities. Ït 
1S part and parcel of our life. In Zen, we are living a Zen life whenever we are wholly in the 
present without our usual fears, hopes and distractions. With mindfulness we can find Zen In 
all activitles of our dally life. Zen cannot be found by uncovering an absolute truth hidden to 
outsiders, but by adopting an attitude to life that 1s disciplined. People seek enlightenment by 
striving; however, most of us forget that to become enliphtened we must gIve up all striving. 
Thịs 1s extremely difficult for all of us because 1n our daily life we always strive to achieve 
things. Unlike the Pure Land practitioners, Zen practitioners depend on no words nor letters. 
IUs a special transmission outside the scriptures, direct pointing to the mind of man 1n order to 


738 


see Into oneˆ”s nature and to attain the Buddhahood. While other schools emphasized the need 
to believe in a power outside oneself to attain enlightenment, Zen teaches that Buddha- 
nature 1s within us all and can be awakened by our own efforts. Zen teaches us to know how 
to live with our precIous presence and forget about yesterdays and tomorrows for yesterdays 
have gone and tomorrows do not arrive yet. In Zen, we should have everyday enlightenment 
with nothing special. Everything 1s Just ordinary. Business as usual, but handling business with 
mindfulness. To start your day, brush your teeth, wash your face, relieve your bowels, take a 
shower, put on your clothes, eat your food and go to work, etc. Whenever you”re tired, go and 
lie down; whenever you feel hungry, øo and find something to eat; whenever you do not feel 
like to talk, don't talk; whenver you feel like to talk, then talk. Let cIrcumstances come and 
go by themselves, do not try to change them for you can”t anyway. Zen teaches us to cut off 
all discriminating thoughts and to understand that the truth of the universe 1s ultimately our 
own frue self. All of us should meditate very deeply on this, for this thing 1s what we call the 
“self'? When we understand what 1t 1s, we wIll have automatically returned to an Intuitive 
oneness with nature and wIll see that nature 1s us and we are nature, and that nature 1s the 
Buddha, who 1s preaching to us at every moment. We all hope that all of us wIll be able to 
hear what nafure 1s saying to us, so that we can return to the peaceful realm that we once 
separated. 

Modern world has been throuph a lot of devastations due to wars, calamities, etc. We need 
a deeper understanding and apprecIation of other peoples and therr civilizatlons. This can be 
achieved only with mindfulness via meditation. Thịs litfle book 1s only to show the simplest 
and practiceable methods of meditation that anyone of us 1s able to practice. This litle book 
1s only to help us see the core Ideas of meditation that any Zen Buddhist would like to 
approach to life. If we really would like to cultivate exactly the way that the Buddha 
cultivated almost 26 centuries ago, hoping that this little book can help us all to be able to 
hear the whispers of Sakyamuni Buddha that tell us renouncing the worldly life does not 
mean to run away from life, but to face 1t with mindfulness. Renouncing the worldly life 
means renouncing mindless and careless actions which lead to problems. Renouncing the 
worldly life means renouncing 1fs noIsiness, Ifs stress and strain which damage our nervous 
system and lead to hundreds of thousands of physical and merntal 1llnesses. Renouncing the 
worldly life does not mean that we renounce our life. It means that we are making an Iinward 
Journey In the worldly life. Only that we are able to see ourselves as we really are, and then 
we can learn to overcome the weaknesses and limifations to become stronger in life. A lot of 
us have been searching for solutlons to our various problems In vain because of wrong 
approach and method. We think all problems can be solved externally, we”re wrong. Most 
problems are internal and can only be solved when we try to make an Inward trIp to see 
ourselves first. To Buddhist Zen practitioners, If by meditation 1s meant mental discipline or 
mind culture, it goes without saying that all should cultivate meditation IrrespecfIve 0Ÿ sex, 
color, creed or any other division. Modern soclety In In danger of being swamped by 
distractions and temptation which can only be controlled If we undertake the difficult taks of 
training our minds. 

A considerable number of methods were offered to the Zen practitioner, and his cholce 
among them depends on his mental endowments and proclivitiles. So vast the range of the 
possibilities offered that they cannot possibly be even enumerated here. There we have 


739 


relatively simple breathing exercises of the YogIc type, a survey of the “thirty-two parts of 
the body”, the contemplaton of corpses In various degrees of decomposition, and 
Introspecfive awareness of our mental processes as they go along, be they feelings, thoughts, 
or hindrances to concenfration, or the factors which make for enlightenment. Then there 1s the 
culfivation of the social emotions, such as friendliness and compassion, the recollection of the 
virtues of the three Jewels, the meditation on death and the aspiration for Nirvana. A favorIte 
subJect of meditation are the twelve links of the chain of conditioned co-production which 
shows how Ignorance leads to the other factors or worldly existence ending in old age and 
death and how, conversely, the extinction of ignorance must lead to the extinction of all these 
factors. Other meditations again try to Impress on our minds the facts of the Impermanence of 
all conditioned things, to show up the full extent of suffering, demonstrate the anamity of the 
term “self”, to foster Insipht into emptiness and to reveal the characteristic features of the 
path which leads to salvation. In fact, there seems to be almost no limit to the number of 
meditation devices which are attested for the first period of Buddhism, although It was 
apparently only In the second period that some systematic order was imposed upon them. 

Generally speaking, there are five different kinds of Zen: Outer Path Zen, Common 
People”s Zen, Hinayana Zen, Mahayana Zen, and Utmost Vehicle Zen. Outer Path Zen: 
Outer Path Zen ¡includes many different types of meditation. For example, Christian 
meditation, Divine Lipht, Transcendental Meditation, and so on. Common People”s Zen: 
Common People*s Zen 1s concenfraton meditation, Dharma Play meditation, the tea 
ceremony, or other ritual ceremonlies, etc. Hinayana Zen: Hinayana Zen 1s Insipht Into 
1mpermanence of the mind, the Impurity of the body, and the non-self of all things. Mahayana 
Zen: Mahayana Zen Includes six kinds of contemplation which are equal to the following 
statement from the Avatamsaka Sutra: “If you wish thoroughly understand all the Buddhas of 
the past, present, and future, then you should view the nature of the whole universe as being 
created by the mind alone.” These contemplatlons are: a) Insight Into the existence and 
nonexIstence of the nature of the dharmas; b) Insight Iinto the fact that there are no external, 
tangible characteristics, and that all is empty; c) Insight into existence, emptiness, and the 
Middle Way; d) insipht Into the true aspect of all phenomena; e) Insight Into the mutual 
Iinterpenetration of all phenomena; f) Insight that sees that phenomena themselves are the 
Absolute. Utmost Vehicle Zen: Utmost Vehicle Zen, which ¡1s divided Into three types: 
Theoretical Zen, Tathagata Zen, and Patrlarchal Zen. 

Nowadays there are so many Zen sects with considerable differences in methods of 
practices. For example, the Ts°ao-Tung was always characterized by quletism and Zen 
master Hung-Chih Cheng Chueh (died in 1157) gave 1t the special name of “Mo-Chao Ch"an” 
or “Silent-HIumination Ch'an”. This Indicated that the school stressed the quiet sitting still in 
silent meditation, by or in which enlightenment, or spiritual insight into absolute emptiness, 1s 
aftained. Four doctrines are mentioned as characteristic of the Ts°ao-Tung: a) All beings have 
the Buddha-nature at birth and consequently are essentially enlipghtened, b) All beings can 
enJoy fully the Bliss of the Buddha-nature while in a state of quIet meditation, c) Practice and 
knowledge must always complement one another,d) The strict observance of religious 
ritual must be carried over into our daily lives. In opposition to the quietism advocated by the 
Ts°ao-Tung, the Lin-Chi advocated ceaseless activity on the chosen kung-an which must be 
carried on until sudden enlightenment supervenes. Às Ta Hui Tsung Kao put it: “Just steadily 


740 


go on with your kung-an every moment of your life! Whether walking or sitting, let your 
attention be fixed upon 1t without interruption. When you begin to find 1t entirely devoid of 
flavor, the final moment 1s approaching: do not let 1t slip out of your grasp! When all of a 
sudden something flashes out in your mind, 1s light wIll 1lluminate the entire universe, and 
you wWIll see the spiritual land of the Enlightened Ones fully revealed at the point of a single 
hair and the wheel of the Dharma revolving 1n a single grain of dust.” 

In short, no matter how talented, no one can really describe the essential nature of Zn. 
Thịs book 1s only designed to give readers the simpliest and practiceable methods for any 
Buddhists who want to cultivate, especially lay people. Hoping 1t wIll be able to show us the 
essentials and cores of the Buddha”s teaching on Zen. The original followers of Zen in China, 
Vietnam and Japan would embark upon theIr own spiritual Journeys by simply choosing a 
teacher and with faith and trust they would patiently surrender to his wisdom. Then find for 
ourselves our own way of Zen In dally life. Like 1t or not, this very momert 1s all we really 
have to work with; however, most of us always forget what we are In. Hoping that we are 
able to apply meditation and contemplation In our daily acfivifiles so that we are able to to 
live our very moment so that we don't lose touch with ourselves, so that we are able to accept 
the truth of this moment of our life, learn from 1t and move on 1n our real life. 


California August 3, 2017 
Thiện Phúc 


741 


Chương Bảy Mươi 
Chapter Seyenfy 


Thiền và Thất Bồ Đề Phần 
Zen and the Seven Bodhi Shares 


(I Tổng quan về Thất Bồ Đề Phẳần—An overview oƒ the Seven Characteristics oƒ Bodhi: 
Trong Thiền, tất cả những phương pháp tu tập có khác, cũng chỉ với mục đích là để phát 
triển một vài hay tất cả bẩy chi nhánh của sự giác ngộ. Chính vì thế mà Đức Phật luôn 
nhắc nhở chúng đệ tử của Ngài như vây: “Thất Bồ Đề Phần là bảy yếu tố giác ngộ hay 
thất giác chi đều đem lại lợi ích kỳ diệu. Đây là con đường đi đến giải thoát; con đường 
nầy gồm có sự phát triển của bẩy tâm hành hay là bảy chi nhánh của sự giác ngộ. Một 
khi các yếu tố nầy được phát triển đầy đủ sẽ có năng lực chấm dứt khổ đau phiền não.” 
Nói cách khác, một khi những tâm hành nầy được vun trồng nuôi dưỡng đến mức trưởng 
thành, chúng ta sẽ được giải thoát ra khỏi mọi sự trói buộc, mọi khổ đau. Điều nầy có 
nghĩa là vòng luân hồi sanh tử tạo bởi danh sắc sẽ hoàn toàn dừng nghỉ khi các yếu tố 
giác ngộ được phát triển đầy đủ. Ngoài ra, bẩy yếu tố giác ngộ cũng có công năng tiêu 
diệt những đạo binh ma. Bao lâu những đạo binh ma nầy còn hiện diện thì chúng ta vẫn 
còn bị lẩn quẩn trong vòng đau khổ tái sanh. Đức Phật và những vị giác ngộ đã phát triển 
đầy đủ thất giác chi, đã thoát khỏi khổ đau trong vòng tam giới (dục giới, sắc giới và vô 
sắc giới). Bảy yếu tố giác ngộ được phát triển tròn đây sẽ giúp đưa hành giả đến sự an 
lạc của Niết Bàn. Vì vậy mà bảy yếu tố nầy luôn được xem như những linh dược, chúng 
tạo nên sức mạnh cho tâm chịu đựng được mọi thăng trầm vinh nhục của cuộc sống. 
Thêm vào đó, bẩy yếu tố giác ngộ nầy cũng thường chữa trị được thân và tâm bệnh. 
Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bẩy giác chi hay thất bổ đề phần. Phật 
tử tu hành thất giác chi đạt được những kết quả sau đây: Tất cả ác pháp đều được tiêu 
trừ; tất cả pháp lành càng ngày càng tăng trưởng; vì tu thiện bỏ ác nên luôn luôn được an 
lạc, không bị đau khổ; sẽ chứng quả thành Phật. Hành giả tu thiển nên luôn nhớ rằng khi 
bẩy yếu tố giác ngộ hay thất giác chi nầy được vun trồng và nuôi dưỡng đến mức trưởng 
thành, tâm chúng ta sẽ giải thoát ra khỏi mọi sự trói buộc, cũng như mọi khổ đau phiển 
não—lIn Zen, all the various spiritual paths are concerned with the cultivation of one or 
all of the seven limbs of enliphtenment. Thus, the Buddha always told His disciples: “All 
Of the factors of enlightenement bring extraordinary benefits. This 1s the way to freedom 
which consists 1n the development of seven mental factors or seven factors of 
enlightenment. Once fully developed, they have the power to bring samsaric suffering to 
an end.” In other words, when all these different factors of mind are cultivated and 
brought to maturity, the mind becomes liberated from all kinds of bondage, from all kinds 
of suffering. This means that the perpetual, cyclical birth and death of beings who are 
composed of mental and physical phenomena can come to a complete stop. Besides, 
these factors of enlightenment also have the capacity to pulverlze mara”s armies, the 
destructive Inner forces which keep us bound on the wheel of suffering and rebirth. The 
Buddha and enlightened ones develop the factors of enliphtenment and are thus able to 


742 


transcend all three realms of sensual pleasures, realm of subtle forms and formless 
realms. When fully developed, these factors of enlightenment bring pracfifioners to attain 
the peace and Joy of Nirvana. In this they are comparable to strong and effective 
medicine. They confer the strength of mind necessary to withstand the ups and downs of 
le. Moreover, they often caure physical and mental illnesses. According to the SangIti 
Sutfa in the Long Discourses of the Buddha, there are seven Limbs (factors) of 
Enliphtenmert, or the seven Bodhi shares. Practicing the seven awakening states wIll 
result in the following achievements: Elimination of evil; development of virtue; feeling 
of cheerfulness versus suffering; final enlightenment. Zen practiioners should always 
remember that when all these seven factors of enlightenment are cultivated and brought 
to maturity, the mind becomes liberated from all kinds of bodage as well from all kinds of 
sufferings and afflictions. 


(II Nghĩa của Thất Bồ Đề Phần qua cái nhìn của Thiền Tập— The Meanings gƒ Seven 
Bodhyangas through the View dgƑ MeditaHon Pracfices: Sapta-bodhyangam (skt)— 
Sambojjhanga (p)—Hành giả không thể nào nhìn trời nhìn đất mà đạt được giác ngộ. 
Hành giả cũng không thể nào chỉ đọc sách hay nghiên cứu kinh điển mà đắc đạo, cũng 
không phải do suy tư hay mong ước mà thành Phật. Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường 
Bộ Kinh, có bảy giác chi hay thất bồ đề phần. Đây là những điều kiện cần thiết để đưa 
đến giác ngộ. Phật tử tu hành thất giác chi đạt được những kết quả sau đây: Tất cả ác 
pháp đều được tiêu trừ; tất cả pháp lành càng ngày càng tăng trưởng; vì tu thiện bổ ác 
nên luôn luôn được an lạc, không bị đau khổ; sẽ chứng quả thành Phật. Chữ “Bojjhanga” 
xuất phát từ hai chữ “Bodhi” và “anga.” Chữ “Bodhi” có nghĩa là giác ngộ hay người giác 
ngộ, và chữ “anga” có nghĩa là nguyên nhân đưa đến sự giác ngộ. Một nghĩa khác của 
chữ “Bojjhanga” căn cứ trên một trong hai nghĩa gốc của từ Pali trên. Như vậy nghĩa 
khác của “Bojjhanga” là sự hiểu biết hay thấy được bốn chân lý và Bát Chánh Đạo. 
Thỉnh thoảng, bẩy yếu tố giác ngộ còn được gọi là 'sambojjhanga'. Tiếp đầu ngữ “sam' 
có nghĩa là tròn đầy hay hoàn hảo; tuy nhiên, tiếp đầu ngữ nầy không làm khác nghĩa 
của bẩy yếu tố giác ngộ. Tất cả hành giả đều hiểu Tứ Diệu Đế ở một mức độ nào đó, 
nhưng theo Phật giáo, hiểu biết chân chính về bốn chân lý ấy đòi hỏi một thời điểm 
chuyển biến đặc biệt của tâm thức, gọi là đạo tâm. Đó là một trong những tuệ cao nhất 
mà hành giả đạt được trong tu tập tập thiển quán vì nó bao gồm luôn cả kinh nghiệm về 
Niết Bàn. Một khi hành giả đã chứng nghiệm được điều này, tức là người ấy đã hiểu biết 
sâu xa về Tứ Diệu Đế, và như thế có nghĩa là hành giả đã có được các “Bồ Đề phần” 
bên trong mình. Một người như vậy được gọi là một bậc cao thượng. Như vậy “Bồ Đề 
Phần” hay những yếu tố của sự giác ngộ cũng là những phẩm chất của một bậc cao quý. 
Bảy yếu tố giác ngộ gồm: Trạch Pháp Giác Chi, Tinh Tấn Giác Chi, Hỷ Giác Chi (hỷ 
lạc), Khinh An Giác Chi, Niệm Giác Chi, Định Giác Chi, và Xả Giác Chi. Người tu thiển 
theo Phật giáo có thể tìm thấy trong tất cả những yếu tố nầy trong tiến trình tu tập thiển 
định của mình. Người tu tập Thiển định nên luôn nhớ lời Phật dạy: “Nếu Thiển Tứ Niệm 
Xứ được thực hành với nỗ lực, tinh tấn và chuyên cần thì bẩy yếu tố giác ngộ sẽ tự động 
phát triển trọn vẹn.” Như vậy, chính Đức Phật đã nhấn mạnh rất rõ ràng về sự liên hệ 
giữa Thiền và Thất Bồ Đề Phần. Tuy nhiên, hành giả không nhờ nhìn trời nhìn đất mà 
được giác ngộ. Hành giả cũng không nhờ đọc sách hay học kinh điển mà được giác ngộ, 


743 


cũng không phải nhờ suy nghĩ, không phải do mong ước mà sự giác ngộ sẽ bừng sáng 
trong tâm của hành giả. Có những điều kiện cần thiết để đưa hành giả đến giác ngộ. 
Làm thế nào để phát triển những yếu tố này? Muốn phát triển những yếu tố này phải tu 
tập giới, định, tuệ—Cultivators can not become enlightened by merely gazing Into the 
sky or Just look down on earth. Cultivators can not obtain the way by simply reading 
books or studying the scriptures, nor by thinking, nor by wishing for becoming Buddha. 
According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there are seven 
Limbs (factors) of Enlightenment, or the seven Bodhi shares. They are necessary 
conditions or prerequisides which cause enliphtenment to arise. Practicing the seven 
awakening sfates will result in the following achievements: Elimination of evil; 
development of virtue; feeling of cheerfulness versus suffering; final enlightenment. The 
word “BoJjhanga” 1s a Pali term for “factors of enliphtenment.” It is made up of “Bodhi,” 
which means enlightenment or an enlightened person, and “anga,” 1s a causatIve factor. 
Thus a “boJjhanga” 1s a causative factor of an enliphtened being, or a cause for 
enlightenment. À second sense of the word “BoJjhanga” 1s based on alternative meanings 
Of 1s two Pali roots. Thus the alternatve meaning of bodhi 1s the knowledge that 
comprehends or sees the Four Noble Truths, and the Eightfold Noble Path. Sometimes, 
seven factors of enliphtenment are known as “sambojjhanga'. The prefix “sam” means 
full" or “complete”; however, the prefix does not change the meaning of the seven 
factors of enlightenment. All practitioners come to understand the Four Noble Truths to 
some extent, but according to Buddhism, true comprehension of them requires a 
particular, transforming moment of consciousness, known as path consciousness. This 1s 
one of the culminating Insights of meditation practice for 1t includes the experlence of 
Nirvana. Once a practitioner has experienced this, he or she 1s deeply knows the Four 
Noble Truths, and thus 1s considered to contain the “bojjhangas” Inside him or herself. 
Such a person 1s called noble. Thus, “BoJjhangas” or enliphtenment factors also are parfs 
or qualitiles of a noble person. The seven factors of enlightenment Iinclude Selection of 
the proper dharma, Constant effort, Cheerfulness or hiph spirits, Peaceful mind, 
Remembrance of the Dharma, Concentration ability, and Non-attachment ability. Zen 
practitioners can find each one of the seven factors of enlightenment In all phases of 
meditation practices. Zen practitioners should always remember the Buddha”s reminder: 
“H the four foundations of mindfulness are practiced persistently and repeatedly, the 
seven factors of enlightenment will be automatically and fully developed.” 'Thus, the 
Buddha Himself emphasized the relationships between Zen and the Seven Factors of 
Enliphtenment very clearly. However, one does not become enlightened by merely 
gazing Into the sky or looking around on the earth. One does not enlightened by reading 
or studying the scriptures, nor by thinking, nor by wishing for enlightened state to burst 
Into one”s mind. There are certain necessary conditions or prerequisites which cause 
enlightenment to arise. How can one develop these factors in himself or herself? By 
means of cultivation of precepts, meditation, and wisdom. 


(IHI)Thiền và Thất Bồ Đề Phần—Zen and Seven Bodhyangas: 
l) Trạch Pháp Giác Chỉ—Selecion oƒ the proper dharma: Dharma-pravicaya- 
sambodhyanga (skt—Dhammavicaya (p)—Trạch pháp hay nhiệt thành khảo sát giáo 


7144 


pháp hay hiện tượng. Trạch pháp giác chỉ có nghĩa là tìm hiểu, khám phá và phân tích 
một cách sâu sắc tiến trình của thân tâm với một tâm thức một cách yên lặng và an lạc, 
chứ không dùng đến tư tưởng, và cũng không dùng đến khái niệm. Trạch pháp là kiến 
thức sâu sắc và có tính cách phân tách đến chỉ tiết để thấu đạt trọn vẹn thực chất của tất 
cả các pháp hữu vi, vô tri vô giác hay hữu giác hữu tri, người hay chư Thiên. Đó là thấy 
đúng thực tướng của sự vật, thấy sự vật đúng trong bối cảnh của nó. Chỉ có xuyên qua 
thiển định chúng ta mới có khả năng thấy được tất cả các pháp hữu vi một cách rốt ráo 
và cùng tột những nguyên tố căn bản. Nhờ nhiệt thành thiển định và khảo sát như vậy 
mà ta có thể nhận thức rõ ràng tiến trình của vạn hữu. Với trạch pháp giác chi, hành giả 
sử dụng trực giác và kinh nghiệm để trực tiếp m hiểu coi hoạt động của toàn thể tiến 
trình nầy đang xảy ra như thế nào. Đây cũng là tên gọi khác của trí tuệ, thứ ánh sáng 
trong tâm soi sáng tất cả những việc đang xảy ra. Một khi trạch pháp giác chi được trau 
dồi, chúng ta sẽ thấy mọi hiện tượng trong thân và tâm chúng ta luôn ở trong trạng thái 
chuyển động. Không có gì là thường hằng, mọi việc sanh khởi và diệt đi một cách liên 
tục. Cả hai thứ tâm thức và đối tượng đều đến và đi không ngừng nghỉ, không có nơi nào 
để cho hai thứ nầy nương tựa, cũng không có nơi nào để cho hai thứ nầy ẩn náo. Dưới 
ánh sáng của trạch pháp giác chi, mọi sự đều đang ở trong trạng thái chuyển hóa không 
ngừng nghỉ. Hành giả sẽ kinh nghiệm được trên một bình diện sâu xa hơn, tâm thức chỉ là 
một dòng sông trôi chảy của các hiện tượng, tư tưởng, hình ảnh, tình cảm, tánh khí, vân 
vân và vân vân. Với trạch pháp giác chi hành giả sẽ thấy rằng thân mình chỉ là sự tập 
hợp của sự rung động và cảm giác, chứ không có thứ gì đáng để cho chúng ta giữ lại. Từ 
kinh nghiệm về vô thường nầy sẽ phát sanh một kiến thức từ trực giác rằng không có thứ 
øì trong tiến trình thân-tâm nầy có thể đem lại hạnh phúc vĩnh cửu cho chúng ta cả. Nói 
cách khác, không có sự thỏa mãn nào bền lâu; không có gì là hoàn tất mãi mãi, vì tất cả 
đều phải tiếp tục đi qua cho đến khi chúng bị hoại diệt. Người có tu tập trạch pháp giác 
chi sẽ thấy rằng đi tìm hạnh phúc trần tục chỉ là đi tìm hạnh phúc và an ổn trong một 
bong bóng nước mà thôi, vừa khi chúng ta chạm đến nó là nó đã vỡ tung. Thật vậy, sự 
hủy hoại đang xảy ra trong từng giây phút của cuộc sống nầy——Discrimination of true or 
false, or keen Investigation of phenomena (dharma). The Investigation of the Dharma 1s 
the quality of the mind that 1s Investigating, probing, and analyzing the mind-body process 
with a silent and peaceful mind and not with thoughfts, not on the conceptual level. It 1s 
the sharp analytical knowledge of understanding the true nature of all constituent things, 
animate or Inanimate, human or divine. Ït 1s seeing things In theIr proper perspecfIve. 
Only through meditation we can see all component things in their fundamental elements, 
right down to ther ultimates. Through keen mediftaton and Investigation, one 
understands clearly the process of all things. With the Investigation of the Dharma, Zen 
practitioners Investigate things Intuitively and experlentially to see how the whole 
process 1s working. Thịs 1s another name for the wisdom factfor, that light in the mind 
which illuminates everything that 1s happening. When Investigation 1s cultivated, 1t 1s 
seen that everything In our mind and body 1s In a state of flux. There ¡is nothing 
permanent, everything 1s arising and vanishing continually. Both consciousness and 
obJects are coming and going. There 1s nothing to take a stand on, neither 1s there any 
place for them to stay securely. Under the light of the Investigation of the Dharma, 
everything 1s In continual transformation. Through this factor of Investigation, Zen 


đ) 


©) 


2) 
a) 


745 


practitioners will deeply exprience and understand the nature of Impermanence. We will 
experience on the deepest levels that the mind 1s Just a continual flow of phenomena, 
thoughts, Images, emotions, moods, and so on and on so on; that the body 1s a collection 
of vibratons and of sensations, nothing to clng on. With thís experlence of 
1Impermanence comes a deep Intuitive understanding that there 1s nothing in the mind- 
body process which 1s going to give lasting happiness. In other words, no lasting 
satisfaction, completion, or perfection 1s possible because 1t 1s all continually passing 
away. It 1s like trying to find happiness or security 1n a bubble of water. The momeIt If 1s 
touched, it is gone. Às a matter of fact, destruction 1s happening from moment to moment 
1n this world. 

Tất cả các pháp hữu vi đều trải qua những giai đoạn sanh, trụ, dị, diệt một cách nhanh 
chóng, đến độ khó có thể thấy được: AIl compounded things pass through the 
inconceivably rapid moments of arising, reaching a peak and ceasing, Just as a rIVer In 
flood sweeps to climax and fades away. 

Toàn thể vũ trụ đều liên tục biến đổi, không hề tổn tại giống hệt trong hai khoảnh khắc 
kế tiếp nhau: The whole universe is constantly changing, not remaining the same for two 
COnsecutive momerts. 

Mọi sự vật đều phải chịu sự chi phối của duyên, nhân, và quả: All things in fact are 
subJect to conditions, causes and effects. 

Những gì vô thường, bất ổn định đều đưa đến quả khổ: What ¡s impermanent and not 
lasting producing paInful or sorrow ÍruIt. 

Không có cái gọi là “thực ngã,” hay một linh hồn trường tổn bất biến: There doesn't exist 
a so-called permanent and everlasting soul or self. 

Thực tướng của ba đặc tính vô thường, khổ và vô ngã: The true nature of the three 
characterIstics, or laws Of transiency, sorrow, and non-self. 

Tỉnh Tấn Giác Chi— Constant effort: Virya-sambodhyanga (skt)—Viriya (p). 

Tinh tấn là một tâm sở, mà cũng là chi thứ sáu của Bát Chánh Đạo, được gọi là “chánh 
tinh tấn.” Không có việc gì trên đời nầy thành công mà không cần đến sự cố gắng. Hành 
giả phải biết nỗ lực tinh tấn và đưa năng lực vào công cuộc tu tập cho chính mình; đức 
Phật chỉ là người chỉ đường, mỗi người chúng ta phải tự mình đi, tự mình phải tính tấn tu 
hành để đạt được giác ngộ và giải thoát, vì không ai có thể giác ngộ dùm ai được. Trong 
nhà Thiền, tinh tấn là năng lực kiên trì, liên tục thiển định, liên tục hướng tâm vào đối 
tượng quan sát. Người tu thiển nên dũng cảm và tinh tấn trong khi tu tập thiển định. Đức 
Phật không tự xưng là một đấng cứu thế có khả năng và sẵn sàng lãnh chịu tội lỗi của 
chúng sanh. Ngài chỉ là người vạch ra con đường, chứ Ngài không đi thế dùm ai được. 
Chính vì thế mà Ngài khuyên rằng mỗi người phải thành thật, nhiệt tâm, và nhứt quyết 
thành đạt mục tiêu mà mình muốn đến. Ngài cũng đã khuyên tứ chúng rằng: “Hãy tự lấy 
con làm hải đảo cho con, hãy lấy chính con làm nơi nương tựa cho con.” Như thế ấy, Đức 
Bổn Sư kêu gọi tứ chúng không nên ỷ lại vào ai khác ngoài mình. Bất luận ở vào trường 
hợp nào, người tu theo Phật không nên đánh mất niềm hy vọng và tinh tấn. Hãy nhìn tấm 
gương rạng ngời của Phật, Ngài không bao giờ thối chí, Ngài luôn dũng mãnh và tinh tấn, 
ngay từ thời Ngài còn là vị Bồ Tát —Energy, zeal or undeflected progress. It is a mental 
property and the sixth limb of the Noble Eightfold Path, there called right effort. Nothing 
1n this world happens without effort. Zen practitioners must put effort and energy Into our 


b) 


746 


own cultivation; the Buddha only points the way; each of us have to walk upon the way 
ourselves because there 1s no one who can enlighten another being. In Zen, effort 1s the 
energy expended to direct the mind persistently, continuously in meditation, and toward 
the obJect of observation. Zen pracfitioners should have courageous efforts in meditation 
practices. The Buddha has not proclaimed himself a saviour willing and able to take upon 
himself the evil of all sentient beings. He 1s only a Path-Revealer. Each one of us must 
put forth the necessary effort and work out our own deliverance with heedfulness. He 
cannot walk for anyone on this path. Thus he advised that each Buddhist should be 
sincerely zealous, strong and firm In the purpose of reaching the final aim. He also 
advised: “Be Islands unto yourselves, be your own refuge.” Thus did the Master exhort 
his followers to acquire self-reliance. A follower of. the Buddha should not under any 
circumstances relinqguish hope and effort; for the Buddha was one who never gave up 
courage and effort even as a bodhisattva. 

Tam độc tham, sân, s¡ hiện hữu trong tâm của chúng ta là do bởi chính ta đem chúng vào 
chứ không ai có thể đem chúng vào được. Vì thế mà tự mình phải lấy chúng ra chứ 
không ai có thể lấy chúng ra cho mình được. Chính chúng ta phải tự mình nỗ lực thanh 
lọc để được đi trên con đường thanh tịnh. Người tu tập thiền định phải kiên nhẫn chấp 
nhận những khó khăn và thử thách trong lúc hành thiền, phải bổ hết mọi lạc thú hay sở 
thích hàng ngày, phải cố gắng dụng công tu tập thiển định một cách liên tục. Một trong 
những điều khó khăn nhất cho hành giả tu thiển là cái tâm dong ruỗi, không bao giờ chịu 
ở yên trên để mục mà cả ngày chỉ muốn đi lang bạt khắp mọi nơi. Còn nơi thân, mỗi khi 
chúng ta ngồi tréo chân hành thiển, chúng ta đều cảm thấy toàn thân căng thẳng, hay khó 
chịu vì những cơn đau hoành hành. Có lúc chúng ta nhứt tâm cố gắng ngồi tréo cẳng cho 
được một tiếng đồng hồ, nhưng chỉ sau mười phút là chân tê, cổ cứng, vân vân và vân 
vân. Người tu thiển cần phải có sự quyết tâm tinh tấn để sẵn sàng đương đầu với mọi khó 
khăn thử thách. Một khi chúng ta phát triển tinh tấn trong thiển định, tâm của chúng ta sẽ 
có đủ sức mạnh để chịu đựng những cơn đau nhức, khó chịu và mệt mỏi một cách kiên 
nhẫn và can đảm. Tĩnh tấn có khả năng làm cho tâm tỉnh táo và mạnh mẽ cho dầu trong 
bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào. Hành giả nên luôn nhớ tinh tấn là một yếu tố rất mãnh 
liệt, khi được trau dổi và phát triển nó có thể giúp loại trừ được những hôn trầm, lười 
biếng và dã dượi trong tâm. Mỗi khi gặp phải những khó khăn và trổ ngại trên bước 
đường tu tập, nỗ lực tinh tấn sẽ giúp chúng ta nâng cao tinh thần. Vì vậy tinh tấn giác chi 
là một trợ lực cực lớn trên con đường tu tập để đi đến giải thoát —We ourselves have 
caused the three poIsons of defilements of greed, hatred and Ignorance exist within our 
own mind, and no one else can put them there. Therefore, we have to take them out 
ourselves; and again, no one else can do this for us. We have to try to pur1fy ourselves so 
that we can tread on the path of purification. Zen practitioners should be patilent and 
accept difficulties and challenges during practicing meditation; should leave behind 
habits and hobbies of ordinary life; and should try their best to practice meditation 
confinually. One of the most difficult things for Zen practitloners 1s the wandering mind, it 
never wanfs fo stay on the obJect you want to observe, but rather wandering around and 
around all day long. In our body, any time we cross our legs to practice meditation, we 
are likely to experlence some level of pain In our body. Sometimes, we decide to try to 
sIt stHll for an hour with our legs crossed, but only after ten minutes, we feel numb 1n our 


€) 
1) 


¡0 


747 


feet and stIff In our neck, and so on, and so on. Zen practitioners need courageous effort 
to face difficulties and challenges. Once we develop our courageous effort, the mind 
gaIns strength to bear with paIn In a patient and courageous way. Effort has the power to 
freshen the mind and keep 1t strong In any difficult circumstances. Zen practitioners 
should always remember that energy Is a powerful factor; when 1t 1s cultivated and 
developed 1t can help overcome the sloth, torpor and laziness of mind. Whenever there 
are difficulties and obstacles along the way, effort will help arose the whole system. 
Therefore, the limb of effort 1s an extremely great support for our cultivation to freedom. 
Người tu tập thiển định phải luôn tinh tấn tu tập bốn thứ sau đây-——Zen practitioners 
should always have the effort and energy to cultivate the following four things: 

Điều lành chưa sanh, phải tinh cần làm cho sanh: Effort to initiate virtues not yet 
arisen. 

Điều thiện đã sanh, phải tinh cần khiến cho ngày càng thêm lớn: Effort to consolidate, 
Increase, and not deteriorate virtues already arisen. 


1i) Điều ác chưa sanh, phải tinh cần cho chúng đừng sanh: Effort not to initiate sins 


1V) 
) 


3) 
8) 


nof y€f arIsen. 

Điều ác đã sanh, phải tinh cần dứt trừ đi: Effort to eliminate sins already arisen. 

Đức Phật đã dạy trong Kinh Pháp Cú, câu 280: “Người sống tiêu cực, uể oải, dã dượi, 
không tinh tấn chuyên cần, dầu còn trẻ tuổi và khỏe mạnh vẫn lười biếng, suy nhược và 
thiếu quyết tâm, con người lười biếng ấy không bao giờ tìm ra được con đường dẫn đến 
trí tuệ và giác ngộ, giải thoát.”: In The Dhammapada Sutta, sentence 280, the Buddha 
taught: “The Idler who does not strive, who, though, young and strong, 1s full of sloth, who 
1s Wweak In resolution and thoupht, that lazy and Iidle man will never find the way to 
wisdom, the way to elightenment and deliverance.” 

H Giác Chỉ (hỷ lạc)— Cheerfulness or high spiris: Priti-sambodhyanga (skÐ)—PIti (p). 
Hỷ Lạc Giác Chi có nghĩa là vui thích, nhưng một đặc tánh đặc biệt của Hỷ Lạc Giác Chỉ 
là nó có thể khiến các tâm sở khác có cảm giác nhẹ nhàng, vui thích và thỏa mãn. Kỳ 
thật, tiếng Pali “Piti” (Phỉ) có nghĩa là sự đam mê vào một đối tượng. Nó được diễn tả 
như một niềm vui hớn hở, một niềm vui thú ham thích chuyện đang xãy ra trước mặt. Hỷ 
giác chi là một tâm sở, và là một đức tánh có ảnh hưởng sâu rộng đến thân và tâm. 
Người thiếu đức “hỷ lạc” không thể tiến bước trên đường giác ngộ, vì trong người ấy lúc 
nào cũng mang máng một trạng thái lãnh đạm lạnh lùng trước thiện pháp, một thái độ 
bất mãn với thiển tập, một sự biểu lộ bất toại nguyện. Hành giả tu thiển nên luôn nhớ 
rằng Hỷ Giác Chi chỉ phát sanh khi tâm của chúng ta tương đối rũ sạch các phiền não. 
Để rũ bỏ phiển não, chúng ta không có sự lựa chọn nào khác hơn là phải tinh tấn chánh 
niệm trong từng phút giây để định tâm được phát sinh và phiển não bị tận diệt. Như vậy, 
chúng ta phải luôn hướng tâm vào việc phát triển Hỷ Giác Chi qua chánh niệm liên tục, 
dù lúc chúng ta đang đi, đứng, nằm, ngồi hay đang làm các công việc khác. Nói tóm lại, 
phỉ lạc là khoảng không gian thênh thang trong tâm, vì không còn cố chấp, bám víu hay 
nắm chặt vào sự vật nữa—Rapture means joy, happiness, or delight; but a special 
characteristic of Rapture 1s that It can pervade associated mental sfates, making them 
delight and happy and bringing a sense of deep satisfaction. In fact, the Pali term “Piti” 
means “Rapture”, a Joyous Interest 1n the obJect. It has been described as zesfful Joy, a 


b) 


c) 


748 


Joyous Interest in what 1s happening now. “PIti” 1s a mental property, and 1s a quality 
which deeply Iinfluences both the body and mind. A man lacking in this quality cannot 
advance along the path to enliphtenment. In him there will always arise sullen 
indifference to the Dharma, an aversion to the practice of meditation, and morbid 
manifesfations. Zen practitioners should always remember that Rapture only develops 
when the mind 1s relatively clean of afflictions. In order for us to be clean of afflictions, 
we have no other choIces but to be mindful from moment to moment so that concentration 
arises and the afflicions are eliminated. Therefore, we must be developing Rapture 
through mindfulness continuously, whether when we are walking, standing, lying down, 
sitting, or doing other tasks. In one word, “PIti” 1s a spaciousness In the mind born of 
detachment, free of grasping or clinging or identified involvemernt. 

Muốn tu tập đức “hỷ lạc,” hay tâm phỉ, hành giả cần luôn nhớ rằng hạnh phúc không tìm 
được từ vật chất bên ngoài, mặc dù chuyện lớn chuyện nhỏ bên ngoài luôn có ảnh hưởng 
đến tâm mình. Hạnh phúc chỉ có được nơi những người biết tri túc: To practice “piti” or 
Joy, Buddhist cultivators should always remember that happiness 1s a matter of the mind 
and 1t should never be sought in external and material things, though they may be 
instrumental in any way. Only those who possess the quality of contentment can 
experience real happiness. 

Hành giả tu theo Phật nên luôn nhớ rằng có sự khác biệt lớn lao giữa thỏa thích và hạnh 
phúc: Buddhist cultivators should always remember that there Is a vast difference 
between pleasure and happIness. 

Thỏa thích —Pleasure: Cảm giác thích thú là cái gì tạm bợ nhất thời, chỉ thoáng qua rồi 
mất. Thỏa thích có thể là một dấu hiệu báo trước khổ đau phiển não, vì những gì mà ta 
ôm ấp tâng tiu trong khoảnh khắc nầy, có thể là nguồn đau khổ trong khoảnh khắc kế 
tiếp. Khi thấy một hình sắc, nghe một âm thanh, ngửi một mùi, nếm một vị, hay nhận 
thức một ý nghĩ, chúng ta thường bị các đối tượng của giác quan và trần cảnh kích thích, 
cũng như cảm thấy ít nhiều thỏa thích. Tuy nhiên, chúng chỉ là những hiện tượng phù du 
tạm bợ, vừa phát sanh đã hoại diệt —Pleasure, or pleasant feeling, 1s something very 
momenftary and fleeting. Pleasant feeling may be an Indicative sign of suffering, for what 
we hug In great glee this moment, may turn to be a source of suffering the next momert. 
Seeing a form, hearing a sound, perceiving an odour, tasting a flavour, feeling some 
tangible thing, cognizing an Idea, we are usually moved, and from those sense obJects 
and mental objects, we experlence a cerfain degree of pleasure. However, they are all 
temporary; they are only a passing show of phenomena. 

Hạnh phúc thật sự—Real happiness: Hạnh phúc thật sự không đến với chúng ta bằng 
cách bám víu hay nắm chắc lấy những vật vô tri hay hữu tri, mà chỉ đạt được bằng hạnh 
buông bỏ. Đức Phật đã từ bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, uy quyền tột đỉnh, 
để cuối cùng Ngài đạt được giác ngộ và giải thoát, chúng ta há có con đường nào 
khác?—Real happiness or rapture does not come through grasping or clinging to things, 
animate or Inanimate, but from giving up. The Buddha left behind his glorlous palace, 
beautiful wife, good son, as well as kingdom authority, and became a homeless monk. 
Eventually he attained enlightenment and deliverance, do we have any other choIces If 
we wWIsh to attain enlightenment and deliverance? 


4) 


a) 


b) 


đ) 


749 


Khinh An Giác Chi—Peaceful mind: Prasrabdhi-sambodhyanga (skt)—Passaddhi (p)}— 
Khinh An Giác Chi có nghĩa là an hay vắng lặng an tĩnh. Có nhiều người tâm luôn ở 
trạng thái dao động, luôn chạ y lung tung hết nơi nây đến nơi khác không ngừng nghỉ. Khi 
tâm bị tán loạn thì chúng ta không thể nào kiểm soát được hành động của chính mình. 
Ngược lại, chúng ta bắt đầu hành động theo sự ngông cuồng và tưởng tượng, chẳng ý 
thức được sự tốt xấu của việc mình đang làm. Hành giả nên nhớ khi mọi tham dục đã 
không còn, tâm chúng ta sẽ trở nên ngày càng tươi mát hơn vì nó không còn bị lửa sân 
hận và ái dục thiêu đốt nữa—Peaceful mind means ease, tranquility, riddance of all 
ørossness or weight of body or mind so that they may be light, free and at ease. Many 
people”s minds are always In a state of agitation all the time. Their minds wandering here 
and there non-stop. When the mind 1s scattered, it 1s difficult for us to control our acfIons. 
On the contrary, we begin to act according to whims and fancies without considering 
properly whether an action 1s wholesome or not. Zen practitioners should remember when 
all the passions are subdued, a our mind wIll become cooler and cooler because 1t 1s not 
burning with lust or anger anymore. 

Có hai loại khinh an—There are two kinds of tranguIlity: 

Thân an—Calm of the body: Kaya-passaddhi (p)—Toàn thể các tâm sở, chớ không riêng 
phần thân thể vật chất. Nói cách khác, đây là trạng thái an tĩnh vắng lặng của sắc uẩn, 
thọ uẩn, tưởng uẩn, và hành uẩn——The calm of all mental properties rather than the only 
physical body. In other words, calm of the aggregates of form, feeling, perception, and 
the volitional activities or conformations. 

Tâm an—Calm of the mind: Citta-passaddhi (p)—Trạng thái an nh vắng lặng của thức 
uẩn—The calm of the mind, or the calm of the aggregate of consciousness. 

Người đã trau dồi tâm khinh an vắng lặng sẽ không còn phiền lụy, bối rối hay cảm kích 
khi phải đương đầu với tám pháp thăng trầm của thế gian, vì người ấy nhận thức được 
trạng thái phát sanh và hoại diệt, cũng như tánh cách mong manh nhất thời của vạn hữu: 
A man who cultivates calm of the mind does not get upset, confused or excited when 
confronted with the eight vicissitudes (8 winds or influences) of the world. He 1s able to 
understand the rise and fall (come Into being and pass away), as well as the momentary 
fragility of all things. 

Tâm khinh an vắng lặng là việc rất khó thực hiện vì tâm luôn có khuynh hướng không 
bao giờ ở yên một chỗ. Rất khó cột và kéo tâm trở lại. Kinh Pháp Cú, từ câu 33 đến 3ó, 
Đức Phật đã dạy: '““Tâm ở trong trạng thái giống như con cá mới bị bắt ra khỏi nước và bị 
vứt lên đất khô. Nó luôn phóng nhảy bất định.”: It is hard to tranquilize the mind. It 
trembles and It Is unsteady, difficult to guard and hold back. In the Dhammapada, from 
sentece 33 to 36, the Buddha taught: “The mind quivers like a fish Just taken from 1ts 
watery home and thrown on the dry ground. lt wanders at wIll.” 

Bình tĩnh và trầm lặng không phải là một thái độ hèn yếu. Chỉ có những con người có 
văn hóa mới làm được chuyện nầy: Calmness ¡is not weakness. Only a person of culture ¡s 
able to present the calm attitude at all times. 

lt is not so đifficult to be calm under favourable circumstances, but 1t 1s indeed difficult 
for a Buddhist to remain calm 1n the midst of unfavourable circumstances. Only the calm 
mind can help the aspirant to achieve enlightenment and deliverance: Bình tĩnh trầm lặng 
trước thuận cảnh không phải là điều khó, điều khó ở đây là người Phật tử phải luôn giữ 


3) 
8) 


1) 


ii) 


1V) 


b) 


750 


tâm an tĩnh vắng lặng trước mọi nghịch cảnh. Làm được như vậy mới mong thành đạt 
được giác ngộ và giải thoát. 

Niệm Giác Chi—Remembrance oƒ the Dharma: Smrti-sambodhyanga (skÙ——sati (p). 
Chánh niệm hay tỉnh thức được gọi bằng nhiều tên khác nhau trong nhiều truyền thống 
khác nhau; tuy nhiên, vấn để tên gọi không quan trọng, mà sự phát triển khả năng tỉnh 
thức hay chánh niệm mới quan trọng vì nó là con đường giải thoát thật sự. Niệm là khả 
năng ghi nhận và ý thức được những gì đang xảy ra trong giờ phút hiện tại, chứ không để 
tâm rơi vào sự quên lãng. Niệm Giác chi hay trạng thái chánh niệm tỉnh thức qua quán 
chiếu. Niệm có khả năng vun trồng những tâm thiện và làm suy giảm những tâm bất 
thiện. Đây là phương tiện hữu hiệu nhất để làm chủ lấy mình. Ngoài ra, Niệm Giác Chi 
còn có nghĩa là “sức mạnh của sự quán sát”, và chức năng của chánh niệm là giữ cho đối 
tượng luôn nằm trong tầm quán sát của mình, không quên nó, mà cũng không cho nó 
biến khỏi tầm quán sát của mình. Một khi chánh niệm có mặt thì đối tượng sẽ được ghi 
nhận không bị quên lãng. Kỳ thật hành giả tu thiển không cần phải làm một việc gì đặc 
biệt để diệt trừ những tâm xấu và phát huy những tâm tốt, ngoại trừ việc ý thức trong giờ 
phút hiện tại vì chánh niệm tự nó là một năng lực thanh lọc —Mindfulness or awareness 
has been called by many different names in different traditions; however, If 1s not the 
name which 1s Important, 1t 1s the development of awareness or mindfulness 1s Important 
because 1t 1s the real way of liberation. Mindfulness 1s the quality of noticing and of being 
aware of what 1s happening In the moment. Mindfulness, relinguishment, or power of 
remembering the varlous states passed through In contemplation. Mindfulness has the 
ability of cultivation of wholesome states of mind and diminishing of unwholesome ones. 
lt is the Instrument most efficacious In self-mastery. Besides, “SatI” also means the power 
of observation, and the function of mindfulness 1s to keep the obJect always In view, 
neither forgetting 1t nor allowing 1t to disappear out of our contemplation. As a matter of 
fact, there 1s nothing special Zen practitioners have to do to eliminate unskillful states or 
to make skiIllful ones happen, except to be aware of the moment because awareness 1tself 
1s the purIfying force. 

Thân Niệm Xứ (Quán Thân Bất Tịnh): Kaya-smrtyupasthana (skt)—Meditation and full 
realizaton on the Impurity of the body——Contemplation of body. When mindfulness 1s 
present, the obJect of observation will be noted without forgetfulness. 

Thọ Niệm Xứ (Quán thọ thị khổ): Vedana-smrtyupasthana (skt)—Contemplation of 
feeling. 

Tâm Niệm Xứ (Quán Tâm Vô Thường): Citta-smrtyupasthana (skÐ——Contemplation of 
mind, and Contemplation of thought. 

Pháp Niệm Xứ (Quán pháp vô ngã): Dharma-smrtyupasthana (skt)—Contemplation of 
mental obJects. 

Con người không thể có chánh niệm nếu không kiểm soát những tác động của thân, khẩu 
và ý của mình. Nói cách khác, nếu không tinh chuyên hành trì giới luật thì không bao giờ 
có thể nói đến tỉnh thức được: A person cannot be heedful unless he ¡s fully controlling 
all his actions, whether they are mental, verbal or physical at every moment of his 
walking lie. In other words, he must zealously observe all commandments required of 
him. 


c) 


đ) 


©) 


6) 


751 


Trong Kinh Trường A Hàm, lời di huấn tối hậu của Đức Phật trước khi Ngài nhập Niết 
Bàn là: “Tất cả các pháp hữu vi đều vô thường. Hãy kiên trì chánh niệm để thành đạt 
giải thoát: In the Digha Nikaya Sutra, the Buddha°s final admonition to his diseiples 
before entering the Nirvana: “Translent are all component things. Work out your 
deliverance with mindfulness.”. 

Ngài Xá Lợi Phất trước khi nhập diệt cũng đã khuyên nhủ tứ chúng: “Hãy kiên trì chánh 
niệm để thành đạt giải thoát.”: Venerable Saripura also advised everybody with his last 
words: “Strive on with mindfulness to obtain your deliverance.” 

Trong Kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật đã dạy: “Này chư Tỳ Kheo, Như Lai không 
thấy một pháp nào mà có nhiều năng lực như sự chuyên cần chú niệm, để làm phát sinh 
những tư tưởng thiện chưa phát sanh, và làm tan biến những tư tưởng bất thiện đã phát 
sanh. Với người hằng có chánh niệm, những tư tưởng thiện, nếu chưa sanh sẽ phát sanh, 
và những tư tưởng bất thiện, nếu đã phát sanh sẽ tan biến.”: In the Anguttara Nikaya 
Sutra, the Buddha taught: “Monks, [ know not of any other single thing of such power to 
cause the arising of good thoughts If not yet arisen, or fo cause the waning of evil 
thoughts 1f already arisen, as heedfulness. In him who 1s heedful, good thoughts not yet 
arIsen, do arise, and evil thoughits, 1Ÿ arisen, do wane.” 

Định Giác Chi— Concentration abilify: Samadhi-sambodhyanga (skt)—ĐịỊnh Giác Chi là 
khả năng giữ tâm tập trung không tán loạn. Định chính là tâm sở nằm trên đối tượng 
quán sát. Định cũng ghìm tâm vào đối tượng, xuyên thấu và nằm trong đối tượng đó. Bản 
chất của định là không tách rời, không tán loạn, không phân tán. Tâm định là tâm dán 
chặt vào đối tượng, chìm trong đối tượng và duy trì sự tĩnh lặng ngay trong đối tượng. Nói 
cách khác, định có nghĩa là khả năng tập trung tư tưởng lại vào một điểm duy nhất, giữ 
cho tâm yên ở đó mà không bị xao động. Thật vậy, một cái tâm không định tĩnh rất là 
nông cạn, nó sẽ lang thang từ đối tượng nầy sang đối tượng khác. Nhờ tu tập định giác 
chi mà chúng ta lấy lại được sức mạnh và khả năng quán chiếu lại cho tâm mình. Khi tu 
tập thiển quán, hành giả dán chặt tâm mình vào đối tượng hay quán sát trực tiếp các hiện 
tượng để thấy rõ bản chất thật của chúng mà không dựa vào sự suy nghĩ hay phân tích 
nào cả. Mặc dầu thời điểm định chỉ là tạm thời, nhưng định có thể khởi sinh từ thời điểm 
nầy qua thời điểm khác không gián đoạn nếu chúng ta chịu khó tu tập liên tục. Bên cạnh 
đó, định còn có khả năng gom tụ các tâm sở khác lại với nhau, không cho chúng phân tán 
hay tách rời nhau. Nhờ vậy mà tâm an trụ vững chãi trong đối tượng—Concentration has 
the ability to keep the mind in Stability, concentration; or power to keep the mind in a 
given realm undiverted. Concentration 1s a menfal factor which lands on the obJect of 
observation. Concentration also pricks Into, penetrates Into, and stays In the obJect of 
observation. The nature of concentraion 1s nondispersal, nondissipation, and 
nonscatferedness. A mind of concentration 1s a mind that sticks with the obJect of 
observation, sinks In(o 1t, and remains still and calm In 1t. In other words, concentration 
means the ability of the mind to stay one-pointed on an obJect, to stay steady without 
flickering or wavering. In fact, a mind that 1s not concentrated stays superficial, floating 
from obJect to obJect. Owing to the cultivation of the limb of concenfration, we can regain 
the strength and penetrating power to the mind. During practicing of meditation, Zen 
practitioners should stick their mind to the obJect of observation or contemplate directly 
mental or physical phenomena without resorting to the thinking process at all. Although 


b) 


c) 


đ) 


752 


the moment of samadhi 1s momentary, such samadhi can arIse from moment to moment 
without breaks In between If we try fo practice continuously. Besides, concentration also 
has the ability to collect the mind together. It can keep all other mental facfors in a øroup 
so that they do not scatter or disperse. Thus, the mind remains firmly embedded In the 
obJect. 

Tâm an trụ và tập trung vào để mục hành thiền. Một khi tâm yên tịnh và tĩnh lặng thì trí 
tuệ phát sinh và từ đó chúng ta có thể nhìn thấy sự vật đúng theo chân tướng của nó. Do 
đó, định giác chi là nguyên nhân gần nhất của sự phát sanh ra trí tuệ: It ¡s only the 
tranquilized mind that can easily concentrate on a subJect of meditation. Once the mind 1s 
quiet and still, wIsdom will arise and we can see things as they really are. Therefore, 
concentration 1s the mosft proximate cause for the unfolding of wisdom. 

Tâm an trụ có khả năng chế ngự được năm pháp triển cái (tham dục, Sân hận, hôn 
trầm thụy miên, trạo cử hối quá, và nghi hoặc triỀn cái), vì từng bước từng bước, trí 
tuệ sẽ ngày càng xuyên thấu vào chân lý. Chừng đó, hành giả sẽ trực nhận được bản 
chất vô thường, khổ và vô ngã của vạn hữu, và từ đó không có triỀn cái nào còn có thể 
chế ngự được mình nữa. Người hành thiển hay người có nguyện vọng thành tựu giác ngộ, 
phải đương đầu với rất nhiều chướng ngại, đặc biệt là năm pháp gây trở ngại mạnh mẽ 
trong việc định tâm, và chận ngang con đường giải thoát —The unified mind brings the 
five hindrances under subjugation (sensual desire, anger, stiffness and torpor, 
agifaton and worry, and doubt hindrances), for step by step, wisdom will penetrate 
into more and more profound levels of truth. At that time, Zen practitioners will see 
clearly the natures of Impermanence, suffering, and absence of self of all things, and 
therefore, no hindrance can dominate us anymore. Many are the impediments that 
confront a meditator, an aspirant for enlightenment, especially the five hindrances that 
hinder concentrative thoughts, and obstruct the way to deliverance. 

Định là trạng thái tâm ổn định vững chắc, có thể ví như ngọn đèn vững ngọn , không dao 
động, ở một nơi không có gió: Concentration ¡s the intensified steadiness of the mind 
comparable to an unflickering flame of a lamp In a windless place. 

Định có khả năng giữ các tâm sở trong trạng thái quân bình: Concentration has the ability 
to maintain the mind and the mental properties In a state of balance. 

Định giữ cho tâm ngay thẳng, không lay chuyển; tiêu trừ khát vọng chẳng những giúp 
tâm không vọng động, mà còn giúp mang lại sự thanh tịnh nơi tâm: lt 1s concentration 
that fixes the mind aright and causes 1t to be unmoved; dispels passions and not only helps 
the mind undisturbed, but also helps bring purity and placidity of mind. 

Người quyết tâm trau dồi “định” phải nghiêm trì giới luật, vì chính giới đức đạo hạnh 
nuôi dưỡng đời sống tâm linh và làm cho tâm an trụ vắng lặng: One who is intent to 
practice “concenfration” should always zealously observe Buddhist commandmers, for 1t 
1S vIrtue that nourishes mental life, and make 1t coherent and calm. 


7) Xả Giác Chi —Non-attachment ability: Upeksa-sambodhyanga (sk—Equanimity—Xả 


Giác Chi là hoàn toàn xả bỏ, nghĩa là tâm không còn bị quấy nhiễu bởi nội chướng hay 
ngoại trần. Thuật ngữ Bắc Phạn “Upeksa' có nghĩa là bình thản, trầm nh, vô tư, không 
thành kiến, không lệch lạc, không thiên vị. Xả có nghĩa là không thiên vị đối với bất cứ 
một hiện tượng nào, coi mọi sự mọi việc, mọi hiện tượng đều bình đẳng như nhau. Trong 


b) 


đ) 


NI CÀ:  sS 


753 


thiển định, tâm xả là tâm luôn giữ một thái độ không thành kiến và trầm tĩnh trước những 
khó khăn và thử thách. Tuy nhiên, tâm xả không phải là sự lãnh đạm thờ ơ, mà là cái 
tâm giữ được quân bình về năng lực, và có thể đạt được qua công phu tu tập hằng ngày— 
Equanimity means complete abandonment, detachmernt, or 1ndifferent to all disturbances 
of the sub-conscious or ecstatic mind. The Sanskrit word “Upeksa” means equanimity, 
calmness, unbias, unpreJudice, and so on. Equanimity 1s an Iimpartiality towards all things 
and all phenomena, treating all phenomena equally. In Zen, a mind of complete 
abandonmert 1s a mind that remains unbiased and calm when confronting difficulties and 
challenges. However, equanimity 1s not indifference, but rather a strong balance of mind, 
a state of balancing of energy; and 1t can be achieved In daily cultivation. 

Theo Vi Diệu Pháp, “xả” có nghĩa là trung lập, không thiên vị bên nào. Đó là trạng thái 
tâm quân bình chứ không phải tâm lãnh đạm thờ ơ, hay thản nhiên dửng dưng. Đây là kết 
quả của tâm định an tĩnh vắng lặng. Theo Đức Phật, phương cách hay nhất khiến cho tâm 
xả nầy phát sanh là có sự chú tâm sáng suốt và chánh niệm liên tục. Một khi tâm xả 
được phát triển thì tâm xả trước sẽ tạo ra tâm xả kế tiếp và cứ như vậy mà tiếp diễn liên 
tục: According to The Abhidharma, “equanimity” means neutrality. It is mental equipoIse 
and not hedonic Iindifference. Equanimity 1s the result of a calm concentrative mind. 
According to the Buddha, the best way to bring about equanimity 1s wise aftenftion and 
confinuous mindfulness. Once a mind of equanimity 1s developed, one moment of 
€quanimity causes a succeeding moment of equanimity to arise, and so on. 

Trong xã hội loạn động hôm nay, con người khó mà tránh khỏi những chao động khi phải 
va chạm thường xuyên với những thăng trầm của cuộc sống; tuy nhiên, người đã tu tập 
được “xả giác chi” nầy không còn nghe phiền lụy bực mình nữa. Giữa những phong ba 
bão táp của cuộc đời như lợi lộc, lỗ lã, danh thơm, tiếng xấu, tán tụng, chê trách, hạnh 
phúc và khổ đau, người có tâm xả không bao giờ bị lay động. Hành giả tu tập thiển định 
có khả năng xả bỏ để hiểu rằng trên đời nầy không có ai làm chủ được bất cứ thứ gì cả: 
In our nowadays violent society, amidst the welter of experience, gain and loss, good 
repute and 1ll-repute, praise and blame, happiness and suffering, a man with the mind of 
equanimity will never waver. Zen practiloners have the mind of equanimity which 
understands that there 1s no one to own anything. 

Trong Kinh Pháp Cú, câu 83, Đức Phật đã từng dạy: “Người tốt buông xả tất cả. Bậc 
Thánh nhân không nghĩ đến ái dục. Dâu hạnh phúc hay đau khổ bậc thiện trí không bổng 
bột cũng không để tinh thần suy sụp.”—In Dharmapada, sentence 83, the Buddha taughit: 
“Iruly the good give up longing for everything. The good sages not with thoughts of 
craving. Touched by happiness or by pain, the wise show neither elation nor depression.” 
Người đã tu tập và trau dồi được tâm xả, luôn bình thản và tránh được bốn con đường sai 
lạc—A man who has reached perfect neutrality through the cultivation of equanimity, 
always avoids the following four wrong paths: 

Tham ái: Chanda (p)—The path of greed. 

Sân hận: Dosa (p)—Thhe path of hate. 

Yếu hèn: Bhaya (p)—Cowardice. 

S¡ mê: Moha (p)——Delusion. 

Người tu tập và trau đồi được tâm xả luôn nhìn chúng sanh mọi loài một cách bình đẳng, 
không thiên vị: ÀA man who has reached perfect neutrality through cultivation of 


754 


equanimity, always has his serene neutralityý which enables him to see all beings 
1mpartially. 


755 


Chương Bảy Mươi Mốt 
Chapter Seventy-One 


Thiền và Tứ Chánh Cần 
Zen and the Four Right Fƒƒorts 


(Tổng quan về Tứ Chánh Cần—An overview 0ƒ the Four Right Effort: Four right (great) 


efforts (exertions)—Bốn phép siêng năng diệt trừ tội ác và phát triển điều thiện. Từ Bắc 
Phạn có nghĩa là “nỗ lực.” Có bốn phép siêng năng diệt trừ tội ác và phát triển điều 
thiện, hay bốn phép phát triển xuyên qua tu tập thiển định và giới luật——Right effort of 
four kinds of restrain, or four essentials to be practiced vigilantly. ÀA Sanskrit term for 
“Effort.” Right Effort of four kinds of restraint, or four essentials to be practiced 
vigilantly, or four factors that are developed through meditation and moral training 


(I1) Chỉ tiết của Tứ Chánh Cần— Details oƒ the Four Right EƒJfort: 


l) 


2) 


3) 


Tinh tấn phát triển những điều thiện lành chưa phát sanh——Endeavor to start performing 
good deeds: To produce meri—Điều thiện chưa sanh, phải tinh cần làm cho sanh: Mỗi 
khi khởi lên ý muốn, hành giả cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm với mục đích khiến cho 
các thiện pháp từ trước chưa sanh nay cho sanh khởi—Effort to initiate virtues not yet 
arisen—Bringing forth goodness not yet brought forth (bring good Into existence). To 
induce the doïng of good deeds. Here a practitioner rouses his wIll, makes an effort, stIrs 
up energy, exerts his mind and strives to produce unarisen wholesome mental states. 

Tinh tấn tiếp tục phát triển những điều thiện lành đã phát sanh—Endeavor to perform 
more good deeds: Điều thiện đã sanh, phải tinh cần khiến cho ngày càng phát triển: Mỗi 
khi khởi lên ý muốn, hành giả cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm với mục đích khiến cho 
các thiện pháp đã sanh có thể được tăng trưởng, được quảng đại viên mãn—Effort to 
consolidate, Iincrease, and not deteriorate virtues already arisen. Developing øoodness 
that has already arisen (develop existing good). To Increase merit when 1t was already 
produced. To encourage the growth and continuance of good deeds that have already 
started. Here a pracfitioner rouses his wIll, makes an effort, stirs up energy, exerts hIs 
mind and sfrives to maintain wholesome mental states that have arisen, not to let them 
fade away, to bring them to greater growth, to the full perfection of developmernt. 

Tinh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa phát sanh—Endeavor to prevent evil from 
forming: Điều dữ chưa sanh, phải tỉnh cần làm cho đừng sanh: Mỗi khi khởi lên ý muốn, 
hành giả cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm với mục đích khiến cho các ác pháp từ trước 
chưa sanh không cho sanh——Effort not to Initiate sins not yet arisen——Preventing evil that 
hasn't arisen from arising (to prevent any evil from starting or arising)—To prevent 
demerit from arising. Here a practitioner rouses his wIll, makes an effort, stirs up energy, 
exerts his mind and strIves to prevent the arising of unarisen evil unwholesome menfal 
states. 


4) 


756 


Tỉnh tấn dứt trừ những điều ác đã phát sanh——Endeavor to eliminate already-formed evil: 
Điều dữ đã sanh, phải tinh cần dứt trừ đi: Mỗi khi khởi lên ý muốn, hành giả cố gắng, 
tinh tấn, sách tâm, trì tâm với mục đích khiến cho các ác pháp đã sanh được diệt trừ— 
Effort to eliminate sins already arisen. Putting an end to existing evil——To abandon 
demerit when 1t arises. To remove any evil as soon as 1t starts. Here a practitioner rouses 
his wIll, makes an effort, sftIrs up energy, exerts his mind and sfrives to overcome evil 
unwholesome mental states that have arisen. 


(HI)Tám Cơ Hội Tỉnh Tấn— Eight occasions for making an effort: Arabbha-vatthuni (p)— 


l) 


2) 


3) 


4) 


Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có tám sự tinh tấn—According to the 
SangIti Sutta In the Long Discourses of the Buddha, there are eight occasions for making 
an effort. 

Cơ hội tính tấn thứ nhất —The first occasion for making an effort: Ở đây có việc vị Tỳ 
Kheo phải làm, vị ấy nghĩ: “Có công việc ta sẽ phải làm, nếu ta làm việc thì không dễ gì 
ta suy tư đến giáo pháp của chư Phật. Ta hãy tinh tấn.” Và vị ấy tinh tấn để đạt được 
điều gì chưa đạt được, để thành tựu điều gì chưa thành tựu được, để chứng ngộ điều gì 
chưa chứng ngộ được —Here a monk who has a Job to do. He thinks: “['ve got this Job to 
do, but in doïng 1t Ï won't find easy to pay attention to the teaching of the Buddhas. II 
have to str up my energy.” And he stirs up sufficlent energy to complete the 
uncompleted, to accomplish the unaccomplished, to realise the unrealised. 

Cơ hội tinh tấn thứ nhì —Here a monk who has done some work, and thinks: Ở đây có vị 
Tỳ Kheo đã làm xong công việc, vị ấy suy nghĩ: “Ta đã làm xong công việc. Khi ta làm 
xong công việc, ta không thể suy tư đến giáo pháp của chư Phật. Ta hãy tinh tấn.” Và vị 
ấy cố gắng tinh tấn đạt được điều gì chưa đạt được, để thành tựu điều gì chưa thành tựu 
được, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ được—The second occasion for making an 
effort: “WelI, I did the Job, but because of it I wasn”t able to pay sufficient attention to the 
teaching of the Buddhas. So I will stir up sufficilent energy.” And he stirs up sufficlent 
energy to complete the uncompleted, to accomplish the unaccomplished, to realise the 
unrealised. 

Cơ hội tinh tấn thứ ba—The third occasion for making an effort: Ở đây vị Tỳ Kheo có 
con đường phải đi. Vị ấy nghĩ : “Đây là con đường mà ta sẽ phải đi. Khi ta đi con đường 
ấy, không dễ gì ta có thể suy tư đến giáo pháp của chư Phật. Vậy ta hãy cố gắng tinh 
tấn.” Và vị ấy cố gắng tinh tấn đạt được những gì chưa đạt được, để thành tựu những gì 
chưa thành tựu được, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ được—Here a monk who 
has to go on a Journey, and thinks: “[ have to go on this Journey, but in doing 1t Ï won”t 
find easy to pay attention to the teaching of the Buddhas. IlI have to stir up energy.” And 
he stirs up sufficlent energy to complete the uncompleted, to accomplish the 
unaccomplished, to realise the unrealised. 

Cơ hội tinh tấn thứ tư—The fourth occasion for making an effort: Ở đây vị Tỳ Kheo đã đi 
con đường. Vị nầy nghĩ: “Ta đã đi con đường ấy. Khi ta đi con đường, ta không có thể suy 
tư đến giáo pháp của chư Phật. Vậy ta hãy cố gắng tinh cần.” Và vị ấy cố gắng tinh tấn 
để đạt được điều gì chưa đạt được, để thành tựu điều gì chưa thành tựu được, để chứng 
ngộ điều gì chưa chứng ngộ được —Here a monk who has been on a journey, and he 
thinks: “I have been on a journey, but because of 1t I wasn't able to pay sufficlent 


5) 


6) 


l 


8) 


757 


aftention to the teaching of the Buddhas. lI have to stir up energy.” And he stirs up 
energy to complete the uncompleted, to accomplish the unaccomplished, to realise the 
unrealised. 

Cơ hội tinh tấn thứ năm —The fifth occasion for making an effort: Ở đây vị Tỳ Kheo 
trong khi đi khất thực tại làng hay tại đô thị, không nhận được các loại đồ ăn cứng hay đồ 
ăn mềm đầy đủ như ý muốn. Vị nầy nghĩ: “Ta trong khi đi khất thực tại làng hay tại đô 
thị, không nhận được các loại đồ ăn mềm hay cứng đầy đủ như ý muốn. Thân ta như vậy 
nhẹ nhàng có thể làm việc. Vậy ta hãy cố gắng tinh cần.” Và vị ấy cố gắng tinh cần đạt 
được điều gì chưa đạt được, để thành tựu điều gì chưa thành tựu, để chứng ngộ điều gì 
chưa chứng ngộ—Here a monk who goes for alms-round In a village or town and does not 
get his fill of food, whether coarse or fine, and he thinks: “lve gone for alms-round 
without getting my fill of food. So my body 1s light and ft. lI stir up energy.” And he 
sftirs up energy to complete the uncompleted, to accomplish the unaccomplished, to 
realise the unrealised. 

Cơ hội tính tấn thứ sáu—The sixth occasion for making an effort: Ở đây vị Tỳ Kheo trong 
khi đi khất thực tại làng hay tại đô thị được các loại đổ ăn cứng hay mềm đầy đủ như ý 
muốn. Vị nầy nghĩ: “Ta trong khi đi khất thực tại làng hay tại đô thị được các loại đồ ăn 
cứng hay mềm, đây đủ như ý muốn. Như vậy thân ta mạnh, có thể làm việc. Vậy ta hãy 
cố gắng tinh tấn.” Và vị ấy cố gắng tinh tấn để đạt được điều gì chưa đạt được, để thành 
tựu điều gì chưa thành tựu được, để chứng ngộ điều gì chưa chứng ngộ được—Here a 
monk who goes for alms-round In a village or town and gets his fill of food, whether 
coarse or fine, and he thinks: “Ứ'e gone for alms-round and get my fill of food. So my 
body 1s strong anf ft. II stir up energy.” And he stirs up energy to complete the 
uncompleted, to accomplish the unaccomplished, to realise the unrealised. 

Cơ hội tinh tấn thứ bảy—The seventh occasion for making an effort: Ở đây vị Tỳ Kheo bị 
đau bệnh nhẹ. Vị ấy nghĩ: “Ta nay đau bệnh nhẹ, sự kiện nầy có thể xãy ra, bệnh nầy có 
thể trầm trọng hơn. Vậy ta hãy cố gắng tinh tấn.” Và vị ấy cố gắng tinh tấn để đạt được 
điều gì chưa đạt được, để thành tựu điều gì chưa thành tựu được, để chứng ngộ điều gì 
chưa chứng ngộ được —Here a monk who has some slight indisposition, and he thinks: “I 
get some slipht Indisposition, and this Indisposition might get worse, so ƑlI stir up 
energy.” And he stirs up energy to complete the uncompleted, to accomplish the 
unaccomplished, to realise the unrealised. 

Cơ hội tinh tấn thứ tám —The eighth occasion for making an effort: Ở đây vị Tỳ Kheo 
mới đau bệnh dậy, mới khỏi bệnh không bao lâu. VỊ ấy nghĩ: “Ta mới đau bệnh dậy, mới 
khỏi bệnh không bao lâu. Sự kiện nây có thể xãy ra, bệnh của ta có thể trở lại. Vậy ta 
hãy cố gắng tinh tấn.” Và vị ấy cố gắng tinh tấn để đạt điều gì chưa đạt được, để thành 
tựu điều gì chưa thành tựu được, để chứng ngộ điều gì chưa chứng ngộ được —Here a 
monk who 1s recuperating from an Illness, and he thinks: “[ am Just recuperating from an 
Illness. It might be that the I1llness will recur. So ƑlI stir up energy.” And he stirs up 
energy to complete the uncompleted, to accomplish the unaccomplished, to realise the 
unrealised. 


758 


759 


Chương Bảy Mươi Hai 
Chapter Seventy- Two 


Thiền và Tứ Như Ý Túc 
Zen and Four SHƒficiences 


(Tổng Quan về Tứ Như Ý Túc—An Overview oƒ Four Sufficiences: Tứ Như Ý Túc hay 
Tứ Thần Túc, hay bốn điều nên biết đủ mà Đức Phật đã dạy chúng đệ tử nhằm trang bị 
họ những thứ cần thiết để đi đến thành công viên mãn trên đường tu tập. Đức Phật gọi là 
“Tứ Như Ý Túc' vì đó là những con đường dẫn chúng ta đi tới. Đây là bốn phẩm hạnh 
đặc thù trong cá tính của chúng ta, mà mỗi phẩm hạnh phản ảnh một sức mạnh đặc biệt. 
Hành giả tu thiển nên biết phẩm hạnh nào là ưu điểm của mình, từ đó mình có thể dựa 
trên sức mạnh sẵn có đó mà phát triển thêm những gì cần phải tu tập. Một trong những 
thách thức lớn nhất của hành giả tu Thiền là thực hiện được mục đích giải thoát, và làm 
sao mang những đức tính giải thoát ấy hòa quyện vào từng phút giây hiện tại của đời 
sống của chúng ta. Con đường của sự tỉnh thức của chúng ta phải liên tục trong từng giây 
từng phút hiện tại và ngay tại nơi nầy, ngay trong kiếp nầy!—The Four Sufficiences or 
Roads to Fulfillment that the Buddha taught His disciples to equip them with the 
necessarIes for them to be successful in their cultivation. The Buddha called them “Four 
Sufficilences" for they are different roads that lead us onward. They are four different 
qualitles of character, each reflecting a different strength of our personality. Zen 
practitioners should recognize which of them 1s our own particular strength, then we can 
develop what need be cultivated. One of the greatest challenges of Zen practitioners 1s 
achieving the aim of emancipation, and bringing the liberating qualities of the mind to 
dissolve in each moment of our life in the present. The path of our mindfulness must be 
confinuing from moment to moment and must be right here 1n this very lIfe. 


(I1) Thiền Quán và Tứ Như Ý Túc—Zen and the Four Sufficiences: 

1)_ Dục Như Ý Thần Túc— Chanda-rddhi-pada (skr): Dục Thần Túc——Mong muốn phát triển 
thần thông như ý. Nuôi dưỡng ý chí tu tập thiển định trong cuộc sống hằng ngày của 
chúng ta. Một khi chúng ta có được phẩm hạnh nầy, chúng ta sẽ có cảm giác là không có 
bất cứ thứ gì có thể ngăn trở được ý chí tu hành của mình nữa. Hơn nữa, khi có được “Dục 
Như Ý Túc', chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy toại nguyện nếu chưa đạt được mục 
tiêu mà mình muốn. Đây là một hoài bảo tu tập hay nhiệt tâm mãnh liệt đưa ta đến thành 
công. Ở đây, vị Tỳ Kheo tu tập dục thần túc, câu hữu với tinh tấn thực hiện Dục Thiền 
Định —Desire to develop magic, strong aspiration or will (Sufficience of desire, or 
Intensive longing). We nourish a strong desire to practice medifation In our dally Hife. 
When we possess this quality, we wIll sense that nothing can finally impede us In our 
cultivation. Furthermore, when we possess this quality, we feel that we wIll not be 
satisfied until we have realized our goal. This 1s a desire fo cultivate, a powerful 


2) 


3) 


760 


asptration that leads us to success. Here a monk develops CONCENTRATION OE 
INTENTION accompanied by effort of the will power. 

Niệm Như Ý Thân Túc (Tâm Thần Túc)— Cita-rddhi-pada (skf): Intense concentration or 
thoughts—Sufficience of concentration—lntense concentraion—Mong muốn ghi nhớ 
phải thực hành chánh pháp, hay là tâm nguyện tu tập theo chánh pháp. Sự yêu thích chân 
lý nây sẽ giữ cho tâm chúng ta lúc nào cũng hướng về tu tập. Niệm Như Ý Túc bao gồm 
một tâm thức thanh tịnh và sự nhiệt tâm vô tận. Niệm Như Ý Túc sẽ trở thành con đường 
dẫn đến tuệ giác khi nó tràn ngập tâm ta. Ở đây vị Tỳ Kheo tu tập tâm thân túc câu hữu 
với tinh tấn thực hiện Tâm Thiền Định. Một khi có Niệm Như Ý Túc, lúc nào chúng ta 
cũng tưởng nhớ đến đạo pháp và thực hành theo, trên đời nầy không có thứ gì quan trọng 
hơn sự tu tập nữa. —Endeavor to remember to practice correct dharmas. Memory or 
Iintense holding on to the position reached, or the love for the truth that keeps our mind 
continually absorbed in the practice. Endeavor to remember to practice correct dharmas 
has greaft purlty of consclousness and 1s extremely ardent. Endeavor to remember to 
practice correct dharmas becomes a path to understanding when it fills our minds. Here a 
monk develops concentration of consciousness accompanied by effort of the thought 
power. Once we possess “Endeavor to remember to practice correct dharmas”, we 
continually reflect on Dharma and practice 1t; nothing else seems equally Important. 

Tỉnh Tấn Như Ý Thần Túc (Cần Thân Túc)— Virya-rddhi-pada (skt): Effort to realize 
magic—Vigor or exertion—Sufficience of energy—Vigor—Đây là phẩm hạnh của nghị 
lực. Hành giả tu thiển có “Tinh Tấn Như Ý Túc' chẳng những không sờn lòng trước 
những khó khăn mà còn cẩm thấy hứng khởi vì những thách đố đó. Ở đây vị Tỳ Kheo tu 
tập cần thần túc câu hữu với tinh tấn thực hiện Tinh Tấn Thiển Định. Mà thật vậy, Đức 
Phật là một thí dụ điển hình cho phẩm hạnh nầy. Tinh tấn là năng lực kiên trì, liên tục 
hướng tâm vào tu tập. Ngay cả phàm nhân, một khi chăm chỉ và chịu khó sẽ có khả năng 
làm được những việc kỳ diệu. Hành giả tu thiển sẽ dũng cảm tinh tấn dấn bước vào 
những khó khăn trên bước đường tu tập với tinh thần vô úy. Đặc tính của tinh tấn là sự 
kiên trì chịu đựng khi đương đầu với khổ đau phiền não. Tinh tấn là khả năng để thấy kết 
quả không ngại gian nguy, không sợ khó khăn. Phật tử thuần cần phải luôn dũng cẩm tỉnh 
tấn, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn. Nếu chúng ta gia tăng tinh tấn, tâm chúng ta 
sẽ có đủ sức mạnh để chịu đựng với mọi thử thách. Ngoài ra, tinh tấn còn có khả năng 
làm cho tâm luôn tươi mát và mạnh mẽ dầu phải đương đầu với bất cứ khó khăn nào. Có 
hai cách để gia tăng tính tấn: Tự mình tính tấn, hoặc nhờ thiện hữu tri thức khích lệ. 
Trước khi thành đạo, khi Ngài vẫn còn trên đường tu tập tìm chơn lý, Ngài đã cương 
quyết rằng: “Nếu mục tiêu có thể đạt được bằng sự cố gắng của con người, ta sẽ không 
bao giờ ngừng nghỉ hay thối chuyển cho đến ngày thành đạt. Cho dầu chỉ còn lại da bọc 
xương, cho đầu thịt máu có khô cạn, ta nhất định sẽ không thối lui sự tinh tấn của mình, 
cho đến ngày nào ta đạt được những gì có thể đạt được bằng khả năng, bằng sự cố gắng 
và kiên trì của con người ”—lIntensified effort. This ¡is the quality of energy. Zen 
practiioners who possess this quality do not only remain undaunted by the effort 
required, but also find Insprration In the challenge. Here a monk develops concentration 
of energy accompanied by strenuous efforts. In fact, the Buddha was a typical example 
for this quality. Viriya 1s the energy expended to direct the mind persistenly, continuously 
toward cultivation. Even ordinary people who are hardworking and industrious have the 


4) 


761 


capacity to be heroic in whatever they do. Zen practitioners who are endowed with 
courageous effort wIll be bold in going forward, unafraid of the diffiiculties we may 
encounter In the path of cultivation. The special characteristics of “Viriya” 1s an enduring 
patlence In the face of suffering or difficulty. Viriya 1s the abilifty to see to the end no 
matter what, even I1f one has to grit one”s teeth. Zen practitioners need courageous effort, 
with 1ts characteristic of forbearance In the face of difficulty. If we raise our energy level, 
the mind will gain enouph strength to bear with challenges. Besides, viriya has the power 
to freshen the mind and keep 1t robusf, even In difficult circumstances. There are two 
ways that help Increase our energy level: To Increase viriya by ourselves, and to seek out 
the Inspiration from spiritual friends. Before His awakening, when He was still seeking 
the truth, He made this determination: “Tf the end 1s attainable by human effort, I will not 
rest or relax until 1t 1s attained. Let only my skin and sinews and bones remain. let my 
flesh and blood dry up. I wIll not stop the course of my effort until [ win that which may 
be won by human ability, human effort, and human exerfion.” 

Tự Duy Như Ý Thân Túc (Quán Thần Túc)—Mimamsa-rddhi-pada (skf): Meditation on 
one subJect—lntense contemplaion or meditaton—lnvestgation—Suffience of 
contemplation—The state of đhyana—Tư Duy Như Ý Túc là mong muốn nhiếp tâm vào 
một đề mục. Có một số người rất hứng thú với việc hiểu thấu những khía cạnh sâu xa và 
uyên thâm của giáo pháp. Học không mãn nguyện với những hiểu biết bể ngoài. Ở đây 
vị Tỳ Kheo tu tập quán thần túc câu hữu với tinh tấn thực hiện Tư Duy Thiển Định, vì 
loại tâm nầy quán chiếu được sự bao la của cõi ta bà, của vòng luân hồi sanh tử, của các 
cõi sanh linh, cũng như những liên lụy trong cuộc sống của chúng ta trong thế giới nầy. 
Hành giả tu tập tuệ tư duy để nhận biết rõ ràng về sự hoại diệt của các hiện tượng, từ đó 
chúng ta sẽ có trực giác về vô thường, khổ và vô ngã—Meditation on one subject means 
an Intense contemplation. Some people have a strong Interest in understanding the 
deepest and most profound aspects of the dharmas. The are not satisfied to know Just the 
surface of things. Here a monk develops concentrafion of investigation accompanied by 
effort of deep thinking, for this kind of mind contemplates the Iimmensity of samsara, the 
circle of birth and death, the Iimmensity of planes of existence, and the Implicatlons 1n our 
lives In this world. Practiioners cultivate the reflective knowledge Into the rapid arsing 
and passing away of phenomena, then we wIll have an Intuitive Insight of Iimpermanence, 
suffering and no-self. 


762 


763 


Chương Bảy Mươi Ba 
Chapter Seventy- Three 


Thiền và Ngũ Căn 
Zen and the Five Faculfies 


() Tổng quan về Ngũ Căn—An overyiew dƒ the Fi»e Faculiies: Theo Kinh Phúng Tụng 


trong Trường Bộ Kinh, có năm căn. Đây năm yếu tố chính làm phát khởi lên những thiện 
căn. Ngũ căn có thể là những cửa ngõ đi vào địa ngục, đồng thời chúng cũng là những 
cửa ngõ quan trọng ổi vào đại giác, vì từ đó mà chúng ta gây tội tạo nghiệp, nhưng cũng 
nhờ đó mà chúng ta có thể hành trì chánh đạo—According to the Sangiti Sutta in the 
Long Discourses of the Buddha, there are five roots or faculties (ndriyani). These are the 
five roots that gIve rise to other wholesome dharmas. The five sense-organs can be 
enfrances fo the hells; at the same time, they can be some of the most Imporfant enftrances 
to the great enlightenment; for with them, we create karmas and sins, but also with them, 
we can prac(ise the right way. 


(II) Chỉ tiết về Ngũ Căn—Details oƒ the Five Faculties: 


l) 


2) 


3) 


Tín Căn: Sraddhendriya (skt)—Saddha (p)—Faith or virtue of belief—Tin tưởng vững 
chắc nơi Tam Bảo và Tứ Diệu Đế. Tín căn còn có nghĩa là cái tâm tín thành. Niềm tin 
trong tôn giáo, không giống như việc học hỏi kiến thức, không thể khiến con người có 
khả năng cứu độ kẻ khác cũng như chính mình nếu người ấy chỉ hiểu tôn giáo về lý 
thuyết suông. Khi người ấy tin tự đáy lòng thì đức tin ấy sẽ tạo ra năng lực. Sự tín thành 
của một người không thể gọi là chân thật nếu người ấy chưa đạt được một trạng thái tâm 
thức như thế—Sense of belief ¡in the Triple Gem and the Four Noble Truths. 
Sraddhendriya also means the mind of fatth. Faith In a religion, unlike ¡intellectual 
learning, does not enable a believer to have the power to save others as well as himselTf 1f 
he understands 1t only in theory. When he believe from the depths of his heart, his belief 
produces power. His faith cannot be said to be true until he attains such a mental state. 
Tấn Căn: Viryendriya (skt)—Energy (vigor) or virtue of active vigor—Tinh tấn tu tập 
thiện pháp. Tấn căn có nghĩa là cái tinh thần tinh tấn đơn thuần và liên tục. Chỉ riêng 
lòng tín thành thì không đủ. Đời sống tôn giáo của chúng ta không thể là chân thực nếu 
chúng ta chưa duy trì lòng tín thành một cách đơn thuần và không ngừng nghỉ nỗ lực để 
tinh thần tôn giáo của chúng ta không bị yếu đi hay bị mất năng lực—Sense of endeavor 
or vigor fo cultivate good deeds. The spirit endeavoring purely and Incessantly. Faith 
alone 1s not enough. Our religious lives cannot be true unless we maintain our faith 
purely and constantly endeavor so that our religious spirit does not weaken or lose Ifs 
pDOWT. 

Niệm Căn: Smrtindriya (skt)—Memory, mindfulness, or virtue of midfulness——Nhớ tới 
chánh niệm. Niệm căn chỉ cái tâm luôn luôn hội tụ vào Đức Phật. Nói một cách thực 
tiễn, dĩ nhiên, chúng ta không thể hoàn toàn quên Đức Phật dù chỉ trong giây lát. Khi 
một học sinh chuyên chú học tập hay khi một người lớn miệt mài trong công việc, họ 


4) 


3) 


764 


phải tập trung vào một đối tượng. Thực hành Phật pháp cũng như thế. Trong khi chuyên 
chú vào đối tượng riêng biệt, chúng ta suy nghĩ: “Ta được Đức Phật Thích Ca cho sống.” 
Khi chúng ta hoàn thành một công việc khó khăn và cảm thấy thanh thản, chúng ta cảm 
ơn Đức Phật, “Con thật quá may mắn, con được Đức Phật hộ trì.” Khi một ý nghĩ xấu lóc 
lên trong đầu hay khi bỗng dưng chúng ta cảm thấy nóng giận, chúng ta liền tự xét mình 
mà nghĩ: “Đây có phải là con đường đưa đến Phật quả chăng?” Cái tâm mọi lúc đều giữ 
lấy Đức Phật bên trong là “niệm căn.”—Sense of memory or ripght memory. The mind 
that always focuses upon the Buddha. Practically speaking, of course, 1t 1s Impossible for 
us to completely forget the Buddha for even a moment. When a student devotes himself 
to his studies or when an adult 1s entirely absorbed In his work, he must concentrate on 
one obJect. Do¡ing so accords with the way to Buddhahood. While devoting ourselves to a 
particular obJect, we reflect, “Ï am caused to live by the Buddha.” When we complete a 
difficult task we feel relieved, we thank the Buddha, saying, “How lucky I am! I am 
protected by the Buddha.” When an evil thought flashes across our mind or we suddenly 
feel angry, we Instantly examine ourselves, thinking, “Is this the way to Buddhahood?” 
The mind that thus keeps the Buddha in mind at all times 1s “sense of memory.” 

Định Căn: Samadhindriya (skt——Concentratlon—Sense of meditatlon——Định tâm lại một 
chỗ hay chuyên chú tâm vào một chỗ. Định căn là một cái tâm xác định. Một khi ta có 
lòng tin tôn giáo, chúng ta không bao giờ bị xao động vì bất cứ điều gì, dù thế nào đi nữa. 
Ta kiên nhẫn chịu đựng mọi sự ngược đãi và dụ dỗ, và ta vẫn mãi tin vào chỉ một tôn 
giáo mà thôi. Ta phải duy trì mãi sự quả quyết vững chắc như thế mà không bao giờ nắn 
chí. Nếu chúng ta không có một thái độ tâm thức như thế thì chúng ta không thể được gọi 
là những con người với niềm tin tôn giáo—Visionary meditation, samadhi, or virtue of 
concentration. The sense of meditation Iimplies a determined mind. Once we have faith In 
a religion, we are never agitated by anything, whatever may happen. We bear patiently 
all persecution and tempfation, and we continue to believe only In one religion. We must 
constantly maintain such firm determination, never becoming discouraged. We cannot be 
said to be real people with a religIous faith unless we have such a mental attitude. 

Huệ Căn: Prajnendriya (skt)——Virtue of wisdom or awareness—Trí huệ sáng suốt không 
vọng tưởng hay sự hiểu biết hay suy nghĩ chân lý. Tuệ căn nghĩa là trí tuệ mà người có 
tôn giáo phải duy trì. Đây không phải là cái trí tuệ tự kỷ mà là cái trí tuệ thực sự mà 
chúng ta đạt được khi chúng ta hoàn toàn thoát khỏi cái ngã và ảo tưởng. Hễ chừng nào 
chúng ta có trí tuệ này thì chúng ta sẽ không đi lạc đường. Chúng ta cũng có thể nói như 
thế về niềm tin của chúng ta đối với chính tôn giáo, không kể đến cuộc sống hằng ngày. 
Nếu chúng ta bị ràng buộc vào một ham muốn ích kỷ, nhỏ nhặt, chúng ta có thể đi lạc 
vào một tôn giáo sai lầm. Tuy rằng chúng ta có thể tin sâu vào tôn giáo ấy, hết lòng tu 
tập theo tôn giáo ấy, giữ gìn nó trong tâm và tận tụy đối với nó, chúng ta cũng không 
được cứu độ vì giáo lý của nó căn bản là sai, và chúng ta càng lúc càng bị chìm sâu hơn 
vào thế giới của ảo tưởng. Quanh chúng ta có nhiều trường hợp về những người đi vào 
con đường như thế. Dù “tuệ căn” được nêu lên cuối cùng trong năm quan năng đưa đến 
thiện hạnh, nó cũng nên được kể là thứ tự đầu tiên khi ta bước vào cuộc sống tôn giáo—— 
Sense of wisdom or thinking of the truth. The wisdom that people of religlion must 
maintain. This 1s not a self-centered wisdom but the true wIsdom that we obtain when we 
perfectly free ourselves from ego and 1llusion. So long as we have this wIsdom, we will 


765 


not take the wrong way. We can say the same thing of our belief in religion 1tself, not to 
mention 1n our daily lives. [fÍ we are attached to a selfish, small desire, we are apt to stray 
toward a mistaken religion. However, earnestly we may believe In it, endeavoring to 
practice 1ts teaching, keeping 1t in mind, and devoting ourselves to 1t, we cannot be saved 
because of i†s basically wrong teaching, and we sink farther and farther Iinto the world of 
1llusion. There are many Iinstances around us of people following such a course. Although 
“sense of wIsdom” 1s mentioned as the last of the five organs leading man to good 
conduct, 1t should be the first in the order in which we enter a religious lIfe. 


(HI)Hành Giả tu Thiền nên suy gẫm cẩn thận lời dạy của Đức Phật về Ngũ Căn trong 
Tương Ung Bộ Kinh—Zen Practitioners should think over carefully the Buddha's 
Teachings on the Five Facullies in the SamyuHa Nikaya: Theo Tương Ưng Bộ Kinh 
(5.48.2), đức Phật đã phân tích về Ngũ Căn như sau: “Này các Tỳ Kheo, có năm căn này. 
Thế nào là năm? Tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn và huệ căn. Và này các Tỳ Kheo, 
thế nào là tín căn? Này các Tỳ Kheo, vị Thánh đệ tử có lòng tin, đặt lòng tin ở sự giác 
ngộ của Như Lai: 'Đây là bậc A la Hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn.” 
Này các Tỳ Kheo, đây được gọi là tín căn. Và này các Tỳ Kheo, thế nào là tấn căn? Ở 
đây, này các Tỳ Kheo, vị Thánh đệ tử sống tinh cần, tinh tấn, đoạn trừ các pháp bất 
thiện, làm cho đầy đủ các thiện pháp, với nỗ lực kiên trì, tinh tấn, không có từ bỏ ganh 
nặng đối với thiện pháp. Vị ấy đối với các pháp bất thiện chưa sanh, phát khởi lòng ước 
muốn, tinh cần, tinh tấn, quyết tâm, cố gắng làm cho không sanh khởi; đối với các pháp 
bất thiện đã sanh, phát khởi lòng ước muốn, tinh cần, tinh tấn, quyết tâm, cố gắng làm 
cho đoạn tận; đối với các thiện pháp chưa sanh, phát khởi lòng ước muốn, tinh cần, tỉnh 
tấn, quyết tâm, cố gắng làm cho sanh khởi; đối với các thiện pháp đã sanh, phát khởi 
lòng ước muốn, tinh cần, tinh tấn, quyết tâm, cố gắng làm cho an trú, không có mê ám, 
được tăng trưởng, quảng đại, được tu tập, được làm cho viên mãn. Này các Tỳ Kheo, đây 
gọi là tấn căn. Và này các Tỳ Kheo, thế nào là niệm căn? Ở đây, này các Tỳ Kheo, vị 
Thánh đệ tử chánh niệm, thành tựu niệm tuệ, tối thắng, ức niệm, tùy niệm các việc làm 
từ lâu, và lời nói từ lâu. Vị ấy trú, quán thân trên thân... quán thọ trên thọ... quán tâm 
trên tâm... quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham 
ưu ở đời. Này các Tỳ Kheo, đây gọi là niệm căn. Và này các Tỳ Kheo, thế nào là định 
căn? Ở đây, này các Tỳ Kheo, vị Thánh đệ tử, sau khi từ bỏ pháp sở duyên, được định, 
được nhất tâm. Vị ấy ly dục, ly bất thiện pháp, chứng đạt và an trú Thiển thứ nhất, một 
trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ... an trú Thiền thứ hai... an trú Thiển thứ 
ba... từ bỏ lạc, từ bỏ khổ, chấm dứt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước, chứng đạt và an trú Thiển 
thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này các Tỳ Kheo, đây gọi là định căn. 
Và này các Tỳ Kheo, thế nào là tuệ căn? Ở đây, này các Tỳ Kheo, vị Thánh đệ tử có trí 
tuệ, đầy đủ trí tuệ về sự sanh diệt các pháp, trí tuệ thuộc bậc Thánh thể nhập các pháp, 
đưa đến chơn chánh đoạn tận khổ đau. Vị ấy như thật rõ biết đây là khổ, như thật rõ biết 
đây là khổ tập khởi, như thật rõ biết đây là khổ đoạn diệt, như thật rõ biết đây là con 
đường đưa đến khổ đoạn diệt. Này các Tỳ Kheo, đây gọi là tuệ căn. Những pháp này, 
này các Tỳ Kheo, là năm căn.—According to the Aditta-pariyaya Sutta, Samyutta 
NÑikaya, Volume 5.48.2, the Blessed One addressed the bhikkhus about the “Eive 


766 


Faculties” thus: “Bhikkhus, there are these five facultes. What five? The faculty of faith, 
the faculty of energy, the faculty of mindfulness, the faculty of concentration, and the 
faculty of wIsdom. And what, bhikkhus, 1s the faculty of faith? Here, bhikkhus, the noble 
disciple 1s a person of faith, one who places faith In the enlightenment of the Tathagata 
thus: "The Blessed One 1s an Arahant, fully enlightened, accomplished in knowledge and 
conduct, sublime, knower of the world, unsurpassed leader of persons to be tamed, 
teacher of devas and humans, the Enlightened One, the Blessed One. And what, 
bhikkhus, 1s the faculty of energy? Here, bhikkhus, the noble disciple dwells with energy 
aroused for the abandoning of unwholesome sfates and the acquisition of wholesome 
states; he 1s strong, valiant, not shirking the responsIbility of cultivating wholesome sfates. 
He generates desire for the non-arising of unarisen evil unwholesome sfates; he makes 
an effort, arouses energy, exerts his mind, and strives. He generates desire for the 
abandoning of arisen evil unwholesome sfates; he makes an efforf, arouses energy, ©Xerfs 
his mind, and strives. He generates desire for the arising of unarisen wholesome sfates; 
he makes an effort, arouses energy, exerts his mind, and strives. He generates desire for 
the maintenance of arisen wholesome states, for their non-decline, Increase, expansion, 
and fulfilment by development; he makes an effort, arouses energy, exerts his mind, and 
strives. This 1s called the faculty of energy. And what, bhikkhus, 1s the faculty of 
mindfulness? Here, bhikkhus, the noble disciple 1s mindful, possessing supreme 
mindfulness and discernment, one who remembers and recollects what was done long ago 
and said long ago. He dwells contemplating the body In the body ... feelings In feelings ... 
mind ¡in mind .. mental phenomena in mental phenomena, ardent, clearly 
comprehending, mindful, having put away covetousness and displeasure In regard to the 
world. Thịs 1s called the faculty of mindfulness. And what, bhikkhus, 1s the faculty of 
concentration? Here, bhikkhus, the noble disciple, having made relinguishment the 
obJect, gains concentration, gains one-pointedness of mind. Secluded from sensual 
pleasures, secluded from unwholesome states, he enters and dwells in the first Jhana, 
which 1s accompanmied by thought and examination, with rapture and happiness born of 
seclusion. With the subsiding of thought and examination, he enters and dwells in the 
second Jhana, which has Internal confidence and unification of mind, 1s without thought 
and examination, and has rapture and happiness born of concentration. With the fading 
away as well of rapture, he dwells equanimous and, mindful and clearly comprehending, 
he experiences happiIness with the body; he enters and dwells In the third Jhana of which 
the noble ones declare: “He 1s equanimous, mindful, one who dwells happily.` With the 
abandoninng of pleasure and pain, and with the previous passing away of Joy and 
displeasure, he enters and dwells in the fourth jhana, which 1s neither painful nor pleasant 
and includes the purification of mindfulness by equanimity. Thịis 1s called the faculty of 
concerntration. And what, bhikkhus, 1s the faculty of wIisdom? Here, bhikkhus, the noble 
disciple 1s wise; he possesses wisdom directed to arising and passing away, which 1s 
noble and penetrative, leading to the complete destruction of suffering. He understands as 
1t really 1s: “Phis 1s suffering.` He understands as 1t really 1s: “This 1s the origin of 
suffering.' He understands as it really 1s: “This 1s the cessatlon of suffering.” He 
understands as 1t really 1s: “This 1s the way leading to the cessation of suffering.` Thịis 1s 
called the faculty of wisdom. These, bhikkhus, are the five faculties.” 


767 


Chương Bảy Mươi Bốn 
Chapter Seventy-Four 


Thiền và Ngũ Lực 
Zen and the Five Powers 


(L Tổng quan về Ngũ Lực— An overview oƒ the Five Powers: Ngũ lực là năm sức mạnh hay 
khả năng tâm linh được phát triển bằng cách củng cố ngũ căn. Như vậy trong Phật giáo, 
lực là khả năng sử dụng các căn để nhận thức rõ về chân lý, chứ không phải là sở kiến 
phàm phu. Trong Phật giáo Đại Thừa, lực là Ba La Mật thứ tám trong mười Ba La Mật 
mà một vị Bồ Tát phải tu tập trên đường đi đến Phật quả. Lực Ba La Mật được phát triển 
ở địa thứ tám của Bồ Tát Địa. Ngoài ra, có mười lực mà người ta nói là duy nhất để giác 
ngộ thành Phật: 1) biết cái gì có thể và cái gì không thể, hoặc cái gì đúng, cái gì sai; 2) 
lực biết báo chướng trong tam thế (quá khứ, hiện tại, và vị lai); 3) lực biết tất cả định 
lực, giải thoát và thành tựu; 4) lực biết tất cả căn tánh của chúng sanh; 5) lực biết được 
sự hiểu biết của chúng sanh; 6) lực biết hết các cảnh giới của chúng sanh; 7) lực biết hết 
phần hành hữu lậu của lục đạo và biết luôn cả niết bàn; 8) lực biết tất cả các trụ xứ của 
các đời quá khứ; 9) lực biết sanh tử; 10) lực biết các lậu hoặc đã bị đoạn tận—The five 
powers or faculties for any cultivator or the powers of five spiritual facultties which are 
developed through strengthening the five roots. Thus in Buddhism, power or ability 1S 
always used as the sense organs to discern the truth. In Mahayana Buddhism, it 1s the 
eiphth “perfection” (paramita) of the tenfold list of perfections that a Bodhisattva 
cultivates on the path to Buddhahood. It is developed on the eighth bodhisattva level 
(bhumn). Besides, there 1s also a tenfold list of qualitles that in both Theravada Buddhism 
and Mahayana are said to be unique to fully awakened Buddhas (Samyak-Sambuddha): 
1) power of knowledge of what 1s possible and what 1s Impossible or the power tfo 
distinguish right from wrong (sthanasthana-Jnana-bala); power of knowledge of 
retributions of actions or the power of knowing karmic retributions throughout the three 
periods of time (karma-vipaka-Jnana-bala); 3) power of knowledge of the concentrations, 
eight stages of liberations, meditative absorptions, and attainments (dhyana-vimoksa- 
samadhi-samapatti-jnana-bala); 4) power of knowledge of the relative qualities of beIngs 
or the power of complete knowledge of the powers and facultes of all beings (indrya- 
parapara-jnana-bala); 5) power of knowledge of the varlous Intentions of beings or the 
power of complete knowledge of the desires or moral direction of every being 
(nanadhimukti-jnana-bala); 6) power of knowledge of the varlous states of beings or the 
power of knowing the sfates of others (nanadhatu-jnana-bala); 7) power of knowledge of 
the ways In which beings go everywhere withn cyclic existence and nirvana 
(sarvatragamini-pratipaJjnana-bala); 8) power of knowledge of former abodes (purva- 
nivasa-jnana-bala); 9) power of knowledge of death and rebirth (cyutyu-papada-jnana- 
bala); 10) power of knowledge that the defilements have been extinguished (asrava- 
Jnana-bala). 


768 


(H) Chỉ tiết Ngũ Lực— Details oƒ the Five Powers: 


l) 


2) 


3) 


4) 


3) 


Tín lực: Sức mạnh của lòng tin có khả năng loại bỏ mọi tà tín——Power of Faith or force of 
belief which precludes all false belief—The faith to believe. 

Tấn lực: Sức mạnh của nghị lực giúp chúng ta vượt thắng mọi trở lực—Power of Zeal or 
force of active vigor which leads to overcoming all obstacles—The wIll to make the 
endeavor. 

Niệm lực: Sức mạnh của sự cảnh giác hay là sự chú tâm đạt được nhờ thiển định— 
Power of Memory, or mindfulness, or force of mindfulness which 1s achieved through 
meditation——Thhe faculty of alertness. 

Định lực: Sức mạnh của Tam Ma địa nhằm loại bổ đam mê dục vọng—Power of 
Meditation (Dhyana) or force of concenftration which leads to eliminate all passions and 
desires—The ability to concentrate oneˆ”s mind. 

Huệ lực: Sức mạnh của trí năng, dựa vào chân lý Tứ Diệu Đế dẫn đến nhận thức đúng và 
giải thoát—Power of Wisdom (awareness) or force of wisdom which rests on insight into 
the four noble truths and leads to the knowledge that liberates—The ability to maintain 
clear wIsdom. 


769 


Chương Bảy Mươi Lăm 
Chapter Seventy-Five 


Thiền và Tâm 
Zen and Mind 


(A) Thiền và Tâm 
Zen and Mind 


(I Tổng quan về Tâm — An overview oƒ Mind: 


l) 


2) 


Tâm là gốc của muôn pháp. “Tâm” hay “Ý” tức là “Tâm Phân Biệt” của mình, tức là 
thức thứ sáu. “Tâm” không những phân biệt mà còn đầy dẫy vọng tưởng. Trong sáu thức 
đầu có thể nói là loại có tánh tri giác, do nơi lục căn mà phát ra sáu thứ tri giác nầy. Lục 
căn tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý; chúng phát xuất ra thấy (thị giác), nghe (thính 
giác), ngửi (khứu giác), nếm (vị giác), xúc chạm (xúc giác nơi thân), và hiểu biết (tri giác 
nơi ý). Con người ta gây tội tạo nghiệp nơi sáu căn nầy, mà tu hành giác ngộ cũng ở nơi 
sáu căn nầy. Nếu không bị ngoại cảnh chi phối thì đó chính là đang có tu tập. ngược lại, 
nếu bị cảnh giới bên ngoài làm cho xoay chuyển tức là đọa lạc. Trong Tâm Địa Quán 
Kinh, Đức Phật dạy: “Trong Phật pháp, lấy tâm làm chủ. Tất cả các pháp đều do tâm 
sanh.” Tâm tạo ra chư Phật, tâm tạo thiên đường, tâm tạo địa ngục. Tâm là động lực 
chính làm cho ta sung sướng hay đau khổ, vui hay buôn, trầm luân hay giải thoát —The 
mind 1s the root of all dharmas. The “Intenf” 1s the “Discriminating Mind,” the sixth 
conscIousness. Not only does the “Mind” make discriminations, 1t 1s filled with idle 
thoughts. The six consciousnesses can also be said to be a perceptive nature. That 1s, from 
the six sense organs: eyes, ears, nose, tongue, body, and mind, the functions of seeing, 
hearing, smelling, tasting, feeling, and knowing arise. When people commit offenses, 
they do it with the six sense organs. When they cultivate, they also do 1t with the six 
sense organs. lf you can remain unperturbed by external states, then you are cultivating. 
lf you are turned by external states, then you will fall. In Contemplation of the Mind 
Sutra, the Buddha taught: “All my tenets are based on the mind that 1s the source of all 
dharmas." The mind has brought about the Buddhas, the Heaven, or the Hell. It is the 
main driving force that makes us happy or sorrowful, cheerful or sad, liberated or 
doomed. 

Có một số từ ngữ Sanskrit và Ba L¡ chỉ tâm như Mana, Citta, Vijnana, Vinnana. Tâm là 
một tên khác của A Lại Da Thức (vì nó tích tập hạt giống của chư pháp hoặc huân tập 
các hạt giống từ chủng tử chủng pháp mà nó huân tập). Không giống như xác thân vật 
chất, cái tâm là phi vật chất. Chúng ta nhận thức được những tư tưởng và cảm nghĩ của 
chúng ta cùng nhiều điều khác bằng trực giác, và chúng ta kết luận sự hiện hữu của 
chúng bằng phép loại suy: There are several Sanskrit and Pali terms for mind such as 
Mana, Citta, ViJjnana, and Vinnana. “Mind” 1s another name for Alaya-vijnana. Unlike 
the material body, immaterial mind 1s invisible. We are aware of our thoughts and 


770 


feelings and so forth by direct sensation, and we Infer their existence In others by 
analogy. 


(I Nghĩa của Tâm— The meanings oƒ Cita: 


l) 


2) 


“Citta” là một Phạn ngữ, được tạm coi là Tâm hay ý. Tâm suy nghĩ, tưởng tượng, lý luận, 
vân vân. Đây cũng chính là tâm thức. Tâm thức này hành sự qua năm ngả đường tương 
ứng với năm căn. “Citta” ám chỉ tiến trình tâm thức và thường được sách vở Ấn Độ coI 
như đồng nghĩa với Mạt Na và A Lại Da thức. Trong nhận thức luận của Phật giáo Tây 
Tạng, người ta ám chỉ “citta” như là một cái “tâm chính,” được tháp tùng theo bởi những 
tâm sở—Mental or Intellectual consciousness. “Citta” is a Sanskrit term, temporarily 
considering and recognizing mind or thought. The mind that 1s attending, observing, 
thinking, reflecting, Iimagining (thought, Iintention, aim, wish, memory, intelligence, 
reason). ConscIousness or mind: This 1s conscIousness 1fself. It naturally functions In five 
ways corresponding to the five sense-organs. “Citta” refers to mental processes In 
general and 1s commonly said In Indian texts to be synonymous with Manas (sentIence) 
and Vijnana (conscIousness). In Tibetan Buddhist epistemology, 1t 1s said to refer to a 
“main mind,” which 1s accompanied by “mental factors.” 

Định nghĩa về “Tâm” đổi khác tùy theo dân tộc và văn hóa. Nếu hỏi một người Việt 
Nam bình thường rằng tâm ở chỗ nào, người ấy sẽ chỉ vào trái tim hay lỗổng ngực; tuy 
nhiên, để trả lời cho cùng câu hỏi nầy, người Tây phương sẽ chỉ vào cái đầu của họ. 
Theo Phật giáo, tâm hay yếu tố tinh thần được định nghĩa là sự sáng suốt và hiểu biết. 
Nó không có hình tướng, không ai nhìn thấy nó; tuy nhiên, tâm tạo tác mọi hành động 
khiến chúng ta đau khổ và lăn trôi trong luân hồi sanh tử. Tất cả mọi hoạt động vật chất, 
lời nói hay tinh thần đều tùy thuộc tâm ta. Phận sự của tâm là nhận biết được đối tượng. 
Nó phân biệt giữa hình thức, phẩm chất, vân vân. Cách duy nhất để đạt được Phật tánh là 
huấn luyện và chuyển hóa tâm cho đến khi chúng ta hoàn toàn thoát khỏi những nhiễm 
trược. Trong Anh ngữ, “mind” có nghĩa là trái tim, tinh thần, hay linh hồn. Mind với chữ 
“m” thường có nghĩa là chỗ ở của lý trí, “Mind” với chữ “M” viết hoa có nghĩa là chân lý 
tuyệt đối. Theo kinh nghiệm nhà thiền, thì tâm là toàn bộ tỉnh thức, nói cách khác lắng 
nghe khi nghe là tỉnh thức—The definiion of Mind varies with different people in 
different cultures. If you ask an ordinary Vietnamese where his mind 1s and chances are 
he will point to his heart or chest; however, when you ask the same questlon of a 
Westerner and he wIll indicate his head. According to the Buddha, mind (or heart as the 
seat of thought or Intelligence or mental factors) 1s defined as clarity and knowing. Ít 1s 
formless which no one can see 1(; however, 1t 1s our mind which has created the actions 
which cause us to experience suffering and to be born In cyclic existence or samsara. All 
our physical, verbal and mental actions depend on our mind. The function of the mind 1s 
to perceive, to apprehend and to know 1s obJects. It discerns and discrIminates between 
forms, qualitiles, aspects and so forth. The only way to reach Buddhahood 1s by training In 
the control and transformation of our mind until we are completely free from all 
” “spirit,” “psyche,” or 
“soul.” Mind with a small “m” means the seat of the Intellect. Mind with a capital “M” 
stands for absolute reality. From the standpoint of Zen experlence, “mind” means total 
awareness. In other words, Just listening when hearing. 


33 ác 


obscurations and defilements. In English “mind” means “heart, 


3) 


4) 


3) 


771 


Theo Hòa Thượng Dhammananda trong Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo, tâm có thể 
được định nghĩa đơn giản là sự nhận thức về một đối tượng bởi không có một tác nhân 
hay linh hồn chỉ huy mọi hoạt động. Tâm bao gồm trạng thái tính thoáng qua luôn luôn 
trỗi lên rồi mất đi nhanh như tia chớp. “Vì sinh ra để thành nguôn của nó và chết đi để 
trở thành lối vào của nó, nó bền vững tràn trễ như con sông nhận nước từ các suối nguồn 
bồi thêm vào dòng chảy của nó.” Mỗi thức nhất thời của dòng đời không ngừng thay đổi, 
khi chết đi thì truyền lại cho thức kế thừa toàn bộ năng lượng của nó, tất cả những cảm 
tưởng đã ghi không bao giờ phai nhạt. Cho nên mỗi thức mới gồm có tiểm lực của thức 
cũ và những điều mới. Tất cả những cảm nghĩ không phai nhạt được ghi vào cái tâm 
không ngừng thay đối, và tất cả được truyền thừa từ đời nầy sang đời kia bất chấp sự 
phân hủy vật chất tạm thời nơi thân. Vì thế cho nên sự nhớ lại những lần sanh hay những 
biến cố trong quá khứ trở thành một khả năng có thể xãy ra. Tâm là con dao hai lưỡi, có 
thể xử dụng cho cả thiện lẫn ác. Một tư tưởng nổi lên từ một cái tâm vô hình có thể cứu 
hay phá hoại cả thế giới. Một tư tưởng như vậy có thể làm tăng trưởng hay giảm đi dân 
cư của một nước. Tâm tạo Thiên đàng và địa ngục cho chính mình—According to Most 
Venerable Dhammananda in The Gems of Buddhist Wisdom, mind may be defined as 
simply the awareness of an object since there is no agent or a soul that directs all 
activitles. lt consisís of fleeting mental states which constantly arise and perish with 
lightmng rapidity. “With bírth for 1fs source and death for 1ts mouth, it persistently flows 
on like a river receiving from the tributary streams of sense consfant accretilons fO IfS 
flood.” Each momentary consciousness of this everchanging lifestream, on passing away, 
transmits Ifs whole energy, all the indelibly recorded ImpressIons, tO 1fs successor. EVery 
Íresh consciousness therefore consists of the potentialitles of Its predecessors and 
something more. As all impressions are Indelibly recorded In this everchanging 
palimpsest-like mind, and as all potentialities are transmitted from life to life, Irrespective 
of temporary physical disintegrations, reminiscence of past births or past Incidenfs 
become a possIbility. Mind ¡s like a double-edged weapon that can equally be used either 
for good or evil. One single thought that arises In this 1nvisible mind can even save o0r 
destroy the world. One such thought can either populate or depopulate a whole counfry. lt 
1s mind that creates one”s paradise and oneˆs hell. 

Citta còn được định nghĩa như là toàn bộ hệ thống thức, bổn nguyên thanh tịnh, hay tâm. 
Citta thường được dịch là “ý tưởng.” Trong Kinh Lăng Già cũng như trong các kinh điển 
Đại Thừa khác, citta được dịch đúng hơn là “tâm.” Khi nó được định nghĩa là “sự chất 
chứa” hay “nhà kho” trong đó các chủng tử nghiệp được cất chứa, thì citta không chỉ 
riêng nghĩa ý tưởng mà nó còn có ý nghĩa có tính cách hữu thể học nữa: Citta ¡is defined 
as the whole system of viJnanas, originally pure, or mind. Citta 1s generally translated as 
“thoupht.” In the Lankavatara Sutra as well as in other Mahayana sutras, citta may better 
be rendered “mind.” When 1t 1s defined as “accumulation” or as “store-house” where 
karma seeds are deposited, 1t 1s not mere thought, it has an ontologIcal signification also. 
Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: “Tâm dẫn đầu các hành vi, tâm là chủ, tâm tạo tác 
tất cả.”——In The Dhammapada Sutta, the Buddha taught: “Mind fore-runs deeds; mind is 
chief, and mind-made are they.” 


6) 


lở) 


8) 


9) 


772 


Trong Phật giáo không có sự phân biệt giữa tâm và thức. Cả hai đều được dùng như đồng 
nghĩa: In Buddhism, there 1s no distinction between mind and consciousness. Both are 
used as synonymous ferms. 

Theo Đại Sư Ấn Quang: “Tâm bao hàm hết khắp cả thập pháp giới, đó là Phật pháp giới, 
Bồ Tát pháp giới, Duyên Giác pháp giới, Thanh Văn pháp giới, Thiên pháp giới, Nhân 
pháp giới, A Tu La pháp giới, Súc Sanh pháp giới, Ngạ Quỷ pháp giới, và Địa Ngục pháp 
giới. Một tâm mà hay sanh tất cả. Phật cũng do tâm sanh, mà địa ngục cũng do tâm 
tạo.—According to Great Master Ying-Kuang: “he mind encompasses al the ten 
directions of dharma realms, including Buddha dharma realm, Bodhisatva dharma realm, 
Pratyeka-Buddha dharma realm, Sravaka dharma realm, Heaven dharma realm, Human 
dharma realm, Asura dharma realm, Ammail dharma realm, Hungry Ghost dharma realm, 
and Hell dharma realm. One mind can give rise to everything. Buddhas arise from within 
the cultivator”s mind, Hells also arise from the cultivator”s mind.” 

Tâm kết hợp chặt chẽ với thân đến độ các trạng thái tinh thần ảnh hưởng trực tiếp đến 
sức khỏe và sự an vui của thân. Một số bác sĩ khẳng quyết rằng không có một chứng 
bệnh nào được xem thuần tú y là thân bệnh cả. Do đó, trừ khi trạng thái tinh thần xấu nầy 
là do ác nghiệp do kiếp trước gây ra quá nặng, khó có thể thay đổi được trong một sớm 
một chiễểu, còn thì người ta có thể chuyển đổi những trạng thái xấu để tạo ra sự lành 
mạnh về tinh thần, và từ đó thân sẽ được an lạc. Tâm con người ảnh hưởng đến thân một 
cách sâu xa, nếu cứ để cho tâm hoạt động một cách bừa bãi và nuôi dưỡng những tư duy 
bất thiện, tâm có thể gây ra những tai hại khó lường được, thậm chí có thể gây ra sát 
nhân. Tuy nhiên, tâm cũng có thể chữa lành một cái thân bệnh hoạn. Khi tâm được tập 
trung vào những tư duy chân chánh với tinh tấn và sự hiểu biết chân chánh thì hiệu quả 
mà nó tạo ra cũng vô cùng tốt đẹp. Một cái tâm với những tư duy trong sáng và thiện 
lành thật sự sẽ dẫn đến một cuộc sống lành mạnh và thư thái —The mind is so closely 
linked with the body that mental states affect the bodyˆs health and well-being. Some 
doctors even confirm that there 1s no such thing as a purely physical disease. Unless these 
bad menral states are caused by previous evil acts, and they are unalterable, 1t 1s possible 
so to change them as to cause mental health and physical well-being to follow thereafter. 
Man”s mind influences his body profoundly. If allowed to function viciously and enfertain 
unwholesome thoughts, mind can cause disaster, can even kill a being; but 1t can also 
cure a sick body. When mind 1s concentrated on right thoughts with right effort and 
understanding, the effect it can produce 1s Immense. ÀA mind with pure and wholesome 
thoughts really does lead to a healthy and relaxed life. 

Ý thức hay Mạt na thức—Mind (mano) conscliousness: Theo Phật giáo, tâm còn được gọi 
là ý thức, ý thức không tùy thuộc vào bất cứ căn nào, nhưng lệ thuộc vào sự liên tục của 
tâm. Ý thức chẳng những nhận biết cả sáu đối tượng gồm sắc, thanh, hương, vị, xúc và 
các hiện tượng trong quá khứ, hiện tại và ngay cả vị lai. Ý thức sẽ cùng ta lữ hành từ 
kiếp nầy qua kiếp khác, trong khi năm thức trước chỉ là những tâm tạm thời. Ý thức còn 
là một trong năm uẩn. Chức năng của mạt na thức theo giả thiết là suy nghĩ về mạt na, 
như nhãn thức suy nghĩ về thế giới hình sắc và nhĩ thức suy nghĩ về thế giới của âm 
thanh; nhưng thực ra, ngay khi mạt na thức phát sinh ra cái nhị biên của chủ thể và đối 
tượng do từ cái nhất thể tuyệt đối của A Lại Da thì mạt na thức và quả thực tất cả các 
thức khác cũng bắt đầu vận hành. Chính vì thế mà trong Kinh Lăng Già, Đức Phật bảo: 


773 


“Niết Bàn của Phật giáo chính là sự tách xa cái mạt na thức phân biệt sai lầm. Vì mạt na 
thức làm nguyên nhân và sở duyên thì sự phát sinh bảy thức còn lại xãy ra. Lại nữa, khi 
mạt na thức phân biệt và chấp thủ vào thế giới của các đặc thù ở bên ngoài thì tất cả các 
loại tập khí (vasana) được sinh ra theo, và A Lại da được chúng nuôi dưỡng cùng với cái 
ý tưởng về “tôi và của tôi,” mạt na nắm giữ nó, bám vào nó, suy nghĩ về nó mà thành 
hình và phát triển. Tuy nhiên, trong bản chất, mạt na và mạt na thức không khác gì nhau, 
chúng nhờ A Lại Da làm nguyên nhân và sở duyên. Và khi một thế giới bên ngoài thực 
vốn chỉ là sự biểu hiện của chính cái tâm mình bị chấp chặt mà cho là thực, thì cái hệ 
thống tâm thức (tâm tụ—citta-kalapa) liên hệ hỗ tương được sinh ra trong tổng thể của 
nó. Giống như nhưng con sóng biển, được vận hành bởi cơn gió của một thế giới bên 
ngoài là thế giới do chính cái tâm người ta biểu hiện ra, sinh khởi và biến diệt. Do đó 
bảy thức kia diệt theo với sự diệt của mạt na thức.”—According to Buddhism, mind ¡s the 
thinking consciousness that coordinates the perceptions of the sense organs, a mind which 
does not depend on any of the five sense faculties, but on the Immediately preceding 
continuum of mind. Menfal conscilousness apprehends not only obJects (form, sound, 
taste, smell, touch) in the present time, but It also apprehends obJects In the past and 
Imagines obJects even 1n the future. Mental conscIousness wIll go with us from one life to 
another, while the first five consclousnesses are our temporary minds. ConscIousness 1s 
also one of the five skandhas. The function of Manovijnana 1s by hypothesis to reflect on 
Manas, as the eye-vijnana reflects on the world of forms and the ear-vijnana on that of 
sounds; but In fact as soon as Manas evolves the dualism of subJect and obJect out of the 
absolute unity of the Alaya, Manovijnana and ¡indeed all the other Vijnanas begin to 
operate. Thus, in the Lankavatara Sutra, the Buddha said: “Buddhist NÑirvana consisfs In 
turning away from the wrongfully discriminating Manovijnana. For with Manovijnana as 
cause (hetu) and support (alambana), there takes place the evolution of the seven 
Vijnanas. Further, when Manovijnana discerns and clings to an external world of 
particulars, all kinds of habit-energy (vasana) are generated therefrom, and by them the 
Alaya 1s nurtured. Together with the thought of “me and mine,” taking hold of it and 
clinging to it, and reflecting upon 1t, Manas thereby takes shape and 1s evolved. In 
substance (sarira), however, Manas and ManoviJnana are not different the one from the 
other, they depend upon the Alaya as cause and support. And when an external world 1s 
tenaciously held as real which 1s no other than the presentation of one”s own mind, the 
mentafion-system (citta-kalapa), mutually related, is evolved in 1s totality. Like the 
ocean waves, the ViJnanas set in motion by the wind of an external world which 1s the 
manifestation of one”s own mind, rise and cease. Therefore, the seven Vijnanas cease 
with the cessation of ManovijJnana.” 


(HI)Tâm là Đối Tượng của Thiền Quán— Minds or Mental States as Objects oƒ Meditation 
Pracfices: Theo Tỳ Kheo Piyananda trong Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo, bạn 
không thể chạy trốn khỏi tâm. Với thiền bạn có thể huấn luyện cho tâm bình tĩnh và 
thoát khỏi những xáo trộn bên trong hay bên ngoài. Áp dụng tập trung tỉnh thức với 
những hỗn loạn bên trong và mâu thuẫn tinh thần, quan sát hay chú tâm đến tất cả những 
trạng thái thay đổi của tâm. Khi tâm được phát triển đúng cách, nó sẽ mang lại niỀm vui 
và hạnh phúc nhất. Nếu tâm bị xao lãng nó sẽ mang lại cho bạn trở ngại và khó khăn 


1) 


a) 


b) 


đ) 


©) 


2) 


b) 


đ) 


774 


không thể kể xiết. Tâm kỹ luật rất mạnh mẽ và hữu hiệu. Người trí huấn luyện tâm họ 
như người ta huấn luyện ngựa vậy. Vì thế bạn nên quan sát tâm mình—According to 
Bikkhu Piyananda in The Gems of Buddhism Wisdom, you cannot run away from your 
mind. By meditation, you can train the mind to keep calm and be free from disturbances 
either from within or outside. Apply concentrated awareness to the Iinternal confuslons 
and mental conflicts, and observe or pay attention to all the changing states of your mind. 
When the mind ¡1s properly developed, 1t brings happiness and bliss. If the mind 1s 
neglected, 1t runs you into endless troubles and difficulties. The disciplined mind 1s strong 
and effective, while the wavering mind 1s weak and ineffective. The wise train their 
minds as thoroughly as a horse-trainer train their horses. Therefore, you should watch you 
mind: 

Thiền quán làm nhiệm vụ quan sát mà không chống cự lại những thay đổi nơi tâm— The 
dufy öoƒ meditation is to observe the changing states in mỉnd, not to fight with the mind: Khi 
bạn ngồi một mình bạn nên quan sát những thay đổi nơi tâm. Chỉ nên quan sát mà không 
chống cự lại hay trốn chạy hay kiểm soát những thay đổi ấy: When you sit alone, you 
should observe the changing conditions of the mind. The task 1s only a matter of 
observing the changing states, not fiphting with the mind, or avoid If, or try to control 1t. 
Khi tâm đang ở trạng thái tham dục, nên tỉnh thức biết mình đang có tâm tham dục: 
When the mind 1s In a state of lust, be aware that we are having a mind of lust. 

Khi tâm đang ở trạng thái sân hận hay không sân hận, nên tỉnh thức biết mình đang có 
tâm sân hận hay tâm không sân hận: When the mind 1s In a state of hatred or when It 1s 
{ree from hatred, be aware that we are having a mind of hatred or free from hatred. 

Khi tâm tập trung hay tâm mông lung, bạn nên tỉnh thức biết mình đang có tâm tập trung 
hay tâm mông lung: When you have the concentrated mind or the scattered mind, you 
should be aware that we are having a concentrated or a scatfered mind. 

Bạn nên luôn nhớ nhiệm vụ của mình là quan sát những hoàn cảnh thay đổi mà không 
đồng hóa với chúng: You should always remember that your job is to observe all these 
changing conditlons without identifying yourself with them. 

Nhiệm vụ của bạn là không chú tâm vào hoàn cảnh bên ngoài mà chú tâm vào chính 
bạn. Quả là khó khăn, nhưng có thể làm được: Your job is to turn your attention away 
{rom the outside world and focus In yourself. Thịs 1s very difficult, but it can be done. 
Quan sát tâm bạn trong đời sống hằng ngày— Watching your mỉnd in daily le: Quan sát 
tâm trong tất cả mọi hoàn cảnh—To observe your mind in all kinds of situations. 

Quan sát sự làm việc của tâm nhưng không đồng nhất hay bào chữa cho tư tưởng của 
bạn: To observe the working of your mind without 1dentifying with or finding Justification 
for your thoughts. 

Không xây bức màn thành kiến: Without erecting the screen of prejudice. 

Không mong chờ tưởng thưởng hay thỏa mãn: Without expecting reward or satisfaction. 
Quan sát thấy những cẩm giác ham muốn, sân hận, ganh ghét, và nhiều trạng thái bất 
thiện khác phát sanh và làm đảo lộn sự quân bình của tâm, từ đó tiếp tục hành thiển để 
loại bổ chúng: To observe the senses of desire, hatred, jealousy and other unwholesome 
states that arise and upset the balance of the mind. Continue medifatlon practices to 
check and eliminate these harmful elements. 


3) 


4) 


775 


Huấn luyện Tâm cho đến khi tâm được ổn định— Train the mỉind unữil it is stable: Chúng 
ta phải huấn luyện tâm cho đến khi nó được ổn định và từng trải những kinh nghiệm 
trong thiển quán. Lúc đó khi sự vật diễn biến chúng ta sẽ nhận chân được chúng một 
cách rõ ràng mà không bị dính mắc vào chúng. Chúng ta không nên ép buộc tâm tách rời 
khỏi đối tượng giác quan. Khi thực hành thiển quán lâu dân, chúng sẽ tự tách rời lấy và 
hiện bày ra những yếu tố đơn giản là thân và tâm——We should train our mind until it is 
stable, until it lays down all experlences. Then when things come we wIll be able to 
perceive them without becoming attached. We should not force the mind and sense obJect 
apart. Às we practice long enouph, they separate by themselves, showing simple 
elements of body and mind. 


Chân lý của một cái tâm ổn định— The truth a stable mind: Chỉ có một chân lý dành cho 
cái tâm ổn định. Khi chúng ta ý thức được hình sắc, âm thanh, mùi vị đúng theo chân lý, 
chúng ta sẽ thấy tất cả đều có một đặc tính chung: vô thường, khổ và vô ngã. Chính vì 
vậy mà trong khi thiển quán, mỗi khi nghe một âm thanh, âm thanh sẽ ghi vào tâm chúng 
ta đặc tính chung ấy. Nghe cũng như không nghe đều như nhau, mà chánh niệm phải luôn 
ở với chúng ta. Bất cứ lúc nào, chúng ta làm gì, thấy gì đều phải ghi nhận. Nghĩa là lúc 
nào chúng ta cũng đều gắn liễn với thiển chứ đừng bao giờ rời thiển. Có người nghĩ rằng 
họ có thể xả thiển vào cuối giờ ngồi thiển. Hết giờ hành thiển họ cũng chấm dứt luôn 
việc theo dõi, quan sát thân tâm. Chúng ta không nên làm như vậy. Phật tử thuần thành 
nên luôn nhớ rằng tất cả những đối tượng trên thế gian nầy đều có chung đặc tánh vô 
thường, khổ và vô ngã. Vì thế mà chúng ta không nên dính mắc vào chúng. Chỉ khi nào 
chúng ta nhận chân rõ ràng rằng mọi chuyện trên thế gian nầy đều vô thường, bất toại 
nguyện và vô ngã thì chúng ta mới có khả năng vất bỏ tất cả, và mọi luyến ái sẽ không 
còn khởi dậy nữa. Lúc đó, mọi sự mọi vật đến với chúng ta đều giống như nhau. Chúng 
ta sẽ thản nhiên trước mọi sự mọi việc vì chúng chỉ là các pháp khởi sinh chứ chẳng có gì 
đặc biệt để cho chúng ta bận tâm. Lúc đó cũng có nghĩa là chúng ta đã bước được vào 
dòng suối giải thoát. Tuy nhiên, Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng nói về việc làm 
thế nào để có cái tâm ổn định một ngàn lần không bằng một lần thực hành sao cho có 
được cái tâm thật sự ổn định. Chúng ta đừng nên nói nhiều về vấn đề nây. Tốt nhất là 
hãy bắt đầu vào việc thực hành chứ đừng chần chừ gì nữa—There is only one truth for a 
stable mind. When we learn about sights, sounds, smells, and tastes according to the truth, 
we will see that they all have a common nature: Impermanent, unsatisfactory, and empty 
of self. Therefore, when practicing meditation, whenever we hear a sound, If regIsters In 
our mind as this common nature. Having heard 1s the same as not having heard. 
Mindfulness 1s constantly with us. At all time, we should notice whatever we do, 
whatever we see. That Is to say we need to stick to Zen at all times; and never put the 
mediftation aside for a rest. Some people think that they can stop as soon as they come out 
of a period of formal practice. For them, stopping practicing means stopping being 
aftentive, stopping contemplating. We should not do 1t that way. Devout Buddhists should 
always remember that all things In this world have the same natures of Iimpemanence, 
unsastifaction and no-self. Therefore, we should not cling to them. Only when we realize 
clearly that all things in this world are impemanent, unsatisfactory, and not self, we'll 
have the ability to get rid of them all and attachment wIlÏ not arise any more. At that time, 


3) 


776 


we WIll see that all the various things that come to us are the same for they are nothing 
special but arising things. That also means that we have entered the stream of liberation. 
However, devout Buddhists should always remember that one thousand times of speaking 
about how to have a stable mind cannot be compared with Just one time of practicing to 
obfain a really stable mind. Let”s not to speak about these matters too much; If 1s best to 
begin practice without delay. 


Một khi tâm đã an định, chúng ta có thể đi vào phố chợ một cách tự tại—Once we have 
the fixed mind, we can go to the noisy market at ease: An định tâm là điều rất quan trọng. 
Hành giả tu thiển phải luôn nhớ rằng càng mong muốn tỏ ngộ, mình càng xa tổ ngộ. Nếu 
chúng ta muốn tìm một nơi lý tưởng để hành thiển, chúng ta sẽ không tìm được chỗ nào 
vừa ý đâu. Tuy nhiên, nếu chúng ta cắt đứt mọi suy tưởng và trở về với cái sơ tâm, cái sơ 
tâm đó sẽ là sự tỏ ngộ chân thật nhất. Nếu chúng ta giữ được tâm không, thì bất cứ đâu 
cũng là Niết Bàn. Vì vậy chúng ta phải mạnh mẽ giữ kín miệng, không nói thay cho tu 
tập. Chúng ta phải học trực tiếp từ trời xanh, mây trắng, núi non thật yên tĩnh , và ngay 
cả nơi phố chợ ồn ào náo nhiệt. tất cả là như thị. Đó là vị thầy lớn nhất của chúng ta. Hy 
vọng tất cả chúng ta đều trước tiên phá được tự ngã và tìm về cái tâm trong sáng trong 
mọi lúc——Ït Is very Important for us to fix our own mind. Zen practitioner should always 
remember that the more we want enlightenment, the further away 1t will be. If we to find 
a good place to practice Zen, no place we find wIll be good enough. However, If we cut 
off all thinking and return to beginnerˆs mind, that 1tself will be enlightenmernt. If we keep 
true empty mind, then any place we are 1s Niravana. So we must strongly keep a closed 
mouth, not to talk in place of practicing. We must learn directly from the blue sky, the 
white clouds, the deep quiet mounfains, and the noisy market places. They are Just like 
this. That 1s our true great teacher. We hope to KiIll our strong self first and find clear mind 
all the time. 


(IV)Trạng Thái Tâm— State oƒ Mind: 
(A) Tâm như vượn chuyên cây— Mind is like a monkey: Tâm viên—Tâm con người luôn tán 


l) 


loạn hay tâm phóng dật và đuổi theo lục trần không ngừng nghỉ. Có ai đó hỏi vị Thiển sư 
làm sao nhìn vào tự tánh của mình. Vị Thiển sư đáp: “Lầm sao thấy được? Vì nếu có một 
cái lồng với sáu cửa sổ và một con khỉ trong đó. Nếu có ai gọi “khỉ ơi,` con khỉ liền trả 
lời, và nếu có ai khác lại gọi nữa “khỉ ơi thì khỉ lại trả lời. Và cứ thế nó tiếp tục trả lời. 
Tâm con người lại cũng như thế ấy”. Nhờ thiển định mà chúng ta có được cái tâm định 
nh. Có năm loại tấn loạn —Human's mind 1s a distracted or unsettled mind, or 
wandering mind. Mind only good at Intervals and always follows sensual desires. 
Someone asks a Zen master on how to look into one”s self-nature. The Zen masfter 
replies: “How can? For If there 1s a cage with six windows, in which there 1s a monkey. 
Someone calls at one window, “O, monkey,` and he replies. Someone else calls at 
another window, and again he replies. And so on. Humans mind 1s no different from that 
monkey.” Through Zen we can attain a fixed or settled mind. There are five senses of 
menftal distraction: 

Tự nhiên tán loạn: Năm thức chẳng giữ tự tính, chạy theo ngoại cảnh, niệm niệm biến 
thiên——The five senses themselves are not functioning properly. 


2) 


3) 


4) 


3) 


TT 


Ngoại tán loạn: Ý căn trì độn, theo đuổi ngoại trần nên không có khả năng định tĩnh hay 
chú ý——External distraction or Inability to concentrate the attention. 

Nội tán loạn: Tâm sinh cao thấp, nệm niệm chuyển đời bất định——lInternal distraction or 
mental confusion. 

Thô tán loạn: Chấp vào ngã và ngã sở mà bị tán loạn—Distraction caused by of me and 
mine, personality and possession. 

Tư duy tán loạn: Tán loạn tư tưởng bởi Tiểu thừa—Confusion of thought produced by 
Hinayana. 


(B) Tâm của hành giả— Mind oƒ practfifioner: Tâm của người tu phải thanh tịnh. Người tu 


không nên cầu khả năng dự tri hay sự biết trước. Sự biết trước chẳng mang lại điều gì 
hay ho, mà ngược lại chỉ gây thêm phiển phức cho chúng ta mà thôi. Nó khiến cho chúng 
ta phân tâm, không tập trung tinh thần được, do đó vọng tưởng sẽ rối bời và phiển não sẽ 
chồng chất thêm. Nếu không cầu sự biết trước, chúng ta sẽ không có phiển não, tâm 
không bị chướng ngại. Theo Bát Nhã Tâm Kinh, Đức Phật dạy: “Bởi không chướng ngại, 
nên không sợ hãi, viễn ly hết mọi mộng tưởng điên đảo, đó là Niết Bàn cứu cánh.” Đây 
mới chính là tâm của hành giả trên bước đường tu Đạo——The mind of a cultivator must be 
pure. Do not long for foreknowledge of events. To have this kind of foreknowledge 1s, in 
fact, nothing but a lot of trouble, because 1t leads to discrimination 1n our thinking and 
prevents us from being able to concentrate. Being unable to concentrate or Íocus our 
energy on cultivation, our idle thoughts run wIld, then afflictions come 1n droves (herds). 
lf we do not crave this foreknowledge in the first place, then we also wIll not have 
afflictions, and we are free of Iimpediments. According to the Heart Sutra, the Buddha 
taught: “Because there 1s no Iimpediment, he leaves distorted dream-thinking far behind; 
ultimately Nirvana!” This, then, should be the mind of a cultivator. 


(C) Tâm, một đối tượng phiền toái cho hành giả—Mind, a troublesome objective for 


practfifioners: Tâm cảnh hay tâm thần (trạng thái tâm). Một đối tượng vật thể có gây 
phiền toái hay không thường thường tùy thuộc vào trạng thái tâm hơn là vào chính đối 
tượng đó. Nếu chúng ta cho rằng nó là phiễn toái, thì nó phiền toái. Nếu chúng ta không 
cho rằng nó phiền toái thì nó không phiển toái. Tất cả đều tùy thuộc vào trạng thái tâm. 
Thí dụ như đôi khi trong thiển quán chúng ta bị tiếng động quấy nhiễu. Nếu chúng ta 
nương theo và mắc kẹt vào chúng, chúng sẽ quấy rối thiển quán của chúng ta. Tuy nhiên, 
nếu chúng ta dứt bỏ chúng khỏi tâm của chúng ta ngay khi chúng vừa mới khởi lên, thì 
chúng sẽ không tạo sự quấy nhiễu. Nếu chúng ta luôn đòi hỏi một cái gì đó từ cuộc sống, 
thì chúng ta sẽ không bao giờ thỏa mãn. Nhưng nếu chúng ta chấp nhận cuộc đời là cái 
mà chúng ta đang là hay đang có, thì chúng ta sẽ luôn biết đủ. Có người tìm hạnh phúc 
trong vật chất; người khác lại cho rằng có thể có hạnh phúc mà không cần đến vật chất. 
Tại sao lại như vậy? Bởi vì hạnh phúc là một trạng thái của tâm, không thể đo được bằng 
số lượng tài sản. Nếu chúng ta biết đủ với những gì chúng ta đang là hay đang có, thì 
chúng ta sẽ luôn có hạnh phúc. Ngược lại nếu chúng ta không hài lòng với những gì 
chúng ta đang là hay đang có, thì bất hạnh luôn ngự trị trong ta. Tham dục không có đáy, 
vì dù đổ vào bao nhiêu thì tham dục vẫn luôn trống rỗng. Kinh Tứ Thập Nhị Chương dạy: 
“Một kẻ đây tham dục dù sống trên trời cũng không thấy đủ; một người đã lìa tham dục 


778 


dù phải ở dưới đất vẫn thấy hạnh phúc.” Phật tử chân thuần phải hiểu một cách thông 
suốt rằng tâm là một đối tượng phiển toái cho cuộc tu hành để từ đó có thể trở về đối 
diện với chính tâm mình, nguồn gốc và cội rễ của mọi phiển toái trên cõi đời nầy— 
Mental intelligence or spirit of mind. Whether something obJective 1s troublesome or not 
often depends on the state of mind rather than the obJect 1tself. If we think that 1t 1s 
trouble, then it ¡1s trouble. If we do not think that 1t 1s trouble, then 1t 1s not trouble. 
Everything depends on the mind. For example, sometimes during meditation we are 
Interrupted by outside noises. [f we dwell on them and cling to them, they will disturb our 
meditation, but 1Ÿ we dismiss them from our minds as soon as they arise, then they wIll 
not cause a disturbance. lf we are always demanding something out of our life, then we 
will never be content. But If we accept life as 1t 1s, then we know contentment. Some 
people seek happiness through material things; other people can be happy without many 
material things. Why? Because happiness 1s also a state of mind, not a quanfifiIve measure 
Of possessions. If we are satisfied with what we are and have now, then we are happy. 
But If we are not satisfied with what we are and have now, that is where unhappiness 
dwells. The desire 1s bottomless, because no matter how much 1s put 1n(o 1f, 1t can never 
be filled up, It always remains empty. The Sutra in Forty Two Chapters taught: “Ihough a 
person filled with desires dwells in heaven, still that 1s not enouegh for him; though a 
person who has ended desire dwells on the ground, still he 1s happy.” Devout Buddhists 
should understand clearly that mind 1s a troublesome obJective for our cultivation so that 
we can turn back to our own minds, the source and the root of a]] trouble. 


(V) Thiền Giúp Kiểm Soát Tâm—Zen Helps Control Your Mind: 
(A) Tâm trí con người ảnh hưởng sâu đậm trên cơ thể—Man?s mìnd influences hỉs body 


l) 


2) 


3) 


proƒfoundly: 

Nếu để tâm ta hoạt động tội lỗi và nuôi dưỡng tư tưởng bất thiện, tâm có thể gây ra 
những thảm họa. Tâm có thể giết chúng sanh, nhưng tâm có thể chữa khỏi thân bệnh—If 
allowed to function viciously and entertain unwholesome thoughts, mind can cause 
disaster, 1t can even KkIll a being, but 1t can cure a sick body. 

Khi tâm trí được tập trung về những tư tưởng lành mạnh với cố gắng và hiểu biết chính 
đáng, hiệu quả mà nó có thể sinh ra rất rộng lớn. Tâm trí với tư tưởng trong sáng và lành 
mạnh thực sự đưa đến một cuộc sống khỏe mạnh thoải mái—When the mind ¡s 
concentrated on right thoughts with right effort and understanding the effect 1t can 
produce 1s Immense. A mind with pure and wholesome thoughts really does lead to 
healthy relaxed living. 

Chính vì thế mà Đức Phật dạy: “Không có kẻ thù nào làm hại chúng ta bằng tư tưởng 
tham dục, đố ky, ganh ghét, vân vân. Một người không biết điều chỉnh tâm mình cho 
thích hợp với hoàn cảnh thì chẳng khác gì thây ma trong quan tài. Hãy nhìn vào nội tâm 
và cố gắng tìm thấy lạc thú trong lòng và bạn sẽ thấy một suối nguồn vô tận lạc thú 
trong nội tâm sẵn sàng cho bạn vui hưởng—Thus, the Buddha taught: “No enemy can 
harm one so much as one”s own thoughts of craving, thoughts of hate, thoughts of 
Jealousy, and so on. A man who does not know how to adJjust his mind according to 
circumstances would be like a corpse In a coffin. Turn your mind to yourself, and try to 


4) 


3) 


779 


find pleasure within yourself, and you will always find therein an Infinite source of 
pleasure ready for your enJoymeIt. 

Chỉ khi tâm trí được kểm chế và giữ đúng trên con đường chính đáng của sự tiến bộ nhịp 
nhàng thứ tự thì nó sẽ trở nên hữu ích cho sở hữu chủ và cho xã hội. Tâm phóng túng bừa 
bãi sẽ là mối nguy cơ. Tất cả sự tàn phá gieo rắc trên thế giới nầy đều do sự tạo thành 
loài người mà tâm trí không được huấn luyện, kểm chế, cân nhắc và thăng bằng—It ¡is 
only when the mind 1s controlled and 1s kept to the right road of orderly progress that 1t 
becomes useful for 1ts possessor and for soclety. A disorderly mind 1s a liability both to 1ts 
owner and to others. All the havoc in the world 1s created by men who have not learned 
the way of mind control, balance and poIse. 

Bình tĩnh không phải là yếu đuối. Một thái độ bình tĩnh luôn thấy trong con người có văn 
hóa. Chẳng khó khăn gì cho một người giữ được bình tĩnh trước những điều thuận lợi, 
nhưng giữ được bình tĩnh khi gặp việc bất ổn thì thực là khó khăn vô cùng. Bằng sự bình 
tĩnh và tự chủ, con người xây được sức mạnh nghị lực—Calmness is not weakness. A 
calm attitude at all times shows a man of culture. It 1s not too difficult for a man to be 
calm when things are favourable, but to be calm when things are going wrong 1s difficult 
indeed. Calmness and confrol build up a person”s strength and character. 


(B) Tâm bị ảnh hưởng bởi sự bất an, khiêu khích, nóng giận, cảm xúc, và lo lắng— The 


l) 


2) 


3) 


mữnd is inƒTuenced by bad mood, provoke, ermofion, qnđ WoFFy: 

Không nên đi đến một quyết định vội vàng nào đối với bất cứ vấn để gì khi bạn đang ở 
trong một tâm trạng bất an hay bị khiêu khích, ngay cả lúc bạn thoải mái ảnh hưởng bởi 
cảm xúc, vì quyết định trong lúc cảm xúc bạn có thể phải hối tiếc về sau nầy—You 
should not come to any hasty decIsion regarding any matter when you are In a bad mood 
or when provoked by someone, not even when you are In good mood ¡influenced by 
emotion, because such decision or conclusion reached during such a period would be a 
matfer you could one day regret. 

Nóng giận là kẻ thù tệ hại nhất của chính bạn. Tâm là người bạn tốt nhất, mà cũng là kẻ 
thù tệ hại nhất. Bạn phải cố gắng tiêu diệt những đam mê của tham, sân, si tiềm ẩn trong 
tâm bằng cách tu tập giới định huệ——Angry is the most dangerous enemy. Mind is your 
best friend and worst woe. You must try to kill the passions of lust, hatred and Ignorance 
that are latent in your mind by means of morality, concentration and wisdom. 

Bí quyết của đời sống hạnh phúc và thành công là phải làm những øì cần làm ngay từ 
bây giờ, và đừng lo lắng về quá khứ cũng như tương lai. Chúng ta không thể trở lại tái 
tạo được quá khứ và cũng không thể tiên liệu mọi thứ có thể xãy ra cho tương lai. Chỉ có 
khoảng thời gian mà chúng ta có thể phần nào kiểm soát được, đó là hiện tại—The 
secret of happy, successful living lies in doing what needs to be done now, and not 
worrying about the past and the future. We cannot go back Into the past and reshape 1t, 
nor can we anticipate everything that may happen In the future. There 1s one moment of 
time over which we have some conscIous confrol and that 1s the present. 


780 


(C) Trau đồi lòng từ ái và sự lấy ơn trả ơn nơi tâm —Cultivate your mìnd with loving- 


l) 


2) 


kindness and refurning øgood ƒor evil: 

Hãy trau dồi tâm bằng lòng từ ái —Lets cultivate our minds with loving-kindness: Nếu 
có thể an ủi người khác bằng những lời lẽ dịu dàng để làm cho họ an lòng và hạnh phúc 
thì tại sao chúng ta không làm? Nếu chúng ta có thể giúp đổ người khác bằng của cải thì 
dù việc bác ái nầy nhỏ nhoi đến thế nào đi nữa nó cũng không thể nghĩ bàn được—lf we 
can console others with kinds words that can make them feel peaceful and happy, why 
dont we do that? If we can help others with worldly possessions, however, scanty that 
charity may be, If 1s Inconceivable. 

Trau đồi tâm bằng cách lấy ân trả oán—Cultivate the mind by returning good for evil: 
Trong Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo, Hòa Thượng Dhammananda đã khẳng định: 
“Nếu bạn không muốn có kẻ thù, trước tiên bạn phải giết kẻ thù lớn nhất chính nơi bạn, 
đó là sự nóng giận của bạn. Hơn nữa, nếu bạn hàm hồ hành động có nghĩa là bạn đã làm 
đúng những ước vọng của kẻ thù bạn, vô tình bạn đã sa vào bẫy của họ. Bạn không nên 
nghĩ rằng bạn chỉ học hỏi được từ những người tán dương, giúp đỡ và thân cận gần gũi 
bạn. Có nhiều điều bạn có thể học hỏi được từ kẻ thù; bạn không nên nghĩ rằng họ hoàn 
toàn sai vì họ là kẻ thù của bạn. Kẻ thù của bạn đôi khi có nhiều đức tính tốt mà bạn 
không ngờ được. Bạn không thể nào loại bỏ kẻ thù bằng cách lấy oán báo oán. Nếu làm 
như vậy bạn sẽ tạo thêm kẻ thù mà thôi. Phương pháp tốt nhất và đúng nhất để chống lại 
kẻ thù là mang lòng thương yêu đến họ. Bạn có thể nghĩ rằng điều đó không thể làm 
được hay vô lý. Nhưng phương pháp đó đã được người trí đánh giá rất cao. Khi bạn bắt 
đầu biết một người nào đó rất giận dữ với bạn, trước nhất bạn hãy cố gắng tìm hiểu 
nguyên nhân chính của sự thù hằn đó; nếu là lỗi của bạn thì bạn nên thừa nhận và không 
ngần ngại xin lỗi người đó. Nếu là do sự hiểu lầm giữa hai người thì bạn nên giải bày 
tâm sự và cố gắng làm sáng tổ cho người đó. Nếu vì ganh ghét hay cảm nghĩ xúc động 
nào đó, hãy đem lòng từ ái đến cho người ấy để bạn có thể ảnh hưởng người đó bằng 
năng lượng tỉnh thần-In The Gems of Buddhism Wisdom, Most Venerable 
Dhammanada confirmed: “If you want to get rid of your enemies you should first kilÏ your 
anger which 1s the greatest enemy within you. Furthermore, If you act Inconsiderately, 
you are fulfilling the wishes of your enemies by unknowingly entering Into thelr trap. 
You should not think that you can only learn something from those who praise and help 
you and associate with you very close. There are many things you can learn from your 
enemies also; you should not think they are entirely wrong Just because they happen to 
be your enemies. You cannot imagine that sometIimes your enemies also possess certain 
good qualitiles. You wIll not be able to get rid of your enemies by returning evil for evIl. 
lIf you do that then you will only be Inviting more enemies. The best and most correct 
method of overcoming your enemies 1s by radiating your kindness towards them. You 
may think that this 1s Impossible or something nonsensical. But this method 1s very highly 
appreciated by all wise people. When you come to know that there 1s someone who 1s 
very angry with you, you should first try to find out the main cause of that enmIty; 1Ý If 1s 
due to your mistake you should admit 1t and should not hesitate to apolog1ze to hìm. lÝ it 1s 
due to certain misunderstandings between both of you, you must have a heart to heart talk 
with him and try to enlighten him. If it is due to Jealousy or some other emotional feeling 


781 


you must try fo radiate your loving-kindness towards him so that you wIll be able to 
influence him through your mental energy. 


(D)Trau dồi độ lượng và khiêm tốn nơi tâm— Cultivate your mìnd with tolerance, humility, 


l) 


2) 


3) 


and pafience: 

Hãy trau dồi độ lượng, vì độ lượng giúp bạn tránh những phán xét vội vàng, thông cảm 
với những khó khăn của người khác, tránh phê bình ngụy biện để nhận thức rằng cả đến 
người tài ba nhất cũng không thể không sai lầm; nhược điểm mà bạn tìm thấy nơi người 
cũng có thể là nhược điểm của chính bạn—Cultivate tolerance, for tolerance helps you to 
avoid hasty Jjudgments, to sympathize with other peopleˆ”s troubles, to avoid captious 
criticism, to realize that even the finest human being 1s not infallible; the weakness you 
find in other people can be found 1n yourse]f too. 

Khiêm nhường không phải là nhu nhược, mà khiêm nhường là cái thước đo của người trí 
để hiểu biết sự khác biệt giữa cái hiện tại và cái sẽ đến. Chính Đức Phật đã bắt đầu sứ 
mệnh hoằng pháp của Ngài bằng đức khiêm cung là loại bỏ tất cả niềm kiêu hãnh của 
một vị hoàng tử. Ngài đã đạt Thánh quả nhưng chẳng bao giờ Ngài mất cái hồn nhiên, và 
chẳng bao giờ Ngài biểu lộ tánh kẻ cả hơn người. Những lời bình luận và ngụ ngôn của 
Ngài chẳng bao giờ hoa mỹ hay phô trương. Ngài vẫn luôn có thì giờ để tiếp xúc với 
những người hèn kém nhất —Humility ¡is not weakness, humility ¡is the wise man”s 
measuring-rod for learning the difference between what 1s and what 1s yet to be. The 
Buddha himself started his ministry by discarding all his princely pride In an act of 
humility. He attained sainthood during his life, but never lost his naturalness, never 
assumed superlor airs. His dissertations and parables were never pompous. He had time 
for the most humble men. 

Kiên nhẫn với tất cả mọi chuyện. Nóng giận đưa đến rừng rậm không lối thoát. Trong khi 
nóng giận chẳng những chúng ta làm bực bội và làm người khác khó chịu vô cùng, mà 
chúng ta còn làm tổn thương chính mình, làm yếu đi thể chất và rối loạn tâm. Một lời nói 
cộc cằn giống như một mũi tên từ cây cung bắn ra không bao giờ có thể lấy lại được dù 
cho bạn có xin lỗi cả ngàn lần—Be patient with all. Anger leads one through a pathless 
Jungle. While 1t Irritates and annoys others, 1t also hurts oneself, weakens the physical 
body and disturbs the mind. AÁ harsh word, like an arrow discharged from a bow, can 
never be taken back even I1f you would offer a thousand apologies for 1t. 


(VI)Giác Ngộ Tâm — Enlightened Mind 
(A) Tổng Quan về Giác Ngộ Tâm—An Overview gƒ Mind oƒ Enlightenment: Theo Phật 


giáo, trí tuệ không phải là sự chất đống của tri thức. Trái lại, nó là sự vùng vẫy để thoát 
khỏi các tri thức ấy. Nó đập vỡ những tri thức cũ để làm phát sinh những tri thức mới phù 
hợp với thực tại hơn. Khi Copernicus phát hiện trái đất quay xung quanh nó và quay xung 
quanh mặt trời, có biết bao nhiêu ý niệm cũ về thiên văn học bị sụp đổ, trong đó có ý 
niệm trên và dưới. Thuyết Lượng Tử hiện thời đang phấn đấu mãnh liệt để vượt thoát 
các ý niệm đồng nhất và nhân quả vốn là những ý niệm căn bản xưa nay của khoa học. 
Khoa học cũng đang dấn thân trên con đường rũ bỏ ý niệm như đạo học. Cái hiểu biết 
nơi con người được diễn dịch thành khái niệm, tư tưởng và ngôn ngữ. Cái biết ở đây là tri 
thức thu lượm được bằng cách chất chứa. Nó là cái thấy trực tiếp và mau lẹ. Về mặt tình 


782 


cảm thì gọi là cảm xúc. Về mặt tri thức thì gọi là tri giác. Nó là một trực giác chứ không 
phải là kết quả của suy luận. Có khi nó hiện hữu tràn đây trong chúng ta, nhưng chúng ta 
không diễn dịch nó thành khái niệm được, không dùng hình thức tư duy để chuyên chở nó 
được và do đó không diễn tả được thành lời. Không thể diễn tả nên lời, đó là tâm trạng 
của chúng ta vào lúc đó. Có những tri thức được nói trong đạo Phật là “bất khả tư, bất 
khả nghị, bất khả thuyết,” nghĩa là không thể suy tư, nghị luận và lập thành học thuyết 
được. Ngoài ra, sự hiểu biết còn là miếng chắn giúp bảo vệ hành giả khỏi sự tấn công 
của tham, sân và si. Con người thường hành động sai quấy là do bởi vô minh hoặc không 
thấy rõ được chính mình, không thấy rõ những khát vọng muốn đạt hạnh phúc cũng 
phương cách nào để đạt được chân hạnh phúc. Sự hiểu biết còn giúp hành giả có khả 
năng triệt tiêu nhiễm trược và tăng cường đức tính tốt nơi chính mình —According to 
Buddhism, understanding 1s not an accumulation of knowledge. To the contrary, 1t 1s the 
result of the strugsple to become free of knowledge. Understanding shatters old 
knowledge to make room for the new that accords better with reality. When Copernicus 
discovered that the Earth goes around the sun, most of the astronomical knowledge of the 
time had to be discarded, Including the ideas of above and below. Today, physIcs 1s 
strugegling valiantly to free 1tself from the ideas of Identity and cause effect that underlie 
classical sclence. Sclence, like the Way, urges us to get rid of all preconceived notions. 
Understanding, in human, 1s translated Into concepts, thoughts, and words. Understanding 
1S not an agsregate of bits of knowledge. It 1s a direct and Iimmediate penetration. In the 
realm of sentiment, 1t 1s feeling. In the realm of intellecf, 1t 1s perception. Ït 1s an infuition 
rather than the culmination of reasoning. Every now and agann It 1s fully present In us, and 
we find we cannot express It in words, thoughts, or concepts. “Unable to describe 1t,” that 
1S OUr Sifuation at such moments. Insights like this are spoken of in Buddhism as 
“impossIble to reason about, to điscuss, or fo incorporate Into doctrines or systems of 
thought.” Besides, understanding also means a shield to protect cultivator from the attack 
of greed, hatred and Ignorance. A man often does wrong because of his Ipnorance or 
misunderstanding about himself, his desire of gaining happiness, and the way to obtain 
happiness. Understanding will also help cultivators with the ability to remove all 
defilemenfs and strengthen their virtues. 


(B) Bản chất của Giác Ngộ Tâm— The Nature oƒ Mind oƒ Enlightenmenf: Cái diệu tâm bản 


l) 


giác hay bản tánh nguyên thủy của con người. Giác Ngộ Tâm luôn giác ngộ những điều 
sau đây: The Illuminated mind, the original nature of man. The Mind of Enlightenment 1s 
always enlightened the followings 

Thân nây chẳng phải TA và CỦA TA, mà đó chỉ là một sự tổng hợp giả tạm của tứ đại 
(đất, nước, lửa, gió) mà thôi. Dĩ nhiên tiến trình của Tâm được kinh điển hệ thống hóa và 
mô tả một cách rất rõ ràng, nhưng kinh nghiệm tâm qua Thiền định vượt ra ngoài sách vở 
kinh điển. Sách vở không thể nào nói cho mình biết về kinh nghiêm phát sinh của si mê, 
hay cẩm giác phát sanh từ tác ý. Người có tâm giác ngộ là người không dính mắc vào 
ngôn từ, mà chỉ đơn thuần thấy tất cả các pháp đều vô thường, khổ và vô ngã. Con người 
ấy có khả năng buông xả. Khi các pháp phát sinh, người ấy tỉnh thức và biết rõ, nhưng 
không chạy theo chúng. Người con Phật nên luôn nhớ rằng một khi Tâm nầy bị khuấy 
động thì nhiều loại tâm khác được thành hình, tư tưởng và phản ứng cũng được khởi lên 


2) 


a) 


b) 


c) 


đ) 


3) 


783 


từ đó. Vì vậy mà người có tâm giác ngộ luôn thấy sự vật theo chân lý, không cảm thấy 
hạnh phúc hay khổ đau theo những đổi thay của điều kiện. Đây mới đích thực là sự bình 
an, không sanh, không già, không bệnh, không chết, không tùy thuộc vào nhân quả hay 
điều kiện, vượt ra ngoài hạnh phúc và khổ đau, thiện và ác. Không còn cái gì để nói hay 
cái tâm nào khác để chứng đắc nữa: This body ¡s not ME (self) or MINE (self-belonging), 
but 1s only a temperary collaboration of the four great elements (land, water, fire, and 
wind). Of course, the systematic outline of the process In the texts Is very clear and 
accurate, but the experience of the state of mind that we obtain in meditation 1s beyond 
textual study. Text books cannot tell us about the exprlence of Ignorance arising, or how 
volition feels. ÀA person with an enlightened mind wIll not attach to the words. He simply 
sees that all things are Impermanent, unsatisfactory, and empty of self. He let go of 
everything. When things arise, he 1s aware of them, knows them, but not accompanIes 
them to any where. Buddhists should always remember that once the mind 1s stirred up, 
the various mental formations, thought constructions, and reactions sfart arising from It. 
'Therefore, the one who possesses an enlightened mind always sees according to the truth 
and does not becomes happy or sad according to changing conditions. This 1s truc peace, 
free of birth, aging, sickness, and death, not dependent on causes, results, or conditions, 
beyond happiness and suffering, above good and evil. Nothing can be spoken about it. No 
other mind can be achievedl 

TÂM THỨC PHÂN BIỆT nây cũng thế, nó chỉ là sự tổng hợp của sáu trần là sắc, thinh, 
hương, vị. Xúc, và pháp mà thôi. Do vậy nên nó cũng chẳng phải là TA và CỦA TA nữa. 
Hiểu được như vậy, hành giả tu tập sẽ dứt trừ những thứ sau đây—The discriminating 
mind 1s the same way; 1t 1s the result from the combination of the six elements of form, 
sound, odor, flavor, touch and dharma. Therefore, 1t 1s also not ME or SELF- 
BELONGOING etther. If cultivators are able to penetrate and comprehend In this way, 
they will be able to eliminate the followings. 

Hai thứ trói buộc là NGÃ và NGÃ SỞ. Ngã và Ngã sở đã không, tức nhiên sẽ dứt trừ được cái 
“Ngã Tướng” hay cái “Chấp Ta”: Two types of bondage of SELF and SELE-BELONGING. If 
there 1s no “Self” or “Self-belonging,” then the Self-Form, or the characteristic of being attached 
to the concept of self w1ll be eliminated immediately. 

Sự “Chấp có nơi người khác” hay “Nhơn Tướng” cũng không: The Other”s Form or the 
characteristic of clinging to the concept of other people does not exIst eIther. 

Sự chấp “Có” nơi tất cả chúng sanh hay “Chúng Sanh Tướng”: The Sentient Beings Form 
or the characferistic of clinging to the existence of all other sentient beings wIll no longer 
©XISF. 

Sự chấp “Thọ Giả Tướng” hay không có ai chứng đắc: The Recipient-Form ¡is also 
eliminated. 

Vì Bốn Tướng Chúng Sanh đều bị dứt trừ, nên hành giả liền được Giác Ngộ: Because 
these four form-characterisftics of senflent beings no longer exist, the practitioners wIll 
attain Enlightenment. 


(VH)Giác Ngộ Tâm theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm—Mind of Enlightenment 


accoridng to Most Venerable Thích Thien Tam: Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm 
trong Niệm Phật Thập Yếu, tâm giác ngộ là một trong sáu yếu điểm phát triển Bồ Đề 


784 


Tâm. Chúng sanh thường chấp sắc thân nầy là ta, tâm thức có hiểu biết, có buôn giận 
thương vui là ta. Nhưng thật ra, sắc thân nầy giả dối, ngày kia khi chết đi nó sẽ tan về với 
đất bụi, nên thân tứ đại không phải là ta. Tâm thức cũng thế, nó chỉ là thể tổng hợp về 
cái biết của sáu trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Ví dụ như một người trước kia 
dốt, nay theo học chữ Việt, tiếng Anh, khi học thành, có cái biết về chữ Việt tiếng Anh. 
Lại như một kẻ chưa biết Ba Lê, sau có dịp sang Pháp du ngoạn, thu thập hình ảnh của 
thành phố ấy vào tâm. Khi trở về bản xứ có ai nói đến Ba Lê, nơi tâm thức hiện rõ quang 
cảnh của đô thị ấy. Cái biết đó trước kia không, khi lịch cảnh thu nhận vào nên tạm có, 
sau bỏ lãng không nghĩ đến, lần lần nó sẽ phai lạt đến tan mất hẳn rồi trở về không. Cái 
biết của ta khi có khi không, hình ảnh nầy tiêu hình ảnh khác hiện, tùy theo trần cảnh 
thay đổi luôn luôn, hư giả không thật, nên chẳng phải là ta. Cổ đức đã bảo: “Thân như 
bọt tụ, tâm như gió. Huyễn hiện vô căn, không tánh thật.” Nếu giác ngộ thân tâm như 
huyễn, không chấp trước, lần lần sẽ đi vào cảnh giới “nhơn không” chẳng còn ngã tướng. 
Cái ta của ta đã không, thì cái ta của người khác cũng không, nên không có “nhơn 
tướng.” Cái ta của mình và người đã không, tất cái ta của vô lượng chúng sanh cũng 
không, nên không có “chúng sanh tướng.” Cái ta đã không, nên không có bản ngã bền 
lâu, không thật có ai chứng đắc, cho đến cảnh chứng thường trụ vĩnh cửu của Niết Bàn 
cũng không, nên không có “thọ giả tướng.” Đây cần nên nhận rõ, cũng không phải không 
có thật thể chân ngã của tánh chân như thường trụ, nhưng vì Thánh giả không chấp trước, 
nên thể ấy thành không. Nhơn đã không thì pháp cũng không, vì sự cảnh luôn luôn thay 
đổi sanh diệt, không có tự thể. Đây lại cần nên nhận rõ chẳng phải các pháp khi hoại diệt 
mới thành không, mà vì nó hư huyễn, nên đương thể chính là không, cả “nhơn” cũng thế. 
Cho nên cổ đức đã bảo: “Cân chi đợi hoa rụng, mới biết sắc là không.” (Hà tu đãi hoa 
lạc, nhiên hậu thỉ tri không). Hành giả khi đã giác ngộ “Nhơn” và “Pháp” đều không, thì 
giữ lòng thanh tịnh trong sáng không chấp trước mà niệm Phật. Dùng lòng giác ngộ như 
thế mà hành đạo, mới gọi là phát Bồ Để Tâm—Mind of enlightenment. According to 
Most Venerable Thích Thiển Tâm in The Pure Land Buddhism ¡in Theory and Practice, 
enlightened mind 1s one of the six points to develop a true Bodhi Mind. Sentient beings 
are used to grasping at this body as “me,” at this discriminating mind-consciousness which 
1s subJect to sadness and anger, love and happiness, as “me.” However, this flesh-and- 
blood body 1s illusory; tomorrow, when 1t đies, 1t w1ll return to dust. Therefore, this body, 
a composite of the four elements (earth, water, fire, and a1r) 1s not “me.” The same 1s frue 
with our mind-consciousness, which 1s merely the synthesis of our perception of the six 
“Dusts” (form, sound, fragance, taste, touch, and dharmas). For example, a person who 
formerly could not read or write, but 1s now studying Vietnamese or English. When his 
studies are completed, he wIll have knowledge of Vietnamese or English. Another 
example 1s a person who had not known Paris, but who later on had the opportunIty to 
visit France and absorb the sights and sounds of that city. Upon his return, 1ƒ someone 
were to mention Paris, the sights of that metropolis would appear clearly In his mind. That 
knowledge formerly dịd not exist; when the sights and sounds entered his subconscIous, 
they “existed.” If these memories were not rekindled from time to time, they would 
gradually fade away and disappear, returning to the void. This knowledge of ours, 
somefimes existing, somefimes not existing, some Images disappearing, other Images 
arisinsg, always changing following the outside world, 1s illusory, not real. Therefore, the 


785 


mind-conscIousness 1s not “me.” The ancients have said: “The body 1s like a bubble, the 
mind 1s like the wind; they are Illusions, without origin or True Nature.” If we truly 
realize that body and mind are 1llusory, and do not cling to them, we wIll gradually enter 
the realm of “no-self,” escaping the mark of self. The self of our self being thus void, the 
self of others 1s also void, and therefore, there 1s no mark of others. Qur self and the self 
of others being void, the selves of countless sentient beings are also void, and therefore, 
there 1s no mark of sentient beings. The self being void, there 1s no lasting ego; there 1s 
really no one who has “attained Enlightenment.” This 1s also true of Nirvana, ever- 
dwelling, everlasting. Therefore, there 1s no mark of lifespan. Here we should clearly 
understand: 1t 1s not that eternally dwelling “True Thusness” has no real nature or true 
self; 1t Is because the sages have no attachment to that nature that it becomes void. 
Senfient beings being void, obJects (dharmas) are also void, because obJects always 
change, are born and die away, with no self-nature. We should clearly realize that this 1s 
not because obJects, upon disintegration, become void and non-existent; but, rather, 
because, being 1llusory, their True Nature 1s empty and void. Sentient beings, too, are like 
that. Therefore, ancient have said: “Why wait until flowers fall to understand that form 1s 
empty.” The practitioner, having clearly understood that beings and dharmas are empty, 
can proceed to recite the Buddha”s name with a pure, clear and bright mind, free from all 
attachments. Only when he cultivates in such an enlightened frame of mind he be said to 
have “develop the Bodhi Mind.” 


(VIII)Tâm Không trong Thiền— Mind oƒ Non-Existence in Zen: 
(A) Nghĩa của Tâm Không— The meanings oƒ Mind oƒ Non-Existence: 


l) 


2) 


3) 


4) 


Tâm Không hay Vô tâm không có nghĩa là không có tâm, vô tâm có nghĩa là cái tâm 
không vướng mắc: Inconsciousness does not mean that we don”t have a mind or have no 
mind, it does mean that we have a mind which 1s free from attachment to thoughts (free 
from self-consciousness). 

Trong Thiển Phật giáo, “Vô Tâm” diễn tả trạng thái tâm thức trước khi nhị nguyên bị 
phân chia bởi tư tưởng: In Zen Buddhism, “No-Mind” describes a state consciousness 
before the division into duality created by thought takes place. 

Chỉ khi nào trong tâm không còn một vật, ấy là vô tâm. Phật dạy, trong tu tập phải lấy pháp vô 
tâm để chế ngự vọng tâm: Only when the mind is empty (does not have anything); thus it is called 
“mind of non-existence.” The Buddha taught that in cultivation, practictioners should take this 
mind to tame the deluded mind. 

Tâm Không là Tâm bất nhị: Trạng thái của tâm thức trước khi nó bị chia thành nhị biên 
bởi tư tưởng —The state of consciousness before the division ¡into duality created by 
thought takes place. 


(B) Trong Thiền, Tâm Không là Tâm Siêu Việ—lÌn Zen, Mind of Non-Existence as a 


transcendental mind: Tổ Bồ Đề Đạt Ma mang sang Trung Quốc quan điểm của người Ấn 
về chư pháp đến từ tâm. Cái mà chúng ta gọi là tâm siêu việt vì nó vượt qua giới hạn, 
như mặt trời không bị mây che. Tất cả các vị nối pháp của Ngài, cho đến tổ thứ năm, đều 
đồng ý rằng thiển là giữ cho tâm này không bị nhiễm ô. Tâm như minh kính đài, không 
để cho bụi đóng khi soi nó, nghĩa là người tu phải giữ tâm mình như người soi gương giữ 
kiếng vậy. Mãi đến khi tiếng sét Huệ Năng nổ lên thì thuyết “Tâm Không” mới thực sự 


786 


ra đời —Patriarch Bodhidharma brought with him to China the Indian view that all thĩs 
world comes from mind. What we may call Divine Mind, since 1t 1s beyond all limitations, 
Just as the sun 1s beyond all clouds. His successors, up to the Flifth Patriarch, agreed that 
meditation should be such as to favor the reception of this pure light without sfain or dust. 
The monk”s mind was to be “a mirror brighf” and must not “gather dust while 1t reflects, ` 
which means that he must be on guard. lt was only upon the Hui-Neng”s lightning that the 
doctrine of “Mind of Non-ExIstence” came forward. 

(C) Trong Thiên, Tâm Không là Phật tánh sẵn có nơi mỗi chúng sanh (không phải do nỗ 
lực mà có cái tâm này, chỉ cần trở về với nó là được)—In Zen, Mind oƒ Non-Existence 
means beings' innate Buddhahood: Ý tưởng là khi các bạn nỗ lực để hoàn thành một 
nhiệm vụ và nếu dốc hết năng lực, cuối cùng các bạn có thể thành công, các bạn tự 
buông mình với tư cách ý thức. Tuy nhiên, trên thực tế tâm thức của các bạn vẫn còn nỗ 
lực hoàn thành công việc, trước khi các bạn biết rõ điều đó các bạn thấy sự việc đã xong 
rồi, “Hoạn nạn của con người là cơ may của thượng đế.” Đó là điều mà người ta muốn 
nói bằng câu “Thực hiện được nhiệm vụ nhờ ở tâm không.” Nhưng người ta cũng có thể 
hiểu quan niệm của Phật chẳng có tâm theo cách triết học. Vì theo triết học Thiên, tất cả 
chúng ta đều có sẵn Phật tánh phát sinh Bát Nhã, soi sáng mọi sinh hoạt tỉnh thần và thể 
xác của chúng ta. Phật tánh cũng tác động như mặt trời phát sinh ra ánh sáng và sức 
nóng, hay như tấm gương phản ảnh tất cả những gì xuất hiện trước nó, nghĩa là một cách 
vô thức, với “vô tâm” theo nghĩa trạng từ. Vì vậy người ta nói rằng “Phật vô tâm” hay 
“nhờ thành Phật người ta hiểu vô niệm.” Do đó, một cách triết lý mà nói, không cần bất 
cứ một nỗ lực có ý thức nào cả, kỳ thật chúng chỉ là những chướng ngại cho sự thành 
Phật mà thôi. Chúng ta vốn là những vị Phật. Nói thành một cái gì đó là phạm Thánh và 
theo lý luận học, là một sự trùng lập. Do đó “không có tâm” hay “yêu thích vô niệm,” do 
vậy nó có nghĩa là không có tất cả mọi nỗ lực xảo diệu, tự tạo hay giả dối bên ngoài, tất 
cả đều trái ngược với tâm không—The idea is that when every effort is put forward to 
achieve some ftask, and you are finally exhausted and have come to an end of your 
energy, you ØIve yourself up so far as yOur conscIousness 1s concerned. In fact, however, 
YOUT conscious mind 1s still Intensely bent on the work accomplished. “Man”s extremIty 1s 
God”s opportumty.” Thịs 1s really what 1s meant by “to accomplish the task by no-mind." 
But there 1s also a philosophical construction of the idea of Buddha's no-mind. For, 
according to Zen philosophy, we are all endowed with the Buddha-nature from which 
Prajna Issues, 1llumining all our activities, mental and physical. The Buddha-nature does 
this in the same way as the sun radiates heat and lipht, or as the mirror reflects everything 
coming before 1t, that 1s fo say, unconscIously, with “no-mind”, in I1ts adverbial sense. 
Hence 1t 1s declared that “Buddha 1s unconscious'` or “By Buddhahood 1s meant the 
unconscIous.` Philosophically speaking, therefore, no specilal conscIlous sfrIvings are 
necessary; 1n fact they are a hindrance to the attainment of Buddhahood. We are already 
Buddhas. To talk about any sort of attainment 1s a desecration, and logically a tautology 
(môn Lập Thừa). “Having no-mind,” or “cherishing the unconscious,` therefore means to 
be free from all these artificial, self-created, double-roofing efforts. Even this “having", 
this “cherishing”, goes agaInst “Mind of No-Existence.” 


787 


(IX) Thiền và Tâm Phân Biệt— Zen and Discriminating Mind: 
(A) Tổng quan về Sự Phân Biệ— An overview 0ƒ Discrimination: Vikalpa (skÐ. 


l) 


2) 


Phân biệt là nguyên nhân trực tiếp của luân hồi sanh tử. Kỳ thật vạn hữu giai không. Vì 
thế Đức Phật dạy: “Mọi người nên sống chung đồng điệu với nhau trong mọi hoàn cảnh.” 
Sự hài hòa sẽ đưa đến hạnh phúc, ngược lại không hài hòa hay không đồng điệu sẽ đưa 
đến khổ đau phiển não vì nguyên nhân trực tiếp của sự không đồng điệu là sự phân biệt. 
Lịch sử thế giới đã cho thấy chính nạn phân biệt, phân biệt chủng tộc, màu da, tôn giáo, 
vân vân, đã gây ra không biết bao nhiêu là thẩm họa cho nhân loại. Sự phân biệt chẳng 
những gây ra không đồng điệu trong cuộc sống, nó còn gây ra sự bất ổn cho cả thế giới. 
Theo Tương Ưng Bộ Kinh, Phẩm Tầm Cầu, có ba loại kiêu mạn: phân biệt hay kiêu mạn 
“Tôi bằng, phân biệt hay kiêu mạn “tôi hơn,` phân biệt hay kiêu mạn “tôi thua.`— 
Discrimination or the mental function of distinguishing thìngs 1s the fundamental cause of 
samsara. In reality, all phenomena are one and empty. Thus the Buddha taught: 
“Everyone should live harmoniously In any circumstances.” Harmony will cause 
happiness, on the contrary, disharmony will cause sufferings and afflictions, for the direct 
cause of the disharmony 1s the discrimination. World history tells us that 1s the 
discrimination, điscrimminatlon 1n race, skin color, religlons, etc.. have caused 
innumerable misfortunes and miserles for human beings. Discrimination does not only 
cause disharmony ¡n life, but 1t also cause unrest for the whole world. According to The 
Connected Discourses of the Buddha, Chapter Esanavaggo (searches), there are three 
kinds of discrimination: the discrimination “[ am equal,° “lam superlor,` or “I am Inferior. 
Theo Thiển Sư D. T. Suzuki trong Nghiên Cứu Kinh Lăng Già, đây là một trong năm 
pháp tướng. Phân biệt là sự đặt tên cho tất cả các đối tượng và tính chất nầy mà phân 
biệt cái nầy khác với cái kia. Tâm phàm phu phân biệt tướng và hiện tượng, chủ quan lẫn 
khách quan, vì thế mà bảo rằng cái nầy là như thế nầy chứ không phải như thế kia. Từ đó 
chúng ta có những tên gọi như voi, ngựa, bánh xe, người hầu, đàn bà, đàn ông, từ đó mà 
phân biệt xấy ra—According to Zen Master D. T. Suzuki in The Studies In The 
Lankavatara Sutra, this 1s one of the five categorles of forms. Discrimination (vikalpa) 
means the naming of all these obJects and qualities, distinguishing one from another. 
Ordinary mental discrimination of appearance or phenomena, both subJective and 
obJective, saying “this 1s such and not otherwise;” and we have names such as elephant, 
horse, wheel, footman, woman, man, wherein Discrimination takes place. 


(B) Tâm phân biệt, một trở ngại lớn trong Thiên —Discriminating mìnd, a big trouble in 


Zen: Tâm phân biệt do thức với cảnh tướng bên ngoài làm duyên hiện lên mà phát sinh 
từ ngũ quan (mất, tai, mũi, lưỡi, thân). Nghĩa rốt ráo của chánh kiến là không phân biệt. 
Thấy mọi người như nhau, không đẹp cũng không xấu, không thông minh cũng không 
ngu dốt. Hành giả nên luôn nhớ rằng tâm phân biệt phát xuất từ tham muốn và si mê, nó 
nhuộm màu mọi vật bằng cách nây. Đó là thế giới do chính chúng ta tạo ra. Chúng ta 
cảm thấy cái nhà đẹp hay xấu, lớn hay nhỏ là do tâm phân biệt của chúng ta. Chúng ta 
dùng tham ái và si mê để so sánh với cái khác nên có sự phân biệt lớn nhỏ. Thế gian nầy 
luôn có sự bất đồng. Xem xét sự bất đồng của chúng, đồng thời tìm hiểu sự tương đồng. 
Sự tương đồng ấy nằm ở chỗ tất cả đều trống rỗng và không có tự ngã. Tâm không phân 
biệt không có nghĩa là tâm chết hay bất động như một pho tượng. Người giác ngộ cũng 
suy nghĩ nhưng biết tiến trình suy nghĩ là vô thường, bất toại nguyện, và không có tự ngã. 


788 


Hành giả phải thấy những điều nây một cách rõ ràng. Chúng ta cần phải truy tầm đau 
khổ và chận đứng nguyên nhân gây ra đau khổ. Nếu không thấy được điều nầy thì trí tuệ 
sẽ không bao giờ nẩy sinh. Hành giả không nên đoán mò mà phải thấy sự vật một cách 
rõ ràng và chính xác đúng theo thực tướng của nó, cảm giác chỉ là cảm giác, suy nghĩ chỉ 
là suy nghĩ. Đó là cách thức chấm dứt mọi vấn để của chúng ta—Discriminating mind 
discriminating and evolving the obJects of the five senses. Right understanding ultimately 
means nondiscrimination, seeing all people as the same, neither good nor bad, neither 
clever nor foolish. Our desire and 1gnorance, our discriminations color everything 1n this 
way. This 1s the world we create. We see a house beautiful or ugly, big or small from our 
discriminating mind. Practitioners should always remember that our discriminating mind 
1s confrolled by lust and attachment, thus we discriminate things as big and smail, 
beautiful and ugly, and so forth. There are always differences in this world. We should 
know those differences, yet to learn the sameness too. The sameness of everything 1s that 
they are empty and without a self. A non-discriminating mind does not mean to become 
dead like a dead statue. One who 1s enlightened thinks also, but knows the process as 
Impermanent, unsatisfactory and empty of self. Practiioners must see these things 
clearly. We need to Investigate suffering and stop 1ts causes. IÝ we do not see 1t, wIsdom 
can never arise. There should be no guesswork, we must see things exactly as they are, 
feelings are Just feelings, thoughts are Just thoughts. This 1s the way to end all our 
problems. 


(X) Tâm Vô Sở Trụ— The Mind Without A Resting Place: 

(A) Tổng quan về Tâm Vô Sở Trụ— An overview oƒ The Mind Without a Resting Place: 

1) Tâm không trụ vào đâu. Hãy để cho quá khứ đi vào quá khứ——The mind without resting 
place—A mind which does not abide anywhere——A mind which let “bygone be bygone.” 

2) Tâm vô sở trụ là tâm chẳng chấp vào không gian hay thời gian. Cái tâm quá khứ tự nó sẽ 
dứt, tức gọi là vô quá khứ sự, với hiện tại và vị lai lại cũng như vậy (tâm hiện tại rồi sẽ 
tự dứt, tức gọi là vô hiện tại sự; tâm vị lai rỗi cũng sẽ tự dứt, tức gọi là vô vị lai sự), nhận 
biết chư pháp không thật nên không chấp trước. Tâm đó gọi là tâm vô sở trụ hay tâm giải 
thoát, tâm Phật, tâm Bồ Đề; tâm không vướng mắc vào ý tưởng sanh diệt (vô sinh tâm), 
đầu đuôi—The mind without resting place, detached from time and space, the past being 
past may be considered as a non-past or non-existent, so with present and future, thus 
realizing their unreality. The result 1s detachment, or the liberated mind, which 1s the 
Buddha-mind, the bodhi-mind, the mind free from 1deas or creation and extinction, of 
beginning and end, recognizing that all forms and natures are of the Void, or Absolute. 

(B) Ung Vô Sở Trụ Nhỉ Sanh Kỳ Tâm (Kinh Kừn Cang)—Act without afachmenfs: Tâm 
như vượn chuyền cây, hãy để cho nó đi nơi nào nó muốn; tuy nhiên, Kinh Kim Cang để 
nghị: “Hãy tu tập tâm và sự tỉnh thức sao cho nó không trụ lại nơi nào cả.” Theo Kinh 
Kim Cang, một vị Bồ Tát nên có các tư tưởng được thức tỉnh mà không trụ vào bất cứ thứ 
gì cả. Toàn câu Đức Phật dạy trong Kinh Kim Cang như sau: “Bất ưng trụ sắc sanh tâm, 
bất ưng trụ thính, hương, vị, xúc, pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm (không 
nên sinh tâm trụ vào sắc, không nên sinh tâm trụ vào thanh, hương, vị, xúc, Pháp. Nên 
sinh tâm Vô Sở Trụ, tức là không trụ vào chỗ nào) —The mind is like a monkey, let it 
moves wherever It wIll; however, the Diamond Sutra suggests: “Cultivate the mind and 


789 


the awareness so that your mind abides nowhere.” According to the Diamond Sutra, a 
Bodhisattva should produce a thought which is nowhere supported, or a thought 
awakened without abiding In anything whatever. The complete sentence which the 
Buddha taught Subhuti as follows: “Do not act on sight. Do not act on sound, smell, taste, 
touch or Dharma. One should act without attachments.” 


(XI)Tâm giải thoát: Tâm giải thoát, được diễn dịch là “Thiện Tư Duy”—Entire freedom of 
mind, confidence, interpreted as “pIous thoughffulness,” good propensity: Adhimukti 
(sk)—Atimukti or Abhimukham (skt)—Thuật ngữ “Atimukti” nghĩa là nhiệt tình, hay 
khát ngưỡng mạnh mẽ. Trong Bách Khoa Toàn Thư Phật Học, từ nầy xuất phát từ 'adhi” 
và có gốc 'muc' (muncati), nghĩa là giải thoát, là từ bỏ vị trí hiện tại để tiến đến một 
khuynh hướng mới. Vì vậy, thắng giải có một lực hướng thiện đưa đến giải thoát, với sự 
kết hợp của nguyện Ba La Mật. Theo Kinh Thập Địa, Bồ Tát tương lai phải chuẩn bị một 
chặng đường dài tu tập để đạt Bồ Tát quả. Trước khi bắt đầu tiến trình nầy, Bồ Tát phải 
phát khởi tâm Bồ Đề để làm động lực hướng thiện và chuyển thành nguyện Bồ Đề mạnh 
mẽ. Các vị A La Hán chỉ đắc được tuệ chứng giải thoát, chỉ thích giác ngộ đạo lý, chứ 
không thích tác dụng công đức của sự việc, nên chỉ đoạn được kiến tư phiển não hay 
chướng ngại của trí tuệ vô lậu, chứ không lìa bổ được chướng ngại của thiển định, ví như 
người thích truy cầu tìm hiểu chứ không thích hành tr The word Adhimukti or Atimukti 
OCcurs 1n the sense of Inclination, zeal or fondness. In Encyclopedia of Buddhism, the 
term derived from the Intensifying directive “adhi” and the root “muc” (muncati), means to 
release, abandoning of the present position with a going forth In a new position. Such 
resolve, therefore, has In It a liberating force, which leads to emancipation, although with 
this specific connofation, 1t would rather be considered as a perfection of determination. 
According to the Dasa-bhumika Sutra, the future Bodhisattva prepares himself to 
undertake a long and strenuous Journey for the realizaton of Bodhisattvahood. He 
concentrates on his spiritual edification. On the eve of his departure, the thought of 
Enlightenment Is awakened 1n his mind due to hís 1immaculate disposiions and 
transparency of his inward resolution. The escape by or Into wisdom, 1.e. of the arhat who 
overcomes the hindrances to wisdom or I1nsipht, but not the practical side of abstraction, 
better able to understand than to do. 


(XII)Chân Tâm— True Mind: Đối với hành giả tu Thiền, tâm không biết là chân tâm. Chân 
tâm nây dứt bặt mọi suy tưởng, vì thế mà ngày xưa các tổ nói “tâm thiển là không tâm'. 
Như vậy chân tâm là không. Tâm không là cái tâm có trước sự suy nghĩ, trước sự suy 
tưởng và không có ngôn ngữ và văn tự. Vì vậy thiển giả phải luôn nhớ “tâm là không 
tâm. Tâm chỉ là cái tên, được tạo ra bởi sự suy tưởng. Nếu chúng ta dứt bặt suy tưởng, 
tức là không tâm. Còn như đang suy tưởng, tức là có hai cực đối đãi nhau như có tốt và 
xấu, có tổ ngộ và không tỏ ngộ, vân vân. Một khi chúng ta dứt bặt đường suy tưởng thì 
không có đối nghịch, mà chỉ có tuyệt đối. Lúc nầy tâm mình và tâm Phật không sai khác, 
vì 'tâm không" là tâm Phật. Trong cái tâm nầy không biết đến tốt, xấu, sáng tối, không 
trời, không đất, không giống, không khác, không sắc, không không, không có bất cứ pháp 
gì trong đó, ngay cả Phật. Đây chính là cái tâm hoàn toàn trống rỗng. Tâm trống rỗng là 
tâm không sanh, không diệt. Hành giả nên luôn giữ cho mình có được cái tâm trống rỗng 


790 


nầy mọi lúc mọi nơi vì cái tâm nây chính là Như Lai—For Zen practitioners, the “don't 
know” mind 1s the true mind. This true mind cuts off all thinking; that 1s why anclent 
patrlarchs said: “Zen mind 1s no mind”. Thus true mind 1s empty. Empty mind 1s the mind 
before thinking, and before thinking there are no words and no speech. Therefore, Zen 
practitioners should always remember that mind 1s no mind. Mind 1s only a name, If 1S 
made by thinking. If we cut off thinking, then there 1s no mịínd. If we are thinking, we 
have two extremes of opposites such as good and bad, enlightened and unenlightened. 
Once we cut off thinking, there are no opposites, there 1s only the absolute. At this time, 
our minds and the Buddha mind are not different because the empty mind 1s the Buddha 
mind. In mind has no good, no bad, no light, no dark, no sky, no ground, no same, no 
difference, no form, no formlessness, nothing In it even the Buddha. This 1s a truly empty 
mind. Empty mind 1s the mind which does not appear or disappear. Zen practitioners 
should keep this empty mind at all times and all places for this mind 1s the Tathagata. 


(XIHI)Tâm Không— Empty Mind: Hành giả tu thiền hãy tự nhìn vào tâm mình, trước khi một 
niệm sanh khởi, đó là cái không vô tướng. Khi một niệm khởi lên, một hình tướng hiện 
ra. Trước khi chúng ta thấy, đó là cái thấy vô tướng; trước khi chúng ta nghe, đó là cái 
nghe vô tướng. Hiểu được như vậy, chúng ta sẽ thấy rằng từng phút từng giây chúng ta 
đang tắm mát trong dòng sông của sắc tướng và vô tướng. Hãy xem nước sông là không 
và sóng là sắc tướng, mặc dầu là hai thứ nhưng chúng không khác gì nhau. Như vậy, 
trong tu tập nếu hành giả có thể giữ cái tâm không, thấy như không thấy nghe như không 
nghe, làm như không làm. Nghĩa là khi thấy, hãy thấy và chỉ thấy thôi; khi nghe, hãy 
nghe và chỉ nghe thôi. nghĩa là lúc nào chúng ta cũng sống với tánh biết, cái biết vô phân 
biệt. Cũng có nghĩa là suy nghĩ mà không vướng mắc hay làm mà không vướng mắc vào 
việc làm. Lúc đó chúng ta vẫn nói chuyện bình thường mà không vướng mắc vào lời nói. 
Vẫn vận dụng con mắt, nhưng không vướng mắc vào con mắt; vẫn vận dụng cái miệng 
mà không chấp trước vào cái miệng, vân vân. Nếu chúng ta có thể giữ được cái tâm sáng 
suốt như vậy, thì đỏ đỏ, trắng trắng, không quan hệ øì với chúng ta; thích hay không thích 
cũng không quan hệ vì chúng ta không sanh khởi vướng mắc hoặc đỏ hoặc trắng, hoặc 
thích hoặc không thích. Lúc đó chúng ta không còn thứ gì để chứng đắc hay là đạt đến 
trạng thái “vô sở đắc”. Khi hành động mà không có vọng tưởng thì chúng ta và hành 
động là một. Khi uống trà mà không có vọng tưởng thì chúng ta và trà là một. Không có 
vọng tưởng có nghĩa là trước khi suy nghĩ, có nghĩa là chúng ta là vũ trụ và vũ trụ là 
chúng ta. Đây mới đích thực là tâm thiển hay tâm tuyệt đối, vì nó vượt lên trên cả không 
gian và thời gian, vượt lên trên đối đãi nhị nguyên giữa ta và người, tốt và xấu, sống và 
chết... Chân lý chỉ là như thị. Hành giả tu thiển nên luôn nhớ rằng khi người tu thiển đang 
uống trà thì toàn bộ vũ trụ hiện hữu ngay trong cái tách trà đó mà thôi. Chính vì vậy mà 
đức Phật nói, khi tâm thanh tịnh thì toàn thể vũ trụ đều thanh tịnh; khi tâm nhiễm ô thì 
toàn thể vũ trụ đều nhiễm ô. Khi tâm chúng ta buồn thì toàn thể vũ trụ buồn; khi tâm vui 
thì toàn thể vũ trụ vui—Zen practitioners just watch our own mind, before a thought 
arises, that 1s formless emptiness. When a thought arises, a form appears. Before a thing 
1S seen, that 1s the formless seeing; before a sound 1s heard, that 1s a formless hearing. If 
we can understand this, we are bathing In the cool river of form and emptiness. Lets 
consider the water In the river 1s the emptiness, and the waves are the forms; they are 


q) 


791 


called differently, but their nature have no difference. Therefore, In practice, If we can 
keep the empty mind, seeing 1s the same as not seeing, hearing 1s the same as not 
hearing, working 1s the same as not working. Ïf 1s to say when seeiIng, Just see and see 
only; when hearing, Just hear and hear only. That means at all times, we live with the 
nature of awareness, the non-distinguishing awareness. It 1s also to say thinking without 
attachment to thinking; doing without attachment to action; talking without attachment to 
words or speech. Then we use our eyes, but there are no eyes; we use our mouth, but 
there 1s no mouth, and so forth. If we can keep a clear mind like this, then red 1s red, 
white 1s white, there 1s no concern 1n us; like or dislike, there no concern In us either 
because we do not attach to red or white, like or dislike. At that time, to us, there 1S 
nothing to attain. However, in reality, we have already reached the realm of “nothing to 
attain”. When we act without any false thinking, we are one with our action. When we 
drink tea without any false thinking, we and the tea that we are drinking are one. Not 
having false thinking 1s before thinking, that 1s to say we are the whole universe, the 
unIverse 1s us. This 1s exactly the Zen mind or the Absolute mind; 1t is beyond space and 
time, beyond the dualities of self and others, good and bad, life and death... The truth 1s 
Just like this. Zen pratictioners should always remember that when a Zen practitloner 1s 
drinking tea, the whole universe 1s present in that very cup of tea. Thus the Buddha said, 
“When one mind 1s pure, the whole universe 1s pure; when one mind 1s tainted, the whole 
unIverse 1s tainted. When the mind is sad, the whole universe 1s sad.When the mind 1s 
happy, the whole universe 1s happy.” 


(B) Thiền Quán Về Tâm 
Medritation on the mind 


Tổng quan về Thiền Quán Về Tâm —An overview 0ƒ Meditation on the mỉnd: Qua thiền 
tập liên tục chúng ta có thể thấy được tâm thanh tịnh. Chỉ có thiển tập liên tục, chúng ta 
có thể vượt qua trạng thái tâm dong ruỗi và xả bỏ những loạn động. Cùng lúc chính nhờ 
thiển tập mà chúng ta có thể tập trung tư tưởng để quán sát những gì khởi lên trong tư 
tưởng, trong thân, trong cảm thọ, nghe, nếm, ngữi và tưởng tượng, vân vân. Qua thiển tập 
liên tục, chúng ta có thể quán sát rằng tất cả là vô thường, từ đó chúng ta có khả năng 
buông bỏ, và Niết bàn hiển hiện ngay lúc chúng ta buông bỏ tất cả. Hành giả tu Thiển 
nên luôn nhớ lời Phật dạy: “Tâm thanh tịnh, quốc độ thanh tịnh.” Thật vậy, nếu tâm 
chúng ta dứt bặt tất cả vọng tưởng và trở nên sáng suốt, thì chỗ ở của chúng ta hay bất cứ 
đâu đâu cũng đều sáng suốt. Hành giả tu thiển không bao giờ lo lắng về người khác. Nếu 
chúng ta tinh tấn hết mình tu tập, thì tất cả mọi việc sẽ tự nhiên hanh thông. Nên nhớ vì 
nơi cái “Ngã' dính mắc vào tâm mà chúng ta sanh khởi ưa thích và không ưa thích, giận 
dữ, buồn chán, hay những ý nghĩ xấu về người khác, vân vân. Bây giờ, nếu muốn tâm 
được thanh tịnh, chúng ta phải đoạn trừ vọng tâm, hoặc sự vướng mắc nơi cái “Ngã” như 
vậy——Through continuous medifation we can perceive our mind clearly and purely. Only 
through continuous meditaton we can gradually overcome menfal wandering and 
abandon conceptual distractions. At the same time we can focus our mind within and 


792 


observe whatever arises (thoughts, sensatlons of body, hearing, smelling, tasting and 
Iimages). Through continuous meditation we are able to contemplate that they all are 
1mpermanent, we then develop the ability to let go of everything. Nirvana appears right at 
the moment we let go of everything. Zen practitioners should always remember the 
teachings of the Buddha: “If one mind 1s pure, the whole universe 1s pure.” In fact, 1Ÿ our 
mind cuts off all false thinking and becomes clear, then our place, or whe€r€ver 1f 1s, 1S 
clear. Zen practitioners never worry about other people. If we try our best to cultivate, 
everything wIll be clear. Remember, because of the “self” that attached to our mind, we 
start to like or dislike, anger, frustrate, or have bad thoughts about other people, and so 
forth. Now, If we want to have a pure mind, we must completely cut off false thoughfts or 
attachment of such “I. 


(II) Thiền Quán trên Nhất Điểm Tâm— Zen on One-Pointedness: 


l) 


2) 


Nhất Điểm Tâm: Ekaggata (p)—Theo A Tỳ Đạt Ma Luận (Vi Diệu Pháp), Phạn ngữ 
“Ekaggata” có nghĩa là một điểm duy nhất hay là trạng thái gom tâm an trụ vào một 
điểm duy nhất. Đây là tâm sở nằm trong các tâng thiển (jhanas). Nhất điểm tâm tạm thời 
khắc phục triỀn cái tham dục, một điều kiện tất yếu để đạt được thiền định. “Ekaggata” 
thực tập quán tưởng thật sát vào đề mục; tuy nhiên, “Ekaggata” không thể nào đạt được 
riêng lẽ, mà nó cần đến những yếu tố khác như “Tầm,” “Sát,” “Phỉ,” và “Lạc.”— 
According to the Abhidharma, Pali term “Ekaggata” means a one pointed sfate. This 
mental factor 1s the primary component In all jhanas. One-pointedness temporarlly 
Iinhibits sensual desire, a necessary condition for any meditative attainment. “Ekaggata” 
exercises the function of closely contemplating the obJect; however, It cannot perform 
this function alone. It requires the joint action of the other Jhanas such as “Vitaka” 
(applying the associated state on the obJect), “Vicara” (sustaining them there), “Piti” 
(bringing delight in the obJect, “Sukha” (experiencing happiness In the Jhana). 

Nhất Tâm—One-pointed mind: Cổ đức dạy: “Đi, đứng, ngồi, nằm, nói, nín, động, tịnh, tất 
cả đều phải giữ cho được nhất tâm.” Nhất tâm tức là vô tâm. Vô tâm đích thực là tâm 
không, và tâm không là cái tâm trước khi suy nghĩ. Trước khi suy nhĩ là như thị. Nghĩa là 
khi làm cái gì chỉ biết mình đang làm cái đó. Khi ngồi thiển chỉ biết ngồi thiển; khi nói 
chỉ nói; khi làm chỉ biết làm. Đó là tất cả những điểm chính yếu của việc tu tập thiển 
định. Thỉnh thoảng dục vọng xuất hiện, không sao, tiếp tục trở về với nhất tâm là đủ. 
Trong nhà Thiển, nhất tâm là một trong những phương cách hữu hiệu giúp gia tăng định 
lực. Nhất điểm tâm là tập trung tư tưởng vào một điểm duy nhất. Đây còn là một liều 
thuốc đặc biệt có khả năng đối trị tâm xao động và bất an. Hành giả nên nhớ nếu chúng 
ta không nhất tâm mà ép buộc tâm mình làm một điều gì đó, thì khi ấy chúng ta trở lại 
với cái tâm phân biệt: thích hay không thích, tốt và xấu, đúng và sai. Đây là trạng huống 
mà tất cả hành giả chúng ta nên tránh. Trong khi thiển quán mà tâm động loạn, chúng ta 
hãy bỏ hết những đối tượng khác và trở về chú ý nơi hơi thở của mình. Trong nhất tâm có 
ý thức tập trung vào đối tượng. Mặc dầu nhất tâm không phải là định, nhưng nó là cách 
thực hành để hạn chế bớt tâm lăng xăng xao động của mình. Hãy cố gắng giữ tâm chú ý 
vào một đối tượng duy nhất trong một thời gian, khoảng nửa giờ để gia tăng định lực— 
Anclent virtues taught: “Walking, standing, sitting, lying down, talking, silence, moving, 
and so forth, in all these you must become one mind.” This one mind 1s no mìnd. No mìnd 


3) 


a) 


b) 


793 


1s true empty mind. True empty mind 1s before thinking. Before thinking mind 1s the “thus 
mind'. It is to say we know what we are doing. When sitting, we know we are sitting; 
when talking, we know we are talking; when acting something, we know we are doIing 
something. These are the main points in Zen practice. Sometimes, desires appear, 1t does 
not matter, keep going back to, that 1s all we need to practice. In Zen, one-pointed mind 1s 
one of the best ways to Increase or concenfration power. One-pointed mind means to 
make effort to concentrafe the mind or to make the mind one-pointed. This 1s the specIfic 
antidote to restlessness. Zen practitioners should remember If we do not have a one- 
pointed mind, but in reality we force the mind to do something, we are falling 1nto the 
dualism: like or dislike, good or bad, right or wrong. This 1s the circumsftances that we all 
are ftrying to avoid. During meditation practice, 1f the mind 1s feeling very agifated, return 
to the awareness of the breath. In one-pointedness, there 1s an obJective conscIousness. 
Although one-pointedness 1s not “Samadhi”, but 1t 1s a practice of ceasing our wandering 
thoughts. Let us give the mind a single object and stay with that object for a period of 
time, about half an hour, so that the factor of concentration becomes strong again. 

Nhất Điểm Trụ: Theo Tỳ Kheo Piyananda trong Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo, 
nhất điểm trụ là trạng thái sau đây——According to Bhikkhu Piyananda in The Gems of 
Buddhism Wisdom. 

Nhất điểm trụ là trạng thái tập trung mà tất cả những khả năng và sức mạnh tinh thần 
đều nhắm vào và điều khiển bởi sức mạnh ý chí hướng về một điểm hay một đối tượng. 
Nhất điểm tâm là một tâm được tập trung và hợp nhất. Nhất điểm tâm là sự đối nghịch 
của tâm buông lung hay tán loạn. Bình thường trạng thái tinh thần của chúng ta chạy đi 
mọi hướng, nhưng nếu sự tập trung được dồn vào một đối tượng, bạn bắt đầu biết bản 
chất thực sự của đối tượng ấy. Tiến trình của sự tập trung lần lần thay đổi trạng thái tinh 
thần cho đến khi toàn bộ năng lượng tinh thần đồng quy vào một điểm: One-pointedness 
IS a concentrated state in which all the faculties and mental powers are focussed and 
governed by the will-power and directed towards one point or one obJect. A one-poin(ed 
mind 1s the opposite of a distracted or scattered mind. Ordinarily our mental states are 
scattered in all directions but 1f the concenftration 1s fixed on one obJect, then you begin to 
know the true nature of that object. The process of concentration gradually modifies the 
mental states until the whole mental energy converges towards one point. 

Nếu bạn huấn luyện tâm vào “nhất điểm,” bạn sẽ mang lại bình tĩnh và sự nh lặng cho 
tâm, và bạn có thể gom sự chú ý vào một điểm, cũng như có thể ngưng những vọng 
tưởng của tâm và những phí phạm năng lượng hữu dụng. Tuy nhiên, tâm tĩnh lặng không 
phải là mục đích tối hậu. Sự tnh lặng nầy chỉ là cần thiết để phát triển tuệ giác. Nói một 
cách khác, tâm tĩnh lặng cần thiết nếu bạn muốn có một cái nhìn sâu vào chính mình, và 
có được sự hiểu biết sâu xa về chính mình và thế giới: If you train your mind in one- 
poIntedness, you wIll be able to bring calmness and tranqguility to the mind and you will 
be able to gather your attention fo one point, so as to stop the mind from frittering away 
and wasting 1s useful energy. A calm mind 1s not an end In 1(self. Calmness of mind 1s 
only a necessary condition to develop “Insight.” In other words, a calm mind 1s necessary 
I1 you want to have a deep look Into yourself and to have a deep understanding of 
yourself and the world. 


c) 


794 


Thiển Tam Ma Địa huấn luyện tâm với nhiều giai đoạn khác nhau của sự tập trung tính 
thân. Ở giai đoạn cao của sự tập trung tinh thần, tức là đắc thiển hay jnana, sức mạnh 
tâm linh được phát triển. Tuy nhiên, giai đoạn cao về sự tập trung không cần thiết hay 
thực tiển cho hầu hết mọi người sống trong nhịp độ cuồng nhiệt của đời sống hiện đại. 
Với hầu hết mọi người, tâm nhẩy từ quá khứ tới hiện tại vị lai, và từ chỗ nầy đến chỗ 
khác không ngừng nghỉ. Những người như vậy phí phạm một khối lượng năng lực tỉnh 
thần to lớn. Nếu bạn có thể huấn luyện tâm bạn duy trì đủ sự tập trung chú ý đến mỗi 
nhiệm vụ từng chập một thì quá thừa đủ! Khi bạn đọc sách, đi tản bộ, nghỉ ngơi, trò 
chuyện, hay bất cứ thứ gì mà bạn làm trong cuộc sống hằng ngày, hãy hoạt động với một 
tâm tĩnh lặng, đó là chú tâm vào mỗi nhiệm vụ: Samatha meditation trains the mind to 
Varlous stages of mental concentration. At very high stages of menfal concentration, 
known as jnana, psychic powers can be developed. However, such high stages of 
concentfration are not necessary or practical for most people who have to live In the hectic 
pace of modern life. For most people, the mind 1s Jumping from past to present to future 
and from place to place. Such people waste an enormous amount of mental energy. If you 
can train your mind to maintain enough concentration to pay attention to each task from 
moment to moment, this 1s more than enough! When you are reading, walking, resting, 
talking, whatever you do In your dally life, act with a mind that 1s calm and that 1s paying 
aftention to each and every action. Learn to focus the mind on each task. 


(II)Thiền Quán về Tâm để loại trừ những tư tưởng bất thiện— Zen on Mind for Removal 9ƒ 


l) 


Unwholesome Thoughís: Theo Kinh số 20 trong Trung Bộ Kinh, Đức Phật nhắc nhở các 
Tỳ Kheo về năm pháp tu tập tăng thượng tâm để loại trừ tư tưởng bất thiện——According 
to the Twentieth discourse of the Majjhima Nikaya, the Buddha reminded the Bhiksus on 
five things that help them to keep away from distracting thoughts: 

Nếu do tác ý đến một đối tượng nào, những tư duy bất thiện liên hệ đến tham, sân, sĩ 
khởi lên trong một vị Tỳ Kheo, vị ấy nên để ý đến một đối tượng khác liên hệ đến thiện. 
Khi ấy các tư duy bất thiện sẽ bị loại trừ, chúng sẽ tiêu diệt. Nhờ loại trừ các tư duy bất 
thiện mà nội tâm được an trú, trở nên an tịnh, nhất tâm và định nh. Ví như một người 
thợ mộc khéo tay hay đệ tử của người thợ mộc khéo tay làm văng ra và loại bỏ đi một 
cái nêm thô với cái nêm nhỏ hơn. Cũng vậy, vị Tỳ Kheo sẽ loại trừ đối tượng bất thiện 
đó bằng cách để ý đến một đối tượng khác được coi là thiện lành hơn. Khi những tư duy 
bất thiện kết hợp với tham, sân, s¡ được loại trừ, chúng sẽ tiêu diệt. Nhờ loại trừ những tư 
duy bất thiện nầy mà nội tâm được an trú, trở nên an tịnh, nhất tâm và định nh: If 
through reflection on an obJect, unwholesome thoughts associated with desire, hate, and 
delusion arise In a Monk, In order to get rid of them, he should reflect on another obJect 
which 1s wholesome. Then the unwholesome thoughts are removed; they disappear. By 
their removal the mind stands firm and becomes calm, unified and concentrated within his 
subJect of meditation. As a skilled carpenter or his apprentice knocks out and removes a 
coarse peg with a fine one, so should the Monk get rid of that unwholesome obJect by 
reflecting on another obJect which 1s wholesome. The unwholesome thoughfs associated 
with desire, hate and delusion are removed, they disappear. By their removal the mind 
stands firm within the obJect of medifation. 


2) 


3) 


4) 


3) 


795 


Nếu những tư duy bất thiện vẫn khởi lên trong vị Tỳ Kheo đã để ý đến một đối tượng 
khác được xem là thiện, vị ấy cần phải suy xét đến những bất lợi của nững tư duy bất 
thiện như vầy: “Quả thật những tư duy của mình là bất thiện, đáng chê trách, và đem lại 
những hậu quả khổ đau.” Nhờ suy xét những bất lợi của tư duy bất thiện như vậy mà 
những tư duy bất thiện ấy sẽ bị loại trừ: If the unwholesome thoughis still arise in a Monk 
who reflects on another obJect which 1s wholesome, he should consider the disadvantages 
of evil thoughts thus : “Indeed, these thoughts of mine are unwholesome, blameworthy, 
and bring painful consequences.” Then his evil thoughts are removed, they disappear. 
Nếu vị Tỳ Kheo, khi đã suy xét đến những bất lợi của những tư duy bất thiện, mà chúng 
vẫn khởi lên, vị ấy nên không chú ý đến những tư duy bất thiện đó nữa, không để ý đến 
những tư duy bất thiện đó nữa. Khi ấy các tư duy bất thiện sẽ bị loại trừ, chúng sẽ tiêu 
diệt: lf the unwholesome thoughts still arise in a Monk who thinks over thelr 
disadvantages, he should pay no afttention to, and not reflect on those evil thoughts. Then 
the evil thoughts are removed, they disappear. 

Nếu vị Tỳ Kheo sau khi đã để ý đến những tư duy thiện, suy xét những bất lợi của những 
tư duy bất thiện, và không để ý đến chúng nữa, mà những tư duy bất thiện vẫn khởi lên, 
lúc ấy vị Tỳ Kheo cần phải từ bổ hành tướng (gốc) của những tư duy bất thiện đó. Khi ấy 
các tư duy bất thiện sẽ được loai trừ, chúng sẽ tiêu diệt: If the unwholesome thoughts still 
arise in a Monk who pays no attention and does not reflect on evil thoughts, he should 
reflect on removing the root of those thoughts. Then the evil thoughts are removed, they 
disappear. 

Nếu những tư duy bất thiện vẫn khởi sanh trong một vị Tỳ Kheo sau khi đã để ý đến sự 
từ bổ hành tướng của chúng, vị ấy nên cắn chặt răng, ép lưỡi lên đốc họng, dùng thiện 
tâm chế ngự, khắc phục và kiểm soát ác tâm. Khi ấy tư duy bất thiện sẽ được loai trừ, 
chúng sẽ tiêu diệt: If the unwholesome thoughts still arise in a Monk who reflects on the 
removal of their root, he should with clenched teeth, and tongue pressed against his 
palate, restrain, overcome, and control the evil mind with the good mind. Then the evil 
thoughts are removed, they disappear. 


(IV)Sự liên hệ giữa Tâm và Ngã trong Thiền Quán— The relationships between Mind and 


Selƒ in Zen: Theo giáo lý nhà Phật, tâm là khả năng hiểu biết hay ý thức của mình về 
một đối tượng nào đó. Có người cho rằng trong ta có một tâm thức duy nhất, hiện diện từ 
lúc sanh ra cho đến khi chết. Tâm thức nầy được ví như một quan sát viên, biết hết mọi 
chuyện xẩy ra trong cuộc đời của chúng ta. Chính quan niệm nầy đã dẫn tới cái chấp về 
một cái “Ngã' hay một cái “tôi bất biến. Nghĩa là tâm là khuynh hướng của ngã, nó 
hướng ngoại để thực hiện các hành động. Khi tiến vào nội tại, nó trở thành tự ngã. Khi ra 
ngoài, nó hoạt động đủ thứ trên thế gian nầy. Theo Phật giáo, tâm là một thực thể không 
chia tách được, nó không biến đổi gì hết, nó không là gì nhưng nó có ý thức. Khi sự hiểu 
biết tổng thể trở nên bị thu nhỏ và mang hình dáng vật thể bên ngoài, nên người ta gọi nó 
là tâm. Và khi tâm chuyển nhập đồng nhất trở thành tự ngã, chính nó trở thành ý thức tự 
ngã. Vì vậy, tâm có thể thu nhỏ lại hay biến rộng lớn ra một cách dễ dàng. Khi tâm và 
ngoại cảnh hỗ tương tiếp xúc thì cái biết của tâm được hình thành. Nhưng khi nó chuyển 
vào trong và quên đi tất cả ngoại cảnh thì nó lại trở thành tự ngã và ý thức. Nhưng khi nó 
chuyển vào trong và quên đi tất cả ngoại cảnh, nó lại trở thành tự ngã và ý thức. Vạn vật 


796 


vô thường, chốc lát đổi thay. Mọi chuyện là sự thật hiện tiền thoáng qua chứ không có gì 
là cố định cả. Tuy nhiên, nếu mình nói vạn vật thay đổi thì mình là chướng ngại vào sắc. 
Hành giả tu thiển nên luôn nhớ rằng dầu mình có dụng công tu tập thế mấy mà mình 
không hiểu chính mình, tức là không hiểu được cái tâm và cái ngã, cũng không hơn gì 
người chưa bao giờ biết tu. Nên nhớ tâm không trong không ngoài. Chính sự suy nghĩ tạo 
ra trong, ngoài, ý thức hoặc tâm. Tất cả là do tư duy chuyển biến mà thành. Vì vậy hành 
giả chân thuần nên nhớ tâm của người tu thiển phải là cái tâm không. Nghĩa là chúng ta 
phải tiếp tục tu tập và đào luyện một cái tâm an nhiên, không phản ứng bằng cách nắm 
bắt hay xua đuổi bất cứ một đối tượng nào. Cũng có nghĩa là chúng ta phải tu tập cho 
được cái tâm vô chấp, không dính mắc vào đâu cả, vào bất cứ thứ gì; cứ để mọi hiện 
tượng tự nhiên đến rồi điỉ——According to Buddhist theories, mind is the knowing faculty, 
that which knows the obJect. Some people have the idea that In this mind-body, there 1s 
one conscIousness from birth to death. This consclousness 1s an observer who 1s knowing 
everything. This Idea gIves rise to the concept of a permanernt self. That 1s to say mind 1s 
the tendency of the the self which goes out to do actions. When 1t goes 1nside, 1t becomes 
the self, and when 1t is ouside, 1t does all kind sof things In the world. According to 
Buddhism, mind 1s not a separate entity, It is not a modification of anything, 1t 1s nothing 
but the consciousness. When the universal consciousness becomes contracted and takes 
the form of outside obJects, then we call it mind. And when the same mind goes Inside 
and becomes the self, again 1t becomes the consciousness 1fself. Therefore, the mind can 
contract and expand easily. When mind takes the form of outside obJects 1t becomes the 
mind. But when It goes Inside and forgets all objects, 1t again becomes the self and the 
conscIousness. Everything 1s momentary change. Everything 1s a momentary truth and 
there 1s nothing fixed. However, If we say that everything changes, then we are attached 
to form. Zen practitioners should always remember that no matter how much effort we 
have tried to put in our cultivation, but 1ƒ we do not understand ourselves, that 1s to say 
understanding of mind and self, we are no better than a person who has never cultivated. 
Remember, mind has no 1nside and no outside. Thinking makes 1nside, oufside, 
conscIousness, and mind. Everything 1s made by thinking. So devout Zen practitloners” 
mind Is the mind of emptiness. That 1s to say, we must cultivate again and again to 
develop a peaceful mind which does not react with clinging or condemning, attachment or 
aversion to any obJects. Ït 1s also to say we need to develop a mind which clings to 
nought, to absolutely nothing whatsoever; Just allowing all phenomena come and go 
naturally. 


(V) Hành Giả tu Thiền nên luôn có Tâm trong sáng—Zen practitioners should always have 
a clear mỉnd: Một cái tâm trong sáng giống như trăng tròn trên bầu trời, nhưng trăng luôn 
ở trên mây. Mây bay qua, trăng lại chiếu sáng. Vì vậy đừng lo về tâm trong sáng vì nó 
luôn hiện hữu. Khi vọng tưởng đến chỉ là lớp mây mù che phủ, phía sau đó vẫn là cái 
tâm trong sáng. Vọng tưởng đến và đi, chúng ta không nên vướng mắc sự đến và đi của 
nững vọng tưởng nầy. Tâm trong sáng cũng giống như bầu trời xanh bao la, không một 
gợn mây. Mọi hiện tượng của thân và tâm đều xảy ra trong bầu trời trong xanh bao la 
nầy. Tất cả những hiện tượng nầy không phải là bầu trời. Trời xanh luôn trong sáng chứ 
không bị ảnh hưởng chút nào vì những việc xảy ra. Mây đến rồi đi, gió đến rồi đi, mưa 


797 


nắng cũng đến rồi đi, nhưng bầu trời thì bao giờ cũng trong. Nếu chúng ta có thể coi tâm 
mình như bầu trời trong xanh ấy thì chúng ta có thể để cho mọi việc tự đến tự đi. Tuy 
nhiên, trên thực tế, chúng ta sẵn sàng bỏ rơi hiện tại để thả hồn mơ mộng về những viễn 
ảnh sẽ xảy ra trong tương lai. Chúng ta luôn gạt bỏ những gì không làm cho mình hài 
lòng trong hiện tại. Làm như vậy, vô tình chúng ta đã quên mất đi cái hiện tại quí báu 
của mình. Riêng đối với hành giả tu thiền, cái tâm trong sáng là cái tâm luôn chú ý toàn 
bộ và luôn biết những gì đang xảy ra trong lúc nầy, bây giờ và ở đây nhưng không theo 
chúng. Lúc đó tâm chúng ta sẽ luôn ở trong trạng thái an tĩnh, thoải mái quan sát mọi 
việc đang xảy ra—A clear mind ¡s like the full moon ¡in the sky. Sometimes clouds come 
and cover 1t, but the moon 1s always behind them. Clouds go away, then then the moon 
shines brightly. So do not worry about a clear mind for 1t 1s always there. When thinking 
comes, behind 1t 1s still a clear mind. When thinking goes, there 1s only clear mind. Let 
thinking keeps coming and going, we must not be attached to the coming or going. A 
clear mind 1s like a great clear sky. All the phenomena of mind and body are happening 
In this clear sky. They are not the sky 1tself. The sky 1s always clear and unaffected by 
what 1s happening. The clouds come and go, the winds come and go, the rain and sunlight 
all come and øo, but the sky remains clear. lf we can consider our mind as a big clear sky, 
we are able to let everything arises and vanishes on 1ts own. However, In reality, we are 
willing to forget our present moment and start dreaming of what 1s going to happen In the 
future. We always filter things that we are not satisfied in the present. To do thịs, we 
unintentionally Ignore our precIous present moment. For Zen practitioners, a clear mind 1s 
a mind of totality, a mind that always knows what 1s happening at this very Instant, ripht 
now and right here; but never follows them. Then, the mind stays balanced, relaxed and 
observing the flow. 


(VI)Hành giả tu Thiền nên luôn an định tâm mình—Zen practitioners should always fix 
our mỉnd: Trong khi thiền định có khi tâm chúng ta hay lo nghĩ và bất an. Cách hay nhất 
để đối phó với nó là chánh niệm. Đối với hành giả tu thiển, an định tâm là điều rất quan 
trọng. Hãy quán chiếu tâm bất an, nhìn kỹ coi nó biến đổi ra sao. Nếu chúng ta đang ngồi 
và cảm thấy xao động, lo nghĩ hay không thể tập trung được, chúng ta hãy biến trạng thái 
xao động ấy của tâm làm đối tượng thiển quán. Nói cách khác, lúc đó chúng ta chỉ ngồi 
nhìn xem và nếu cần niệm thầm trong miệng hai chữ “bất an”. Chúng ta quan sát sự bất 
an, nhưng không bao giờ đồng hóa mình với sự bất an nầy. Nên nhớ, chẳng có ai bất an 
cả, tất cả chỉ là hoạt động của một loại tâm hành mà thôi. Nó đến rồi đi. Nếu chúng ta 
duy trì được chánh niệm thì sự lo nghĩ và bất an sẽ không động được tâm mình. Trong khi 
tu tập, điều tối ky là không nên nghĩ tới việc đạt đến tổ ngộ, vì càng muốn được tỏ ngộ, 
chúng ta càng xa rời nó. Nhiều lúc chúng ta chạy đông chạy tây, ráầng tìm một nơi nào đó 
để tu tập thiển định cho được tỏ ngộ. Nên nhớ, không có nơi nào trên cõi đời nầy có thể 
làm cho chúng ta thỏa mãn cả. Hành giả chân thuần nên đoạn trừ hết thẩy mọi suy tưởng 
và quay về với cái sơ tâm của chính mình vì chính nơi đó hội tụ sự tổ ngộ chân chánh 
nhất. Bên cạnh đó nếu chúng ta ổn định tâm với cái tâm không thì bất cứ nơi nào cũng sẽ 
là niết bàn đối với chúng ta. Vì thế hành giả chân thuần có thể ổn định tâm bất cứ nơi 
nào, từ nơi núi non yên tĩnh đến nơi phồn hoa đô hội náo nhiệt. Nên nhớ, từ trời xanh, 
mây trắng, núi non, phố thị, vân vân vân, đều là những bậc thầy lớn dạy cho chúng ta tu 


798 


tập —During medifation pracfice, sometimes we encounter restlessness and agitation. The 
best way to deal with this situation 1s mindfulness. For Zen practitiOners, If IS V€TY 
1mportant to fix our mind. Let us look at the restless mind, examine what that mind 1s all 
about. IÝ we are sitting and are feeling agitated and not concentrated, make that mental 
state the obJect of awareness. In other words, Just sit, watch, and speak to ourselves softly 
“restless”. We observe the restlessness without identifying with it. Remember, there 1s no 
one who Is restless; rather It is the working of a particular mental factor. lt comes and 
goes. lfÝ we can maintain a balanced awareness, it does not disturb the mind. In the 
process of cultivation, we should never think of attainment of enliphtenment because the 
more we think of enlightenement, the further we are away from 1t. Many times we we 
run east and west to find a place to practice Zen so that we can attain enlightenmert. 
Remember, no place we find will be good enough for us In this world. Devout Zen 
practitioners should cut off all false thinking and return to our mind from the beginning for 
that mind Itself will be true enlightenmernt. In addition, 1f we fix our mind with true empty 
mind, then any place we are 1s Nirvana. Therefore, devout Zen practitioners can fix theIr 
mind at any place, from the deep quiet mountains to the noisy citles. Remember, all 
phenomena from the blue sky, the white clouds, mounftain, citles, and so forth, are Just our 
great teachers. 


(VII)Hành giả nên luôn có Tâm Tĩnh Lặng và Quân Bình —Zen practiioners should 
always have a mìnd 0ƒ Stillness and Balance: Đối với hành giả, khi quán chiếu bất cứ đối 
tượng nào hãy cố giữ cho tâm mình luôn ở trong trạng thái bất bạo động. Nếu chúng ta 
làm được như vậy sẽ không có gì lại là một chướng ngại khó khăn. Tất cả mọi đối tượng 
của thân tâm, bên trong hay bên ngoài, đều đi ngang qua tâm, không có ngoại lệ. Hành 
giả tu thiển phải cố làm sao cho những đối tượng nầy đi ngang qua không gian chánh 
niệm, chứ đừng cố vận dụng để chạy theo hay trốn tránh bất cứ một đối tượng nào. Khi 
đó tâm chúng ta sẽ trở nên tĩnh lặng và quân bình trong đó chúng ta có thể nhìn thấy vạn 
hữu một cách rõ ràng, trong từng phút giây, trong sự sanh diệt của từng hơi thở, từng cảm 
thọ, tư tưởng, cảm giác, âm thanh, mùi vị và hình ảnh. Suốt ngày lúc nào tâm chúng ta 
cũng quân bình, không bám víu, không ghét bổ, không đánh mất chính mình, chúng ta sẽ 
không bị mệt mỏi hay căng thẳng—For Zen practitioners, when we are contemplating, try 
to keep the mind In a place of non-resistance to any obJect at all. If we are able to do this, 
then nothing becomes an obstacle or hindrance. All obJects of mind or body, internal or 
external, must pass by our mind without any exceptfion. Zen practitioners must try to let 
all these obJects pass by our mind In a clear field of awareness; and not to make any 
movement of the mind toward or away from any obJect. Then there will be a perfect 
stillness and balance in which we can see clearly in the moment, the arising and passing 
away of the breath, of sensations, of thoughts, of emotions, of sounds, of smells and 
Iimages. When the mind 1s balanced all day, not clinging, not condemning, not idenfIfying 
with things, we wIÏl not accumulate mụuch fatigue and tension. 


(VIII)Hành giả tu Thiền và Tâm sân hận—Zen practitioners and the mỉnd oƒ hatred: Hành 
nên nhớ cách hay nhất để đối phó với sân hận là nhận thức được nó và thấy rõ nó trong 
từng giây phút. Như vậy, thay vì bộc lộ sự giận dữ ấy ra một cách mê muội, chúng ta 


799 


chọn cách quan sát nó một cách cặn kẽ. Làm được như vậy chúng ta sẽ thấy sân hận từ 
từ mất đi công năng quấy rối của nó. Có một phương cách khác để đối phó với sân hận là 
dùng niệm từ bi. Niệm từ bi là phóng tỏa ra những tư tưởng thương yêu, cầu mong sự an 
lạc và hạnh phúc đến cho tất cả mọi loài, cho những người mình thương, và cho cả những 
người mình không thương. Lúc ban đầu phương cách đem những tư tưởng tốt lành đến cho 
người mà mình đang giận thật là khó khăn, nhưng với quyết tâm khởi niệm từ bi, dần dần 
rôi tất cả chúng ta đều có thể làm được. Dần dần sự giận dữ sẽ tan biến mất và tâm mình 
sẽ nguội dần đến chỗ ổn định. Tuy nhiên, có lẽ cách hay nhất là đối trị tâm sân hận của 
mình qua cánh cửa quán chiếu luật nhân quả. Hành giả phải hiểu được rằng chúng ta là 
kết quả do hành động của chính mình. Cuối cùng rồi chúng ta sẽ phải nhận lãnh kết quả 
do những hành động, hoặc tốt hoặc xấu, của chính mình, không có ngoại lệ! Như vậy, 
nếu có một người nào đó gây cho chúng ta sự khó chịu, chúng ta phải luôn nghĩ rằng sở 
đĩ người đó hành xử như vậy là do bởi cái tâm mê muộn, nên thay vì phẩn ứng bằng cách 
giận dữ, chúng ta có thể đem tâm từ bi và sự hiểu biết ra mà đối xử. Làm được như vậy 
chẳng những chúng ta không tạo thêm nghiệp xấu cho chính mình, mà đồng thời chúng ta 
còn không làm thêm đau khổ phiển não cho người khác nữa—Zen practitioners should 
remember the best way to deal with hatred 1s to recognize 1t and see It clearly In each 
moment. Thus, Instead of expressing 1ll will blindly, we Just closely observe 1t. lÝ we are 
able to do this, we will see that 1l wIll loses 1ts power to disturb the mind. There 1s 
another way of dealing with 1ll will 1s to utllze  loving thoughts. Loving thoughfs 
generate thoughts of wishing happiness and love to all beings everywhere, to people we 
like and even to people that we don't like. At the beginning, 1t is extremely difficult to 
generate loving thoughts to people that we get angry with; but with determination, sÏlowly 
we all can do this. Slowly the anger will dissipate and the mind will again become cool 
and balanced. However, perhaps the best way to deal with i1ll will and aversion 1s to 
reflect upon the law of karma. Zen practitioners should understand that we are all the 
hetrs of our own actions. Eventually we will experience the results of our wholesome and 
unwholesome deeds without any exception! Therefore, If someone 1s doing something 
unwholesome, we must understand that that person 1s acfting out of Ignorance; so, Instead 
Of reacting with anger, we can respond with loving kindness, compassion, and 
understanding. To do this, we do not cause more unwholesome deeds or ourselves, at the 
same time we do not cause more sufferings and afflictions for other people. 


(IX)Hành giả và tâm hoài nghỉ— Zen practitioners and doubting mìnd: Đối với hành giả tu 
thiển thì tâm hoài nghi là một trong những trở ngại khó lòng phá thủng được trên bước 
đường tu tập. Phương cách hữu hiệu nhất để đối trị hoài nghi là quán chiếu để thấy và 
nhận diện ra nó. Hành giả nên nhớ mỗi khi có sự hoài nghi trong tâm, chúng ta chỉ cần ý 
thức sự nghi ngờ nầy một cách trọn vẹn, mà không để mình bị nó đồng hóa. Cũng như 
các pháp hành khác, tâm nghi ngờ không có một thực thể nào hết, không có cái ngã, 
cũng không có tôi hay cái của tôi; mà nó chỉ là một tư tưởng hay tâm hành không hơn 
không kém. Nếu chúng ta quán chiếu nó mà không bị nó đồng hóa, mỗi khi có sự nghi 
ngờ khởi lên chúng ta có khả năng ngồi tỉnh lặng chứ không bị nó lôi kéo hay đồng hóa, 
rồi tự nó nó sẽ tự động biến mất. Để đối trị tâm hoài nghi một cách hữu hiệu, hành giả tu 
thiển phải có kiến thức chân chánh; nghĩa là có sự hiểu biết rõ ràng mình đang làm cái gì 


800 


trên con đường mà mình đang tu. Người Phật tử thuần thành, nhất là hành giả tu thiển 
không nên chấp nhận hay tin tưởng mù quáng về bất cứ một phương pháp nào. Thật vậy, 
thông hiểu được giáo lý của đức Phật một cách rõ ràng có thể giúp chúng ta giải quyết 
những nghi ngờ một cách hữu hiệu. Nghĩa là một khi có sự nghi ngờ khởi lên, chúng ta có 
thể giải đáp cho nó bằng chính kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình—For Zen 
practitioners, doubtful mind 1s one of the Iimpenetrable obstacles on the path of 
cultivation. The most effective way of dealing with doubt 1s to contemplate so that we can 
look at 1t and acknowledge 1t. Zen practitioners should keep in mind whenever a doubt 1s 
present, we only need to pay full attention to the doubting mind, without identifying with 
1t. As other mental factors, doubt 1s not self, not I, and not mine. lt 1s merely a thought, a 
mental factor. If we can contemplate 1t, see 1t and not identify with 1t; whenever the doubt 
comes, we are able to sit back without letting 1t attract or Identify with us, then 1t 
automatically goes away by 1fself. In order to deal with doubt effectively, Zen 
practitioners must possess a real knowledge; that 1s to say we understand what 1s that we 
are doing on the path of cultivation. Devout Buddhists, especially Zen practitloners, 
should not blindly believe or accept any methods of cultivation. Às a matter of fact, 
understanding the Dharma thoroughly can help us resolve doubts effectively as they 
arise. That 1s to say when doubt comes we are able to clarIfy 1t from our own experlence 
and our own understanding. 


(X) Hành giả và tâm tỉnh thức—Zen practiioners and a mindƒful mỉnd: Trong nhà Thiền, 
tâm tỉnh thức là tâm chỉ biết những øì đang xảy ra bây giờ và ở đây. Đây là lúc tâm hành 
giả không suy luận, không bươi móc quá khứ, cũng không phân biệt hai bên. Lúc nầy 
cũng là lúc mà hành giả đang thật sự sống với tánh giác của mình (gọi là Buddhi hay 
Buddhita trong Phạn ngữ). Nghĩa là khi dùng mắt để thấy đối tượng với trạng thái biết 
bây giờ và ở đây, và không còn chuyện gì khác nữa. Có người cho rằng thiển đúng là 
phải xem coi kỹ thuật thiển đã tác động thế nào lên trên vỏ não của mình chứ không 
phải chỉ có quyết tâm hành thiển miên mật là được. Hành giả chân chính phải cẩn trọng, 
vì thời đức Phật, ngoài việc hành thiển miên mật ra nào có ai biết được cái gọi là vỏ não 
là cái gì; thế nhưng thời đó trăm người tu, trăm người đều giải thoát. Ngày nay, người ta 
quảng cáo đủ thứ phương cách, thế nhưng triệu triệu người tu, đừng nói đến chuyện giải 
thoát, đã có được mấy người có được đời sống an lạc thật sự?——In Zen, a mindful mind ¡s 
a mind that knows only what 1s happening here and now. This 1s the moment, the mind 
does not Infer, root throught the past, and discriminate. Thịs 1s also the momert that Zen 
practitioners are really living with the intuitive nature (Buddhi or the Buddhita in Sanskrit 
language). That 1s to say when eyes are used to see an object, the eyes are seeing with 
the Intuitive nature here and now, and nothing else. Some people believe that the key 
poInt to the correct medifation 1s to know how the practice of meditation activate the 
cortex, and not Involving the decisiveness and commitment to regular practice. Devout 
Zen practiioners should be very careful because at the time of the Buddha, besides the 
decisiveness and commitment to regular pracfice, no one knows anything about a so- 
called cortex; however, at that time, one hundred people cultivate, they all achieve 
enlightenment. Nowaday, people advertise a lot for their methods; however, millions of 


S01 


people practice, not talking about enlightenment, how many can have a really peaceful 
life? 


(XI)Tâm bất khả đắc đối với hành giả tu Thiềên—Ungraspable Mind for Zen practitioners: 


l) 
2) 
3) 
+) 
3) 
6) 
lở) 
8) 
9) 


Trong kinh Kim Cang, đức Phật dạy: “Tâm quá khứ bất khả đắc, Tâm hiện tại bất khả 
đắc, Tâm vị lại bất khả đắc.” Như vậy thì chúng ta đang đắc với cái tâm nào? Quá khứ, 
vị lai hay đang an trú trong hiện tại? Kinh đã dạy rõ ràng rằng chúng ta không bao giờ có 
thể đắc được với bất cứ cái tâm nào cả. Mà thật vậy, chúng ta không thể nào nói “đây là 
hiện tại vì khi vừa dứt tiếng thì ngay lập tức phút giây ấy đã trở thành quá khứ rồi. Với 
hành giả tu thiển, chúng ta chỉ có thể nói “mình đang an trú trong phút giây nây' mà thôi. 
Cái mà chúng ta gọi là “phút giây nầy” kỳ thật chỉ là một phần của một dòng chảy, 
chúng ta không thể nào bắt nó đứng lại, cũng không thể nào đo lường được nó. Chúng ta 
cũng không thể định nghĩa hay cảm nhận được nó bởi vì nó mù mờ một cách vô lượng, 
vô hạn và vô định. Chỉ còn một cách duy nhất để xử dụng nó là chúng ta chỉ có thể an trú 
trong từng cái gọi là phút giây nầy mà thôi. Đó là tất cả những gì mà chúng ta có trong 
cuộc sống nầy!—The Diamond Sutra taught: “The past ¡s ungraspable, the present ¡s 
ungraspable, and the future 1s ungraspable.” So with what mind are we grasping? The 
past, the future, or are we In the present? The sutras already clearly taught that we can 
never ørasp any mind. Às a matter of fact, we cannot even say we are In the present; 
there 1s nothing we can point to and say, “this 1s the presenf” for right at the Instant we 
finish talking, the very moment of the present already turned Into the past. For Zen 
practitioners, all we can say 1s ˆwe are dwelling at this very moment.” The so-called “this 
very momentf” 1s In reality part of a running stream that there 1s no way we can sfOp 1t, nor 
can we measure If; nor can we define 1t because 1t 1s Iimmeasurable, boundless, and 
infinite. The only way we can utilize 1t is to dwell in every so-called “this very momernt”. 
It1s what we are In this life! 


(C) Thập Mục Ngưu Đồ 
The te 0X-picfures 


Tìm trâu: Looking for an ox—Seeking the ox. 

Thấy dấu: Seeing its tracks—Finding the tracks. 

Thấy trâu: Seeing the ox—First glympse of the ox. 

Được trâu: Catching it —Catching the ox. 

Chăn trâu: Feeding the ox—Taming the ox. 

Cỡi trâu về nhà: Riding the ox home——Riding the ox home. 

Quên trâu còn người: Ox dies, man lives——Forgetting the ox——Self alone. 
Người trâu đều quên: Both dead—Forgetting the ox and self. 

Trở về nguồn cội: Return whence both came——Returning to the source. 


10) Thõng tay vào chợ (vào chốn trần ai): Enter the dust—Entering the market place with 


helping hands. 


802 


803 


Chương Bảy Mươi Sáu 
Chapter Sevenfy-Six 


Thiền và Khổ Hạnh 
Zen and Ascefic Practfices 


(Tổng Quan về Khổ Hạnh— An Overview øƒ Ascefic pracfices: Duskara-carya (sk)——Khổ 
Hạnh có nghĩa là chịu đựng những khổ hạnh hay hành xác (ngoại đạo tu khổ hạnh để cầu 
sanh Thiên, đạo Phật gọi khổ hạnh là “Đầu Đà”). Từ thời Đức Phật còn tại thế và mãi 
cho đến bây giờ, tại Ấn Độ, có nhiều đạo sĩ tin tưởng mãnh liệt rằng lối tu ép xác khổ 
hạnh có thể thanh lọc thân tâm và đưa đến giải thoát cùng tột, nên thoạt đầu Thái tử Sĩ 
Đạt Đa cũng quyết định trắc nghiệm pháp tu này. Tại Uruvela, Ngài bắt đầu cuộc đấu 
tranh quyết liệt để khắc phục thân xác, với hy vọng một khi đã thoát ra khỏi mọi khuấy 
động của thân, thì tâm có thể vượt đến mức độ giải thoát cao siêu. Ngài đã cố gắng đến 
mức cùng tột của pháp tu khổ hạnh. Ngài chỉ ăn lá cây để sống và thu gọn vật thực đến 
mức tối thiểu. Ngài đắp y bằng những mảnh giẻ rách lượm được từ các đống rác, ngủ 
trên giường gai hay giữa đám tử thi. Trạng thái này sớm biến Ngài thành một thân hình 
chỉ còn da bọc xương. Ngài nói: “Như Lai đã sống khắc khổ trong kỷ cương của người tu 
khổ hạnh. Khắc khổ, Như Lai đã sống khắc khổ hơn tất cả những vị khác, đến độ tay 
chân chỉ còn như cọng sậy úa tàn, không dùng được nữa...” Về sau, khi đã chứng ngộ 
Toàn Giác Ngài mô tả như thế ấy cho các đệ tử, mức độ khổ hạnh kinh hoàng của những 
năm đầu tiên tu tập của Ngài. Sau sáu năm trời chiến đấu cam go như thế Ngài đã đến 
tận ngưỡng cửa của thần chết, nhưng vẫn chưa thấy mục tiêu mà mình muốn đạt tới. Lối 
tu khổ hạnh rõ ràng vô ích, kinh nghiệm của chính bản thân Ngài đã rõ ràng như vậy. 
Ngài nhận định rằng con đường đưa đến đạo quả mà Ngài hằng mong thành phải hướng 
về nội tâm. Không hề nản chí, tâm Ngài vẫn tích cực hoạt động nhằm tìm một hướng đi 
mới. Tuy nhiên, Ngài cảm thấy cơ thể hao mòn và tiểu tụy như thế ấy ắt không thể hy 
vọng thành công. Do đó Ngài đã từ bỏ lối tu khổ hạnh và trở lại ăn uống bình thường. 
Lúc bấy giờ năm anh em Kiều Trần Như ngỡ là Ngài đã thối chuyển mà trở lại đời sống 
hưởng thụ nên không theo Ngài nữa. Sau đó với tâm kiên định và niểm tin vững chắc, 
không có sự hỗ trợ của đạo sư nào, không cùng tu với bất luận ai, Ngài đã thành tựu mục 
tiêu cuối cùng. Vào buổi sáng, trước giờ ngọ ngày thành đạo, trong khi Ngài đang ngồi 
thiển dưới cội Bồ Đề, người con gái của một trưởng giả trong vùng, không biết Ngài là 
người hay thần thánh, đến dâng cơm nấu với sữa và bạch: “Bạch Ngài, con xin ngưỡng 
nguyện Ngài sẽ thành công!” Đó là buổi cơm trước khi Ngài thành đạo. Ngài ngồi tréo 
chân dưới cội cây Bồ Đề, mà sau này được gọi là cây “Giác Ngộ” hay “Cây Trí Tuệ,” 
bên bờ sông Ni Liên Thiển, tại Bồ Đề Đạo Tràng. Ngài nhất quyết nỗ lực cùng tột với 
lời chú nguyện bất thối chuyển: “Dù chỉ còn da bọc xương, dù máu thịt khô cạn và tan 
biến, ta vẫn không dời khỏi chỗ này cho đến khi nào ta chứng ngộ Toàn Giác.” 
Cố gắng không biết mệt, nhiệt thành không thối chuyển, Ngài nhất quyết chứng ngộ 
chân lý và thành tựu trạng thái Toàn Giác—Duskara-carya means undergoing 
difficulties, hardships, or sufferings, 1.e. burning, tormenfting; hence religious austerIty, 


804 


mortification. At the time of the Buddha and until now, there has been a belief in India 
among many ascetics that purification and final deliverance can be achieved by rIgorous 
self-mortification, and prince Siddhartha decided to test the truth of 1t. And, at Uruvela he 
began a determined struggle to subdue his body In the hope that his mind, set free from 
shackles of the body, might be able to soar to the heigths of liberation. He tried his best in 
the practice of self-mortification. He lived on leaves and roots, on a steadily reduced 
pIftance of food; he wore rags from dust heaps; he slept among corpses of beds of thorns. 
The ufter paucity of nourishment left hìm a physical wreck. Says the Master: “Rigorous 
have I been in my ascetic discipline. Rigorous have I been beyond all others. Like 
wasted, withered reeds became all my limbs...” In such words as these, 1n later years, 
having attained to full enlightenment, dịd the Buddha give His disciples an awe-inspiring 
description of his early penances. After six long years of practicing of self-mortification, 
he came to the very door of death, but he found himself no nearer to his goal. The 
practice of self-mortification became abundantly clear to him by his own experience. He 
realized that the Path in search of Truth lay In the direction of a search Iinward Into his 
own mind. Undiscouraged, his still active mind searched for new paths. However, he felt 
that with a body too weak as his, he could not follow that path with any chance of success. 
Thus, he abandoned self-mortification (self-tortured) and turned back to normal practices. 
At that time, the five brothers of Ajnata Kaundinya left him In their disappointment, for 
they thought that he had given up the effort and had resumed a life of abundance. 
However, with his firm determination and complete faith in his own purity and strength, 
without the help from any teacher, and without any companions, he resolved to make hIs 
final effort in complete solitude. On the morning before the day of his Enlightenment 
while he was seated in meditation under a Bodhi tree, SuJafa, the daughter of a rịch 
householder, not knowing whether he was divine or human, offered miÌk rice to hìm 
saying: “Lord, may your aspiration be crowned with success!” This was his last meal prlor 
to his Enliphtenment. He sat cross-legsed under the Bodhi-tree, which later became 
known as the “Tree of Enlightenmentf`” or the “Iree of Wisdom” on the bank of the river 
NeranJara, at Gaya, making the final effort with the inflexible resolution: ““[hough only 
my skin and bones remain, and my blood and flesh dry up and wither away, yet I wIll 
never rise from this seat until I have attained full enlightenment. So indefatigable In 
effort, so unflagsing In his devotion was he, and so resolute to realize truth and attain full 
enlightenmerit. 


(IH) Lời Phật dạy về Khổ Hạnh— The Buddha?s teachings on Self-mortjfication: Sau sáu 
năm tu hành khổ hạnh, Đức Phật thấy rằng lối tu khổ hạnh rõ ràng vô ích, kinh nghiệm 
của chính bản thân Ngài đã rõ ràng như vậy. Ngài nhận định rằng con đường đưa đến 
đạo quả mà Ngài hằng mong thành phải hướng về nội tâm. Chính vì thế mà Ngài đã dạy 
về Khổ Hạnh trong Kinh Pháp Cú như sau: “Chẳng phải đi chân không, chẳng phải để 
tóc xù (bờm), chẳng phải xoa tro đất vào mình, chẳng phải tuyệt thực, chẳng nằm trên 
đất, chẳng phải để thân mình nhớp nhúa, cũng chẳng phải ngồi xổm mà người ta có thể 
trở nên thanh tịnh, nếu không dứt trừ nghi hoặc.”——After six years of practicing “self- 
mortification', the Buddha realized that the practice of self-mortificaton was clearly 
useless to him by his own experience. He realized that the Path in search of Truth lay In 


805 


the direction of a search Iinward Into his own mínd. Thus, the Buddha taught in the 
Dharmapada Sutra as follow: “Neither walking bare footed, nor matted locks, nor đirt, nor 
fasting, nor lying on the bare ground, nor dust, nor squatfting on the heels, can pur1fy a 
mortal who has not overcome his doubts.” (Dharmapada 141). 


806 


S07 


Chương Bảy Mươi Bảy 
Chapter Seven(y-Seven 


Thiền và Giới-Định-Huệ 
Zen and Discipline-Right ConcentraHion-Wisdom 


( Tổng quan về Giới-Định-Huệ—An overview 0ƒ Disciplines-Meditaion-Wisdom: Trong 


l) 


2) 


cuộc sống hằng ngày, mỗi khi làm bất cứ việc gì chúng ta đều phải tự đặt cho mình 
những mục tiêu cho hành động của mình. Trong tu tập thiển quán cũng vậy, chúng ta 
cũng phải đặt ra mục tiêu để đạt đến, nhưng không tham cầu đạt đến đến độ quên đi 
mình là người Phật từ. Trong thiển quán, có ba mục tiêu nổi bật hơn cả cho bất cứ người 
Phật tử nào, đó là giới-định-tuệ—Whenever we do anything in our daily life, we always 
set ourselves a goal which gøIves to our activitles. In medifation practices, we also set 
goals for our cultivation, but we do not greed for the results and forget we are Buddhists. 
In meditaton practices, there are three stand-out goals for any Buddhist; they are: 
precepts, concentration, and wisdom. 

“Giới-Định-Tuệ” là ba phần học của hàng vô lậu, hay của hạng người đã dứt được luân 
hồi sanh tử. Nếu chúng ta không trì giới thì chúng ta có thể tiếp tục gây tội tạo nghiệp; 
thiếu định lực chúng ta không có khả năng tu đạo; và kết quả chẳng những chúng ta 
không có trí huệ, mà chúng ta còn trở nên ngu độn hơn. Vì vậy người tu Phật nào cũng 
phải có tam vô lậu học này——“Disciplines-Meditation-Wisdom” is a threefold training, or 
three studies or endeavors of the non-outflow, or those who have passionless life and 
escape from transmigration. lf we do not hold the precepts, we can continue to commit 
offenses and create more karma; lacking trance power, we wIll not be able to accomplish 
cultivation of the Way; and as a result, we wIll not only have no wIsdom, but we also may 
become more dull. Thus, every Buddhist cultivator (practitioner) must have these three 
non-outflow studies. 

Giới luật giúp thân không làm ác, định giúp lắng đọng những xáo trộn tâm linh, và huệ 
giúp loại trừ ảo tưởng và chứng được chân lý. Nếu không có giới hạnh thanh tịnh sẽ 
không thể đình chỉ sự loạn động của tư tưởng; nếu không đình chỉ sự loạn động của tư 
tưởng sẽ không có sự thành tựu của tuệ giác. Sự thành tựu của tuệ giác có nghĩa là sự 
viên mãn của tri thức và trí tuệ, tức giác ngộ trọn vẹn. Đó là kết quả của chuỗi tự tạo và 
lý tưởng của đời sống tự tác chủ. Đương nhiên, Giới Định Huệ rất cần thiết cho Phật tử. 
Nhưng sau Đức Phật, Tam Học dân dần bị chia thành ba để tài riêng rẻ: những người 
tuân giữ giới luật trở thành những Luật sư; các hành giả tham thiền nhập định trở thành 
những Thiễển sư; những người tu Bát Nhã (tu huệ) trở thành những triết gia hay những nhà 
biện chứng—Discipline wards off bodily evil, meditation calms mental disturbance, and 
wisdom gets rid of delusion and proves the truth. Without purity of conduct there wIll be 
no calm equipoIse of thought; without the calm equipoIse of thought there will be no 
completion of insight. The completion of insight (praJna) means the perfection of intellect 
and wisdom, I.e., perfect enliphtenment. It 1s the result of self-creation and the ideal of 
the self-creating life. Obviously, all these three are needed for any Buddhist. But after 


806 


the Buddha, as time went on, the Triple Discipline was split into three Individual items of 
study. The observers of the rules of morality became teachers of the Vinaya; the yogIs of 
mediftaton were absorbed In various samadhis and became Zen Masters; those who 
pursued PraJna became philosophers or dialectricians. 


(II) Ý nghĩa của Tam Tu “Giới-Định- Tuệ ”®— The meanings 0ƒ Threeƒold study oƒ “Precept- 


Concentrafion- Wisdom ”: 


(A) Tam Tu “Giới-Định-Tuệ” Theo bát Thánh Đạo— Threefoldl study dgƑƒ “Precepr- 


1) 


2) 


Concenfrafion- Wisdom ” im the Eighffold Noble Path: 

Tam Tu “Giới-Định-Tuệ” nằm gọn trong Bát Thánh Đạo—“Precept-Concentration- 
Wisdom” completely encloses itselƒf in the Eighffold Noble Path: Tam Tu “Giới-Định-Tuệ” 
nằm gọn trong Bát Thánh Đạo mà Đức Phật đã dạy. Đây là tám con đường chính mà 
người tu Phật nào cũng phải dẫm lên để được giác ngộ và giải thoát. Phật tử chơn thuần 
nên luôn nhớ rằng dù chúng ta đã tiến đến mức độ khá cao trong định, cũng chưa chắc 
cái định này bảo đảm được cho chúng ta vị trí giác ngộ cuối cùng vì những khuynh hướng 
ô nhiễm ngầm vẫn chưa bị loại bổ hoàn toàn. Chúng ta chỉ làm chúng lắng xuống tạm 
thời mà thôi. Vào bất cứ lúc nào chúng cũng đều có thể trở lại nếu hoàn cảnh cho phép, 
và đầu độc tâm trí chúng ta nếu chúng ta không luôn áp dụng chánh tinh tấn, chánh niệm 
và chánh định trong cuộc tu của chính mình. Vì lẽ chúng ta vẫn còn bất tịnh nên chúng ta 
vẫn còn bị ảnh hưởng bởi những lôi cuốn bất thiện. Dầu chúng ta đã đạt đến trạng thái 
tâm vắng lặng nhờ chánh định, nhưng chúng ta vẫn chưa đạt đến trạng thái thanh tịnh 
tuyệt đối. Như vậy công phu hành thiển nhằm phát triển tâm định vắng lặng không bao 
giờ là cứu cánh của người tu Phật. Chuyện quan trọng nhất cho bất cứ người tu Phật nào 
ở đây cũng là phát triển “trí huệ,” vì chính trí huệ mới giúp được chúng ta loại trừ mê 
hoặc, phá bỏ vô minh để thẳng tiến trên con đường giác ngộ và giải thoát—The 
Threefold study of “Precept-Concenfration-Wisdom” completely encloses 1tself in the 
Eightfold Noble Path 1s eight main roads that any Buddhist must tread on in order to 
achieve enlightenment and liberation. Sincere Buddhists should always remember that 
even the higher practice of calming concentration or samadhi does not assure and place 
us in an ultimate posiftion of enlightenment, for defilements or latent tendencies are not 
totally removed yet. We only calm them down temporarily. At any moment they may re- 
appear when circumstances permit, and poIson our mind 1f we don”t always apply right 
effort, right mindfulness, and righ concentration in our own cultivation. Às we still have 
1mpurities, we are still impacted by unwholesome 1mpulses. Even though we have gained 
the state of calm of mind through concenfration or samadhi, but that state 1s not an 
absolute state of purity. Thus the efforts to develop concentration never an end 1tself to a 
Buddhist cultivator. The most Important thing for any Buddhist cultivator here 1s to 
develop his “lnsighf” for only “insighf” can help us eliminating perversions and 
destroying Ignorance, and to advance on the Path of Enlightenment and LIiberation. 

Ba chỉ cuối cùng của Bát Chánh Đạo là chánh tỉnh tấn, chánh niệm, và chánh định— The 
last Three branches oƒ the Eighffold Noble Path: Phép luyện cho tâm được định tĩnh. 
Tương tự như “giới,” trong Phật giáo, không có phép gọi là tu hành nào mà không tu 
luyện cho tâm định tĩnh. Nói tóm lại, định có nghĩa là “không thay đổi” hay “bất biến”. 
Trong khi tu tập trì giới để tránh không phạm tội, người tu Phật nên luôn tu định để có 


809 


định lực. Định rất quan trọng cho người tu Phật. Nếu không có định, chắc chắn chúng ta 
sẽ thất bại trên đường tu tập. Hơn thế nữa, thiếu định lực thì đạo tâm không kiên định và 
chúng ta sẽ dễ dàng bị ngoại cảnh chi phối làm cho đọa lạc. Thiền định là một trong ba 
pháp tu quan trọng của người Phật tử. Hai pháp kia là Giới và Tuệ. Theo Tỳ Kheo 
Piyadassi Mahathera trong Phật Giáo Nhìn Toàn Diện, giới đức trang nghiêm giúp phát 
triển định tâm. Ba chi cuối cùng của Bát Chánh Đạo là chánh tinh tấn, chánh niệm, và 
chánh định, hợp thành nhóm định. Hành giả có thể ngồi lại trong một tịnh thất, dưới một 
cội cây hay ngoài trời, hoặc một nơi nào thích hợp khác để gom tâm chăm chú vào để 
mục hành thiền, đồng thời không ngừng tinh tấn gội rữa những bợn nhơ trong tâm và dần 
dần triệt tiêu năm triền cái để định tâm vào một điểm——Samadhi, meditation, trance, or 
training the mind. In the same manner as In precep(s, in Buddhism, there 1s no so-called 
culfivaton without concentration, or training the mind. In one word, samadhi means 
“unchanging”. While refraining from committing offenses, Buddhist cultivators should 
always cultivate samadhi to gain the trance power. Samadhi 1s extremely Important for 
any Buddhist cultivators. If we have no samadhi, we wIll surely fail in our cultivation. 
Moreover, If we do not have samadhi we will not have a firm resolve, and external 
tempftatlons can easily Iinfluence us and cause us to fall. Practicing dhyana or quliet 
meditation 1s one of the three Important practices for all Buddhists. The other two are 
precepts and wisdom. According to Bhikkhu Piyadassi Mahathera In The Spectrum of 
Buddhism, virtue aids the cultivation of concentration. The first three factors of the Noble 
Eightfold Path, right effort, ripht mindfulness and right concentration, form the 
concentration group. This called training In concenfration or samadhi-sikkha. Progressing 
1n virtue the meditator practices menfal culture, Seated 1n cloister cell, or at the foot of a 
tree, or In the open sky, or in some other suitable place, he fixes his mind on a subJect of 
medifation and by unceasing effort washes out the Iimpurifles of his mind and gradually 
gaIns menfal absorption by abandoning the five hindrances. 


(B) Tam Tu “Giới-Định- Tuệ ” Phương Tiện Tuyệt Vời Trong Tu Tập— Threeƒfold study oƒ 
%Precept-Concentration-Wisdom ”, Excellent Means in Culfivafion: Đạo lộ giải thoát 
gồm Giới, Định và Tuệ, thường được trong Kinh điển như là Tam Học (Tividhasikkha) và 
không có học nào trong Tam học nây tự thân nó là cứu cánh cả; mỗi học chỉ là một 
phương tiện để đi đến cứu cánh. Nghĩa là mỗi học không thể được tu tập độc lập với các 
học khác. Như trường hợp một cái giá ba chân, nếu một chân gãy thì cả cái giá ấy sẽ sập, 
vì vậy trong Tam Học, học nầy không thể làm nhiệm vụ của nó một cách chu toàn nếu 
không có sự hỗ trợ của hai học kia. Tam Học thường nương tựa và hỗ trợ lẫn nhau. Giới 
củng cố Định, và Định trở lại thúc đẩy Huệ. Trí tuệ giúp hành giả loại trừ tà kiến đối với 
các pháp như chúng thực sự là, đó là thấy cuộc sống và tất cả chư pháp liên quan đến 
cuộc sống đều phải chịu sanh, diệt, vô thường—The path of liberation includes Virtue, 
Concentration, and Wisdom, which are referred to In the discourses as the ““Threefold 
Traimng” (Tividha-sikkha) and none of them 1s an end In 1tself; each 1s a means to an 
end. One can not function independently of the others. As in the case of a tripod which 
falls to the ground 1f a single leg gøIves away, so here one can not function without the 
support of the others. These three go together supporting each other. Virtue or regulated 
behavior strengthens meditation and meditation in turn promotes Wisdom. Wisdom helps 


810 


one fo get rid of the clouded view of things, to see life as 1t really 1s, that 1s to see life and 
all things pertaining to life as arIsing and passing away. 


(C) Hơi thở toàn thân và Giới Định Tuệ— The whole breath and the training oƒ mordliy, 
concenfrating, and wisdom: Theo Kinh Nhập Tức Xuất Tức Niệm: “Hành giả tu tập như 
vầy: 'Cảm giác rõ ràng toàn thân hơi thở, tôi sẽ thở ra.`” VỊ ấy tập như vầy: “Cảm giác 
rõ ràng toàn thân hơi thở, tôi sẽ thở ra.” Vị ấy luyện tập với ý nghĩ như sau: “Tôi sẽ vừa 
hít vào vừa làm cho mình biết và rõ về điểm bắt đầu, đoạn giữa và điểm kết thúc của 
toàn bộ thân mỗi hơi thở vào. Tôi sẽ vừa thở ra vừa làm cho mình biết và rõ về điểm bắt 
đầu, đoạn giữa và điểm kết thúc của toàn bộ thân mỗi hơi thở ra. Và như thế, vị ấy thở 
vào và thở ra với tâm hợp trí giúp mình biết rõ về hơi thở. Trong trường hợp nầy, quý vị 
không nên hiểu lầm rằng quý vị nên ghi nhận hơi thở theo cách: “đây là điểm bắt đầu, 
đây là đoạn giữa, và đây là điểm kết thúc. Chỉ việc biết toàn bộ hơi thở một cách liên 
tục là đủ. Đối với một hành giả, trong hơi thở vô và hơi thở ra bị yếu ớt hay tán loạn, chỉ 
có điểm bắt đầu là rõ, còn đoạn giữa và điểm cuối không được rõ, vị ấy có thể chỉ nắm 
bắt được điểm bắt đầu, và gặp khó khăn ở đoạn giữa và điểm kết thúc. Với vị khác, có 
đoạn giữa là rõ, còn điểm bắt đầu và điểm kết thúc thì không rõ. Với một vị thứ ba thì 
điểm kết thúc là rõ, điểm bắt đầu và đoạn giữa lại không rõ. Nhưng đối với vị thứ tư thì 
cả ba đoạn đều rõ, và vị ấy có thể nắm bắt được hết cả ba. Vị ấy chẳng gặp rắc rối nào 
cả. Để chỉ ra rằng nên phát triển để mục hành thiển như hành giả thứ tư, Đức Phật dạy: 
“VỊ ấy tập như vầy: 'Cảm giác rõ ràng toàn thân hơi thở, tôi sẽ thở vô.” Vị ấy tập như 
vầy: 'Cảm giác rõ ràng toàn thân hơi thở, tôi sẽ thở ra." Vào giai đoạn đầu của thiển nầy, 
chẳng có việc gì khác cần làm ngoài việc thở vào và thở ra. Khi thở vào, vị ấy hít vào 
hơi thở dài, vị ấy hiểu rõ: “Tôi thở vào dài.` Khi thở ra một hơi thở dài, vị ấy hiểu rõ: 
“Tôi thở ra một hơi thở dài.` Khi hít vào một hơi thở ngắn, vị ấy hiểu rõ: “Tôi thở vào 
ngắn.` Khi thở ra một hơi thở ngắn, vị ấy hiểu rõ: “Tôi thở ra một hơi thở ngắn.' Sau đó, 
vị ấy nên nỗ lực để khởi sinh trí tuệ và hơn nữa, vì thế mà điều nầy được nói đến: “Tôi 
sẽ vừa hít vào vừa cảm giác rõ ràng toàn thân hơi thở.” Biết rõ hơi thở là phần tuệ học; 
tập trung trên hơi thở là phần định học; chế ngự tâm khỏi các phiển não là phần giới học. 
Vị ấy nên nỗ lực thành tựu tam học nầy trong khi thở—According to the 
Anapanasatisuttam, “A Zen practitioner trains thus: “[ shall breathe In experiencing the 
whole breath (body) clearly.” He trains thus: “I shall breathe out experiencing the whole 
breath (body) clearly.”” He trains himself with the following idea: “I shall breathe In 
making known, making clear to myself the beginning, middle, and end of the whole body 
of Iin-breaths. I shall breathe out making known, making clear, to myself the beginning, 
middle, and end of the whole body of out-breaths. And he breathes In and out with 
COnScIousness associlated with the knowledge that makes known, makes the breaths clear 
to himself. In this case you should not misunderstand that you have to note the breath as: 
“this 1s the beginning, this 1s the middle, and thís 1s the end.” Just knowing the whole 
breath continuously 1s enough. To a bhikkhu in the tenuous, diffused body of in-breathing 
or body of out-breathing only the beginning 1s clear, not the middle or the end. He 1s able 
to take up only the beginning. In the middle and at the end he has trouble. To another 
only the middle 1s clear and not the beginning or the end. To a third only the end 1s clear. 
The beginning and the middle are not clear and he 1s able to take up only the breath at 


811 


the end. He has trouble at the beginning and at the middle. But to a fourth all the three 
stages are clear and he 1s able to take up all. He has trouble nowhere. To point out that 
this meditation subJect should be developed following the example of the fourth one. The 
Buddha said: “He trains thus: “I shall breathe in experiencing the whole breath (body) 
clearly.' He trains thus: “[ shall breathe out experlencing the whole breath (body) 
clearly.'” At the early stage of this meditation there 1s nothing else to be done but Just 
breathing In and out, as it 1s said: When he breathes In long, he understands: “I breathe In 
long` When he breathes out long, he understands: “I breathe out long.” When he breathes 
1n short, he understands: “[ breathe in short.` When he breathes out short, he understands: 
“I breathe out short.` Thereafter he should endeavour to bring about knowledge and so 
forth, therefore 1t 1s said, “I shall breathe in experiencing the whole breath body.” 
Knowing the breath clearly 1s the training of wisdom; concentrating on the breath 1s the 
traning of concenfration; restraining the mind from defilements 1s the training of 
morality. He should endeavour to fulfill the three trainings while breathing. 


(D) Giới là điều kiện tiên quyết thứ nhất trong tu hành theo Phật Giáo, nhất là đối với hành 
giả tu thiền, không có ngoại lệ—Precepts are the first prerequisite condition in 
cultivaHion in Buddhism, especidlly with Zen practiioners, withouf 1y excepfions: Trong 
Phật giáo, không có phép gọi là tu hành nào mà không phải trì giới, không có pháp nào 
mà không có giới. Giới tuy có năm giới, mười giới, hay Bồ Tát Giới, vân vân, nhưng căn 
bản nhất vẫn là Ngũ Giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng 
ngữ, không uống những chất cay độc. Trì giới thì không tạo tội. Giới như những chiếc 
lồng nhốt những tên trộm tham, sân, s1, mạn, nghi, tà kiến, sát, đạo, dâm, vọng. Giới đức 
là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong thiển định. Riêng đối với hành giả tu 
thiển, giới đức còn bao gồm từ bi, khiêm cung, nhẫn nhục, kiên trì, và biết ơn, vân vân. 
Hành giả tu thiển phải là người có giới hạnh nghiêm minh, và thước đo của thiển định là 
cách cư xử của hành giả với những người chung quanh. Hành giả tu thiển lúc nào cũng 
sống hòa ái và khoan dung với mọi người chứ không phải lui vào rừng sâu núi thẳm xa 
lánh mọi người. Như vậy, muốn tu tập thiển định, trước hết phải có khả năng sống tốt 
đẹp với mọi người trước khi đi vào nơi vắng vẻ để tu tập thiển định thâm sâu, vì chính 
trong cuộc sinh hoạt với cộng đồng mình mới có cơ hội và điều kiện tu sửa giới hạnh cửa 
chính mình. Những lúc nào đến thời khắc ngồi thiển thì mình cứ ngồi, nhưng trong cuộc 
sống hằng ngày chúng ta phải cố gắng sống tốt đẹp và hòa ái với mọi người—Precepts or 
training in moral discipline. In Buddhism, there 1s no so-called cultivation without 
discipline, and also there 1s no Dharma without discipline. Although there are the Five 
Precepts, the Ten Precepts, the Bodhisattva Precepts, and so on, the FIve Precepts are the 
most fundamenrtal. They are: do not kill, do not steal, do not engage 1n sexual misconduct, 
do not engage ¡1n false speech, and do not consume intoxicants. If one can hold the 
precepts, one will not make transgressions. Precepts are considered as cages fo capfure 
the thieves of greed, anger, stupidity, pride, doubt, wrong views, killing, stealing, lust, and 
lying. Morality Is one of the most Iimportant factors in medifation. Especially for Zen 
practtioners, virtues also include compassion, loving-kimdness, modest, patlence, 
tolerance, courage, and gratitude, and so on. A good Zen practitioner 1s needed to be a 
good virtue one, and meditation progress 1s valued from the meditatorˆs behavior toward 


l) 


2) 


3) 


a) 


812 


people around. Zen practitioners always live peacefully and tolerantly with people, not 
retreat in deep Jungle to be away from people. Therefore, in order to practice meditation, 
first of all, we must be able to live together with everyone before turning 1nto solitude life 
for deep meditation. While living in the community, we have chances and conditions to 
Improve our morality. Beside practicing meditation, we use the rest of our time fo live 
nicely and kindly to people. 

Giới cốt yếu là giữ tất cả những giới luật đã được Đức Phật thiết lập cho sự ổn định tính 
thần của các đệ tử của Ngài. Giới giúp loại bổ những ác nghiệp—Discipline or morality 
consists in observing all the precepts laid down by the Buddha for the spiritual welfare of 
his disciples. Discipline (training 1n moral discipline) wards off bodily evIl. 

Trì giới có nghĩa là ngưng không làm những việc xấu ác. Đồng thời, làm tất cả những 
việc thiện lành. Trì giới là để tránh những hậu quả xấu ác do thân khẩu ý gây nên. Theo 
Phật Giáo Nhìn Toàn Diện của Tỳ Kheo Piyadassi Mahathera, trước khi gia công thực 
hành những nhiệm vụ khó khăn hơn, như tu tập thiền định, điều chánh yếu là chúng ta 
phải tự khép mình vào khuôn khổ kỷ cương, đặt hành động và lời nói trong giới luật. Giới 
luật trong Phật Giáo nhằm điều ngự thân nghiệp và khẩu nghiệp, nói cách khác, giới luật 
nhằm giúp lời nói và hành động trong sạch. Trong Bát Chánh Đạo, ba chi liên hệ tới giới 
luật là chánh ngữ, chánh nghiệp, và chánh mạng. Người muốn hành thiền có kết quả thì 
trước tiên phải trì giữ ngũ giới căn bản không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ và 
uống rượu cũng như những chất cay độc làm cho tâm thần buông lung phóng túng, không 
tỉnh giác—Learning by the commandments or cultivation of precepts means putting a stop 
to all evil deeds and avoiding wrong doings. At the same time, one should try oneˆ”s best 
to do all good deeds. Learning by the commandments or prohibitlons, so as to guard 
agaiInst the evil consequences of error by mouth, body or mind. According to Bhikkhu 
Piyadassi Mahathera In The Spectrum of Buddhism, 1t 1s essential for us to discipline 
ourselves In speech and action before we undertake the arduous task of training our mind 
through meditation. The aim of Buddhism morality 1s the control of our verbal and 
physical action, In other words, purity of speech and action. This 1s called training In 
virtue. Three factors of the Noble Eightfold Path form the Buddhsit code of conduct. They 
are ripght speech, ripht action, and right livelihood. If you wish to be successful in 
meditation practice, you should try to observe at least the five basic preceptfs of moralIty, 
abstinence from killing, stealing, 1llicit sexual indulgence, speaking falsehood and from 
taking any liquor, Including narcotic drugs that cause 1ntoxication and heedlessness. 

Đóng Các Cửa Đưa Đến Phạm Giới—Close the Doors that lead to Breaking Precepts: 
Chúng ta luôn tự cho mình đã học ba môn tăng thượng, nhưng chúng ta chỉ có một ý niệm 
mờ nhạt trong tâm thức về định và tuệ mà thôi. Riêng về giới, chúng ta có thể giữ giới 
bằng khả năng của chính mình với những biện pháp cụ thể. Muốn giữ giới chúng ta phải 
đóng các cửa dẫn đến sự phạm giớ—We always pretend to follow the three high 
trainings, but we have only a vague reflection of the other two In our mind-streams. As 
for precepts, we must try hard to keep them. In order to keep them, we must shut the 
doors that lead to breaking them. 

Vô minh dẫn đến sự phạm giới: Ignorance—Nếu chúng ta không biết chúng ta phải giữ 
điều gì thì chúng ta sẽ không biết là chúng ta có phá giới hay không phá giới. Vì vậy 
muốn đóng cánh cửa vô minh, chúng ta cần phải biết rõ, phải học giới, học kinh. Chúng 


b) 


c) 


đ) 


813 


ta cũng phải học những bài kệ tóm tắt các giới luật —lIf we do not know what basic 
commitment we must keep, we wIll not know whether we have broken 1t. So In order to 
shut the door of Ignorance, we should know clearly the classical texts on vinaya. We 
should also study verse summarles of the precepts. 

Bất kính: Disrespect—Sự bất kính cũng là một cách dẫn đến phạm giới. Chúng ta phải 
kính trọng các bậc thầy cũng như các thiện hữu tri thức có hành vi phù hợp với pháp. 
Người Phật tử nên có thái độ rằng giới luật trong dòng tâm thức của mình thay thế cho 
bậc đạo sư hay Đức Phật. Vì theo Đức Phật, giới luật cũng là thầy và người thầy trước 
mặt mình cũng là hiện thân của giới luật mà Đức Phật đã ban hành cách nay gần 26 thế 
kỷ về trước. Chính thế thế mà Ngài đã khuyên chúng đệ tử: “Đừng thờ ơ với giới luật, vì 
giới luật cũng như một sự thay thế cho bậc thầy của các ngươi sau khi Ta diệt độ.”— 
Disrespect 1s also a door leading to broken precepts. We should respecf our masf€rs as 
well as good-knowing advisors whose actlons accord with Dharma. Buddhists should have 
the attitude that the precepts In our mind-stream represent our Teacher or the Buddha. 
According to the Buddha, precepts represent our Teacher and our teacher manifests the 
precepts that the Buddha established almost twenty-six hundred years ago. Therefore, the 
Buddha advised: “Do not be Indifferent to your precepts; they are like a substitute for 
your teacher after my Nirvana.” 

Vọng tưởng: Delusion—Sự phạm giới sẽ theo liền bất cứ vọng tưởng nào. Ba vọng tưởng 
lớn nhất là tham, sân, và si. Như vậy, muốn giữ giới, chúng ta phảẩi đối trị những vọng 
tưởng trong dòng tâm thức của mình. Để đối trị vọng tưởng tham ái, hãy quán về bất tịnh 
của thân xác, xem nó như một túi đựng đầy đồ dơ, và nhìn nó dưới khía cạnh đầy máu, 
phình trương, bị dòi bọ ăn, nó sẽ thành một bộ xương, vân vân. Để đối trị vọng tưởng thù 
hận hãy thiền quán về từ bi. Để đối trị vọng tưởng kiêu mạn, hãy nghĩ về những nỗi khổ 
đau phiển não cõi ta bà như già, bệnh, chết, những bất trắc, sự liên tục lên voi xuống 
chó, vân vân. Để đối trị vọng tưởng sĩ mê ám muội hãy thiển quán về duyên sanh. Tóm 
lại, thiển quán về tánh không là cách đối trị vọng tưởng hữu hiệu nhất —Breach of 
precepts follows from whichever delusion. Three biggest delusions are greed, hatred and 
Ipnorance. Thus, in order to keep precepts, we must try to overcome delusions In our 
mind-stream or apply antidotes to the most predominant delusions. When attachmernt Is 
our øreatest delusion, we should contemplate on the Impurify of the body, that 1t 1s a sack 
full of filth; and develop the attitude that it wIll have a bloody aspect, a swelling aspect, 
that 1t wIll be eaten by worms, that it wIll be a skeleton, and so on. Às an antidote to 
hatred, contemplate on love. AÀs an antidote to pride, contemplate on the samsaric 
sufferings and afflictions, such as old age, sicknesses, death, life uncertainty, and other 
ups and downs. As antidote to delusions, contemplate on Interdependent origination. In 
short, contemplate on view concerning emptiness 1s the general antidote to delusion. 
Buông lung: Recklessness—Để tránh buông lung, chúng ta phải có chánh niệm, không 
quên điều chỉnh lối hành xử vào mọi thời khắc trong ngày, trong đi, đứng, ngồi, nằm. Lúc 
nào chúng ta cũng phải kiểm soát thân, khẩu, ý của mình xem coi mình có bị hoen ố hay 
không——In order to prevent recklessness, we should have rememberance and not forget 
to modIfy our behavior at all trmes during our datly routine, when we walk, stand, sit and 
lie down. From time to time, we should check to see 1f our body, speech and mind have 
been tarnished by misdeeds or broken precepts. 


814 


(E) Định là điều kiện tiên quyết thứ hai trong tu hành theo Phật Giáo không có ngoại lệ— 


1) 


2) 


Samadhi ¡is the second prerequistte condiion ín culfivation tín Buddhisrn without any 
©xcepfions- 

Định tức là Thiền Định trong thiền—Samadhi refers to Dhyana in meditation: Định tức là 
Thiển Định, là phép luyện cho tâm được định tĩnh. Tương tự như “giới,” trong Phật giáo, 
không có phép gọi là tu hành nào mà không tu luyện cho tâm định tĩnh. Định là phép tu 
tập nhờ đó người ta đi đến yên tịnh. Bất cứ hành giả tu thiển nào cũng cần phải có định 
lực. Định có nghĩa là tĩnh lự, và lực có nghĩa là sức mạnh của tĩnh lự phát sanh từ công 
phu tu tập thiển quán. Định là một phần không thể thiếu của “tam tu` mà Phật giáo đã 
công nhận là tối cần thiết cho cuộc tu giác ngộ. Định giúp làm yên tĩnh những nhiễu loạn 
tinh thần. Thiền định (thu nhiếp những tư tưởng hỗn tạp) và trí tuệ (quán chiếu thấu suốt 
sự lý), giống như hai cánh tay, tay trái là thiển định, tay phải là trí tuệ. Phật tử chơn thuần 
nên luôn kiên định trong pháp tu chứ không nay vẫy mai khác. Có người hôm nay tu 
Thiển, ngày mai nghe nói niệm Phật chắc chắn vãng sanh lưu xá lợi hay được công đức 
lớn lao, lại bổ Thiển mà niệm Phật. Sau đó lại nghe nói trì chú thù thắng hơn liền bổ 
niệm Phật mà trì chú. Những người như vậy sẽ tiếp tục thay đổi từ pháp môn nầy qua 
pháp môn khác, để rồi kết quả chẳng thành cái gì hết. Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ 
rằng định lực đối với người tu rất ư là cần thiết. Nếu chúng ta không có định lực, chắc 
chắn chúng ta sẽ không thành công trong tu tập. Ngoài ra, nếu chúng ta thiếu định lực thì 
đạo tâm không kiên cố, nên có thể dễ dàng bị ảnh hưởng bên ngoài chi phối khiến bị đọa 
lạc —Samadhi refers to Dhyana, meditation, trance, or training the mind. In the same 
mamner as In (1), in Buddhism, there 1s no so-called cultivation wIthout concentration, or 
training the mind. Meditation 1s the exercise to train oneself in tranguilization. Meditation 
(trang the mind) calms mental disturbance. Any Zen practitioners should have the 
power of “samadhiˆ. Samadhi means concentration. Thus power of samadhIi means power 
of concenfratlon which develops through the practice of meditation. Concentration 1s an 
Iintegral part of the “triple training” which Buddhism recognizes as the most essential 
factors to the attainment of enlightenment. Meditation and wisdom, two of the six 
paramitas; likened to the two hands, the left meditation, the right wisdom. Sincere 
Buddhists should always be firm In the method of cultivation, not to change the method 
day after day. Some undetermined Buddhists practice meditation today, but tomorrow 
they hear that reciting the Buddha”s name wIll easily be reborn In the Pure Land with a 
lot of relics and have a lot of merit and virtue, so they give up meditation and start 
reciting the Buddha”s name. Not long after that they hear the merit and virtue of reciting 
mantras 1s supreme, so they stop reciting the Buddha”s name and sftart reciting mantras 
Iinstead. Such people wIll keep changing from one Dharma-door to another Dharma-door, 
so they end up achieving nothing. Sincere Buddhists should always remember that 
“Power of Concentration” 1s extremely Important in our cultivation. If we have no Power 
of Concentration, we wI1ll surely have no success In our cultivation. Furthermơre, 1Ÿ we do 
not have sufficient power of concenfration, we wIll surely lack a firm resolve In the Way, 
external temptations can easIly influence us and cause us to fall. 

Tu tập Định trong Thiền (tập chú tâm trong Thiền định)—Learning Concentration in 
meditation: Trong khi hành thiền chúng ta thường nghĩ rằng sự ồn ào, tiếng xe chạy, 


815 


tiếng người nói, hình ảnh bên ngoài là những chướng ngại đến quấy nhiễu chúng ta khiến 
chúng ta phóng tâm, trong khi chúng ta đang cần sự yên tỉnh. Kỳ thật, ai quấy nhiễu ai? 
Có lẽ chính chúng ta là người quấy nhiễu chúng. Xe cộ, âm thanh vẫn hoạt động theo 
đường lối tự nhiên của chúng. Chúng ta quấy nhiễu chúng bằng những ý tưởng sai lầm 
của chúng ta, cho rằng chúng ở ngoài chúng ta. Chúng ta cũng bị dính chặt vào ý tưởng 
muốn duy trì sự yên lặng, muốn không bị quấy nhiễu. Phải học để thấy rằng chẳng có cái 
gì quấy nhiễu chúng ta cả, mà chính chúng ta đã ra ngoài để quấy nhiễu chúng. Hãy nhìn 
cuộc đời như một tấm gương phản chiếu chúng ta. Khi tập được cách nầy thì chúng ta 
tiến bộ trong từng thời khắc, và mỗi kinh nghiệm của chúng ta đều làm hiển lộ chân lý 
và mang lại sự hiểu biết. Cái tâm đã được huấn luyện nhờ công phu tu tập thiển quán sẽ 
biến thành kho dự trữ sức mạnh. Trước những thách đố và thăng trầm của thế giới bên 
ngoài, định tâm vẫn giữ vững không lay chuyển. Khác với tán tâm, nhảy từ ý tưởng nầy 
sang ý tưởng khác, từ tham dục nầy sang tham dục khác; định tâm luôn vững vàng trong 
sự bình thản của năng lực điểm tĩnh. Định tâm vược lên khỏi môi trường thúc bách chúng 
ta từ bên ngoài vào, và cũng vượt lên khỏi những mê đắm và cảm xúc hăm dọa từ bên 
trong ra. Định tâm giúp hành giả không còn sa ngã vào những khuynh hướng tham lam, 
sân hận, kiêu mạn, tật đố, si mê, vân vân; ngược lại, định tâm kiểm soát, điều ngự và 
chiến thắng những dục vọng nây nhờ đó mà hành giả tìm thấy sự tự do trong bản chất tự 
tại. Hành giả nên luôn nhớ rằng một cái tâm thiếu huấn luyện thường chứa đầy lo âu 
phiền muộn. Bởi thế chỉ một chút yên tịnh do thiển đem lại cũng dễ khiến cho chúng ta 
dính mắc vào đó. Đó là sự hiểu biết sai lầm về sự an tịnh trong thiển. Có đôi lúc chúng ta 
nghĩ rằng mình đã tận diệt được tham sân si, nhưng sau đó chúng ta lại thấy bị chúng tràn 
ngập. Thật vậy, tham đắm vào sự an tịnh còn tệ hơn là dính mắc vào sự dao động. Bởi vì 
khi dao động, ít ra chúng ta còn muốn thoát ra khỏi chúng; trong khi đó chúng ta rất hài 
lòng lưu giữ sự an tịnh và mong muốn được ở mãi trong đó. Đó chính là lý do khiến 
chúng ta không thể tiến xa hơn trong hành thiền. Vì vậy, khi đạt được hỷ lạc, bạn hãy tự 
nhiên, đừng dính mắc vào chúng. Dù hương vị của sự an tịnh có ngọt ngào đi nữa, chúng 
ta cũng phải nhìn chúng dưới ánh sáng của vô thường, khổ và vô ngã. hành thiển nhưng 
đừng mong cầu phải đạt được tâm định hay bất cứ mức độ tiến bộ nào. Chỉ cần biết tâm 
có an tịnh hay không an tịnh, và nếu có an tịnh thì mức độ của nó nhiều hay ít mà thôi. 
Làm được như vậy thì tâm của chúng ta sẽ tự động phát triển. Phải có sự chú tâm kiên cố 
thì trí tuệ mới phát sanh. Chú tâm như bật đèn và trí tuệ là ánh sáng phát sanh do sự bật 
đèn đó. Nếu không bật đèn thì đèn sẽ không sáng, nhưng không nên phí thì giờ với cái 
bật đèn. Cũng vậy định tâm chỉ là cái chén trống không, trí tuệ là thực phẩm đựng trong 
cái chén ấy. Đừng dính mắc vào đối tượng như dính mắc vào một loại chú thuật. Phải 
hiểu mục tiêu của nó. nếu chúng ta thấy niệm Phật khiến chúng ta dễ chú tâm thì niệm 
Phật, nhưng đừng nghĩ sai lầm rằng niệm Phật là cứu cánh trong việc tu hành-——ln our 
meditation, we think that noises, cars, voices, sighfs, and so forth, are distractlons that 
come and bother us when we want to be quiet. But who 1s bothering whom? Actually, we 
are the ones who go and bother them. The car, the sound, the noise, the sight, and so 
forth, are Just following their own nature. We bother things through some false idea that 
they are outside of us and cling to the Ideal of remaining quiet, undisturbed. We should 
learn to see that 1t 1s not things that bother us, that we go out to bother them. We should 
see the world as a mirror. lt 1s all a reflection of mind. When we know this, we can ørow 


3) 


S16 


1n every moment, and every experlence reveals truth and brings understanding. The mind 
that has been disciplined throuph the practice of meditation becomes transformed Into a 
reservoIr of power. Amidst the challenges and ups and downs of the external world, the 
concentrated mind abides strong, steadfast and unshakable. It 1s not like the scattered 
mind which leaps from thoughts to thoughts and from desires to desires; concentrated 
mind remaiIns ever poised 1n the equanimity of 1s own trangquil depths. The concentrated 
mind stands supreme over the environment pressing In upon us from outside world, and 
supreme again over the passions and emotions threatening from within. The concenfrated 
mind does not succumb to the propensities of lust, anger, pride, envy and delusion; 1n the 
confrary, It confrols, restrains, and conquers these passions, thereby Zen practiotioners 
find themselves the freedom of unconditioned nature. Zen practitioners should always 
remember that normally, the untrained mind 1s full of worries and anxIeties, so when a bit 
Of tranqullity arises from practicing meditation, we easily become attached to 1t, 
mistaking states of tranquility for the end of meditation. Sometimes we may even think 
we have put an end to lust or greed or hatred, only to be overwhelmed by them later on. 
Actually, It is worse to be caught in calmness than to be stuck In agitation, because at 
least we wIll want to escape from agitation, whereas we are confent to remain In 
calmness and not go any further. Thus, when extraordinarily blissful, clear states arise 
from Insight meditation practice, do not cling to them. Althouph this tranquility has a 
sweet taste, 1t too, must be seen as Impermanentf, unsatisfactory, and empty. Practicing 
meditation without thought of attaining absorption or any special state. Just know whether 
the mind 1s calm or not and, If so, whether a little or a lot. In this way 1t wIll develop on Ifs 
own. Concentration must be firmly established for wisdom to arise. To concentrate the 
mind 1s like turning on the switch, there 1s no light, but we should not waste our time 
playing with the switch. Likewise, concentration 1s the empty bowl and wisdom 1s the 
food that fills it and makes the meal. Do not be attached to the obJect of meditation such 
as a manfra. Know 1fs purpose. lÝ we succeed In concentrating our mind using the Buddha 
Recitation, let the Buddha recitation go, but 1t 1s a mistake to think that Buddha recitation 
1s the end of our cultivation. 

Phát Triển Định Lực— Developmemt oƒ the power oƒ concentration: Một trong ba mục tiêu 
của Thiển quán. Đây là định lực là năng lực hay sức mạnh phát sinh khi tâm được hợp 
nhất qua sự tập trung. Người đã phát triển định lực không còn nô lệ vào các đam mê, 
người ấy luôn làm chủ cả chính mình lẫn các hoàn cảnh bên ngoài, người ấy hành động 
với sự tự do và bình tĩnh hoàn toàn. Tâm của người ấy như trạng thái nước đã lắng trong 
và tĩnh lặng. Mặc dầu “Tam Tu' là một phần không thể thiếu trong số các giáo lý khác, 
nhưng xét về quan điểm thực hành, Thiền nhấn mạnh đến định nhiều hơn là gIỚớI Và tuệ. 
Sở dĩ thiển quán nhấn mạnh đến định, vì trong công phu thiển quán đã có sẵn giới, và kết 
quả tất nhiên đưa đến sẽ là huệ—One of the three aims of meditation. This is the power 
or strength that arises when the mind has been unified and brought to one-pointedness In 
meditation concenfration. One who has developed the power of concentration 1s no longer 
a slave to his passlons, he 1s always in command of both himself and the circumstances of 
his life, he 1s able to move with perfect freedom and equanimity. His mind becomes like 
clear and still water. Although the “triple training” 1s considered an Integral part of all 
other theories which Buddhism recognizes as the most essential factors to the attainment 


4) 


817 


of enlightenment, from the vIiewpoint oŸ practice, meditation stresses concentration rather 
than morality and wisdom. The reason why meditation emphasIzes on concentration 
because the process of meditation practice resupposes moral discipline, and results in the 
arising of wisdom. 

Mục đích của sự tu tập “Định”— The goal o† development oƒ concentrative calnness: Sự 
tu tập “định” tự nó không phải là cứu cánh của sự giải thoát. Định chỉ là phương tiện để 
đạt đến một cái gì đó vi diệu hơn, thường được coi là có tầm quan trọng sống còn, đó là 
tuệ (vipassana). Nói cách khác, định là phương tiện để đi đến chánh kiến, chi đầu tiên 
trong Bát Thánh Đạo. Mặc dù chỉ là phương tiện để đạt đến cứu cánh, định cũng đóng 
một vai trò quan trọng trong Bát Thánh Đạo, nó được xem như là sự thanh tịnh tâm, mà 
sự thanh tịnh tâm nầy được tạo ra nhờ sự lặng yên của năm triển cái. Nếu một người còn 
bị những thọ khổ bức bách, người ấy không thể trông đợi sự định tâm. Nghĩa là chừng 
nào thân tâm chúng ta còn bị khổ sở vì đau đớn, thì không thể nào có được sự định tâm 
đúng nghĩa. Theo Kinh Tương Ưng Bộ, Đức Phật đã dạy: “Do không có khinh an, nên 
sống đau khổ. Do tâm đau khổ nên không có định nh. Do tâm không định tĩnh, nên các 
pháp không hiện rõ.” Nhờ định mà tâm của chúng ta có thể đạt nhiều khả năng phi 
thường, như thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, vân vân. Những khả năng 
nầy hiếm thấy, nhưng chúng chỉ là phi thường thôi chứ chưa phải là siêu nhiên. Thật ra, 
những khả năng nây vốn sẵn có và tiểm tàng trong tâm của chúng ta, chỉ cần công phu tu 
tập thiển quán thâm sâu là có thể biểu hiện được. Ngoài ra, khi chúng ta vào sâu trong 
thiển, tâm của chúng ta trở thành chủ của mọi vật. Chừng nào chúng ta còn phân biệt 
giữa cái nóng và cái lạnh thì khi lửa đến gần chúng ta cảm thấy nóng và bỏ chạy. Tương 
tự, khi một cơn gió lạnh thổi qua chúng ta cảm thấy lạnh. Nhưng nhờ thiển quán sâu, 
chúng ta vượt khỏi những sự phân biệt đó, thì chẳng còn sợ nóng sợ lạnh nữa. Nhờ thế 
mà bên Ấn Độ có nhiều vị sư Du Già có thể ngồi thiển dưới ánh nắng gay gắt mà không 
cảm thấy nóng, và ở Tây Tạng, Trung Hoa, Đại Hàn và Nhật Bản... có nhiều thiển sư có 
thể ngôi thiển suốt đêm trong bão tuyết của mùa Đông mà không cắm thấy lạnh. Ở Việt 
Nam vào năm 1963, Hòa Thượng Thích Quảng Đức có thể ngồi thiển dưới ngọn lửa. Lửa 
đốt cháy y áo và toàn thân ngài mà ngài vẫn ngồi yên và bất động như một tẳng đá. Một 
nhà sư Trung Hoa đã nói: “Vui tọa thiển núi sông chẳng màng; tâm lặng rồi lửa cũng 
lạnh tanh.”—The development of concentrative calmness 1fself is never an end of the 
deliverance. Ït is only a means to something more sublime which 1s of vital Importance, 
namely Insipht (vipassana). In other words, a means to the gaining of Right 
Understanding, the first factor of the Eightfold Noble Path. Though only a means to an 
end, 1t plays an imporfant role in the Eightfold Noble Path. It is also known as the purIty 
of mind (citta-visuddhi), which 1s brought about by stilling the hindrances. A person who 
1S Oppressed with painful feeling can not expect the purity of mind, nor concenfratIve 
calm. It 1s to say that so long as a man's body or mind 1s afflicted with pain, no 
concentrative calm can be achieved. According to the Samyutta Nikaya, the Buddha 
taught: “The mind of him who suffers 1s not concentrated.” 'Through concenfration, the 
mind may acquire many extraordinary powers, such as clalrvoyance, clairaudience, 
thought-proJection, and so on. These powers are extraordinary, but not supernatural. In 
fact, they are Inherent in latent form In the mind of every man and require effort of 
practicing meditation to come to manifestation. In addition, when we enfer 1nto profound 


3) 


1) 


818 


meditation, our mind becomes master of everything. Às long as we make a distinction 
between heat and cool, then whenever fire comes cÏose to us, we feel the heat and run 
away. Similarly, when a cold wind comes, we feel the cold. But when, through deep 
mediftation, we pass beyond such discriminations, then there 1s no fear of the heat or the 
cold at all. Thus, In India there are many yogis who can sit in meditation under the 
blazing sun without feeling hot, and in Tibet, China, Korea, and Japan there are many 
Zen masfers who can sit in meditation all night during winter”s snowfall without feeling 
cold. In Vietnam in 1963, Most Venerable Thịch Quang Duc could sit in meditation 
surrounded by flames. The fire consumed his robes and his entire body, yet he was able 
fo sit as calm and motionless as a rock. ÀA Chinese Zen master said: “For the tranquility of 
sifing meditation, mounfains and streams are not necessary; when the mind 1s 
extinguished, fire feels cool of itself.” 

Tám Yếu Tố Tập Trung Tư Tưởng— Eight ƒactors oƒ Yoga concenirarion: Những tập luyện 
của nhà Du Già thật ra cũng giống như các nhà thuộc học phái Du Già Luận của Phật 
Giáo. “Yogacara” có nghĩa là “thực hành sự tập trung tư tưởng” và có nhiều điểm chung 
với triết lý Du Già. Du Già Luận là Duy Tâm Luận của Phật Giáo do Ngài Vô Trước đề 
xướng và được em ngài là Thế Thân hệ thống hóa thành học thuyết Duy Thức và Ngài 
Huyền Trang đưa vào Trung Quốc thành Pháp Tướng tông. Theo Nghĩa Tịnh, nhà chiêm 
bái nổi tiếng của Trung Hoa về Ấn Độ, học thuyết nầy là một trong hai trường phái Đại 
Thừa ở Ấn Độ (Trung Luận và Du Già Luận). Theo Du Già, có tám yếu tố tập trung tư 
tưởng—The practices of the Yogin are actually similar to those of the Yogacara School of 
Buddhism. “Yogacara” means “the practice of self-concentration” and has several things 
1n common with the Yoga philosophy. The Yogacara School 1s Buddhist idealism taught 
by Asanga, sytematized by his brother Vasubandhu as the Theory of Mere Ideation 
(Viinaptimatrata), and Introduced to China by Hsuan-Tsang as the Dharmalaksana (Fa- 
Hsiang) School. According to I-Ching, a famous traveler in India, 1t was one of the only 
two Mahayana School In India (Madhyamika and Yogacara). According to the Yogacara 
Bhumi Sastra, there are eiIght factors of Yoga abstraction or concentration. 

Chế Giới: Yama (skt)——Restraint. 


1i) Nội Chế: Niyama (skt)—Minor restraint. 
11) Tọa Pháp: Asana (skt)—Sitting. 
iv) Số Tức: Pranayama (skt)——Restraint of breaths—Quán hơi thở. 


v) 


Chế Cảm: Pratyahara (skt)——Withdrawal of senses. 


VI) Tổng Trì: Dharana (skt)—Retenftion of mind. 
vii) Tĩnh Ly: Dhyana (skt)—Concentration of mind. 
viii)Đẳng Tn: Samadhi (skt)——Concentration of thought—Tập trung tư tưởng. 


6) 


“Định” theo Phật Giáo Nhìn Toàn Diện— “Concentration” in The Spectrum oƒ Buddhism: 
Theo Tỳ Kheo Piyadassi Mahathera trong Phật Giáo Nhìn Toàn Diện, giới đức trang 
nghiêm giúp phát triển định tâm. Ba chỉ cuối cùng của Bát Chánh Đạo là chánh tinh tấn, 
chánh niệm, và chánh định, hợp thành nhóm định. Hành giả có thể ngồi lại trong một tịnh 
thất, dưới một cội cây hay ngoài trời, hoặc một nơi nào thích hợp khác để gom tâm chăm 
chú vào để mục hành thiền, đồng thời không ngừng tinh tấn gội rữa những bợn nhơ trong 
tâm và dần dần triệt tiêu năm triỀn cái để định tâm vào một điểm——By Dhyana or quiet 
meditation. According to Bhikkhu PIiyadassi Mahathera in The Spectrum of Buddhism, 


1) 


819 


virtue aids the cultivation of concentration. The first three factors of the Noble Eightfold 
Path, right effort, right mindfulness and right concentration, form the concentration øroup. 
Thịs called training In concentration or samadhi-sikkha. Progressing In virtue the 
meditator practices mental culture, Seated in cloister cell, or at the foot of a tree, or 1n the 
open sky, or in some other suitable place, he fixes his mind on a subJect of meditation and 
by unceasing effort washes out the Impuritles of his mind and gradually gains menfal 
absorption by abandoning the five hindrances. 

Sự tu tập “Định” theo Lục Tổ Huệ Năng—Development of concentrative calmness 
according to the Sixth Patriarch Hui Neng: Tổ dạy chúng rằng: Nầy thiện tri thức! Pháp 
môn của ta đây lấy định tuệ làm gốc, đại chúng chớ lầm nói định tuệ riêng. Định tuệ một 
thể không hai. Định là thể của tuệ, tuệ là dụng của định. Ngay khi tuệ, định ở tại tuệ; 
ngay khi định, tuệ ở tại định. Nếu biết được nghĩa nây tức là cái học định tuệ bình đẳng. 
Những người học đạo chớ nói trước định rồi sau mới phát tuệ, hay trước tuệ rồi sau mới 
phát định, mỗi cái riêng khác. Khởi cái thấy như thế ấy, thì pháp có hai tướng. Miệng nói 
lời thiện, mà trong tâm không thiện thì không có định tuệ, định tuệ không bình đẳng. Nếu 
tâm miệng đều là thiện, trong ngoài một thứ, định tuệ tức là bình đẳng. Tự ngộ tu hành 
không ở chỗ tranh cãi, nếu tranh trước sau tức là đồng với người mê, không dứt sự hơn 
thua, trở lại tăng ngã và pháp, không lìa bốn tướng. Tổ lại nói thêm: “Nầy thiện tri thức! 
Định tuệ ví như cái gì? Ví như ngọn đèn và ánh sáng. Có ngọn đèn tức có ánh sáng, 
không đèn tức là tối, đèn là thể của ánh sáng, ánh sáng là dụng của đèn; tên tuy có hai 
mà thể vốn đồng một. Pháp định tuệ nầy lại cũng như thế.”—The Master instructed the 
assembly: “Good Knowing Advisors, this Dharma-door of mine has concenftration and 
wisdom as Ifs foundation. Great assembly, do not be confused and say that concenfration 
and wisdom are different. Concenfraton and wisdom are one subs(ance, not two. 
Concentration 1s the substance of. wisdom, and wisdom 1s the function of concentration. 
Where there is wisdom, concentration 1s In the wisdom. Where there 1s concentration, 
wisdom 1s In the concentration. lf you understand this principle, you understand the 
balanced study of concenfration and wisdom. Students of the Way, do not say that first 
there 1s concentration, which produces wisdom, or that first there 1s wisdom, which 
produces concenfration: do not say that the two are different. To hold this view 1mplles a 
duality of dharma. If your speech 1s good, but your mind 1s not, then concenfratlon and 
wisdom are useless because they are not equal. If mind and speech are both good, the 
Inner and outer are alike, and concentration and wisdom are equal. Self-enliphtenmernt, 
cultivation, and practice are not a matter for debate. If you debate which comes first, then 
you are similar to a confused man who does not cut off ideas of victory and defeat, but 
magnifies the notion of self and dharmas, and does not disassociate himself from the four 
makrs. The Patriarch added: “Good Knowing Advisors, what are concentratlon and 
wisdom like? They are like a lamp and 1ts light. With the lamp, there 1s light. Without the 
lamp, there 1s darkness. The lamp 1s the substance of the light and the light 1s the function 
of the lamp. Although there are two names, there 1s one fundamental substance. The 
dharma of concentration and wisdom 1s also thus.” 


820 


(F) Tuệ là điều kiện tiên quyết thứ ba trong tu hành theo Phật Giáo không có ngoại lệ— 


1) 


2) 


Wisdom ¡is the thưd prerequisife condiion in cuHivyation tín Buddhism without any 
©xcepfions: 

Tổng quan về “Tuệ °— An overview 0ƒ “Prajna”: Theo Phật giáo, giới là quy luật giúp 
chúng ta để phòng phạm tội. Khi không sai phạm giới luật, tâm trí chúng ta đủ thanh tịnh 
để tu tập thiển định ở bước kế tiếp hầu đạt được định lực. Trí tuệ là kết quả của việc tu 
tập giới và định. Nếu bạn muốn đọan trừ tam độc tham lam, sân hận và si mê, bạn không 
có con đường nào khác hơn là phải tu giới và định hầu đạt được trí tuệ ba la mật. Với trí 
huệ ba la mật, bạn có thể tiêu diệt những tên trộm nầy và chấm dứt khổ đau phiển não. 
Huệ giúp loại trừ ảo vọng để đạt được chân lý. Nói cách khác, Huệ hay Bát Nhã là năng 
lực thâm nhập vào bản tánh của tự thể và đồng thời nó cũng là chân lý được cảm nghiệm 
theo cách trực giác—According to Buddhism, precepts are rules which keep us from 
committing offenses. When we are able to refrain from committing offenses, our mind 1s 
pure to cultivate meditation in the next step to achieve the power of concentration. The 
resuling wisdom, or training in wisdom. If you want to get rid of greed, anger, and 
Ipnorance, you have no cholIce but cultivating discipline and samadhi so that you can 
obtainn wisdom paramita. With wisdom paramita, you can destroy these thieves and 
terminate all afflictions. Wisdom (training in wisdom). In other words, Wisdom or PraJna 
1s the power to penetrate Info the nature of oneˆ”s being, as well as the truth itself thus 
Intuited. 


“Tuệ” theo Phật Giáo Nhìn Toàn Diện—“Prdqjna” qccording to the Spectrum 0ƒ 
Buddhism: Theo Tỳ Kheo Piyadassi Mahathera trong Phật Giáo Nhìn Toàn Diện thì tâm 
định ở mức độ cao là phương tiện để thành đạt trí tuệ hay tuệ minh sát. Tuệ bao gồm 
chánh kiến và chánh tư duy, tức là hai chi đầu trong Bát Chánh Đạo. Trí tuệ giúp chúng 
ta phá tan lớp mây mờ sĩ mê bao phủ sự vật và thực chứng thực tướng của vạn pháp, thấy 
đời sống đúng như thật sự, nghĩa là thấy rõ sự sanh diệt của vạn hữu—Study of principles 
and solving of doubts. Also according to Bhikkhu Pliyadassi Mahathera in The Spectrum 
of Buddhism, high concentration 1s the means to the acquisiton of wisdom or Insiphit. 
WIisdom consists of ripght understanding and right thought, the first two factors of the path. 
Thịs 1s called the training in wisdom or panna-sikkha. Wisdom helps us get rid of the 
clouded view of things, and to see life as 1t really 1s, that 1s to see life and things 
perfaining to life as arising and passing. 


(HI)Tam học theo Giáo Sư jJunjiro Takakusu— Threefold Learning according to Projƒ: 


Junjiro Takakusu: Theo Giáo sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật 
Giáo: Phật giáo đặt nền tẳng trên Tam Học (siksa): Giới, Định, Tuệ. Nghĩa là nếu không 
trì giới thì tâm không định, tâm không định thì không phát tuệ. Hay nói khác đi, do giới 
mà có định, do định mà có huệ. Định ở đây bao gồm những kết quả vừa tư biện vừa trực 
quán. Tiếp đó Đạo Phật còn dạy hành giả phải đi vào Tam Đạo là Kiến đạo, Tu đạo, và 
Vô học đạo. Đây là ba giai đoạn mà hành giả phải trải qua khi tu tập Kiến Đạo với Tứ 
Diệu Đế bằng cách thực hành Bát Chánh Đạo; kế đến, hành giả tu tập Tu Đạo với Thất 
Giác Chi. Tu đạo ở đây lại có nghĩa là kết quả của suy tư chân chánh; và cuối cùng là 
thực hiện hoàn toàn bằng Vô Học Đạo. Nói cách khác, không thấy được đạo thì không tu 


821 


được đạo và không thực hiện được đời sống lý tưởng—According to Prof. Junjiro 
Takakusu mm The Essentals of Buddhist Philosophy, Buddhism lays stress on the 
Threefold Learning (siksa) of Higher Morality, Higher Thought, and Higher Insight. That 
1S fO say, wIthout higher morals one cannot get higher thought and without higher thought 
one cannot attain higher Insight. In other words, morality 1s often said to lead to samadhi, 
and samadhi to praJna. Higher thought here comprises the results of both analytical 
I1nvesfIigation and meditative Intuition. Buddhism further instructs the aspirants, when they 
are qualified, in the Threefold Way (marga) of Life-View, Life-Culture and Realization 
of Life-Ideal or No-More Learning. These are three stages to be passed through In the 
study of the Fourfold Truth by the application of the Eightfold Noble Path; in the second 
Sfage 1t 1s Investigated more fully and actualized by the practice of the Seven Branches of 
Enlightenmert, life-culture here again means the results of right meditation; and in the 
last stage the Truth 1s fully realized In the Path of No-More-Learning. In other words, 
without a right view of life there wIll be no culture, and without proper culture there will 
be no realization of lIfe. 


(IV)Giới Định Huệ theo Đại Sư Thần Tú—Discipline-Meditation-Wisdom according to 


l) 


2) 


3) 


Great Master Shen-Hsiu: 

Sư Chí Thành vâng mệnh Thần Tú đi đến Tào Khê để học hỏi những gì mà Đại sư Huệ 
Năng dạy cho đệ tử rồi trở về báo cáo với Thần Tú. Tuy nhiên, sau khi đã nắm được 
những lời dạy của Huệ Năng, Chí Thành cúi đầu đảnh lễ, thưa: “Con từ chùa Ngọc 
Tuyển đến đây, nhưng theo sự chỉ dạy của thầy con là Tú Đại Sư, con chưa khế ngộ 
được. Hôm nay nghe pháp của Hòa Thượng, con chợt biết được bổn tâm. Mong Hòa 
Thượng từ bi chỉ dạy thêm cho.”—Master Chi-Ch'eng obeyed Shen-Hsiu”s order to øo to 
Ts°ao-Ch”1 to learn what Great Master Hui Neng taught his disciples, then came back to 
report to Shen-Hsiu. However, after grasping the purport of Hui Neng”s teaching, Chi- 
Ch'eng stood up and made bows to Hui-Neng, saying: “I come from the Yu-Ch°uan 
Monastery, but under my Master, Hsiu, I have not been able to come to the realization. 
Now, listening to your sermon, I have at once come to the knowledge of the original 
mind. Be merciful, O Master, and teach me further about 1t.” 

Lục Tổ Huệ Năng bảo: “Dường như thầy ông có pháp tam học Giới Định Huệ. Hãy nói 
ta nghe!——The Great Master said to Chi-Chˆeng: “I hear that your Master only Instrucfs 
people In the triple discipline of precepts, meditation and transcendental knowledge. Tell 
me how your Master does this.” 

Chí Thành thưa: “Tú Đại sư dạy Giới, Định, Huệ như vầy “chẳng làm điều ác là giới, làm 
những việc lành là huệ, tự làm cho tâm trong sạch là định". Đó là cách hiểu tam học của 
Thầy con và dạy rằng cứ y theo đó mà làm. Bạch Hòa Thượng còn cách của Hòa Thượng 
thì thế nào?”—Chi-Ch'eng said: “The Master, Hsiu, teaches the Precepts, Meditation, 
and Knowledge In this way “Not to do evil 1s the precept; to do all that 1s good 1s 
knowledge; to purify one”s mind 1s meditation'. Thịs 1s his view of the triple discipline, 
and his teaching 1s 1n accord with this. What 1s your view, O Master?” 


(V) Giới Định Huệ theo Lục Tổ Huệ Năng— Disciphne-Meditation-Wisdom according to the 


Sixth Patriarch Hui-Neng: Sau khi lắng nghe Chí Thành nói về Tam Học của Thần Tú, 


822 


Huệ Năng bèn nói về Tam Học của Ngài: “Đất tâm không bệnh là giới của tự tánh, đất 
tâm không loạn là định của tự tánh, đất tâm không lỗi là huệ của tự tánh. Tam Học như 
Thần Tú dạy là dùng cho người có căn trí nhỏ, còn pháp tam học của tôi là nói với người 
có căn trí lớn. Khi người ta ngộ được tự tánh, chẳng dụng lập Tâm học nữa. Một khi Tâm 
tức Tự tánh không bệnh, không loạn, không lỗi, mỗi niệm đều có Bát Nhã quán chiếu, 
thường lìa các pháp tướng. Do đó chẳng dụng lập tất cả các pháp. Người ta đốn ngộ tự 
tánh và chẳng có thứ lớp tu chứng. Đây là lý do tại sao người ta có thể chẳng kham dụng 
lập tất cả.”——Affter listening to Chi-Ch'eng”s report about Shen-Hsiu”s Three Studies, Hui 
Neng told Chi-Ch'eng about his teaching: “he Mind as 1t 1s in 1tself 1s Íree from 
Illnesses, this 1s the Precepts of Self-being. The Mind as 1t 1s in itself 1s free from 
disturbances, this 1s the Meditation od Self-bing. The Mind as it 1s in 1ftself 1s free from 
follies, this 1s the knowledge of Self-being. The triple discipline as taught by your Master 
1s meant for people of inferior endowments, whereas my teaching of the triple discipline 
IS for superior people. When Self-being 1s understood, there is no furher use In 
establishing the triple discipline. The Mind as Self-being 1s free from 1llnesses, 
disturbances and follies, and every thoupht 1s thus of transcendental knowledge; and 
within the reach of this I1lluminating light there are no forms to be recognized as such. 
Being so, there 1s no use In establishing anything. One 1s awakened to this Self-being 
abruptly, and there 1s no gradual realization 1n If. This 1s the reason for no establishment.” 


823 


Chương Bảy Mươi Tám 
Chapter Seventy-Eight 


Thiền và Niết Bàn 


Zen and Nirvana 


(I Tổng quan về Niết Bàn—An overview oƒ Nirvana: Niết bàn là sự chấm dứt hoàn toàn 
những ham muốn và khổ đau phiển não. Niết Bàn là mục tiêu tối thượng của những 
người tu theo Phật. Khi chúng ta nói đến Niết Bàn chúng ta gặp phải những khó khăn 
trong việc diễn tả vì bản chất xác thực của một kinh nghiệm không thể và không bao giờ 
có thể được truyền đạt bằng ngôn từ. Kinh nghiệm này phải được mỗi người tự mình kinh 
qua, không có ngoại lệ. Chúng ta phải kinh qua việc chấm dứt khổ đau phiền não, những 
tai họa của luyến chấp, sân hận và vô minh. Khi chúng ta loại bổ được những nguyên 
nhân của khổ đau phiển não là chúng ta chứng nghiệm niết bàn cho chính mình—Total 
extInction of desires and sufferings. Nirvana 1s the supreme goal of Buddhist endeavor. 
When we speak about NÑirvana we encounter some problems of expression, because the 
©xact nature of an experience cannot and never can be communicated merely by words. 
Thịs experlence must be experienced directly by each one of us, without any exception. 
We have to experience the end of sufferings and afflictions for ourselves, and the only 
way we can do this Is by eliminating the causes of sufferings and afflictions: the 
attachment, aversion, and Ignorance. When we have eliminated such causes of sufferings 
and afflictions, then we wIll experlence nirvana for ourselves. 


(H) Nghĩa của Niết Bàn— The meanings 0ƒ Nivana: 

1) “Nirvana” là thuật ngữ Bắc Phạn chỉ “sự chấm dứt.” Từ này do sự kết hợp của tiếp đầu 
ngữ “nir” và căn ngữ động từ “va” có nghĩa là “thổi tắt hay “dập tắt.” Đây là sự chấm 
dứt tiến trình hiện hữu của dục vọng để đạt tới niềm an lạc trường cửu. Niết bàn, chế ngự 
mọi dục vọng, đoạn tận luân hồi sanh tử. Đây là trạng thái cao nhất của hạnh phúc, bình 
an và thuần khiết. Đây cũng là mục tiêu tối hậu của mọi cố gắng của chư Phật tử (Mục 
tiêu tâm linh thù thắng trong Phật giáo), nhằm giải thoát khỏi sự tổn tại hạn hẹp. Niết 
bàn, trạng thái thoát khỏi tái sanh bằng cách diệt trừ mọi ham muốn và đoạn tận ngã 
chấp. Theo Kinh Lăng Già, Niết Bàn nghĩa là thấy suốt vào trú xứ của thực tính đúng 
chính thực tính (Niết Bàn giả kiến như thực xứ—Blowing out), và sau khi thấy được như 
vậy, một vị Bồ Tát với tâm đại bi, từ bỏ niết bàn để hướng dẫn những người khác đi đến 
giải thoát—“Nirvana” is a Sanskrit term for “cessation.” The term is a combination of the 
Sanskrit prefix “mr” plus the verbal root “va” and literallyY means “blow out” or 
“extinguish.” This 1s a “cessatlon” of the process of becoming, eternal peace, or 
extinction or Ultimate reality Absolute Truth, or the state achieved by the conquest of 
craving, the extinction of birth and death. This 1s the highest state of bliss, peace and 
purIty. This 1s the unconditioned reality. This 1s also the supreme Goal of Buddhist 
endeavour (the spiritual goal of Buddhism); release from the limitations of exIstence. A 
state which 1s free from rebirth by extinguishing of all desires and the eliminatlon of 


2) 


824 


egoIsm. According to the Lankavatara Sutra, Nirvana means to see the abode of reality as 
1f 1s, and after seeing this a Bodhisattva with great compassion forgo his own nirvana In 
order to lead others to liberation. 

Nirvana gồm “Nir` có nghĩa là ra khỏi, và “vana” có nghĩa là khát ái. Nirvana có nghĩa là 
thoát khỏi luân hồi sanh tử, chấm dứt khổ đau, và hoàn toàn tịch diệt, không còn ham 
muốn hay khổ đau nữa (Tịch diệt hay diệt độ). Niết Bàn là giai đoạn cuối cùng cho 
những ai đã dứt trừ khát ái và chấm dứt khổ đau. Nói cách khác, Niết Bàn là chấm dứt 
vô minh và ham muốn để đạt đến sự bình an và tự do nội tại. Niết Bàn với chữ “n” 
thường đối lại với sanh tử. Niết bàn còn dùng để chỉ trạng thái giải thoát qua toàn giác. 
Niết Bàn cũng được dùng theo nghĩa trở về với tánh thanh tịnh xưa nay của Phật tánh sau 
khi thân xác tiêu tan, tức là trở về với sự tự do hoàn toàn của trạng thái vô ngại. Trạng 
thái tối hậu là vô trụ Niết Bàn, nghĩa là sự thành tựu tự do hoàn toàn, không còn bị ràng 
buộc ở nơi nào nữa. Niết Bàn là danh từ chung cho cả Tiểu Thừa lẫn Đại Thừa. Theo 
Kinh Lăng Già, Đức Phật bảo Mahamati: “Nây Mahamati, Niết Bàn nghĩa là thấy suốt 
vào trú xứ của thực tính trong ý nghĩa chân thật của nó. Trú xứ của thực tính là nơi mà 
một sự vật tự nó trú. Trú trong chính cái chỗ của mình nghĩa là không xao động, tức là 
mãi mãi tĩnh lặng. Nhìn thấy suốt vào trú xứ của thực tính đúng như nó nghĩa là thông 
hiểu rằng chỉ có cái được nhìn từ chính tâm mình, chứ không có thể giới nào bên ngoài 
như thế cả.” Sau khi Đức Phật vắng bóng, hầu hết các thảo luận suy luận siêu hình tập 
trung quanh để tài Niết Bàn. Kinh Đại Bát Niết Bàn, những đoạn văn bằng tiếng Bắc 
Phạn vừa được phát kiến mới đây, một ở Trung Á và đoạn khác ở Cao Dã Sơn cho thấy 
một thảo luận sống động về các vấn để như Phật tánh, Chân như, Pháp giới, Pháp thân, 
và sự khác nhau giữa các ý tưởng Tiểu Thừa và Đại Thừa. Tất cả những chủ điểm đó 
liên quan đến vấn đề Niết Bàn, và cho thấy mối bận tâm lớn của suy luận được đặt trên 
vấn để vô cùng quan trọng nây-—Nirvana consists of “nir” meaning exit, and “vana” 
meaning craving. Nirvana means the extinguishing or liberating from existence by ending 
all suffering. So Nirvana ¡is the total extinction of desires and sufferings, or release (giải 
thoát). It is the final stage of those who have put an end to suffering by the removal of 
craving from therr mind (Tranquil extinction: Tịch diệt —Extinction or extinguish: Diệt— 
Inacion or without effort: Vô vi—No rebith: Bất sanh—Calm jJoy: An lạc— 
Transmigratlon to extinction: Diệt độ). In other word, Nirvana means extinction of 
Ipnorance and craving and awakening to inner Peace and Freedom. Nirvana with a small 
“n” stands agaInst samsara or birth and death. Nirvana also refers to the state of liberation 
through full enlightenment. Nirvana 1s also used In the sense of a return to the original 
purIty of the Buddha-nature after the disolution of the physical body, that 1s to the perfect 
Íreedom of the unconditioned state. The supreme goal of Buddhist endeavor—An 
attainable state In this le by right aspiration, purity of life, and the elimination of 
egolsm—lIhe Buddha speaks of Nirvana as “Unborn, unoriginated, uncreated, and 
unformed,” contrasting with the born, originated, created and formed phenomenal world. 
The ulimate sfate 1s the Nirvana of No Abode (Apratisthita-nirvana), that 1s to say, the 
aftainment of perfect freedom, not being bound to one place. Nirvana 1s used in both 
Hinayana and Mahayana Buddhist schools. In the Lankavatara Sutra, the Buddha told 
Mahamati: “Oh Mahamatl, Nirvana means seeing Into the abode of reality in 1s true 
sipnificance. The abode of reality 1s where a thing stands by itself. To abide 1n one”s self- 


3) 


4) 


825 


station means not to be astir, 1.e., to be eternally quiescent. By seeing Into the abode of 
reality as It Is means to understand that there 1s only what 1s seen of one”s own mind, and 
no external world as such.” After the Buddha”s departure, most of the metaphysical 
discussions and speculatons centered around the subJect of Nirvana. The 
Mahaparinirvana Sutra, the Sanskrit fragments of which were discovered recentÏy, one In 
Central Asia and another in Koyasan, Indicates a vivid discussion on the questlons as to 
what 1s “Buddha-nature,` “Thusness,` “the Realm of Principle,` “Dharma-body” and the 
distinction between the Hinayana and Mahayana Ideas. All of these topics relate to the 
problem of Nirvana, and indicate the great amount of speculation undertaken on this most 
1mporfant question. 

Sự giải thích tương đối nhất của Niết Bàn là trạng thái cao nhất của thiển định “đã dừng 
mọi ý tưởng và cảm thọ.` Niết Bàn cũng còn gọi là sự tận diệt các thức, tức là sự thực 
nghiệm vô phân biệt, bởi lẽ vòng luân hồi sanh tử được thành hình qua dòng tâm thức, và 
Niết Bàn chính là sự tiêu diệt sanh tử, là thực tại của vô ngã. Bằng những phương tiện tu 
tập thiển định để trí tuệ hiện tiền sẽ tịnh chỉ được tiến trình hoạt động của ý thức. Phật 
giáo luôn luôn dùng một số từ phủ định để tạm mô tả trạng thái không thể diễn tả được 
của Niết Bàn như: “Đây là sự không sanh, không hữu, không tạo, không tác, vân vân. 
Niết Bàn là trạng thái không đất, không nước, không có cảnh giới Không vô biên xứ 
hoặc Thức vô biên xứ. Niết Bàn không đến, cũng không đi, không đứng, không sanh, 
không diệt, không bắt đầu, không chấm dứt. Như thế là sự chấm dứt đau khổ. Vì vậy 
Niết Bàn là vượt ra ngoài sự đau khổ. Nơi đó không có thay đổi, không sầu muộn, không 
ô nhiễm. Nơi đó an lạc và hạnh phúc. Đây chính là hải đảo, là nơi trú ẩn, nơi về nương 
và mục đích tối hậu. Thêm vào đó, thuật ngữ “Nibbana' trong kinh điển Pali rõ ràng biểu 
thị một thực thể thống nhất thường hằng, tôn tại, vượt khỏi tam giới. Đây là bản chất vô 
tận, không thể diễn tả được, không sanh, không diệt và vượt qua tất cả những phân biệt 
đối đãi, đồng nhất với vô ngã: The most probable explantion of Nirvana is that it is the 
highest level of meditation, the ceasing of ideation and feeling. The attainment of 
Nirvana 1s also called the cessation of consciousness, since rebirth 1s effected through the 
medium of vijnana and the Nirvana 1s the cessation of rebirth, the reality of no-self. In the 
stream of consciIousness processes, of which viJnana consisfs, 1s stopped and emptied, 
usually by means of the meditational exercises to Iinsight exist. Buddhism had always 
maintained that the state of Nirvana can not be expressed In words by a lot of negation 
such as: “There 1s the not-born, the not-become, the not-created, the not-compounded. 
There 1s the realm where there 1s neither earth nor water; neither the boundless realm of 
space nor boundless consciousness. There 1s neither coming nor going nor sfanding, 
neither origination nor annihilation... Thịs 1s the end of suffering. So, Nirvana 1s beyond 
all suffering and change. It 1s as unfading, stil, undecaying, taintless, as peace and 
blissful. It 1s an 1sland, the shelter, the refuge and the goal. In addition, the term Nibbana 
1n the literature of Pali Nikayas clearly refers to a unity eternally existing beyond the 
three world. It( 1s Infinite, inexpressible, unborn, undecaying and empty. ÏIt 1s 
homogeneous and knows no Individuality. In 1t, all discriminations or dichotomy cease. 
Theo Thiền tông, Niết Bàn không chỉ đạt được sau khi chết, mà ngay đây và bây giờ. Vì 
Niết Bàn là một trạng thái tâm. Khi tâm giác ngộ, chúng ta có thể kinh qua sự hoan lạc 
của Niết Bàn bất cứ ở đâu vào bất cứ lúc nào. Sự thật, chơn như, Niết Bàn, có thể tìm 


826 


thấy ở mọi nơi. Nó không chỉ hiện diện ở trung tâm thiền quán, chùa viện hay nơi một vị 
thiển sư, mà nó hiện diện trong từng hạt bụi nhỏ, trong từng góc xó vũ trụ. Sự thật không 
chỉ tìm thấy trong thời khóa thiển tọa, mà trong bất cứ lúc nào, trong khi làm việc cũng 
như trong lúc nghỉ ngơi, khi đi, đứng, nằm ngỗi—According to Zen, Nirvana is to be 
achieved not only after death, but here and now. For Nirvana 1s a state of mind. When the 
mind 1s enlightened, we can experience the bliss of Nirvana wherever we are, at any 
time. The truth, reality, Nirvana, can be found everywhere. Ït 1s present not only at the 
Meditation Center or In a temple or In a Zen master, but 1s present In every particle of 
dust, in every nook and corner of the universe. Reality 1s to be found not only during the 
period of sitting meditation, but all the time, in work as well as in rest, when walking, 
standing, and lying, as well as when sitting. 


(II) Bốn cách diễn tả Niết Bàn— Four ways oƒ description 0ƒ a Nirvana: 
(A) Tổng quan về Bốn cách diễn tả Niết Bàn—An overview oƒ Four ways 0ƒ description øƒ a 


Nirrana: Chữ Niết Bàn có nghĩa là “đoạn diệt” và từ đó dẫn đến thanh tịnh. Một vấn để 
được nêu lên ở đây là có phải Niết Bàn chỉ là trạng thái biến đổi của trí tuệ hay nó là 
một chiều khác của thực tại. Chữ Niết Bàn được dùng cho cả trạng thái tâm lý biến đổi 
lẫn một trạng thái siêu hình học. Trong giáo điển Phật giáo đã có đầy dẫy những diễn 
đạt cho thấy Niết Bàn là một trạng thái biến đổi của nhân cách và ý thức. Sự biến đổi 
này được mô tả bằng những từ ngữ phủ định như đoạn diệt ái dục và luyến chấp, nhưng 
cũng có khi từ ngữ này được dùng trong khẳng định như sản sanh trí tuệ siêu việt và an 
bình. Theo triết lý Phật giáo, có bốn cách để diễn tả Niết Bàn—The word “Nirvana” 
lierally means “extinguished” and therefore “tranguil.” A question 1s raised whether 
Nirvana 1s only a transformed sfate of mind or whether 1t 1s another dimension of being. 
The word has been used both for a transformed psychological state and for a 
metaphysical status. Buddhist literature 1s full of statements which go to show that 
Nirvana 1s a transformed state of personality and conscIousness. The transformation 1s 
described in negative terms as a destruction of craving and attachments and In posIftIve 
terms as the emergence of transcendental wisdom and peace. According to Buddhist 
philosophy, there are four ways of description of a Nirvana. 


(B) Chỉ tiết về Bốn Cách diễn tả Niết Bàn—Deftails oƒ the Four ways oƒ description dƒ a 


l) 


2) 


Nang: 

Phủ định —Negative: Mô tả theo lối phủ định là phương thức thông thường nhất. Niết 
Bàn là bất tử, bất biến, bất diệt, vô biên, vô tác, vô sanh, vị sanh (chưa sanh), bất thệ, 
không bị hủy hoại, bất tạo, vô bệnh, vô lão, không còn đọa lạc vào chốn trầm luân, vô 
thượng, chấm dứt khổ đau, và giải thoát tối hậu ——The negative description is the most 
common. Nirvana 1s deathless, unchanging, Iimperishable, without end, non-production, 
extinction of bĩrth, unborn, not liable to dissolution, uncreated, free from disease, un- 
aging, freedom from transmigration, utmost, cessafion of pain, and final release. 

Khẳng định—Positive: Niết Bàn là an bình, cực lạc, trí tuệ siêu việt, thanh tịnh và an ổn. 
Kỳ thật tất cả mọi thứ hữu hạn đều là vô thường. Bản chất chủ yếu của nó là sanh và 
diệt. Nó sanh ra rồi lại bị hủy diệt. Sự đoạn diệt của nó đem lại thanh tịnh và an lạc. Sự 
đoạn diệt cũng có nghĩa là chấm dứt tham ái và khổ đau trong trạng thái tâm an tịnh. Nói 


3) 


4) 


827 


theo cách khẳng định, Niết Bàn cũng có nghĩa là cực lạc, là trí tuệ siêu việt, sự chiếu 
sáng, và ý thức thuần túy trong sáng —Nirvana ¡s peace, bliss, transcendental wisdom, 
pure and security. Impermanent, indeed, are all conditioned things. It 1s theiIr very nature 
to come Into being and then to cease. Having been produced, they are stopped. TheIr 
cessation brings peace and ease. Cessation also means extinction of craving and cessation 
Of suffering with a state of calm. In a positive way, Nirvana also means the supreme blIss, 
transcendental wisdom, 1llumination, and pure radiant consciousness. 

Nghịch lý ——Paradoxical: Phương thức này thường được tìm thấy nhiều nhất trong Bát 
Nhã Ba La Mật Đa hay trong các giáo điển Trung Quán. Niết Bàn trụ trong cảnh giới vô 
sở trụ. Con đường duy nhất để đạt đến mục đích này là chứng nghiệm rằng theo nghĩa tối 
hậu thì không có bất cứ mục đích nào để đạt đến. Niết Bàn là thực tại mà thực tại lại là 
không tánh——This statement 1s mostly found In PraJnaparamita or Madhyamika literature. 
Nirvana 1s abiding In a state of non-abiding. The only way of reaching the goal 1s to 
realize that In the ultimate sense there 1s no goal to be reached. Nirvana 1s reality which 
1S void (sunya). 

Tượng trưng—Symbolical: Sự mô tả theo cách tượng trưng khác với cách mô tả nghịch 
lý, nó tránh né lối diễn tả trừu tượng và thay vào đó lại sử dụng những hình ảnh cụ thể. 
Từ quan điểm này, Niết Bàn là chỗ an trú mát mẻ, là hòn đảo trong vùng ngập lụt, là 
bến bờ đằng xa, là Thánh thành, là nơi về nương, là chỗ che chở, là nơi dung thân an 
toàn--Symbolical description differs from the paradoxical in avoiding to speak 1m 
abstractions and using concrete Images Instead. From this standpoint, Nirvana 1s the cool 
cave, the Island in the flood, the further shore, the holy city, the refuge, the shelter, and 
the safe asylum. 


(IV)Đặc Tính của Niết Bàn— Characteristics 0ƒ Nirvana: 
(A) Đặc Tính riêng của Niết Bàn— Special characteristics 0ƒ Nirvana: 


l) 


2) 


8) 
b) 


c) 
đ) 


Niết Bàn có thể được vui hưởng ngay trong kiếp nầy như là một trạng thái có thể đạt 
được: Nirvana may be enjJoyed ¡n the present life as an attainable state. 

Tứ Đức Niết Bàn—Four virtues of Nirvana: Tứ Đức Niết Bàn theo Phật Giáo, hay bốn 
phẩm hạnh cao thượng hay những bản chất siêu việt của Như Lai được thuyết giảng trong 
Kinh Niết Bàn (đây là bốn phẩm hạnh rốt ráo của Đức Như Lai, có bốn đức nầy tức là 
đắc Đại Bát Niết Bàn của Đại Thừa) The four nirvana virtues or transcendental 
characteristics in Buddhism, or four noble qualities of the Buddha's life expounded in the 
Nirvana Sutra: 

Thường Đức: Thể của Niết Bàn thường hằng bất biến, không sinh diệt (không còn bị chỉ 
phối bởi vô thường)—Eternity—Permanence (permanence versus impermanence). 

Lạc Đức: Joy—Thể của Niết Bàn tịch diệt vĩnh an——Happiness (Bliss versus suffering)— 
The paramifa of Joy—Lạc Ba La Mật. 

Ngã Đức: Personality or Soul——True self (Supreme self versus personal ego). 

Tịnh Đức: Thể của Niết Bàn giải thoát khỏi mọi cấu nhiễm—Purity (Equanimity versus 
anxIety). 


(B) Những đặc tính khác của Niết Bàn—Other special characteristics oƒ Nirvana: 


l) 


2) 


3) 


4) 


828 


Sự triệt tiêu hoàn toàn của ham muốn và đau khổ: Mục tiêu tối thượng của những người 
tu Phật. Trạng thái có thể đạt được bằng những ước vọng chánh đáng như thanh tịnh cuộc 
sống và tận diệt bản ngã. Phật đã nói về Niết Bàn như một nơi không sanh, không diệt— 
An attainable state In this life by right aspiration, purity of life, and the elimination of 
egoism. The Buddha speaks of Nirvana as “Unborn, unoriginated, uncreated, and 
unformed,” contrasting with the born, origInated, created and formed phenomenal world. 
Niết bàn là một trạng thái tinh thần có thể chứng ngộ được. Sự kiện rõ ràng chứng tỏ 
Niết bàn không phải là một trạng thái hư vô: The fact that Nirvana is realized as one of 
the mental states. Ít is not a state of nothingness. 

Niết Bàn không phải là một nơi chốn hay một loại thiên đàng cho linh hồn trú ẩn trong 
đó. Niết Bàn là trạng thái chứng đắc tùy thuộc chính bản thân này, và trạng thái này có 
thể chứng nghiệm ngay trong đời này. Niết Bàn vượt ra ngoài sự diễn tả của văn tự ngôn 
ngữ. Nó vượt ra ngoài phạm trù thời gian và không gian mà phàm phu diễn tả: Nirvana is 
not a place or a kind of heaven where a self or soul resides. Nirvana 1s the attainment of a 
state which 1s dependent on this body 1tself and this state can be achieved In this very life. 
Nrrvana 1s beyond description of words. It 1s beyond time and space described by ordinary 
people. 

Niết bàn là nơi (nếu chúng ta có thể tạm gọi như vậy) mà tham sân si bị diệt tận và các 
lậu hoặc bị đoạn tận: Nirvana 1s a place where (If we can temporarlly say so) craving, 
hate and delusion are destroyed. Nirvana 1s the attainment of the cessation of sufferings. 


(V) Niết Bàn theo Phật Giáo Đại Thừa— Nirvana according to Mahayana Buddhism: Phật 


giáo Đại Thừa cũng đồng ý với kinh điển Pali, Niết Bàn không phải loại bổ cũng không 
đạt được, cũng không phải là một pháp đoạn diệt, cũng không thường hằng, không phải 
bị đè nén, cũng không phải được khởi lên. Niết Bàn là trạng thái giải thoát tối hậu. Tuy 
nhiên, các nhà Đại Thừa đã đưa ra một trạng thái khác hơn, nghĩa là trạng thái Bồ Tát 
không muốn nhập Niết Bàn tối hậu, dù Bồ Tát có khả năng đạt được, vì Bồ Tát muốn hy 
sinh, muốn đem thân mình phục vụ tất cả chúng sanh để họ giải thoát trước rồi các ngài 
mới giải thoát sau cùng. Trong Trung Quán Luận Tụng, ngài Nguyệt Xứng đã định nghĩa 
Niết Bàn như sau: “Niết Bàn là trạng thái không từ bỏ, cũng không đạt được, không phải 
hư vô, không phaỉ vĩnh viễn, không phải tiêu diệt, cũng không phải tạo tác.”—Mahayana 
Buddhism also agrees with the Pali literature, Nirvana 1s that which 1s neither discarded 
nor affained; 1t is neither a thing destroyed nor a thing eternal; 1t 1s neither suppressed nor 
does 1t arIse. It 1s the state of final release. However, the Mahayanists gave further 
explanation on Nirvana: “Nirvana 1s the state of the Bodhisattva who does not want to 
retire Into the final release, even though he 1s fully entitled to 1t, and who by his free 
choice devotes himself to the services of all sentient beings. In the Madhyamika Sastra 
KarikavrttI, Candrakrrti defined that Nirvana 1s “What 1s not abadoned nor acquire; what 
1s not annihilation nor eternality; what 1s not destroyed nor created.” 


(VI)Niết Bàn theo Bồ Tát Long Thọ trong Triết Học Trung Quán—Nirvana according to 


Nagarjuna Bodhisatta in the Madhyamaka Philosophy: Theo Bồ Tát Long Thọ trong 
Triết Học Trung Quán, Niết Bàn hoặc thực tại tuyệt đối không thể là hữu (vật tổn tại), 
bởi vì nếu nó là hữu, nó sẽ bị kểm chế ở nơi sanh, hoại, diệt, vì không có sự tổn tại nào 


829 


của kinh nghiệm có thể tránh khỏi bị hoại diệt. Nếu Niết Bàn không thể là hữu, thì nó 
càng không thể là vô, hay vật phi tổn tại, bởi vì phi tổn tại chỉ là một khái niệm tương 
đối, tùy thuộc vào khái niệm hữu mà thôi. Nếu chính “'hữu' được chứng minh là không 
thể áp dụng cho thực tại, thì vô lại càng không thể chịu nổi sự soi xét chỉ li, bởi vì “vô” 
chỉ là sự tan biến của “hữu mà thôi.` Như vậy khái niệm “hữu' và 'vô' không thể áp 
dụng đối với thực tại tuyệt đối, lại càng không thể nghĩ tới chuyện áp dụng những khái 
niệm nào khác, bởi vì mọi khái niệm khác đều tùy thuộc vào hai khái niệm nầy. Nói tóm 
lại, tuyệt đối là siêu việt đối với tư tưởng, và vì nó siêu việt đối với tư tưởng nên nó 
không thể được biểu đạt bằng tư tưởng, những gì không phải là đối tượng của tư tưởng thì 
chắc chắn không thể là đối tượng của ngôn từ—According to Nagarjuna Bodhisattva in 
the Madhyamaka Philosophy, the absolute 1s transcendent to both thought and speech. 
Neither the concept of “bhava” not “abhava' 1s applicable to It. Nirvana or the Absolute 
Reality cannot be a “bhava” or empirical exIstence, for In that case it would be subJect to 
Oorigination, decay, and death; there 1s no empirical existence which 1s free from decay 
and death. If it cannot be “bhava` or existence, far less can It be “abhava” or non- 
exIstence, for non-exIstence 1s only the concept of absence of existence (abhava). When 
“bhava" Ifself 1s proved to be inapplicable to Reality, “abhava" cannot stand scrutiny, for 
abhava 1s known only as the disappearance of “bhava.` When the concept of “bhava” or 
empirical existence, and “abhava` or the negation of bhava cannot be applied to the 
Abslute, the question of applying any other concept to it does not arise, for all other 
concepts depend upon the above two. In summary, the absolute Is transcendent to 
thought, and because 1t 1s transcendent to thought, 1t 1s Inexpressible. What cannot be an 
obJect of thought cannot be an object of speech. 


(VH)Niất Bàn theo quan niệm của Phật Giáo Nguyên Thủy— The view doƒ the Theravada 


l) 


Buddhism: 

Niết bàn là sự chấm dứt hoàn toàn những ham muốn và khổ đau phiền não. Niết Bàn là 
mục tiêu tối thượng của những người tu theo Phật. Khi chúng ta nói đến Niết Bàn chúng 
ta gặp phải những khó khăn trong việc diễn tả vì bản chất xác thực của một kinh nghiệm 
không thể và không bao giờ có thể được truyển đạt bằng ngôn từ. Kinh nghiệm này phải 
được mỗi người tự mình kinh qua, không có ngoại lệ. Chúng ta phải kinh qua việc chấm 
dứt khổ đau phiền não, những tai họa của luyến chấp, sân hận và vô minh. Khi chúng ta 
loại bỏ được những nguyên nhân của khổ đau phiển não là chúng ta chứng nghiệm niết 
bàn cho chính mình. Theo quan niệm của Phật Giáo Nguyên Thủy thì một vị A La Hán 
đã dứt bỏ hết mọi phiền não và tuyệt diệt nhân sanh tử vị lai, đi vào Hữu Dư Niết Bàn, 
trong lúc vẫn còn sống, nhưng vẫn còn dư lại thân thể quả báo của kiếp này. Khi quả báo 
hết và người ấy tịch diệt thì gọi là Vô Dư Niết Bàn (Vô nhân Hữu quả sinh tử)—Total 
extInction of desires and sufferings. Nirvana 1s the supreme goal of Buddhist endeavor. 
When we speak about NIrvana we encounter some problems of expression, because the 
©xact nature of an experience cannot and never can be communicated merely by words. 
This experlence must be experienced directly by each one of us, without any exception. 
We have to experlence the end of sufferings and afflictions for ourselves, and the only 
way we can do this Is by eliminating the causes of sufferings and afflictions: the 
attachment, aversion, and Ignorance. When we have eliminated such causes of sufferings 


2) 


3) 


830 


and afflictions, then we will experience nirvana for ourselves. Theravada Buddhism holds 
that the arhat, with the full extinction of afflictions, after his last term of mortaÏl existence 
enters Into nirvana, while alive here he 1s In the state of limited or modified nirvana 
(sopadhisesa-nirvan), in contrasted with complete nirvana (nirupadhisesa-nirvana). 

Theo kinh điển Pali, Niết Bàn không phải loại bỏ cũng không đạt được, cũng không phải 
là một pháp đoạn diệt, cũng không thường hằng, không phải bị đè nén, cũng không phải 
được khởi lên. Niết Bàn là trạng thái giải thoát tối hậu, đoạn diệt tất cả các uẩn và phiển 
não. Nói cách khác, Niết Bàn được mô tả như là sự đoạn diệt tất cả ham mê, ghen ghét, 
ảo tưởng, ái dục, ảo giác, tà kiến, lậu hoặc, phiền não, hữu, sanh, già, bệnh, khổ đau, 
chết. Niết Bàn là trạng thái an lạc, bất tử, an tĩnh, khinh an, và vô úy——According to the 
Pali literature, Nirvana 1s that which 1s neither discarded nor attained; 1t 1s neither a thing 
destroyed nor a thing eternal; 1t 1s neither suppressed nor does It arise. It 1s the state of 
final release where all the skandhas and defilements have total cease. In other words, 
Nirvana 1s described as the destruction of attachment, hatred, and delusion; the 
destruction of desires, Impression, and firm grasp of wrong views; the destruction of 
impurities and afflictions; the destruction of desire for existence, bìírth, old age, 
sicknesses, sufferings, and death. The state of Nirvana 1s happy, Imperishable, steady, 
tranquil, and free from fear. 

Theo kinh điển Pali, “không” nghĩa là Niết Bàn. Đây là một trạng thái trống không, một 
thực tại vượt qua khỏi đau khổ; tuy nhiên, Phật giáo Nguyên Thủy xem Niết Bàn không 
phải là hư vô chủ nghĩa mà là một cái gì đó rất tích cực, là sự suy diễn siêu hình học của 
Niết Bàn. Nói cách khác, Niết Bàn thì vô tận và không thể mô tả được như hư không vô 
vi. Niết Bàn cũng được gọi là siêu giới, vượt qua ba cõi. Niết Bàn là trạng thái vượt khỏi 
ngôn từ và tư tưởng, nó là sự giác ngộ tối thượng của chính mỗi cá nhân—According to 
Pali literature, “Sunnata” means Nibbana. This 1s the attitude of emptiness, a reality 
beyond suffering; however, Theravada Buddhism does not consider Nibbana as an 
annihilation but as something positive, which 1s a mefaphysical Interpretation of NIbbana. 
In other words, Nibbana 1s Infinite and indescribable like “Akasa”. It Is called a realm 
(dhatu) beyond the three realms. It 1s a state that 1s beyond the domain of word and 
thought; it 1s the realization of supreme enlightenment within one”s own seÏf. 


Chương Bảy Mươi Chín 
Chapter Seventy-Nine 


Ba Yếu Tố Thành Tựu Tu Tập Thiền Định 
Three ƒqctors mmaking ƒOr SMCCesS " Zen 


( Tổng quan về Ba Yếu Tố Khiến Cho Việc Tu Tập Thiền Được Thành Tựu—An 
overview 0ƒ Three ƒactors making ƒor success in the culfivation oƒ Zen: Theo Thiền Sư 
D.T. Suzuki trong Thiền Luận, Tập II, có ba yếu tố khiến cho việc tu tập Thiển được 
thành tựu. Thiếu một trong ba cũng như cái đỉnh gẩy hết một chân, nó sẽ đổ——According 
to Zen Master D.T. Suzuki in Essays 1n Zen Buddhism, Book II, there are three factors 
making for success In the cultivation of Zen. When any one of the below factors 1s lacking 
1f 1s like a caudron with a broken leg, It limps. 


(II) Chỉ tiết về Ba Yếu Tố Khiến Cho Việc Tu Tập Thiền Được Thành Tựu—Details oƒ 
Three ƒactors making for success in the culfivyation 0ƒ Zen: 

(A) Đại Căn Tín —Great Faith: Great root of faith-—Tin lớn—Đây là một trong ba yếu tố 
khiến cho việc tu tập Thiền được thành tựu. Khi chúng ta nguyện công phu thiển quán, 
chúng ta phải khởi lòng tin mãnh liệt vào khả năng của tâm mình ngay từ lúc mới bắt 
đầu, rồi chúng ta phẩi duy trì lòng tin mãnh liệt này trong suốt tiến trình tu tập thiển. Tuy 
nhiên, lòng tin trong Phật giáo, nhất là lòng tin trong nhà Thiển khác xa với lòng tin trong 
các tôn giáo khác. Các tôn giaó đòi hỏi chúng ta phải đặt lòng tin vào một đấng tối cao, 
cũng như phải chấp nhận mọi đề nghị liên quan đến bản chất, khả năng và hành vi của 
đấng tối cao ấy. Chúng ta có thể gọi thứ lòng tin này là “lòng tin nơi tha lực.” Trái lại, 
lòng tin trong Phật giáo có nghĩa là tin ở chính chúng ta. Theo lời Phật dạy, mỗi chúng 
sanh đều có Phật tánh, nghĩa là có khả năng để trở thành một vị Phật. Chúng ta chưa 
thành Phật vì chúng ta chưa khám phá ra cái Phật tánh ấy. Lòng tin mãnh liệt nói trong 
nhà Thiển có nghĩa là tin rằng Phật tánh hiện diện trong chúng ta, và nếu chịu tu tập 
theo cách mà Đức Phật đã dạy, chúng ta cũng có thể khám phá ra cái Phật tánh này. 
Việc khám phá ra Phật tánh không phải là dễ. Nó đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực không 
ngừng nghỉ, phải có một cuộc phấn đấu khó khăn và lâu dài trong chính chúng ta. Vì sự 
khó khăn này mà nhiều người đã bỏ đạo sau lúc bắt đầu; do đó mà không có nhiều vị 
Phật trên thế gian này. Đây là lý do tại sao chúng ta rất cần có lòng tin. Điều tối quan 
trọng đầu tiên là phải tin vào khả năng sẵn có của mình, phải tin vào chủng tử giác ngộ ở 
trong chúng ta, và không bao giờ để mất lòng tin dù có gặp muôn ngàn trở ngại trên bước 
đường tu tập, từ bên trong lẫn bên ngoài. Theo Thiền Sư Thích Thiên Ân trong Triết Lý 
Thiển và Thực Hành Thiền, chúng ta có thể tin rằng chúng ta có khả năng thành Phật, vì 
Đức Phật cũng từng là một con người như chúng ta. Máu Ngài cũng đồ và nước mắt Ngài 
cũng mặn; thân và tâm Ngài cũng không khác chúng ta. Trước lúc giác ngộ, Ngài cũng 
có những ham muốn, ưu tư, xung đột và nghi ngại. Song nhờ thiển quán mà Ngài tự đào 
luyện và khám phá ra Phật tánh, vì vậy mà Ngài trở thành Phật hay Bậc Giác Ngộ. 


832 


Chúng ta cũng thế, dù có bao nhiêu vấn để, bao nhiêu nhược điểm, bao nhiêu trở ngại, 
chúng ta vẫn có khả năng thành Phật. Nếu chúng ta phát triển lòng tin này và duy trì đến 
tận cùng, thì không có trở ngại nào dù lớn cách mấy mà chúng ta không vượt qua được. 
Có người cho rằng con người là do môi trường tạo nên, nhưng theo Phật giáo, chính con 
ngươì tạo ra môi trường, và do đó cũng chính con người tạo ra mình. Mỗi cá nhân chúng 
ta trở nên như thế nào tùy thuộc tâm của mỗi chúng ta. Thế giới trở nên như thế nào tùy 
thuộc vào tâm tập thể của mọi người. Nhờ chí hướng của chúng ta, nhờ khả năng tạo 
dựng của tâm ta, chúng ta có thể biến đổi thế giới thành một thế giới tốt đẹp hơn, cũng 
như chính chúng ta sẽ trở thành người tốt hơn. Thiền tông có nói “Luân hồi là Niết Bàn, 
và Niết Bàn là Luân Hồi.” Thế giới có luân hồi hay Niết Bàn đều hoàn toàn tùy thuộc 
vào trạng thái tâm của chính chúng ta. Nếu tâm chúng ta giác ngộ thì thế giới này là Niết 
Bàn; nếu tâm chúng ta chưa giác ngộ, thì thế giới này là luân hồi với đầy dẫy khổ đau 
phiền não. Một vị Thiển sư có nói “Nước chỉ có một bản chất, nhưng nếu con bò uống 
vào thì nước ấy thành sữa, còn nếu con rắn uống vào thì nó trở thành loại nọc độc.” Cũng 
như thế, cuộc sống có đầy hạnh phúc và đầy phiền muộn đều tùy thuộc vào trạng thái 
tâm của chúng ta, chứ chẳng tùy thuộc vào thế giới. Vậy người con Phật nên tìm cách 
biến đổi tâm của chính mình, đưa nó đến trạng thái tĩnh thức, và điều này đòi hỏi ngay từ 
bước đầu một lòng tin mãnh liệt, tin ở chính chúng ta như ở tiểm năng của tâm mình— 
Thịs 1s the first step in the three factors making for success In the cultivation of Zen. 
When we undertake the practice of Zen, we have to arouse great faith in the capacIty of 
our mind at the very beginning, and we have to maintain this great faith throughout our 
enfire practice of meditalon. But the kind of faith called for in Zen Buddhism differs from 
the kind of faith required in other religions. Other religions demand that we place faith In 
a supreme being and that we g1Ive Our assent fO varlous propositlons concerning his 
nature, at(ributes, and deeds; we can call this kind of faith “faith in others.” In contrast, 
faith in Zen Buddhism means faith in ourselves. According to the Buddhaˆs teaching, 
every living being has a Buddha nature. We are not yet Buddha because we have not 
discovered that Buddha nature. The great faith in Buddhism, especially in Zen Buddhism 
means faith that the Buddha nature 1s present within us and that by cultivating the Way 
taught by the Buddha, we can come to a realization of that Buddha nature. To realize our 
Buddha nature 1s not easy. It calls for relentless work, a long and difficult struggle within 
ourselves. Because of its difficulty many people who begin abandon the way; therefore, 
there are not many Buddhas In the world. This 1s why faith 1s so necessary. The first and 
most Important thing 1s that we believe 1n our own capacity, that we believe In the seed of 
enlightenment within us and that we do not abandon this faith no matter how many 
obstacles, Internal or external, we meet on the way. According to Zen Master Thịch 
Thien An in “Zen Philosophy-Zen Practice,” we can believe that we have the potential of 
becoming a Buddha because the Buddha was Just a man like us. He also had red blood 
and salty tears; his body and mind were not so different from our own. Before his 
enlightenment, he had passlons, worrIes, conflicts, and doubts. But throueh meditation he 
cultivated himself and discovered his Buddha-nature, thereby becoming a Buddha or 
Enlightened One. Even though we have all kinds of problems, weaknesses, and barrIers, 
we also have the potential to become Buddhas. If we develop this faith and follow 1t 
through to the end, there 1s no barrier so big that 1t cannot be overcome. Many people say 


833 


man 1s created by the environment, but in Buddhism, man creates the environment and 
himself. Whatever we become as Individuals depends upon our own minds. Whatever the 
world becomes depends upon the collective minds of men. Through the direction of our 
wIll, the formative faculty of the mind, we can change the world Into a better world and 
ourselves Into better people. According to the Zen Sect, “Samsara 1s Ñirvana and Nirvana 
1S Samsara.” Whether the world 1s Samsara or Nirvana depends entirely on our state of 
mind. If our mind 1s enlightened, then this world 1s Nirvana. If our mind 1s unenlightened, 
then this world 1s Samsara, full of sufferings and afflictions. ÀA Zen Master said: “Water 1s 
of one essence, but 1 1t 1s drunk by a cow, 1t becomes milk; while 1ƒ 1t 1s drunk by a snake, 
1t becomes poIson.” In the same way whether life 1s blissful or sorrowful depends on our 
state of mind, not on the world. So we must seek to transform the mind, to bring 1t into the 
awakened state, and this requires at the outset great faith, faith in ourselves and in the 
powers of the mind. 


(B) Đại phụng sự— Great determinafion: Chí nguyện lớn——Great resolution. 


l) 


2) 


Đại phụng sự trong Phật giáo Đại Thừa —Great determination in Mahayana Buddhism: 
Khi chúng ta có một tấm lòng từ ái sâu sắc, chúng ta sẽ cảm thấy có trách nhiệm mang 
lại hạnh phúc cho người khác và giải thoát họ khỏi khổ đau phiền não. Nơi lòng bi mẫn, 
chúng ta chỉ muốn người khác được thoát khỏi khổ sở, trong đại nguyện chúng ta làm 
một cái gì đó để giúp đỡ họ—Once we have deep compassion, we would feel 
responsible to bring others happiness and to free them from sufferings and afflictions. 
Whereas In compassion, we only want others to be happy and to be free from misery, In 
great determination, we make vows to do some thing about helping them—See Bi Vô 
Lượng Tâm In Chapter 22. 

Đại quyết tâm trong Thiền tập——Great determination in Zen practice: Đại quyết là một 
trong ba yếu tố đưa đến thành công trong Thiển tập. Theo Thiển sư Thích Thiên Ân trong 
“Triết Lý Thiển-Thực Hành Thiền,” sau khi chúng ta đã giải quyết những nghi vấn và 
sẵn sàng bắt đầu hạ thủ công phu, chúng ta phải tạo cho mình một tinh thần cương quyết 
mạnh mẽ. Chúng ta phải quyết tâm tiến tới và tiếp tục công phu cho dù có gặp tất cả 
những trở ngại trên đường tu đạo. Chúng ta phải nguyện không bao giờ bỏ cuộc, mà phải 
tiếp tục phấn đấu thật cần mẫn. Muốn phát triển “đại quyết” chúng ta phải nhẫn nại và 
tự ghép mình vào kỹ luật. Chúng ta không nên nôn nóng được kết quả, mà phải tự đào 
luyện công phu, không trông ngóng hay kỳ vọng. Như Đức Khổng Phu Tử nói: “Đừng 
mong có kết quả sớm hay có lợi nhỏ. Kẻ mong kết quả sớm sẽ không đạt được mục đích 
cao. Kẻ ham lợi nhỏ thì không làm được việc lớn.” Con đường Thiền tập không phải là 
con đường đi vào và đi ra Đại học. Chúng ta không thể nào chỉ dành một vài năm hầu 
được tốt nghiệp. Con đường vào thiển không phải là vấn đề của tháng hay năm, mà là cả 
đời. Chỉ có một cách tốt nghiệp duy nhất trong nhà Thiển: đạt được Giác Ngộ Tối 
Thượng. Mặc dù chúng ta ai cũng có sẵn Phật tánh, nhưng không dễ gì trở thành Phật. Nó 
không những chỉ khó đối với chúng ta, mà cũng đã từng khó khăn đối với Đức Phật. Đức 
Phật đã từng nói: “Trong vũ trụ này, chẳng có chỗ nào dù nhỏ bằng hạt cải mà ta chẳng 
từng hy sinh thân mạng hay vùi xương của ta.” Thật khó tưởng tượng được vô lượng kiếp 
mà Đức Phật đã luân hồi trong vũ trụ này, vun trồng trí tuệ và phước đức hầu trọn thành 
Phật đạo. Ngay trong kiếp cuối cùng, sự quyết tâm của Đức Phật càng dõng mãnh hơn. 


834 


Ngài đã trải qua 6 năm khổ hạnh và 49 ngày đêm liên tục thiển định một cách quyết liệt. 
Tổ Bồ Đề Đạt Ma cũng tu tập Thiển định liên tục 9 năm sau khi ngài đến Trung Quốc. 
Như vậy sự quyết tâm là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong tu tập thiển 
định—Great determination 1s one of the three factors making for success In the 
cultivation of Zen. According to Zen Master Thịch Thien An in “Zen Philosophy-Zen 
Practice,” after we have resolved our doubts and are ready to embark upon the course of 
practice, we must raise up a spirit of strong determination. We must make a firm 
resolution to plow ahead and to continue to practice despite all the obstacles which may 
be met on the path. We must vow never to gIive up but to strive on diligently. To develop 
great determination we must have patience and self-discipline. We must not be Impatient 
for results but must discipline ourselves to practice without expecfation or anficipation. As 
Confucius says: “Do not wish for quick results, nor look for small advantages. If one 
seeks for quick results, he will not attain the ultimate goail. If he ¡1s led astray by small 
advatages, he wIll never accomplish great things.” The way of Zen 1s not the entrance 
and exit of a university. We do not set apart a certain period of time for study and then 
receive a graduation. The way of Zen Is not a matter of months or years but of a lifetime. 
There 1s only one kind of graduation in Zen: the attainment of Supreme Enlightenmett. 
Even though we all have a Buddha-nature, 1t 1s not easy to to become a Buddha. It 1s 
difficult not only for us, but 1t was also difficult for the Buddha. The Buddha said: “In the 
universe there 1s not a spot of land as small as a mustard seed where I have not sacrIfice 
my life or have not buried my bones.” It is difficult to imagine how many lifetimes the 
Buddha reincarnated In this universe, cultivating his wisdom and virfue to attain 
Buddhahood. In the last life, the Buddha devoted himself to practice for six years and 
forty-nine days. Bodhidharma also practiced for nine years after he arrived in China. 
'Therefore, “great determination” 1s extremely 1mporfant in Zen practice. 


(CÓ) Đạt nghỉ — Greaf doub(: Nghị lớn——Creat spIrit oŸ 1nqu1ry. 


l) 


2) 


Tổng quan về “đại nghi”—An overview of “great doubt”: Đại nghi hay đại nghi vấn là 
phương pháp đạt đến sự hiểu biết rất khoa học trong nhà Thiền. Trong khoa học, chúng ta 
được dạy là đừng bao giờ tin bất cứ một điều gì trừ phi sự thật của nó được chứng minh 
bằng thực nghiệm. Phật giáo, đặc biệt là Thiển tông Phật giáo có cùng một tư thế như 
vậy. Chúng ta không tin mù quáng vào bất cứ việc gì; đúng ra, chúng ta phải chứng minh 
sự thật cho chính mình trước khi tin—Great doubt 1s a method of attaining understanding 
very scIentifically. In sclence we are told never to believe anything unless 1fs truth has 
been demonstrated experimentally. Buddhism, especially Zen Buddhism takes the same 
stand. We are not to believe anything blindly; rather we must demonstrate 1s truth to 
Ourselves. 

Lý do phát khởi “đại nghi”—Reason for arising of “great doubt”: Đức Phật dạy mọi 
chúng sanh đều có Phật tánh. Nếu như vậy thì Phật tánh ở đâu? Chúng ta phải tìm ra nó 
cho chính chúng ta trong khi vẫn tiếp tục nghi ngờ cho đến khi tìm ra nó. Cái gì xãy ra 
nếu chúng ta không có mối “đại nghi vấn”? Nếu chúng ta chỉ học và lập lại như két 
những lời Phật dạy thì chẳng có gì hay ho cả. Chúng ta phải tự chứng minh những lời ấy 
bằng cách tìm kiếm trong tâm chúng ta, cũng như trong thế giới quanh ta. Như vậy, nghi 
là một phần rất quan trọng trong Thiển tập. Một vị Thiển sư có thể dạy nhiều điều. 


c) 


835 


Chúng ta có thể tin một số điều và có thể không tin một số điều khác. Điều nào nên chấp 
nhận hay gạt bỏ đều tùy thuộc ở quyền phán đoán của chúng ta. Chúng ta có quyển phán 
đoán; kỳ thật, tốt hơn hết là chúng ta nên tự phán đoán cho chính mình. Có lúc ông thầy 
đúng, mà cũng có lúc thầy sai. Vì thế chúng ta không nên tin tưởng một cách mù 
quáng—The Buddha taught that every living being has the Buddha-nature; If so, where 1s 
the Buddha-nature? We have to discover 1t for ourselves and keep on doubting until we 
discover 1t. What happens If we do not have “great doubt”? It does no good If we only 
learn and repeat the words of the Buddha as a parrot does. We must prove them to 
ourselves by searching Into our minds, as well as Iinto the world around us. Doubt 1s 
therefore a very Imporfant part of Zen practice. A Zen master can teach many things. 
Some of his teachings we may believe, others we may not believe. What 1s accepted and 
rejJec(ed depends upon our Judgment. We have the right to Judge; in fact, 1t 1s best to 
Judge for ourselves. Sometimes the master may be right, sometimes he may be wrong. 
Therefore, we must not believe and follow him blindly. 

Đại nghi của Thiền sư Bạch Ẩn—Hakuin ZenJI`s great doubt: Đại nghi là từ ngữ đặc biệt 
quan trọng trong truyền thống Thiền Lâm Tế của Nhật Bản, liên hệ mật thiết với Thiển 
Sư Bạch Ấn (Hakunn). Bạch Ấn kinh qua sự liệt bại bất ổn và lộn xộn trong buổi đầu tu 
tập thiển của ông, nhưng cuối cùng ông đã vượt qua tất cả những thứ này trong một lúc 
mãnh liệt của sự chứng ngộ. Trong những lời thuyết giảng của ông, ông đã nói: “Dường 
như tôi bị tê cóng giữa khối băng đá trải dài đến vạn dặm. Tất cả những ý định và mục 
đích của tôi đều chạy ra khỏi tâm tôi chỉ còn lại có mỗi một công án về “Không” mà 
thôi.” Sau vài ngày trong trạng thái ấy, ông nghe tiếng chuông chùa và tiếng vỡ vụn của 
khối băng đá. Tất cả những nghi tình trước đây của ông đều biến mất. Sau đó ông quyết 
định rằng chính nhờ những nghi tình bối rối trước đây là những thành phần cốt yếu đã 
đưa ông tới tiến trình chứng ngộ và mức độ của sự chứng ngộ tương hợp với sức mạnh 
của nghi tình—Great doubt is a particularly important term ¡in the Japanese Lin-Chi Zen 
sect, closely associated with Hakuin ZenJi (1686-1769). Hakuin experienced paralyzing 
uncertainty and confusion early in his meditative training, but evenfually overcame them 
1n an Iintense moment of awakening. In Hakuinˆs words: “Ilt was as though I was frozen 
solid in the midst of an Ice sheet extending tens of thousands of miles. To all intenfs and 
purposes Ï was out of my mind and the “Wu” koan alone remained.” After several days 
like this, he heard the sound of a temple bell and the Ice shattered. All his former doubts 
vanished. Subsequently he decided that such perplexity 1s an essential ingredient of the 
awakening process and that the level of realization 1s comparable to the Intensity of the 
doubt. 


(HI)Nghi Tình Và Đại Ngộ— Inqguiring spirtt and great enlightenment: 
I) Theo Thiền sư D.T. Suzuki trong Thiền Luận, Tập II, Cao Phong là người chủ trương tu 


tập công án như vầy: “Công án tôi thường đặt cho các môn nhân là “vạn pháp qui Nhất, 
Nhất qui hà xứ? Tôi khuyên họ hãy tham cứu câu nầy. Tham cứu câu ấy tức là đánh 
thức một mối nghi tình lớn đối với ý nghĩa cứu cánh của công án. Vạn pháp thiên sai vạn 
biệt được qui về Một, nhưng rồi Một trở về đâu? Tôi bảo họ, hãy đem hết sức mạnh bình 
sinh mà đeo mỗi mối nghi tình nầy, đừng lúc nào xao lãng. Dù đi, đứng, nằm, ngồi, hay 
làm các công việc, đừng để thời giờ luống trôi qua. Rồi ra cái Một trở về đâu? Hãy cố 


2) 


836 


mà đi tìm một câu trả lời chính xác cho câu hỏi nầy. Đừng buông trôi mình trong cái vô 
sự; đừng luyện tập tưởng tượng phiêu du, mà hãy cố thực hiện cho được cái trạng thái 
toàn nhất viên mãn bằng cách đẩy nghi tình lướt tới, bền bỉ và không hở. Rồi các ngươi 
sẽ thấy mình như một kẻ bịnh ngặt, chẳng còn muốn ăn uống gì nữa. Lại như một thằng 
khờ, không hiểu cái gì ra cái gì hết. Khi công phu đến đây, giờ là lúc tâm hoa của các 
ngươi bừng nở.”—According to Zen master D.T. Suzuki in the Essays in Buddhism, Book 
II, Zen master Kao-Feng-Yuan-MIao talked about the koans as follows: “The koan I 
ordinarily gIive to my pupIls 1s “All things return to One; where does the One return?' I 
make them search after this. To search after 1t means to awaken a great Inquiring spIrIt 
for the ultimate meaning of the koan. The multitudiness of things 1s reducible to the One, 
but where does the One finally return? I say to them: “Make this Iinquiry with all the 
strength that lies 1n your personality, øiving yourself no time to relax in this effort. In 
whatever physical position you are, and in whatever business you are employed, never 
pass your time 1dly. Where does the One finally return? Try to get a definite answer to 
this query. Do not give yourself up to a state of doing nothing; do not exercise yOUr 
fantastic Imagination, but try to bring about a state of identification by pressing your spIrIt 
of inquiry forward, steadily and uninterruptedly. You will be then like a person who 1s 
critically 1lH1, having no appetite for what you eat or drink. Again you wIll be like an 1diot, 
with no knowledge of what 1s what. When your searching spirit comes to this stage, the 
time has come for your mental flower to burst out.” 

Thiền Sư Cổ Âm Tịnh Cầm, vào khoảng cuối thế kỷ thứ 15, đã nói rõ về nghi tình và đại 
ngộ như sau: “Công phu có thể được thực hành tốt đẹp nhất là ở nơi không có tiếng động 
và tạp loạn: hãy dứt bỏ tất cả những điều kiện quấy nhiễu, hãy dừng lại suy tư và nghĩ 
tưởng, để hết tâm chí vào việc tiến hành công án, đừng bao giờ buông thả nó ra khỏi 
trung tâm của “thức,` dù khi đi, đứng, nằm hay ngồi. Đừng bao giờ quan tâm đến việc 
mình đang ở trong cảnh ngộ nào, dù khi vừa lòng hay trái ý, mà luôn luôn hãy cố giữ lấy 
công án trong lòng, phản quang tự chiếu, và tự hỏi ai là kẻ đang theo đuổi công án chẳng 
biết mệt thế, và tự hồi như vậy không ngớt. Cứ tiến hành như thế, hết sức là hăng hái, 
nghi chính kẻ đang nghi, chắc chắn sẽ đến lúc không còn nghi vào đâu được nữa, tuổng 
như các người đã đi đến chính tận nguồn của dòng suối và thấy mình đang bị những ngọn 
núi vây hãm chung quanh. Đây là lúc gốc cây cùng sắn bìm chằng chịt gẫy đổ, tức là khi 
sự phân biệt chủ khách hoàn toàn bị xáo trộn, khi kẻ bị nghi và cái bị nghi hòa hợp thành 
một khối duy nhất. Một khi thức tỉnh từ sự hợp nhất nầy, thì cái ngộ lớn sẽ hiện đến— 
Zen master Ku-Yin-Ching-Chin, late in the fifteenth century, has this saying regarding 
the Inquiring spirit and great enlightenment: “Searching and contriving (kung-fu) may 
best be practised where noise and confusion do not reach; cut yourself off from all 
disturbing conditions; put a stop to speculaton and Iimagination; and apply yourself 
wholeheartedly to the task of holding on to your koan, never letting 1t go off the center of 
conscIousness, whether you are sitting or lying, walking or standing still. Never mind in 
what condition you are placed, whether pleasing or disagreeable, but try all the time to 
keep the koan In mind, and reflect within yourself who 1t 1s that 1s pursuing the koan so 
untiringly and asking you this quesflon so unremittingly. As you thus go on, Intensely In 
earnesf, Inquiring after the Inquirer himself, the time will most assuredly come to you 
when 1t 1s absolutely ImpossIble for you to go on with your 1ngu1ry, as 1Ÿ you had come tfo 


3) 


837 


the very fountain of a stream and were blocked by the mountains all around. Thịs 1s the 
time when the tree together with the entwining wIistaria breaks down, that 1s, when the 
distinction of subJect and obJect 1s utterly obliterated, when the Inquiring and the Iinquired 
are fused Into one perfect 1dentity. Awakening from this Identification, there takes place 
a great enlightenment that brings peace to all your Inguiries and searchings. 

Hòa Thượng Thiên Kỳ Thụy đã có lời khuyên về “nghi tình và đại ngộ” như sau: “Hãy 
gột sạch tâm khỏi tất cả những khôn ngoan lừa lọc của thế gian, hãy dứt ra khỏi mình 
những tham sân do ngã chấp, và đừng để những mối suy nghĩ nhị biên (phân hai) quấy 
phá. để cho tâm thức được lau chùi sạch sẽ. Khi đã thanh lọc được như vậy rồi, hãy để 
khởi công án trước tâm “Vạn pháp qui Nhất, Nhất qui hà xứ?' Hãy nghiền ngẫm vấn để 
nầy từ thủy chí chung, hoặc bằng nhiều nghi vấn, hoặc đơn độc một suy nghĩ, hoặc chỉ 
nghiền ngẫm cái Một ở nơi đâu. Bất cứ bằng cách nào, cứ để cho hết thảy đầu mối của 
các câu hỏi ghi đậm trên ý thức của các người, khiến cho nó trở thành cái độc nhất là cái 
đích chú tâm. Nếu các người để phân biệt lý luận xen vào chuỗi dây liên tục bền bỉ của 
những nghi tình, kết quả sẽ làm sụp đổ hết cả công trình tu tập. Một khi các người chẳng 
được công án trước tâm, chẳng có cơ duyên nào để chứng ngộ hết. Lúc đó sự tu tập thiển 
quán của các người chẳng khác khác nào nấu cát mà muốn thành cơm. Cái cốt yếu bậc 
nhất là khơi dậy cái đại nghi và gắng thấy cho được cái Một qui về đâu. Lúc nghi tình 
được giữ linh hoạt liên tục, khiến cho những giải đãi, hôn trầm, tán loạn không còn cơ 
hội móng khởi; không cầu tìm kiếm ráo riết, rốt rồi thời cơ cũng sẽ đến, đây là lúc tâm 
hoàn toàn nhập định. Thế là dù đi hay đứng, dù nằm hay ngồi mà không phải để ý hẳn 
vào những việc đang làm ấy, cũng không hay biết mình đang ở đâu, đông hay tây, nam 
hay bắc; quên luôn cả lục tình; ngày đêm như nhau cả. Nhưng đây chỉ là mới nửa đường 
của ngộ, chứ chưa phải là ngộ hoàn toàn. Các người cần phải nỗ lực kỳ cùng và quyết 
liệt để xuyên qua đây, một trạng thái siêu thoát nơi đó hư không sẽ bị đập vỡ thành từng 
mảnh và vạn hữu đều được qui về cái bình đẳng toàn diện. Đấy lại như mặt trời ló dạng 
khỏi mây mù, thì các pháp thế gian hay xuất thế gian đều hiện ra rõ rệt.”—Most 
Venerable Tien-Ch'i-Shui's advice to students of Zen as follows: “Have your mind 
thoroughly washed off of all cunning and crookedness, sever yourselves from greed and 
anger which rise from egotism, and let no dualistic thoughts disturb you any longer that 
yOUr consciousness 1s wiped perfectly clean. When this purgation 1s effected, hold up 
your koan before the mind “All things are resolvable Into the One, and when 1s this One 
resolved? Where Is It really ultimately resolved? Inquire Into this problem from beginning 
to end, several as so many queries, or undividedly as one piece of thoupht, or simply 
I1nquire 1nto the whereabouts of the One. In any event, let the whole string of questions be 
distinctly impressed upon your consciousness so as to make In the exclusive obJect of 
attention. If you allow any idle thought to enter 1nto the one solid uninterruptible chain of 
I1nquiries, the outcome wIll ruin the whole exercise. When you have no koan to be held 
before your minds, there wIll be no occasion for you to realize a state of enlightenmerit. 
To seek enlightenment without a koan 1s like boiling sands which will never yield 
nourishing rice. The first essential thing 1s to awaken a great spirIt of ingu1ry and strIve to 
see where the One finally resolves 1tself. When this spirit 1s kept constantly alive so that 
no chance 1s given to languor or heaviness or ofloseness to assert 1fself, the time wIll 
come fo you without your specially seeking 1t when the mind attains a state of perfect 


đ) 


838 


concentration. That 1s to say, when you are sitting, you are not conscIous of the fact; so 
with your walking or lying or standing, you are not all consclous of what you are doing; 
nOr are you aware of your whereabouts, east or west, south or north; you forget that you 
are In possesslon of the sIix senses; the day 1s like the night, the vise-versa. But this 1s still 
midway to enlightenment, and not enlightenment 1tself. You will have yet to make 
another final and decided effort to break through this, a state of ecsatcy, when the vacuity 
Of space wIll be smashed to pieces and all things reduced to perfect evenness. Ït 1s again 
like the sun revealing 1tself from behind the clouds, when things worldly and super- 
worldly present themselves In perfect obJectivity.” 

Thật vậy, chúng ta không để khởi công án hiện tiền, mà phải đặt nó vào trong tâm bằng 
tất cả sức mạnh của nghi tình. Một khi công án được chỉ trì bởi một tinh thần như thế, thì 
theo Thiển Sư Đại Huệ, nó giống như một ngọn lửa cháy lớn đốt cháy tất cả những con 
sâu hý luận đang xăm tới. Và cũng chính vì vậy mà tất cả các Thiền sư đều đồng ý rằng 
“Trong sự tham Thiền, điều trọng yếu nhất là giữ vững nghỉ tình; nghi tình càng mạnh, 
ngộ càng lớn. Quả thực chẳng bao giờ có ngộ nếu không có nghi—In fact, we can't just 
hold up a koan before the mind, we must make 1t occupy the very center of attention by 
the sheer sfrength of an Inquiring spirit. When a koan 1s cultivated with such a spHIrit, 
according to Zen master Ta-HuI, 1t 1s like a great consuming fire which burns up every 
Iinsect of idle speculation that approaches 1t. Therefore, 1t is almost a common sense 
saying among Zen masters to declare that, “In the mastery of Zen the most Important 
thíing 1s to keep up a spirit of inquiry; the stronger the spirit the greater wIll be the 
enlightenment that follows; there 1s, indeed, no enlightenment when there 1s no spirIt of 
1nQUITV. 


(V) Thuần thục nghỉ tình— Mature doubts: Trong Bác Sơn Tham Thiển Cảnh Ngữ, được Vô 


Dị Nguyên Lai viết vào đầu thế kỷ thứ 17, trong đó phái Thiển Bác Sơn khẳng định 
trong công phu chứng Thiền, điều cần thiết là nuôi dưỡng một khát vọng mãnh liệt muốn 
hủy diệt cái tâm còn trong vòng sống chết. Khi khát vọng này được khơi dậy, hành giả 
nghe ra tuồng như mình đang bị một ngọn lửa hừng hực vây phủ. Y muốn trốn chạy nó lại 
không thể được, đứng im ra đấy không thể được, suy nghĩ vớ vẩn không thể được, mong 
chờ tha lực cũng không thể được. Để khỏi mất thì giờ, y phải vận hết sức bình sinh mà 
nhẩy xổ ra, không e dè gì đến hậu quả. Một khi khát vọng ấy được nuôi dưỡng, bước kế 
tiếp có tính cách thủ thuật hơn, theo đó, phải khơi dậy nghi tình và giữ vững nó trong 
lòng, cho đến phút chót khi đi tới một giải đáp. Mối nghi tình nầy nhắm từ chỗ sinh từ 
đâu đến, chết đi về đâu, và luôn luôn được nuôi dưỡng bởi khát vọng muốn vượt lên trên 
sống chết. Cái đó khó lắm, trừ phi nghi tình được thuần thục và tự bùng vỡ thành một 
trạng thái chứng ngộ. Trong bộ sách nầy, phái Thiển Bác Sơn đã nói đến mười phương 
pháp thuần thục nghi tình như sau—In Po-Shan's Admonitions Regarding the Study of 
Zen, during the Ming Dynasty, writen by Wu-I-Yuan-Lai In the beginning of the 
seventeenth century, Po-Shan Zen School confirmed that In striving to master Zen, the 
thing needed 1s to cherish a strong desire to destroy a mind subJect to birth and death. 
When this desire 1s awakened, the Zen practitioner feels as If he were enveloped In a 
blazing fire. He wants to escape 1t. He cannot Just be walking about, he cannot stay 
quietly In 1t, he cannot harbour any Idle thoughts, he cannot expect others to help him out. 


839 


Since no momernt 1s to be lost, all he has to do 1s to rush out oŸ 1t to the best of his strength 
and without being disturbed by the thought of the consequence. Once the desire Is 
cherished, the next step Is more technical In the sense that an Inquiring spirit 1s to be 
awakened and kept alive, until the final moment of solution arrives. The InquIry 1s 
concerned with the whence of bírth and the whither of death, and to be constantly 
nourished by the desire to rise above them. This 1s Iimpossible unless the spirit Of Inqu1ry 
1s matured and breaks Ifself out to a state of enlightenment. In this book, Po-Shan Zen 
School also mentioned ten methods of maturing doubts. 


(VI)Mười Phương Pháp Thuần Thục Nghỉ Tình— Ten methods oƒ maturing doubts: 


l) 
2) 
3) 
4) 


3) 
6) 


1) 
8) 
9) 


Không bận lòng đến những pháp thế tục: Not caring for worldly things. 

Không đắm mình trong trạng thái tịnh mặc: Not getting attached to a state of quietude. 
Không dao động bởi vạn vật: Not being disturbed by pluralities of objects. 

Luôn luôn tự cảnh tỉnh, như mèo rình chuột: Being constantly watchful over oneself, 
behaving like a cat who 1s after a mouse. 

Tập trung tâm lực vào công án: Concentrating one”s spIritual energy on the koan. 

Không cố gắng giải quyết công án bằng trí năng trong khi chẳng có trình tự luận lý nào 
trong đó: Not attempting to solve 1t intellectually where there are no such cues In It. 
Không cố mổ xẻ nó: Not trying to be merely clever about it. 

Không coi nó là một trạng thái vô hành: Not taking 1t for a state of doing-nothing-ness. 
Không coi trạng thái sáng tổ tạm thời là cứu cánh: Not taking a temporary state of 
transparency for finality. 


10) Không đọc công án y như tuổng niệm Phật hay tụng chú: Not reciting the koan as ïf it 


were the Nembutsu practice or a form of DharanI. 


840 


841 


Chương Tám Mươi 
Chapter Eighty 


Thiền và Luật Nhân Quả 
Zen and the Law oƒ Cause and FjJƒect 


(I Tổng quan về Luật Nhân Quả theo một vài Tôn Giáo—An overview oƒ the Law oƒ Cause 
and EjJƒfect in Some Religions: Một số người tin theo Cơ Đốc giáo, và theo Cơ Đốc giáo, 
thì định mệnh của con người được Thượng đế quyết định. Thượng đế quyết định cho một 
người được lên thiên đàng hay xuống địa ngục; Thượng đế còn định trước cả cuộc đời 
của con người trên thế gian nầy. Vài người khác tin vào thuyết định mệnh, rằng mỗi 
người chúng ta đều có số phận sẵn mà chúng ta không thể nào thay đổi, cũng như không 
làm gì khác hơn được. Họ tin rằng “Việc gì đến sẽ đến". Trong triết lý nầy, nhân tố quyết 
định số phận con người không phải là Thượng đế, mà là một sức mạnh huyền bí gọi là 
'số phận vượt quá tầm hiểu biết của chúng ta. Còn một số người khác nữa lại tin vào sự 
trái ngược lại với số phận, họ là những người tin vào thuyết “vô định”: mọi việc xãy ra 
đều do sự tình cờ hay ngẫu nhiên nào đó. Họ tin rằng nếu một người may mắn, người đó 
sẽ đạt được hạnh phúc và sự thành công; nếu không may thì sẽ phải chịu khổ đau và thất 
bại, nhưng tất cả những gì mà con người nhận lãnh đều không do một tiến trình của sự 
quyết định, mà đều do tình cờ, hoàn toàn ngẫu nhiên. Trong Cơ Đốc giáo, người tín hữu 
thờ phượng Thượng đế và cầu nguyện Ngài để được tha thứ khỏi phải lãnh những hậu 
quả của những hành động xấu ác mà người ấy đã gây tạo. Phật giáo khác với Cơ Đốc 
giáo ở chỗ Phật giáo xét căn nguyên của mọi điều xấu do bởi vô minh chứ không do tội 
lỗi do sự nhận thức sai lầm, chứ không do việc hành động theo ý muốn và chống đối. Về 
một định nghĩa thực tiễn cho vô minh, chúng ta có thể xem đó là bốn tà kiến làm cho 
chúng ta đi tìm sự thường hằng trong chỗ vô thường, tìm sự thanh thắn trong chỗ không 
thể tách rời ra khỏi khổ đau, tìm cái ngã trong chỗ chẳng liên quan gì đến bản ngã chân 
thật, và tìm vui thú trong chỗ thật ra chỉ toàn là sự ghê tởm đáng chán. Theo luật “Nhân 
Quả” của nhà Phật, hiện tại là cái bóng của quá khứ, tương lai là cái bóng của hiện tại. 
Vì vậy mà hành động của chúng ta trong hiện tại là quan trọng nhất, vì điều mà chúng ta 
làm ngày nay ấn định con đường của sự phát triển tương lai của mình. Vì lý do nầy mà 
người tu thiển nên luôn chú tâm vào hiện tại hầu có thể tiến triển tốt trên đường tu đạo. 
Theo giáo lý về tái sanh trong đạo Phật, quan hệ nhân quả giữa hành động và hậu quả 
của nó không những chỉ có giá trị trong hiện đời, mà còn có giá trị với những đời quá khứ 
và tương lai nữa. Luật nhân quả phổ thông nầy không thể nào tránh được. Giống như 
mình không thể nào chạy trốn được cái bóng của chính mình, chúng ta không thể nào 
trốn chạy hậu quả của những hành động của mình. Chúng sẽ mãi đeo đuổi chúng ta dầu 
chúng ta có lẫn trốn ở bất cứ nơi đâu. Ngoài ra, Đức Phật còn dạy, tâm bất thiện tạo ra 
những tư tưởng bất thiện (hận, thù, tổn hại và tà kiến, vân vân), cũng như những hành 
động gây ra khổ đau loạn động. Tâm bất thiện sẽ hủy diệt sự an lạc và thanh tịnh bên 
trong—Some people believe In Christianity, and according to the Christian, the theIstic 


842 


position that man”s destiny 1s basically determined for him by God. God determines If a 
man deserves heaven or hell; he may even decide each man”s earthly destiny. Some 
other people believe In fatalism that each of us has a fate which we cannot change and 
about which we can do nothing. They believe that “Whatever will be wIll be.' In this 
philosophy the agent that determines destiny 1s not a God, but rather a mysterlous 
Impersonal power called “Fate” which transcend our understanding. Stil some other 
people believe the exact opposite, they believe 1n indeterminism: everything happens by 
accident. They believe that 1f man 1s lucky, he wIll achieve happiness or success; 1Ÿ he 1s 
unlucky, he will suffer or fail, but whatever he receives, he receives not through any 
process of determination but by accident, by sheer coincidence. In Christianity, the 
Christian worships God and prays to Him In order to obtain forgiveness from the results 
his evil actions hold out for hìm. Buddhism differs from Christianity In that 1t sees the root 
cause of all evil in “ignorance” and not In “sin”, in an act of intellectual misapprehension 
and not In an act of volition and rebellion. As a practical definition of Ignorance, we are 
offered the four perverted views which make us seek for permanence In what 1s 
inherently Impermanent, ease In what 1s Inseparable from suffering, selfhood in what 1s 
not linked to any self, and delight in what 1s essentially repulsive and disgusting. 
According to the Karma Law in Buddhism, the present 1s a shadow of the past, the future 
a shadow of the present. Hence our action in the present 1s most important, for what we 
do in the present determines the course of our future developmert. For this reason, Zen 
practitioners should always apply their minds to the present so that they may advance on 
the way. According to the Buddhist doctrine of rebirth, the causal relation between action 
and I1fs results holds not only with regard to the present life but also with regard to past 
and future lives. This universal law of cause and effect Is non-negotiable. Just as we 
cannot run away from our own shadows, so we cannot run away from the results of our 
actions. They wIll pursue us no matter where we hide. Besides, the Buddha also taught 
that negative or unwholesome mind creafes negative or unwholesome thoughfs (anger, 
hatred, harmful thoughts, wrong views, efc), speech (Iying, harsh speech, double-tongued, 
etc), as well as deeds which are the causes of our sufferings, confusion and mIsery. 
Unwholesome or negative mind wIll destroy our inner peace and tranquility. 


(I1 Luật Nhân Quả theo Phật Giáo— The Law oƒ Cause and Fjƒƒect in Buddhism: Đạo Cơ 
Đốc tự mâu thuẫn bởi một câu viết trong Thánh Kinh “Ngươi gieo cái gì thì sẽ gặt cái 
nấy” với sự ân xá nhờ ơn Chúa hay Thượng đế. Cái câu “Gieo gì gặt nấy” rõ ràng hoàn 
toàn phù hợp với ý nghĩa của luật nhân quả tự nhiên, trong khi sự ân xá nhờ ơn Chúa 
hoàn toàn phủ nhận luật nhân quả tự nhiên nầy. Nhưng trong đạo Phật, không ai có thể 
tha thứ cho một người khỏi những vi phạm của người đó. Nếu làm một điều ác thì người 
đó phải gặt hái những hậu quả xấu, vì tất cả đều do luật chung điều khiển chứ không do 
một đấng sáng tạo toàn năng nào. Theo Phật giáo, những vui sướng hay đau khổ trong 
kiếp nây là ảnh hưởng hay quả báo của tiền kiếp. Thế cho nên cổ đức có nói: “Dục tri 
tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị.” Có nghĩa là 
muốn biết nhân kiếp trước của ta như thế nào, thì hãy nhìn xem quả báo mà chúng ta 
đang thọ lãnh trong kiếp nầy. Muốn biết quả báo kế tiếp của ta ra sao, thì hãy nhìn vào 
những nhân mà chúng ta đã và đang gây tạo ra trong kiếp hiện tại. Một khi hiểu rõ được 


1) 


843 


nguyên lý nầy rồi, thì trong cuộc sống hằng ngày của người con Phật chơn thuần, chúng 
ta sẽ luôn có khả năng tránh các điều dữ, làm các điều lành. Mọi hành động làm nhân sẽ 
có một kết quả hay hậu quả. Cũng như vậy, kết quả hay hậu quả đều có nhân của nó. 
Luật nhân quả là khái niệm căn bản trong đạo Phật, nó chi phối tất cả mọi trường hợp. 
Người Phật tử tin luật nhân quả chứ không không phải thưởng phạt. Mọi hành động hễ là 
nhân ắt có quả. Tương tự, hễ là quả ắt có nhân. Luật nhân quả là ý niệm căn bản trong 
Phật giáo chi phối mọi hoàn cảnh. Đây là định luật căn bản của vạn hữu, nếu một người 
gieo hạt giống tốt thì chắc chắn người đó sẽ gặt quả tốt; nếu người ấy gieo hạt giống xấu 
thì hiển nhiên phải gặt quả xấu. Dù kết quả có thể mau hay chậm, mọi người chắc chắn 
sẽ nhận những kết quả tương ứng với những hành động của mính. người nào thâm hiểu 
nguyên lý này sẽ không bao giờ làm điều xấu —Catholicism contradicts itself with the 
words In the Bible: “Ye shall reap what ye shall sow” and the theory of forgiveness 
through the grace of Christ or God. The sentence “Reap what you sow” 1s precisely 1n 
accordance with the natural law of karma, while the grace of forgiveness completely 
denies this law. But in Buddhism, no one can forgIve a person for his transgression. If he 
commits an evil deed, he has to reap the bad consequences, for all is governed by 
universal law and not by any arbitrary creator. According to Buddhism, the pain or 
pleasure resulting in this life from the practices or causes and retributions of a preVIous 
life. Therefore, ancIent virtues said: “Ilf we wIsh to know what our lives were like In the 
past, Just look at the retributions we are experiencing currently In this life. lÝ we wish to 
know what retributions wIll happen to us In the future, Just look and examine the actions 
we have created or are creating In this life.” If we understand clearly this theory, then In 
our daily activitles, sincere Buddhists are able to avoid unwholesome deeds and practice 
wholesome deeds. Every action which 1s a cause wIll have a result or an effect. LIkewIse, 
every resultant action has 1s cause. The law of cause and effect 1s a fundamental concept 
within Buddhism governing all situation. Buddhists believe 1n a Just rational of karma that 
operates automatically and speak In terms of cause and effect Instead of rewards and 
punishments. Every action which 1s a cause will have a result or an effect. Likewise 
every resultant action has 1s cause. The law of cause and effect 1s a fundamenfal concept 
withn Buddhism goverining all situation. Buddhists believe In a Just rational of karma 
that operates automaftically and speak In terms of cause and effect instead of rewards and 
punishments. It's a fundamental principle for all living beings and all things that If one 
sows good deeds, he wIll surely reap a good harvest; If he sows bad deeds, he must 
inevitably reap a bad harvest. Though the results may appear quickly or slowly, everyone 
wIll be sure to receive the results that accord with their actions. Anyone who has deeply 
understood this principle will never do evIl. 

Luật nhân quả hay sự tương quan giữa nguyên nhân và kết quả trong luật về “Nghiệp” 
của Phật giáo—Law oƒ cause and effect or the relation between cause and effect in the 
sense oƒ the Buddhist law oƒ “Karma”: Mọi hành động là nhân sẽ có kết quả hay hậu quả 
của nó. Giống như vậy, mọi hậu quả đều có nhân của nó. Luật nhân quả là luật căn bản 
trong Phật giáo chi phối mọi hoàn cảnh. Luật ấy dạy rằng người làm việc lành, dữ hoặc 
vô ký sẽ nhận lấy hậu quả tương đương. Người lành được phước, người dữ bị khổ. Nhưng 
thường thường người ta không hiểu chữ phước theo nghĩa tâm linh, mà hiểu theo nghĩa 
giàu có, địa vị xã hội, hoặc uy quyền chánh trị. Chẳng hạn như người ta bảo rằng được 


2) 


3) 


844 


làm vua là do quả của mười nhân thiện đã gieo trước, còn người chết bất đắc kỳ tử là do 
trả quả xấu ở kiếp nào, dầu kiếp nầy người ấy không làm gì đáng trách —Every action 
which 1s a cause wIll have a result or an effect. Likewise every resultant action or effect 
has 1fs cause. The law of cause and effect Is a fundamental concept within Buddhism 
governing all situations. The Moral Causation in Buddhism means that a deed, good or 
bad, or Indifferent, brings 1ts own result on the doer. Good people are happy and bad ones 
unhappy. But in most cases “happiness” 1s undersfood not In 1s moral or spiritual sense 
but in the sense of material prosperity, social position, or political influence. For Instance, 
kingship 1s considered the reward of one”s having faithfully practiced the ten deeds of 
goodness. If one meets a tragic death, he 1s thought to have committed something bad In 
his past lives even when he might have spent a blameless life in the present one. 

Nhân quả là một định luật tất nhiên— Causality is a nafural law: Nhân quả là một định 
luật tất nhiên nêu rõ sự tương quan, tương duyên giữa nhân và quả, không phải có ai 
sinh, cũng không phải tự nhiên sinh. Nếu không có nhân thì không thể có quả; nếu không 
có quả thì cũng không có nhân. Nhân nào quả nấy, không bao giờ nhân quả tương phản 
hay mâu thuẫn nhau. Nói cách khác, nhân quả bao giờ cũng đồng một loại. Nếu muốn 
được đậu thì phẩi gieo giống đậu. Nếu muốn được cam thì phải gieo giống cam. Một khi 
đã gieo cỏ dại mà mong gặt được lúa bắp là chuyện không tưởng: Causality is a natural 
law, mentioning the relationship between cause and effect. All things come Into being not 
without cause, since !f there 1s no cause, there 1s no effect and vice-versa. Às SO SOW, SO 
shall you reap. Cause and effect never conflict with each other. In other words, cause and 
effect are always consistent with each other. If we want to have beans, we musf sow bean 
seeds. If we want to have oranges, we musft sow orange seeds. If wild weeds are planted, 
then 1t s unreasonable for one to hope to harvest edible fruIts. 

Nhân Duyên sanh Quả—Causes and Conditions will produce Resulis: Một nhân không 
thể sinh được quả, mà phải được sự trợ giúp của nhiều duyên khác, thí dụ, hạt lúa không 
thể nẩy mầm lúa nếu không có những trợ duyên như ánh sáng, đất, nước, và nhân công 
trợ giúp. Trong nhân có quả, trong quả có nhân. Chính trong nhân hiện tại chúng ta thấy 
quả vị lai, và chính trong quả hiện tại chúng ta tìm được nhân quá khứ. Sự chuyển từ 
nhân đến quả có khi nhanh có khi chậm. Có khi nhân quả xãy ra liền nhau như khi ta vừa 
đánh tiếng trống thì tiếng trống phát hiện liền. Có khi nhân đã gây rồi nhưng phải đợi 
thời gian sau quả mới hình thành như từ lúc gieo hạt lúa giống, nẩy mầm thành mạ, nhổ 
mạ, cấy lúa, mạ lớn thành cây lúa, trổ bông, rồi cắt lúa, vân vân, phải qua thời gian ba 
bốn tháng, hoặc năm sáu tháng. Có khi từ nhân đến quả cách nhau hằng chục năm như 
một đứa bé cắp sách đến trường học đến ngày thành tài phải trải qua thời gian ít nhất là 
10 năm. Có những trường hợp khác từ nhân đến quả có thể dài hơn, từ đời trước đến đời 
sau mới phát hiện: One cause cannot have any effect. To produce an effect, It 1s 
necessary to have some specIfic conditions. For Instance, a ørain of rice cannot produce a 
rice plant without the presence of sunlight, soil, water, and care. In the cause there 1s the 
effect; In the effect there 1s the cause. From the current cause, we can see the future 
effect and from the present effect we discerned the past cause. The development process 
Írom cause to effect Is sometimes quick, sometimes slow. Sometimes cause and effect 
are simultaneous like that of beating a drum and hearing 1s sound. Sometimes cause and 
effect are three or four months away like that of the grain of rice. It takes about three to 


4) 


845 


four, or five fo six months from a rice seed to a young rice plant, then to a rice plant that 
can produce rice. Sometimes 1t takes about ten years for a cause to turn into an effect. For 
Instance, from the time the schoolboy enters the elementary school to the time he 
graduates a four-year college, It takes him at least 14 years. Other causes may Involve 
more time to produce effects, may be the whole life or two lives. 

Lợi ích của việc hiểu và tin vào luật nhân qua— Benefits oƒ understanding and believing in 
the law øƒ causality: Hiểu và tin vào luật nhân quả, hành giả tu thiển sẽ không mê tín dị 
đoan, không ý lại thần quyền, không lo sợ hoang mang. Biết cuộc đời mình là do nghiệp 
nhân của chính mình tạo ra, người tu thiển với lòng tự tin, có thêm sức mạnh to lớn sẽ 
làm những hành động tốt đẹp thì chắc chắn nghiệp quả sẽ chuyển nhẹ hơn, chứ không 
phải trả đúng quả như lúc tạo nhân. Nếu làm tốt nữa, biết tu thân, giữ giới, tu tâm, 
nghiệp có thể chuyển hoàn toàn. Khi biết mình là động lực chính của mọi thất bại hay 
thành công, người tu thiển sẽ không chán nản, không trách móc, không ỷ lại, có thêm 
nhiều cố gắng, có thêm tự tin để hoàn thành tốt mọi công việc. Biết giá trị của luật nhân 
quả, người tu thiển khi làm một việc gì, khi nói một lời gì, nên suy nghĩ trước đến kết quả 
tốt hay xấu của nó, chứ không làm liều, để rồi phải chịu hậu quả khổ đau trong tương lai: 
By understanding and believing In the law of causality, A Zen practiloner will not 
become superstitious, or alarmed, and rely passively on heaven authority. He knows that 
his life depends on hIs karmas. If he truly believes In such a causal mechanism, he strIves 
to accomplish good deeds, which can reduce and alleviate the effect of his bad karmas. lf 
he continues to live a good life, devoting his time and effort to practicing Buddhist 
teachings, he can eliminate all of his bad karmas. He knows that he 1s the only driving 
force of his success or failure, so he wIll be discouraged, put the blame on others, or rely 
on them. He will put more effort into performing his duties satisfactorily. Realizing the 
value of the law of causality, he always cares for what he thinks, tells or does In order to 
avoid bad karma. 


(IHI)Thiền và Luật Nhân Quả—Zen and Law oƒ Cause and Ejƒfect: Thiền tin nơi giáo thuyết 


Phật giáo về hành động và phản hành động. Nghĩa là Thiền tin theo thuyết Nghiệp Báo 
của nhà Phật. Theo thuyết nầy, nếu một người làm điều gì, điều nầy sẽ có ảnh hưởng 
không sai chạy trên người đó, hoặc ngay bây giờ hoặc trong tương lai, và cái ảnh hưởng 
đó ra thế nào được quyết định bởi tính cách của hành động sơ khởi. Nếu người ấy tạo tác 
những hành động tốt, hoặc thiện nghiệp, người ấy sẽ gặt những kết quả tốt, nghĩa là sự 
hạnh phúc và thành công; ví bằng một người tạo ra những hành động xấu, hoặc ác 
nghiệp, người ấy sẽ gặt những kết quả xấu, nghĩa là sự bất hạnh và thất bại. Đạo Phật 
xem nhân quả như một luật tự nhiên hằng có trong vũ trụ. Thuyết nhân quả là trung đạo 
giữa thuyết số mạng và thuyết vô định hoàn toàn. Trong nhà Thiền, hành giả không cầu 
khẩn Thượng đế tha thứ, mà là điều chỉnh hành động của mình để mang lại sự hài hòa 
với qui luật của vũ trụ. Nếu mình làm ác, mình phải cố gắng tìm ra lỗi lầm và sửa chữa 
lại cho đúng; và nếu mình làm tốt, thì mình cố gắng duy trì và phát triển những điều tốt 
lành ấy. Người tu thiển không nên lo âu về quá khứ, mà nên lo cho những việc mà mình 
đang làm trong hiện tại. Thay vì chạy ngược chạy xuôi để tìm sự tha thứ, chúng ta nên cố 
gắng gieo trồng những chủng tử tốt trong hiện đời và để kết quả cho luật nghiệp quả 
quyết định. Mọi hành động làm nhân sẽ có một kết quả hay hậu quả. Cũng như vậy, kết 


846 


quả hay hậu quả đều có nhân của nó. Luật nhân quả là khái niệm căn bản trong đạo 
Phật, nó chi phối tất cả mọi trường hợp. Người Phật tử tin luật nhân quả chứ không không 
phải thưởng phạt. Theo Đức Phật, nhân là nhân mà bạn đã gieo, thì từ đó bạn phải gặt 
lấy kết quả tương ứng, không có ngoại lệ. Nếu bạn gieo nhân tốt, ắt gặt quả tốt. Và nếu 
bạn gieo nhân xấu, ắt nhận lấy quả xấu. Vì vậy mà nếu bạn gieo một nhân nào đó với 
những duyên khác đi kèm, một quả báo hay hậu quả nào đó sẽ đến, không có ngoại lệ. 
Đức Phật dạy: “Do sự nối kết của các chuỗi nhân duyên mà có sự sinh, có sự diệt.” Nhân 
quả trong đạo Phật không phải là chuyện tin hay không tin. Cho dù bạn không tin nhân 
quả thì nhân quả vẫn vận hành đúng theo chiều hướng mà nó phải vận hành. Nhân chính 
là chủng tử (hạt). Cái góp phần cho sự lớn mạnh của nó là duyên (hay điều kiện). Trồng 
một cái hạt xuống đất là gieo nhân. Những điều kiện là những yếu tố phụ vào góp phần 
làm cho cái hạt nẩy mầm và lớn lên như đất đai, nước, ánh nắng mặt trời, phân bón và 
người làm vườn, vân vân. Hễ là nhân ắt có quả. Tương tự, hễ là quả ắt có nhân. Luật 
nhân quả là ý niệm căn bản trong Phật giáo chi phối mọi hoàn cảnh. Đây là định luật căn 
bản của vạn hữu, nếu một người gieo hạt giống tốt thì chắc chắn người đó sẽ gặt quả tốt; 
nếu người ấy gieo hạt giống xấu thì hiển nhiên phải gặt quả xấu. Dù kết quả có thể mau 
hay chậm, mọi người chắc chắn sẽ nhận những kết quả tương ứng với những hành động 
của mính. người nào thâm hiểu nguyên lý này sẽ không bao giờ làm điều xấu. Nhân là 
nguyên nhân, là năng lực phát động; quả là kết quả, là sự hình thành của năng lực phát 
động. Định luật nhân quả chi phối vạn sự vạn vật trong vũ trụ không có ngoại lệ. Phật tử 
chân thuần nên luôn nhớ rằng nguyên nhân chính đưa đến mọi hậu quả là “Vô Minh”. 
Vô minh là yếu tố của tâm thức, một trạng thái làm u ám trí năng. Vô minh làm cho 
chúng ta không biết sự thật chúng ta là gì và sự vật chung quanh chúng ta tỔn tại theo cơ 
chế nào. Vô minh chẳng những làm cho chúng ta không thấy bộ mặt thật của sự vật, mà 
nó còn vẽ vời sự vật một cách sai lạc. Thuyết nghiệp báo trong đạo Phật dành cho con 
người chứ không cho ai khác, vì con người chính là kẻ tạo nên vận mạng của chính mình. 
Từ lúc nầy qua lúc khác, chúng ta đang gây tạo nên vận mạng của chính mình qua tư 
tưởng, lời nói và việc làm. Vận mạng của chúng ta sinh ra từ cá tính, cá tính sanh ra từ 
thói quen, và thói quen sanh ra từ hành động và sự suy nghĩ của mình. Và vì tư tưởng 
phát sanh ra từ tâm, làm cho tâm trở thành phương thức tối hậu của vận mạng mình. Thật 
vậy, tâm là người sáng tạo duy nhất ra nhân quả mà Phật giáo công nhận, và sức mạnh 
của tâm là sức mạnh có ý nghĩa duy nhất trên thế giới nầy-—Zen believes in general 
Buddhist principle of action and reaction. It 1s to say, Zen believes In the Theory of 
Karma in Buddhism. According to this law, 1ƒ a person does something, what he does wIll 
inevifably have an effect on him, either at the present time or in the future, and what this 
effect wIll be 1s determined by the character of his original action. If he performs good 
actions, or good karma, he will reap good results, for example, happiness and success; If 
he performs bad actions, or bad karma, he wIll reap bad results, 1.e., suffering and faIlure. 
Buddhism regards karma as a natural law Immanent In the universe. The doctrine of 
karma 1s the middle way between complete determinism and complete Indeterminism. In 
Zen, practitioners do not pray to a God for mercy but rather regulate their actions to bring 
them Into harmony with the universal law. If they do evIil, they try to discover theIr 
mistakes and rectify their ways; and 1f they do good, they try to maintain and develop that 
good. Zen practitioners should not worry about the past, but rather be concerned about 


847 


what we are doing In the present. Instead of running around seeking forgiveness, we 
should try to sow good seeds ¡n the present and leave the results to the law of karma. 
Every action which 1s a cause wIll have a result or an effect. LikewIse, every resultant 
action has 1fs cause. The law of cause and effect 1s a fundamental concept within 
Buddhism governing all situation. Buddhists believe in a Just rational of karma that 
operates automatically and speak In terms of cause and effect Instead of rewards and 
punishments. According to the Buddha, a cause refers to the cause you have planted, 
from which you reap a corresponding result without any exception. If you plant a good 
cause, you will get a good result. And 1f you plant a bad cause, you wIll obtain a bad 
result. So 1ƒ you plant a certain cause with other conditions assemble, a certain retribution 
or result 1s brought about without any exception. The Buddha taught: “Because of a 
concatenation of causal chains there 1s birth, there 1s disappearance.” Cause and effect In 
Buddhism are not a matter of belief or disbelief. Even though you donˆt believe in “cause 
and effect,” they Just operate the way they are suppose to operate. The cause 1s the seed, 
what contribuftes to 1fs growth 1s the conditions. Planting a seed in the øround 1s a cause. 
Conditions are aiding factors which contribute to the growth such as soil, water, sunlight, 
fertilizer, and the care of the gardener, etc. Every action which 1s a cause will have a 
result or an effect. Likewise every resultant action has 1s cause. The law of cause and 
effect Is a fundamental concept within Buddhism goverining all situation. Buddhists 
believe In a Just ratilonal of karma that operates automatically and speak In terms of cause 
and effect Instead of rewards and punishments. It's a fundamenrtal principle for all living 
beings and all things that 1ƒ one sows good deeds, he wIll surely reap a good harvest; 1f he 
sows bad deeds, he must inevitably reap a bad harvest. Though the results may appear 
quickly or slowly, everyone wIll be sure to receive the results that accord with thetr 
actions. Anyone who has deeply understood this principle will never do evil. Cause 1s a 
pnmary force that produces an effect; effect Is a result of that primary force. The law of 
causation øgoverns everything 1n the universe without exception. Devout Buddhists should 
always remember that the chief cause that lead to all kinds of effect 1s “lgnorance”. 
“Ignorance” Is a menfal factor, or attitude, that obscures our understanding of who we 
are, and the mode in which all phenomena exiIst. Not only does Ignorance prevent us from 
realizing how things exist, it also depIcts things as existing In a way they do not. The 
theory of karma in Buddhism makes man and no one else, for man 1s the architect of his 
own destiny. From moment to moment we are producing and creating our destiny through 
our thoupht, our speech and our deeds. Our destiny issued from our character, our 
character from our habits, our habits from our acts and our acts from our thoughts. And 
since thoughts Issued from the mind, this makes the mind the ultimate determinant of our 
destiny. In fact, the mind 1s the only creator the karma law in Buddhism recognizes, and 
the power of the mind the only significant power in the world. 


(HI)Hành giả tu thiền nên luôn nhớ tới °A Lại Da thức°—Zen practiioners should always 
remember the “Alaya-vjnana°: Hành giả tu thiền nên luôn nhớ rằng theo Phật giáo, thức 
thứ tám mà chúng ta gọi là *“A Lại Da thức” cũng là tàng thức. Vì thức nầy rất sâu kín 
nên rất khó hiểu được nó; tuy nhiên, nghĩa đen của nó đã cho chúng ta có một khái nệm 
về nghĩa của nó. A Lại Da là cái kho chứa tất cả những dấu tích hành động và kinh 


848 


nghiệm của chúng ta. Tất cả những gì chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, và hành 
động... đều gởi một chủng tử vào cái kho tàng thức. Chủng tử là nhân của năng lực 
nghiệp báo. Vì tàng thức thâu góp tất cả những chủng tử của những hành động mà chúng 
ta đã làm, nó là kẻ đã xây dựng nên vận mạng của chúng ta. Cuộc đời và cá tính của 
chúng ta phản ánh những chủng tử ở trong kho tàng thức của chúng ta. Nếu chúng ta gởi 
những chủng tử xấu, như làm thêm nhiều nghiệp xấu, chúng ta sẽ trở thành kẻ xấu. 
Cũng theo Phật giáo, A Lại Da thức chẳng những là nơi chất chứa tất cả những chủng tử, 
cả tốt lẫn xấu, mà tàng thức còn có khả năng đưa những chủng tử nầy từ lúc nầy sang lúc 
khác, cũng như từ đời trước sang đời nầy, từ đời nầy sang đời sau. Vì vậy, nếu chúng ta 
tu tập theo con đường tốt lành, thì rồi tương lai chúng ta sẽ có một đời sống tốt đẹp hơn. 
Hành giả tu thiển quyết công phu tu tập để không tiếp tục cho vào tàng thức bất cứ thứ 
gì, dù bất thiện hay thiện; Điều nầy có nghĩa là nếu không có nhân ắt không có quả. Nếu 
không tạo nhân thì không bao giờ có quả. Nếu không gieo hạt thì không có cây. Một 
người đã không gây tạo nhân để có quả bị giết thì người ấy sẽ không chết ngay trong tai 
nạn xe hơi. Đức Phật day: bạn là kẻ tạo nên số phận của chính bạn. Bạn không nên chỉ 
trích bất cứ ai trước những khó khăn của mình, khi mà chỉ có mình chịu trách nhiệm về 
cuộc đời của mình, tốt hơn hay tệ hơn, đều do mình mà ra cả. Những khó khăn và khổ 
não của bạn thực ra là do chính bạn gây ra. Chúng phát sinh do các hành động bắt nguồn 
từ tham, sân, si. Thực vậy, sự khổ đau là cái giá bạn phải trả cho lòng tham đắm cuộc 
sống hiện hữu và những thú vui nhục dục. Cái giá quá đắc mà bạn phải trả là sự khổ đau 
thể xác và lo âu về tinh thần. Tương tự như bạn trả tiền hằng tháng cho chiếc xe 
Chevrolet Corvette mới tinh để được sở hữu nó. Tiên trả hằng tháng là sự đau khổ về 
thân và tâm mà bạn phải chịu đựng, trong khi đó cái xe mới tinh kia được xem như là cơ 
thể nhờ đó mà bạn thụ hưởng các thú vui thế gian. Bạn phải trả giá cho sự thụ hưởng 
khoái lạc: không có thú vui nào mà không phải trả một cái giá đắc, thật là không may 
mắn—Zen practitioners should always remember that according to Buddhism, the eighth 
conscIousness which 1s called the “Alaya-vijnana" 1s the storehouse-consciIousness. This 
COnSIousness 1s so deep and very difficult to understand; however, 1s literal name ø1ves 
us the cue to I(s meaning. The “Alaya” 1s a repository which stores all the impresslons of 
our deeds and experiences. Everything we see, hear, smell, taste, touch, and do deposIte, 
so to speak, a seed in the store-consciousness. The seed 1s a nucleus of karmic energy . 
Since the “Alaya” hoards all the seeds of our past actions, 1t 1s the architect of our destiny. 
Our life and character reflect the seeds In our store-consciousness. lf we deposite bad 
seeds, I.e., perform more evil actions, we wIll become bad persons. Àlso according to 
Buddhism, “Alaya” conscIousness not only stores all the seeds, both good and bad, but 1t 
also carries them from one momert to the next and from the past life to the present life, 
from the present life to the future life. Therefore, If we cultivate the way of virtuous 
conduct, then in the future we will have a better life. Zen practitioners try to make effort 
not fo continue to drop Info that “Alaya-vijnana” anything, unwholesome or wholesome. 
This means that “without a cause, there won”t be any result.” If the cause 1sn”t created, 
the result does not occur. If no seed 1s planted, nothing grows. The person who hasn”t 
created the cause to be killed, wonˆt be even 1f he or she 1s in a car crash. According to 
the Buddha, man makes his own destiny. He should not blame anyone for his troubles 
since he alone 1s responsible for his own life, for either better or worse. Your difficulties 


849 


and troubles are actually self-caused. They arise from actions roo(ed In greed, hatred and 
delusion. In fact, suffering 1s the price you pay for craving for existence and sensual 
pleasures. The price which comes as physical pain and menfal agony 1s a heavy one to 
pay. It 1s like payIing monthly payment for the brand new Chevrolet Corvette you own. 
The payment 1s the physical pain and mental agony you undergo, while the Corvetfe 1s 
your physical body through which you experience the worldly pleasures of the senses. 
You have to pay the price for the enJoyment: nothing 1s really free of charge 
unfortunatcly. 


(IV)Thiền quán giúp chúng ta có được cái trí tuệ cần thiết để thấy được những nhân tố làm 
u ám trí năng của mình— Meditation helps us aftain the necessary wisdom ío see ƒacfors 
that obscures our understanding: Nguyên nhân của khổ đau là sự ham muốn dựa trên 
tham lam và ích kỷ. Đức Phật thấy rằng nguyên nhân của khổ đau là sự ham muốn và 
tham lam ích kỷ. Con người ta muốn được tất cả mọi thứ và muốn trì giữ những thứ ấy 
vĩnh viễn. Tuy nhiên, lòng tham không tận, giống như cái thùng không đáy, không bao 
giờ chất đầy được. Càng ham muốn nhiều, càng khổ đau nhiều. Vì vậy, chính sự ham 
muốn và khát vọng vô hạn là nguyên nhân của khổ đau phiền não. Tuy nhiên, nguyên 
nhân chính đưa đến nỗi khổ của chúng ta là vô minh. Vô minh là một yếu tố tâm thức, 
một trạng thái làm u ám trí năng của chúng ta. Nó làm cho chúng ta không biết sự thật 
chúng ta là gì và các sự vật quanh ta tôn tại như thế nào. Vô minh chẳng những làm cho 
chúng ta không biết được sự vật tổn tại theo cách nào, mà nó còn vẽ vời khiến cho chúng 
ta không thấy được sự thật hiện hữu của vạn hữu. Ngoài ra, vô minh còn gây ra quan 
niệm sai lầm về sự hiện hữu. Quan niệm này chính là ngọn nguồn của mọi trạng thái 
nhiễu loạn và khổ não. Qua thiển quán, chúng ta có được cái trí tuệ cần thiết để thấy 
được những nhân tố làm u ám trí năng của mình. Chỉ có trí tuệ mới cho chúng ta nhận 
biết được thực tướng hay tánh không của vạn hữu. Theo Đức Phật, thấy được cái khổ 
không thôi chưa đủ. Để giảm thiểu hay diệt tận những khổ đau phiền não, chúng ta phải 
hiểu rõ nguyên nhân nào đã gây ra khổ đau phiền não bởi vì chỉ có hiểu rõ được nguyên 
nhân chúng ta mới có thể làm được điều gì đó để giải quyết vấn để. Bạn có thể nghĩ 
rằng những lo buồn khổ đau của bạn là do tai họa của gia đình từ truyền kiếp, từ đời này 
qua kiếp nọ. Hay có thể những khổ đau ấy phát sinh ra vì tội lỗi do ông bà ngày xưa đã 
gây ra, bây giờ chúng làm khổ bạn. Hoặc có thể khổ đau của bạn được tạo bởi Thần linh 
hay ma quỷ. Hãy bình tâm suy nghĩ xem coi nguyên nhân thực sự nằm ở nơi bạn hay 
không? Phải rồi, nó nằm ngay nơi chính bạn. Bạn đã tạo ra sự thất bại, khó khăn và bất 
hạnh của chính bạn, nhưng bản chất cố hữu của con người bắt bạn phải đỗ thừa cho người 
khác hơn là tự mình chịu trách nhiệm về các điều sai quấy ấy. Theo Đức Phật, tham ái là 
một trong những nguyên nhân lớn của khổ đau phiền não. Có nhiều loại tham ái: tham 
dục lạc, tham vật chất, tham sống đời hạnh phúc, và tham sống đời vĩnh cửu, vân vân. 
Nhưng Đức Phật dạy: “Tất cả những khao khát hưởng thụ và thỏa mãn dục lạc chẳng 
khác gì uống nước mặn, càng uống càng thấy khát.” Tuy nhiên, tham ái không phải là 
nguyên nhân chính gây ra khổ đau, mà nguyên nhân thực sự đứng đàng sau tham ái buộc 
chúng ta phải cố gắng lấy cho bằng được những thứ chúng ta ham muốn chính là vô 
minh. Vì vô minh mà chúng ta ham tranh danh đoạt lợi, ham tranh giành của cải vật chất. 
Vì vô minh mà chúng ta ham được sống vĩnh cửu, vân vân và vân vân... Tuy nhiên, 


850 


không ai trong chúng ta được toại nguyện với những ham muốn này. Chính vì vậy mà tất 
cả chúng ta đều phải kinh qua khổ đau phiền não. Hành giả tu thiền nên luôn nhớ rằng 
chỉ khi nào chúng ta nhận diện được những nguyên nhân gây ra khổ đau phiển não chúng 
ta mới có thể giảm thiểu hay tận diệt được chúng. Đạo Phật đặt trách nhiệm tối thượng 
về cuộc đời của chúng ta ở trong tay của chính chúng ta. Nếu chúng ta muốn nhào nặn 
cuộc đời mình cho tốt hơn thì chúng ta phải phát động tâm mình đi về một đường hướng 
tốt đẹp hơn, vì chính tâm mới là bàn tay nhào nặn cuộc đời mình. Hành giả tu thiển nên 
luôn nhớ rằng nếu một người từng ăn ở tốt trong đời trước, người ấy có thể hưởng được 
hạnh phúc và thịnh vượng trong đời nầy dầu hạnh kiểm bây giờ của người đó có tôi tệ đi 
nữa. Đồng thời, một người hiện đời rất đức hạnh nhưng vẫn gặp phải nhiều rắc rối vì 
nghiệp xấu của đời trước. Luật nhân quả không sai chạy, nhưng kết quả đến từng lúc 
khác nhau, dưới hình thức khác nhau, và ở nơi chốn khác nhau. Có một số kinh nghiệm 
của mình do nghiệp của đời nầy, có những kinh nghiệm khác lại do nghiệp trong nhiều 
đời quá khứ. Trong đời hiện tại, chúng ta nhận lấy hậu quả của hành động mình đã gây 
tạo trong quá khứ cũng như trong hiện tại. Và những gì chúng ta gặt trong tương lai là kết 
quả việc ta làm ngày hôm nay—The cause of suffering ¡is desire based on greed and 
selfishness. The Buddha saw that the cause of suffering 1s selfish desire and greed. 
People want all kinds of things and want to keep them forever. However, gøreed Is 
endless, like bottomless pIt that can never be filled. The more you want, the more 
unhappy life 1s. Thus, our limitless wants and desires are the cause of our sufferings and 
afflictions. However, the chief cause of our suffering 1s ignorance. lgnorance 1s a mental 
factor, or state, that obscures our understanding of who we are, and the mode 1n which all 
phenomena exist. Not only does Ignorance prevent us from realizing how things exIsf, It 
also depicts things as existing in a way they do not. In addition, ignorance cause 
misconception of inherent existence. Because of this misconcepftion, we come up with 
disturbing attitudes and problems. Through meditation, we can atfain the necessary 
wisdom to see factors that obscures our understanding. Only the wisdom can give us the 
understanding of reality or emptiness. According to the Buddha, to understand forms of 
suffering 1s not enough. In order to reduce or eliminate sufferings, we must understand 
the cause of suffering because only by understanding the cause of suffering we can do 
something to solve the problem. You may think that your sufferings and afflictions are 
caused by a family curse handed down from one generation to another. Or perhaps they 
arIse because of some sin performed by a distant ancestor that you have to pay now. Or 
maybe your sufferings and afflictions are created by God, or the Devil. Yet have you 
ever considered for a moment that the cause may really lie with yourself? Yes, the cause 
lies with yourself indeed. You have caused your own failure, hardship and unhappiness. 
But 1t 1s human nature that makes you blame on others, rather than seeing yourself as 
being responsIble for them. According to the Buddha, craving 1s one of the øreat causes 
Of sufferings and afflictions. There are various kinds of craving: craving for pleasant 
experiences, craving for material things, craving for a happy life, and craving for eternal 
le. The Buddha taught: “All cravings for the enJoyment of pleasant experlences 1s like 
drinking salt water, the more we drink the more we feel thirsty.” However, craving 1tself 
1S not a real cause of suffering, a real cause behind craving that forces us to try to obtain 
what we crave for 1s Ignorance. Because of Ignorance, we crave for name and gain, 


S51 


acquiring wealth and material things; and because of Ignorance we crave for eternal life, 
and so on. However, no one can be satisfied with these desires. Thus, we alÏ experience 
sufferings and afflictions. Zen practitioners should always remember that we can reduce 
or eliminate sufferings and afflictions when we are able to identify the causes of them. 
Buddhism places ultimate responsIbility for our life in our own hands. IÝ we want our 
hands to mold our life in a better way, we must launch our minds In a better direction, for 
1t 1s the mind which confrols the hands which mold our life. Zen practitioners should 
always remember that If a person was øood In previous life, he may enJoy happiness and 
prosperity in this life even though his conduct 1s bad now. At the same time, a person who 
1S Very Vvirtuous now may still meet a lot of trouble because of his bad karma from a past 
lie. The law of cause and effect does not change, but the effect come about at different 
times, In different forms and different locatlons. Some of our experlences are due to 
karma In the present life, others may be due to karma from previous lives. In the present 
life, we receive the results of our actions done 1n past lives as well as in the present. And 
what we reap In the future will be the result of what we do In the present. 


(V) Thiền giúp cho tâm không bị phiền toái bởi ngoại cảnh nữa— Meditation helps our 
menfal imntelligence or spirit 0ƒ mìỉnd be no longer troublesorne with externadl things: Một 
đối tượng vật thể có gây phiền toái hay không thường thường tùy thuộc vào trạng thái 
tâm hơn là vào chính đối tượng đó. Nếu chúng ta cho rằng nó là phiền toái, thì nó phiển 
toái. Nếu chúng ta không cho rằng nó phiển toái thì nó khôg phiển toái. Tất cả đều tùy 
thuộc vào trạng thái tâm. Thí dụ như đôi khi trong thiển quán chúng ta bị tiếng động quấy 
nhiễu. Nếu chúng ta nương theo và mắc kẹt vào chúng, chúng sẽ quấy rối thiển quán của 
chúng ta. Tuy nhiên, nếu chúng ta dứt bổ chúng khỏi tâm của chúng ta ngay khi chúng 
vừa mới khởi lên, thì chúng sẽ không tạo sự quấy nhiễu. Nếu chúng ta luôn đòi hỏi một 
cái gì đó từ cuộc sống, thì chúng ta sẽ không bao giờ thỏa mãn. Nhưng nếu chúng ta chấp 
nhận cuộc đời là cái mà chúng ta đang là hay đang có, thì chúng ta sẽ luôn biết đủ. Có 
người tìm hạnh phúc trong vật chất; người khác lại cho rằng có thể có hạnh phúc mà 
không cần đến vật chất. Tại sao lại như vậy? Bởi vì hạnh phúc là một trạng thái của tâm, 
không thể đo được bằng số lượng tài sản. Nếu chúng ta biết đủ với những gì chúng ta 
đang là hay đang có, thì chúng ta sẽ luôn có hạnh phúc. Ngược lại nếu chúng ta không 
hài lòng với những gì chúng ta đang là hay đang có, thì bất hạnh luôn ngự trị trong ta. 
Tham dục không có đáy, vì dù đổ vào bao nhiêu thì tham dục vẫn luôn trống rỗng. Kinh 
Tứ Thập Nhị Chương dạy: “Một kẻ đầy tham dục dù sống trên trời cũng không thấy đủ; 
một người đã la tham dục dù phải ở dưới đất vẫn thấy hạnh phúc.” Theo kinh Lăng Già, 
có ba loại tâm thứcWhether something obJective 1s troublesome or not offten depends 
on the state of mind rather than the obJect 1tself. If we think that it 1s trouble, then 1t 1s 
trouble. If we do not think that If 1s trouble, then 1t 1s not trouble. Everything depends on 
the mind. For example, sometimes during medifaton we are interrupted by outside 
noIses. I[f we dwell on them and cling to them, they will disturb our meditation, but IŸ we 
dismiss them from our minds as soon as they arise, then they will not cause a disturbance. 
lf we are always demanding something out of our life, then we wIll never be content. But 
1Í we accept lIfe as 1 1s, then we know contentment. Some people seek happiness through 
material things; other people can be happy without many material things. Why? Because 


852 


happiness Is also a state of mind, not a quanfitive measure of possesslons. lÝ we are 
satisfiied with what we are and have now, then we are happy. But If we are not satisfied 
with what we are and have now, that is where unhappiness dwells. The desire Is 
bottomless, because no matter how much 1s put Info 1t, it can never be filled up, 1t always 
remains empty. The Sutra In Forty Two Chapters taught: “Though a person filled with 
desires dwells in heaven, still that 1s not enouph for him; though a person who has ended 
desire dwells on the ground, still he 1s happy.” According to the Lankavatara Sutra, there 
are three states of mind or conscIousness, or three kinds of perception 


(VI)Thiền quán giúp chúng ta trau dồi thiện nghiệp, vì nghiệp chúng ta phải bắt đầu từ 


1) 


tâm—Mecdttation helps us develop wholesome karma, ƒor our karma begins with the 
mìngd: 

Thiền giả trau dôi thiện nghiệp—Zen practitioners develop wholesome karma: Mọi hành 
động không có thứ gì khác hơn là những biểu hiện ra ngoài của những sự việc đang xãy 
ra trong tâm. Nếu tâm chúng ta chứa đầy sân hận, việc gì sẽ xấy ra? Chúng ta sẽ có 
nhiều kẻ thù. Nhưng nếu tâm chúng ta chứa đầy tình thương, việc gì sẽ xấy ra? Chúng ta 
sẽ có nhiều bạn. Việc gì đang khuấy động trong tâm tự phát lộ ra thế giới bên ngoài. Như 
thế, mọi việc đều tùy thuộc vào tâm con người. Để kết luận, thuyết nghiệp báo trong đạo 
Phật dạy rằng con người là kẻ sáng tạo cuộc đời cũng như vận mạng của chính mình. 
Mọi việc tốt và xấu mà chúng ta gặp trên đời nầy đều là hậu quả của những hành động 
của chúng ta phản động trở lại chính chúng ta. Những vui buồn đều là kết quả của những 
hành động của chúng ta trong quá khứ, xa cũng như gần. Khi ngồi thiển, chúng ta tạo ra 
một cái tâm thanh tịnh và yên tĩnh; đây là nguyên nhân. Và từ cái tâm thanh tịnh và yên 
tĩnh nây đi đến một đời sống yên tĩnh, một đời sống an bình, một đời sống hạnh phúc; 
đâ y là hậu quả. Một số người cho rằng muốn có được nội tâm thanh tịnh thì phải ngoảnh 
mặt lại với cuộc sống. Thật ra, đối với Phật giáo và Thiển tông, muốn có nội tâm thanh 
tịnh chúng ta phải tu tập thật nhiều thiện nghiệp trước đã. Hành giả tu thiển nên luôn nhớ 
rằng trước khi bước vào tu tập thiển quán, chúng ta phải tu tập thật nhiều thiện nghiệp, vì 
mức độ tịnh lặng chẳng những tùy thuộc vào phương pháp hành thiền, mà còn tùy thuộc 
vào thiện nghiệp nữa. Thiện nghiệp là tất cả những gì mình làm cho người khác khiến họ 
được hạnh phúc hơn, có được giới đức hơn để tiến gần đến giác ngộ và giải thoát. Sự an 
lạc trong thiển định cũng đồng nghĩa với hạnh phúc mà chúng ta làm được cho người 
khác. Vì vậy, hành giả tu thiển phải luôn luôn là người đem lại hạnh phúc, an lạc và tỉnh 
thức cho người khác. Nghĩa là bên cạnh chuyện tu tập thiển định, hành giả phải cố gắng 
thực hành thật nhiều thiện nghiệp, vì những thiện nghiệp nầy sẽ hỗ trợ đắc lực cho kết 
quả của thiền định. Thiển quán không chỉ đơn thuần là một lối nghỉ ngơi của tâm trí; nó 
còn hơn thế nữa; nó là một cách để vượt khỏi tự ngã giới hạn của chúng ta; để nhận thức 
được chân ngã, vốn là vô ngã; để tìm thấy sự thật tối thượng nằm từ bên trong chúng ta; 
để tạo ý tưởng tốt đẹp hơn như nền móng tối cần để xây dựng một đời sống tốt đẹp và 
một thế giới an bình hơn—All kinds of action are nothing but outward expression of what 
transpires In the mind. If our minds are filled with hatred, what will happen? We will 
make many enemies. But If our minds are filled with love, what wIll happen? We will 
make many friends. What stirs in the mind reveals 1tself outwardly in the world. Thus, 
everything depends upon the heart of man. In conclusion, the theory of karma In 


2) 


853 


Buddhism teaches that man 1s the creator of his own life and his own destiny. All the good 
and bad that comes our way In life 1s the result of our own actions reacting upon us. Our 
Joys and sorrows are the effects of which our actions In the past, both In the distant and 
the immediate past. When we sit in meditation, we produce a pure and calm mind; this 1s 
the cause. And from this pure and calm mind comes a calm life, a peaceful life; this 1s the 
effect. Some people think that they need to turn their backs on life to search for a still 
mind. In fact, in Buddhism, especially in Zen, 1Ý we want to achieve still mind, we have to 
earn many good deeds In life first. Zen practitioners should always remember that before 
entering meditation practices, we have to do a lot of good deeds, for the level of mind 
stillness depends not only on method of meditation, but also on good deeds. Good deeds 
are what we do to make others happler, moraler and closer to enlightenment and 
emancipation. Our happiness In meditation also synonymous with happiness we dịd for 
others. In other words, our happiness in medifation will exactly come form the happiness 
we did for others. Therefore, Zen practitioners must be those who always give the 
happiness, peace and mindfulness to others all their life. lt is to say beside the effort for 
mediftation, Zen practitioners should always try to do many good deeds, for these good 
deeds will support meditation result very well. Meditation 1s not simply a form of menfal 
relaxation; It 1s something more; If Is a way Of transcending our Íinite ego-self; of 
realizing our True Self which 1s Non-Self; of finding the ultimate reality that lies withnn; 
Of creating better thought as the Indispensable foundation for building a better life and a 
peaceful world. 

Thiền Tập từ bỉ quán— Meditation oƒ loving-kindness: Một cách thực tập thiền quán rất 
hữu hiệu giúp tạo ý tưởng và nghiệp tốt là “từ bi quán”. Tình thương trong đạo Phật khác 
với tình thương sùng tín trong các tôn giáo khác, hướng về tôn kính một đấng tối cao hay 
thượng đế được người ta tin là đứng trên con người và kiểm soát vận mệnh của con 
người. Từ bi trong đạo Phật là một thứ tình thương vô tư và phổ quát, không vướng mắc 
một chút chiếm vị kỷ nào hết. Lòng từ bi ấy mở rộng đến tất cả chúng sanh, không phân 
biệt bạn thù, người vật, hay ngay cả giữa ta và kẻ khác. Để phát triển loại tình thương 
nầy, thiển quán là cần thiết. Thiền giả muốn trau dồi công phu nầy vẫn ngồi ở tư thế 
quán tưởng thông thường, thở vào thở ra nhẹ nhàng và tự nhiên, giữ cho tâm yên tĩnh. 
Đoạn, người ấy tỏa lòng từ bi đến với mọi người. Người ấy cố gắng cảm thấy thật tình 
yêu thương và thật tình muốn chia sẻ tình thương với mọi người. Người ấy cảm thấy mọi 
người như chính mình; thở và sống với mọi người. Tốt nhất là trước tiên nên bắt đầu tỏa 
tình thương với những người trong gia đình, rồi tỏa đến nhân loại, rồi tỏa đến với mọi loài 
trong vũ trụ. Từ bi quán tạo nên nghiệp tốt về ý nghĩ, lời nói và việc làm; phát triển con 
người tốt hơn, đồng thời đóng góp vào công việc vĩ đại của lòng từ bi cho cả vũ trụ——A 
very effective meditation practice which helps to create good thought and karma 1s the 
meditation of loving-kindness. Love In Buddhism differs from the devotional love of the 
theistic religious, which 1s directed to a supreme being or god believed to stand above 
man and to control his destiny. Loving-kindness in Buddhism 1s an impartial and universal 
love, Íree from every trace of egocentric grasping. It extends to all beings, making no 
distinction between friend and enemy, between man and animal, nor even between 
oneself and others. In order to develop this kind of love, meditation 1s necessary. À Zen 
practitioner who cultivates this practice sifs In the usual medifation posture, breathing In 


854 


and out lightly and naturally, keeping his mind calm. Then, he radiates loving-kindness 
outward to others. He tries to feel genuine for them and share the warmth of this love 
with them. He feels them as his own; he breathes and lives with them. It 1s best to begin 
the medifation by radiating this loving-kindness to everybody in the family, then to all 
mankind, then to everything and every beiIng In the universe. Meditation on loving- 
kindness produces better karma of thought, speech and deed, developing a betfer person 
and contributing towards the øreat work of unIverse compassIon. 


855 


Chương Tám Mươi Mốt 
Chapter Eighty-One 


Bất Muội Nhân Quả--Bất Lạc Nhân Quả 
Not Being Unclear aqbout Cause and Eƒƒect 
Not Falling SubJect to Cause and Eƒƒect 


Theo Phật giáo, người si mê không biết sự lợi hại của đạo lý nhân quả nên cứ tùy tiện 
hành động, chẳng tin nhân quả, thâm chí họ còn bác bỏ. Ngược lại, hành giả tu thiền phải 
có sự hiểu biết một cách rõ ràng về luật nhân quả báo ứng hết sức lợi hại nên rất e dè sợ 
sệt làm những điều sai lầm với nhân quả. Bất luận làm việc gì, người trí luôn suy nghĩ 
nhiều lần rồi mới làm. Bậc Thánh nhân xuất thế tu hành là để chấm dứt vòng nhân quả. 
Trong khi kẻ phàm phu cứ u mê gây tội tạo nghiệp trong vòng nhân quả luân hồi. Không 
tội thì làm cho có tội; có tội rồi chẳng chịu nhận tội, mà còn cho là họ chẳng làm chuyện 
gì sai trái cả, chẳng chút kinh vì hỗ thẹn. Không bị mê mờ vì nhân duyên, cũng không để 
đọa lạc vì nhân duyên. Khi xưa lúc Tổ Bách Trượng, tức Ngài Hoài Hải Thiền Sư, một 
bậc tu thiển ngộ đạo, thăng tòa thuyết pháp. Sau khi thời pháp đã xong rồi, thính chúng 
đều giải tán hết, chỉ còn lại một ông già tóc râu bạc trắng. Tổ thấy vậy bèn hỏi nguyên 
do, thì ông lão thưa rằng: “Bạch Tổ Sư, khi xưa tôi nguyên là một sa môn tu ở tại núi 
nầy, lúc tôi thăng tòa thuyết pháp, có một người thơ sinh học Phật pháp hỏi tôi rằng: 
“Người tu pháp Đại Thừa có còn bị lạc vào nhân quả hay không?” Tôi trả lời rằng: “Bất 
lạc nhân quả. Ý nói người tu theo pháp Đại Thừa, không còn nằm trong vòng nhân quả 
nữa.” Bởi vì tôi trả lời không rõ ràng như vậy nên người nghe pháp kia hiểu lầm là không 
có nhân quả. Vì làm pháp sư giảng kinh pháp Đại Thừa mà giải đáp không rõ ràng khiến 
cho người nghe hiểu lầm như thế, nên sau khi chết tôi không được siêu thăng chỉ cả, trái 
lại phải bị đọa làm thân chồn ở tại núi nầy trong năm trăm kiếp. Kính xin ngài từ bï vì tôi 
mà giảng nói rõ ra sai lầm kia cho đúng nghĩa, cứu tôi thoát khỏi kiếp súc sanh khổ lụy 
nầy. Tổ Bách Trượng mới nói: “Vậy thì bây giờ ông hãy lấy lời của người học trò kia mà 
hỏi lại ta đi.” Ông già quỳ xuống như người học trò hỏi pháp khi xưa, chắp tay cung kính 
hỏi rằng: “Bạch ngài! Người tu pháp Đại Thừa có còn bị lạc nhơn quả hay không?” Tổ sư 
đáp: “Bất muội nhân quả.” Nghĩa là người tu pháp Đại Thừa không bao giờ nghi ngờ vào 
nơi lý nhân quả, nhưng cũng vẫn nằm trong vòng nhân quả. Tổ vừa dứt lời thì ông già kia 
liền thức tỉnh, cung kính lạy tạ mà thưa rằng: “Tôi bị đọa làm chỗn đã hơn 500 đời rồi, 
ngày nay do nhờ một câu nói của Ngài mà được thoát kiếp, Nay tôi sẽ bổ thân chồn nầy 
tại nơi hang ở dưới chân núi phía sau chùa, xin Hòa Thương từ bi chôn cất dùm. Hôm sau 
Tổ Bách Trượng sai thỉnh chuông nhóm họp đồ chúng lại để đưa đám cho một ông Tăng 
vừa mới thị tịch, làm cho chư Tăng ai nấy đều ngạc nhiên, bởi vì đâu thấy có ông Tăng 
nào trong chùa thị tịch. Tổ dẫn đại chúng ra nơi hang núi ở phía sau chùa, lấy gậy khểu 
vào trong hang, hồi lâu mới kéo ra được một cái thây chỗn, lông trắng tinh vừa mới chết, 
truyền cho chúng Tăng tụng kinh cầu siêu một hồi rồi nổi lửa thiêu đốt thân chồn ấy, lấy 
tro đem chôn. Thế mới biết, một lời nói sai lầm không đúng pháp, hay một lời dạy mù 


856 


mờ không rõ nghĩa, mà còn bị đọa lạc như thế, huống là đem tà pháp tà kiến ra dạy làm 
tổn hại hay làm trì trệ con đường tu tập dẫn đến sự giác ngộ của chúng sanh? Theo 
truyện Bách Trượng Dã Hồ, “Bất Lạc” là một hành vi luân lý, trong khi “Bất Muội” là 
một thái độ tri thức. “Bất Lạc” đặt người ta đứng hẳn ra ngoài vòng nhân quả vốn là thế 
giới vạn biệt nầy và đấy là cái vòng hiện hữu của chúng ta. “Bất Muội” hay không mê 
mờ, việc xãy ra là sự chuyển hướng của thái độ tinh thần chúng ta hướng về một thế giới 
ở trên nhân quả. Và do sự chuyển hướng nây toàn thể viễn quan về đời sống đón nhận 
một sắc thái mới mẻ đáng được gọi là “Bất Lạc Nhân Quả.” Qua câu chuyện Bách 
Trượng Dã Hồ, chúng ta thấy vấn đề bất lạc nhân quả và bất muội nhân quả là một vấn 
để trọng đại không riêng cho các Phật tử của mọi tông phái mà cho cả các triết gia và 
những người có đạo tâm. Nói cách khác, đây là vấn để ý chí tự do, là vấn để ân sủng, 
thần thánh, là vấn đề nghiệp báo siêu việt; nó là vấn để của luận lý và tâm linh của khoa 
học và tôn giáo, của nhiên giới và siêu nhiên giới, của đạo đức và tín ngưỡng. Nếu bất 
lạc nhân quả, tức là làm hư toàn bộ kế hoạch của vũ trụ; bởi vì chính luật nhân quả ràng 
buộc hiện hữu, và nếu không có thực tại của trách nhiệm đạo đức thì căn cơ cốt yếu của 
xã hội sẽ bị đỗ nhào. Phật tử chúng ta nên hiểu chữ “bất muội” ở đây không phải là 
không mê mờ về nhân quả, mà là không biết hay không chối bỏ, hoặc xóa bỏ— 
According to Buddhism, deluded people casually make mistakes for not knowing the 
Serlousness of cause and effect. They even deny the law of cause and effect. On the 
contrary, Zen practitioners should have a clear understanding of the law of cause and 
effect, so they dare not make mistakes in cause and effect. They always consider 
carefully before doing any thing. The Sage cultivate in order to understand the process of 
cause and effect. Ordinary people continue to create causes and undergo effects. From no 
offenses they Iintentionally commit offenses. Once they have committed offenses, they 
refuse to acknowledge them as offenses, Insisting that they have done nothing wrong. 
They have no shame nor repentance for their offenses. Not being unclear about cause 
and effect, not falling subJect to cause and effect. Patriarch Pai-Chang-Huai-Hai, an 
awakened Zen Practiioner, was on a throne speaking the dharma. After the dharma 
session ended, everyone departed except for an elderly man with white hair and beard. 
Seeing this, Patriarch Pai-Chang asked why, so the elderly man recounted the following 
story: Dear Patriarch, originally, in the past, [ was a Buddhist Monk cultivating in this 
mountain. At that time, I was on the throne teaching the dharma and a young student 
studying the Buddha Dharma asked me: “For those who cultivate Mahayana Buddhism, 
do they remain a part of the Law of Cause-and-Effect?” I replied: “Outside of the law of 
cause-and-effect.” Because my answer was unclear In that way, the Dharma listener 
misinterpreted It as “There 1s no cause-and-effect.” Although I was a Dharma Master 
who taught the Mahayana Dharma Sutra teachings, yet [ answered In such an ambiguous 
mamner, causing the listener to misinterpret my answer; therefore, Ï was not able to 
achieve any spIritual fulfillment. In conftrast, Ï was condemned to be a paranormal fox and 
I have Iived In this mountain for the past 500 reincarnations. Today I asked the Great 
Master to have compassion to help me change that mistake, and help me escape this 
suffering existence of being an animal. Pai-Chang said to the old man: “Tf that 1s the case, 
at this time, you should use the same words of that student and ask me.” The old man 
knelt down, put his palms together and asked respectffully: “For those who cultivate 


857 


Mahayana Buddhism, do they remain as part of the Law of Cause-and-Effect?" The 
Patriarch replied: "Do not doubt the law of cause-and-effect." Meaning those who 
cultivate Mahayana Buddhism should never doubt the law of cause-and-effect. They 
must know the theory of cause-and-effect 1s Inherent clear and inseparable like a shadow 
1S fo a body. Às soon as the Patriarch finished, the elderly man was awakened suddenly. 
He prostrated respectfully and said: “[ have been condemned as a fox for over 500 
reincarnations, but, today, relying on Just one line of your teaching, I wIll be able to find 
liberation. I wIll now abandon my body as a fox In my den at the base of the mountain, 
behind this temple, I ask the Great Master to please make funeral arransements on my 
behalf. The next day, Pai-Chang ordered the ringing of bells to gather the communIty of 
monks In order to g1ve a funeral service to a monk who had Just passed away. This came 
as a great surprise to the Bhikshus in the temple because they had not noticed any monk 
in the temple who was gravely 1ll or had died recently. Pai-Chang then led the great 
following to the cave behind the temple and used his rod to poke 1nto the cave. After a 
while, they were able to recover a body of a fox with white fur who had died recently. 
He had everyone chant a sutra for the liberation of the spirit for a period of time before 
lighung a fire to cremate the body. The ashes were collected and buried. Sincere 
Buddhists should always remember “with a false sayIng contrary to the proper dharma, 
with a blind teaching without a clear meaning,` that former monk was condemned to be 
an animal for 500 reincarnations, let alone teaching of wrong teaching or wrong views 
that 1s not approprilate to the time and level to guide and teach Buddhists, and In the 
process of harming, delaying and impeding sentient beings” cultivated path toward 
achieving enlightenment. According to the story of Pai-Chang and the Fox, “not to fall to 
the karmic retribution” 1s a moral deed, and “not to obscure or without ambiguIty the law 
of cause and effecf” 1s an ¡intellectual attitude. “Not to fall to the karmic retribution” 
makes one stand altogether outside the realm of causation, which 1s the world of 
particulars and where we have our being. In the case of. “Without ambiguity In the law of 
cause and effect,” what happens 1s the shifting of our mental attitude towards a world 
above cause and effect. An because of this shifting the whole outlook of life assumes a 
new tone which may be called spiritual “not to obscure.” 'Through the story of Pai-Chang 
and The Fox, we see that the question of “Not falling to karmic retribution and without 
ambigutty in the law of cause and effect” 1s a big issue, not only for Buddhists of all 
schools, but also for philosophers and religiously minded people. In other words, 1t 1s the 
quesfion of freedom of the wIll, 1t 1s the question of transcending karma, it 1s the question 
of logic and spirit , oŸ sclence and religion, of nature and super-nature, of moral discipline 
and faith. Indeed, It is the most fundamental of all religious questions. If “not falling to 
karmrc retribution,” then this will Jeopardizes the whole plan of the universe, for “cause 
and effect” or the law of causation that binds existence together, and without the reality 
of moral responsibility the very basis of soclety 1s pulled down. Buddhists should be 
careful with the meaning of “bất muội.” Although ¡t is the literal meaning of “not to be 
obscured,” here the sense 1s rather “not to negate,” or “not to Ignore,” or “not fO 
obliterate.” 


858 


859 


Chương Tám Mươi Hai 
Chapter Eighty-Two 


Bồ Tát Sợ Nhân, Chúng Sanh Sợ Quả 
Bodhisattva Fears 0ƒ Causes, @rdinary People Fear 0ƒ Resulis 


Quả báo sướng khổ tương ứng với thiện ác nghiệp. Tuy nhiên, theo tông Hoa Nghiêm, 
chư Bồ Tát vì thương xót chúng sanh mà hiện ra thân cảm thụ hay nghiệp báo thân, giống 
như thân của chúng sanh để cứu độ họ. Những hệ quả của tiền kiếp. Những vui sướng 
hay đau khổ trong kiếp nầy là ảnh hưởng hay quả báo của tiền kiếp. Thế cho nên cổ đức 
có nói: “Dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả 
thị.” Có nghĩa là muốn biết nhân kiếp trước của ta như thế nào, thì hãy nhìn xem quả báo 
mà chúng ta đang thọ lãnh trong kiếp nầy. Muốn biết quả báo kế tiếp của ta ra sao, thì 
hãy nhìn vào những nhân mà chúng ta đã và đang gây tạo ra trong kiếp hiện tại. Một khi 
hiểu rõ được nguyên lý nầy rồi, thì trong cuộc sống hằng ngày của người con Phật chơn 
thuần, chúng ta sẽ luôn có khả năng tránh các điều dữ, làm các điều lành. Quả báo của 
một hay nhiều đời sau tạo nên bởi cái nghiệp thiện ác của đời nầy. Đời nay làm lành ác, 
mà qua đến đời thứ hai, thứ ba, hay lâu hơn nữa mới được hưởng phước lành, hay thọ 
lãnh quả báo ác. Hậu báo sớm muộn không nhứt định, nhưng chắc chắn là không thể nào 
tránh khỏi. Hễ tạo nghiệp, dù thiện hay dù ác, chắc chắn sớm muộn øì sẽ phải thọ lãnh 
quả báo. Chính vì thế mà cổ đức dạy: “Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu,” và “Giả sử 
bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong; nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàn tự thọ,” có 
nghĩa là lưới trời tuy thưa lồng lộng, nhưng một mảy lông cũng không lọt khỏi, và giả sử 
như trăm ngàn kiếp đi nữa thì nghiệp gây tạo vẫn còn, khi nhơn duyên đầy đủ thì báo 
ứng sẽ đến không sai. Có những trường hợp đáng chú ý mà người Phật tử phải hiểu rõ để 
tránh không bị hiểu lầm về luật nhân quả: làm dữ ở kiếp nầy mà vẫn được giàu sang, là 
vì kiếp trước đã từng làm phước, cúng dường, bố thí. Cái nhân dữ ở kiếp nầy vì mới gieo 
nên chưa thành ra quả ác; trong khi cái nhơn lành trong kiếp trước hay nhiều kiếp trước, 
vì đã gieo lâu, nên đã chín mùi, nên quả giàu sang phải trổ. Cũng như vậy, ăn ở hiển 
lành mà vẫn cứ nghèo cùng, hoặc luôn bị các điều khổ sở, hoạn nạn, vân vân, ấy là vì 
nhơn lành mới gieo trong kiếp nầy mà thôi, nên quả lành chưa trổ; còn bao nhiêu nhân 
ác kiếp trước, đã gieo lâu rồi nên quả dữ đã đến thời điểm chín mùi. Đây là một trong ba 
quả báo và bốn nhân khiến cho đứa trẻ sanh vào một gia đình nào đó. Hậu báo là những 
tạo tác thiện ác đời nây sẽ có quả báo lành dữ, không phải ngay đời sau, mà có thể là 
hai, ba, hoặc bốn, hoặc trăm ngàn hay vô lượng kiếp đời sau. Chẳng những phàm nhân 
không thể thoát khỏi nhân quả, mà ngay cả chư Bồ Tát cũng chẳng thể tránh được. Tuy 
nhiên, chư Bồ Tát là những chúng hữu tình giác ngộ nên các ngài có cái nhìn xa. Các 
ngài biết chắc gieo nhân xấu sẽ phải gặt quả xấu, không sao tránh được. Chính vì thế mà 
Bồ Tát sợ quả ác về sau, cho nên chẳng những tránh gieo ác nhân trong hiện tại, mà còn 
tỉnh tấn tu hành cho nghiệp chướng chóng tiêu trừ, đầy đủ công đức để cuối cùng đạt 
thành Phật quả. Còn chúng sanh vì vô minh che mờ tâm tánh nên tranh nhau gây tạo lấy 


860 


ác nhân, vì thế mà phải bị nhận lấy ác quả. Trong khi chịu quả, lại không biết ăn năn 
sám hối, nên chẳng những sanh tâm oán trách trời người, mà lại còn gây tạo thêm nhiều 
điều ác độc khác nữa để chống đối. Vì thế cho nên oan oan tương báo mãi không thôi. 
Hành giả tu thiển nên luôn nhớ rằng hễ trồng nhiều nhân tốt thì chắc chắn sau này mình 
sẽ có được quả tốt. Ngược lại, nếu chúng ta chỉ nhìn vào những việc trước mắt, làm 
những việc bất nhân bất nghĩa, không chịu vun trồng thiện căn, không chịu tích tụ công 
đức, thì chắc chắn sẽ gánh lấy hậu quả tệ hại, không có ngoại lệ—Karma-reward; the 
retrIibution of karma (good or evil). However, according to the Hua-Yen sect, the body of 
karmaic retribution, especially that assumed by a bodhisattva to accord with the 
conditions of those he seeks to save. The paIn or pleasure resulting ¡n this life from the 
practices or causes and retributions of a previous life. Therefore, ancient virtues said: “If 
we wish to know what our lives were like 1n the past, Just look at the retrIibutions we are 
experiencing currently in this life. If we wish to know what retributions wIll happen to us 
1n the future, Just look and examine the actions we have created or are creating ¡n this 
le.” If we understand clearly this theory, then in our daily activities, sincere Buddhists 
are able to avoid unwholesome deeds and practice wholesome deeds. The retribution 
received In the next or further Incarnation for the deeds done 1n this life. Wholesome and 
unwholesome karma are created In this life, but sometimes the karma wIll pass through 
the second, thrd life, or even longer before one 1s able to reap the meritorlous 
retrIbutions or endure the evil consequences. Whether these future retrIbutions are earlier 
or later 1s not absolute, but 1t 1s absolutely unavoidable. If there 1s action, whether It 1s 
good or evil, there wIll be consequences sooner or later. Ancient sages taught: “he 
heavens net may be thin, but even a hair will not fall through,” and “supposing hundreds 
of thousands of lives have passed, but the karma created still remains; when destinies, 
ciIrcumstances come to fruition, the appropriate retributions will not be denied.” There are 
some no(Iceable situations which Buddhists should clearly understand to prevent any 
misunderstanding about the law of cause and effect: Those who commit evIl In this life, 
yet confinue to prosper; 1t 1s because they have only began to commit transgressions In 
this le. However, In the former lives, they have already formed wholesome merits, 
make offerings and charitable donations. The evil deeds of this life which have Just been 
planted, have not had the proper time to form unwholesome consequences; while the 
wholesome deeds in the former lives planted long ago, have had the time to come to 
Ífruition In the present life. There are also other circumstances, where people practice 
good deeds, yet they continue to suffer, experlence setbacks, misfortunes, efc. that 1s 
because they have Just learned to practice wholesome conducts in the present lIfe. 
Otherwise, in the former lives, they have created many unwholesome deeds. The 
wholesome deeds in this life have Just been planted, have not had the proper time to øgrow 
1nto wholesome fruition. However, the wholesome and wicked deeds in the former lives 
which had been planted long long ago, have had the proper time to come to fruition 1n the 
present life. This 1s one of the three consequences associated with the causes for a child 
to be born Into a certain family. Transgressions or wholesome deeds we perform In this 
life, we will not receive good or bad results 1n the next life; however, good or bad results 
can appear In the third, fourth or thousandth lifetime, or until untold eons in the future. lt 
1s not only ordinary people cannot escape cause and effect, even the Bodhisattvas cannot 


S61 


avoid them. However, Bodhisattvas are enlightening beings who have far-ranging vision. 
They know bad causes will surely end up In bad results. Thus, Bodhisattvas are afraid of 
bad consequences In the future, not only they avoid planting evil-causes or evil karma In 
the present, but they also diligently cultivate to gradually diminish their karmic 
obstructions; at the same time to accumulate theIr virtues and merifs, and ultimately to 
attain Buddhahood. However, sentient beings complete constantly to gather evil-causes; 
therefore, they must suffer evil effect. When ending the effect of their actions, they are 
not remorseful or willing to repent. Not only do they blame Heaven and other people, but 
they continue to create more evil karma 1n opposition and retaliation. Therefore, enemies 
and vengeance will continue to exist forever In this vicious cycle. Zen practitioners 
should always remember that by planting more good causes, we will surely reap good 
consequences ¡In the future. In the contrary, If we only see the present, and engage In 
1mmoral practices by not planting good roots and accumulating merifs and virtues, we wIlÏ 
surely bear bad consequences, without any exception. 


862 


863 


Chương Tám Mươi Ba 
Chapter Eighty- Three 


Thiền và Nghiệp Báo 
Zen and Karrma and Resulfs 


(ID) Đại cương về Nghiệp —An overview on Karma: Từ sáng đến tối chúng ta thân tạo 
nghiệp, khẩu tạo nghiệp, và ý tạo nghiệp. Nơi ý hết tưởng người nầy xấu đến tưởng 
người kia không tốt. Nơi miệng thì nói thị phi, nói láo, nói lời thêu dệt, nói điều ác độc, 
nói đâm thọc, nói lưỡi hai chiều. Nghiệp là một trong các giáo lý căn bản của Phật giáo. 
Mọi việc khổ vui, ngọt bùi trong hiện tại của chúng ta đều do nghiệp của quá khứ và 
hiện tại chi phối. Hễ nghiệp lành thì được vui, nghiệp ác thì chịu khổ. Vậy nghiệp là gì? 
Nghiệp theo chữ Phạn là “karma' là hành động và phản ứng, quá trình liên tục của nhân 
và quả. Luân lý hay hành động tốt xấu (tuy nhiên, từ “nghiệp' luôn được hiểu theo nghĩa 
tật xấu của tâm hay là kết quả của hành động sai lầm trong quá khứ) xãy ra trong lúc 
sống, gây nên những quả báo tương ứng trong tương lai. Nghiệp không phải là tiền định 
mà cũng không phải là số mệnh. Cuộc sống hiện tại của chúng ta là kết quả tạo nên bởi 
hành động và tư tưởng của chúng ta trong tiền kiếp. Đời sống và hoàn cảnh hiện tại của 
chúng ta là sản phẩm của ý nghĩ và hành động của chúng ta trong quá khứ, và cũng thế 
các hành vi của chúng ta đời nay, sẽ hình thành cách hiện hữu của chúng ta trong tương 
lai. Theo định nghĩa của nghiệp thì quá khứ ảnh hưởng hiện tại, nhưng không át hẳn hiện 
tại vì với nghiệp, quá khứ và hiện tại đều như nhau. Tuy nhiên, cả quá khứ và hiện tại 
đều ảnh hưởng đến tương lai. Quá khứ là cái nền để đời sống tiếp diễn trong từng 
khoảnh khắc. Tương lai thì chưa đến. Chỉ có hiện tại là hiện hữu và trách nhiệm xử dụng 
hiện tại cho thiện ác là tùy nơi từng cá nhân. Nghiệp có thể được gây tạo bởi thân, khẩu, 
hay ý; nghiệp có thể thiện, bất thiện, hay trung tính (không thiện không ác). Tất cả mọi 
loại nghiệp đều được chất chứa bởi A Lại Da và Mạt Na thức. Chúng sanh đã lên xuống 
tử sanh trong vô lượng kiếp nên nghiệp cũng vô biên vô lượng. Dù là loại nghiệp gì, 
không sớm thì muộn, đều sẽ có quả báo đi theo. Không một ai trên đời nầy có thể trốn 
chạy được quả báo. Theo Kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy: “Này các thầy Tỳ 
Kheo! Ý muốn là cái mà Như Lai gọi là hành động hay nghiệp. Do có ý mà ta hành động 
thân, khẩu và tư tưởng.” “Karma” là thuật ngữ Bắc Phạn chỉ “hành động, tốt hay xấu,” 
bao gồm luyến ái, thù nghịch, uế trược, sân hận, ganh ghét, etc. Nghiệp được thành lập từ 
những quan niệm của một chúng sanh. Chính tiềm năng ấy hướng dẫn mọi ứng xử và lèo 
lái hành vi cũng như tư tưởng cho đời nầy và những đời trước. Theo Phật giáo, nghiệp 
khởi lên từ ba yếu tố: thân, khẩu và ý. Chẳng hạn như khi bạn đang nói, đó là hành vi tạo 
tác bằng lời nói hay khẩu nghiệp. Khi bạn làm gì thì đó là hành vi tạo tác của thân hay 
thân nghiệp. Nếu bạn đang suy nghĩ điều gì thì đó là sự tạo tác bằng ý nghiệp. Ý nghiệp 
là sự tạo tác mà không hề có bất cứ sự biểu hiện nào của thân hay khẩu. Quan tâm hàng 
đầu của giáo thuyết đạo đức Phật giáo là những hành động do sự đắn đo suy nghĩ lựa 
chọn vì những hành động như vậy tất đưa đến những hậu quả tương ứng không tránh 
khỏi. Hậu quả có thể là vui hay không vui, tùy theo hành động nguyên thủy. Trong vài 


864 


trường hợp kết quả đi liền theo hành động, và những trường hợp khác hậu quả hiện đến 
một thời gian sau. Vài nghiệp quả chỉ hiển hiện ở kiếp lai sanh mà thôi. Nghiệp là những 
hành vi tạo tác dẫn đến những hậu quả tức thời hay lâu dài. Như vậy nghiệp là những 
hành động thiện ác tạo nên trong lúc còn sống. Nghiệp không bị giới hạn bởi không gian 
và thời gian. Một cá nhân đến với cõi đời bằng kết quả những nghiệp đời trước. Nói một 
cách vắn tắt, nghiệp là “hành vi.” Tất cả mọi hành vi chúng ta làm đều tạo thành nghiệp. 
Bất cứ hành vi nào bao giờ cũng có một kết quả theo sau. Tất cả những gì của chúng ta 
vào lúc này đều là kết quả của nghiệp mà chúng ta đã tạo ra trong quá khứ. Nghiệp phức 
tạp và nghiêm trọng. Các hành vi của chúng ta, dù nhỏ thế mấy, cũng để lại dấu vết về 
vật chất, tâm lý và hoàn cảnh. Những dấu vết để lại trong ta bao gồm ký ức, tri thức, thói 
quen, trí tuệ và tính chất. Những dấu vết này được tạo nên bởi sự chất chứa kinh nghiệm 
và hành vi trong suốt một thời gian dài. Những dấu vết mà các hành vi của chúng ta để 
lại trên thân thể của chúng ta thì còn thấy được, chứ chỉ có một phần những dấu vết trong 
tâm còn nằm trên bể mặt của tâm, còn đa phần còn lại đều được giấu kín trong tâm hay 
chìm sâu trong tiềm thức. Đây chính là sự phức tạp và nghiêm trọng của nghiệp. Theo 
Phật giáo, nghiệp không phải là số mệnh hay tiền định; nghiệp cũng không phải là một 
hành động đơn giản, vô ý thức hay vô tình. Ngược lại, nó là một hành động cố ý, có ý 
thức, và được cân nhắc kỹ lưỡng. Cũng theo Phật giáo, bất cứ hành động nào cũng sẽ dẫn 
đến kết quả tương ứng như vậy, không có ngoai lệ. Nghĩa là gieo gì gặt nấy. Nếu chúng 
ta tạo nghiệp thiện, chúng ta sẽ gặt quả lành. Nếu chúng ta tạo ác nghiệp, chúng ta sẽ 
lãnh quả dữ. Phật tử chân thuần nên cố gắng thông hiểu luật về nghiệp. Một khi chúng ta 
hiểu rằng trong đời sống nây mỗi hành động đều có một phản ứng tương ứng và cân 
bằng, một khi chúng ta hiểu rằng chúng ta sẽ gánh chịu hậu quả của hành động mình 
làm, chúng ta sẽ cố gắng kểm chế tạo tác những điều bất thiện——From morning to night, 
we create karma with our body, with our mouth, and with our mind. In our thoughts, we 
always think that people are bad. In our mouth, we always talk about other people”s 
rights and wronøs, tell lies, say indecent things, scold people, backbite, and so on. Karma 
1s one of the fundamenrtal doctrines of Buddhism. Everything that we encounter In this 
life, good or bad, sweet or bitter, 1s a result of what we dịd in the past or from what we 
have done recently in this life. Good karma produces happiness; bad karma produces paIn 
and suffering. So, what 1s karma? Karma 1s a Sanskrit word, literally means a deed or an 
action and a reaction, the confinuing process of cause and effect. Moral or any good or 
bad action (however, the word “karma”" 1s usually used in the sense of evil bent or mind 
resulting from past wrongful actions) taken while living which causes corresponding 
future retribution, either good or evil transmigration (action and reaction, the continuing 
process of cause and effect) Karma 1s neither fatalsm nor a doctrine of 
predetermination. Our present life 1s formed and created through our actions and thoughts 
In our previous lives. Our present life and circumsfances are the product of our past 
thoughts and actions, and in the same way our deeds In this life will fashion our future 
mode of existence. According to the definiion of the karma, the past Influences the 
present but does not dominate 1t, for karma 1s past as well as present. However, both past 
and present Influence the future. The past 1s a background against which life goes on 
†rom momernt to moment. The future 1s yet to be. Only the present moment exIsfs and the 
responsibility of using the present moment for good or bad lies with each Individual. À 


865 


karma can by created by body, speech, or mind. There are good karma, evil karma, and 
indifferent karma. All kinds of karma are accumulated by the Alayavijnana and Manas. 
Karma can be cultivated through religious practice (good), and uncultivated. For Sentient 
being has lived through innumerable reincarnations, each has boundless karma. Whatever 
kínd of karma 1s, a result would be followed accordingly, sooner or later. No one can 
escape the result of his own karma. In the Anguttara Nikaya Sutra, the Buddha taught: 
“Oh Bhikkhus! Mental volition 1s what [ call action or karma. Having volition one acts by 
body, speech and thought.” “Karma” 1s a Sanskrit term which means “Action, good or 
bad,” Iincluding attachments, aversions, defilements, anger, Jealousy, etc. Karma 1s 
created (formed) by that being's conceptions (samskara). This potential directs one 
behavior and steers the motives for all present and future deeds. In Buddhism, karma 
arises from three factors: body, speech and mind. For Instance, when you are speaking, 
you create a verbal act. When you do something, you create a physical act. And when 
you are thinking, you may create some menfal actions. Mental actions are actlons that 
have no physical or verbal manifestations. Buddhist ethical theory 1s primarilly with 
volitiona]l actions, that 1s, those actions that result from deliberate choIce for such actions 
set In motion a series of events that Inevitably produce concordant results. These results 
may be either pleasant or unpleasant, depending on the original votion. In some cases the 
results of actions are experienced Immediately, and in others they are only manifested at 
a later time. Some karmic results do not accrue (dồn lại) until a future life. Karmas are 
actions that lead to both Iimmediate and long range results. All good and evil actlons 
taken while living. Action and appropriate result of action. Karma 1s not limited by time 
or space. An individual 1s coming into physical líe with a karma (character and 
environment resulting from his action In the past). Briefly, “karma” means “deed.” lt 1s 
produced by all deeds we do. Any deed 1s invariably accompanied by a result. All that we 
are at the present moment 1s the result of the karma that we have produced In the past. 
Karma 1s complex and serious. Our deeds, however triffling, leave traces physically, 
mentally, and environmentally. The traces left in our minds include memory, knowledge, 
habit, Intelligence, and character. They are produced by the accumulaton of our 
experiences and deeds over a long period of time. The traces that our deeds leave on our 
body can be seen easily, but only part of traces In our minds remain on the surface of our 
mind, the rest of them are hidden depths of our minds, or sunk 1n the subconscIous mind. 
Thịs 1s the complexity and serlousness of the Karma. According to Buddhism, a “karma” 
1s not a fate or a destiny; neither 1s It a simple, unconscious, and 1nvoluntary action. Ôn 
the contrary, 1t 1s an intentional, conscious, deliberate, and willful action. Also according 
to Buddhism, any actlons wIll lead to similar results without any exception. Ít 1s to say, 
“As one sows, so shall one reap.” According to one”s action, so shall be the fruit. IfÍ we do 
a wholesome action, we wIll get a wholesome fruit. If we do an unwholesome action, we 
will get an unwholesome result. Devout Buddhists should try to understand the law of 
karma. Once we understand that In our own life every actlon will have a similar and 
equal reaction, and once we understand that we will experience the effect of that action, 
we WIll refrain from committing unwholesome deeds. 


S66 


(II) Nghiệp và Quả Báo— Karmas and Recompenses: Nghiệp là sản phẩm của thân, khẩu, ý, 
như hạt giống được gieo trồng, còn quả báo là kết quả của nghiệp, như cây trái. Khi thân 
làm việc tốt, khẩu nói lời hay, ý nghĩ chuyện đẹp, thì nghiệp là hạt giống thiện. Ngược 
lại thì nghiệp là hạt giống ác. Theo Phật giáo, mỗi hành động đều phát sanh một hậu 
quả. Trong đạo Phật, một hành động được xem là thiện lành khi nó đem lại hạnh phúc và 
an lành cho mình và cho người. Hành động được xem là ác khi nó đem lại khổ đau và tổn 
hại cho mình và cho người. Hành giả không nên gây tạo khổ đau cho người khác, vì theo 
nhà Thiền, ta và người không khác nhau. Kỳ thật, chúng ta và người khác có những mối 
liên hệ mật thiết hơn ta tưởng nhiều. Trong vòng luân hồi sanh tử không dứt, chúng ta là 
phụ thuộc lẫn nhau. Vì vậy, hành giả nên luôn cân nhắc đến mọi người trước khi làm và 
nói điều gì. Chúng ta nên xem người như chính bản thân mình vậy. Vì thế khi nói về 
“Nghiệp” tức là nói về luật “Nhân Quả.” Chừng nào chúng ta chưa chấm dứt tạo nghiệp, 
chừng đó chưa có sự chấm dứt về kết quả của hành động. Trong cuộc sống của xã hội 
hôm nay, khó lòng mà chúng ta có thể chấm dứt tạo nghiệp. Tuy nhiên, nếu phải tạo 
nghiệp chúng ta nên vô cùng cẩn trọng về những hành động của mình để được hậu quả 
tốt mà thôi. Chính vì vậy mà Đức Phật dạy: “Muốn sống một đời cao đẹp, các con phải 
từng ngày từng giờ cố gắng kiểm soát những hoạt động nơi thân khẩu ý chớ đừng để cho 
những hoạt động nầy làm hại cả ta lẫn người.” Nghiệp và quả báo tương ứng không sai 
chạy. Giống lành sanh cây tốt quả ngon, trong khi giống xấu thì cây xấu quả tệ là chuyện 
tất nhiên. Như vậy, trừ khi nào chúng ta ta hiểu rõ ràng và hành trì tỉnh chuyên theo luật 
nhân quả hay nghiệp báo, chúng ta không thể nào kiểm soát hay kinh qua một cuộc sống 
như chúng ta ao ước đâu. Theo Phật Pháp thì không có thiên thần quỷ vật nào có thể áp 
đặt sức mạnh lên chúng ta, mà chúng ta có hoàn toàn tự do xây dựng cuộc sống theo 
cách mình muốn. Hành giả tu thiển nên luôn nhớ rằng “Nghiệp” lúc nào cũng rất công 
bằng. Nghiệp tự nó chẳng thương mà cũng chẳng ghét, chẳng thưởng chẳng phạt. Nghiệp 
và Quả Báo chỉ đơn giản là định luật của Nguyên nhân và Hậu quả mà thôi. Nếu chúng 
ta tích tụ thiện nghiệp, thì quả báo phải là hạnh phúc sướng vui, chứ không có ma quỷ 
nào có thể làm hại được chúng ta. Ngược lại, nếu chúng ta gây tạo ác nghiệp, dù có lạy 
lục van xin thì hậu quả vẫn phải là đắng cay đau khổ, không có trời nào có thể cứu lấy 
chúng ta—Karma 1s a product of body, speech and mind; while recompense 1s a product 
or result of karma. Karma 1s like a seed sown, and recompense 1s like a tree grown with 
fruits. When the body does good things, the mouth speaks good words, the mind thinks of 
good ideas, then the karma 1s a good seed. In the contrary, the karma 1s an evil seed. In 
Buddhism, an action 1s considered good when 1t brings happiness and well-being to 
oneself and others. Evil when 1t brings suffering and harm to oneself and others. Zen 
practitioners should not create suffering for others, because, according to Zen, ourselves 
and others are not different. In fact, we are related to each others by bonds more Intimate 
than we think. In the endless cycles of birth and death, we are In reality extensions of 
each other. Therefore, Zen practitioners shoul always take others Into consideration 
before acting and speaking. We should regard others as we regard ourselves. The law of 
causation (reality 1tself as cause and effect in momenfary operation). According to the 
Buddhist doctrines, every action produces an effect and 1t 1s a cause first and effect 
afterwards. We therefore speak of “Karma” as the “Law of Cause and Effect.” There Is 
no end to the result of an action 1f there 1s no end to the Karma. Life in nowadays socIety, 


S67 


1t 1s exfremely difficult for us not to create any karma; however, we should be very 
careful about our actions, so that their effect will be only good. Thus the Buddha taught: 
“To lead a good life, you Buddhists should make every effort to control the activitles of 
your body, speech, and mind. Do not let these activiies hurt you and others.” 
Recompense corresponds Karma without any exception. Naturally, good seed will 
produce a healthy tree and delicious fruits, while bad seed gIves worse tree and ÍruIts. 
Therefore, unless we clearly understand and diligently cultivate the laws of cause and 
effect, or karma and result, we cannot control our lives and experience a life the way we 
wish to. According to the Buddha-Dharma, no gods, nor heavenly deities, nor demons can 
assert their powers on us, we are totally free to build our lives the way we wish. 
According to Buddhist doctrines, karma 1s always Just. It neither loves nor hates, neither 
rewards nor punishes. Karma and Recompense 1s simply the Law of Cause and Effect. If 
we accumulate good karma, the result will surely be happy and Joyous. No demons can 
harm us. In the contrary, If we create evil karma, no matter how much and earnestly we 
pray for help, the result will surely be bitter and paInful, no øgods can save us. 


(HI)Con người là kẻ sáng tạo của cuộc đời và vận mạng của chính mình — Man ¡s the 
creafor 0ƒ hs own ljƒe and hỉs own desfiny: Theo đạo Phật, con người là kẻ sáng tạo của 
cuộc đời và vận mạng của chính mình. Mọi việc tốt và xấu mà chúng ta gặp phải trên đời 
đều là hậu quả của những hành động của chính chúng ta phẩn tác dụng trở lại chính 
chúng ta. Những điều vui buồn của chúng ta cũng là kết quả của những hành động của 
chính mình, trong quá khứ xa cũng như gần, là nguyên nhân. Và điều chúng ta làm trong 
hiện tại sẽ ấn định điều mà chúng ta sẽ trổ nên trong tương lai. Cũng vì con người là kẻ 
sáng tạo cuộc đời mình, nên muốn hưởng một đời sống hạnh phúc và an bình, người ấy 
phải là một kẻ sáng tạo tốt, nghĩa là phải tạo nghiệp tốt. Nghiệp tốt cuối cùng phải đến 
từ một cái tâm tốt, một cái tâm an tịnh. Luật nghiệp báo liên kết các đời trong quá khứ, 
hiện tại và tương lai của một cá nhân xuyên qua tiến trình luân hồi của người ấy. Để có 
thể hiểu được tại sao có được sự liên kết giữa những kinh nghiệm và hành động của một 
cá nhân trong các cuộc đời nối tiếp, chúng ta cần nhìn lướt qua về sự phân tích của đạo 
Phật về “thức”. Theo triết học Phật giáo về “thức”, trường phái Duy Thức Học, có tám 
thức. Có năm thức về giác quan: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, và thân thức. Những thức này gây 
nên sự xuất hiện của năm trần từ năm căn. Thức thứ sáu là ý thức, với khả năng phán 
đoán nhờ phân tích, so sánh và phân biệt các trần và quan niệm. Thức thứ bảy gọi là mạt 
na thức, tức là ngã thức, tự biết mình vốn là ngã riêng biệt giữa mình và những người 
khác. Ngay cả những lúc mà sáu thức đầu không hoạt động, tỷ dụ như lúc đang ngủ say, 
thì thức thứ bảy vẫn đang hiện diện, và nếu bị đe dọa, thì thức này, vì sự thúc đẩy tự bảo 
vệ, sẽ đánh thức chúng ta dậy. Thức thứ tám được gọi là a lại da thức, hay tàng thức. Vì 
thức này rất sâu kín, nên rất khó cho chúng ta hiểu được nó. A lại da là một cái kho chứa 
tất cả những dấu tích hành động và kinh nghiệm của chúng ta. Tất cả những gì chúng ta 
thấy, nghe, ngửi, nếm, sờ mó, hoặc làm đều được giữ như những chủng tử vào cái kho 
tàng thức này. Chủng tử là nhân của năng lực nghiệp báo. Vì a lại da thâu góp tất cả 
những chủng tử của hành động chúng ta đã làm, nó chính là kẻ xây dựng vận mạng của 
chúng ta. Cuộc đời và cá tánh của chúng ta phản ảnh những chủng tử ở trong kho tàng 
thức của mình. Nếu chúng ta gửi vào đó những chủng tử xấu, nghĩa là nhân của những 


868 


việc ác, chúng ta sẽ trở thành kẻ xấu. Do bởi đạo Phật đặt trách nhiệm tối thượng về 
cuộc đời của chúng ta ở trong tay chúng ta, nên nếu chúng ta muốn nhào nặn cho cuộc 
đời mình tốt đẹp hơn chúng ta phải hướng tâm trí của mình về một hướng tốt đẹp hơn, vì 
chính tâm trí điều khiển bàn tay nhào nặn cuộc đời của chúng ta. Tuy nhiên, có lúc 
chúng ta thấy một người rất đạo đức, tử tế, hiển hậu, dễ thương và khôn ngoan, thế mà 
cuộc đời người ấy lại đầy những trở ngại từ sáng đến tối. Tại sao lại như vậy? Còn cái lý 
thuyết về hành động tốt đem lại hạnh phúc và hành động xấu đem lại khổ đau thì sao? 
Muốn hiểu điều này, chúng ta phải nhận thức rằng nghiệp quả không nhất thiết phải trổ 
ra trong cùng hiện đời mà nghiệp nhân được tạo. Có khi nghiệp đem lại hậu quả chỉ trong 
đời sau hoặc những đời kế tiếp. Nếu một người từng hành xử tốt trong đời trước, người 
ấy có thể được hưởng hạnh phúc và sung túc trong đời này mặc dù sự hành xử của người 
ấy bây giờ có xấu xa đi chăng nữa. Và có người bây giờ rất đức hạnh nhưng có thể vẫn 
gặp phải nhiều trở ngại vì nghiệp xấu từ đời trước đó. Cũng giống như gieo nhiều thứ hạt 
khác nhau, có loại trổ bông rất sớm, có loại lâu hơn, có khi cả năm. Luật nhân quả không 
sai chạy, nhưng kết quả đến từng lúc có khác nhau, dưới hình thức khác nhau, và ở nơi 
chốn khác nhau. Tuy có một số kinh nghiệm của chúng ta là do nghiệp tạo ra trong đời 
này, số khác lại do nghiệp tạo ra từ những đời trước. Ở đời này, chúng ta chịu hậu quả 
những hành động chúng ta đã làm từ những đời trước cũng như ngay trong đời này. Và 
những øì chúng ta gặt trong tương lai là kết quả việc chúng ta đang làm ngày hôm nay. 
Giáo lý về nghiệp không chỉ là giáo lý về nhân quả, mà là hành động và phản hành 
động. Giáo lý này tin rằng bất cứ một hành động nào cố ý thực hiện, từ một tác nhân, dù 
là ý nghĩ, lời nói hay việc làm, đều có phản động trở lại trên chính tác nhân ấy. Luật 
nghiệp báo là một luật tự nhiên, và không một quyên lực thần linh nào có thể làm ngưng 
lại sự thi hành nó được. Hành động của chúng ta đưa đến những kết quả tất nhiên. Nhận 
ra điều này, người Phật tử không cần cầu khẩn một ông thân nào tha thứ, mà đúng ra 
điều chỉnh hành động của họ hầu đưa chúng đến chỗ hài hòa với luật chung của vũ trụ. 
Nếu họ làm ác, họ cố tìm ra lỗi lầm rồi chỉnh đốn lại hành vi; còn nếu họ làm lành, họ cố 
duy trì và phát triển hạnh lành ấy. Người Phật tử không nên quá lo âu về quá khứ, mà 
ngược lại nên lo cho việc làm trong hiện tại. Thay vì chạy ngược chạy xuôi tìm sự cứu 
rỗi, chúng ta nên cố gắng gieo chủng tử tốt trong hiện đời, rồi đợi cho kết quả đến tùy 
theo luật nghiệp báo. Thuyết nghiệp báo trong đạo Phật cho con người chứ không ai 
khác, con người là kẻ tạo dựng nên vận mạng của chính mình. Từng giờ từng phút, chúng 
ta làm và dựng nên vận mệnh của chính chúng ta qua ý nghĩ, lời nói và việc làm. Chính 
vì thế mà cổ đức có day: “Gieo ý nghĩ, tạo hành động; gieo hành động, tạo tính hạnh; 
g1eo tính hạnh, tạo cá tánh; gieo cá tánh, tạo vận mạng.”—According to Buddhism, man 
1s the creator of his own life and his own destiny. All the good and bad that comes our 
way In life 1s the result of our own actions reacting upon us. Our Joys and sorrows are the 
effects of which our actions, both In the distant and the Immediate past, are the causes. 
And what we do In the present will determine what we become In the future. Since man 
1s the creator of his own life, to enJoy a happy and peaceful le he must be a good 
creator, that 1s, he must create good karma. Good karma comes ultimately from a good 
mind, from a pure and calm mind. The law of karma binds together the past, present, and 
future lives of an Individual through the course of his transmigration. To understand how 
such a connection 1s possible between the experlences and actions of an Individual in 


869 


successive lives, we must take a brlef look at the Buddhist analysis of consciousness. 
According to the Buddhist philosophy of consclousness, the VIJnanavada school, there are 
eight kinds of consciousness. The first five are the eye, ear, nose, tongue and body 
conscIousnesses. These make possible the awareness of the five kinds of external sense 
data throuph the five sense-organs. The sixth consciousness Is the ¡intellectual 
conscIousness, the faculty of Judgment which discerns, compares, and distinguishes the 
sense-data and ideas. The seventh consciousness, called the manas, 1s the ego- 
conscIousness, the ¡inward awareness of oneself as an ego and the clinging to 
điscrimination between oneself and others. Even when the first six kinds of conscIousness 
are not functioning, for example, in deep sleep, the seventh consciousness 1s still present, 
and !f threatened, this conscIousness, through the Iimpulse of self-protection, wilÏ cause us 
to awaken. The eiphth consclousness 1s called Alaya-vijnana, the storehouse- 
conscIousness. Because this consciousness 1s so deep, 1t 1s very difficult to understand. 
The alaya-vijnana Is a repository which stores all the Impressions of our deeds and 
experiences. Everything we see, hear, smell, taste, touch, and do deposifs, so to speak, a 
seed 1s a nucleus of karmic energy. Since the alaya hoards all the seeds of our past 
actions, 1t 1s the architect of our destiny. Our life and character reflect the seeds In our 
SfOre-conscIousness. If we deposit bad seeds, 1.e., perform more evil actions, we wIll 
become bad persons. Since Buddhism places ultimate responsibility for our life 1n our 
own hands, If we want our hands to mold our life in a better way, we must launch our 
minds In a better đirection, for 1t 1s the mind which controls the hands which mold our lIfe. 
However, sometimes we know someone who 1s virtuous, gentle, kind, loving and wise, 
and yet his life 1s filled with troubles from morning to night. Why 1s thịs? What happens to 
our theory that good acts lead to happiness and bad acts to suffering? To understand thịs, 
we must realize that the fruits of karma do not necessarily mature In the same lifetime In 
which the karma 1s originally accumulated. Karma may bring about Ifs consequences In 
the next life or in succeeding lives. lÝ a person was good In a previous life, he may enJoy 
happiness and prospertty In this life even though his conduct now 1s bad. And a person 
who 1s Very virtuous now may still meet a lot of trouble because of bad karma from a past 
life. It is like planting different kinds of seeds; some will come to flower very fast, others 
wIll take a long time, maybe years. The law of cause and effect does not come about at 
diferent times, 1n different forms and at different locations. While some of our 
experiences are due to karma in the present life, others may be due to karma from 
previous lives. In the present life, we receive the results of our actions done In past lives 
as well as in the present. And what we reap in the future will be the result of what we do 
1n the present. The doctrine of karma 1s not merely a doctrine of cause and effect, but of 
action and reaction. The doctrine holds that every action willfully performed by an agent, 
be 1t of thought, word, or deed, tends to react upon that agent. The law of karma 1s a 
natural law, and 1ts operation cannot be suspended by any power of a deity. Qur action 
brings about their natural results. Recognizing this, Buddhists do not pray to a god for 
mercy but rather regulate theIr actions to bring them Into harmony with the universal law. 
If they do evIl, they try to discover their mistakes and rectify their ways; and I1f they do 
good, they try to maintain and develop that good. Buddhists should not worry about the 
past, but rather be concerned about what we are doing in the present. Instead of running 


870 


around seeking salvation, we should try to sow good seeds In the present and leave the 
results to the law of karma. The theory of karma In Buddhism makes man and no one else 
the architect of his own destiny. From moment to moment we are producing and creating 
our own destiny through our thought, our speech and our deeds. Thus the ancient said: 
“Sow a thought and reap an act; sow an act and reap a habit; sow a habit and reap a 
character; sow a character and reap a destiny.” 


(IV)Căn gốc rất sâu dày và phức tạp của Nghiệp—Deep-rooted and complex Karma: 
Nghiệp mà chúng ta đang có có căn gốc rất sâu dày và phức tạp vô cùng. Nó bao gồm 
nghiệp cũ mà con người đã tích tập từ lúc khởi thủy. Chúng ta cũng sở hữu nghiệp cũ mà 
chính chúng ta đã tạo ra trong các đời trước và ở một mức độ nào đó, chúng ta mang 
nghiệp mà tổ tiên chúng ta đã tạo (với những ai cùng sanh ra trong một dòng họ hay cùng 
một quốc gia đều có những cộng nghiệp ở một mức độ nào đó). Và dĩ nhiên chúng ta 
mang “hiện nghiệp” do chính chúng ta tạo ra trong đời này. Phải chăng một người bình 
thường có thể thoát khỏi nghiệp và nhập vào trạng thái tâm thức của sự giải thoát hoàn 
toàn (hay thoát khỏi thế giới ảo tưởng) nhờ vào trí tuệ của chính người ấy? Điều này rõ 
ràng chứ không có gì để nghi ngờ. Nếu như vậy thì chúng ta làm sao để được như vậy? 
Tất cả những gì mà người ta đã kinh nghiệm, suy nghĩ và cảm nhận trong quá khứ vẫn 
tổn tại trong chiều sâu của tiểm thức. Các nhà tâm lý học công nhận rằng tiềm thức 
không chỉ gây một ảnh hưởng lớn vào tính chất và chức năng tâm lý của con người, mà 
còn tạo ra nhiều rối loạn khác nhau. Vì nó thường ở bên ngoài tầm của chúng ta nên 
chúng ta không thể kiểm soát tiềm thức chỉ bằng cách tư duy và thiền định suông được— 
The karma that we have now Is very deep-rooted and complex, and Iincludes the former 
karma that human beings have accumulated since their beginning. We also possess the 
“former karma” that we have produced ourselves In previous existences and to some 
extent the “former karma” that our ancestors have produced (for those who were born In 
the same family, from generation to generation, or In the same country, would bear the 
same kinds of karma to some extenf). And of course we possess the “present karma” that 
we have produced ourselves In this life. Is It possible for an ordinary person to become 
Íree from these karmas and enter the mental state of perfect freedom, escape from the 
world of illusion, by means of his own wIsdom? This 1s clearly out of the question. What 
then, 1f anything, can we do about 1t? All that one has experienced, thoupht and felt in the 
past remains In the depths of one”s subconscious mind. PsychologIsts recognize that the 
subconscIous mind not only exerts a great Infiuence on man”s character and his mental 
functions but even causes various đdisorders. because 1t 1s normally beyond our reach, we 
cannot control the subconscIous mind by mere reflection and meditation. 


(V) Nghiệp không bao giờ mất— Karma doesn't get lost: Nếu chúng ta hành động thiện lành 
(tích cực) thì kết quả hạnh phúc sớm muộn gì cũng xuất hiện. Khi chúng ta hành động 
đen tối (tiêu cực), những dấu ấn xấu không bao giờ mất đi mặc dù chúng không đưa đến 
kết quả tức thì. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng, “biển có thể cạn, núi có thể mòn, 
nhưng nghiệp tạo từ muôn kiếp trước không bao giờ mất đi; ngược lại, nó kết thành quả, 
dù ngàn vạn năm trôi qua, cuối cùng mình cũng phải trả nghiệp.” Khi chúng ta gieo hạt 
tiêu thì cây tiêu sẽ mọc lên và chúng ta sẽ có những hạt tiêu, chớ không phải là những 


871 


trái cam. Tương tự, khi chúng ta hành động thiện lành thì hạnh phúc phát sanh chớ không 
phải khổ đau. Khi chúng ta hành động bạo ác thì khổ đau đến chớ không phải là hạnh 
phúc. Một cái hạt mầm nhỏ có thể phát triển thành một cây to nhiều quả, cũng y như vậy 
một hành động nhỏ có thể gây ra những kết quả quả to lớn. Vì vậy, chúng ta nên cố gắng 
tránh những hành động đen tối dù nhỏ, và cố gắng làm những hành động trong sáng dù 
nhỏ—ÏIf we act positively, the happy result will eventually occur. When we do negative 
actions, the Imprints aren”t lost even though they may not bring thetr results Immediately. 
Devout Buddhists should always remember that, “the ocean's water may dry up, 
mountain may waste away, the actions done In former lives are never lost; on the 
contrary, they come to fruit though aeons after aeons pass, until at last the debt 1s paid.” 
When we plant a black-pepper seed, black-pepper plant grows and we will reap black- 
pepper, not oranges. Similarly, when we act positively, happiness follows, not suffering. 
When we act destructively, misery comes, not happiness. Just as smalÏ seed can ørow Into 
a huge tree with much fruit, small actions can bring large result. Therefore, we should try 
to avoid even small negaftive actions and to create small negative ones. 


(VI)Nghiệp là tác động, là sự dính mắc—Karma is action. Karma is clnging: Thân thể 
chúng ta, lời nói, và tâm chúng ta đều tạo ra nghiệp khi chúng ta dính mắc. Chúng ta tạo 
thói quen. Những thói quen nầy sẽ khiến chúng ta đau khổ trong tương lai. Đó là kết quả 
của sự dính mắc của chúng ta, đồng thời cũng là kết quả của những phiến não trong quá 
khứ. Mọi tham ái đều dẫn đến nghiệp. Hãy nhớ rằng không phải chỉ do thân thể mà cả 
ngôn ngữ và tâm hồn cũng tạo điều kiện cho những gì sẽ xãy ra trong tương lai. Trong 
quá khứ nếu chúng ta làm điều øì tốt đẹp, bây giờ chỉ cần nhớ lại thôi chúng ta cũng sẽ 
thấy sung sướng, hãnh diện. Trạng thái sung sướng hãnh diện hôm nay là kết quả của 
những gì chúng ta đã làm trong quá khứ. Nói cách khác, những gì chúng ta nhận hôm nay 
là kết quả của nghiệp trong quá khứ. Tất cả mọi sự đều được điều kiện hóa bởi nguyên 
nhân, dâu đó là nguyên nhân đã có từ lâu hay trong khoảnh khắc hiện tại —Body, 
speech, and mind all make karma when we cling. We create habits that can make us 
suffer In the future. This 1s the fruit of our attachmernt, of our past defilement. Remember, 
not only body but also speech and mernftal action can make conditions for future results. lf 
we did some act of kindness In the past and remember it today, we will be happy, and this 
happy state of mind 1s the result of past karma. In other words, all things conditioned by 
cause, both long-term and moment-to-momert. 


(VIIDAi chịu trách nhiệm cho Nghiệp— Who is responsible for the Karma?: 

l1) Chúng ta chịu trách nhiệm cho nghiệp của chính mình— We are responsible ƒor our own 
Karmas: Có người cho rằng “Tôi không chịu trách nhiệm cho những gì tôi đang là, vì mọi 
sự gồm trí óc, bản tánh và thể chất của tôi đều mang bản chất của cha mẹ tôi.” Quả thật 
ông bà cha mẹ có một phần trách nhiệm, nhưng phần lớn những đặc tính khác là trách 
nhiệm của chúng ta, đến từ kết quả của nghiệp mà chúng ta đã tạo ra trong những đời 
quá khứ. Hơn nữa, cái “ngã” đang hiện hữu sau thời thơ ấu của một người là kết quả của 
nghiệp mà chính người ấy đã tạo ra trong đời này. Vì thế mà trách nhiệm của các bậc 
cha mẹ rất giới hạn. Ý niệm về nghiệp dạy chúng ta một cách rõ ràng rằng một người gặt 
lấy những quả mà mình đã gieo. Giả dụ hiện tại chúng ta không hạnh phúc, chúng ta có 


872 


thể mất bình tĩnh và tỏ ra bực bội nếu chúng ta gán sự bất hạnh của chúng ta cho người 
khác. Nhưng nếu chúng ta xem nỗi bất hạnh trong hiện tại của chúng ta là kết quả của 
các hành vi của chính chúng ta trong quá khứ thì chúng ta có thể chấp nhận nó và nhận 
trách nhiệm về mình. Ngoài sự chấp nhận ấy, hy vọng ở tương lai sẽ tràn ngập trong tim 
chúng ta: “Tôi càng tích tụ nhiều thiện nghiệp chừng nào thì trong tương lai tôi sẽ càng 
có nhiều quả báo tốt chừng ấy. Được rồi, tôi sẽ tích tụ nhiều hơn nữa những thiện nghiệp 
trong tương lai.” Chúng ta không nên chỉ giới hạn ý niệm này trong các vấn đề của kiếp 
sống con người trong thế giới này. Chúng ta cũng có thể cảm thấy hy vọng về những dấu 
vết cuộc đời chúng ta sau khi chết. Đối với những người không biết Phật pháp, không có 
gì kinh khủng bằng cái chết. Mọi người đều sợ nó. Nhưng nếu chúng ta thật sự hiểu biết 
ý nghĩa của nghiệp quả thì chúng ta có thể giữ bình tĩnh khi đối diện với cái chết vì 
chúng ta có thể có hy vọng ở cuộc đời sau. Khi chúng ta không chỉ nghĩ đến mình, mà 
nhận ra rằng nghiệp do những hành vi của chính mình tạo ra sẽ gây một ảnh hưởng đến 
con cháu chúng ta thì tự nhiên chúng ta sẽ nhận thấy có trách nhiệm về hành vi của chính 
mình. Chúng ta cũng sẽ nhận ra rằng chúng ta là các bậc cha mẹ, phải giữ một thái độ tốt 
trong đời sống hằng ngày để có một ảnh hưởng hay quả báo thuận lợi cho con cháu 
chúng ta. Chúng ta sẽ cảm thấy rõ ràng rằng chúng ta phải nói năng đúng đắn với con cái 
và nuôi nấng các em một cách thích đáng trong tình yêu thương—§ome people say “I am 
not responsible for what I am because everything, ¡including my brain, nature, and 
physical constitution, partake of the nature of my parents.” It's no doubt that our parents 
and ancestors must be responsIble for some of the nature of their descendants, but the 
maJjority of other characteristics 1s the responsibility of the descendants themselves 
because beings coming Into existence with their own karma that they have produced In 
therr past lives. Moreover, the self that exIsts after one”s childhood 1s the effect of the 
karma that one has produced oneself in this world. So the responsibility of one”s parenfts 
1s very limited. The idea of karma teaches us clearly that one will reap the fruits of what 
he has sown. Supposed that we are unhappy at present; we are apt to lose our temper and 
express discontent If we attribute our unhappiness to others. But Ifƒ we consider our 
present unhappIness to be the effect of our own deeds In the past, we can accept 1t and 
take responsIbility for 1t. Besides such acceptance, hope for the future wells up strongly In 
our hearts: “The more good karma I accumulate, the happier [ will become and the better 
recompense I will receive. All right, I will accumulate much more good karma in the 
future.” We should not limit this idea only to the problems of human life in thịs world. We 
can also feel hope concerning the traces of our lives after death. For those who do not 
know the teachings of the Buddha, nothing 1s so terrible as death. Everyone fears 1t. But If 
we truly realize the meaning of karma-result, we can keep our composure In the face of 
death because we can have hope for our next life. When we do not think only of 
ourselves but realize that the karma produced by our own deeds exerts an Iinfluence upon 
our descendants, we wIll naturally come to feel responsible for our deeds. We wIll also 
realize that we, as parents, must maintain a good attitude In our dally lives In order to 
have a favorable Influence or recompense upon our children. We will feel strongly that 
we must always speak to our children correctly and bring them up properly and with 
affection. 


2) 


3) 


873 


Tạo nghiệp bằng cách tự tác giáo tha—To create Karma by doing things by oneselƒ and 
telling others to do: Tự tác giáo tha là tự mình làm, rồi xúi người khác cùng làm. Chúng 
ta phải biết rằng sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ và uống những chất cay độc là 
những hành vi tạo nghiệp. Những tội nầy được phân làm bốn thứ: Nhân, duyên, pháp và 
nghiệp (nguyên nhân, điều kiện tiếp trợ, phương thức và việc làm). Sự sát sanh gồm có 
sát nhân, sát duyên, sát pháp và sát nghiệp. Trong bất cứ tiến trình nào của bốn thứ nầy, 
tội đều do tự mình làm hay xúi bảo người khác làm. Tự mình làm là chính mình làm 
chuyện bất chính. Trong khi xúi kẻ khác làm tức là cổ vũ người khác làm chuyện không 
đúng. Đó là phạm tội một cách gián tiếp. So sánh với tội trực tiếp thì tội gián tiếp nầy 
nặng hơn, bởi vì tự mình đã có tội rồi mà mình còn mang thêm tội xảo trá nữa. Cho nên 
tự mình làm đã là có tội, mà xúi người khác làm thì tội lại nặng hơn—We have done 
these ourselves, then told others to do them. We know that killing, stealing, committing 
sexual misconduct, lying, and taking Intoxicantfs are Improper ways to behave that causes 
bad karmas. These offenses are divided Into four aspects: causes, conditions, dharmas, 
and karma. For example, with killing, there are the causes of killing, the conditions of 
kiHing, the dharmas of killing, and the karma of killing. In any of these aspects, one either 
personally commits the offenses, or tells someone else to do 1t. Doing things ourselves 
means that we personally engage In the Iimproper deeds. While telling others to do things 
means encouraging and Inciting others to do Iimproper things. This way of Iindirectly 
committing an offense 1s more serious than directly committing 1t, because the offense of 
fraud 1s adding to the original offense. Thus, 1Ý we do 1t ourlseves, 1t”s already an offense, 
but 1f we tell others to do 1t, the offense 1s even greater. 


Tạo Nghiệp bằng cách “Kiến Văn Tùy Hỷ”— To create Karma by “Rejoicing at seeing and 
hearing it done”: Kiến văn tùy hỷ có nghĩa là thấy và nghe người khác làm bậy rồi vui 
theo. Nghĩa là mình biết kẻ khác phạm tội mà còn trợ giúp cho họ nữa. Tự mình làm là 
chính mình làm chuyện bất chính. Trong khi kiến văn tùy hỷ tức là nghe thấy và cổ vũ 
người khác làm chuyện không đúng. Tương tự như trên, đây là phạm tội một cách gián 
tiếp. So sánh với tội trực tiếp thì tội gián tiếp nầy nặng hơn, bởi vì tự mình đã có tội rồi 
mà mình còn mang thêm tội xảo trá nữa. Cho nên tự mình làm đã là có tội, mà xúi người 
khác làm thì tội lại nặng hơn——“ReJoIcing at seeing and hearing 1t done” means we know 
someone else Is committing an offense, and we help that person to do 1t. Doing things 
ourselves means that we personally engage in the Iimproper deeds. While ReJoicing at 
seeing and hearing It done means seeing and hearing It done, then encouraging and 
inciting others to do improper things. Similarly, this way of Indirectly committing an 
offense 1s more serIous than directly committing 1t, because the offense of fraud 1s adding 
to the original offense. Thus, 1ƒ we do 1t ourlseves, 1t s already an offense, but 1Ÿ we tell 
others to do 1t, the offense 1s even greater. 


(VIII)Nghiệp đi vào tiềm thức như thế nào— How does karma enter the Alaya-vnana?: Khi 


chúng ta hành động, dù thiện hay ác, thì chính chúng ta chứng kiến rõ ràng những hành 
động ấy. Hình ảnh của những hành động nầy sẽ tự động in vào tiểm thức của chúng ta. 


Hạt giống của hành động hay nghiệp đã được gieo trồng ở đấy. Những hạt giống nầy đợi 
đến khi có đủ duyên hay điều kiện là nẩy mầm sanh cây trổ quả. Cũng như vậy, khi 


874 


người nhận lãnh lấy hành động của ta làm, thì hạt giống của yêu thương hay thù hận 
cũng sẽ được gieo trồng trong tiềm thức của họ, khi có đủ duyên hay điều kiện là hạt 
giống ấy nẩy mầm sanh cây và trổ quả tương ứng——When we act, either good or bad, we 
see our own actions, like an outsider who witnesses. The pictures of these actions wIll 
automatically Imprint in our Alaya-vijnana (subconsclous mind); the seed of these 
actions are sown there, and await for enough conditions fo spring up 1s tree and fruits. 
Similarly, the effect in the alaya-vijnana (subconscious mind) of the one who has 
received our actions. The seed of either love or hate has been sown there, waiting for 
enouph conditions to spring up Its tree and ÍruIts. 


(IX)Làm thế nào để chúng ta triệt tiêu nghiệp?— How do we eliminate karma?: 

1) Không tạo tác có nghĩa là từ chối cất chứa thêm nghiệp—Not to act means reƒfusing to 
store any more karma: Đức Phật dạy nếu ai đó đem cho ta vật gì mà ta không lấy thì dĩ 
nhiên người đó phải mang về, có nghĩa là túi chúng ta không chứa đựng vật gì hết. Tương 
tự như vậy, nếu chúng ta hiểu rằng nghiệp là những gì chúng ta làm, phải cất chứa trong 
tiểm thức cho chúng ta mang qua kiếp khác, thì chúng ta từ chối không cất chứa nghiệp 
nữa. Khi túi tiềm thức trống rỗng không có gì, thì không có gì cho chúng ta mang vác. 
Như vậy làm gì có quả báo, làm gì có khổ đau phiền não. Như vậy thì cuộc sống cuộc tu 
của chúng ta là gì nếu không là đoạn tận luân hồi sanh tử và mục tiêu giải thoát rốt ráo 
được thành tựu —The Buddha taught: “Tf someone give us something, but we refuse to 
accept. Naturally, that person wIll have to keep what they plan to give. This means our 
pocket 1s still empty.” Similarly, If we clearly understand that karmas or our own acfIons 
wIll be stored In the alaya-viJnana (subconscious mind) for us to carry over to the next 
lives, we wIll surely refuse to store any more karma In the “subconscIous mind” pocket. 
When the “subconscious mind” pocket 1s empty, there 1s nothing for us to carry over. That 
means we don't have any result of either happiness or suffering. As a result, the cycle of 
birth and eath comes to an end, the goal of liberation 1s reached. 

2) Một khi Ánh Quang Minh Phật Pháp chiếu sáng nơi mình thì tam chướng đều được tiêu 
trừ—Once the Great Radiance oƒ the Buddha-Dharma shines on s, if can remove the 
three obstructions: Mọi thứ ác nghiệp từ vô thỉ đến nay, đều do tham, sân, si ở nơi thân 
khẩu ý mà sanh. Dù trải qua trăm ngàn kiếp, nghiệp đã tạo chẳng bao giờ tiêu mất, nhân 
duyên đầy đủ thời quả báo mình lại thọ. Bởi thế nên phải biết nghiệp mình tạo ra thì thế 
nào cũng có báo ứng; chỉ là vấn đề thời gian, sớm mau chậm muộn, nhân duyên đủ đầy 
hay chưa mà thôi. Phật tử chân thuần nên luôn tin rằng khi ánh quang minh Phật Pháp 
chiếu sáng nơi thân của mình thì tam chướng (phiển não, báo chướng và nghiệp chướng) 
đều được tiêu trừ, giống như mây trôi trăng hiện, bản lai thanh tịnh của tâm mình lại 
bừng hiện vậy——For all the bad karma created In the past are based upon beginningless 
greed, hatred, and stupidity; and born of body, mouth and mind. Even In a hundred 
thousand eons, the karma we create does not perish. When the conditions come together, 
we must still undergo the retribution ourlseves. This 1s to say the karma we creaf€ 1s Sure 
to bring a result, a corresponding retribution. It is only a matter of time. it depends on 
whether the conditions have come together or not. Sincere Buddhists should always 
believe that once the great radiance of the Buddha-Dharma shines on us, It can remove 


875 


the three obstructions and reveal our original pure mind and nature, Jjust as the clouds 
disperse to reveal the moon. 


(X) Hoạt Động Của Nghiệp Liên Kết Với Nhiều Loại Hành Động Đạo Đúc Và Tâm Linh 
Khác Nhau với Sự Sanh Ra Trong Những Cảnh Giới Khác Nhau Trong Nguyên Nhân 
Luận— The Workings oƒ Karmic RetribuHon Connect Various Types gƒ Moral and 
spừttual Action with Bừth in DỤƒJerent Realims In the Treqafise 0ƒ the Origin ogƒ Man: 
Trong bộ Hoa Nghiêm Nhân Luận, do ngài Khê Phong Tông Mật, tổ thứ năm của tông 
Hoa Nghiêm biên soạn. Sách xét về bản tánh căn bản của con người. Trong bộ sách này, 
Thiển sư Khuê Phong Tông Mật đưa ra một sự giải thích chỉ tiết về các hoạt động của 
nghiệp bào, liên kết với nhiều loại hành động đạo đức và tâm linh khác nhau với sự sanh 
ra trong những cảnh giới riêng biệt được mô tả trong vũ trụ học Phật giáo. Theo Thiền Sư 
Khuê Phong Tông Mật trong Hoa Nghiêm Nhân Luận, sự phạm vào mười điều ác sẽ dẫn 
đến việc sanh vào ba đường dữ. Sự phạm vào mười điều ác ở mức độ cao nhất sẽ đưa 
đến việc sanh vào cõi địa ngục; ở mức độ kém hơn sẽ đưa đến việc sanh vào cõi ngạ 
quỷ; và ở mức độ thấp nhất sẽ đưa đến việc sanh vào cõi súc sanh. Việc gìn giữ ngũ giới, 
mặt khác, sẽ làm cho con người có thể tránh được việc sanh vào trong ba đường dữ và 
được sanh ra làm người, và việc tu tập mười điều thiện sẽ đưa đến việc sanh làm một vị 
trời ở một trong sáu cõi trời dục giới. Tất cả những con đường được kể cho tới bây giờ 
đều bị rơi vào bên trong Dục Giới, cảnh giới đầu tiên và thấp nhất trong tam giới của sự 
luân hồi sanh tử. Sự sanh ra trong hai cảnh giới kế tiếp chỉ có thể được bằng cách tu tập 
thiển định. Trong khi các kinh điển Phật giáo Ấn Độ buổi sơ khai có bao gồm những ví 
dụ về các vị cư sĩ đã thành công trong việc sanh ra trong các cảnh giới cao hơn này qua 
việc tu tập thiển định, nhưng những trường hợp như vậy chỉ là ngoại lệ hơn là quy luật. 
Nói chung, các pháp hành trì đạo đức thường được dạy cho cư sĩ chỉ có thể dẫn đến việc 
sanh ra trong các cõi cao hơn của Dục Giới mà thôi. Sự sanh ra trong cảnh giới kế tiếp, 
Sắc Giới, được thành tựu qua sự tu tập thành thục bốn tầng thiển, và sự sanh ra trong 
cảnh giới cao nhất, Vô Sắc Giới, được thành tựu qua sự tu tập thành thục tứ thiển vô sắc 
hay vô sắc định. Những nét đại cương như thế là hệ thống nghiệp báo mà Thiển sư Khuê 
Phong Tông Mật trình bày trong Hoa Nghiêm Nhân Luận vốn dĩ dễ hiểu cho bất cứ 
người Phật tử nào—A treatise on the original or fundamental nature of man, by Tsung- 
MI, the fifthpatriarch of the Hua-Yen school, explaining 1ts doctrine, In one book. In this 
book Zen master Tsung-mi gives a detailed explanation of the workings of karmic 
retribution, connecting various types of moral and spiritual action with bírth in specIfic 
realms described in Buddhist cosmoslogy. According to Zen master Kuei-feng Tsung-mIi 
1n the “Treatise on the Fundamental Nature of Man," the commission of the ten evils 
leads to birth in the three evil destinies. The commission of the ten evils In their highest 
degree leads birth in hell; in their lesser degree, to birth as a hungry ghost; and In the 
lowest degree to birth as a beast. The maintenance of the five precepts, on the other 
hand, enable men to avoid birth In the three evil destinies and to gaIn birth as a man, and 
the practice of the ten good deeds leads to birth as a god In one of the six heavens of 
desire. All of the destines enumerated so far fall within the Realm of Desire, the first and 
the lowest of the three realms of birth. Birth Into the next two realms 1s only possible 
through the practice of meditation. While In the early Indian Buddhist scriptures do 


876 


contain examples of laymen who succeeded In being born Into these higher realms 
through the practice of medifation, such cases are the exception rather than the rule. In 
general, the moral practices usually taught to laymen would only lead to birth in the 
higher spheres of the Realm of Desire. Birth Into the next realm, the Realm of Form, Is 
aftained through the mastery of the four stages of meditation, and birth into the highest 
realm, the Realm of Formlessness, 1s attained through the mastery of the four formless 
attainments. Such, in outline, 1s the system of karmic retribution that Zen master Kuei- 
feng Tsung-mi sets forth In the ”TIreatise on the Origin of Man” 1s easily grasped visually 
for any Buddhist followers. 


(XI)Lời dạy tổng quát của Đức Phật về Nghiệp— The Buddha's general teachings on 


“karma”: Khi có một đệ tử đến sám hối với Đức Phật về những việc sai trái trong quá 
khứ, Đức Phật không hề hứa tha thứ, vì Ngài biết rằng mỗi người đều phải gặt kết quả 
của nhân do chính mình đã gieo. Thay vì vậy, Ngài giải thích: “Nếu ông thấy việc ông 
từng làm là sai và ác, thì từ nay trở đi ông đừng làm nữa. Nếu ông thấy việc ông làm là 
đúng và tốt, thì hãy làm thêm nữa. Hãy cố mà diệt ác nghiệp và tạo thiện nghiệp. Ông 
nên biết hình ảnh của ông ngày nay là bóng của ông trong quá khứ, và hình ảnh tương lai 
của ông là bóng của ông ngày hôm nay. Ông phải chú tâm vào hiện tại hầu tinh tấn trong 
việc tu đạo.”—When a disciple came to the Buddha penitent over past misdeeds, the 
Buddha did not promise any forgiveness, for He knew that each must reap the results of 
the seeds that he had sown. Instead He explained: “If you know that what you have done 
1s Wrong and harmful, from now on do not do It again. If you know that what you have 
done 1s right and profitable, continue to do 1t. Destroy bad karma and cultivate good 
karma. You should realize that what you are In the present 1s a shadow of what you were 
in the past, and what you wIll be in the future 1s a shadow of what you are now in the 
present. You should always apply your mind to the present so that you may advance on 
the way.” 


(XII)Lời Phật dạy về Nghiệp trong Kinh Pháp Cú— The Buddha's teachings on “karma ” ïn 


l) 


2) 


3) 


4) 


the Dhanưnapada: 

Những người gây điều bất thiện, làm xong ăn năn khóc lóc, nhỏ lệ dầm dê, vì biết mình 
sẽ phải thọ lấy quả báo tương lai (67): The deed ¡is not well done of which a man must 
repent, and the reward of which he receives, weeping, with tearful face; one reaps the 
fruit thereof. 

Những người tạo các thiện nghiệp, làm xong chẳng chút ăn năn, còn vui mừng hớn hở, vì 
biết mình sẽ thọ lấy quả báo tương lai (68): The deed ¡is well done when, after having 
done If, one repents not, and when, with Joy and pleasure, one reaps the fruit thereof. 

Khi ác nghiệp chưa thành thục, người ngu tưởng như đường mật, nhưng khi ác nghiệp đã 
thành thục, họ nhứt định phải chịu khổ đắng cay (69): As long as the evil deed done does 
not bear fruit, the fool thinks 1t 1s as sweet as honey; but when 1t ripens, then he comes to 
grIef. 

Những vị A-la-hán ý nghiệp thường vắng lặng, ngữ nghiệp hành nghiệp thường vắng 
lặng, lại có chánh trí giải thoát, nên được an ổn luôn (96): Those Arhats whose mind is 


S77 


calm, whose speech and deed are calm. They have also obtained right knowing, they 
have thus become quiet men. 

5) Hãy gấp rút làm lành, chế chỉ tâm tội ác. Hễ biếng nhác việc lành giờ phút nào thì tâm 
ưa chuyện ác giờ phút nấy (116): Lets hasten up to do good. Let's restrain our minds 
from evil thoughts, for the minds of those who are slow 1n doing good actions delight in 
evIl. 

6) Nếu đã lỡ làm ác chớ nên thường làm hoài, chớ vui làm việc ác; hễ chứa ác nhứt định 
thọ khổ (117): If a person commits evil, let him not do it again and again; he should not 
rejJoIce therein, sorrow 1s the outcome of evIl. 

7)_ Nếu đã làm việc lành hãy nên thường làm mãi, nên vui làm việc lành; hễ chứa lành nhứt 
định thọ lạc (118): lf a person does a meritorious deed, he should do 1t habitually, he 
should find pleasures therein, happiness 1s the outcome of merit. 

8) Khi nghiệp ác chưa thành thục, kẻ ác cho là vui, đến khi nghiệp ác thành thục kẻ ác mới 
hay là ác (119): Even an evil-doer sees good as long as evil deed has not yet ripened; but 
when his evil deed has ripened, then he sees the evil results. 

9) Khi nghiệp lành chưa thành thục, người lành cho là khổ, đến khi nghiệp lành thành thục, 
người lành mới biết là lành (120): Even a good person sees evil as long as his good deed 
has not yet ripened; but when his good deed has ripened, then he sees the good results. 

10) Chớ khinh điều ác nhỏ, cho rằng “chẳng đưa lại quả báo cho ta.” Phải biết giọt nước 
nhếu lâu ngày cũng làm đầy bình. Kẻ ngu phu sở dĩ đây tội ác bởi chứa dồn từng khi ít 
mà nên (121): Do not disregard (underestimate) small evil, saying, “1t wIll not matter to 
me.” By the falling of drop by drop, a water-Jar 1s filled; likewise, the fool becomes full 
of evil, even 1f he gathers it little by little. 

11) Chớ nên khinh điều lành nhỏ, cho rằng “chẳng đưa lại quả báo cho ta.” Phải biết giọt 
nước nhếu lâu ngày cũng làm đầy bình. Kẻ trí sở dĩ toàn thiện bởi chứa dồn từng khi ít 
mà nên (122): Do not disregard small good, saying, “1t wIll not matter to me.” Even by 
the falling of drop by drop, a water-Jar 1s filled; likewise, the wIse man, gathers his merit 
little by little. 

12) Không tạo ác nghiệp là hơn, vì làm ác nhứt định thọ khổ: làm các thiện nghiệp là hơn, vì 
làm lành nhứt định thọ vui (314): An evil deed 1s better not done, a misdeed wIll bring 
future suffering. ÀA good deed 1s better done now, for after doing 1t one does not ørIeve. 


(XIII)Hành Giả tu Thiền nên suy gẫm cẩn thận lời dạy của Đúc Phật về Nghiệp Báo trong 
Tương Ung Bộ Kinh—Zen Practitioners should think over carefully the Buddha's 
Teachings on Karma and Resulis in the Samyuta Nikaya: Theo Tương Ưng Bộ Kinh 
IV.42.6, một thời Thế Tôn an trú ở Nalanda, tại khu rừng Pàvàrikamba, thôn trưởng 
Asibandhakaputta đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Ngồi xuống một bên, thôn trưởng Asibandhakaputta bạch Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, các 
vị Bà la môn trú đất phương Tây, mang theo bình nước, đeo vòng hoa huệ, nhờ nước 
được thanh tịnh. Những người thờ lửa, khi một người đã chết, đã mệnh chung, họ nhấc 
bổng và mang vị ấy ra ngoài, kêu tên vị ấy lên, và dẫn vị ấy vào Thiên giới. Còn Thế 
Tôn, bạch Thế Tôn, là bậc A La Hán, Chánh Đẳng Giác, Thế Tôn có thể làm như thế 
nào cho toàn thể thế giới, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, Thiên 
giới, cõi đời nầy? ” Đức Phật nhân đó đã nói về 'Ngũ Giới” như sau: “Vậy, này thôn 


878 


trưởng, ở đây, Ta sẽ hỏi ông. Nếu ông kham nhẫn hãy trả lời. Này thôn trưởng, ông nghĩ 
thế nào? Ở đây, một người sát sanh, lấy của không cho, sống theo tà hạnh trong các dục, 
nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham lam, sân hận, theo tà kiến. 
Rồi một quần chúng đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chấp tay đi cùng 
khắp và nói rằng: “Mong người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện 
thú, thiên giới, cõi đời này!" Ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng, người ấy do nhân cầu 
khẩn của đại quần chúng ấy, hay do nhân tán dương, hay do nhân chấp tay đi cùng khắp, 
sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này?” 
Thôn trưởng nói: “Thưa không, bạch Thế Tôn.” Đức Phật nói tiếp: “Này thôn trưởng, ví 
như có người lấy một tẳng đá lớn ném xuống một hồ nước sâu. Rồi một quần chúng đông 
đảo tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chấp tay đi cùng khắp và nói rằng: “Hãy đứng 
lên, tảng đá lớn! Hãy nổi lên, tẳng đá lớn! Hãy trôi dạt vào bờ, này tảng đá lớn! Ông 
nghĩ thế nào, này thôn trưởng, tảng đá lớn ấy do nhân cầu khẩn của đại quần chúng ấy, 
hay do nhân tán dương, hay do nhân chấp tay đi cùng khắp, có thể trồi lên, hay nổi lên, 
hay trôi đạt vào bờ không?” Thôn trưởng nói: “Thưa không, bạch Thế Tôn.” Đức Phật lại 
nói tiếp: “Cũng vậy, này thôn trưởng, người nào sát sanh, lấy của không cho, sống theo 
tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham lam, 
sân hận, theo tà kiến. Rồi một quần chúng đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán 
dương, chấp tay đi cùng khắp và nói rằng: “Mong người này, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này!” Nhưng người ấy, sau khi thân 
hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Ông nghĩ thế nào thôn 
trưởng? Ở đây có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ sống theo tà hạnh 
trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù 
phiếm,không tham lam, không có sân hận, có chánh tri kiến. Rồi một quần chúng đông 
đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chấp tay đi cùng khắp và nói rằng: “Mong 
người này, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục!" Ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng, người ấy do nhân cầu khẩn của quần chúng 
đông đảo ấy, hay do nhân tán dương, hay do nhân chấp tay đi cùng khắp, sau khi thân 
hoại mạng chung, có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục không?” Thôn trưởng 
nói: “Thưa không, bạch Thế Tôn.” Đức Phật lại nói tiếp: “Này thôn trưởng, ví như có 
người nhận chìm một ghè sữa đông hay một ghè dầu vào trong một hồ nước sâu rồi đập 
bể ghè ấy. Ở đây, ghè ấy trở thành từng miếng vụn, hay từng mảnh vụn và chìm xuống 
nước. Còn sữa đông hay dầu thời nổi lên trên. Rồi một quần chúng đông đảo, tụ tập, tụ 
họp lại, cầu khẩn, tán dương, chấp tay đi cùng khắp và nói rằng: “Hãy chìm xuống, này 
sữa đông và dầu! Hãy chìm xuống, này sữa đông và dầu. Hãy chìm xuống, này sữa đông 
và dâu! Ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng, sữa đông ấy, dầu ấy, do nhân cầu khẩn của 
quần chúng đông đảo ấy, hay do nhân tán dương, hay do nhân chấp tay đi cùng khắp của 
quần chúng đông đảo ấy nên bị chìm xuống, hay chìm sâu xuống, hay đi xuống tận đáy 
không?” Thôn trưởng nói: “Thưa không, bạch Thế Tôn.” Đức Phật lại nói tiếp: “Cũng 
vậy, này thôn trưởng, có người từ bồ sát sanh, từ bổ lấy của không cho, từ bỏ sống theo tà 
hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời 
phù phiếm,không tham lam, không có sân hận, có chánh tri kiến. Rồi một quần chúng 
đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chấp tay đi cùng khắp và nói rằng: 
“Mong người này, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, 


879 


địa ngục!" Nhưng người ấy sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh lên thiện thú, Thiên 
giới, cõi đời này.” Khi nghe nói vậy, thôn trưởng Asibandhakaputta bạch Thế Tôn: “Thật 
là vi diệu, bạch Thế Tôn! Thật là vi diệu, bạch Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, như người dựng 
đứng lại những øì bị quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị 
lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng 
vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Bạch 
Thế Tôn, con nay xin quy y Phật, Pháp, và chúng Tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ 
tỬ cư sĩ, từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng!”——According to the 
Aditta-pariyaya Sutta, Samyutta Nikaya, Volume IV.42.6, on one occasion the Blessed 
One was dwelling at Nalanda In Pavarikas Mango Grove. Then Asibandhakaputta the 
headman approached the Blessed One, paid homage to him, sat down to one side, and 
said to him: “Venerable sir, the brahmins of the western region, those who carry around 
waterpots, wear garlands of water plants, Iimmerse themselves in water, and tend the 
sacred fire, are said to direct a dead person upwards, to guide him along, and to get him 
admitted to heaven. But the Blessed One, the Arahant, the Fully Enlightened One, 1s able 
to bring 1t about that with the breakup of the body, after death, the entire world might be 
reborn In a good destination, in a heavenly world.” The Blessed One asked: “Well then, 
headman, I will question you about this. Answer as you see fi(. What do you think, 
headman? Suppose there Is a person here who destroys life, takes what 1s not given, 
engages In sexual misconduct, speaks falsely, speaks divisively, speaks harshly, chatters 
I1dly, one who 1s covefous, full of ill wIll, and holds wrong view. Then a great crowd of 
people would come together and assemble around him, and they would send up prayers 
and recIte praise and circumambulate him with their palms Joined, saying: “With the 
breakup of the body, after death, may this person be reborn In a good destination, In a 
heavenly world.` What do you think, headman? Because of the prayers of the great crowd 
of people, because of their praise, because they circumambulate him with their palms 
Joined, would that person, with the breakup of the body, after death, be reborn in a good 
destination, In a heavenly world?” Asibandhakaputta said: “No, venerable sir.” The 
Blessed One continued to address: “Suppose, headman, a person would hurl a huge 
boulder Iinto a deep pool of water. Then a great crowd of people would come together 
and assemble around 1t, and they would send up prayers and recite praise and 
circumambulate 1t with their palms Joined, saying: “Emerge, good boulder! Rise up, good 
boulder! Come up on high ground, good boulder!" What do you think, headman? Because 
of the prayers of the great crowd of people, because of their praise, because they 
circumambulate 1t with their palms Joined, would that boulder emerge, rise up, and come 
up on high ground?” Asibandhakaputta said: “No, venerable sir.” The Blessed One 
continued to address: “So, too, headman, 1ƒ a person 1s one who destroys life, takes what 
1S not øIven, engages In sexual misconduct, speaks falsely, speaks divisively, speaks 
harshly, chatters idly, one who 1s covetous, full of 1ll will, and holds wrong view, even 
though a great crowd of people would come together and assemble around him, and they 
would send up prayers and recite praIse and circumambulate him with thetr palms Joined, 
saying: “With the breakup of the body, after death, may this person be reborn In a good 
destination, 1n a heavenly world”; still, with the breakup of the body, after death, that 
person wIll be reborn 1n a state of misery, 1n a bad destination, 1n the nether world, in 


880 


hell. What do you think, headman? Suppose there 1s a person here who abstains from the 
destruction of life, from taking what 1s not gIven, from sexual misconduct, from false 
speech, from divisive speech, from harsh speech, from idle chatter, one who 1s not 
covetous, without Ill will, who holds ripht view. Then a great crowd of people would 
come together and assemble around him, and they would send up prayers and recite 
pralse and circumambulate him with their palms Joined, saying: “With the breakup of the 
body, after death, may this person be reborn In a sfate of misery, In a bad destination, In 
the nether world, in hell.” What do you think, headman? Because of the prayers of the 
great crowd of people, because of their praIse, because they circumambulate him with 
their palms Joined, would that person, with the breakup of the body, after death, be reborn 
1n a state of misery, 1n a bad destination, in the nether world, in hell?”” Asibandhakaputta 
said: “No, venerable sir.” The Blessed One continued to address: “Suppose, headman, a 
man submerges a pot of ghee or a pot of oil in a deep pool of water and breaks It. Any of 
1fs shards or fragments there would sink downwards, but the ghee or oil would rise 
upwards. Then a great crowd of people would come together and assemble around 1t, and 
they would send up prayers and recite praise and circumambulate 1t with their palms 
Joined, saying: “Sink down, good ghee or oil! Settle, good ghee or oIll Go downwards, 
good ghee or oil'' What do you think, headman? Because of the prayers of the great 
crowd of people, because of their praise, because they circumambulate 1t with their palms 
Joined, would that ghee or oil sink down or setfle or go downwards?” Asibandhakaputta 
said: “No, venerable sir.” The Blessed One continued to address: “So, too, headman, I1 a 
person 1s one who abstains from the destruction of life, from taking what 1s not g1ven, 
from sexual misconduct, from false speech, from divisive speech, from harsh speech, 
from idle chatter, one who 1s not covetous, without 1l will, who holds right view, even 
though a great crowd of people would come together and assemble around him and they 
would send up prayers and recite pralse and circumambulate him with their palms 
Joined, saying: “With the breakup of the body, after death, may this person be reborn In a 
State Of misery, 1n a bad destination, 1n the nether world, In hell”; still, with the breakup of 
the body, after death, that person wIll be reborn in a good destination, in a heavenly 
world.” When this was said, Asibandhakaputta the headman said to the Blessed One: 
“Magmificent, venerable sir! Magmificent, venerable sir! The Dhamma has been made 
clear in many ways by Master Gotama, as though he were turning upright what had been 
turned upside down, revealing what was hidden, showing the way to one who was lost, or 
holding up a lamp In the dark for those with eyesight to see forms. I go for refuge to 
Master Gotama, and to the Dhamma, and to the Bhikkhu Sangha. From today let Master 
Gotama remember me as a lay follower who has gone for refuge for life.” 


881 


Chương Tám Mươi Bốn 
Chapter Eighty-Four 


Thiền và Những Trở Ngại 
Zen and Troubles 


(A) Thiền và Những Phiền Trược 
Zen and Mental Fefters 


(I Tổng quan về Năm Triền Cái—An Overview oƒ the Five Mental Fefers: Tâm mê mờ 
không phải chỉ bắt nguồn từ lòng hoài nghi mà còn sinh ra từ 5 mối phiền trược khác. Khi 
5 mối phiển trược này hiện diện thì tâm của chúng phải trải qua trạng thái sân hận hận, 
phiền muộn và phản kháng. Dầu chúng ta đang phải một mình đơn độc chiến đấu với 
nhiều kẻ thù, và mặc dầu bị bủa vây tứ phía, nhưng với người con Phật chơn thuần, cuối 
cùng rồi chúng ta vẫn bằng cách nầy hay cách khác vượt qua tất cả những kẻ thù nây. 
Đức Phật dạy rằng chiến thắng vạn quân cả ngàn lần vẫn còn dễ hơn là chiến thắng 
chính mình một lần. Theo Thiển sư Sayadaw U Pandita trong quyển “Ngay Trong Kiếp 
Này,” có 5 mối phiền trược gây ra rất nhiều trở ngại trên bước đường tu tập của chúng ta. 
Để vượt qua được năm mối phiền trược nầy, công việc của chúng ta không phải là nhỏ, 
vì hiểu được tâm mình là điều khó khăn nhất trên đời; tuy nhiên, việc ấy không phải là 
không làm được. Điều trước tiên là chúng ta phải nhận diện kẻ thù của chúng ta là những 
ai, vì khi đã nhận diện được chúng, chúng ta sẽ có thể đối diện với chúng một cách dễ 
dàng hơn. Đức Phật gọi năm mối phiền trược nầy là “Ngũ Trần Cái”, tức là năm điều che 
bít, ngăn chặn không cho trí tuệ phát sanh. Cũng theo thiển sư Sayadaw U Pandita, thiển 
Minh Sát sẽ tự động quét sạch chúng và làm cho tâm chúng ta trở nên trong sáng. Nếu 
những phiền trược này có xâm nhập vào việc hành thiển của chúng ta, thì việc đầu tiên 
là chúng ta phải nhận diện chúng để phục hồi lại trạng thái tâm uyển chuyển và rộng lớn 
của mình. Hành giả tu thiển nên luôn nhớ rằng năm triển cái nầy đều là những tâm hành. 
Chúng không có ngã, không có một bản chất thật sự. Chúng chỉ là một chuỗi nhân duyên 
hiện hành vô chủ—A deluded mind arises not only from doubt, but also from mental 
fetters. When these mental fetters are present, the mind suffers from hard and prickling 
States of aversion, frustration and resistence. Although we, ourselves, are confronting 
with so many enemies, and although we are surrounded on all sides, eventually, devout 
Buddhists somehow manage to overcome all of these enemies. The Buddha has said that 
to conquer thousands of enemies thousand times 1s still easier than conquering oneself 
Just one time. According to Zen master Sayadaw U Pandita in “In Thịis very Life,” there 
are five fetters that cause a lot of problems on the way of our cultivation. Ít 1s not easy for 
us fo overcome these fetters, for the most difficult tasks 1s to come to understand oneˆs 
own mind; however, 1t can be done. The first thing we should do 1s to recognize who the 
enemIies are, for once they are recognized, they become much easler to deal with. The 


882 


Buddha calls these five fetters “FIve Hindrances", or five things that cover or prevent the 
production of wisdom. Also according to Zen master Sayadaw U Pandita, Vipassana 
meditation clears them automatically from the mind. If they do manage to intrude upon 
one”s practice, Identifying them 1s the first step toward recovering a broad and flexible 
mental state. Zen practitioners should always remember that these five hindrances are 
mental factors. They do not have theIr own selves, but Just Impersonal factors funcftioning 
1n their own Way. 


(II Năm Triền Cái theo Kinh Phúng Tụng trong trường Bộ Kinh— Five Mental Fetters 


1) 


đ) 


qaccording to the Sangtti Sutta in the Long Discourses 0ƒ the Buddha: 

Tham Dục Triền Cái—Lust: Kẻ thù thứ nhất là tham dục, tức là sự đam mê, ham muốn 
vào những cảm xúc nơi thân thể và các đối tượng của chúng như sắc, thinh, hương, vị, 
xúc, vân vân —The first of these emnemies 1s sense desire, or lusting after sense 
pleasure, or grasping at the sense obJects such as as form, sound, odour, taste and contact, 
and so on. 

Tham Dục khiến cho tâm hành giả lúc nào cũng hướng ngoại, náo động, và mất quân 
bình—'“Lust` keeps the mỉnd looking outward, searching dfter this object or that, ín an 
agitated and unbalanced way: Tham dục chính là những trói buộc chúng sanh vào vòng 
luân hồi sanh tử. Tham dục là sự ham muốn duyên theo nhục dục ngũ trần. Tham dục còn 
là sự đam mê, ham muốn vào những cắm xúc nơi thân thể và các đối tượng của chúng. 
Lòng tham dục có nhiều hình thái khác nhau, nó có thể là một hình ảnh đẹp, âm thanh du 
dương, mùi vị thơm tho, cảm giác êm dịu, hay ý tưởng hay ho. Nếu chúng ta dính mắc 
vào nhng đối tượng nầy, chắc chắn lòng tham của chúng ta sẽ tăng trưởng. Chính lòng 
tham và cái tâm dính mắc nầy sẽ trói buộc chúng ta vào vòng luân hồi sanh tử bất tận. 
Những tư tưởng tham dục chắc chắn làm chậm trỂ sự phát triển tinh thần. Đối với hành 
giả tu thiền, lòng tham dục khiến cho tâm chúng ta lúc nào cũng hướng ngoại, náo động, 
mất quân bình, hết theo đuổi chuyện nầy lại chạy sang chuyện khác. Bản chất của tham 
dục là không có gì có thể làm thỏa mãn được, do đó sự tìm kiếm sẽ là bất tận và vô 
vọng. Chúng ta đang vui hưởng một điều gì đó, rồi nó cũng sẽ sanh và diệt như mọi hiện 
tượng khác; khi ấy chúng ta sẽ trở nên bất mãn, và chạy đi tìm những thú vui khác. Tham 
dục luôn làm tâm chao động và trở ngại công trình lắng tâm an trụ. Chỉ đến khi nào 
chúng ta chịu đối diện với lòng tham dục, nếu không thì lúc nào chúng ta cũng sẽ cảm 
thấy thiếu thốn, luôn muốn đi tìm một niềm vui mới hay một sự khuây khỏa nào đó. Sở 
đĩ có tham dục phát sanh là vì chúng ta không chịu thu thúc lục căn. Vì không cẩn mật 
canh phòng sáu cửa nên những tư tưởng tham ái có thể xâm nhập vào làm ô nhiễm tâm 
thức. Cho đến khi nào chúng ta chiến thắng được lòng tham dục, chúng ta mới có thể giải 
thoát ra khỏi được sự trói buộc của tâm dính mắc và lòng tham về sở hữu của mình. Do 
vậy người tu theo Thiền cần phải cẩn trọng thu nhiếp lục căn, không dễ duôi hờ hứng để 
cho chướng ngại tham ái ngăn chặn làm bít mất con đường giải thoát của mình—They 
are regarded as fetters that binds sentient beings to the Samsara. The hindrance of 
sensuality (sensual desire). Sensual desire 1s lust for sense obJects. The sensual desire, or 
lusting after sense pleasure, ørasping at sense obJects. Sense desires can be desires for 
beautiful sights, melodious sounds, tastes or smells, pleasant sensation 1n the body, or 
good ideas, and so on. Attaching to these obJects will surely strengthen the greed factor 


b) 


883 


and the greed In mind. This clinging and grasping will keep us on an endless samsara 
circle. Sensual thoughts definitely retarded menfal development. For Zen practitloners, 
sense desires keep the mind looking outward, searching after this obJect or that, in an 
agitated and unbalanced way. The nature of sense desires 1s that they can never be 
satisfied, thus, there 1s no end to the seeking. We enJoy a pleasurable obJect, it arises and 
disappears, as do all other phenomena, we are left with the same unsatisfaction, and try 
to look for another obJect. Sense desires always disturb the mind and hinder 
concentration. Until we accept to deal with that kind of grasping in the mind, we always 
remain unfulfilled, always seeking a new pleasure, or some other delight. SensualIity 1s 
due to non-resfraint of the six senses, which when unguarded gIve rises to thoughts of lust 
so that the mind-flux 1s defiled. Until we deal successfully with the fetter of sense desire, 
we sfay bound by forces of attachment and possessiveness. Hence the need for any Zen 
practitioner 1s to be on his guard against this hindrance which closes the door to 
deliverance. 

Hành giả tu Thiền quân bình Tham Dục—Zen practitioners balance the Lust: Nếu chúng 
ta không có ham muốn cho riêng chúng ta; nếu chúng ta làm việc và kiếm tiền nhằm 
giúp đổ người khác; nếu chúng ta lấy Thiễn là sự nghiệp và sự nghiệp là Thiền thì cuộc 
sống của chúng ta trong sáng và hạnh phúc biết dường nào! Tuy nhiên, nhiều người 
không hiểu điều nầy. Họ chỉ hứng thú tới việc kiếm tiễn thật nhiều hoặc thành công 
trong sự nghiệp ngoài đời. Nên nhớ rằng đây chỉ là cái “Tôi” nhỏ nhoi mà thôi. Phật tử 
chân thuần nên làm thật nhiều tiền để giúp đở mọi người, thì dầu có tạo ra sự nghiệp thế 
tục cũng là sự nghiệp tốt. Lòng ham muốn vị kỷ thúc đẩy chúng ta thỏa mãn những gì 
mình cần cũng như những gì mình không xứng đáng được như ăn uống, nhà cửa, xe cộ, 
tài sản và danh vọng, vân vân. Mắt thì ham nhìn nơi sắc đẹp không biết chán, tai ham 
nghe mọi thứ âm thanh du dương, mũi ham mong ngửi mùi hương các loại, lưỡi ham nếm 
các vị béo bổ ngọt ngon, thân ham những xúc chạm mịn màng, và ý ham các sự ghét 
thương bỉ thử, vân vân. Lòng tham của con người như thùng không đáy, như biển cả lấy 
nước liên tục từ trăm ngàn sông hồ to nhỏ, hết ngày nầy qua ngày khác. Trong thời mạt 
pháp nầy, chúng sanh nói chung và nhân loại nói riêng, đã và đang dùng đủ mọi phương 
cách, thủ đoạn, mưu chước để lường gạt và tàn hại lẫn nhau. Thế nên cuộc đời của chúng 
sanh, nhất là nhân loại, vốn dĩ đã đau khổ, lại càng đau khổ hơn. Tất cả đều do nơi tánh 
tham lam, lòng ích kỷ bổn xẻn mà ra. Chính bằng mưu gian chước quỷ, dối gạt, phương 
tiện cũng như lật lọng bằng mọi thủ đoạn để đạt cho bằng được. Lòng tham là mãnh lực 
tỉnh thần mạnh mẽ khiến cho người ta đấu tranh giết chóc, lọc lừa dối trá lẫn nhau, ngay 
cả những hành động tàn độc cũng không chừa. Tham dục trần thế là vô hạn, nhưng chúng 
ta lại không có khả năng nhận ra chúng và tham dục không được thỏa mãn thường gây ra 
khổ đau phiền não cho mình và cho người. Khi chúng ta chỉ phần nào thỏa mãn tham dục, 
chúng ta luôn có khuynh hướng tiếp tục theo đuổi chúng cho đến khi được thỏa mãn, 
chính vì vậy mà chúng ta càng gây nên khổ đau cho mình và cho người. Ngay cả khi đã 
thỏa mãn tham dục, chúng ta cũng khổ đau. Chúng ta chỉ nghiệm được chân hạnh phúc 
và an nhiên tự tại khi chúng ta có ít tham dục. Đây cũng là một trong những bước lớn đến 
bến bờ giải thoát của chúng ta. Đức Phật dạy: “Tham lam chính là nguồn gốc của khổ 
đau. Mọi vật rồi sẽ thay đổi, vì thế không nên luyến ái hay vướng víu vào một thứ gì. 
Nên nhiếp tâm thanh tịnh tìm chân lý và đạt đến hạnh phúc vĩnh hằng.” Biết tri túc thiểu 


884 


dục là biết sẽ giúp chúng ta diệt trừ tham dục. Điều nầy có nghĩa là biết thỏa mãn với 
những điều kiện vật chất khả dĩ giúp cho chúng ta có đầy đủ sức khỏe để tu tập. Đây là 
phương cách hữu hiệu nhất để cắt đứt lưới tham dục, an ổn thân tâm và có nhiều thì giờ 
giúp đở tha nhân. Thiển giúp chúng ta quân bình được tham dục bằng sự chú tâm vào đề 
mục bất tịnh. Dính mắc vào vóc dáng có thể là một cực đoan. Gặp trường hợp như thế 
chúng ta phải để tâm đến một cực đoan khác của cơ thể. Chúng ta hãy quan sát cơ thể và 
xem đó như một xác chết. Hãy nhìn vào tiến trình tan rã, hủy hoại của một xác chết. 
Cũng có thể quan sát từng bộ phận của cơ thể như tim, phổi, gan, mắt, máu, nước tiểu, 
mồ hôi, vân vân. Hãy nhớ lại hình ảnh của các yếu tố bất tịnh của cơ thể mỗi khi tham 
dục phát sanh. Làm như thế sẽ tránh khỏi tham dục quấy nhiễu. Hơn nữa, qua thiền, 
chúng ta có thể thấy dây trói tham ái và chấp thủ buộc chúng ta vào ngục tù sanh tử. Nói 
cách khác, tham ái là gốc rễ ngăn cẩn chúng ta không phát sanh động lực từ bỏ sanh tử, 
mà còn là một trong những yếu tố chính trói buộc chúng ta vào sanh tử. Để đối trị tham 
ái, hãy thiển quán về sự bất tịnh của thân xác. Khi chúng ta bị ràng buộc vào một người 
nào chẳng hạn, hãy quán sát người ấy chỉ là một cái túi đựng những thứ ô uế. Khi ấy sự 
tham ái và chấp thủ của chúng ta sẽ giảm thiểu —-Only if we have no desire for 
ourselves; IŸ we are working and earning money 1n order to help other people; If we 
make Zen our business and our business 1s Zen only, then how clear and happy our life 
willbel However, most people donˆt understand this. They are only interested in making 
a lot of money or becoming successful in worldly business. Remember, this 1s only a 
small “I. Devout Buddhists should make a lot of money to help all people, then even we 
create our worldly business, 1t 1s a good business. Ïlt 1s a selfish desire for more than we 
need or deserve, such as food, house, car, wealth, honors, etc. Eyes are longing for 
viewing beautiful forms without any satisfaction, ears are longing for melodious sounds, 
nose 1s longing for fragrance, tongue 1s longing for delicate tastes, body 1s longing for 
soothing touches, and mind 1s longing for various emotions of love and hate from self and 
others. Human beings” greediness 1s like a barrel without bottom. It 1s Just as the great 
ocean obtaining continuously the water from hundreds and thousands of large and small 
rivers and lakes everyday. In this Dharma Ending Age, sentient beings, especially human 
beings use every method to manipulate and harm one another. Senflent beings”" lives, 
especially, those of human beings" are already filled with pain and sufferings, now there 
are even more pain and sufferings. Throuph tricks, expedients, and manipulations we try 
to reach our goal Irrespective of whatever happens to others. Greed 1s a powerful menfal 
force that drives people to fipht, kiIl, cheat, lie and perform varlous forms of 
unwholesome deeds. The desires are boundless, but our ability to realize them 1s not, and 
unfulfilled desires always create suffering. When desires are only partially fulfilled, we 
have a tendency to continue to pursue until a complete fulfillment 1s achieved. Thus, we 
create even more suffering for us and for others. We can only realize the true happiness 
and a peaceful state of mind when our desires are few. This 1s one of the great steps 
towards the shore of liberation. The Buddha taught: “Greed and desire are the cause of 
all unhappiness or suffering. Everything sooner or later must change, so do not become 
attached to anything. Instead devote yourself to clearing your mind and finding the truth, 
lasting happiness.” Knowing how to feel satisfied with few possessions help us destroy 
greed and desire. This means being content with material conditions that allow us to be 


2) 
đ) 


b) 


885 


healthy and strong enough to cultivate. This 1s an effective way to cut through the net of 
passlons and desires, aftain a peaceful state of mind and have more time to help others. 
Zen helps us balance “Lust” by contemplation of loathsomeness. Attachment to bodily 
form Is one extreme, and one should keep the opposite in mind. Examine the body as a 
corpse and see the process of decay, or think of the parts of the body, such as lungs, 
spleen, fat, feces, and so forth. Remembering these and visualizing the loathsome aspecfs 
of the body wIll free us from lust. Furthermore, through Zen, we can see the string of 
craving and attachment confines us to samsara”s prison. In other words, craving and 
attachment are not only roots that prevent us from being sufficlently moved to renounce 
samsara, but they are also two of the main things that bind us to samsara. In order to 
overcome craving and attachment, we should contemplate on the Impurity of the body. 
When we are attached to someone, for example, consider how that person 1s Just a sack 
full of six kinds of filthy substances. Then our attachment and craving wIll diminish. 

Sân hận Triền Cái— The hindrance oƒill-will: Vyapada (p). 

Sự đáp lại cắm xúc đối với việc gì không thích đáng hay không công bằng—An emotional 
response to something that is inappropriafe or unjust: Sân hận là sự đáp lại cảm xúc đối 
với việc gì không thích đáng hay không công bằng. Nếu không đạt được cái mình ham 
muốn cũng có thể đưa đến sân hận. Sân hận liên hệ tới việc tự bảo vệ mình. Tuy nhiên, 
theo giáo thuyết nhà Phật thì sân hận tự biểu lộ trong nó một tư cách thô lỗ, phá mất 
hành giả một cách hữu hiệu nhất. Chính vì thế mà trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy để 
chế ngự sân hận, chúng ta phải phát triển lòng từ bi bằng cách thiển quán vào lòng từ bi. 
Theo Phật giáo, căn bản của sự sân giận thường thường là do sự sợ hãi mà ra. Vì khi 
chúng ta nổi giận lên thường chúng ta không còn sợ hãi điều gì nữa, tuy nhiên, đây chỉ là 
một loại năng lượng mù quáng. Năng lượng của sự giận dữ có tính cách tàn phá và không 
xây dựng được chuyện øì hết. Thật vậy, giận dữ thái quá có thể dẫn đến việc tự mình kết 
liễu đời mình. Vì vậy Đức Phật dạy: “Khi mình giận ai, hãy lui lại và ráng mà nghĩ đến 
một vài điều tốt của người ấy. Làm được như vậy, cơn giận tự nó sẽ nguôi đi.”——Anger is 
an emotional response to something that 1s Inappropriate or unJust. If one does not obtain 
what one 1s greedy can lead to anger. Anger 1s an emotion involved in self-protection. 
However, according to Buddhist doctrines, anger manifests 1tself in a very crude manner, 
destroying the practitloner in a most effective way. Thus, according to the Buddhaˆs 
teachings In the Dharmapada Sutra, to subdue anger and resentment, we must develop a 
compassionate mind by meditating on loving kindness, pity and compassion. According 
to Buddhism, the basis of anger 1s usually fear for when we get angry we feel we are not 
afraid any more, however, this 1s only a blind power. The energy of anger, 1Ý It's not so 
destructive, 1t may not be of any consfructive. In fact, extreme anger could eventually 
lead us even to taking our own life. Thus the Buddha taught: “When you are angry at 
someone, let step back and try to think about some of the positive qualities of that person. 
To be able to do this, your anger would be reduced by 1s own.” 

Sân hận khiến người ta nói năng thô bỉ không có chút từ bi, tạo nên không biết bao nhiêu 
là khổ não— Because oƒ angry people speak and act coarsely or pitiless, creating all kinds 
öoƒ sufferings: Sự sân hận đốt cháy trong lòng chúng sanh, gây nên biết bao cảnh trái ý và 
thù nghịch cho người khác. Người sân hận nói năng thô bỉ không có chút từ bi, tạo nên 
không biết bao nhiêu là khổ não. Trong Tam Độc, mỗi thứ có một ác tính độc đáo khác 


886 


nhau; tuy nhiên, sân hận có một tướng trạng vô cùng thô bạo, nó là kẻ thù phá hoại 
đường tu cũng như công hạnh của người tu Phật mạnh mẽ nhất. Lý do là khi một niệm 
sân hận đã sanh khởi trong tâm thì liền theo đó có muôn ngàn thứ chướng ngại khác lập 
tức hiện ra, ngăn trở con đường tu đạo, công hạnh cũng như sự tiến tu của người học đạo. 
Chính vì thế mà cổ đức có dạy rằng: “Nhứt niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn 
khai.” (có nghĩa là khi một niệm oán thù vừa chớm khởi, thì có ngàn muôn cửa chướng 
khai mở). Thí dụ như đang lúc ngồi thiển, bỗng chợt nhớ đến người kia bạc ác, xấu xa, 
gây cho ta nhiều điều cay đắng xưa nay. Do nghĩ nhớ như thế nên tâm ta chẳng những 
không yên, mà còn sanh ra các sự buồn giận, bức rức. Thân tuy ngồi yên đó mà lòng dẫy 
đầy phiền não sân hận. Thậm chí có người không thể tiếp tục tọa thiển được nữa, cũng 
như không thể tiếp tục làm những gì họ đang làm vì tâm họ bị tràn ngập bởi phiền não. 
Lại có người bực tức đến quên ăn bỏ ngủ, nhiều khi muốn làm gì cho kẻ kia phải chết 
liền tức khắc mới hả dạ. Qua đó mới biết cái tâm sân hận nó luôn dày xéo tâm can và 
phá hoại con đường tu tập của người tu như thế nào. Chính vì thấy như thế mà Đức Phật 
đã dạy cách đối trị sân hận trong Kinh Pháp Hoa như sau: “Lấy đại từ bi làm nhà, lấy 
nhẫn nhục làm áo giáp, lấy tất cả pháp không làm tòa ngồi.” Chúng ta phải nên nghĩ 
rằng khi ta khởi tâm giận hờn phiển não là trước tiên tự ta làm khổ ta. Chính ngọn lửa 
sân hận ấy bên trong thì thiêu đốt nội tâm, còn bên ngoài thì nó khiến thân ta ngồi đứng 
chẳng yên, than dài, thở vắn. Như thế ấy, chẳng những chúng ta không cải hóa được kẻ 
thù, mà còn không đem lại chút nào an vui lợi lạc cho chính mình—It 1s a fire that burns 
in all human beings, causing a feeling of displeasure or hostility toward others. Angry 
people speak and act coarsely or pitiless, creating all kinds of sufferings. Of the three 
great poIsons of Greed, Hatred and Ignorance, each has I1fs own unique evil character1stc. 
However, of these poIsons, hatred 1s unimaginably destructive and 1s the most powerful 
enemy of oneˆs cultivated path and wholesome conducts. The reason 1s that once hatred 
arises from within the mind, thousands of karmic obstructions wIll follow to appear 
1mmediately, impeding the practitioner from making progress on the cultivated path and 
learning of the philosophy of Buddhism. 'Therefore, the ancient virtuous beings taupht: 
“One vindictive thought Just barely surfaced, ten thousands doors of obstructions are all 
open.” Supposing while you were practicing meditation, and your mind suddenly drifted 
to a person who has often Iinsulted and mistreated you with bitter words. Because of these 
thoughts, you begin to feel sad, angry, and unable to maintain peace of mind; thus, even 
though your body 1s sitting there quietly, your mind 1s filled with afflictions and hatred. 
Some may go so far as leaving theIr seat, stoppIing meditation, abandoning whatever they 
are doing, and getting completely caught up in their afflictions. Furthermore, there are 
those who get so angry and so depressed to the poInt where they can”t eat and sleep; for 
therr satisfaction, sometimes they wish their wicked friend to die right before their eyes. 
Through these, we know that hatred Is capable of trampling the heart and mind, 
destroying people”s cultivated path, and preventing everyone from practicing wholesome 
deeds. Thus the Buddha taught the way to tame hatred in the Lotus Sutra as follows: “Use 
8reaf compassion as a home, use peace and tolerance as the armor, use all the Dharma of 
Emptiness as the sitting throne.” We should thíịnk that when we have hatred and 
afflictions, the first thing that we should be aware of 1s we are brInging miseries on 
ourselves. The fire of hatred and afflictions Internally burns at our soul, and externally 


đ) 


887 


influences our bodies, standing and sitting restlessly, crying, moaning, screaming, etc. Ín 
this way, not only are we unable to change and tame the enemy, but also unable to gain 
any peace and happiness for ourselves. 

Quân bình sân hận bằng cách khai triển tâm từ— Balance “Anger” by developing ƒeelings 
öøƒ loving-kindness: Khi sân hận nổi lên phải niệm tâm từ. Khi tâm nóng giận nổi lên 
chúng ta phải quân bình chúng bằng cách khai triển tâm từ. Nếu có ai làm điều xấu đối 
với chúng ta hay giận chúng ta, chúng ta cũng đừng nóng giận. Nếu sân hận nổi lên, 
chúng ta càng mê muội và tối tăm hơn người đó nữa. Hãy sáng suốt giữ tâm từ ái và 
thương người đó vì họ đang đau khổ. Hãy làm cho tâm tràn đầy tình thương, xem người 
đang giận dỗi mình như anh, chị, em thân yêu của mình. Lúc bấy giờ chúng ta hãy chú 
tâm vào cẩm giác từ ái, và lấy sự từ ái làm đề mục thiển định. Trải lòng từ đến tất cả 
chúng sanh trên thế gian nầy. Chỉ có lòng từ ái mới thắng được sự sân hận mà thôi— 
When angry states of mind arise strongly, balance them by developing feelings of loving- 
kindness. If someone does something bad or gets angry, do not get angry ourselves. If we 
do, we are being more Ignorant than they. Be wise. Keep compassion 1n mind, for that 
person 1s suffering. Fill our mind with loving-kindness as If he was a dear brother. 
Concentrate on the feeling of loving-kindness as a meditation subJect. Spread it to all 
beings In the world. Only through loving-kindness 1s hatred overcome. 

Sân hận là một trong ba ngọn lửa đang đốt cháy tâm—Anger is one oƒ the three ƒires 
which burn in the mỉnd: Nói chung những tâm giận dữ, thù ghét, bực tức, khó chịu, đều có 
chung một đặc tính là xua đuổi và tiêu diệt đối tượng của nó. Nó có một trạng thái rất 
hỗn loạn và bạo động. Những người bị chi phối bởi tham dục và sân hận là những người 
đang bị lửa nóng thiêu đốt; chúng ta nói họ đang bị thiêu đốt bởi tham sân. Sân hận là 
nhiên liệu đốt cháy cả rừng công đức của kẻ tu hành. Nói chung thì những tâm giận dữ, 
bực tức, thù ghét, khó chịu... đều có chung một đặc tính là xua đuổi và tiêu diệt đối tượng 
của nó. Điều ưa thích dẫn dắt chúng sanh đến chỗ luyến ái, trong khi điều trái với sở 
thích đưa đến sự ghét bỏ. Đây là hai ngọn lửa lớn đã thiêu đốt cả thế gian. Đây cũng 
chính là nguyên nhân phát sanh mọi khổ đau phiền não cho chúng sanh. Theo tâm lý học 
Phật giáo, yếu tố tâm thức về sân hận luôn nối kết với kinh nghiệm khổ đau. Người ta có 
thể tham và lạc cùng một lúc, nhưng không thể nào vừa sân hận mà lại vừa vui vẻ cùng 
một lúc được. Bất kỳ ai vun xới oán ghét, sân hận, giận đữ, tính ác nuôi dưỡng sự trả thù 
hay bảo tổn lòng căm giận đều bị trói buộc vào kinh nghiệm khổ đau như thế, vì người 
ấy đã chấp chặt vào một nguồn cội rất mạnh của khổ đau. Những ai gieo hận thù cho 
người khác như giết chóc hay hành hạ hay cắt xéo thân thể, có thể sẽ tái sanh vào những 
cảnh giới nơi mà họ phải cảm thọ những kinh nghiệm cực kỳ đau đớn, nhức nhối, khắc 
nghiệt. Chỉ trong những hoàn cảnh như thế họ mới có thể kinh nghiệm những nỗi khốn 
khổ mà do sự bất thiện của chính họ, họ đã tự đem dến cho chính ho. Cũng như tham 
dục, sự chú tâm sai lầm, kém khôn ngoan, không sáng suốt, dẫn đến sân hận. Nếu không 
kiểm soát kịp thời, những tư tưởng bất thiện nầy sẽ thấm nhuân tâm và che lấp mất trí 
tuệ. Nó có thể làm méo mó toàn thể tâm thức và các tâm sở, cũng như gây trở ngại cho 
ánh sáng chân lý, đóng mất cửa giải thoát. Tham dục và sân hận đặt nền tẳng trên vô 
minh, chẳng những làm chậm trể sự phát triển của tâm trí, mà còn đốt cháy cả rừng công 
đức mà ta đã tích tập từ bao đời kiếp. Đức Phật dạy: “Giặc cướp công đức, không gì hơn 
sân hận. Vì khi tâm sân hận nổi lên thì chúng sanh lập tức tạo nghiệp, và do đó mà muôn 


888 


ngàn chướng ngại lập tức hiện ra, ngăn che Thánh đạo, lấp mờ Phật tánh. Cho nên nói 
“Nhứt niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai,` nghĩa là chỉ vì một niệm giận tức 
mà phải lãnh chịu bao nhiêu chướng nạn” Thiên định chẳng những giúp chúng ta chế ngự 
được sân hận, mà còn giúp chúng ta phát triển lòng từ bi trong tâm——Generally speaking, 
the states of hatred, anger, 1ll will, aversion, annoyance, 1rritation, are all expressions of 
the condemning mind. It is the mind which strikes the obJect and wants to get rid öŸ 1t. Ït 1S 
a very turbulent and violent state. Those who are dominated by sense desire and ilI wIll 
are burning up; we say they are burning with desire or hatred. Anger 1s one of the three 
poIsons in Buddhism (greed, anger, ignorance). One of the three fires which burn In the 
mind until allowed to die for fuelling. Anger manifests 1fself In a very crude manner, 
destroying the practitioner in a most effective way. A desirable obJect leads beings to 
attachment, whereas an undesirable one leads to aversion. Nói chung thì những tâm giận 
dữ, bực tức, thù ghét, khó chịu... đều có chung một đặc tính là xua đuổi và tiêu diệt đối 
tượng của nó. Generally speaking, the “Vyapada” minds of hatred, anger, ill-will, 
av€rsion, annoyance, and 1rritation... are the minds which want to strike against the obJect 
and get rid of 1t. These are two great fires that burn the whole world. They also produce 
all kinds of sufferings for sentient beings. According to Buddhist psychology, the menfal 
factor of aversion 1s always linked to the experience of pain. One may be greedy and 
happy, but never angry and happy at the same time. Anyone who cultures hatred, anger, 
malice, nurses revenge or keeps alive a grudge 1s bound to experience much suffering for 
he has laid hold a very potent source of it. Those who exercise their hatred on others as In 
kiling, torfuring or maiming may expect birth in a state, compared In the scriptural simile 
to a pifull of glowing situations, where they wIll experlence feelings which are 
exclusively painful, sharp, severe. Only in such an environment will they be able to 
experience all the misery which they, by their own cruelty to others, have brought upon 
themselves. As In the case of sense-desire, it Is unwise and unsystematIc attention that 
brings about 1lI-will. When not under confrol, 1lI-will propagates 1fself, saps the mind and 
clouds the vision. It distorts the entire mind and thus hinders awakening fo 1gnorance, not 
only hamper menfal growth, but also destroy the whole forest of merits which we had 
accumulated In so many lives. The Buddha taught: “Bandits who steal merIts are of no 
comparison to hatred and anger. Because when hatred and anger arise, Inevitable 
innumerable karma wIll be created. Immediately thereafter, hundreds and thousands of 
obstructions wIll appear, masking the proper teachings of enlightenment, burying and 
dimming the Buddha Nature. Therefore, A thought of hatred and anger had Just barely 
risen, ten thousands of karmic doors wIll open Iimmediately. lt 1s to say with Just one 
thought of hatred, one must endure all such obstructions and obstacles.” Meditation 1s not 
only helping us to subdue anger and resentment, but it will also help us develop a 
compassionate mind. 


e)_ Những lời Phật dạy về Sân Hận trong Kinh Pháp Cú —The Buddha's teachings on 


1) 


“Anger” in the Dharmapada Sutra: 

Xa bỏ lòng giận dữ, trừ diệt tánh kiêu căng, giải thoát mọi ràng buộc, không chấp trước 
danh sắc; người không có một vật chỉ ấy, sự khổ chẳng còn theo dõi được—One should 
give up anger; one should abandon pride. One should overcome all fetters. No suffering 
befall him who calls nothing his own (Dharmapada 221). 


¡0 


ii) 


1V) 


v) 


VI) 


889 


Người nào ngăn được cơn giận dữ nổi lên như dừng được chiếc xe đang chạy mạnh, mới 
là kẻ chế ngự giỏi, ngoài ra chỉ là kể cầm cương hờ mà thôi—He who controls his anger 
which arises as a rolling charlot. He 1s a true charioteer. Other people are only holding 
the rein (Dharmapada 222). 

Lấy từ bi thắng nóng giận, lấy hiển lành thắng hung dữ, lấy bố thí thắng xan tham, lấy 
chơn thật thắng ngoa ngụy—Conquer anger by love; conquer evil by gøood; conquer 
stingy by gIving; conquer the liar by truth (Dharmapada 223). 

Nói chân thật, không giận hờn, đích thân bố thí cho người đến xin. Đó là ba việc lành đưa 
người đến cõi chư Thiên. (Dhammapada 224): One should speak the truth. One should not 
be angry. One should give when asked to. These are three good deeds that help carry 
men the realm of heaven. 

Gìn giữ thân đừng nóng giận, điều phục thân hành động, xa lìa thân làm ác, dùng thân tu 
hạnh lành—One should guard against the bodily anger, or physical action, and should 
control the body. One should give up evil conduct of the body. One should be of good 
bodily conduct (Dharmapada 23 1). 

Gìn giữ lời nói đừng nóng giận, điều phục lời nói chánh chơn, xa lìa lời nói thô ác, dùng 
lời nói tu hành—One should guard against the anger of the tongue; one should confrol the 
tongue. One should give up evil conduct In speech. One should be of good conduct In 
speech (Dharmapada 232). 


vii) Gìn giữ ý đừng nóng giận, điều phục ý tinh thuần, xa la ý hung ác, dùng ý để tu chân— 


3) 
đ) 


One should guard against the anger of the mind; one should control the mind. One should 
øIive up evil conduct of the mind. One should practfice virtue with the mind (Dharmapada 
233). 

Hôn Trầm Thụy Miên triền Cái— Stiffness and torpor (Thina-middha-p): 

Hôn trầm là trạng thái tâm uể oải— Torpor means laziness oƒ mind: Hôn trầm thụy miên 
hay hôn trầm dã dượi, một trạng thái tâm uể oải, không buồn hoạt động. Đối với hành 
giả tu thiển, thụy miên còn có nghĩa là tâm làm biếng, uể oải. Tâm thụy miên là cái tâm 
chỉ ham muốn ngủ nghỉ. Để đạt được một vài thành công hay hoàn thành việc tu tập, 
hành giả phải cố gắng chiến thắng cho bằng được thụy miên. Nếu không thì chúng ta sẽ 
chẳng thấy được rõ ràng và tâm chúng ta lúc nào cũng cảm thấy mờ mịt và nặng nề. Đây 
không phải là trạng thái uể oải vật chất của cơ thể (vì cho dù là bậc A La Hán, đôi khi 
vẫn cảm thấy thân thể mệt mỏi). Trạng thái nầy làm cho hành giả tu thiển mất lòng nhiệt 
thành, kém quyết tâm, rồi tinh thần trở nên yếu ớt và lười biếng. Sự hôn trầm làm cho 
tâm thần càng thêm dã dượi và cuối cùng đưa đến trạng thái tâm chai đá hửng hờ. Chúng 
ta phải kiên trì tu tập thiển định để vượt qua cái tâm uể oải và lười biếng nầy thì mới 
mong thành công được. Ngược lại, thì lúc nào tâm chúng ta lúc nào cũng mờ mịt nặng nề. 
Trạo cử và hối quá có nghĩa là tâm xao động, buồn rầu, lo âu và hối hận. Một cái tâm 
như vậy thì không thể nào có khả năng tập trung được. Nó luôn nhảy từ đối tượng nầy 
sang đối tượng khác; nó luôn lao chao, chứ không có chánh niệm. Rõ ràng tâm trạo cử 
hối quá ngăn chận sự phát triển của trí tuệ—The hindrance of sloth and torpor. This is a 
morbid state of mind and mental properties. For Zenpractitioners, sloth and torpor means 
laziness of mind, sluggishness. ÀA mind with sloth and torpor Just wants to øo to sleep. In 
order to achieve some success In the path of cultivation or to get things done, 
practitioners must try to overcome this kind of drowsiness and sluggishness. If not, 


b) 


4) 


890 


nothing 1s seen clearly, and our mind remains heavy and dull. It is not the state of 
sluggishness of the body (for even the arhats, who are free from this 1lI, also experlence 
bodily fatigue). This sloth and torpor lessens the yogi`s enthusiasm and earnestness for 
meditation so that the meditator becomes merntally sick and lazy. Laxity leads to greater 
slackness until finally there arises a state of callous indifference. Ngược lại, thì lúc nào 
tâm chúng ta lúc nào cũng mờ mịt nặng nề Unless we overcome that kind of drowsiness 
and sluggishness of mind, our mind remains heavy and dull. Restlessness 1s a mind that 1s 
1n a state of worry, regret and agitation. Such a mind 1s unable to stay concentrated. It Is 
Jumping from one obJject to another without any mindfulness. This unsettledness of mind 
prevents the arising of deep 1nsight. 

Hành giả tu Thiền phải nhận điện Hôn trầm một cách kỹ lưỡng—Zen practitioners should 
carefally observe the sinking mìnd: Khi định lực phát triển, đôi khi tâm của chúng ta có 
thể đi vào một trạng thái dễ chịu giống như mê ngủ. Hành giả tu thiển phải luôn nhớ đây 
chính là trạng thái hôn trầm, trạng thái tâm lười biếng và ham ngủ nghỉ, làm bất lợi cho 
cuộc tu hành của chúng ta. Chúng ta có thể ngồi thật lâu trong trạng thái nầy; tuy nhiên, 
lúc nào cũng phải tỉnh thức chứ đừng để chánh niệm của mình bị xao lãng. Cách hay nhất 
là nhận diện được nó một cách kỹ lưỡng; và khi nào chúng ta cảm thấy tâm mình đang đi 
vào trạng thái hôn trầm, hãy cố gắng gia tăng chánh niệm, để lúc nào chúng ta cũng ý 
thức được những gì đang xảy ra trong giờ phút hiện tại. Làm được như vậy, trí tuệ sẽ khai 
triển, chúng ta sẽ có kinh nghiệm được tức khắc sự sanh diệt của tư tưởng, của cảm thọ, 
hơi thở, cũng như những trạng thái của tâm thức—As concentration improves, it is 
sometimes possible for the mind to go Into a pleasant dreamlike state. Zen practitioners 
should always remember this 1s called “sinking mind”, or the state of sloth and torpor that 
causes disadvantage to our cultivation. We can sit a long time In that state; however, we 
should always be wakeful, never let the mindfulness get out of focus. The best way of 
dealing with It 1s to observe 1t carefully; and when we feel ourselves goïng Into a kind of 
dreamy state of mind, make the effort to sharpen the mindfulness so that 1t 1s clearly 
aware of what's happening In the momert. In that way, the wIisdom factor 1s developed, 
experiencing the Instantaneous arising and vanishing of thoughts, of sensatlons, of the 
breath, as well as of other state of mind. 

Trạo Cử Hối Quá Triển Cái—Agiadon and worry: Uddhacca-kukkucca (p)— 
Restlessness and worry—Phóng dật hay lo âu là trạng thái tâm liên hệ đến những tâm 
thức bất thiện. Còn gọi là phóng dật lo âu, một chướng ngại làm chậm trể bước tiến tinh 
thần. Trạo hối còn có nghĩa là tâm trạng xao động, buồn rầu, lo nghĩ và hối hận. Với một 
cái tâm như vậy thì không thể nào có khả năng tập trung được, vì lúc đó tâm chúng ta 
luôn nhảy từ đối tượng nầy sang đối tượng khác, lao chao, loạn động, không có chút 
chánh niệm nào cả. Khi tâm phóng dật thì như bầy ong vỡ ổ, cứ vo vo bay quanh quẩn 
không ngừng, khó lòng an trụ được. Tình trạng chao động nây chẳng những là một trở 
ngại trên đường đi đến định tĩnh, mà còn ngăn chận sự phát triển của trí tuệ nữa. Khi 
hành giả mãi lo âu suy nghĩ hết chuyện nầy đến chuyện khác, hết việc nọ đến việc kia, 
những việc làm xong, cũng như những việc chưa xong, luôn lo âu về những may rủi của 
đời sống, thì chắc chắn người ấy sẽ chẳng bao giờ có an lạc—Mental restlessness or 
©xcitement or worry 1s a mental state of the mind which 1s associated with all types of 
Immoral consciousness. The hindrance of worry and flurry, also called restlessness and 


891 


remorse. This 1s another disadvantage that makes progress more difficult. Restlessness 
also means a state of worry, agifation and regret which causes us not being able to 
concentrate. It is always Jumping from one obJect to another, without any mindfulness. 
When the mind becomes restless like flustered bees In a shaken hive, 1t cannot 
concentrate. This mental agitation nọ only prevents calmness and blocks the upward path, 
but 1t also prevents the arising of deep Insight. Worry 1s Just as harmful. When a man 
wWorrles over one thing and another, over things done or left undone, and over 
misfortunes, he can never have peace of mind. All this bother and worry, this fidgeting 
and unsteadiness of mind, prevent concentration. 

5) Nghi Triền Cái—The hindrance oƒ sceptical doubt or uncertainty: Vicikiccha (p)—Hoài 
nghi hay không quyết định là suy nghĩ làm trống rỗng trí tuệ. Còn gọi là hoài nghi, không 
tin tưởng về thiển định, không quyết định được điều mình đang làm. Ngoài ra, lòng nghi 
ngờ còn khiến chúng ta không tin vào giáo pháp, hoặc vào con đường mình theo. Có lẽ 
tâm nghi ngờ là kẻ thù đáng sợ hơn cả. Trừ khi nào chúng ta nhận diện được nó, tâm nghỉ 
ngờ có thể làm cho tâm trí chúng ta trở nên vô dụng, vì nó ngăn chận không cho chúng ta 
nhìn sự việc một cách rõ ràng. Ngày nào mình còn tâm trạng hoài nghi, ngày đó tinh thần 
còn bị lung lạc như người ngồi trên hàng rào, không thể nào trau dồi tâm trí được—Doubt 
or indecision which 1s devoid of the remedy of wisdom. The hindrance of doubt 1s the 
inability to decide anything definitely. It includes doubt with regard to the possibility of 
meditation, and uncertain on what we are doing. Besides, doubt causes us not to believe 
1n the “Dharma'", and not to trust the way we are following. In some way, “Doubt£” 1s the 
most difficult of all. Until we see throuph 1t, doubt Iincapacitates the mind, blocking our 
effort for clarity. Unless we shed our doubts, we will continue to suffer from 1t. Às long as 
we confinue to take skeptical view of things, siting on the fence, this will most 
detrimental to mental developmeit. 


(HI)Methods 0ƒ overcoming oƒ these five hindrances— Những phương thức nhằm khắc phục 
năm triền cái này: 

(A) Sáu điều kiện có khuynh hướng tận diệt tham dục—Six conditions tend to the eradication 
Oƒ sense-desires: 

1) Nhận thức về mối nguy hại của đối tượng: Perceiving the loathsome of the object. 

2) Kiên trì quán tưởng về những mối nguy hại ấy: Constant meditation on loathsome. 

3) Thu thúc lục căn: Sense-restraint. 

4) Ăn uống điều độ: Moderation in food. 

5) Tạo tình bằng hữu tốt: Good friendship. 

6) Luận đàm hữu ích: Profitable talk. 


(B) Sáu điều kiện có khuynh hướng tận diệt sự oán ghét—Six conditions tend to eradication oƒ 
IH-will: 

I)_ Nhận biết đối tượng với thiện ý: Perceiving the object with thoughts of goodwill. 

2) Kiên trì quán tưởng về tâm từ bi: Constant meditation on loving-kindness. 

3) Suy niệm rằng nghiệp là do chính ta tạo nên: Thinking that karma is one”s own. 

4) Sống tu theo quan niệm như vậy: Adherence to that view. 

5) Tạo tình bằng hữu tốt: Good friendship. 


6) 


892 


Luận đàm hữu ích: Profitable ta]k. 


(C) Sáu điều kiện có khuynh hướng tận diệt hôn trầm—Six conditions tend to eradicate oƒ 


l) 


2) 
3) 
4) 
3) 
6) 


Sloth and torpor: 

Suy nghĩ về đối tượng của thói quen ẩm thực vô độ: Reflection on the object of 
moderation In food. 

Thay đổi tư thế (oai nghi): Changing of bodily postures. 

Quán tưởng đối tượng ánh sáng: Contemplation of the object of light. 

Sống nơi trống trải: Living ¡n the open. 

Tạo tình bằng hữu tốt: Good friendship. 

Luận đàm hữu ích: Profitable ta]k. 


(D) Sáu điều kiện có khuynh hướng tận diệt phóng dật hay lo âu—Six conditions tend to 


l) 
2) 
3) 
4) 


3) 
6) 


eradication oƒ restlessness: 

Thông suốt pháp học: Erudition or learning. 

Nghiên cứu học hỏi và thảo luận: Questioning or discussion. 

Thấu triệt tinh thần của giới luật: Understanding the nature of Vinaya discipline. 

Thân cận với những vị cao Tăng đạo cao đức trọng: Àssoclatlon with senior virtuous 
monks. 

Tạo tình bằng hữu tốt: Good friendship. 

Luận đàm hữu ích: Profitable talk. 


(E) Sáu điều kiện có khuynh hướng tận diệt hoài nghi—Six conditions tend to eradication øƒ 


l) 
2) 
3) 
4) 
3) 
6) 


doUbt. 

Thông suốt giáo pháp và giới luật: Knowledge of the Dharma and Vinaya. 

Nghiên cứu tìm học và thảo luận: Discussion or questioning. 

Thấu triệt tinh thần của giới luật: Understanding of the nature of the Vinaya discipline. 
Niềm tin hoàn toàn vững chắc: Excessive confidence. 

Tạo tình bằng hữu tốt: Good friendship. 

Luận đàm hữu ích: Profitable ta]k. 


(IV)Những phương thúc nhằm khắc phục năm triền cái theo Hòa Thượng Piyadassi— 


Methods oƒ overcoming 0ƒ these ƒfive himdrances aqccording to Most Venerable Piyadasst: 
Theo Hòa Thượng Piyadassi trong quyển “Con Đường Cổ Xưa,” để khắc phục năm triển 
cái, hành giả nên dùng năm thiền chỉ trong tu tập, vì chính năm thiển chi nầy sẽ nâng các 
cấp thanh tịnh tâm của hành giả từ thấp lên cao. Tâm kết hợp với chúng trở thành tâm 
thiển, các thiển chi nầy theo thứ tự từng chi một sẽ chế ngự các triỀn cái ngăn cẩn con 
đường thiển định của hành giả, chẳng hạn tham dục được chế ngự bởi định hay nhất tâm, 
sân hận được chế ngự bởi hỷ, hôn trầm và thụy miên bởi tầm, trạo cử và hối quá bởi lạc, 
và hoài nghi bởi tứ—According to Most Venerable Piyadassi in “The Buddha°s Ancient 
Path,” in order to be able to overcome the five hindrances, practitioner should develop 
five psychic factors known as “Jhananga” or factors of Jhana. They are vitakka, vicara, 
pItl, sukha, and ekaggata which are the very opposites of the five hindrances. It 1s these 
psychic factors that ratse the practitioner from lower to hipher levels of mental purIty. 


893 


These psychic factors, in order, step by step, subdue the hindrances that block the path of 
concentration. Sense desire, for Iinstance, 1s subdued by ekagsata, that 1s, unification of 
the mind; ill-will by Joy (pitl); sloth and torpor by applied thought (vitakka); restlessness 
and worry by happiness (sukha), and doubt by sustained thought (vicara). 


(V) Những phương thức khác nhằm chế ngự năm triền cái nây —Other methods oƑ 


overcoming these five hindrances: 


(A) Phật tử nên luôn tu tập chánh tinh tấn để chế ngự năm triển cái nầằy——A Buddhist must 


l) 
2) 
3) 


4) 


always practice the right efforts to overcome these five hindrances: 

Ngăn ngừa những tư tưởng bất thiện chưa phát sanh, không cho nó phát sanh: To prevent 
the arsing of evil unwholesome thoughts that have not yet arisen in the mind. 

Loại trừ những tư tưởng bất thiện đã phát sanh: To discard such evil thoughts already 
Arisen. 

Khai triển những tư tưởng thiện chưa phát sanh: To produce wholesome thoughts not yet 
Arisen. 

Củng cố và bảo trì những tư tưởng thiện đã phát sanh: To promote and maintain the good 
thoughts already preser. 


(B) Theo Tỳ Kheo PIiyadassi Mahathera trong Phật Giáo Nhìn Toàn Diện, để điều phục năm 


l) 
2) 
3) 
4) 


3) 


triển cái, hành giả cũng cần phải trau đồi và phát triển năm yếu tố tâm lý gọi là chi 
thiển. Chính năm chỉ thiển nầy sẽ nâng các cấp thanh tịnh tâm của hành giả từ thấp lên 
cao. Tâm kết hợp với chúng trở thành tâm thiền. Các thiển chi nầy theo thứ tự từng chỉ 
một, chế ngự các triỀn cái ngăn cẩn con đường thiển định của hành giả—According to 
Bhikkhu Piyadassi Mahathera in The Spectrum of Buddhism, to overcome these five 
hindrances, one has to develop five psychic factors known as five factors of Jhana. lt 1s 
the psychic factors that raise the practitioner from lower to higher levels of menfal purIty. 
'The conscIousness that 1s associated with them becomes known as “jhana.” These psychic 
factors, In order, step by step, subdue the hindrances that block the path of concentration: 
Tầm: Vitakka (p)—Tầm được dùng để chế ngự hôn trầm dã dượi—Applied thought is 
used to subdue sloth and torpor. 

Sát: Vicara (p)—Sát được dùng để chế ngự hoài nghi—Sustained thought ¡s used to 
subdue doubt. 

Phỉ : Piti (p)—Phỉ hay hỷ lạc được dùng để chế ngự sân hận—loy is used to subdue il- 
willL 

Lạc: Sukha (p)—An lạc được dùng để chế ngự phóng dật và lo âu—Happiness is used to 
subdue restlessness and worry. 

Trụ: Ekagsata (p)—Trụ được dùng để chế ngự tham dục——One pointedness or unification 
of the mind which 1s used to subdue sense desire. 


(VI)Đối Tượng Thiền Tập trên Năm Triền Cái theo thiền sư Sayadaw U Pandita—Objects 


l) 


0ƒ MeditaHion on the Five menfal ƒefters according to Zen master Sayadaw U Pandita: 

Mối phiền trược đầu tiên là bị trói buộc vào ngũ dục. Vì chỉ thích những đối tượng tốt 
đẹp nên hành giả không hài lòng với những gì đang thực sự diễn ra trong giây phút hiện 
tại. Đối tượng chính trong thiển tập của hành giả là sự chuyển động của bụng không đủ 
sức hấp dẫn và thích thú so với những đối tượng tưởng tượng của hành giả. Nếu sự không 


2) 


3) 


4) 


3) 


894 


hài lòng này xảy ra, sự phát triển thiển tập của hành giả sẽ bị ngầm phá: The first mental 
fetter 1s to be chained to the various obJects of the senses. Desiring only pleasant obJects, 
one will be dissatisfiled with what 1s really occurring In the present moment. The prImary 
obJect, the rising and falling of the abdomen, may seem Iinadequate and uninteresting In 
comparison with one”s fantasies. lf this dissatisfaction occurs, one°s medifative 
development will be undermined. 

Mối phiền trược thứ hai là quá luyến ái vào thân thể, thỉnh thoảng được nói tới như là sự 
quá yêu chuộng thân xác. Sự quá luyến ái vào thân xác này có thể được thấy rõ là phiển 
não chướng ngại trong thiền tập. Khi bạn ngồi một thời gian dài, nhiều loại khổ thọ phát 
sinh, nhiều loại thật là khó chịu. Bạn bắt đầu tự hỏi về cái chân tội nghiệp của bạn. 
Không biết nó còn đi được nữa không đây? Bạn có thể quyết định mở mắt ra và duỗi 
thẳng chân. Vào lúc đó thì sự chú tâm liên tục đã bị phá vỡ. Trớn thiển tập ngay lúc đó 
đã bị mất. Nhiều người cảm thấy vui vẻ hạnh phúc với những loại áo quần đúng kiểu hay 
các loại mỹ phẩm đắc tiền. Nếu vì lý do gì đó mà họ không thể trang điểm hay ăn mặc 
theo ý mình, thì họ sẽ cảm thấy có cái gì mất mát và họ không thể làm được chuyện gì 
hết. Quan tâm đến thân xác một cách nhẹ nhàng nhiều lúc giúp ta có đủ can đảm cần 
thiết để nhìn sâu vào bản chất của sự đau đớn, nhưng quá chiều chuộng thân xác quả là 
một trở ngại trong việc tu tập: The second fetter ¡is over-attachment to one”s own body, 
sometimes spoken of as excessive self-love. Excessive self-love can be a significant 
hindrance In the course of practice. When you sits for extended periods, unpleasant 
sensations Invariably arise, some of them rather Intense. You may begin to wonder about 
your poor legs. WIll you ever walk again? You may decide to open your eyes and stretch. 
At this point, continuity of attention breaks apart; momentum 1s lost. Some human beIngs 
depend on stylist clothes and expensive makeup to feel happy. If ever they lose access fO 
these external supports, they feel as If something 1s missing, and they cannot manage to 
do anything. Tender consideration for one”s own body can sometimes supplant the 
Courage we need to probe ¡info the actual nature of pain, but excessive of self-love 1s 
really a hindrance for practice. 

Loại phiển trược thứ ba là luyến chấp vào sở hữu hay thân thể của người khác. Đây là 
loại luyến chấp rất thông thường cho phàm nhân, hành giả cần phải loại trừ nó: The third 
Ífetter 1s attachment and possessiveness onto another person and his or her body. lt 1s a 
common attachment of all ordinary people and need be eliminated. 

Mối phiễển trược thứ tư là dính mắc vào thực phẩm. Vài người thích ăn nhiễu, vài người 
lại thích ăn món này món kia thích hợp với khẩu vị của mình. Những người mà quan tâm 
đầu tiên của họ là cái bụng thường có khuynh hướng tìm lạc thú trong việc ngủ hơn là 
chánh niệm. Nhiều người lại có vấn để ngược lại. Họ sợ bị lên cân. Những người này 
cũng bị trói buộc vào vấn để ăn uống: The fourth fetter of mind ¡s to be chained to food. 
Some people like to eat large amounts, other have many whims and preferences. People 
whose first concern 1s the satisfaction of their bellies tend to find greater bliss In snoozIng 
than In practicing mindfulness. A few practitioners have the opposite problem, worrying 
constantly about gaining weight. They, too, are chained to what they eat. 

Mối phiền trược thứ năm là hành thiển với mục đích được tái sinh vào cõi trời. Việc hành 
thiển đặt căn bản trên tham ái với mục đích hưởng thụ dục lạc trên các cõi trời là một 
mối phiền trược và cũng là một quan niệm thấp kém hẹp hòi: The fifth fetter of mind is 


895 


to practice with the goal of gaining rebirth in a deva world. Besides effectively basing 
one”s practice on craving for sensual pleasures, this 1s also to set oneˆs sights much too 
low. 


(B) Thiền và Tùy Miên 
Zen and Latent proclivities 


(D Nghĩa của Tùy Miền— The meanings 0ƒ Latent proclivities: 


l) 
2) 


3) 


Buôn ngủ: Ngầy ngật—Yielding to sleep, sleepiness, drowsiness, comatose, one of the 
klesa, or tempftations. 

Theo tông nghĩa của Hữu Bộ Tiểu Thừa, “Tùy Miên” là một tên khác của phiền não: 
Used by the Sarvastivadins as an equivalent for klesa, the passions and delusions. 

Theo tông nghĩa của phái Duy Thức Đại Thừa, đây là tên gọi chung cho chủng tử của 
“Phiển Não Chướng” và “Sở Tri Chướng” (tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến): Used by the 
school of consclousness as the seed of klesa (greed, hatred, ignorance, pride, doubt, 
Wrong views). 


(IH) Thất Tùy Miên— Seven tendencies: Anusaya (p)—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường 


l) 


2) 
3) 
4) 
3) 
6) 


l 


Bộ Kinh, có bảy tùy miên. Do chúng ăn sâu nên gọi là tùy miên, chúng là cái nhân cho 
tham dục, v.v., sanh đi sanh lại mãi —According to the Sangti Sutta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are seven latent proclivities or underlying tendencIes, or 
inherent tendencles. For 1t Is owing to their Inveteracy that they are called Inherent 
tendencis (anusaya) since they Inhere (anusentI) as cause for the arising of greed for 
sense desire, etc., aøain and agaIn: 

Dục Ái Tùy Miên—Sensous greed: Kama-raga (p)—Phàm phu tham ái với cảnh ngũ dục 
hay ái dục thường tình khởi phát từ dục vọng, ngược lại với Pháp ái—The underlying 
tendency to sensual lust—The Iinherent tendency to greed for sense desire. Ordinary 
human love springing from desire, 1n confrast with religious love. 

Sân Tùy Miên—Resentment: Patigha (p)—The underlying tendency to aversion—The 
1nherent tendency to resentmeIt. 

Kiến Tùy Miên—Wrong views: The underlying tendency to views—The inherent 
tendency to false view. 

Nghi Tùy Miên—Doubt: The underlying (nherent) tendency to doubt (uncertainty). 

Mạn Tùy Miên—Concett: The underlying (nnherenf) tendency to conceit (pride). 

Hữu Tham Tùy Miên——Craving for becoming: Bhava-raga (p)—The underlying tendency 
to lust for exIstence (becoming). 

lgnorance: The underlying tendency to Ignorance——Vô Minh Tùy Miên. 





(C) Thiền và Tập Khí 
Zen and Remnants 0ƒ Habis 


896 


( Tổng quan về Tập Khí—An overview dgƒ “Remnanfs oƒ habis ”: Vasana (p & skÙ— 


1) 


2) 


Former habit——Habit energy. 

Thói quen cũ—Old habiis: Sự tích lũy ý nghĩ, tình cảm, việc làm và những dục vọng 
trong quá khứ). Người tu thiển cốt yếu phải nhận định cho rõ rệt một vấn đề căn bản là 
“Tập khí”. Ngồi thiển là để loại trừ tập khí, hay những thói xấu, để thanh lọc tâm tư, để 
giải trừ những thói xấu đố ky với những ai hơn mình. Hãy gạt bỏ hết những tâm tư đố ky 
và phiền não. Có như vậy, chân tâm sẽ tỏ lộ, trí tuệ sẽ hiển bày——The accumulation of 
the past thoughfs, affections, deeds, and passions. Zen practitioner should be clear about 
the baslic problem of the “vasana' (old habits). We practice meditation to eliminate those 
bad habits and faults, to wash the mind so 1t can have clean and pure thoughts, to purge 
ourselves of Jealousy towards worthy and capable Individuals, to bannish forever all 
thoughts of envy and obstrucfiveness, of Ignorance and afflictions. [f we can do this, then 
our true mind, our wIsdom, will manifest. 

Dư Tập—Remnamis oƒ habiis: Dư Khí —Tàn Tập —Dù đã dứt hẳn dục vọng phiền não 
nhưng tàn dư tập khí hay thói quen vẫn còn, chỉ có Phật mới có khả năng dứt sạch chúng 
mà thôi (theo Đại Trí Độ Luận, các vị ÀA La Hán, Bích Chị, Duyên Giác, tuy đã phá được 
ba món độc, nhưng phần tập khí của chúng còn chưa hết, ví như hương ở trong lò, tuy đã 
chá y hết rồi nhưng khói vẫn còn lại, hay củi dù đã cháy hết nhưng vẫn còn tro than chưa 
nguội. Ba món độc chỉ có Đức Phật mới vĩnh viễn dứt trừ hết sạch, không còn tàn dư)—— 
The remnants of habits which persist after passion has been subdued, only the Buddha 
can eliminate or uproot them all. 


(I1 Nghĩa của “Tập Khí ”— The meanings 0ƒ “Remnants oƒ habits ”: 


l) 


2) 


3) 


4) 


3) 
6) 


Tiếng Bắc Phạn cho danh từ “nội kết” là “Samyojana.” Nó có nghĩa là “kết tính” hay 
“đóng cục lại.” Mọi người chúng ta ai cũng có nội kết cần phải được chăm sóc. Với thiển 
tập chúng ta có thể tháo gỡ được nội kết và đạt được sự chuyển hóa—The Sanskrit word 
for “Iinternal formatlon” 1s “Samyojana.” It means “to crystallize.” Everyone of us has 
Iinternal formations that we need to take care of. With the practice of meditatilon we can 
undo these knots and experience transformation. 

Thói quen cũ: Vasana (skt)Former habit—Habit energy—Old habit—Sự tích lũy ý nghĩ, 
tình cảm, việc làm và những dục vọng trong quá khứ —The accumulation of the past 
thoughts, affections, deeds, and passions. 

Những ấn tượng của bất cứ hành động và kinh nghiệm quá khứ được ghi lại trong tâm 
chúng ta một cách vô ý thức: The Impression of any past action or eXperIence remaining 
unconscIously In the mind. 

Những tri giác quá khứ mà trong hiện tại chúng ta hồi tưởng lại: The present 
COnSCIOusness of past perceptions. 

Kiến thức quá khứ được lưu trữ trong ký ức: Past knowledge derived from memory. 
Nghiệp lực —The force of habit: Những chất chồng của nghiệp, thiện và bất thiện từ 
những thói quen hay thực tập trong tiền kiếp. Sự khởi dậy của tư tưởng, dục vọng, hay ảo 
tưởng sau khi chúng đã được chế ngự—Good or evil karma from habits or practice in a 
former existence. The uprising or recurrence of thoughts, passions or delusions after the 
passion or delusion has Itself been overcome, the remainder or remaining influence of 
1llusion. 


lở) 


8) 


9) 


S97 


Những thói quen nghị lực của ký ức 
hành động đã làm trong quá khứ, đánh động sự phân biệt và ngăn ngừa sự giác ngộ— 
The habit-energy of memory from past actions (recollection of the past or former 
1mpression) which Ignites discriminations and prevents Enlightenemernt. 

Huân Tập Chủng Tử huân tập —Memory-seeds: Vasanavija (skt)—Các hạt giống tập khí 
trong mọi hành động, tâm linh và vật lý, tạo ra chủng tử hạt mầm của nó, những chủng tử 
nầy được gieo trong A Lại Da để được nẩy mầm về sau dưới những điều kiện thuận lợi. 
Huân tập chủng tử là ý niệm quan trọng trong Duy Thức Học của các ngài Vô Trước và 
Thế Thân—Every act, mental and physical, leaves its seeds behind, which ¡s planted in 
the Alaya for future germination under favorable conditions. This noton plays an 
1mportant role 1n the VIJnap. 

Xông ướp thói quen hay sự hiểu biết xuất phát từ ký ức: Habitual perfuming, perfumed 
habits, or knowledge which 1s derived from memory. 





Perfuming Impression or memory: Những ý thức và 


10) Chân như không thiện không ác lại bị nhiễm thiện ác, giống như quần áo không mùi, mà 


bị người ta đem xỊt mùi thơm thúi vào chúng vậy: To fumigate perfume, I.e. influence of 
unenlightenment, Ignorance, or blind fate, on the uncondiioned producing the 
conditioned. The defiling, Inter-perfuming of bhutatathafa, of ignorance, of the impirical 
mind, and of the empirical world. 


11) Bất tư nghì huân tập——Inconceivable permeation: Bất tư nghì huân tập là sự thẩm thấu 


của sự ngu si hay trí tuệ vào tự tánh thanh tịnh trong tâm của chân như rồi sau đó xuất 
hiện trong thế giới hiển hiện để tạo thành phiền não. Theo Khởi Tín Luận thì Bất Tư 
Nghì Huân là ảnh hưởng huân tập của căn bản vô minh trên chân như tạo thành phiển 
não——The permeation of the pure self-essence of the mind of true thusness by Ignorance 
or wisdom which then appears In the manifest world. According to the Awakening of 
Faith, the indescribable vasana or the Influence of primal 1gnorance on the bhutafathata, 
producing all 1llusions. 


12) Nghiệp Thường —Habitual karma: Acinna-kamma (p)—Theo A Tỳ Đạt Ma Luận (VI 


Diệu Pháp), nghiệp thường hay thường nghiệp là những thói quen mà chúng sanh thường 
làm, dầu tốt hay xấu (có khuynh hướng tạo nên tâm tánh của chúng sanh). Những thói 
quen hằng ngày, dù lành hay dù dữ, dần dân trở thành bản chất ít nhiều uốn nắn tâm 
tánh con người. Trong khi nhàn rỗi, tâm ta thường duyên theo những tư tưởng, những 
hành vi quen thuộc một cách tự nhiên lắm khi vô ý thức. Nếu không có trọng nghiệp hay 
cận tử nghiệp thì thường nghiệp quyết định tái sanh —According to the Abhidharma, 
habitual karma 1s a deed that one habitually or constantly performs either good or bad. 
Habits, whether good or bad, become second nature. They more or less tend to mould the 
character of a person. In the absence of weighty karma and a potent-death-proximate 
karma, this type of karma generally assumes the rebirth generative function. 


(IHI)Thiền và Cách Chuyển Hóa “Nội kết”—Zen and Methods oƒ Tranformation oƑ 


%Internal ƒormatfions ”: Tiếng Bắc Phạn cho danh từ “nội kết” là “Samyojana.” Nó có 
nghĩa là “kết tỉnh” hay “đóng cục lại.” Mọi người chúng ta ai cũng có nội kết cần phải 
được chăm sóc. Với thiển tập chúng ta có thể tháo gỡ được nội kết và đạt được sự 
chuyển hóa—The Sanskrit word for “internal formation” is “Samyojana.” It means “to 


l) 


2) 


3) 


4) 


3) 


898 


crystallize.” Everyone of us has Internal formations that we need to take care of. With the 
practice of meditation we can undo these knots and experience transformation. 

Trong tâm thức của chúng ta có những khối của niềm đau khổ, giận hờn, và bực bội khó 
chịu, gọi là nội kết. Chúng cũng được gọi là những nút thắt, hay những giây quấn hay 
phiền trược bởi vì chúng trói buộc chúng ta và làm cần trở sự tự do của chúng ta: In our 
conscIousness there are blocks of pain, anger, and frustration called Internal formations. 
They are also called knots because they tie us up and obstruct our freedom. 

Sau một thời gian dài, nội kết càng trở nên khó khăn cho chúng ta chuyển hóa hay tháo 
gỡ, chúng ta có thể dễ dàng bị mắc kẹt trong khối nội kết này: After a while, it become 
very difficult for us to transform, to undo the knots and we cannot ease the consfriction of 
this crystal formation. 

Không phải nội kết nào cũng khó chịu. Có những nội kết êm ái nhưng nội kết êm ái cũng 
có thể gây nên đau khổ. Khi thấy, nghe, hoặc thưởng thức những gì chúng ta thích, sự ưa 
thích đó sẽ trở thành một nội kết. Khi những gì chúng ta ưa thích không còn nữa, chúng ta 
sẽ thèm nhớ và đi tìm. Chúng ta để nhiều thì giờ và tâm lực để tìm hưởng lại những 
khoái lạc đó. Càng ngày chúng ta càng khao khát. Chúng ta sẽ bị sức mạnh của nội kết 
thúc đẩy, chế ngự và cướp mất tự do của chúng ta: Not all internal formations are 
unpleasant. There are also pleasant Internal formations, but they still make us suffer. 
When you taste, hear, or see something pleasant, then that pleasure can become a sfrong 
Iinternal knot. When the obJect of your pleasure disappears, you miss It and you begin 
searching for 1t. You spend a lot of time and energy trying to experience 1t again. If you 
smoke marijuana or drink alcohol, and begin to like 1t, then 1t becomes an Internal 
formation In your body and In your mind. You cannot get 1t off your mind. You will 
always look for more. The strength of the Internal knot 1s pushing you and controlling 
you. So Internal formations deprive us of our freedom. 

Khi một người nào đó sỉ nhục chúng ta, hay làm việc gì đó không tử tế với chúng ta thì 
nội kết sẽ kết tụ trong tâm thức của chúng ta. Nếu chúng ta không biết cách tháo gỡ 
những nội kết này và chuyển hóa chúng, thì chúng sẽ nằm trong tâm thức chúng ta rất 
lâu. Sau đó có ai lại nói hay làm những chuyện tương tự như vậy với chúng ta thì những 
nút thắt ấy sẽ lớn mạnh hơn. Nội kết hay khối đau nhức trong chúng ta, có năng lực thúc 
đẩy và ép buộc chúng trong cách chúng ta hành xử: When someone insults us, or does 
something unkind to us, an 1nternal formation 1s created In our conscIousness. IÝ we don”t 
know how to undo the Internal knots and transform them, the knots wIll stay there for a 
long time. And the next time someone says something or does something to us of the 
same nature, that Internal formation wIll grow stronger. Às knots or blocks of paIn In us, 
our internal formations have the power to push us, to dictate our behavIOor. 

Tình yêu là một nội kết rất lớn. Khi yêu bạn chỉ còn nghĩ tới người bạn yêu. Bạn không 
còn sự tự do. Bạn không làm được gì cả, bạn không học hành được, không làm việc được, 
và không thể thưởng thức cảnh đẹp tự nhiên quanh bạn. Bạn chỉ còn nghĩ tới đối tượng 
tình yêu của bạn. Vì thế mà tình yêu có thể là một khối nội kết rất lớn: Falling in love is 
a big Internal formation. Once you are In love, you think only of the other person. You 
are not free anymore. You cannot do anything; you cannot study, you cannot work, you 
cannot enJoy the sunshine or the beauty of nafture around you. You can think only of the 
obJect of your love. So love can also be a huge Internal knot. 


6) 


lở) 


8) 


9) 


899 


Dễ chịu hay không dễ chịu, cả hai thứ nội kết này đều làm chúng ta mất tự do. Vì vậy 
cho nên chúng ta phải cẩn thận bảo vệ không cho nội kết bắt rễ trong chúng ta. Ma túy, 
rượu và thuốc lá có thể tạo nên nội kết trong thân. Và sân hận, thèm khát, ganh ty, và 
thất vọng có thể tạo nên nội kết trong tâm của chúng ta: Pleasant or unpleasant, both 
kinds of knots take away our liberty. That”s why we should guard our body and our mind 
very carefully, to prevent these knots from taking root In us. Drugs, alcohol, and tobacco 
can create Internal formatlons In our body. And anger, craving, jealousy, despalr can 
creafte Internal formations in our mind. 

Sân hận là một nội kết, và vì nó gây khổ đau cho nên chúng ta phải tìm cách diệt trừ nó. 
Các nhà tâm lý học thích dùng từ “tống khứ nó ra khỏi cơ thể chúng ta.” Là Phật tử, bạn 
nên tạo năng lượng của chánh niệm và chăm sóc tử tế sân hận mỗi khi nó hiện đến qua 
tu tập thiển định: Anger ¡s an internal formation, and since it makes us suffer, we try our 
best to get rid of 1t. Psychologists like the expression “gøetting 1t out of your system.” As a 
Buddhist, you should generate the energy of mindfulness and take good care of anger 
every time 1t manifests through meditation practice. 

Chánh niệm trong Thiển không bao giờ đánh phá sân hận hay tuyệt vọng. Chánh niệm 
chỉ có mặt để nhận diện. Chánh niệm về một cái gì là nhận diện sự có mặt của cái đó 
trong hiện tại. Chánh niệm là khả năng biết được những øì đang xảy ra trong hiện tại. 
Theo Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh trong tác phẩm “Giận,” cách tốt nhất để tỉnh thức về 
sân hận là “khi thở vào tôi biết sân hận phát khởi trong tôi; thở ra tôi mỉm cười với sân 
hận của tôi.” Đây không phải là bức chế hay đánh phá sân hận. Đây chỉ là nhận diện. 
Một khi chúng ta nhận diện được sân hận, chúng ta có thể chăm sóc một cách tử tế hay 
ôm ấp nó với sự tỉnh thức của chính mình: Mindfulness in Zen does not fight anger or 
desparr. Mindfulness 1s there In order to recognize. To be mindful of something 1s to 
recognIze that something 1s the capacity of being aware of what 1s goIng on In the present 
moment. According to Most Venerable Thích Nhất Hạnh ¡in “Anger,” the best way to to 
be mindful of anger 1s “when breathing in I know that anger has manifested In me; 
breathing out I smile towards my anger.” This 1s not an act oŸ suppression or of fighting. It 
1S an acf OŸ recogn1zIing. Once we recognIze our anger, we are able to take good care 0Ÿ It 
or to embrace 1t with a lot of awareness, a lot of tenderness. 

Chánh niệm trong Thiền nhận diện và chấp nhận sự có mặt của cơn giận. Chánh niệm 
cũng như người anh cả, không bức chế hay đàn áp đứa em đau khổ. Chánh niệm chỉnói: 
“Em thân yêu, có anh đây sẵn sàng giúp đỡ em.” Bạn ôm ấp đứa em của bạn vào lòng 
và an ủi vỗ về. Đây chính là sự thực tập của chúng ta: Mindfulness in Zen recognizes, is 
aware of Its presence, accepfs and allows 1t to be there. Mindfulness 1s like a big brother 
who does not suppress his younger brother”s suffering. He simply says: “Dear brother, 
Im here for you.” You take your younger brother In your arms and you comfort him. This 
1S eXactÏy our practice. 


10) Cơn giận của chúng ta chính là chúng ta, và từ bi cũng chính là chúng ta. Thiền tập không 


có nghĩa là đánh phá. Trong đạo Phật, thiển tập là phương pháp ôm ấp và chuyển hóa, 
chứ không phải là đánh phá: Our anger is us, and our compassion ¡s also us. To meditate 
does not mean to fight. In Buddhism, the practice of meditation should be the practice of 
embracing and transforming, not of fighting. 


900 


11) Khi cơn giận khởi dậy trong chúng ta, chúng ta phải bắt đầu thực tập hơi thở chánh niệm 


q) 


ngay tức khắc. “Thở vào tôi biết cơn giận đang có trong tôi. Thở ra, tôi chăm sóc cơn 
giận của tôi.” Nếu bạn không biết cách chăm sóc bạn với tâm từ bi thì làm sao bạn có 
thể chăm sóc người khác với tâm từ bi cho được? Khi cơn giận nổi dậy, hãy tiếp tục thực 
tập hơi thở chánh niệm, bước chân chánh niệm để chế tác năng lượng chánh niệm. 
Chúng ta tiếp tục nâng niu năng lượng của cơn giận trong chúng ta. Cơn giận có thể sẽ 
kéo dài một thời gian, nhưng chúng ta sẽ được an toàn, bởi vì Đức Phật đang có mặt 
trong chúng ta, giúp chúng ta chăm sóc cơn giận. năng lượng chánh niệm là năng lượng 
của Phật. Khi thực tập hơi thở chánh niệm và ôm ấp cơn giận chúng ta đang được Phật 
bảo hộ. Không còn gì để nghi ngờ, Phật đang ôm ấp chúng ta và cơn giận của chúng ta 
trong từ bi vô lượng: When anger comes up in us, we should begin to practice mindful 
breathing right away: “Breathing in, I know that anger 1s in me. Breathing out, I am takIing 
good care of my anger. If you don”t know how to treat yourself with compassion, how can 
you treat another person with compassion? When anger arises, continue fo practice 
mindful breathing and mindful walking to generate the energy of mindfulness. Continue 
to tenderly embrace the energy of anger within you. Anger may continue to be there for 
some time, but you are safe, because the Buddha 1s In you, helping you to take øgood care 
Of your anger. The energy of mindfulness 1s the energy of the Buddha. When you practice 
mindful breathing and embracIng your anger, you are under the protection of the Buddha. 
There 1s no doubt about it: the Buddha 1s embracing you and your anger with a lot of 
compassIon. 


(D) Thiền và Phóng Dật-Buông Lung 
Zen and Heedlessness and Giving Free Re to one”s Emofion 


Tổng quan về Phóng Dật và Buông lung—An overview dgƒ “Heedlessness ” “Giving free 
rein to one*s emotion ”: Đức Phật biết rõ tâm tư của chúng sanh mọi loài. Ngài biết rằng 
kẻ ngu sĩ chuyên sống đời Phóng Dật Buông Lung, còn người trí thời không phóng túng. 
Do đó Ngài khuyên người có trí nỗ lực khéo chế ngự, tự xây dựng một hòn đảo mà nước 
lụt không thể ngập tràn. Ai trước kia sống phóng đãng nay không phóng đật sẽ chói sáng 
đời này như trăng thoát mây che. Đối với chư Phật, một người chiến thắng ngàn quân 
địch ở chiến trường không thể so sánh với người đã tự chiến thắng mình, vì tự chiến 
thắng mình là chiến thắng tối thượng. Một người tự điều phục mình thường sống chế ngự. 
Và một tự ngã khéo chế ngự và khéo điều phục trở thành một điểm tựa có giá trỊ và 
đáng tin cậy, thật khó tìm được. Người nào ngồi nằm một mình, độc hành không buồn 
chán, biết tự điều phục, người như vậy có thể sống thoải mái trong rừng sâu. Người như 
vậy sẽ là bậc Đạo Sư đáng tin cậy, vì rằng tự khéo điều phục mình rồi mới dạy cho người 
khác khéo điều phục. Do vậy Đức Phật khuyên mỗi người hãy tự cố điều phục mình. Chỉ 
những người khéo điều phục, những người không phóng dật mới biết con đường chấm 
dứt tranh luận, cãi vã, gây hấn và biết sống hòa hợp, thân ái và sống hạnh phúc trong 
hòa bình —The Buddha knows very well the mind of human beings. He knows that the 
foolish Iindulge in heedlessness, while the wise protect heedfulness. So he advises the 


901 


wise with right effort, heedfulness and discipline to build up an 1sland which no flood can 
overflow. Who is heedless before but afterwards heedless no more, will outshine this 
world, like a moon free from clouds. To the Buddhas, a person who has conquered 
thousands of thousands of people 1n the battlefield cannot be compared with a person who 
1S VICfOrlous over himself because he 1s truly a supreme winner. À person who controls 
himself will always behave In a self-tamed way. And a self well-tamed and restrained 
becomes a worthy and reliable refuge, very difficult to obtain. A person who knows how 
to sit alone, to sleep alone, to walk alone, to subdue oneself alone will take delight In 
living in deep forests. Such a person 1s a trustworthy teacher because being well tamed 
himself, he then Instructs others accordingly. So the Buddha advises the well-tamed 
people to control themselves. Only the well tamed people, the heedful people, know the 
way fo stop confentions, quarrels and disputes and how to live 1n harmony, 1n friendliness 
and In peace. 


(I1 Sự khác biệt giữa Buông xả và Buông Lung: The djferences between “Equanimity ” 
and “Give free rein to one° emofion ”: Buông xã hay là cởi bỏ những điều ràng buộc 
trong tâm thức. Theo đạo Phật, đây là đức tính thản nhiên, một trong những đức tính chủ 
yếu trong Phật giáo. Trong Phật giáo, Buông xả có nghĩa là trạng thái không có niỀm vui 
cũng như sự đau khổ, một tinh thần sống hoàn toàn cân bằng vượt lên tất cả mọi phân 
biệt đối xử. Ngược lại, buông lung là đầu hàng sự phóng dật của chính mình. Trong đạo 
Phật, chúng ta thường nghe nói về buông xả và không bám víu vào thứ gì. Như vậy Đức 
Phật muốn dạy gì về buông xả? Ngài muốn nói trong cuộc sống hằng ngày không cách 
chi mà chúng ta buông mọi vật mọi việc. Chúng ta phẩi nắm giữ sự việc, tuy nhiên đừng 
cố bám víu vào chúng. Thí dụ như chúng ta phải làm ra tiền cho chi tiêu trong đời sống, 
nhưng không bám víu vào việc làm ra thật nhiều tiền mà bất chấp đến việc làm ra tiển 
bằng cách nào. Hành giả làm bất cứ việc gì cũng nên làm với cái tâm xả bổ. Đừng nên 
kỳ vọng sự đền đáp hay tán dương. Nếu chúng ta xả bỏ một ít, chúng ta sẽ có một ít bình 
an. Nếu chúng ta xả bỏ được nhiều, chúng ta sẽ có nhiều bình an. Nếu chúng ta xả bổ 
hoàn toàn, chúng ta sẽ được bình an hoàn toàn. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy “Nếu 
buông lung thì tham ái tăng lên hoài như giống cổ Tỳ-la-na mọc tràn lan, từ đời nầy tiếp 
đến đời nọ như vượn chuyền cây tìm trái (Dharmapada 334). Tự thắng mình còn vẻ vang 
hơn thắng kẻ khác. Muốn thắng mình phải luôn luôn chế ngự lòng tham dục. Bằng sự cố 
gắng, hăng hái không buông lung, tự khắc chế lấy mình, kẻ trí tự tạo cho mình một hòn 
đảo chẳng có ngọn thủy triều nào nhận chìm được.”—Equanimity, one of the most 
1mportant Buddhist virtues. Upeksa refers to a state that 1s neither Joy nor suffering but 
rather Iindependent of both, the mind that 1s In equilibrium and elevated above all 
distinctions. Ôn the contrary, to gIve rein to one”s emotlon means to surrender one”s 
heedlessnesses. In Buddhism, we have always been hearing about letting go and not 
clinging to anything. What does the Buddha mean on letting go? He means In dally 
activifles, no way we can let go everything. We have to hold on things; however, try not 
to cling to them. For example, we try to make money for our living expenses, but not try 
to cling on making a lot of money to accumulate regardless of the means of making the 
money. Practioners do everything with a mind that lets go. Do not expect any pralse or 
reward. If we let go a litfle, we will have a little peace. If we let go a lot, we wIll have a 


902 


lot of peace. If we let go completely, we wIll know complete peace and freedom. In the 
Dharmapada Sutra, the Buddha taught: “Craving grows like a creeper which creeps from 
tree to tree Just like the Ignorant man wanders from life to life like a fruit-loving monkey 
1n the forest (Dharmapada 334). Self-conquest 1s, Indeed, better than the conquest of all 
other people. To conquer onself, one must be always self-controlled and disciplined one”s 
action. By sustained effort, earnestness, temperance and self-control, the wise man may 
make for himself an 1sland which no flood can overwhelm (Dharmapada 25).” 


(HI)Những lời Phật dạy về Phóng Dật trong kinh Pháp Cú— The Buddha°s teachings on 


l) 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


lở) 


Heedlessness in the Dharmapada Sutra: Muốn khắc phục những phóng dật, trước khi tu 
tập thiển quán, Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ lời Phật dạy trong kinh Pháp Cú——To 
overcome the heedlessness, before practicing meditaton, devout Buddhists should 
always remember the Buddha”s teachings in the Dharmapada Sutra. 

Thắng ngàn quân địch chưa thể gọi là thắng, tự thắng được mình mới là chiến công oanh 
liệt nhứt: One who conquers himself 1s greater than one who 1s able to conquer a 
thousand men In the battlefield. 

Tự thắng mình còn vẻ vang hơn thắng kẻ khác. Muốn thắng mình phải luôn luôn chế ngự 
lòng tham dục: Self-conquest 1s, indeed, better than the conquest of all other people. To 
conquer onself, one must be always self-controlled and disciplined one”s action. 

Chính tự mình làm chỗ nương cho mình, chứ người khác làm sao nương được? Tự mình 
khéo tu tập mới đạt đến chỗ nương dựa nhiệm mầu: Oneself is indeed one”s own saviour, 
who else could be the saviour? With self-control and cultivation, one can obtain a 
wonderful savIour. 

Người nào trước buông lung sau lại tỉnh tấn, người đó là ánh sáng chiếu cõi thế gian như 
vầng trăng ra khỏi mây mù: Whoever was formerly heedless and afterwards overcomes 
his sloth; sụch a person 1lluminates this world Just like the moon when freed from clouds. 
Nếu muốn khuyên người khác nên làm như mình, trước hãy tự sửa mình rồi sau sửa 
người, vì tự sửa mình vốn là điểu khó nhứt: Before teaching others, one should act 
himself as what he teaches. It 1s easy to subdue others, but to subdue oneself seems very 
difficult. 

Ngồi một mình, nằm một mình, đi đứng một mình không buôn chán, một mình tự điều 
luyện, vui trong chốn rừng sâu: He who sits alone, sleeps alone, walks and stands alone, 
unwearied; he controls himself, wIll find Joy in the forest. 

Chính các ngươi là kẻ bảo hộ cho các ngươi, chính các ngươi là nơi nương náu cho các 
ngươi. Các ngươi hãy gắng điều phục lấy mình như thương khách lo điều phục con ngựa 
mình: You are your own protector. You are your own refuge. Try to control yourself as a 
merchant confrols a noble steed. 


(IV)Mười Bất Phóng Dật— Ten kinds oƒ nonindulgence: Mười điều bất phóng dật theo Kinh 


l) 


Hoa Nghiêm, Phẩm 18—Ten kinds of nonindulgence (The Flower Adornment Sutra— 
Chapter 18). When enlightening beings persist in nonindulgence, they atfain ten kinds of 
pUTItV. 

Giữ gìn giới cấm: To keep the behavioral precepts. 


2) 
3) 
4) 
3) 
6) 
lở) 


8) 


9) 


903 


Xa la ngu si, tâm Bổ Để thanh tịnh: To abandon folly and purify the will for 


enlightenmernt. 
Lòng thích ngay thẳng, chối bỏ dua nịnh: Straightforwardness and reject flattery and 
deception. 


Siêng tu căn lành không thối chuyển: To earnestly cultivate virtues without regressing. 
Luôn khéo tư duy tâm mình đã phát nguyện: To continually reflect on one”s aspiration. 
Chẳng thích gần gủi phàm phu, dù tại gia hay xuất gia: Not to enjoy association with 
ordinary people, whether they be householders or monks. 

Tu những nghiệp lành mà chẳng mong cầu quả báo thế gian: To do good deeds without 
hoping for worldly rewards. 

Lầa hẳn nhị thừa mà tu theo Bồ Tát hạnh: To forever leave lesser vehicles and practice 
the Path of Enlightening Beings. 

Thích tu tập điều lành, chẳng để đoạn tuyệt: To gladly practice what is good, not letting 
goodness be cut off. 


10) Luôn khéo quán sát sức tương tục của mình: To always examine one's own 


p€rS€verance. 


904 


905 


Chương Tám Mươi Lăm 
Chapter Eighty-Five 


Hành Giả và Cái Tâm “Không) Trong Tu Tập 
Zen PractiHioners and the “Mind oƒ Emptiness ” In Pracfices 


Qua thiền quán, chúng ta sẽ có được cái tâm “không, không có Phật, không có Pháp, 
không có tốt, không xấu, không giống, không khác, không sắc, không không, không có bất cứ 
thứ gì trong đó. Đây chính là cái tâm hoàn toàn trống rỗng, chứ không phải là vô minh. Tâm 
trống rỗng là tâm không sanh diệt. Nên giữ cái tâm nầy mọi lúc mọi nơi. Nếu chúng ta giữ 
cho được cái tâm nầy, thấy như không thấy, nghe như không nghe, làm như không làm. Đây 
là cái tâm không vướng mắc vào suy nghĩ. Chúng ta dùng mắt nhưng không chấp vào mắt. 
Chúng ta dùng miệng, nhưng không chấp trước vào miệng. Khi chúng ta giữ được cái tâm 
sáng suốt, thì đỏ là đỏ, trắng là trắng, không hơn không kém. chỉ có đỏ, chỉ có trắng, thế thôi. 
Đắc cái gì khi không có cái để đắc. Hành giả chân chánh nên luôn nhớ rằng trước khi suy 
nghĩ thì không có văn tự và cũng không có ngôn ngữ cho cái gọi là chứng đắc. Nếu chúng ta 
giữ được cái tâm trước khi suy nghĩ, thì tự nhiên rõ ràng không thể chứng đắc với không có 
cái gì để chứng đắc. Một khi chúng ta có thể trụ vào chỗ hoàn toàn sáng suốt đoạn trừ mọi 
vọng tưởng và không rơi vào hôn trầm, đây là tọa. Khi trong và ngoài như một, không một 
hoàn cảnh nào có thể gây trở ngại cho chúng ta, đây là thiển. Khi chúng ta thông hiểu việc 
tọa thiển, đồng nghĩa với chúng ta hiểu chính mình. Trong tâm chúng ta là thanh kiếm kim 
cang. Nếu chúng ta muốn hiểu được chính mình, hãy lấy thanh kiếm ấy mà cắt đứt mọi thứ 
tốt xấu, dài ngắn, đến đi, cao thấp, vân vân. Hãy cắt đứt mọi thứ, đó mới đích thực là thiển. 
Trong cuộc sống bận rộn hôm nay, nếu chúng ta không có thì giờ thiển tọa, chúng ta nên 
hiểu rằng chân chánh “tọa' có nghĩa là cắt đứt mọi vọng tưởng và giữ cái tâm bất động. Chân 
chánh thiền có nghĩa là trở nên trong sáng. Lời hay ý đẹp ngồi kiên cố là quan trọng. Nhưng 
vướng mắc vào những thứ nầy rất nguy hiểm, vì nếu vướng mắc vào chúng, chúng ta sẽ 
không thể nào hiểu được cái chân chánh thiển tọa. Nếu chúng ta không suy nghĩ thì chúng ta 
và hành động của mình là một. Khi uống trà, chúng ta chính là trà mà chúng ta đang uống. 
Khi sơn, chúng ta chính là cái cọ mà chúng ta đang dùng để sơn. Không suy nghĩ là trước khi 
suy nghĩ. Chúng ta là toàn bộ vũ trụ; vũ trụ là chúng ta. Đây chính là tâm thiển, tâm tuyệt 
đối. Nó vượt trên cả không gian và thời gian, vượt trên đối đãi nhị nguyên giữa ta và người, 
giữa tốt và xấu, giữa sống và chết. Chân lý chỉ là như vậy đó. Vì vậy, khi một người đang 
uống trà, cả vũ trụ hiện hữu trong tách trà ấy. Đức Phật dạy: “Khi tâm thanh tịnh thì toàn thể 
vũ trụ thanh tịnh. Khi tâm ô nhiễm thì toàn thể vũ trụ nhiễm ô.” Hằng ngày chúng ta gặp 
những người bất hạnh. Khi tâm của họ buồn, mọi vật mà họ thấy, nghe, ngửi, nếm và xúc 
chạm đều buôn, toàn thể vũ trụ đều buồn. Khi tâm vui, toàn thể vũ trụ vui. Nếu chúng ta 
ham thích cái gì thì chúng ta bị dính mắc vào cái đó. Nếu chúng ta loại bổ nó chỉ vì chúng ta 
không ưa thích nó. BỊ dính mắc vào một thứ gì có nghĩa là thứ đó trở thành chướng ngại trong 
tâm của chúng ta. Cái tâm nầy giống như biển cả, trong đó tất cả những dòng chảy đổ vào, 
dòng Ấn hà, dòng Cữu Long, dòng Hằng Hà, nước của Ấn Độ, nước của Việt Nam, nước 


906 


sạch, nước dơ, nước mặn, nước sạch. Biển không nói, nước của ông dơ, ông không được chảy 
vào tôi. Biển chấp nhận tất cả các dòng nước và hòa trộn chúng thành biển. Vì vậy, nếu 
chúng ta giữ tâm Phật, thì tâm của chúng ta sẽ như biển lớn. Đây là biển cả của sự giác ngộ. 
Hành giả tu thiển nên nhớ động và tịnh là do suy nghĩ của chúng ta tạo ra. Nếu chúng ta suy 
nghĩ cái gì đó động thì nó động! nghĩ tịnh thì nó tịnh. Động là không động, tịnh là không tịnh. 
Chân tịnh là không tịnh mà cũng không động. Nếu chúng ta lắng nghe những âm thanh giữa 
phố chợ với một cái tâm trong sáng mà không có bất kỳ một khái niệm nào, thì những âm 
thanh nầy chỉ là âm thanh chứ làm gì có động, đó mới chính là như thị. Động và tịnh là hai 
đối cực. Tuyệt đối chỉ là như thị. Như vậy thiển có thể được áp dụng bất cứ lúc nào và bất 
cứ hoàn cảnh nào trong cuộc sống hằng ngày —Through meditation and contemplation, we 
wWIll achieve the “No” mind which has no Buddha, no Dharma, no good, no bad, no light, no 
dark, no sky, no øround, no same, no đifference, no emptiness, no form, no anything 1n it. Thĩs 
IS a truly empty mind, not Ignorance. Empty mind 1s the mind which does not appear or 
disappear. Keeping this mind anywhere at all trmes. When we keep this kind of mind, seeing 
1s the same as not seeing, hearing 1s the same as not hearing, working 1s the same as not 
working. This 1s no-attachment thinking. We use our eyes, but there are no eyes. We use your 
mouth, but there 1s no mouth. If we keep a clear mind, red 1s red, white 1s white. But we are 
not attached to red or to white, no more no less. There 1s only red, only white. No attainment 
with nothing to attain. Devout Zen practitioners should always remember that before thinking 
there are no words and no speech for a so-called “attainment”. If we keep “before thinking” 
mind, 1t is natural that there 1s no-attainment with nothing to attain. When we are able to stay 
perfectly clear by cutting off all thinking and yet not falling Into a trance-like sleep, this 1s 
sitting. When Inside and outside become one, and no circumstances can hinder you, this 1s 
Zen. When we understand sitting Zen, It is synonymous with understanding ourself. In our 
mind there 1s a diamond sword. If we want to understand ourself, take 1t and cut off good and 
bad, long and short, coming and going, high and low, etc. Cut off all things, this 1s a real 
meditation. In the busy life today, If we do not have time to practice sitting medifation, we 
should understand that true siting means to cut off all thinking and to keep a “not-moving' 
mind. True meditation means to become clear. Beautiful words and hard sitting are Important. 
But attachment to them 1s very dangerous, for If we are attached to them, we will not be able 
to understand true sittIing meditation. If we are not thinking, we are one with our action. When 
we drink tea, we are the tea that we are drinking. When we paint, we are the brush that we 
are painting with. Not-thinking 1s before thinking. We are the whole universe; the unIverse 1s 
us. This 1s exactly the Zen mind, absolute mind. It is beyond space and time, beyond the 
dualities of self and other, good and bad, life and death. The truth is Just like this. So when 
the person 1s drinking tea, the whole universe 1s present in the cup of tea. The Buddha said: 
“When one mind 1s pure, the whole universe 1s pure; when one mind 1s tainted, the whole 
unIverse 1s tainted.” Every day we meet people who are unhappy. When their minds are sad, 
everything that they see, hear, smell, taste, and touch 1s sad, the whole universe 1s sad. When 
the mind 1s happy, the whole universe 1s happy. If we desire something, then we are attached 
to it. lf we reJect 1t, because we are Just as attached to it. Being attached to a thing means that 
1t becomes a hindrance In our mind. This mind 1s like the great sea, Into which all waters 
flow, the Indus River, the Mekong River, the Ganges River, Indian water, Vietnamese water, 
clean water, dirty water, salt water, clear water. The sea does not say, your water Is dirty, you 


907 


can't flow Into me. It accept all waters and mixes them and all become sea. So 1ƒ we keep the 
Buddha mind, our minds wIll be like the great sea. This 1s the great sea of enliphtenment. Zen 
practitioners should remember that noisy and quiet are made by our thinking. lf we think 
something 1s noIsy, 1t 1s noisy; Iƒ we think something 1s qulet, 1t 1s quiet. Noisy 1s not noIsy, 
quIet 1s not quIet. True quiet 1s neither quiet nor noIsy. If we listen to the sounds 1n the market 
with a clear mind, without any concepts, they are Just sounds, not noIsy, they are only what 
they are. Noisy and qulet are opposites. The absolute 1s only like this. Therefore, Zen can be 
applied at any time and In any circumstances In our daily life. 


906 


909 


Chương Tám Mươi Sáu 
Chapter Eighfy-Six 


Thiền và Ba La Mật 
Zen and the Pararmitas 


(A)Thiền và Sáu Ba La Mật 
Zen and Six Paramitas 


(ID Tổng quan về “Ba La Mật ”—An overview oƒ “Paramitas ”: Ba La Mật, theo Phạn nhữ, 
có nghĩa là sự tích lũy năng lực của một cái tâm trong sạch. Mỗi khi tâm chúng ta không 
bị ảnh hưởng bởi tham, sân, si, nó sẽ có năng lực làm cho dòng tâm thức trở nên tinh 
khiết. Trên bước đường tu tập, nhất là tu thiền, chúng ta rất cần một chuỗi liên tục của 
dòng tâm thức tinh khiết để có thể vượt qua khỏi cảnh giới ta bà nây. Đối với hành giả tu 
thiển, khi những yếu tố vô tham, vô sân và vô si được tích lũy đầy đủ, dòng tâm thức trở 
nên tinh khiết và trở thành sức mạnh sanh ra những quả hạnh phúc đủ loại, kể cả quả vị 
an lạc giải thoát cao tột nhất—According to the Sanskrit language, Paramita means the 
accumulated force of purity within the mind. Each time our mind 1s free of greed, hatred 
and delusion, 1t has a certain purifying force In the flow of conscIousness. Ôn our path of 
cultivation, especially practicing of Zen, we need a continuous flow of conscIousness so 
that we can cross-over the samsara world. For Zen practitioners, when there 1s a great 
accumulation of the factors of non-greed, non-hatred, and non-delusion, the “Paramita” 
become forceful and result in all kinds of happiness 1ncluding the highest happiness of 
enlightenmerit. 


(H) “Lục độ Ba La Mật ”— “Six Paramuifas ”: Lục độ Ba La Mật là sáu giáo pháp đưa người 
Vượt qua biển sanh tử. Ngoài ra, Lục Độ Ba La Mật còn có mục tiêu cứu độ hết thầy 
chúng sanh. Lục độ Ba La Mật hay sáu đức tính cốt yếu của Bồ Tát. Sáu Ba La Mật đưa 
chúng sanh qua biển sanh tử để đi đến Niết Bàn. Sáu giai đoạn hoàn thiện tinh thần của 
chư Bồ tát trong tiến trình thành Phật. Chẳng những Lục độ Ba La Mật là đặc trưng cho 
Phật Giáo Đại Thừa trong nhiều phương diện, mà chúng còn gồm những cơ bản đạo đức 
chung cho tất cả các tôn giáo. Lục độ bao gồm sự thực tập và sự phát triển khả dĩ cao 
nhất. Vì vậy, thực hành sáu Ba La Mật sẽ giúp hành giả vượt bờ mê qua đến bến giác— 
The six paramitas are six things that ferry one beyond the sea of birth and death. In 
addition, the Six Paramitas are also the doctrine of saving all living beings. The six 
paramitas are also sometimes called the cardinal virtues of a Bodhisattva. ŠS1x Paramitas 
mean the six things that ferry one beyond the sea of mortality to nirvana. SIx stages of 
spiritual perfection followed by the Bodhisattva In his progress to Buddhahood. The six 
virtues of perfection are not only characteristic of Mahayana Buddhism In many ways, 
they also contain virtues commonly held up as cardinal by all religious systems. They 


910 


consist of the practice and highest possible development. Thus, practicing the six 
paramitas wIll lead the practitioner to cross over from the shore of the unenlightened to 
the dock of enlightenmernt. 


(HI)Thiền và “Lục độ Ba La Mật ”—Zen and the “Six Paramitas ”: 

(A) Thiên và Bố Thí —Zen and “Charity”: Bố thí là cho vì ích lợi và hạnh phúc của tất cả 
chúng sanh bất cứ thứ gì và tất cả những gì ta có thể cho được: không những chỉ của cải 
vật chất, mà cả kiến thức , thể tục cũng như tôn giáo hay tâm linh. Chư Bồ Tát đều sẵn 
sàng bố thí ngay cả sinh mạng mình để cứu kẻ khác. Bố thí tài sản vật chất, nghĩa là cho 
người tiền bạc hay vật chất. Trên đời này, không ai là không thể thực hiện một hình thức 
bố thí nào đó. Dù cho một người bần cùng đến đâu, người ấy cũng có thể bố thí cho 
những người còn tệ hơn mình hay có thể giúp vào việc công ích bằng sự bố thí dù nhỏ 
nhặt, nếu người ấy muốn. Ngay cả một người hoàn toàn không thể làm được như thế, 
người ấy cũng có thể có ích cho người khác và cho xã hội bằng cách phục vụ. Bố thí 
Pháp, nghĩa là dạy dỗ người khác một cách đúng đắn. Một người có kiến thức hay trí tuệ 
về một lãnh vực nào đó, hẳn cũng có thể dạy người khác hay dẫn dắt họ ngay cả khi họ 
không có tiển hay bị trở ngại về thể chất. Dù cho một người có hoàn cảnh hạn hẹp cũng 
có thể thực hiện bố thí pháp. Nói lên kinh nghiệm của riêng mình làm lợi cho người khác 
cũng là bố thí pháp. Bố thí vô úy nghĩa là gỡ bỏ những ưu tư hay khổ đau của người khác 
bằng nỗ lực của chính mình. An ủi ai vượt qua lúc khó khăn cũng được xem như là “vô 
úy thí.” Đây không chỉ có nghĩa là cho đi thứ gì mà người ta có thừa; nó còn bao gồm cả 
việc thí xả thân mệnh mình cho chính nghĩa. Đàn na bao gồm tài thí, pháp thí và vô úy 
thí. Bố thí Ba la Mật được dùng để diệt trừ xan tham, bỏn xẻn.—Charity or giving, is to 
give away for the benefit and welfare of all beings anything and everything one 1s 
capable of giving: not only material goods, but knowledge, worldly as well as religlous or 
spiritual (or knowledge belonging to the Dharma, the ultimate truth). The Bodhisattvas 
were all ready to give up even their lives to save others. Giving of material goods, that 1s, 
to øgIve others money or goods. In this world, there 1s no one who 1s unable to perform 
some form of giving. No matter how Impoverished one 1s, he should be able to give alms 
to those who are worst off than he or to support a public work with however small a 
donation, If he has the wIll to do so. Even 1Ý there 1s someone who absolutely cannot 
afford to do so, he can be useful to others and to socIety by offering his services. Giving 
of law means to teach others rightly. ÀA person who has knowledge or wIsdom 1n some 
field should be able to teach others or guide them even If he has no money Or IS 
physically handicapped. Even a person of humble circumstances can perform giving of 
the Law. To speak of his own experience In order to benefit others can be his gIving of 
the Law. Giving of fearlessness means to remove the anxietles or sufferings of others 
through one”s own effort. To comfort others In order to help them overcome their difficult 
time can be considered as “gøIving of fearlessness.” Charity does not merely mean to gIve 
away what one has 1n abundance, but 1t involves even the giving-up of one”s whole being 
for a cause. Charity, or øIving, including the bestowing of the truth and courage giving on 
others. Giving Paramita 1s used to destroy greed, selfishness, and stinginess. 


911 


(B) Thiền và Trì Giớ—Zen and observation oƒ precepfs: Trì giới dạy chúng ta rằng chúng ta 
không thể cứu độ người khác nếu chúng ta không tự mình tháo gỡ những nhiễm trược của 
chúng ta bằng cách sống theo phạm hạnh và chánh trực. Tuy nhiên, cũng đừng nên nghĩ 
rằng chúng ta không thể dẫn dắt người khác vì chúng ta chưa được hoàn hảo. Trì giới còn 
là tấm gương tốt cho người khác noi theo nữa, đây là một hình thức giúp đỡ người khác. 
Tnì giới hạnh thanh tịnh nghĩa là thực hành tất cả các giới răn của đạo Phật, hay tất cả 
những thiện hạnh dẫn tới chỗ toàn thiện đạo đức cho mình và cho tất cả mọi người. Trì 
giữ giới hạnh thanh tịnh. Trì giới Ba La Mật được dùng để diệt trừ phạm giới và hủy 
báng Phật Pháp. Giới luật còn có một ý nghĩa sâu xa hơn thế nữa đối với người tu thiển 
vì giới luật giải thoát tâm chúng ta ra khỏi mọi hối hận và lo âu. Hành giả tu thiển nên 
luôn nhớ rằng mặc cẩm tội lỗi về những chuyện trong quá khứ không mang lại lợi ích gì; 
chúng chỉ làm cho tâm chúng ta thêm lo buồn mà thôi. Hành giả phải cố gắng tạo dựng 
cho mình một căn bản trong sạch cho hành động trong giây phút hiện tại vì nó có thể 
giúp làm cho tâm mình an nh và nhất tâm một cách dễ dàng hơn. Chính vì vậy mà nên 
tảng giới luật trở thành một căn bản vô cùng cần thiết cho việc phát triển tâm linh của 
hành giả tu Thiển—Keeping precepts teaches us that we cannot truly save others unless 
we remove our own cankers by living a moral and upright life. However, we must not 
think that we cannot guide others just because we are not perfect ourselves. Keeping 
preceptfs 1s also a good example for others to follow, this 1s another form of helping 
others. Sila-paramita or pure observance of precepts (keeping the commandments, 
upholding the precepts, the path of keeping precept(s, or moral conduct, efc) 1s the 
practicing of all the Buddhist precepts, or all the virtuous deeds that are conducive to the 
moral welfare of oneself and that of others. Maintaining Precept Paramita 1s used to 
destroy violating precepts and degrading the Buddha-Dharma. For Zen practitioners, the 
precepts have an even more profound meaning because they free our minds of remorse 
and anxIety. Zen practitioners should always remember that guilt about past actions 1s not 
very helpful; It only keeps our minds more agitated. Zen practitioners should try to 
establish basIc purity of action In the present moment for 1t can help our minds becomes 
tranqguil and one-pointed easler. Therefore, the foundation in morality becomes the basIs 
of spritual developmernt for Zen practitioners. 


(C) Thiền và Nhẫn Nhục—Zen and Patfience: Nhẫn nhục là một trong những phẩm chất 
quan trọng nhất trong xã hội hôm nay. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật có tất cả những đức 
hạnh và thành Phật do sự kiên trì tu tập của Ngài. Tiểu sử của Ngài mà ta đọc được bất 
cứ ở đâu hay trong kinh điển, chưa có chỗ nào ghi rằng Đức Phật đã từng giận dữ. Dù 
Ngài bị ngược đãi nặng nề hay dù các đệ tử Ngài nhẫn tâm chống Ngài và bỏ đi, Ngài 
vẫn luôn luôn có thái độ cảm thông và từ bi. Là đệ tử của Ngài, chúng ta phải nên luôn 
nhớ rằng: “Không có hành động nào làm cho Đức Phật thất vọng hơn là khi chúng ta trở 
nên giận dữ về điều gì và trách mắng hay đổ thừa cho người khác vì sự sai lầm của chính 
chúng ta.” Tóm lại, một khi chúng ta kiên nhẫn theo sự tu tập của Bồ Tát, chúng ta 
không còn trở nên giận dữ hay trách mắng kẻ khác hay đối với mọi sự mọi vật trong vũ 
trụ. Chúng ta có thể than phiển về thời tiết khi trời mưa trời nắng và cằn nhằn về bụi 
bặm khi chúng ta gặp buổi đẹp trời. Tuy nhiên, nhờ nhẫn nhục, chúng ta sẽ có được một 
tâm trí bình lặng thanh thắn, lúc đó chúng ta sẽ biết ơn cả mưa lẫn nắng. Rồi thì lòng 


912 


chúng ta sẽ trở nên tự tại với mọi thay đổi trong mọi hoàn cảnh của chúng ta. “Nhẫn 
nhục,” thường được hiểu là chịu đựng những việc sỉ nhục một cách nhẫn nại, hay đúngg 
hơn là chịu đựng với lòng bình thản. Hay như Đức Khổng Tử nói: “Người quân tử không 
buồn khi công việc hay tài năng của mình không được người khác biết đến.” Không 
người Phật tử nào lại cảm thấy tổn thương khi mình không được tán dương đầy đủ; 
không, ngay cả khi họ bị bổ lơ một cách bất công. Họ cũng tiếp tục một cách nhẫn nại 
trong mọi nghịch cảnh. Nhẫn nhục đôi khi cũng được gọi là nhẫn nại, nhưng nhẫn nhục 
thì đúng nghĩa hơn. Vì rằng nó không chỉ là sự kiên nhẫn chịu những bệnh hoạn của xác 
thịt, mà nó là cảm giác về sự vô nghĩa, vô giới hạn, và xấu ác. Nói cách khác, nhẫn nhục 
là nín chịu mọi sự mắng nhục của các loài hữu tình, cũng như những nóng lạnh của thời 
tiết. Nhẫn nhục Ba la mật được dùng để diệt trừ nóng giận và sân hận.—Endurance 1s 
one of the most important qualiles in nowadays soclety. Sakyamuni Buddha was 
endowed with all the virtues and became the Buddha through his constant practice. No 
matter what biography of Sakyamunmi Buddha we read or which of the sutras, we find that 
nowhere 1s 1t recorded that the Buddha ever became angry. However severely he was 
persecuted and however coldly his disciples turned agaInst him and departed from him, 
he was always sympathetic and compassionate. As Buddhists, we should always 
remember that: “No action that makes Sakyamuni Buddha more disappointed than when 
we become agry about something and we reproach others or when we blame others for 
our own wronøs.” In short, 1Ý we are able to practice the “endurance” of the Bodhisattvas, 
we cease fo become angry or reproachful toward others, or toward anything In the 
universe. We are apt to complain about the weather when 1t rains or when it shines, and 
to prumble about the dust when we have a day with fine weather. However, when 
through “endurance” we attain a calm and untroubled mind, we become thankful for both 
the rain and the sun. Then our minds become free from changes In our circumstances. 
 really means patlently, or rather with equanimity, to go through deeds of 
humiliation. Or as Confucius says, “The superior man would cherish no 1ll-feeling even 
when his work or merIf 1s not recognized by others.” No Buddhist devotees would feel 
humiliated when they were not fully appreciated, no, even when they were unJustly 
Ipnored. They would also go on patiently under all unfavorable conditions. Patience- 
paramita or humility 1s sometomes rendered patilence, but humility 1s more to the poInt. 
Rather than merely enduring all sorts of ills of the body, 1t 1s the feeling of unworthiness, 
limitlessness, and sinfulness. In other words, humility or patlence, or forebearance under 
1nsult of other beings as well hot and cold weather. Tolerance Paramifa 1s used to destroy 
anger and hatred. 


“Patience,' 


(D) Thiền và Tỉnh Tấn—Zen and Right eƒffort: Tình tấn có nghĩa là tiến thẳng lên một mục 
tiêu quan trọng mà không bị xao lãng vì những việc nhỏ nhặt. Chúng ta không thể bảo 
rằng chúng ta tính tấn khi ý tưởng và cách hành sử của chúng ta không thanh sạch, dù 
cho chúng ta có nỗ lực tu tập giáo lý của Đức Phật. Ngay cả khi chúng ta nỗ lực tu tập, 
đôi khi chúng ta vẫn không đạt được kết quả tốt, mà ngược lại còn có thể lãnh lấy hậu 
quả xấu, trở ngại trong việc tu hành do bởi người khác; đó chỉ là những bóng ma, sẽ biến 
mất đi khi gió lặng. Do đó, một khi chúng ta đã quyết định tu Bồ Tát đạo, chúng ta cần 
phải giữ vững lòng kiên quyết tiến đến ý hướng của chúng ta mà không đi lệnh. Đó gọi 


913 


là “tinh tấn.” Tinh tấn là kiên trì thể hiện động lực chí thiện. Đời sống của các vị tu theo 
Phật giáo Đại Thừa là một cuộc đời hăng say tột bực, không chỉ trong đời sống hiện tại 
mà cả trong đời sống tương lai và những cuộc đời kế tiếp không bao giờ cùng tận. Tinh 
tấn còn có nghĩa là luôn khích lệ thân tâm tiến tu năm Ba La Mật còn lại. Tỉnh tấn Ba la 
mật được dùng để diệt trừ các sự giải đãi ——“Making right efforts.” means to proceed 
straipht torward an Important target without being distracted by trivial things. We cannot 
say Wwe are assiduous when our Ideas and conduct are Impure, even If we devo(ed 
ourselves to the study and practice of the Buddha's teachings. Even when we devote 
ourselves fo study and practfice, we sometimes do not meet with øgood results or may even 
obfain adverse effects, or we may be hindered in our religious practice by others. But 
such matters are like waves rippling on the surface of the ocean; they are only phantoms, 
which will disappear when the wind dies down. Therefore, once we have determined to 
practice the bodhisattva-way, we should advance single-mindedly toward our destination 
without turning aside. This 1s “mmaking ripht efforts.” Devotilon or Striving means a 
constant application of oneself to the promotion of good. The Mahayamists' life 1s one of 
ufmost strenuousness not only 1n this life, but In the lives to come, and the lives to come 
may have no end. Virya also means energy or zeal (earnestness——DIligence——VIgour—— 
The path of endeavor) and progress in practicing the other five paramifas. Vigor Paramifa 
1s used to destroy laziness and procrasfination. 


(E) Thiền và Định— Meditation and Concentrafion: “Thiền định,” tiếng Phạn là “Dhyana” 
và tiếng Nhật là “Zenjo.” Zen có nghĩa là “cái tâm tĩnh lặng” hay “tinh thần bất khuất,” 
và Jo là trạng thái có được cái tâm tĩnh lặng, không dao động. Điều quan trọng là không 
những chúng ta phải nỗ lực thực hành giáo lý của đức Phật, mà chúng ta còn phải nhìn 
hết sự vật bằng cái tâm tĩnh lặng và suy nghĩ về sự vật bằng cái nhìn “như thị” (nghĩa là 
đúng như nó là). Được vậy chúng ta mới có thể thấy được khía cạnh chân thực của vạn 
hữu và tìm ra cách đúng đắn để đối phó với chúng. Từ “Thiển Định” là giữ trạng thái tâm 
bình lặng của mình trong bất cứ hoàn cảnh nào, nghịch cũng như thuận, và không hề bị 
xao động hay lúng túng ngay cả khi nghịch cảnh đến tới tấp. Điều này đòi hỏi rất nhiều 
công phu tu tập. Thiển định có nghĩa là tư duy, nhựng không theo nghĩa tư duy về một 
phương diện đạo đức hay một cách ngôn triết học; nó là việc tu tập tĩnh tâm. Nói khác đi, 
thiền định là luôn tu theo pháp tư duy để đình chỉ sự tán loạn trong tâm. Thiền định Ba la 
mật được dùng để diệt trừ sự tán loạn và hôn trầm——“Meditation,” “dhyana” in SanskrIt 
and “2ZenJo” in Japanese. “Zen” means “a quiet mind” or “an unbending spirit,” and “Jo” 
Iindicates the state of having a calm, unagitated mind. lt is Iimportant for us not only to 
devote ourselves to the practice of the Buddha”s teachings but also to view things 
thoroughly with a calm mind and to think them over well. Then we can see the true 
aspect of all things and discover the right way to cope with them. Dhyana 1s retaining 
one”s tranguil state of mind In any circumstance, unfavorable as well as favorable, and 
not being at all disturbed or frustrated even when adverse situations present themselves 
one after another. This requires a great deal of training. Dhyana means meditation, not In 
the sense of meditating on a moral maxim or a philosophical saying, but the disciplining 
of oneself In tranguillization. In other words, Dhyana (meditaton—Contemplation— 


914 


Quiet thoughts—Abstraction—Serenity) means the path of concenfration of mind to stop 
the scattered mind. Meditation Paramifa 1s used to destroy chaos and drowsiness. 


(F) Thiền và Trí Tuệ—Zen and Wisdom: Trí tuệ là cách nhìn đúng về sự vật và năng lực 
nhận định các khía cạnh chân thân thật của vạn hữu. Trí tuệ là khả năng nhận biết những 
dị biệt giữa các sự vật, đồng thời thấy cái chân lý chung cho các sự vật ấy. Tóm lại, trí 
tuệ là cái khả năng nhận ra rằng bất cứ ai cũng có thể trở thành một vị Phật. Giáo lý của 
Đức Phật nhấn mạnh rằng chúng ta không thể nhận thức tất cả các sự vật trên đời một 
cách đúng đắn nếu chúng ta không có khả năng trọn vẹn hiểu biết sự dị biệt lẫn sự tương 
đồng. Chúng ta không thể cứu người khác nếu chúng ta không có trí tuệ, vì dù cho chúng 
ta muốn làm tốt cho kẻ khác để cứu giúp họ, nhưng không có đủ trí tuệ để biết nên làm 
như thế nào, cái gì nên làm và cái gì không nên làm, chúng ta có thể làm hại người khác 
chứ không làm được lợi ích gì cho họ. Không có chữ Anh nào tương đương với từ 
“Prajna” trong Phạn ngữ. Thật ra, không có ngôn ngữ Âu châu nào tương đương với nó, vì 
người Âu không có kinh nghiệm nào đặc biệt tương đương với chữ “prajna.” Prajna là cái 
kinh nghiệm một người có được khi người ấy cẩm thấy cái toàn thể tính vô hạn của sự 
vật trong ý nghĩa căn bản nhất của nó, nghĩa là, nói theo tâm lý học, khi cái bản ngã hữu 
hạn đập vỡ cái vỏ cứng của nó, tìm đến với cái vô hạn bao trùm tất cả những cái hữu 
hạn do đó vô thường. Chúng ta có thể xem kinh nghiệm này giống với một trực giác toàn 
thể về một cái gì vượt qua tất cả những kinh nghiệm đặc thù riêng lẻ của chúng ta. Trong 
Phật giáo, Bát Nhã là trí tuệ siêu việt, yếu tố giác ngộ. Nó là trực giác thông đạt mọi 
pháp để chứng đạt chân lý, hay để nhìn vào chân lý cứu cánh của vạn hữu, nhờ đó mà 
người ta thoát ra ngoài triển phược của hiện hữu và trở thành tự chủ lấy mình. Bát Nhã 
hay Trí huệ Ba la mật được dùng để diệt trừ sự hôn ám ngu s1. Nói tóm lại, trí tuệ là 
điểm cao tột nhất đối với hành giả tu thiển. Tuy nhiên, nó phải được bắt đầu bằng sự 
thực hành bố thí, trì giới và phát triển định lực. Từ căn bản trong sạch ấy, hành giả mới 
có khả năng phát sanh ra một trí tuệ có khả năng soi thấu được thực chất của thân và 
tâm. Bằng cách giữ chánh niệm hoàn toàn trong hiện tại, những gì huân tập trong tâm 
mình từ bấy lâu nay sẽ bắt đầu hiển lộ. Mọi tư tưởng, mọi tà ý, tham dục, luyến ái, vân 
vân, trong tâm sẽ được mang lên bình diện nhận thức. Và bằng sự thực hành chánh niệm, 
không dính mắc, không ghét bỏ, không nhận bất cứ đối tượng nào làm mình, tâm mình sẽ 
trở nên thư thái và tự tạ—W¡sdom means the right way of seeing things and the power of 
discerning the true aspects of all things. Wisdom 1s the ability both to discern the 
differences among all things and to see the truth common to them. In short, wisdom 1s the 
ability to realize that anybody can become a Buddha. The Buddha”s teachings stress that 
we camnot discern all things 1n the world correctly until we are completely endowed with 
the ability to know both distinction and equality. We cannot save others without having 
wisdom, because even though we want to do good to others bụt we don”t have adequate 
knowledge on what should be done and what should not be done, we may end up doing 
some harm to others. There is no corresponding English word for prajna, In fact, no 
European word, for It, for European people have no experience specifically equivalent to 
prajna. PraJna 1s the experlence a man has when he feels In 1s most fundamental sense 
the Iinfinie totality of things, that 1s, psychologically speaking, when the Íinite ego, 
breaking 1s hard crust, refers Itself to the Infinite which envelops everything that 1s finite 


q) 


915 


and limited and therefore transitory. We may take this experlence as being somewhat 
akin to a totalistic intuition of something that transcends all our particularized, specified 
experiences. In Buddhism, Prajna (the path of wisdom) means transcendental knowledge. 
Thịs 1s what constitutes enliphtenment; 1t 1s an infuition info the power to discern reality 
or truth, or info the ultimate truth of things, by gaining which one 1s released from the 
bondage of existence, and becomes master of one”s self. Wisdom Paramita is used to 
destroy Ignorance and stupidity. In short, wisdom 1s the culmination of the spiritual path 
for Zen practitioners. However, we must start from the practice of generosity, moral 
restraint, and the development of concentration. From that base of purity comes 
penetrating 1nsight Into the nature of the mind and body. By being perfectly aware In the 
moment, all that has been accumulated In our minds begins to surface. All the thoughts 
and emotions, all the 1ll will, greed and desire, all the lust and attachment 1n our minds 
begins to be brought to the conscious level. And through the practice of mindfulness, of 
not clinging, not condemning, not identifying with anything, the mind becomes lighter and 
lreeer. 


(B) Thiền và Mười Ba La Mật 
Zen and the Ten Pardarmmifas 


Tổng quan về “Ba La Mật —An overview 0ƒ “Paramifa”: Tiếng Phạn “Paramita” được 
chuyển dịch sang Hán ngữ là Ba-la-mật. “Ba la” có nghĩa trái thơm, còn “mật” có nghĩa 
là ngọt. Trong Phật giáo, tiếng Phạn “Paramita” (dịch cũ là Độ Vô Cực, dịch mới là Đáo 
Bỉ Ngạn) nghĩa là đến bờ bên kia, đưa qua bờ bên kia, hay cứu độ không có giới hạn. 
Đáo bỉ ngạn (đạt tới bên kia bờ. Ở bên kia bến bờ của thế giới nhị nguyên hay thế giới 
của sự phân biệt và chấp trước) cũng có nghĩa là sự toàn hảo hay hoàn thành những thứ 
cần hoàn thành. Ba La Mật cũng có nghĩa là thành tựu, hoàn tất, hay làm xong một cách 
hoàn toàn cái mà chúng ta cần làm. Thí dụ như nếu chúng ta quyết chí tu hành để làm 
Phật thì việc đạt được Phật quả chính là “Đáo được bỉ ngạn.” Đây cũng là những (sáu 
hay mười) đức tính được Bồ Tát thực hiện trong đời tu hành của mình. Từ “Ba La Mật” 
thông dụng cho cả Phật giáo Đại Thừa lẫn Nguyên Thủy——The Sanskrit term “Paramita” 
1S fransliterated Into Chinese as “Po-luo-mi.” “Po-luo” 1s Chinese for “pineapple”, and 
“mĩ” means “honey.” In Buddhism, “Paramita” means to arrive at the other shore, to ferry 
across, or save, without limit. Paramita also means perfection, or crossed over, or øone fo 
the opposite shore (reaching the other shore). Crossing from Samsara to Nirvana or 
crossing over from this shore of births and deaths to the other shore. Practice which leads 
to Nirvana. Paramita also means to achieve, finish, or accomplish completely whatever 
we do. For Instance, 1ƒ we decide to cultivate to become a Buddha, then the realization of 
Buddhahood 1s “Paramita.” The (six) practices of the Bodhisattva who has attained the 
enlightened mind. The term “Paramita” 1s popular for both Mahayana and Theravada 
Buddhism. 


916 


(I1 Hành giả tu tập Ba La Mật—Zen Practitioners cultivate Paraniitas: 


1) 


2) 


3) 


Thế gian Ba La Mật —Paramitas ƒor people in general relating to this world: Loại thế 
gian Ba La Mật được thực hành bởi những người thế gian tầm thường, thường chấp vào ý 
niệm về “ngã” và “ngã sở;” họ không thể vùng thoát khỏi những ràng buộc nhị biên như 
hữu và phi hữu, và tất cả những đức hạnh mà họ thực hành đều được đặt căn bản trên ý 
niệm đạt một cái gì đó có tính cách vật chất như là một sự đển đáp lại. Họ có thể đạt 
được một số khả năng tâm linh nào đó và sau khi chết được sanh vào cõi Trời của Phạm 
Thiên. Loại thế gian Ba La Mật được thực hành bởi những người thế gian tầm thường, 
thường chấp vào ý niệm về “ngã” và “ngã sở;” họ không thể vùng thoát khỏi những ràng 
buộc nhị biên như hữu và phi hữu, và tất cả những đức hạnh mà họ thực hành đều được 
đặt căn bản trên ý niệm đạt một cái gì đó có tính cách vật chất như là một sự đền đáp lại. 
Họ có thể đạt được một số khả năng tâm linh nào đó và sau khi chết được sanh vào cõi 
Trời của Phạm Thiên—The worldly kind of paramifas is practiced by worldly people who 
cling to the idea of an ego and what belonss to 1t; they are unable to shake themselves off 
the fetters of dualism such as being and non-being, and all the virtues they would practice 
are based on the idea of gaining something materlal as a reward. They may gaIn certain 
psychic powers and after death be born In the heaven of Brahma. The worldly kind of 
paramitas 1s practiced by worldly people who cling to the idea of an ego and what 
belongs to it; they are unable to shake themselves off the fetters of dualism such as being 
and non-being, and all the virtues they would practice are based on the idea of gaining 
something material as a reward. They may gan certain psychic powers and after death be 
born In the heaven of Brahma. 

Siêu Thế Gian Ba La Mật —The super-worldly Paramita: Loại Ba La Mật siêu thế gian 
được chư Thanh Văn và Duyên Giác thực hành. Chư vị nầy chấp vào ý niệm về Niết Bàn 
và quyết đạt cho được Niết Bàn bằng mọi giá. Họ cũng giống như người thế gian bị ràng 
buộc vào sự hưởng thụ quy ngã. Loại Ba La Mật siêu thế gian được chư Thanh Văn và 
Duyên Giác thực hành. Chư vị nầy chấp vào ý niệm về Niết Bàn và quyết đạt cho được 
Niết Bàn bằng mọi giá. Họ cũng giống như người thế gian bị ràng buộc vào sự hưởng thụ 
quy ngã—lhe super-worldly kind of paramitas 1s practiced by Sravakas and 
Pratyekabuddhas who, clinging to the idea of NIrvana, are determined to attain 1t at all 
cosfs; they are like the worldly people who are attached to the enJoyment of egotism. The 
super-worldly kind of paramifas 1s practiced by Sravakas and Pratyekabuddhas who, 
clinging to the Idea of Nirvana, are determined to attain 1t at all costs; they are like the 
worldly people who are attached to the enJoyment of egotism. 

Siêu Thế Gian Thượng Thượng Ba La Mật— The Paramita that are super-worldly in the 
highest sense: Các loại Ba La Mật siêu thế gian trong ý nghĩa cao nhất được thực hành 
bởi một vị Bồ Tát hiểu rằng thế giới được quan niệm một cách nhị biên do bởi cái tâm 
phân biệt và vị ấy thoát khỏi những tưởng tượng sai lầm và những ràng buộc hư vọng 
như tâm, hình tưởng, đặc tính, vân vân. Vị ấy thực hành đức hạnh bố thí chỉ nhằm làm 
lợi cho tất cả chúng sanh hữu tình và đưa họ đến trạng thái tâm linh hạnh phúc. VỊ ấy 
thực hành trì giới mà không ra bất cứ điều kiện hay sự ràng buộc nào, ấy là trì giới Ba La 
Mật của một vị Bồ Tát. Vị ấy biết được sự khác biệt giữa chủ thể và đối tượng, nhưng 
vẫn yên lặng chấp nhận mà không khởi lên bất cứ ý nghĩ nào về sự gắn bó hay tách rời 
nào, đó chính là nhẫn nhục Ba La Mật của một vị Bồ Tát. Vị ấy tu tập một cách mạnh 


917 


mẽ suốt ngày suốt đêm, hòa mình theo mọi đòi hỏi của kỹ luật mà không khởi lên cái 
tâm phân biệt nào, đó chính là tinh tấn Ba La Mật. Vị ấy không chấp vào kiến giải về 
Niết Bàn của các triết gia và thoát khỏi mọi sự phân biệt, đó chính là Thiển định Ba La 
Mật. Còn về Bát Nhã Ba La Mật, vị ấy không sanh tâm phân biệt bên trong mình, không 
nhìn thế giới bằng bất cứ loại hiểu biết hay phân tách nào, không rơi vào nhị biên mà 
gây nên sự chuyển biến từ căn bản của tâm thức. Đó là không đoạn diệt sự vận hành của 
nghiệp trong quá khứ, mà cố gắng tu tập để tạo ra một trạng thái tự chứng—The 
Paramita that are super-worldly in the highest sense are practiced by a Bodhisattva who 
understands that the world 1s dualistically conceived, because of the discriminating mind, 
and who 1s detached from erroneous Imaginations and wrong attachments of all kinds, 
such as mind, form, characters, etc. He would practice the virtue of charity solely to 
benefit sentient beings and to lead them a a blissful state of mind. To practice morality 
without forming any attachment to condition in which he binds himself, thịs 1s hịs sila- 
paramita. Knowing the distinction between subJect and obJect, and yet quietly to accept 1t 
without waking any sense of attachment or detachment, this 1s the Bodhisattvaˆ”s Kshanti- 
paramita. To exercise himself most Intently throughout the day and night, to conform 
himself to all the requirements of discipline, and not to evoke a discriminating mind, thĩs 
1s his Vyria-paramita. Not to cling to the philosopher”s view of Nirvana and to be free 
†rom discrimination, this 1s his Dhyana-paramita. As to PraJna-paramifa, It 1s not to evoke 
a discriminating mind_ within oneself, nor to review the world with any kind of analytical 
understanding, not to fall Into dualism, but to cause a turninng at the basls Of 
ConscIousness. Ïf 1s not to destroy the working of a past karma, but to exert oneself 1n the 
exercise of bringing about a state of self-realization, this 1s PraJna-paramIta. 


(IHI)Hành giả tu Thiền và Thập Ba La Mật —Zen Practitioners and the Ten Paramitas: 

1) Hành giả tu Thiền và Bố Thí Ba La Mật—Zen PracHtioners and Paramita-charitable 
giving: Hành giả tu thiển nên luôn nhớ rằng tu tập Thiển Quán không có nghĩa là từ bỏ 
thế gian. Ngược lại, người tu thiền đi thẳng vào nơi kẻ chợ và bằng mọi cách giúp đở lẫn 
nhau. Khi bố thí, không nên ấp ủ ý tưởng đây là người cho kia là kẻ được cho, cho cái gì 
và cho bao nhiêu, được như vậy thì kiêu mạn và tự phụ sẽ không sanh khởi trong ta. Đây 
là cách bố thí vô điều kiện hay bi tâm dựa trên căn bản bình đẳng. Bố thí Ba la mật còn 
là cửa ngõ đi vào hào quang chư pháp, vì nhờ đó mà trong từng giây phút, chúng ta làm 
cho chúng sanh hoan hỷ cũng như làm trang nghiêm cõi Phật; nhờ Bố thí Ba la mật mà 
chúng ta chỉ dạy và hướng dẫn chúng sanh ha bỏ tánh tham lam bồn xẻn. Đặc biệt, chư 
Bồ Tát bố thí bình đẳng cho tất cả chúng sanh mà không màng chúng sanh có xứng đáng 
hay không. Trong Kinh Bổn Sanh kể nhiều câu chuyện về Bồ Tát hoàn thành bố thí Ba 
La Mật. Như trong một tiền kiếp của Đức Phật, lúc đó Ngài chỉ là một Bồ Tát, dù dưới 
dạng nhân hay phi nhân để thực hành hạnh bố thí. Trong Kinh Bổn Sanh Đại Kapi có kể 
Bồ Tát là chúa của loài khỉ bị quân lính của vua xứ Varanasi tấn công. Để cứu đàn khỉ, 
chúa khỉ lấy thân mình giăng làm cầu cho đàn khỉ chạy thoát. Trong Kinh Bổn Sanh 
Sasa, Bồ Tát là một chú thỏ rừng. Để giữ trọn như lời đã hứa, thỏ hiến thân mình chết 
thay cho một con thỏ khác. Trong truyện hoàng tử Thiện Hữu, để thực hiện lời nguyện bố 
thí ba la mật, hoàng tử không chỉ bố thí lầu đài hay thành quách, mà còn bố thí ngay đến 
vợ con và cả thân thể tứ chi của Ngài. Theo Thanh Tịnh Đạo, Bồ Tát vì lợi ích số đông, 


2) 
đ) 


918 


thấy chúng sanh đau khổ, muốn cho họ đạt được trạng thái an lạc mà nguyện tu tập Ba 
La Mật, khi bố thí Ba La Mật được hoàn thành thì tất cả các Ba La Mật khác đều được 
hoàn thành. Theo Kinh Thí Dụ, Bồ Tát bố thí cho những ai cần, rồi Bồ Tát tu hành tịnh 
hạnh và Ba La Mật cho đến viên mãn. Cuối cùng ngài đạt được giác ngộ tối thượng, 
chánh đẳng chánh giác—Zen practitioners should always remember that to practice 
meditation does not means to renounce the world. In the contrary, we should go straight 
to the market places to help other people, as best as one can, to satisfy their needs. When 
giving charity, one does not cherish the thought that he 1s the giver, and sentlent beings 
are the receivers, what 1s given and how much 1s given, thus, in one”s mind no arrogance 
and self-conceit would arise. This 1s an unconditioned alms-giving or compassion on 
equlity basis. Dana paramita 1s also a gate of Dharma-illumination; for with 1t, In every 
1nsfance, we cause creatures to be pleasant, we adorn the Buddhist land, and we teach 
and guide stingy and greedy living beings. Especially, Bodhisattvas give alms to all 
beiIngs, so that they may be happy without Investigating whether they are worthy or not. 
In the Jataka literature, many stories are found which show how the Bodhisattva fulfilled 
the Paramita-charitable giving, the former birth storles of Gautama, when he was a 
Bodhisattva, either in human form or non-human form, If 1s written that he practiced such 
types of Paramita-charitable giving. In the MahakapI Jataka, the Bodhisattva 1s a great 
monkey leader, who at the attack by men of the Varanasi king, allowed fellow monkeys 
to pass off safely by treading on his body, stretched as the extension of a bridge. In the 
Sasa Jataka, the Bodhisatfva 1s a young hare who offers his own body In the absence of 
any other thing to offer, Just to observe the sacred vow. The story of Prince Vessantara, 
which 1s widely appreciated, shows Prince Vessantara ¡in fulfillment of his vow to give 
whatever he 1s asked fo give, not only surrenders the palladium of his father”s kingdom, 
but even his own wIfe and children. According to the Visuddhimaga, Great Enlightening 
BeIngs are concerned about the welfare of living beings, not tolerating the sufferings of 
beings, wishing long duration to the higher states of happiness of beings and being 
1mpartial and Just to all beings, by fulfilling the Paramita-charitable giving they fulfill all 
other paramitas. According to the Apadana, the Bodhisattva gave the gift to the needy. 
He then observed precepts perfectly and fulfiled the paramitas In the worldly 
renunciation. He then attained the Supreme Enlightenment. 


Hành Giả tu Thiền và Giới Ba La Mật —Zen Practitioners and Sila-paramita: 

Tổng Quan về Giới Ba La Mật—An Overview øƒ Sila-paramita: Vào thời Đức Phật còn tại 
thế, lúc một môn đệ mới bắt đầu được chấp nhận vào Tăng đoàn, Đức Phật nói với họ 
những lời đơn giản, “hãy lại đây, Tỳ Kheo!” Nhưng khi số người gia nhập ngày càng gia 
tăng và giáo hội phân tán. Những quy định đã được Đức Phật ban hành. Mỗi người Phật 
tử phải tuân giữ “Ngũ Giới” trong sự trau đồi cuộc sống phạm hạnh, và chư Tăng Ni tuân 
thêm 5 giới luật phụ được Đức Phật soạn thảo tỉ mỉ như là những điều luật rèn luyện và 
nói chung như là những giới luật tu tập. Năm giới luật phụ cho người xuất gia thời đó là 
tránh việc ăn sau giờ ngọ, tránh ca múa, tránh trang điểm son phấn và dầu thơm, tránh 
ngồi hay nằm trên giường cao, và tránh giữ tiền hay vàng bạc, châu báu. VỀ sau này, 
nhiều trạng huống khác nhau khởi lên nên con số luật lệ trong “Ba La Để Mộc Xoa” 
cũng khác biệt nhau trong các truyền thống khác nhau, mặc dù có một số điểm cốt lõi 


b) 
1) 


¡0 


ii) 


3) 
đ) 


919 


chung khoảng 150 điều. Ngày nay, trong các truyền thống Đại Thừa và Khất Sĩ, có 250 
cho Tỳ Kheo và 348 giới cho Tỳ Kheo Ni; trong khi truyền thống Theravada có 227 giới 
cho Tỳ Kheo và 311 giới cho Tỳ Kheo Ni. Trong tất cả các truyền thống, cả truyền thống 
Đại Thừa bao gồm Khất Sĩ, và truyền thống Theravada, cứ nửa tháng một lần những giới 
luật này được toàn thể chư Tăng Ni tụng đọc, tạo cho chư Tăng NI cơ hội để sám hối 
những tội lỗi đã gây nên—At the time of the Buddha, in the beginning a follower was 
accepted Into the Sangha, the Buddha talked to them with the simple words “Ehi-bhikku” 
(Come, O monk)! But as numbers grew and the community dispersed, regulations were 
established by the Buddha. Every Buddhist undertakes the “Five Precepts” In the 
cultivation of the moral life, and monks and nuns follow follow five additional precepts, 
which are elaborated as training rules and referred to collectively as the “Pratimoksa.” 
The five additional precepts are to abstain from eating after midday, from dancing and 
singing, from personal adornments, from using high seats or beds, and from handling gold 
or sIlver. Later, situations arised so the number of rules 1n the “Pratimoksa” varies among 
the different traditions, although there is a common core of approximately 150. 
Nowadays, in Mahayana and Sangha Bhiksu traditions, there are about 250 rules for 
monks and 348 for nuns; while In the Theravadin tradition, there are 227 rules for monks 
and 311 for nuns. In all traditions, both Mahayana, Including Sangha Bhiksu and 
Theravada, every fortnight these rules are recited communally, providing an occaslon for 
the members of the Sangha to confess and breaches. 


Giới Phòng hộ các Căn— Virtue oƒ restraint oƒ the sense ƒqCHỈHies: 

Khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung tướng riêng: On seeing a visible object 
with eye, he apprehends neither the signs nor the particulars. 

Khi nhãn căn không được phòng hộ, khiến cho tham ái, ưu sầu và bất thiện pháp khởi 
lên, vị ấy liền biết mà trở về hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn: When he left 
the eye faculty unguarded, evil and unprofitable states of covetousness and grIef may 
invade him; he Immediately realizes them and turns back to guard the eye faculty, 
undertakes the restraint of the eye faculty. 

Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý nhận thức các pháp, vị 
ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, mà quay về hộ trì ý căn: On 
hearing a sound with ear, smelling an odour with the nose, tasting a flavor with the 
tongue, touching a tangible obJect with the body, cognizing a menfal obJect with the mind, 
he apprehends neither the signs nor the particulars; 1f he left the mind faculty unguarded, 
evil and unprofitable states of covetousness and grief might invade him, he immediately 
realizes this and goes back to enter upon the way of Ifs restraint, he guard the mind 
faculty, undertakes the restraint of the mind faculty. 


Hành Giả Tu Thiền và Nhẫn nhục Ba La Mật—Zen Practitioners and Ksamti-paramita: 

Hành giả tu thiền không nên bực tức đối với người làm tổn hại mình—Zen practitioners 
should not be upset with those who harm us: Loại kiên nhẫn này giúp chúng ta giữ được 
tâm trong sáng và điểm tĩnh dù cho người khác có đối xử với ta như thế nào đi nữa. 
Thường thì chúng ta hay trách móc khi chúng ta bị người khác làm hại. Trạng thái khó 
chịu ấy có khi là cắm giác tự tủi thân hay bị buồn khổ, chúng ta hay trách cứ người khác 


b) 


4) 


920 


tại sao đối xử với mình tệ như vậy. Có khi trạng thái khó chịu ấy biến thành giận dữ 
khiến chúng ta sanh tâm muốn trả thù để làm hại người khác. Hành giả tu thiển phải luôn 
nhớ rằng nếu chúng ta muốn người khác khoan dung độ lượng cho những khuyết điểm 
của mình thì người ấy cũng muốn chúng ta hỷ xả và khoan dung, đừng để lòng những lời 
nói hay hành động mà người ấy đã nói lỡ hay làm lỡ khi mất tự chủ——This type of 
patence enables us to be clear-minded and calm no matfer how others treat us. We 
usually blame the other person and become agitated when we receive harm. Sometimes 
our agitation takes the form of self-pity and depression, and we usually complain about 
how badly others treat us. Other times, It becomes anger and we retaliate by harming the 
other person. Zen practitioners should always remember that 1Ï we want other people to 
forgive our shortcomings, other people do wish us to be tolerant too, and not to take what 
they say and do to heart when theIr emotions øet our oŸ control. 

Hành giả tu thiền phải chuyển hóa những rắc rối và khổ đau bằng một thái độ tích cực— 
Zen pracHtioners should transcend problems and paim with a posifive affitude: Tầm kiên 
nhẫn trước những rắc rối và khổ đau giúp chúng ta chuyển hóa những tình thế khổ sở như 
bệnh hoạn và nghèo túng thành những pháp hỗ trợ cho việc tu tập của ta. Thay vì chán 
nản hay tức giận khi rơi vào khổ nạn thì hành giả tu thiển lại học hỏi được nhiều điều và 
đối mặt với cảnh khổ ấy một cách can đẳm——The patience to transcend problems enables 
us to transform painful situations, such as sickness and poverfy, InftO suppOorfs for our 
Dharma practice. Rather than becoming depressed or angry when being plagued with 
difficulties, Zen practiioners will learn from these experiences and face them with 
COUTage. 

Hành giả tu thiền chịu đựng những khó khăn khi tu tập Chánh pháp—Zen practitioners 
endure dificulties encountered in Dharma practice: Chịu đựng những khó khăn khiến cho 
chúng ta phát triển lòng bi mẫn đối với những người lâm vào tình cảnh tương tự. Tâm 
kiêu mạn giảm xuống thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về luật nhơn quả và sẽ không còn trây 
lười trong việc giúp đỡ người khác đồng cảnh ngộ. Kiên nhẫn là một phẩm chất cần thiết 
cho việc tu tập. Đôi khi chúng ta cảm thấy khó khăn trong việc thông hiểu lời Phật dạy 
trong việc chế ngư tâm thức hay trong việc kỷ luật bản thân. Chính tâm kiên nhẫn giúp ta 
vượt qua những khó khăn trên và chiến đấu với những tâm thái xấu ác của chính mình. 
Thay vì mong đợi kết quả tức thì từ sự tu tập ngắn ngủi kiên nhẫn giúp hành giả tu thiển 
luôn giữ tâm tu tập liên tục trong một thời gian dài—Enduring difficultes makes us more 
compassionate toward those 1n similar situations. Our pride is deflated, our understanding 
Of cause and effect Increases, and we won't be lazy to help someone In need. Patience Is 
a necessary quality when practicing Dharma. Sometimes 1t ”s difficult to understand the 
teachings of the Buddha, to control our minds, or to discipline ourselves. Patience helps 
us overcome this and to wrestle with our unruly minds. Rather than expecting Instant 
results from practicing briefly, Zen practiioners will always have the patlence to 
cultivate our minds continuously In a long period of time. 


Hành giả tu thiền và Tỉnh tấn Ba La Mật—Zen Practitioners and Virya-paramifa: Tình 
tấn, còn gọi là tinh cần, cũng là một trong thất bổ để phần, nghĩa là tính thuần tiến lên, 
không giải đãi, và không có tạp ác chen vào. Vì an lạc và hạnh phúc của người khác mà 
hành giả tu thiển tu tập tinh tấn ba la mật. Tinh tấn không có nghĩa là sức mạnh của thân 


3) 


921 


thể mà là sức mạnh của tinh thần siêu việt, bền bỉ để thực hiện hạnh lợi ích cho người 
khác. Chính nhờ ở tinh tấn ba la mật này mà hành giả tu thiển đã tự nỗ lực không mệt 
mỏi. Đây là một trong những phẩm cách nổi bật của Bồ Tát. Kinh Bổn Sanh Đại Tái 
Sanh đã mô tả có một chiếc tàu bị chìm ngoài biển bẩy ngày, Bồ Tát nỗ lực kiên trì 
không ngừng nghỉ cho đến cuối cùng ngài được cứu thoát. Thất bại là bước thành công, 
nghịch cảnh làm gia tăng sự nỗ lực, nguy hiểm làm mạnh thêm ý chí kiên cường vượt qua 
những khó khăn chướng ngại. Bồ Tát nhìn thẳng vào mục đích của mình, ngài sẽ không 
bao giờ thối chuyển cho tới khi đạt được mục đích của mình——Devotion ¡s also one of the 
seven bodhyanga, vigour, valour, fortitude, virility. For the sake of welfare and happIness 
Of others Zen practitioners constantly exert their energy or perserverance. Here “Virya” 
does not means physical strength thouph this 1s an asset, but strength of character, which 
1S far superIor. It is defined as the persistent effort to work for the welfare of others both 
in thought and deed. Firmly establishing himself In this virtue, a Zen practitloner 
develops self-reliance and makes 1t one of his prominent characteristics. The Virya of a 
Bodhisattva 1s clearly depicted in the MahaJanaka Jataka. Shipwrecked In the open sea 
for seven days, he struggled on without once giving up hope until he was finally rescued. 
Failures he views as steps fo success, oppositlon causes him to double his exertion, 
dangers Increase his courage, cutting his way through difficultes, which impair the 
enthusiasm of the feeble, surmounting obstacles, which dishearten the ordinary, he look 
straight toward his goal. Nor does he ever stop until his goal 1s reached. 


Hành Giả tu Thiền và Xuất ly Ba La Mật—Zen Practitioners and Nekkhamma-paramita: 
Để phạm hạnh thanh tịnh, Nếu có thiện duyên, hành giả có thể từ bỏ gia đình, sống đời 
xuất ly không nhà, an trú trong các thiển định để loại trừ các phiển não và chấp thủ mà 
sống theo tinh thần vô ngã. Tuy nhiên, nếu chưa có thiện duyên, hành giả tu thiển vẫn 
sẵn sàng hy sinh sự an lạc của chính mình vì lợi ích của người khác. Mặc dù đang sống 
một đời xa hoa, khoái lạc ngũ dục, nhưng ngài đã hiểu được bản chất ngắn ngủi của nó 
và giá trị của sự xuất ly. Người ấy biết rõ sự hảo huyền của dục lạc, nên tự nguyện từ bổ 
những của cải trần thế, long bào, vàng bạc, mà chỉ đắp lên mình một tấm y phấn tảo đơn 
giản của sa môn và sống đời phạm hạnh, giải thoát và vô ngã. Không tham đắm dù đó là 
danh tiếng, danh dự, và sự thành đạt trần thế hoặc bất cứ thứ gì hấp dẫn mê hoặc ngài 
làm trái ngược với cuộc sống phạm hạnh—If there are øgood conditions, in order to bring 
morality to perfection, practitioners tran themselves in renunciation. Nekkhamma 
Iimplies both renunciation of worldly pleasures by adopting the ascetic life and the 
temporary Inhibition of Hindrances by Jhanas. A Zen practitioner 1s neither selfish nor 
self-possessive but 1s selfless In his activities. However, If there are not any good 
conditions, a Zen practitioner Is ever ready to sacrifice his happiness for the sake of 
others. Though he may sĩt in the lap of luxury, Iimmersed in worldly pleasures, he may 
comprehend their transitoriness and the value of renunciation. Realizing thus the vanity 
of fleeting material pleasures, he voluntarily leaves his earthly possessions, and wearing 
the simple ascetic garb, tries to lead the Holy Life In all is purity. Here he practices the 
higher morality to such an extent that becomes practically selfless 1n all his actions. No 
inducement whether fame, wealth, honor, or worldly gain could induce him to do 
anything contrary to his principles. 


6) 


đ) 


b) 


7) 


922 


Hành giả tu Thiền và Trí huệ Ba La Mật—Zen Practitioners and Panna-paramilta: Để 
thông hiểu được điều gì có lợi và điều gì có hại cho chúng sanh, Bồ Tát thanh tịnh hóa trí 
tuệ của chính mình —ln order to understand clearly what ¡is beneficial and what is 
1nJurIous to beings, Bodhisattvas pur1fy their wisdom. 

Cửa ngõ đi vào hào quang chư pháp—A gate oƒ Dharma-illuminaron: Trí huệ Ba la mật 
là cửa ngõ đi vào hào quang chư pháp, vì nhờ đó mà chúng ta đoạn trừ tận gốc rễ bóng 
tối của si mê. Trong các phiển não căn bản thì si mê là thứ phiên não có gốc rễ mạnh 
nhất. Một khi gốc rễ của si mê bị bật tung thì các loại phiền não khác như tham, sân, 
chấp trước, mạn, nghi, tà kiến, đều dễ bị bật gốc The prajna-paramita is a gate of 
Dharma-illumination; for with 1t, we eradicate the darkness of Ignorance. Among the 
basic desires and passions, Ipgnorance has the deepest roots. When these roots are 
loosened, all other desires and passions, greed, anger, attachment, arrogance, doubt, and 
wWrong views are also uprooted. 

Phương tiện chánh để đạt tới Niết Bàn— The principal means oƒ aHaining Nirvana: Nhờ 
có trí huệ Ba La Mật mà chúng ta có khả năng dạy dỗ và hướng dẫn những chúng sanh sĩ 
mê. Trí tuệ Bát Nhã khiến chúng sanh có khả năng đáo bỉ ngạn. Trí tuệ giải thoát là ba 
la mật cao nhất trong lục ba la mật, là phương tiện chánh để đạt tới niết bàn. Nó bao 
trùm sự thấy biết tất cả những huyễn hoặc của thế gian vạn hữu, nó phá tan bóng tối của 
si mê, tà kiến và sai lạc. Để đạt được trí huệ Ba La Mật, hành giả phải nỗ lực quán chiếu 
về các sự thực vô thường, vô ngã, và nhân duyên của vạn hữu. Một phen đào được gốc 
vô minh, không những hành giả tự giải thoát tự thân, mà còn có thể giáo hóa và hướng 
dẫn cho những chúng sanh si mê khiến họ thoát ra khỏi vòng kểm tỏa của sanh tử—The 
prajna wisdom which enables one to reach the other shore, 1.e. wIsdom for salvation; the 
highest of the six paramitas, the virtue of wisdom as the principal means of attaining 
nirvana. lt connotes a knowledge of the 1llusory character of everything earthly, and 
destroys error, Ignorance, preJudice, and heresy. In order to obtain wisdom-paramita, 
practitioner must make a great effort to meditate on the truths of impermanence, no-self, 
and the dependent origination of all things. Once the roots of Ignorance are severed, we 
can not only liberate ourselves, but also teach and guide fooloish beings to break through 
the imprisonmert of birth and death. 


Hành Giả tu Thiền và Chân thật Ba La Mật—Zen PracHitioners and Sacca-paramita: 
Trong truyện Bổn Sanh Hiri và Đại Bổn Sanh kể về Bồ Tát tu tập chân thật ba la mật. 
Ngài rất thành tâm, tốt bụng và đáng tin cậy. Bồ Tát chỉ nói điểu gì mà ngài nghĩ. Lời 
nói, tư tưởng và hành động luôn hòa hợp với nhau. Ngài không bao giờ nịnh bợ để cầu sự 
hỗ trợ của người khác. Ngài không ca tụng về mình để cầu người ngưỡng mộ hay với một 
ý không tốt. Khi trách việc đáng quở trách thì ngài trách một cách bình đẳng chứ không 
miệt thị, mà trách vì lòng từ bi thương xót. Ngài không dấu diếm những khuyết điểm 
thiếu sót của mình. Ngài được tán dương là bậc từ bi, chân thật kính trọng lời hứa của 
người khác như lời hứa của chính mình. Hành giả tu thiển phải tu tập hạnh chân thật của 
chư Bồ Tát. Khi Bồ Tát chân thành hứa một việc gì thì ngài sẽ thực hiện cho bằng được. 
Vì vậy, chân thật ba la mật là một phẩm hạnh rất quan trọng trong cuộc đời tu tập của 
hành giả. Hành giả sẽ hành động như những gì mình nói và sẽ nói như hành động—In 


8) 
đ) 


b) 


923 


the Hi Jataka and the Mahasutasoma Jataka, Bodhisattva 1s trustworthy, sincere and 
honest. What he thinks, he speaks. There 1s perfect harmony In his thoughts, words and 
deeds. He does not use flattery to win the hearts of others, does not exhort himself to win 
ther admiration, does not hide his defects or vainly exhibits his virtues. The pralse- 
worthy he praises without malice. The blameworthy he blames Judiciously, not with 
contempt but out of compassion. He honors the word of others as he honors his own. Zen 
practitioners should cultivate the Bodhisattvas” Sacca-paramita. Once Bodhisattvas have 
promised to give or do something they do not break their promise. So, “Sacca” 1s here 
meant the fulfillment of oneˆs promise. This 1s one of the salient characferisitcs of a any 
cultivator, for he 1s not breaker of his word. He acts as he speaks, he speaks as he acts. 
He makes truth his guide and holds it his duty to keep his word. He ponders well before 
he makes his promise. 


Hành Giả Tu Thiền và Nguyện Ba La Mật —Zen Practitioners and Adithana-paramita: 
Nguyện là một năng lực ý chí kiên cố—“Adithana” is a resolute determination: Từ 
“Aditthana” được chuyển dịch là năng lực ý chí kiên cố. Không có nguyện ba la mật này 
thì các ba la mật khác không thể hoàn thành được. Nguyện được xem như là nền móng 
của một tòa nhà. Chính năng lực và ý chí này khiến Bồ Tát vượt qua tất cả chướng ngại 
như bệnh hoạn, đau khổ, tai nạn và ngài không bao giờ lùi bước trên đường Bồ Tát hạnh. 
Bồ Tát Sĩ Đạt Ta đã lập nguyện kiên cố từ bỏ các thú vui của hoàng cung và đi tìm giải 
thoát. Trải qua sáu năm dài tu tập và đấu tranh tâm linh, ngài đã đối mặt với biết bao 
đau khổ và khó khăn, nhưng ngài vẫn không lui sụt ý chí. Ngaì là một người có ý chí sắt 
đá và chỉ rung chuyển bởi những ý tưởng cao thượng. Không ai có thể cám dỗ ngài làm 
điều gì ngược với nguyên lý đạo đức. Tâm ngài vững như đá nhưng cũng mềm mại và tốt 
đẹp như một bông hoa—“Aditthana” 1s translated as resolute determination. Without this 
firm determination, the other perfections cannot be fulfilled and they work for the wealth 
and welfare of beings. It 1s compared to the foundation of a building. Thịs wIll-power 
forces all obstructions out of Bodhisattva path and no matter what may come to him, 
sickness, grIef, or disaster, he never turns his eyes away from his goal. For Instance, the 
Bodhisattva Siddhartha made a firm determination to renounce his royal pleasure and 
gain enliphtenmernt. Šix long years, it was a superhuman strugsle. He had to endure 
manifold hardships and face innumerable difficulties. At a crucial moment, when he most 
needed their help, his five favorite disciples deserted him. Yet he dịd give up hs effort. 
The Bodhisattva 1s a man of iron determination, whose high principles cannot be shaken 
to do good. None could tempt him to do anything contrary to those principles. As occasion 
demands, he 1s as soft as a flower and as firm as a rock——See Vow. 

Nguyện là chiếc thuyên có thể chở chúng ta vượt biển sanh tử để đến bờ Niết Bàn— Vows 
are like a boat which can carry ús across the sea öoƒ birth and death to the other shore oƒ 
Nirvana: Sức mạnh của nguyện tiêu trừ được trọng nghiệp, quét sạch những bệnh tật của 
tâm và thân, điều phục ma quân và có thể đưa chư thiên và loài người đến chỗ được tôn 
kính. Vì vậy hành giả chân thuần thệ nguyện từ Phật giáo mà sanh, hộ trì chánh pháp, 
chẳng để dứt Phật chủng, để sanh vào nhà như Lai cầu nhứt thiết trí. Tất cả Phật tử đều 
muốn vượt thoát khỏi biển khổ đau phiển não trong khi nguyện lại là chiếc thuyền có thể 
chở họ vượt biển sanh tử để đến bờ Niết Bàn bên kia. Có một số Phật tử học theo 


C] 


3) 


924 


nguyện của các vị Bồ Tát như Quán Thế Âm, Phật Dược Sư hay Phật A Di Đà, vân vân. 
Điều này cũng tốt, nhưng đó vẫn là những biệt nguyện của các ngài. Hành giả tu thiển 
phải lập nguyện của chính chúng ta. Khi chúng ta đã lập nguyện của chính mình tức là 
chúng ta đã có đích để đến trong việc tu tập. Ngoài ra, một khi chúng ta đã lập nguyện, 
ngay chuyện dễ duôi chúng ta cũng không dám vì những nguyện ấy đã ấn sâu vào tâm 
khẩim của chúng ta—The power of vows eradicates heavy karma, wipes away all 
Illnesses of mind and body at thetr karmic source, subdues demons and can move gods 
and humans to respect. Thus, devoted practitloners should be 1ssued from the realm of the 
Buddha-teaching, always accomplish the preservation of the Buddha-teaching, vow to 
sustain the lineage of Buddhas, be oriented toward rebirth in the family of Buddhas, and 
seek omnisclent knowledge. All Buddhists want to cross the sea of sufferings and 
afflicions while vows are like a boat which can carry them across the sea of birth and 
death to the other shore of Nirvana. Some Buddhists learn to practice special vows from 
Avalokitesvara Bodhisattva, Medicine Buddha or Amitabha Buddha, etc. This 1s good, 
but these vows are still theiIr special vows. Zen practitloners must make our own vows. 
When set up our own vows that means we have our own aim to reach In cultivation. 
Besides, once we have made our vows, even If we want to slack off in our cultivation, we 
won't dare, because the vows were already sealed in our mind. 

Nguyện là phát khởi từ trong tâm tưởng— Vow is something that comes from the heart and 
soul: Nguyện là phát khởi từ trong tâm tưởng một lời thể, hay lời hứa kiên cố, vững bền, 
nhất quyết theo đuổi ý định, mục đích, hoặc công việc tốt lành nào đó cho đến lúc đạt 
thành, không vì bất cứ lý do gì mà thối chuyển lui sụt. Hành giả nên nguyện tu y như 
Phật để được thành Phật, rồi sau đó nguyện đem pháp mầu của chư Phật độ khắp chúng 
sanh, khiến cho nhất thiết chúng sanh đều bỏ mê về giác, phản vọng quy chơn. Nguyện 
còn là khởi tâm tha thiết mong cầu thoát khỏi Ta Bà khổ lụy ngay trong đời nầy kiếp 
nầy —Vow is something that comes from the heart and soul, a deep rooted promise, 
swearing to be unrelenting in seeking to attain a goal. This 1s having a certain mind-set or 
something one wishes to achieve and never give up until the obJective 1s realized. Thus, 
there there should be absolutely no reason whafsoever that should cause one fO regr€SS OT 
gIive up that vow or promise. Practitioners should vow to follow the teachings to cultivate 
to become Buddhas, then to use the magnificent Dharma of enlightenment of the 
Buddhas and vow to give them to all sentient beings to abandon their Ignorance to CroSS 
over to enlightenment, to abandon delusion to follow truths. Vow 1s also to wIsh sincerely, 
praying to find liberation from the sufferings of this saha World in this very life. 


Hành Giả tu Thiền và Từ Tâm Ba La Mật—Zen Practitioners and Metta-Paramita: Với 
tâm từ vô lượng, Bồ Tát có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh hết lòng mà không mệt mỏi. 
Tiếng Phạn “Metta” là “Maitri”, nghĩa là nhân từ, thiện chí và thương xót tất cả chúng 
sanh mà không phân biệt. Chính từ tâm này, Bồ Tát có thể từ bỏ sự giải thoát cá nhân vì 
lợi ích cho những chúng hữu tình khác, không phân biệt giai cấp, tín ngưỡng, màu da và 
giới tính. Vì Bồ Tát là biểu tượng của từ tâm bao la, ngài không làm ai sợ cũng không ai 
làm ngài sợ. Ngài thương yêu tất cả với tình yêu vô bờ bến—With unshakable kindness, 
Bodhisattvas are helpful to all. “Ketta” 1s loving-kindness. In SanskrIt It 1s MaltrI. Ít 1S 
benevolent, goodwIll or friendliness, wish for the happiness of all beings without 


925 


exception. It 1s “Metta” that prompts a Bodhisattva to renounce personal deliverance for 
the sake of others. He Is permeated with boundless goodwill towards all beings, 
1rrespecfive of caste, creed, color or sex. Since he 1s the embodiment of universal love, 
he fears none, nor 1s he feared by any. He ever cherishes In his heart boundless goodwill 
towards all that live. 


10) Hành Giả Tu Thiền và Xãả Ba La Mật—Zen Practitioners and Upekkha-paramita: 
a)_ Tâm Xả là Tâm bình đẳng, như không phân biệt trước người vật— Equanimity is the mind 


b) 


in equilibrium, which is above the distincHon oƒ things or persons: Còn gọi là Một Xa, 
nội tâm bình đẳng và không có chấp trước, một trong những đức tính chính của Phật giáo, 
xả bỏ sẽ đưa đến trạng thái hửng hờ trước những vui khổ hay độc lập với cả hai thứ nầy. 
Xả được định nghĩa là tâm bình đẳng, như không phân biệt trước người vật, kỷ bỉ; xả bỏ 
thế giới vạn hữu, không còn bị phiền não và dục vọng trói buộc. Một khi có được tâm 
Xả, chúng ta sẻ thật sự cảm thấy động lòng thương xót đối với mọi người, và chúng ta có 
khả năng xóa bỏ được sự thiên vị trong thái độ hằng ngày của chúng ta đối với người 
khác. Thường thường, quan điểm của chúng ta về người khác bị chế ngự bởi những cảm 
xúc phân biệt. Chúng ta luôn có cảm giác gần gũi và cảm thông cho những người mà 
chúng ta yêu thương, nhưng ngược lại đối với người lạ thì chúng ta cảm thấy xa cách và 
lạnh nhạt và đối với những ai mà chúng ta căm ghét thì chúng ta lại có thái độ ác cảm và 
khinh miệt. Nghĩa là chúng ta luôn phân biệt bạn thù một cách rõ rệt. Tuy nhiên, chúng 
ta phải luôn nhớ rằng những cảm tình, sự gần gũi hay sự căm ghét của chúng ta không 
làm béo bổ hay làm hại được người khác. Chính chúng ta phải chịu những hậu quả xấu 
và đau khổ do chính những hành động của chúng ta. Chính vì thế mà Đức Phật dạy: 
“Muốn được vào trong cảnh giới giải thoát thậm thâm của các bậc Bồ Tát, Phật tử trước 
hết cần phải xả bỏ tất cả dục lạc của ngũ dục của phàm phu—Equanimity ¡s one of the 
chief Buddhist virtues, that of renunciation, leading to a state of iddifference without 
pleasure or paIn, or independence of both. It is defined as the mind In equilibrium, 1.e. 
above the distinction of things or persons, of self or others; indifferent, having abandoned 
the world and all things, and having no affections or desires. Once we have fully 
developed Upeksa, we will feel true compassion for all beings, and we wIll have the 
ability to eliminate any partiality from our dally attitudes toward other people. Usually, 
our view of others dominated by varlous kinds of discriminating emotlons. We always 
feel closeness and sympathy toward loved ones. In contrast, toward strangers we aÌways 
feel distant and indifferent, and for those we dislike we feel aversion or contempt. That 1s 
to say we always classify friends and enemies clearly. However, we should always 
remember that our sympathy, closeness and/or hatred have no effect on others, these 
feelings do not nurture or harm others. Ít is we who will suffer the 1ll-consequences of our 
actions. Upeksa 1s one of the seven Bodhyangas. The Buddha taught: “If one wishes to 
penetrate Into the profound realm of liberation of the Maha-Bodhisattvas, Buddhists must 
first be able to let go of all of the five desires of ordinary people.” 

Xả Bỏ là không cần đáp trả lại— Equanimity means do not expect anything in return: Xã 
Ba La Mật còn gọi là bình tâm Ba La Mật. Vì xả tâm nên Bồ Tát thi ân mà không cần 
đáp trả. Từ Pali “Upekkha” bao gồm “Upa” có nghĩa là vô tư, công bằng và đúng đắn, và 
“ikkha” có nghĩa là thấy hoặc quan điểm. Theo từ nguyên học, từ này có nghĩa là quan 


926 


điểm đúng đắn, vô tư và không chấp thủ hoặc thiên vị. Xả tâm ở đây không có nghĩa là 
lạnh lùng hay trạng thái trung lập. Khó nhất và cần nhất cho các ba la mật khác là xả 
tâm này, đặc biệt đối với cư sĩ sống trong thế giới hoàn toàn mất quân bình với những 
thay đổi bất thường. Sự khinh khi, xúc phạm, khen, chê, được, mất, buồn, vui thường xãy 
ra ở trong đời sống con người. Giữa những thăng trầm đó, Bồ Tát lặng tĩnh vững chắc như 
tảng đá và thực hành hạnh xả tâm ba la mật nhẹ nhàng—The tenth paramita ¡s 
equanimity. By reason of their equanimity, Bodhisattvas do not expect anything In return. 
The Pali term “Upekkha” 1s composed of “Ủpa”, which means Justly, Immpartially or 
rightly and “ikkha” means to see, discern or view. The etymological meaning of the term 
1s discerning rightly, viewing Justly or looking 1impartially, that 1s, without attachment or 
aversion, without favor or disfavor. Here the term 1s not used In the sense of indifference 
or neutral feeling. The most diffiicult and most essential of all perfectlons 1s this 
equanimity, especially for a layman who has to live in an 1ll-balanced world with 
fluctuating fortunes. S]lights and Insults are the common lot of humanity. Šo are praise and 
blame, loss and gain, pain and pleasure. Amidst all such vicissitudes of life a Bodhisattva 
tries to stand unmoved like a firm rock, exercIsing perfect equanimIty. 

Xã bỏ là không luyến chấp khi làm lợi lạc cho tha nhân— Detachmemt is the aftitude oƒ 
those who give up, ƒorget, do not attach any tmportance ƒor what they have done ƒor the 
benefit oƒ others: Thói thường khi chúng ta làm điều gì nhất là khi được kết quả tốt, thì 
chúng ta hay tự hào, tự mãn, và đắc chí. Sự bất bình, cãi vã xung đột giữa người và 
người, nhóm nầy với nhóm khác cũng do tánh chấp trước mà nguyên nhân là do sự chấp 
ngã, chấp pháp mà ra. Đức Phật dạy rằng nếu có người lên án mình sai, mình nên trả lại 
họ bằng lòng thương, không nên chấp chặt. Khi họ càng cuồng dại thì chúng ta càng xả 
bỏ, luôn tha thứ cho họ bằng sự lành. Làm được như vậy là vui. Các vị Bồ Tát đã ly khai 
quan niệm chấp pháp, nên không thấy mình là ân nhân của chúng sanh; ngược lại, lúc 
nào họ cũng thấy chính chúng sanh mới là ân nhân của mình trên bước đường lợi tha mẫn 
chúng, tiến đến công hạnh viên mãn. Thấy chúng sanh vui là Bồ Tát vui vì lòng từ bi. 
Các ngài xả bỏ đến độ người gần xa đều xem bình đẳng, kẻ trí ngu đều coi như nhau, 
mình và người không khác, làm tất cả mà thấy như không làm gì cả, nói mà không thấy 
mình có nói gì cả, chứng mà không thấy mình chứng gì cả—In general, we feel proud, 
self-aggrandized when we do something to help other people. Quarrels, conflicts, or 
clashes between men or øroups of men are due to passions such as greed or anger whose 
source can be appraised as self-attachment or dharma-attachment. The Buddha taught 
that 1f there 1s someone who misJudges us, we must feel pity for him; we must forgive 
him 1n order to have peace In our mind. The Bodhisattvas have totally liberated 
themselves from both self-attachment and dharma-attachment. When people enJoy 
material or spiritual pleasures, the Bodhisattvas also reJoice, from their sense of 
compassion, pIty, and inner Joy. They always consider human beings as their benefactors 
who have created the opportunitIies for them to practice the Four Immeasurable Minds on 
therr way to Enlightenment. In terms of the Immeasurable Detachment, the Bodhisattvas 
consider all men equal, the clever as the stupid, themselves as others, they do everything 
as they have done nothing, say everything as they have said nothing, attain all spiritual 
levels as they have attained nothing. 


927 


Chương Tám Mươi Bảy 
Chapter Eighty-Seven 


Thiền và Khoa Học 
Zen and Science 


( Khoa học chỉ thuộc về lãnh vực vật chất và nằm ở bên ngoài—Science is entirely 
maftertal and external: Ngày nay con người đang làm việc không ngừng trên mọi phương 
diện nhằm cải thiện thế gian. Các nhà khoa học đang theo đuổi những công trình nghiên 
cứu và thí nghiệm của họ với sự quyết tâm và lòng nhiệt thành không mệt mỏi. Những 
khám phá hiện đại và các phương tiện truyền thông liên lạc đã tạo những kết quả đáng 
kinh ngạc. Tất cả những sự cải thiện nầy, dù có những lợi ích của nó và đáng trân trọng, 
nhưng vẫn hoàn toàn thuộc về lãnh vực vật chất và nằm ở bên ngoài. Trong cái hợp thể 
của thân và tâm của con người còn có những điều kỳ diệu chưa từng được thăm dò, mà 
dù cho các nhà khoa học có bỏ ra hàng nhiều năm nghiên cứu cũng chưa chắc đã thấy 
được. Thật tình mà nói, cái thế gian mà các nhà khoa học đang cố gắng cải thiện nầy, 
theo quan điểm của đạo Phật, đang phải chịu rất nhiều biến đổi trên mọi lãnh vực của 
nó, và rằng không ai có khả năng làm cho nó hết khổ. Cuộc sống của chúng ta vô cùng bi 
quan với tuổi già, bao phủ với sự chết, gắn bó với vô thường. Đó là những tính chất cố 
hữu của cuộc sống, cũng như màu xanh là tính chất cố hữu của cây vậy. Những phép 
mâu và sức mạnh của khoa học dù toàn hảo đến đâu cũng không thể thay đổi được tính 
chất cố hữu nầy. Sự huy hoàng và bất tử của những tia nắng vĩnh hằng đang chờ, chỉ 
những ai có thể dùng ánh sáng của trí tuệ và giới hạnh để chiếu sáng và giữ gìn đạo lộ 
mà họ phải vượt qua con đường hầm tăm tối, bất hạnh của cuộc đời. Con người của thế 
gian ngày nay hẳn đã nhận ra bản chất biến đổi vô thường của cuộc sống. Mặc dù thấy 
được như vậy, họ vẫn không ghi nhớ trong tâm và ứng xử với sự sáng suốt, vô tư. Sự đổi 
thay, vô thường lúc nào cũng nhắc nhở con người và làm cho họ khổ đau, nhưng họ vẫn 
theo đuổi cái sự nghiệp điên rồ của mình và tiếp tục lăn trôi trong vòng sanh tử luân hồi, 
để bị giằng xé giữa những cơn gió độc của khổ đau phiển não—Today there ¡is ceaseless 
work goïng on in all directions to improve the world. ScIentists are pursuing their methods 
and experiments with undiminished vigor and determination. Modern discoveries and 
methods of communication and contact have produced startling results. All these 
1mprovemenfs, though they have their advantages and rewards, are entirely material and 
external. Within this conflux of mind and body of man, however, there are unexplored 
marvels to occupy men of sclence for many years. Really, the world, which the scientIsfs 
are frying to Improve, 1s, according to the ideas of Buddhism, subJect to so mụch change 
at all points on 1s circumference and radi, that 1t 1s not capable of being made 
sorrowfree. Our life is so dark with aging, so smothered with death, so bound with 
change, and these qualitles are so inherenf In 1t, eVven as greenness 1s fO grass, and 
bitterness to quinine, that not all the magic and power of sclence can ever transform It. 
The immortal splendor of an eternal sunlight awaits only those who can use the light of 
understanding and the culture of conduct to 1lluminate and guard their path through life”s 


928 


tunnel of darkness and dismay. The people of the world today mark the changing nature 
of life. Although they see It, they do not keep 1t in mind and act with dispasslonate 
discernment. Though change again and again speaks to them and makes them unhappy, 
they pursue their mad career of whirling round the wheel of existence and are twisted 
and torn between the spokes of agony. 


(II) Phật giáo chẳng những rất khoa học và thực nghiệm mà còn đi sâu vào sự liên hệ giữa 
thân, tâm, và ngũ uẩn nữa—Buddhism is not onÌy scient[fic and empiical, but also 
penetradtes deeply tmíoG the relatonships between the body, the mind and the five 
aggregafes: Albert Einstein, một khoa học gia nổi tiếng thế giới vào thế kỷ thứ XX, đã 
nói: “Nếu có một tôn giáo nào đương đầu được với những nhu cầu khoa học tân tiến thì 
đó là Phật giáo.” Khi đi đến loại kết luận khẳng quyết như thế nầy, Albert Einstein đã 
mặc nhiên công nhận sự đóng góp của Phật pháp vào kiến thức cho đời sống nhân loại. 
Ai trong chúng ta cũng đều biết rằng khoa học đã cống hiến những khám phá cực kỳ 
quan trọng cho sinh hoạt xã hội hôm nay. Chính sự tiến bộ của khoa học đã làm thay đổi 
cách sống của nhân loại, từ phương tiện di chuyển, truyền thông, giải trí, đến giáo dục và 
y khoa, vân vân. Tuy nhiên, khi nói về “thân và “tâm”, nhân loại vẫn còn đang chờ đợi ở 
khoa học nhiều khám phá hơn nữa vì kiến thức khoa học hiện nay hãy còn giới hạn khi 
nói đến sự hoạt động của “tâm cũng như sự liên hệ giữa “thân và “tâm”. Kỳ thật, khi 
khoa học càng có nhiều khám phá mới về vật lý lượng tử, và càng đi vào thế giới vi trần, 
các khoa học gia ngày càng thấy nhiều vần để khó giải thích và khó giải quyết. Ngược 
lại, Phật giáo không cần xét lại quan điểm của mình để cập nhật hóa với những khám 
phá mới của khoa học. Phật giáo không cần phải từ bổ quan điểm của mình để xu hướng 
theo khoa học, vì Phật giáo bao trùm cả khoa học cũng như vượt qua khoa học. Trong 
tiến trình tri thức, khoa học có ba giai đoạn: phân loại, phân tích và giải luận. Phân loại 
là để nhận biết tính tương đồng và dị biệt của các yếu tố; phân tích là mổ xẻ những thành 
phần kết hợp và giải luận là cắt nghĩa quá trình cấu tạo để tìm ra nguyên tắc chung cho 
mọi tình huống. Tuy nhiên, phân loại, phân tích và giải luận không còn chính xác và hữu 
dụng khi áp dụng vào tâm lý học. Ngược lại, đã hơn 25 thế kỷ về trước, đức Phật không 
bảo chúng ta phải trải nghiệm ba giai đoạn như khoa học đòi hỏi ngày nay, mà trong Vi 
Diệu Pháp và Duy Thức Học, Ngài đã chỉ cho chúng ta một hệ thống tâm lý về sáu thức: 
nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức, cũng như sự liên hệ giữa 
thân, tâm, và ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức), vân vân. Thấy như vậy để biết rằng 
đã hơn 25 thế kỷ trôi qua, đức Phật đã dạy những điều mà các nhà khoa học Tây phương 
chỉ mới tìm ra trong những thập niện vừa qua mà thôi. Nói một cách đơn giản, Phật tử, 
nhất là những Phật tử tu Thiển, nên luôn thấy rằng Phật pháp rất rất khoa học và thực 
tiễn. Khoa học ở chỗ “bạn gặt những gì bạn gieo', và thực tiển ở chỗ đức tin trong Phật 
giáo không như đức tin trong các tôn giáo khác ở chỗ đức tin được đặt trên căn bản xây 
dựng bằng kinh nghiệm có được do thực tập. Đức Phật chỉ rõ cho chúng ta thấy rõ Tứ 
Diệu Đế, chỉ rõ nguyên nhân của khổ và con đường Bát Thánh Đạo để cho chúng ta thực 
tập “Giới-Định-Tuệ để được giải thoát khỏi khổ đau phiền não. Nói tóm lại, Phật giáo 
rất khoa học và thực nghiệm vì chúng ta có thể kiểm chứng lý thuyết đã học được bằng 
kinh nghiệm có được do thực tập —Albert Einstein, the world famous sclentist in the 
twenfieth century, said: “If there 1s any religion that would cope with modern scientific 


929 


needs, it would be Buddhism.” When Einstein reached this this kind of so affirmative 
conclusion, obviously, he has recognized the contribution of Buddhist theorles to the 
knowledge of human life. We all know that Sclence has contributed some extremely 
1mportant discoveries for our modern social life. The progress of Sclence has changed 
human beings” way of life from means of transporfation, communication, entertainment to 
education and medical sclence, and so on. However, when talking about the relatilonshIp 
between the “body” and the “mind”, human beings are still expecting many more 
discoveries from ScIence because the current sclentifiic knowledge 1s still limited when 
discussing on how the mind works and the relationship between the body and the mind. 
As a matter of fact, as ScIence has gone In depth to more discoveries In the areas of 
quantum physics, and the world of molecules and atoms, sclentists realize that there are 
more and more difficult questions to be answered and to be solved. Ôn the contrary, 
Buddhism requires no revision to keep 1t up to date with recent sclentific findings. 
Buddhism does not need to surrender 1fs views to scIence, because 1t embraces scIence as 
well as goes beyond sclence. In the Intellectual process, ScIlence has three phases: 
classification, analysis and explanation. Classification 1s used to recognize the similar and 
different characteristics; analysis 1s used to dissect the formations and explanation 1s to 
understand the formation process and the applied principle. However, in the field of 
psychology, classification, analysis and explanation are no longer accurate and useful. On 
the contrary, more than 26 centuries ago, the Buddha did not tell us to experiment on 
these three phases (classification, analysis, explanation) as the Sclence requlires 
nowadays, but in the Abhidharma (Buddhist Psychology) and the ViJjnanavada, the 
Buddha showed us a system of psychology of six cÏasses Of conscIousness: conscIousness 
Of Íorms, consciousness of sounds, consciousness of odors, consclousness of tastes, 
conscIousness of bodily impressions and conscIousness of mental obJects; as well as the 
relatilonships between the body, the mind and the five aggregates, and so on. To know 
that over twenty centuries ago, the Buddha taught facts of nature which Western 
scIenfists have only discovered in the last few decades. In a simpler way of speaking, 
Buddhists, especially Buddhist Zen practitioners, should always keep In mind that 
Buddhism 1s very sclentific and practical. It 1s scientific because 1t says clearly “You reap 
what you sow”; and 1t 1s practical because the Buddhist faith 1s not the same as faith in 
other religlons, 1t is based and buIilt by the experience gained In the practice. The Buddha 
poInted out to us clearly the “Four Noble Truths” and the causes of suffering, as well as 
the Eightfold Noble Path for us to cultivate on “Disciplines-Concentration-WIsdom” to 
deliver ourselves from sufferings and afflictions. In summary, Buddhism 1s sclentific and 
empirical because we can prove the theory we learnt by the experlence 1n our practice. 


(HI)Chân lý thực tiễn của Thiền đạo Phật luôn đồng điệu với Đời sống và Khoa học— The 
Truth im Pracical Zen in Buddhism is ahvays rn accord With LỰc and Science at qll 
times: Giáo lý chính của Đức Phật tập trung vào Bốn Chân Lý Cao Thương hay Tứ Diệu 
Đế và Bát Thánh Đạo. Gọi là “cao thượng” vì nó phù hợp với chân lý và nó làm cho 
người hiểu biết và tu tập nó trở thành cao thượng. Hành giả không tin nơi những điều tiêu 
cực hay những điều bi quan, huống là tin nơi những thứ dị đoan phù phiếm. Ngược lại, 
người Phật tử tin nơi sự thật, sự thật không thể chối cãi được, sự thật mà ai cũng biết, sự 


930 


thật mà mọi người hướng tới để kinh nghiệm và đạt được. Những người tin tưởng nơi thần 
linh thì cho rằng trước khi được làm người không có sự hiện hữu, rỗi được tạo nên do ý 
của thần linh. Người ấy sống cuộc đời của mình, rồi tùy theo những gì họ tin tưởng trong 
khi sống mà được lên nước trời vĩnh cửu hay xuống địa ngục đời đời. Lại có người cho 
rằng mỗi cá nhân vào đời lúc thọ thai do những nguyên nhân thiên nhiên, sống đời của 
mình rồi chết, chấm dứt sự hiện hữu, thế thôi. Thiển trong Phật giáo không chấp nhận cả 
hai quan niệm trên. Theo giải thích thứ nhất, thì nếu có một vị thần linh toàn thiện toàn 
mỹ nào đó, từ bi thương xót hết thẩy chúng sanh mọi loài thì tại sao lại có người sanh ra 
với hình tướng xấu xa khủng khiếp, có người sanh ra trong nghèo khổ cơ hàn. Thật là vô 
lý và bất công khi có người phải vào địa ngục vĩnh cửu chỉ vì người ấy không tin tưởng 
và vâng phục thần linh. Sự giải thích thứ hai hợp lý hơn, nhưng vẫn còn để lại nhiều thắc 
mắc chưa được giải đáp. Thọ thai theo những nguyên nhân thiên nhiên là rõ ràng, nhưng 
làm thế nào một hiện tượng vô cùng phức tạp như cái tâm lại được phát triển, mở mang, 
chỉ giản dị từ hai tế bào nhỏ là trứng và tỉnh trùng? Phật giáo đồng ý với sự giải thích về 
những nguyên nhân tự nhiên; tuy nhiên, Phật giáo đưa ra sự giải thích thỏa đáng hơn về 
vấn đề con người từ đâu đến và sau khi chết thì con người đi về đâu. Khi chết, tâm chúng 
ta với khuynh hướng, sở thích, khả năng và tâm tánh đã được tạo duyên và khai triển 
trong đời sống, tự cấu hợp trong buồng trứng sẵn sàng thọ thai. Như thế ấy, một cá nhân 
sanh ra, trưởng thành và phát triển nhân cách từ những yếu tố tinh thần được mang theo 
từ những kiếp quá khứ và môi trường vật chất hiện tại. Nhân cách ấy sẽ biến đổi và thay 
đổi do những cố gắng tinh thần và những yếu tố tạo duyên như nên giáo dục và ảnh 
hưởng của cha mẹ cũng như xã hội bên ngoài, lúc lâm chung, tái sanh, tự cấu hợp trở lại 
trong buồng trứng sẵn sàng thọ thai. Tiến trình chết và tái sanh trở lại này sẽ tiếp tục 
diễn tiến đến chừng nào những điều kiện tạo nguyên nhân cho nó như ái dục và vô minh 
chấm dứt. Chừng ấy, thay vì một chúng sanh tái sanh, thì tâm ấy vượt đến một trạng thái 
gọi là Niết Bàn, đó là mục tiêu cùng tột của Phật giáo. Phật giáo không cần xét lại quan 
điểm của mình để cập nhật hóa với những khám phá mới của khoa học. Mặc dù khoa học 
không phải là một trong những lời giảng chính trong Phật giáo, những giáo thuyết nhà 
Phật luôn đông điệu với khoa học trong mọi thời kỳ. Albert Einstein đã từng khẳng định: 
“Nếu có một tôn giáo nào đương đầu được với nhu cầu của khoa học hiện đại, thì đó sẽ 
là Phật giáo. Phật giáo không cần xét lại quan điểm của mình để cập nhật hóa với những 
khám phá mới của khoa học. Phật giáo không cần phải từ bỏ quan điểm của mình để xu 
hướng theo khoa học, vì Phật giáo bao trùm cả khoa học cũng như vượt qua khoa học.” 
Cũng theo Egerton C. Baptist: “Khoa học không thể đưa ra một sự quyết đoán nào. 
Nhưng Phật giáo có thể đương đầu với những thách thức của nguyên tử lực, vì kiến thức 
siêu việt của Phật giáo bắt đầu nơi, mà ở đó, khoa học kết thúc. Và đây là một chứng 
minh rõ ràng cho những ai đã từng nghiên cứu về Phật giáo. Chẳng hạn, xuyên qua thiển 
định, những cấu trúc nguyên tử có thể tìm thấy và được cảm nhận.”—The main teachings 
of the Buddha focus on the Four Noble Truths and the Eightfold Noble Path. They are 
called “Noble” because they enoble one who understand them and they are called 
“Iruths” because they correspond with reality. Zen practiloners neither believe In 
negative thoughts nor do they believe in pessimistic ideas. In the contrary, they believe In 
facts, Irrefutable facts, facts that all know, that all have aimed to experience and that all 
are strIving to reach. Those who believe In god or gods usually claim that before an 


931 


individual 1s created, he does not exist, then he comes Into being throuph the will of a 
god. He Ilives his life and then according to what he believes during his life, he either 
goes to eternal heaven or eternal hell. Some believe that they come Into being at 
conception due to natural causes, live and then die or cease to exist, that's 1t! Zen 
Buddhism does not accept either of these concepts. According to the first explanation, If 
there exists a so-called almighty god who creates all beings with all his loving kindness 
and compassion, 1t 1s difficult to explain why so many people are born with the most 
dreadful deformitles, or why so many people are born In poverty and hunger. Ït 1s 
nonsense and unJust for those who must fall into eternal hells because they do not believe 
and submit themselves to such a so-called almighty god. The second explanation 1s more 
reasonable, but 1t still leaves several unanswered questions. Yes, conception due to 
natural causes, but how can a phenomenon so amazingly compleX as conscIousness 
develop from the simple meeting of two cells, the egg and the sperm? Buddhism agrees 
on natural causes; however, It offers more satisfactory explanation of where man came 
from and where he 1s going after his death. When we die, the mind, with all the 
tendencies, preferences, abiliies and characteristics that have been developed and 
conditioned In this life, re-establishes 1tself in a fertilized egg. Thus the individual grows, 
1s reborn and develops a personality conditioned by the mental characteristics that have 
been carried over by the new environment. The personality will change and be modified 
by consclous effort and conditoning factors like education, parential influence and 
socIety and once again at death, re-establish Itself in a new fertilized egg. This process of 
dying and being reborn wIll continue until the conditions that cause it, craving and 
Ipnorance, cease. When they do, instead of being reborn, the mind atfains a state called 
Nirvana and this 1s the ultimate goal of Buddhism. Buddhism requires no revision to keep 
1t up to date with recent sclentific findings. Even though SclIence 1s not one of the main 
teachings in Buddhism, Buddhist theorles are always In accord with sclence at all times. 
AITbert Einstein confirmed: “If there 1s any religion that would cope with modern scIentific 
needs, it would be Buddhism. Buddhism requires no revision to keep 1t up to date with 
recent scientific findings. Buddhism does not need to surrender Ifs views fO sclence, 
because 1t embraces scIence as well as goes beyond scIence.” Also according to Egerton 
C. Baptist: “Sclence can give no assurance. But Buddhism can meet the Atomic 
challenge, because the supermundane knowledge of Buddhism begins where sclence 
leave off. And this 1s clear enough to anyone who has made a study of Buddhism. For, 
through Buddhist meditation, the atomic constitudes making up matter have been seen 
and felt.” 


(IV)Các khoa học gia và các tác giả nổi tiếng nói về những liên hệ giữa trí tuệ trong Phật 
giáo và Khoa học— Scienfists and ƒamous quthors talk qbout the relaqionships between 
wisdom in Buddhism and Science: Albert Einstein, một khoa học gia nổi tiếng thế giới 
vào thế kỷ thứ XX, đã nói: “Nếu có một tôn giáo nào đương đầu được với những nhu cầu 
khoa học tân tiến thì đó là Phật giáo.” Tỳ kheo Anoma Mahinda đã nói: “Đức Phật đã 
giảng dạy những dữ kiện thực tế của thiên nhiên hai mươi lăm thế kỷ về trước, những 
điều mà các nhà khoa học chỉ mới phát hiện trong thập niên vừa qua mà thôi. Phật pháp 
là sinh lực mạnh mẽ nhất có thể mang lại cho con người và các quốc gia trên thế giới 


932 


nầy.” Bertrand Russell, nhà triết học và toán học nổi tiếng, đã nói: “Phật giáo là tổng 
hợp của cả hai triết lý suy quán và khoa học. Phật giáo biện hộ cho phương pháp khoa 
học và đeo đuổi phương pháp nầy đến một cứu cánh có thể được gọi là thuần lý. Phật 
giáo còn đi xa hơn khoa học đến những phạm vi mà khoa học không thể đến được vì bị 
giới hạn bởi những dụng cụ vật chất.” Ngài Edwin Arnold, tác giả cuốn thơ “Ánh Sáng Á 
Châu" “Tôi thường nói, và tôi sẽ còn nói mãi, là giữa Phật giáo và Khoa học tân tiến có 
một mối liên hệ trí thức mật thiết.” Graham Howe, một tiến sĩ phân tâm học nổi tiếng 
nước Anh, đã nói: “Đọc một ít về Phật giáo là nhận thức được rằng 2500 năm về trước, 
Phật giáo đã biết về những vấn để tâm lý hiện đại sâu xa nhiều hơn là chúng ta tưởng. 
Họ nghiên cứu những vấn để nầy đã từ lâu lắm và đã tìm ra giải đáp cho các vấn đề đó 
nữa. Ngày nay chúng ta đang khám phá lại trí tuệ thông thái cổ xưa của Đông Phương.” 
H.G. Wells, một nhà khoa học và sử gia nổi tiếng, đã nói: “Trên những vùng rộng lớn 
của thế giới, đạo Phật vẫn tôn tại. Khi tiếp xúc với khoa học Tây phương và được hứng 
khởi bởi tinh thần sử học, giáo pháp nguyên thủy của Ngài Gotama được sống động và 
trong sáng trở lại, có thể sẽ đóng vai trò lớn trong vận mệnh của nhân loại.” Karl Gustav 
Jung, nhà tâm lý học hàng đầu của thế giới từ Zurich, đã nói: “Là một người nghiên cứu 
những tôn giáo đáng kể, tôi tin rằng Phật giáo là tôn giáo hoàn hảo nhất mà thế giới từng 
thấy. Triết lý của đức Phật với lý Duyên sinh và luật Hành nghiệp thật là cao siêu hơn 
hết thẩy mọi tôn giáo khác.” Tiến sĩ Radhakrisknan đã nói: “Nếu đạo Phật hấp dẫn đối 
với trí óc tân tiến, đó là vì đạo Phật có tinh thần khoa học thực nghiệm và không dựa vào 
bất cứ giáo điều nào.” Thomas Huxley, một khoa học gia nổi tiếng người Anh, đã nói: 
“Đạo Phật là hệ thống tư tưởng không chấp nhận Thượng đế theo nghĩa của Tây phương, 
phủ nhận con người có linh hồn và sự tin tưởng sai lầm vào trường sinh bất tử, cho rằng 
cầu nguyện cúng tế chẳng có hiệu quả gì, và trong sự trong sạch nguyên thủy chẳng thệ 
nguyện trung thành và tìm đến với sự giúp đở nào của tha lực trên đời. Tuy vậy, đạo Phật 
đã được phổ biến một cách mau chóng trên một phần rộng lớn đáng kể của thế giới và 
đang là tôn giáo chế ngự phần lớn nhân loại.”-—Albert Einstein, the world famous 
scIenfist In the twentieth century, said: “If there 1s any religion that would cope with 
modern scIentific needs, 1t would be Buddhism.” Bhikksu Anoma Mahinda said: “Buddha 
taught facts of nature, twenty five centuries ago, which Western sclentists have only 
discovered In the last decade. The Dharma 1s the greatest living force In the world today 
which can bring among men and natlons.” Bertrand Russell, a famous philosopher and 
mathematician, said: “Buddhism 1s a combination of both speculative and sclentific 
philosophy. It advocates the sclentific method and pursues that to a finality that may be 
called rationalistic. It takes up where ScIence cannot lead because of the limitatlons of 
the physical Instruments.” Sir Edwin Arnold, author of “Phe Light of Asia” said: “I have 
often said, and shall say again and again, that between Buddhism and modern ScIence 
there exists a close 1ntellectual bond.” Graham Howe, a famous British psychiatrist, sa1d: 
“To read a little Buddhism 1s to realize that the Buddhists knew, 2500 years ago, far more 
about modern problems of psychology than they have been given credit for. They studied 
these problems long ago and found the answers also. We are now rediscovering the 
ancient wisdom of the East.” H.G. Wells, a famous scIentist and historlan, said: “Over 
great areas of the world, Buddhism still survives. It 1s possible that In confact with 
Western ScIence, and Iinspired by the spirit of history, the original teaching of Gotama, 


933 


revived and purifiled, may yet play a large part In the direction of human destiny.” Karl 
Gustav Jung, the world”s leading psychologist from Zurich, said: “As a student of 
comparative religion, I believe that Buddhism 1s the most perfect one that the world has 
ever seen. The philosophy of the Buddha, the theory of Evolution and the law of Karma 
were far superior to any other creed.” Doctor Radhakrisknan said: “If Buddhism appealed 
to the modern mind, 1t was because 1t was sclentific, empirical and not based on any 
dogma.” Thomas Huxley, a famous Bristish scIentist, said: “Buddhism 1s a system which 
knows no God In the Western sense, which denIes a soul to man and counts the belief in 
1mmortality a blunder, which refuses any efficacy to prayer and sacrifice, which bids men 
to look to nothing but their own effort for salvation, which In 1s original purity knew 
nothing of the vows of obedience and never sought the aid of secular arm, yet spread 
over a considerable portion of the worl with marvelous rapidity and 1s still the dominant 
creed of a large fraction of mankind.” 


934 


935 


Chương Tám Mươi Tám 
Chapter Eighty-Eighf 


Thiên và Tam Pháp Ấn 
Zen and Three Signs 0ƒ Being 


(A) Thiền và Vô Thường 
Zen and lmperimanence 


(I Tổng quan về “Vô Thường —An overview on “linpermanence”: Vô thường nghĩa là 
không thường, không mãi mãi ở yên trong một trạng thái nhất định mà luôn thay hình đổi 
dạng. Đi từ trạng thái hình thành, cao to, thấp nhỏ, tan rã, vân vân, đạo Phật gọi đây là 
những giai đoạn thay đổi đó là thành trụ hoại không. Tất cả sự vật trong vũ trụ, từ nhỏ 
như hạt cát, thân con người, đến lớn như trái đất, mặt trăng, mặt trời đều nằm trong định 
luật vô thường. Mọi vật trên thế gian nây biến đổi trong từng giây từng phút, đó gọi là 
sát na vô thường. Mọi vật trên thế gian, kể cả nhân mạng, núi sông và chế độ chính trị, 
vân vân, đều phải trải qua những giai đoạn sinh, trụ, dị, diệt. Sự tiêu diệt nầy được gọi là 
“Nhất kỳ vô thường.” Phải quán sát để thường xuyên nhìn thấy tính cách vô thường của 
mọi sự vật, từ đó tránh khỏi cái ảo tưởng về sự miên viễn của sự vật và không bị sự vật 
lôi kéo ràng buộc. Vạn vật đều vô thường, sanh, trụ, dị, diệt không lúc nào ngừng nghỉ. 
Chính vì vậy mà trong các tự viện thường tụng bài kệ vô thường mỗi khi xong các khóa 
lễ ——Anitya is the state of not being permanent, of lasting or existing only for a short time, 
of changing continually. Physical changes operating from the state of formation, to that of 
development, decay and disintepration are exact manifestalons of the law of 
transformation. All things in the universe, from the small grain of sand, the human body, 
to the big one such as the earth, moon and sun are governed by the above law, and as 
such, must come through these four perlods. This process of changes characterizes 
Impermanence. All things are Impermanent, their birth, existence, change, and death 
never resting for a moment. All things In this world, including human life, mountains, 
rivers, and political systems, are constantly changing from moment to moment. This 1S 
called Iimpermanence 1n each moment. Everything passes through a period of bĩrth, 
maturity, transformation, and destruction. This desfruction 1s called impermanence In 
each cycle. To see the Impermanent nature of all things, we must examine this closely. 
Doïng so wIll prevent us from being Iimprisoned by the things of this world. In most 
monasteries, at the end of ceremonies, monks and nuns often chant the verse of 
1mpermance. 

Một ngày đã qua. 

Mạng ta giảm dần 

Như cá cạn nước. 

Có gì đầu mà vui sướng? 
Nên chúng ta phải cần tu 


936 


Như lửa đốt đầu. 

Chỉ tỉnh thức về vô thường. 

Chớ nên giải đãi. 

Thịs day 1s already done. 

Our lives are that much less. 

We re like fish In a shrinking pond; 
What Joy 1s there In this? 

We should be diligent and vigorous, 
As 1 our own head were at stake. 
Only be mindful of impermanence, 
And be careful not to be lax. 


(II) Nhất Thiết Hành Vô Thường— Impermanence on Everything: Có người cho rằng luận 


1) 


thuyết “Nhất Thiết Hành Vô Thường,” nghĩa là thân vô thường, tâm vô thường, cảnh vô 
thường của đạo Phật phải chăng vô tình gieo vào lòng mọi người quan niệm chán đời, 
thối chí. Nếu thân và tâm cũng như sự vật đều vô thường như vậy thì chẳng nên làm gì 
cả, vì nếu có làm thành sự nghiệp lớn lao cũng không đi đến đâu. Mới nghe tưởng chừng 
như phần nào có lý, ký thật nó không có lý chút nào. Khi thuyết giảng về thuyết nầy, 
Đức Phật không muốn làm nản chí một ai, mà Ngài chỉ muốn cảnh tỉnh đệ tử của Ngài 
về một chân lý. Phật tử chơn thuần khi hiểu được lẽ vô thường sẽ giữ bình tĩnh, tâm 
không loạn động trước cảnh đổi thay đột ngột. Biết được lẽ vô thường mới giữ được tâm 
an, mới cố gắng làm những điều lành và mạnh bạo gạt bổ những điều ác, cương quyết 
làm, dám hy sinh tài sản, dám tận tụy đóng góp vào việc công ích cho hạnh phúc của 
mình và của người —Some people wonder why Buddhism always emphasizes the theory 
of impermanence of the body, the mind and the environment? Does It want to spread in 
the human mind the seed of disheartenment, and discourage? In theIr view, If things are 
changeable, we do not need to do anything, because 1ƒ we attain a great achievement, we 
cannot keep 1t. This type of reasoning, a first, appears partly logical, but in reality, 1t 1s not 
at all. When the Buddha preached about Iimpermanence, He did not want to discourage 
anyone, but warning his disciples about the truth. A true Buddhist has to work hard for his 
own well being and also for the socIety”s. Although he knows that he 1s facing the 
changing reality, he always keeps himself calm. He must refrain from harming others, In 
contrast, sfrIve to perform good deeds for the benefit and happiness of others. 

Thân Vô Thường— The human body is changeable: Vạn sự vạn vật không ngừng thay đổi, 
chứ không bao giờ chịu ở yên một chỗ. Cuộc đời nay còn mai mất, biến chuyển không 
ngừng nghỉ. Thân con người cũng vậy, nó cũng là vô thường, nó cũng nằm trong định luật 
“Thành Trụ Hoại Không.” Thân nầy mau tàn tạ, dễ suy già rồi kết cuộc sẽ phải đi đến 
cái chết. Thân ta phút trước không phải là thân ta phút sau. Khoa học đã chứng minh 
rằng trong thân thể chúng ta, các tế bào luôn luôn thay đổi và cứ mỗi thời kỳ bảy năm là 
các tế bào cũ hoàn toàn đổi mới. Sự thay đổi làm cho chúng ta mau lớn, mau già và 
mau chết. Càng muốn sống bao nhiêu chúng ta lại càng sợ chết bấy nhiêu. Từ tóc xanh 
đến tóc bạc, đời người như một giấc mơ. Thế nhưng có nhiều người không chịu nhận biết 
ra điều nầy, nên họ cứ lao đầu vào cái thòng lọng tham ái; để rồi khổ vì tham dục, còn 
khổ hơn nữa vì tham lam ôm ấp bám víu mãi vào sự vật, đôi khi đến chết mà vẫn chưa 


2) 


3) 


937 


chịu buông bỏ. Đến khi biết sắp trút hơi thở cuối cùng mà vẫn còn luyến tiếc tìm cách 
nắm lại một cách tuyệt vọng. Chính vì vậy mà người xưa đã than: “Nhớ thuở còn thơ 
dong ngựa trúc. Thoát trông nay tóc điểm màu sương.” Mưu lược dõng mãnh như Văn 
Chủng, Ngũ Tử Tư; sắc đẹp dễ say người như Tây Thi, Trịnh Đán, kết cuộc rồi cũng: 
“Hồng nhan già xấu, anh hùng mất. Đôi mắt thư sinh cũng mỏi buồn.”——AlI things have 
changed and wIlÏ never cease to change. The human body 1s changeable, thus governed 
by the law of Iimpermanence. This body means that the body withers rapidÏy, soon ørows 
old and delibitated, ending in death. Our body 1s different from the minute before to that 
of the minute after. Biological researches have proved that the cells In our body are In 
constant change, and In every seven years all the old cells have been totally renewed. 
These changes help us quickly grow up, age and die. The longer we want to live, the 
more we fear death. From childhood to aging, human life 1s exactly like a dream, but 
there are many people who do not realize; therefore, they continue to launch Into the 
noose of desire; as a result, they suffer from greed and wIll suffer more I1f they become 
attached to their possessions. Sometimes at time of death they still don”t want to let go 
anything. There are some who know that they will die soon, but they still strive 
desperately to keep what they cherish most. Thus the ancients have lamented: “Oh, that 
time when we were young and would ride bamboo sficks, pretending they were horses, In 
the twinkling of an eye, our hair 1s now spofted with the color of frost.” What happened to 
all those brave and ¡ntelligent young men and those beautiful and enchanting women of 
bygone days? They ended as in the following poem: “Rosy cheeks have faded, heros 
have passed away; young students” eyes, too, are weary and sad.” 

Tâm Vô Thường— lmpermanence oƒ the mind: Thân ta vô thường, tâm ta cũng vô thường. 
Tâm vô thường còn mau lẹ hơn cả thân. Tâm chúng ta thay đổi từng giây, từng phút theo 
với ngoại cảnh, vui đó rồi buồn đó, cười đó rồi khóc đó, hạnh phúc đó rồi khổ đau đó. 
Tâm niệm của chúng sanh luôn luôn thay đổi, khi thương giận, lúc vui buồn. Những niệm 
ấy xét ra hư huyễn như bọt nước—Not only our body is changeable, but also our mind. It 
changes more rapidly than the body, 1t changes every second, every minute according to 
the environment. We are cheerful a few minutes before and sad a few minutes later, 
laughing then crying, happiness then sorrow. The mind and thoughts of sentient beings 
are always changing, at times filled with love or anger, at times happy or sad. Those 
thoughts, upon close scrutiny, are 1llusory and false, like water bubbles. 

Vô Thường trong từng bước đi—lmpermanence oƒ every step: Khi chúng ta, những hành 
giả tu thiển, thông hiểu danh và sắc được sinh khởi và hủy diệt trong từng giây, từng phút 
và từng lúc, chúng ta sẽ thông hiểu sự vô thường của các tiến trình “sanh, trụ, hoại diệt 
của mọi vật. Trong thiển hành, khi nhấc chân lên, chúng ta sẽ thông hiểu được sự vô 
thường của nhận thức về cái nhấc chân đó. Sự diễn tiến của hoại diệt tiếp theo sự sinh 
khởi là dấu hiệu hoặc đặc tánh của sự vật mà chúng ta hiểu là vô thường hay không 
thường hằng. Nếu chúng ta muốn xác định một vật nào đó vô thường hay thường, chúng 
ta phải cố gắng xem xét qua năng lực của thiền định, rằng vật đó có phải là đối tượng 
của một tiến trình sinh khởi rồi hoại diệt hay không. Nếu khả năng thiền định của chúng 
ta có đủ năng lực giúp chúng ta thấy được sự sinh diệt của hiện tượng, thì chúng ta mới 
thật sự có thể quyết định rằng hiện tượng được quan sát là vô thường. Bằng cách nầy, 
hành giả quan sát sự hiện hữu của chuyển động “nhấc chân lên' và sự nhận thức của 


4) 


938 


chuyển động đó, rồi chúng lại biến mất, nhường chỗ cho việc đưa chân về phía trước. 
Các động tác nầy sinh rồi diệt, sinh rồi diệt, và hành giả tự mình thông hiểu được tiến 
trình nầy, mình không cần chấp nhận hay tin tưởng từ một ngoại lực nào, cũng không cần 
phải tin vào sự tường thuật của người khác—When we, Zen practitioners, comprehend 
mind and matter arising and disappearing at every second, every minute and every 
moment, then we wIll come to comprehend the impermanence of the processes of. “Birth, 
stay, change (decay), death” of everything. In walking meditation, when we lift the foot, 
we will also comprehend the impermanence of the awareness of that lifting. The 
OCcurrence of disappearing after arising Is a markK or characteristic by which we 
understand that something 1s Impermanent. If we want to determine whether something 1s 
1mpermanent or permanent, we must try to see, through the power of meditation, whether 
or not that thing 1s subJect to the process of coming 1nto being and then disappearing. If 
our mediftation 1s powerful enough to enable us to see the arising and disappearing of 
phenomena, then we can decide that the phenomena observed are impermanert. In this 
way, Zen practitioners observe that there 1s the existing movemernt of “lifting of the foof 
and awareness of that movement, and then that sequence disappears, giving way to the 
pushing forward movement and the awareness of pushing forward. These movements 
simply arise and disappear, arise and disappear, and this process practitloners can 
comprehend by ourselves -- we do not have to accept this on trust from any external 
authority, nor do we have to believe 1n the report of another person. 

Cảnh vô thường— Impermanence oƒ the environmnenr: Cảnh vô thường là chẳng những 
hoàn cảnh chung quanh ta hằng đổi thay biến chuyển, mà sự vui cũng vô thường. Món ăn 
dù ngon, qua cổ họng rồi cũng thành không; cuộc sum họp dù đầm ấm, kết cuộc cũng 
phải chia tan; buổi hát vui rồi sẽ vãng; quyển sách hay, lần lượt cũng đến trang cuối 
cùng —Impermanence of the environment means that not only do our surroundings 
always change and fluctuate, but happiness, too, 1s Impermenent. Succulent food, once 
swallowed, loses all tastes; an emotional reunion, however, sweet and Joyful, ultmately 
ends In separation; a delightful party soon becomes a thing of past; a good book, too, 
gradually reaches the last pages. 


(HI)“Vô Thường theo Kinh Tạp A Hàm, quyển III—lmpermanence, according to the 


Samyutta Nikaya, volumne III: Theo Kinh Tạp A Hàm, quyển III, biến đổi hay vô thường 
là đặc tánh chính yếu của sự hiện hữu của các hiện tượng. Chúng ta không thể nói đến 
bất cứ vật gì, dù là vô tri vô giác hay hữu giác hữu tri, rằng “cái này tổn tại bởi vì ngay 
lúc mà chúng ta đang nói thì cái đó đang thay đổi. Ngũ uẩn cũng là thứ được kết hợp lại 
và do điều kiện, và như vậy ngũ uẩn đó luôn bị định luật nhân quả chi phối. Thức hay 
tâm và các yếu tố thành phần của nó hay tâm sở cũng không ngừng biến đổi, mặc dầu ở 
một mức độ thấp hơn, cái thể xác vật chất cũng thay đổi trong từng khoảnh khắc. Người 
nào thấy rõ ràng rằng ngũ uẩn là vô thường, người đó có chánh kiến—Change or 
1mpermanence 1s the essential characteristic of phenomenal exIstence. We cannot say of 
anything, animate or Inanimate, “this 1s lasting” for even while we say, 1t 1s undergoIng 
change. The aggregates are compounded and conditioned, and, therefore, ever subject to 
cause and effect. Unceasingly does conscIousness or mind and 1(s factors change, and Just 
as unceasingly, though at a lower rate, the physical body also changes from moment to 


939 


moment. He who sees clearly that the Impermanent agsregates are Impermanent, has 
right understanding. 


(IV)Vô Thường theo Kinh Trung Bộ— “linperrmanence, according to the MỤjhamaka Sufnd: 
Trong Kinh Trung Bộ, Đức Phật đưa ra năm hình ảnh cụ thể để chỉ dạy về bản chất vô 
thường của ngũ uẩn thủ. Ngài ví hình thể vật chất hay sắc như một khối bọt, cảm giác 
hay thọ như bong bóng nước, tri giác hay tưởng như ảo cảnh, những hoạt động có tác ý 
của tâm hay hành như một loại cây mềm rỗng ruột, và thức như ảo tưởng. Vì vậy Ngài 
bảo chư Tăng: “Này chư Tỳ Kheo, có thể nào chăng một bản thể vững bển nằm trong 
một khối bọt, trong bong bóng nước, trong ảo cảnh, trong loại cây mềm rỗng ruột, hay 
trong ảo tưởng? Bất cứ hình thể vật chất nào, dầu trong quá khứ, vị lai hay hiện tại ,, Ở 
trong hay ở ngoài, thô thiển hay vi tế, thấp hay cao, xa hay gần... mà hành giả nhìn thấy, 
hành giả nên quán sát hình thể vật chất ấy với sự chú tâm khôn ngoan hay sự chú tâm 
chân chánh. Một khi hành giả nhìn thấy, suy niệm, và quán sát hình thể vật chất với sự 
chú tâm chân chánh thì hành giả sẽ thấy rằng nó rỗng không, nó không có thực chất và 
không có bản thể. Này chư Tỳ Kheo có chăng một bản thể trong hình thể vật chất?” Và 
cùng thế ấy Đức Phật tiếp tục giảng giải về bốn uẩn còn lại: “Này chư Tỳ Kheo, có thể 
nào thọ, tưởng, hành, thức lại có thể nằm trong một khối bọt, trong bong bóng nước, trong 
ảo cảnh, trong loại cây mềm rỗng ruột, hay trong ảo tưởng?”-——In the Mijjhamaka Sutra, 
the Buddha gives five striking similes to 1llustrate the Impermanent nature of the five 
aggregates of clinging. He compares material form or body to a lump of foam, feeling to 
a bubble of water, perception to a mirage, menfal formations or volitional activitles to a 
plantain trunk without heartwood, and consciousness to an i1llusion. So He asked the 
monks: “What essence, monks, could there be 1n a lump of foam, 1n a bubble, In a mirage, 
in a plantain trunk, in an illusion? Whatever material form there be whether past, future 
Or present; Internal or external; øross or subtle; low or lofty; far or near; that materlal 
form the meditator sees, meditates upon, examines with systematic and wIse attention, he 
thus seeing, meditating upon, and examining with systematic and wise attention, would 
find 1t empty, unsubstantial and without essence. Whatever essence, monks, could there 
be In material form?” And the Buddha speaks In the same manner of the remaIning 
aggregates and asks: “What essence, monks, could there be In feeling, In perception, In 
mental formation and In conscIousness?” 


(V) Đặc tính khác của Vô thường— Other characteristics 0ƒ “lnpermanence”: Mọi sự trên 
cõi đời nầy đều phải biến dịch và hoại diệt, không việc gì thường hằng bất biến dù chỉ 
trong một phút giây. Sự thật về vô thường không những chỉ được tư tưởng Phật giáo thừa 
nhận, mà lịch sử tư tưởng nơi khác cũng thừa nhận như vậy. Chính nhà hiển triết Hy Lạp 
thời cổ đã nhận định rằng chúng ta không thể bước xuống hai lần cùng một giòng sông. 
Ông ta muốn nói rằng mọi sự mọi vật luôn thay đổi không ngừng nghỉ hay bản chất đổi 
thay và tạm bợ của mọi sự mọi vật. Đời sống con người lại cũng như vậy. Kỳ thật, đời 
người như một giấc mơ, nó tạm bợ như mây mùa thu, sanh tử bập bênh, từ tuổi trẻ qua 
tuổi thanh niên, rồi tuổi già cũng giống như từ buổi sáng chuyển qua buổi trưa, rồi buổi 
tối. Hãy nhìn vào thân này để thấy nó đổi thay từng giây trong cuộc sống. Thân này già 
nhanh như ánh điển chớp. Mọi vật quanh ta cũng thay đổi không ngừng nghỉ. Không một 


q) 


940 


vật gì chúng ta thấy quanh ta mà được trường tổn cả, trên cùng một dòng sông nhưng 
dòng nước hôm qua không phải là dòng nước mà chúng ta thấy ngày hôm nay. Ngay đến 
tâm tánh chúng ta cũng bị thay đổi không ngừng, bạn thành thù, rồi thù thành bạn. Rồi 
những vật sở hữu của ta cũng không chạy ra khỏi sự chi phối của vô thường, cái xe ta 
mua năm 2000 không còn là cái xe mới vào năm 2004 nữa, cái áo mà chúng ta cho hội 
Từ Thiện Goodwill hôm nay đã một thời được chúng ta ưa thích, vân vân và vân vân. 
Hiểu vô thường không những quan trọng cho chúng ta trong việc tu tập giáo pháp mà còn 
cho cuộc sống bình nhật nữa vì nó chính là chìa khóa mở cửa bộ mặt thật của vạn hữu và 
cũng là liều thuốc giải độc cho sân hận và chấp trước. Khi chúng ta hiểu mọi sự mọi vật 
đều sẽ tàn lụi và đổi thay không ngừng thì chắc chắn chúng ta sẽ không còn muốn luyến 
chấp vào chúng nữa—Everything ¡in this world ¡is subject to change and perish; nothing 
remains constant for even a single moment. The fact of Impermanence has been 
recognized not only in Buddhist thought but elsewhere in the history of ideas. It was the 
ancient Greek philosopher Heraclitus who remarked that one cannot step Iinto the same 
river tfwice. He meant that everything keeps changing without a pause or the ever- 
changing and transient nature of things. Humans life 1s Just like that. In fact, humans life 
1S like a dream; 1t 1s impermanent like autumn clouds, that birth and death are like a 
dance; that Infant changes to young age and to old age Just like morning turns Into 
afternoon, then evening. Look at our body and see 1t changes every second of life. The 
growing (becoming old) of a humans life 1s not differnt from a flash of lightning. Things 
around us also keep changing. No one of the things we see around us wIll last forever, in 
the same river, the current of yesterday 1s not the current we see foday. Even our minds 
are constantly subJect to changefriends become enemies, enemies become friends. Our 
pOSSesslons are also impermanent, the brand new car we bought in the year of 2000 1s no 
longer a new car in 2004, the shirt we donate to GoodwIll Charity today was once liked 
by us, and so on and and so on. Understanding Impermanence of existence 1s imporfant 
not simply four our cultivation of the Dharma, but also In our daily lives for this 
understanding 1s a key to open the door of the ultimate nature of things and also an 
antidote to anger and attachment. When we see all things are perishable and change 
every moment, we wIll not try to attach to them. 


(B) Thiền Quán và Khổ Đau 
Zen and Suƒfƒfering 


Tổng quan về “Khổ”—An overview 0ƒ Suffering: Không có từ ngữ dịch tương đương 
trong Anh ngữ cho từ “Dukkha “ trong tiếng Pali (Nam Phạn) hay tiếng Sanskrit (Bắc 
Phạn), nên người ta thường dịch chữ “Dukkha” dịch sang Anh ngữ là “Suffering”. Tuy 
nhiên chữ “Suffering” thỉnh thoảng gây ra hiểu lầm bởi vì nó chỉ sự khốn khổ hay đau 
đớn cực kỳ. Cần nên hiểu rằng khi Đức Phật bảo cuộc sống của chúng ta là khổ, ý Ngài 
muốn nói đến mọi trạng thái không thỏa mãn của chúng ta với một phạm vi rất rộng, từ 
những bực dọc nho nhỏ đến những vần để khó khăn trong đời sống, từ những nỗi khổ đau 
nát lòng chí đến những tang thương của kiếp sống. Vì vậy chữ “Dukkha” nên được dùng 


941 


để diễn tả những việc không hoàn hảo xảy ra trong đời sống của chúng ta và chúng ta có 
thể cải hóa chúng cho tốt hơn. Khổ có nhiều loại khác nhau, khổ vì đau đớn có nghĩa là 
khi chúng ta bị cảm giác đau đớn thể xác hay khổ sở về tinh thần. Khổ sở tinh thần là khi 
không đạt được điều mà chúng ta mong muốn, khi mất sự vật mà chúng ta ưa thích hoặc 
khi chúng ta gặp những bất hạnh trong đời. Chúng ta buồn khi nghề nghiệp không thành 
đạt, chúng ta suy sụp tinh thần khi phải xa la những người thân yêu, chúng ta cảm thấy 
lo âu khi trông chờ tin tức thơ từ của con cái, vân vân. Khổ do sự biến chuyển hay đổi 
thay có nghĩa là những sự việc mà chúng ta thường xem là hạnh phúc không bao giờ giữ 
nguyên trạng như thế mãi, chắc chắn chúng phải biến chuyển theo cách này hay cách 
khác và trở thành nỗi thống khổ cho chúng ta. Khổ vì duyên khởi nói tới hoàn cảnh thân 
tâm của chúng ta có khuynh hướng khổ đau. Chúng ta cảm thấy khổ sở vì môi trường bên 
ngoài thay đổi. Thời tiết thay đổi làm cho chúng ta cảm thấy lạnh; bạn bè thay đổi cách 
cư xử làm cho chúng ta cảm thấy buồn khổ——There is no equivalent translation in English 
for the word “Dukkha” in both Pali and Sanskrit. So the word “Dukkha” 1s often translated 
as “Suffering”. However, this English word 1s sometimes misleading because 1t connotes 
extreme pain. When the Buddha described our lives as “Dukkha”, he was referring to any 
and all unsatisfactory conditions. These range from minor disappointments, problems and 
difficulties to intense pain and misery. Therefore, Dukkha should be used to describe the 
fact that things are not completely right in our lives and could be better. There are many 
different kinds of suffering, the suffering of pain occurs whenever we are menfally or 
physically miserable. Physical suffering includes headaches and scraped knees as well as 
torment of cancer and heart attacks: Đau đớn về thể xác bao gồm nhức đầu, đau lưng, 
nhức nhối do bệnh ung thư hay đau thắt tim, vân vân. Mental suffering occurs whenever 
we fail to get what we want, when we lose something we are attached to, or when 
misfortune comes our way. We are sad when our career goal cannot be achieved, we re 
depressed when we part from loved ones, we are anxIous when we are waIting to obtain 
a letter form our children, etc. The suffering of change Indicates that activifles we 
generally regard as pleasurable In fact Inevitably change and become painful. The 
pervasIive compounded suffering refers to our situation of having bodies and minds prone 
to pain. We can become miserable simply by the changing of external conditions. The 
weather changes and our bodies suffer from the cold; how a friend treats us changes and 
we become depressed. Our present bodies and minds compound our misery in the sense 
that they are the basis for our present problems. 


(I1) Có ba đặc điểm chính của Khổ— Three main characteristics oƒ Dukkha: Đức Phật diễn 


l) 


tả ba đặc điểm của Khổ trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta—The Buddha described 
three main characteristics of Dukkha which we face In our dally lives. 

Khổ vì đau đớn—The suffering of pain: Khổ vì đau đớn có nghĩa là khi chúng ta bị cẩm 
giác đau đớn thể xác hay khổ sở về tinh thần. Đau đớn về thể xác bao gồm nhức đầu, 
đau lưng, nhức nhối do bệnh ung thư hay đau thắt tim, vân vân. Khổ sở tinh thần là khi 
không đạt được điều mà chúng ta mong muốn, khi mất sự vật mà chúng ta ưa thích hoặc 
khi chúng ta gặp những bất hạnh trong đời. Chúng ta buồn khi nghề nghiệp không thành 
đạt, chúng ta suy sụp tinh thần khi phải xa ha những người thân yêu, chúng ta cảm thấy 
lo âu khi trông chờ tin tức thơ từ của con cái, vân vân—The suffering of pain occurs 


2) 


3) 


942 


whenever we are menfally or physically miserable. Physical suffering includes headaches 
and scraped knees as well as torment of cancer and heart attacks. Mental suffering occurs 
whenever we fail to get what we want, when we lose something we are attached to, or 
when misfortune comes our way. We are sad when our career goal cannot be achieved, 
we”re depressed when we part from loved ones, we are anxious when we are waIting to 
obtain a letter form our children, etc. 

Khổ vì sự đổi thay—The suffering of change: Khổ do sự biến chuyển hay đổi thay có 
nghĩa là những sự việc mà chúng ta thường xem là hạnh phúc không bao giờ giữ nguyên 
trạng như thế mãi, chắc chắn chúng phải biến chuyển theo cách này hay cách khác và trở 
thành nỗi thống khổ cho chúng ta. Khi chúng ta mua một cái áo mới, chúng ta thích nó vì 
nó trông lộng lẫy; tuy nhiên, ba năm sau chúng ta sẽ cảm thấy khổ sở hay khó chịu khi 
mặc lại chiếc áo ấy vì nó đã cũ kỹ rách sờn. Không cần biết là chúng ta thích một người 
như thế nào và chúng ta cảm thấy sung sướng khi ở cạnh người ấy: tuy nhiên, nếu chúng 
ta ở bên người ấy lâu ngày chầy tháng thì chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu. Như vậy sự 
sung sướng không phải là bản chất có sẵn trong cái người mà chúng ta cảm thấy ưa thích, 
mà nó chỉ là kết quả của sự tương tác trong mối quan hệ giữa chúng ta và người ấy—The 
suffering of change Indicates that activiies we generally regard as pleasurable In fact 
inevitably change and become painful. When we first buy a new shirt, we like 1t because 
It look gorgeous; however, three years later, we may be suffering or feeling 
uncomfortable when we wear It because 1t 1s old and becomes worn out. No matter how 
much we like a person and we feel happy when we are with that person; however, when 
we spend too much time with that person, 1t makes us uncomfortable. Thus, happiness 
was never Iinherent in the person we like, but was a product of the Interaction between us 
and that person: . 

Khổ vì duyên khởi —The pervasive compounded suffering: Khổ vì duyên khởi nói tới 
hoàn cảnh thân tâm của chúng ta có khuynh hướng khổ đau. Chúng ta cảm thấy khổ sở vì 
môi trường bên ngoài thay đổi. Thời tiết thay đổi làm cho chúng ta cảm thấy lạnh; bạn bè 
thay đổi cách cư xử làm cho chúng ta cảm thấy buồn khổ. Thân thể mà chúng ta đang có 
là cơ sở để cho chúng ta có những cảm nhận về sức khỏe tôi tệ. Nếu chúng ta không có 
một cơ thể nhận biết đau đớn và nhức nhối thì chúng ta sẽ không bao giờ bị bệnh tật cho 
dù chúng ta có tiếp cận với biết bao nhiêu vi khuẩn hay vi trùng đi nữa. Tâm thức mà 
chúng ta đang có chính là cơ sở để chúng ta cảm nhận những cảm giác đau buôn khổ não. 
Nếu chúng ta có một tâm thức mà sân hận không nhiễm vào được thì chúng ta sẽ không 
bao giờ phải chịu cảm giác tức giận khi đối nghịch và xúc chạm với người khác —The 
pervasive compounded suffering refers to our situation of having bodies and minds prone 
to pain. We can become miserable simply by the changing of external conditions. The 
weather changes and our bodies suffer from the cold; how a friend treats us changes and 
we become depressed. Our present bodies and minds compound our misery in the sense 
that they are the basis for our present problems. Our present bodies are the basis upon 
which we experlence bad health. If we did not have a body that was recepftive to pain, we 
would not fall 1ll no matter how many viruses and germs we were exposed to. Qur present 
minds are the basis upon which we experience the pain and hurt feelings. If we had minds 
that were not contaminated by anger, then we would not suffer from the menftal anguish 
of conflict with others. 


943 


(HI)Thiền Quán và Khổ ĐÐau—Zen and Suffering: 


1) 


2) 


Sự sanh khởi rồi hoại diệt của sự vật làm cho chúng sanh Khổ—arising and disappearing 
cause Suffering: Khi chúng ta, những hành giả tu thiển, đã thấy được danh và sắc khởi 
sinh rồi hoại diệt, thì chúng ta sẽ thấy danh và sắc là vô thường. Khi chúng ta thấy được 
vạn vật vô thường, kế tiếp chúng ta sẽ hiểu rằng vạn hữu đều là những điều bất toại ý, vì 
chúng luôn bị trạng thái sanh diệt đè nén. Sau khi thông hiểu tánh chất vô thường và bất 
toại của vạn hữu, hành giả thấy rằng mình không thể làm chủ được vạn hữu; có nghĩa là 
chính mình trực nhận rằng không có một bản ngã hay linh hồn nào bên trong để ra lệnh 
cho chúng dược thường hằng. Sự vật chỉ sanh khởi rồi hoại diệt theo luật tự nhiên. Nhờ 
thấu hiểu như vậy mà hành giả thấu hiểu được đặc tính của các hiện tượng, đó là mọi vật 
vốn không có bản ngã. Một ý nghĩa khác của vô ngã là không có chủ nhân, nghĩa là 
không có một thực thể nào, một linh hồn nào, một quyền lực nào có thể làm chủ được 
bản thể của vạn vật. Như thế, đến lúc đó, hành giả đã thông hiểu được ba đặc tánh của 
mọi hiện tượng hữu vị. Đó là Tam Pháp Ấn: vô thường, khổ và vô ngã—When we, Zen 
practitioners, comprehend that mind and matter arise and disappear, we wIll understand 
that mind and matter are impermanent. When we see that things are Impermanent, we 
next understand that things are unsatisfactory because they are always oppressed by 
constant arising and disappearing. After comprehending Impermanence and the 
unsatisfactory nature of things, we observe that there can be no mastery over these 
things; that 1s, practitioners realize that there 1s no self or soul within that can order them 
to be permanent. Things Just arise and disappear according to natural law. By 
comprehending this, yog1s comprehend the third characteristic of conditioned phenomena, 
the characteristic of anatta, the characteristic that things have no self. One of the 
meanings 0Ÿ anatfa 1s no masfery -- meaning that nothing, no entity, no soul, no pOWET, 
has mastery over the nature of things. Thus, by this time, yogIs have comprehended the 
three characteristics of all conditioned phenomena: impermanence, sufferinsg, and the 
non-self nature of things -- in Pali, anicca, dukkha, and anatta. 

Quán về “Khổ Đau” trên Vạn Hữu— Contemplate “Suffering” on Everything: Thân khổ là 
thân nầy đã nhơ nhớp, lại bị sự sanh già bệnh chết, nóng lạnh, đói khát, vất vả cực nhọc 
chi phối, làm cho khổ sở không được tự tại an vui. Tâm khổ là khi tâm ta khởi phiển não, 
tất bị lửa phiển não thiêu đốt, giây phiển não trói buộc, roi phiền não đánh đuổi sai 
khiến, khói bụi phiển não làm tăm tối nhiễm ô. Cho nên người nào khởi phiền não tất kẻ 
đó thiếu trí huệ, vì tự làm khổ mình trước nhất. Cảnh khổ là cảnh nầy nắng lửa mưa dâu, 
chúng sanh vất vả trong cuộc mưu sinh, mỗi ngày ta thấy trước mắt diễn đầy những hiện 
trạng nhọc nhằn bi thảm. Không ai có thể diễn tả hết những nỗi khổ đau phiền não trên 
cõi đời nây. Tuy nhiên, nếu thân tâm chúng ta đang có những khổ đau phiền não mà 
chúng ta không hề ý thức được chúng, chúng ta sẽ mang chúng đi gieo rắc bất cứ nơi nào 
chúng ta đến. Chỉ có năng lực tu tập tập thiển định với một cái nhìn sáng tổ và chấp nhận 
sẽ mang lại cho chúng ta một cảm giác nhẹ nhàng và thánh thơi hơn. Khi chúng ta đã có 
công phu thiển tập thì cảm thọ khổ đau vẫn còn đó, nhưng bây giờ thì sự liên hệ của 
chúng ta đã thay đổi. Mối tương quan giữa chúng ta và khổ đau phiển não được xuất phát 
từ một điều kiện an lạc, chứ không còn vì sự si mê hay thiếu chánh niệm nữa. Thiển 
quán sẽ giúp chúng ta biết cách dừng lại và nhìn tận vào tâm mình để thấy rằng khổ đau 


944 


cũng chỉ là một cảm thọ. Ngay trong giây phút nhận diện ấy cùng với sự bằng lòng chấp 
nhận nó, mọi khổ đau tự nhiên tan biến. Thiển quán sẽ giúp ta có khả năng chỉ thuần túy 
cảm nhận khổ đau, vì không có gì sai trái trong việc cảm nhận khổ đau cả. Chúng ta cảm 
nhận có sự hiện hữu của khổ đau, nhưng không bị nó khống chế, thế là nó tự động tan 
biến. Hành giả tu thiển nên luôn nhớ rằng không nhìn thấy hay không cảm nhận được 
khổ đau mới là nỗi khổ đau thực sự. Thà rằng mình làm một điều bất thiện mà biết được 
mình làm điều bất thiện còn hơn là không ý thức được điều mình làm là thiện hay là ác, 
vì theo quan điểm Phật giáo, cái biết là hạt giống của trí tuệ. Chính cái biết ấy có khả 
năng làm vơi bớt đi các hành động bất thiện. Hành giả tu thiển đừng nên nói một cách 
hàm hồ rằng chúng ta không phân biệt giữa “thiện và ác”. Chúng ta phải phân biệt rõ 
ràng giữa thiện và ác, để không bị khống chế bởi những thói quen và dục vọng của 
mình—The suffering of the body means that our body 1s not only impure, If 1s subJect to 
birth, old age, đisease and death, as well as to heat and cold, hunger and thirst, and other 
hardships that cause us to suffer, preventing us from being free and happy. The suffering 
of the mind means that when the mind 1s afflicted, 1t is necessarily consumed by the fire 
Of afflictions, bound by the ropes of afflictions, struck, pursued and ordered about by the 
whip of afflictions, defiled and obscured by the smoke and dust of afflictions. Thus, 
whoever develops afflictions 1s lacking in wisdom, because the first person he has caused 
to suffer is himself. The suffering of the environment means that this earth 1s subJect to 
the vagaries of the weather, scorching heat, frigid cold and pouring rain, while sentient 
beings must toil and suffer day In and day out to earn a living. Tragedies occur every day, 
before our very eyes. No one can express all kinds of suffering and affliction In this 
world. However, If our body and mind are having sufferings and afflictions and we are 
not aware of them, we are carrying them around to spread them wherever we go. Only 
the power of meditation practices with a clear seeing and acceptance will bring us the 
relaxation and relief. Qnce we have the toil of meditation, the painful sensation may still 
be there, but now our relationship to 1t is quite different. We relate to 1t now out of the 
condition of peace, rather than than out of delusion or not being mindful anymore. 
Meditation and contemplation will help us know how to settle back and take a close look 
at our mind to see that suffering 1s only a “feeling”. In that moment of clear seeing and a 
willingness to be with 1t, all of the suffering went away. Medifation and contemplation 
wIill help us to have the ability to simply feel the suffering, for 1t 1s okay Just to simply 
feel it. We feel the presence of suffering but we refuse to let it dominate us, 1t will 
automatically disappear. Zen practitioners should always remember that not seeing 
suffering 1s a real suffering. It is better for us to do something unwholesome knowing that 
It 1S unwholesome than to do things without our knowledge, for from Buddhist 
perspective, knowing 1s a seed of wisdom. The knowing 1(self has the ability to reduce 
unwholesome actions. Zen practitioners should not speak Inconsiderately that we do not 
discriminate between “wholesome and unwholesome”. We must discriminate clearly 
between “wholesome and unwholesome” so we are not dominated by our habifs and 
desires. 


(HI)Cốt Lõi Giáo Thuyết về “Khổ” trong Phật Giáo— The Core Theories oƒ “Suffering ” in 
Buddhism: 


l) 


2) 


945 


Trạng thái khổ não bức bách thân tâm (tâm duyên vào đối tượng vừa ý thì cảm thấy vui, 
duyên vào đối tượng không vừa ý thì cảm thấy khổ). Đức Phật dạy khổ nằm trong nhân, 
khổ nằm trong quả, khổ bao trùm cả thời gian, khổ bao trùm cả không gian, và khổ chi 
phối cả phàm lẫn Thánh, nghĩa là khổ ở khắp nơi nơi. Đức Phật nói rằng bất cứ thứ gì vô 
thường là khổ đau vì vô thường dù không phải là nguyên nhân của khổ đau, nhưng nó tạo 
cơ hội cho khổ đau. Vì không hiểu vô thường nên chúng ta tham đắm và bám víu vào 
những đối tượng với hy vọng là chúng sẽ thường còn, hoặc chúng sẽ mang lại hạnh phúc 
vĩnh viễn. Vì không chịu hiểu rằng tuổi xuân, sức khỏe và đời sống tự nó cũng vô thường 
nên chúng ta tham đắm và bám víu vào chúng. Chúng ta bàm víu một cách tuyệt vọng 
vào tuổi xuân và cố gắng kéo dài đời sống, nhưng chắc chắn một ngày nào đó chúng ta 
sẽ già, sẽ bệnh. Khi việc này xãy đến, vô thường chính là nhân tố tạo cơ hội cho khổ đau 
phiền não vậy—The Buddha teaches that suffering is everywhere, suffering is already 
enclosed In the cause, suffering from the effect, suffering throughout time, suffering 
pervades space, and suffering governs both normal people and saint. The Buddha said 
that whatever 1s Impermanernt 1s suffering because although impermanence 1s not a cause 
for suffering, 1t creates occasions for suffering. For not understanding of impermanence, 
we crave and cling to obJects in the hope that they may be permanent, that they may 
yield permanent happiness. Failing to understand that youth, health, and life 1tself are 
1mpermanent, we crave them and cling to them. We desperately hold onto our youth and 
try to prolong our life, yet because they are Impermanent by nature, they keep changing 
rapidly and we will surely one day become old and sick. When this occurs, 
1mpermanence Is the main agent which creates occasions for suffering. 

Trên hết giáo Pháp của Đức phật đưa ra một giải pháp đối với vấn đề căn bản về thân 
phận con người. Theo Phật giáo, kiếp sống con người được nhận ra bởi sự kiện là không 
có điều gì trường tổn vĩnh viễn: không có hạnh phúc nào sẽ vững bền mãi mãi dù có bất 
cứ điều gì khác đi nữa, cũng sẽ luôn luôn đau khổ và chia ha. Bước đầu tiên trên con 
đường của Phật giáo để đi đến giác ngộ là phải nhận chân ra điểu này như là vấn để 
quan trọng nhất của kiếp người, để thấy rằng tất cả đều là khổ. Tuy nhiên, đây không 
phải là một sự kiện bi quan, bởi vì trong khi nhận biết sự hiện diện khắp nơi của “khổ”, 
Phật giáo đưa ra một giải pháp trong hình thức Con Đường Dẫn Đến Sự Diệt Khổ. Chính 
Đức Phật mô tả đặc điểm giáo pháp của Ngài bằng cách nói “Như Lai chỉ dạy về “Khổ” 
và sự 'Diệt Khổ".” Người ta có thể cảm nhận “khổ” theo ba hình thức. Thứ nhất là sự đau 
khổ bình thường, nó tác động đến con người khi cơ thể bị đau đớn. Sự đau khổ bình 
thường cũng là sự đau đớn tinh thần: đó là sự đau khổ khi không đạt được điều mà người 
ta ham muốn, hoặc buồn bả do sự xa cách những người thân yêu hay những điều thú vị. 
Nó cũng là những nỗi khổ đau khi người ta phải đối mặt với sanh, lão, bệnh, tử. Theo căn 
bản, dù bất cứ loại hạnh phúc nào chúng ta cũng nên có sự hiểu biết rằng bất cứ khi nào 
có niềm vui thú hoặc thỏa thích, thì sẽ không có sự lâu dài. Không sớm thì muộn những 
thăng trầm của cuộc sống sẽ đưa lại sự thay đổi. Có một câu tục ngữ Phật giáo nói rằng 
ngay cả tiếng cười cũng có sự khổ đau trong đó, bởi vì tất cả tiếng cười đều vô thường. 
Tính không bển vững nằm ở sự khổ thứ nhì, nó là sự bất mãn phát sanh từ tính thay đổi. 
người ta dường như cho rằng chỉ có cái chết mới có thể mang lại sự diệt khổ, nhưng thực 
tế thì cái chết cũng là một hình thức của đau khổ. Theo triết lý nhà Phật, vũ trụ vượt xa 
hơn thế giới vật chất gần gũi có thể nhận thức bằng cảm giác, và sự chết chỉ là một phần 


946 


của chu kỳ sinh tử luân hồi bất tận. Bản thân của sự chết là không còn thở bởi vì những 
hành động có những kết quả trong đời sống tương lai, vượt xa hơn sự chết, giống như 
những hành động từ kiếp quá khứ đã ảnh hưởng đến hiện tại. Loại khổ thứ ba là mối liên 
kết cố hữu của những việc làm và những hành động vượt quá cảm nhận và sức tưởng 
tượng của con người. Trong ý nghĩa này “khổ” áp dụng cho toàn thể vạn vật và những 
chúng sanh không tưởng, con người, chư thiên, thú vật hoặc ma quỷ đều không thể tránh 
khỏi 'khổ'. Như vậy “khổ” không chỉ đề cập đến cái khổ hàng ngày mà có thể cho toàn 
thể thế giới vô tận và dường như những hình thức của sự khổ bất tận . Không có một sự 
giải thích đơn giản nào có thể diễn tả tầm quan trọng của nó. Mục tiêu của Phật giáo là 
sự đoạn diệt toàn bộ và kết thúc mọi hình thức của “khổ” và từ đó đạt được Niết Bàn, 
diệt tận gốc tham, sân, si là những mấu chốt trói buộc vòng sanh tử luân hồi. Theo Phật 
giáo, Đức Phật và những ai đạt được giác ngộ đều không còn phải chịu “khổ” nữa, bởi vì 
nói một cách chính xác họ không còn là “người” hoặc cũng không còn “bị cuốn trong 
vòng luân hồi sanh tử nữa: họ sẽ không bao giờ tái sanh. “Khổ” biểu thị vũ trụ như là 
một khối trọn vẹn, những phần nổi trội của nó biến đổi trong “những cõi sống.” Trong cõi 
sắc giới, ở đó những vị đại phạm thiên cư trú, ở đó ít có sự khổ hơn ở cõi dục giới của 
loài người, các vị trời và các chúng sanh khác ít sinh sống hơn. Giống như Đức Phật khi 
Ngài đi trên trái đất, Ngài có thể đi vào cõi Dục Giới, như vậy con người cũng có thể đi 
vào cõi Sắc Giới. Thông thường sự kiện này được đạt tới trong thiển định, qua nhiều giai 
đoạn an chỉ định khác nhau. Hình thức đặc trưng của khổ trong tình huống này là vô 
thường, được tạo nên bởi sự việc hành giả không có khả năng để duy trì trạng thái nhập 
định vĩnh viễn. Để đạt được trạng thái hạnh phúc vĩnh cửu hơn, một người phải nỗ lực 
hơn để hiểu được tiến trình chi phối sự chuyển động trong vũ trụ là một khối trọn vẹn, đó 
là tái sinh và nghiệp và bằng cách nào đó chúng có thể bị tác động —The Buddha's 
teaching on suffering, above all, offers a solution to the fundamental problem of the 
human condition. According to Buddhism, human existence 1s distinguished by the fact 
that nothing 1s permanent: no happiness will last forever, and whatever else there 1s, there 
wIll always be suffering and death. The first step in the Buddhist path to awakening 1s to 
recognIze this as the foremost problem of human exiIstence, to see that all is duhkha. 
However, this 1s not a pessimistic observation, because while acknowledging the ubiquity 
of duhkha, Buddhism offers a solution 1n the form of the Path Leading to the Cessation of 
Duhkha. The Buddha himself characterized his teaching by saying: “I teach only Duhkha 
and the cessatlon of duhkha.” Duhkha can be experienced In three ways. The Íirst 1s 
simply the ordinary suffering that affects people when the body 1s In pain. Ordinary 
suffering 1s also mental paIn: 1t 1s the grIef of not getting what one wants or the distress 
caused by separation from loved ones or from pleasant conditions. It is also the many 
other painful situations that one inevitably encounters by virtue of being born, ageing and 
dying. Underlying any happiness 1s the knowledge that whenever there 1s pleasure or 
delight, It wIll not be permanent. Sooner or later the vicissitudes of life will bring about a 
change. There 1s a Buddhist saying that even in laughter there 1s “duhkha,” because all 
laughter 1s Impermanent. This Instability underlies the second kind of duhkha, which 1s 
dissatisfaction arising from change. It might seem that only death can bring about the 
cessation of suffering, but In fact death 1s also a form of suffering. In Buddhism the 
cosmos extends far beyond the Iimmediate physical world perceptible by the senses, and 


947 


death 1s merely part of the endless cycle of rebirth. Death in Itself offers no respIte 
because actions have consequences In future lives far beyond death, Just as deeds from 
previous lives have affected the present. The third kind of suffering 1s the Inherent 
I1nterconnectedness of actions and deeds, which exceeds human vision and experlience. In 
this sense, suffering applies to the universe In 1s totality, and no Iimaginable beings, 
humans, gods, demons, animals or hell beings, are exempt from 1t. Suffering thus refers 
not only to everyday suffering but also to the whole infinite world of possible and 
seemingly endless forms of suffering. No simple translatlon can capture 1s full 
sipgnificance. The goal of Buddhism 1s the complete and final cessation of every form of 
duhkha, and thereby the attainment of nirvana, the eradicatlon of greed, hatred and 
delusion, which ties beings to the cycle of rebirth. Accordingly, Buddhas and those who 
reach enlightenment do not experlence duhkha, because strictly speaking they are not 
“beings”, nor do they “roll” in the samsara: they will never again be reborn. Duhkha 
characterizes the cosmos as a whole, but I1ts predominance varles among the different 
“spheres of existence.” In the world of Pure Form, where the great gods dwell, there 1s 
less suffering than in the world of Sense-Desire, inhabited by lesser gods, humans and 
other beIngs. Just the Buddha when he walked the earth could enter the World of the 
Sense-Desire, so too can humans enter the World of Pure Form. This 1s ordinarily 
accomplished In meditation, through different kinds of absorptions (dhyana). The 
characteristic form of suffering In this situatlon 1s Iimpermanence, caused by the 
meditator”s Inability to remain eternally In trance. To attain more abiding happiness, an 
individual must strive to understand the processes that govern movemernt In the cosmos as 
a whole, namely, rebirth and karma, and how they can be affected. 


(IV)Hành Giả Tu Thiền Nên Luôn Nhớ rằng Khổ là Không Tránh Khỏi, và Hành Giả phải 
lấy Khổ Đau làm Đối Tượng Tu Tập Thiền Quán mang lại lợi lạc rất lớn—Zen 
PracHtHoners Should Ahvays Remernber that Suƒƒfering is Unavoidable, and Practfitioners 
must consider Sufferings as Subjecfs 0gƒ Meditation that bring great benefifs: Trạng thái 
khổ não bức bách thân tâm (tâm duyên vào đối tượng vừa ý thì cảm thấy vui, duyên vào 
đối tượng không vừa ý thì cảm thấy khổ). Đức Phật dạy khổ nằm trong nhân, khổ nằm 
trong quả, khổ bao trùm cả thời gian, khổ bao trùm cả không gian, và khổ chi phối cả 
phàm lẫn Thánh, nghĩa là khổ ở khắp nơi nơi. Đức Phật nói rằng bất cứ thứ gì vô thường 
là khổ đau vì vô thường dù không phải là nguyên nhân của khổ đau, nhưng nó tạo cơ hội 
cho khổ đau. Vì không hiểu vô thường nên chúng ta tham đắm và bám víu vào những đối 
tượng với hy vọng là chúng sẽ thường còn, hoặc chúng sẽ mang lại hạnh phúc vĩnh viễn. 
Hành giả tu thiển nên luôn nhớ vì không chịu hiểu rằng tuổi xuân, sức khỏe và đời sống 
tự nó cũng vô thường nên chúng ta tham đắm và bám víu vào chúng—The Buddha 
teaches that suffering 1s everywhere, suffering 1s already enclosed in the cause, suffering 
from the effect, suffering throughout time, suffering pervades space, and suffering 
governs both normal people and saint. The Buddha said that whatever 1s Impermanert 1s 
suffering because although Impermanence Is not a cause for suffering, I( creates 
OCcasions for suffering. For not understanding of impermanence, we crave and cling to 
obJects in the hope that they may be permanent, that they may yield permanent 


1) 


2) 


3) 


948 


happIness. Zen practitioners should remember that failing to understand that youth, 
health, and life 1tself are Impermanernt, we crave them and cling to them. 

Sanh Khổ—Birth is Suffering: Hành giả tu thiền phải quán chiếu để thấy rằng ngay khi 
còn trong bụng mẹ, con người đã có ý thức và cảm thọ. Thai nhi cũng cẩm thấy sung 
sướng và đau khổ. Khi mẹ ăn đồ lạnh thì thai nhi cảm như đang bị đóng băng. Khi mẹ ăn 
đồ nóng, thai nhi cảm như đang bị thiêu đốt, vân vân. Thai nhi sống trong chỗ chật hẹp 
tối tăm nhơ nhớp, vừa lọt lòng đã kêu khóc oa oa. Rồi từ đó khi lạnh, nóng, đói, khát, côn 
trùng cắn đốt, chỉ biết kêu khóc mà thôi. Huệ nhãn của Phật thấy rõ những chi tiết ấy, 
nên ngài xác nhận sanh đã là khổ—Zen practitioners must contemplate to see that while 
still in the womb, human beings already have feelings and consciousness. They also 
experience pleasure and pain. When the mother eats cold food, the embryo feels as 
though it were packed in Ice. When hot food 1s Ingested, 1t feels as though it were 
burning, and so on. The embryo, living as 1t 1s In a small, dark and dirty place, 
1mmediately lets out scream upon birth. From then on, all it can do 1s cry when It feels 
cold, hot, hungry, thirsty, or suffers insect bites. Sakyamuni Buddha in his wisdom saw all 
this clearly and in detail and therefore, described birth as suffering. 

Già Khổ—Old Age is Suffering: Hành giả tu thiền phải quán chiếu để thấy rằng chúng ta 
khổ đau khi chúng ta đến tuổi già, đó là điều tự nhiên. Khi đến tuổi già, cảm quan con 
người thường hết nhạy bén; mắt không còn trông rõ nữa, tai không còn thính nữa, lưng 
đau, chân run, ăn không ngon, trí nhớ không còn linh mẫn, da mỗi, tóc bạc, răng long. 
Lắm kẻ tuổi già lú lẩn, khi ăn mặc, lúc đại tiểu tiện đều nhơ nhớp, con cháu dù thân, 
cũng sanh nhàm chán. Kiếp người dường như kiếp hoa, luật vô thường chuyển biến khi 
đã đem đến cho hương sắc, nó cũng đem đến cho vẻ phai tàn. Xét ra cái già thật không 
vui chút nào, thân người thật không đáng luyến tiếc chút nào! Vì thế nên Đức Phật 
khuyên Phật tử nên tu tập thiển định và quán chiếu để có khả năng bình thản chịu đựng 
cái đau khổ của tuổi già—Zen practitioners must contemplate to see that we suffer when 
we are subJected to old age, which 1s natural. As they reach old age, human beIngs have 
diminished therr faculties; their eyes cannot see clearly anymore, their ears have lost 
therr acuity, their backs ache easily, their legs tremble, eating 1s not easy and pleasurable 
as before, theIr memorles fail, their skin dries out and wrinkles, hair becomes gray and 
white, their teeth ache, decay and fall out. In old age, many persons become confused 
and mixed up when eating or dressing or they become uncontrollable of themselves. 
'Their children and other family members, however close to them, soon øgrow tired and fed 
up. The human condition 1s like that of a flower, ruled by the law of impermanence, 
which, If It can bring beauty and fragrance, also carrles death and decaynn 1ts wake. In 
truth, old age 1s nothing but suffering and the human body has nothing worth cherishing. 
Thus, the Buddha advises Buddhists to strive to meditate and contemplate so they can 
bear the sufferings of old age with equanimity. 

Bệnh Khổ—lllness is Suffering: Hành giả tu thiền phải quán chiếu để thấy rằng có thân 
là có bịnh vì thân nầy mở cửa cho mọi thứ bịnh tật. Vì vậy bịnh khổ là không tránh khỏi. 
Có những bệnh nhẹ thuộc ngoại cảm, đến các chứng bệnh nặng của nội thương. Có người 
vướng phải bệnh nan y như lao, cùi, ung thư, bại xụi. Trong cảnh ấy, tự thân đã đau đớn, 
lại tốn kém, hoặc không có tiễn thuốc thang, chính mình bị khổ lụy, lại gây thêm khổ lụy 
cho quyến thuộc. Cái khổ về bệnh tật nầy nó đau đớn hơn cái đau khổ do tuổi già gây ra 


4) 


949 


rất nhiều. Hãy suy gẫm, chỉ cần đau răng hay nhức đầu nhẹ thôi mà đôi khi cũng không 
chịu đựng nổi. Tuy nhiên, dù muốn hay không muốn, chúng ta cũng phải chịu đựng cái 
bệnh khổ nầy. Thậm chí Đức Phật là một bậc toàn hảo, người đã loại bỏ được tất cả mọi 
ô trược, mà Ngài vẫn phải chịu đựng khổ đau vật chất gây ra bởi bệnh tật. Đức Phật luôn 
bị đau đầu. Còn căn bệnh cuối cùng làm cho Ngài đau đớn nhiều về thể xác. Do kết quả 
của việc Đề Bà Đạt Đa lăn đá mong giết Ngài. Chân Ngài bị thương bởi một mảnh vụn 
cần phải mổ. Đôi khi các đệ tử không tuân lời giáo huấn của Ngài, Ngài đã rút vào rừng 
ba tháng, chịu nhịn đói, chỉ lấy lá làm nệm trên nền đất cứng, đối đầu với gió rét lạnh 
buốt. Thế mà Ngài vẫn bình thản. Giữa cái đau đớn và hạnh phúc, Đức Phật sống với 
một cái tâm quân bình—Zen practitioners musf contemplate to see that to have a body 1s 
to have disease for the body 1s open to all kinds of diseases. So the suffering of disease 1s 
inevitable. Those with small ailments which have an external source to those dreadful 
diseases coming from Inside. Some people are afflicted with Iincurable diseases such as 
cancers or delibitating ailments, such as osteoporosIs, etc. In such condition, they not only 
experience physical pain, they also have to spend large sums of money for treatmeI. 
Should they lack the required funds, not only do they suffer, they create additional 
suffering for their families. The sufferings caused by diseases 1s more painful than the 
sufferings due to old age. Let Imagine, even the sliphtest toothache or headache Is 
sometimes unbearable. However, like or dislike, we have no cholce but bearing the 
suffering of sickness. Even the Buddha, a perfect being, who had destroyed all 
defilements, had to endure physical suffering caused by disease. The Buddha was 
consftantly subJectd to headaches. His last illness caused him mụuch physical suffering was 
a wound In his foot. As a result of Devadattaˆs hurling a rock to kill him, his foot was 
wounded by splinter which necessiated an operation. When his disciples disobeyed his 
teachings, he was compelled to retire to a forest for three months. In a foreston a couch of 
leaves on a rough ground, facing fiercing cold winds, he maintained perfect equanimIty. 
In pain and happiness, He lived with a balanced mind. 

Chết Khổ— Death ¡s Suffering: Sự khổ trong lúc chết. Tất cả nhân loại đều muốn sanh an 
nhiên chết tự tại; tuy nhiên, rất ít người đạt được thỏa nguyện. Khi chết phần nhiều sắc 
thân lại bị bệnh khổ hành hạ đau đớn. Thân đã như thế, tâm thì hãi hùng lo sợ, tham tiếc 
ruộng vườn của cải, buồn râu phải la bỏ thân quyến, muôn mối dập dồn, quả thật là khổ. 
Đa phần chúng sanh sanh ra trong tiếng khóc khổ đau và chết đi trong khổ đau gấp bội. 
Hành giả tu thiền phải luôn thiền quán để thấy rằng cái chết chẳng ai mời mà nó vẫn 
đến, và không ai biết nó sẽ đến vào lúc nào. Như trái rơi từ trên cây, có trái non, trái chín 
hay trái già; cũng vậy, chúng ta chết non, chết lúc tuổi thanh xuân hay chết lúc già. Như 
mặt trời mọc ở phía Đông và chỉ lặn về phía Tây. Như hoa nở buổi sáng để rồi tàn vào 
buổi chiều. Hành giả tu thiển phải luôn thiển quán để thấy rằng cái chết không thể tránh 
được, nó đến với tất cả mọi người chứ không chừa một ai. Chỉ còn cách tu tập để có thể 
đương đầu với nó bằng sự bình thản hoàn toàn——All human beings desire an easy birth 
and a peaceful death; however, very few of us can fulfill these conditions. At the time of 
death, when the physical body 1s generally stricken by disease and In great pain. With the 
body in this state, the mind 1s panic-stricken, bemoaning the loss of wealth and property, 
and saddened by the Impending separation from loved ones as well as a multitude of 
similar thoughts. This 1s indeed suffering. Sentient beings are born with a cry of pain and 


3) 


6) 


7) 


950 


die with even more pain. Zen practitioners shouls always medifate and contemplate to 
see that the death 1s unwanted, but It still comes, and nobody knows when 1t comes. Às 
fruits fall from a tree, rIpe or old even so we die In our Iinfancy, prime of mankind, or old 
age. As the sun rises In the East only to set in the West. As Flowers bloom In the morning 
to fade In the evening. Zen practitioners should always meditate and contemplate to see 
that “Death 1s inevitable. It comes to all without exception.” So we have to cultIvate so 
that we are able to face It with perfect equanimity.” 

Thương Yêu Xa Lìa Khổ—Separation from loved ones is Suffering: Không ai muốn xa lìa 
người thân thương; tuy nhiên, đây là điều không tránh được. Người thân chúng ta vẫn 
phải chết và chúng ta phải xa họ trong khổ đau tuyệt vọng. Cảnh sanh ly tử biệt với 
người thân yêu quả là khổ. Nếu chúng ta chịu lắng nghe lời Phật dạy “Cảnh đời có hợp 
có tan” thì đây là dịp tốt cho chúng ta thực tập hạnh “bình thẳn”——No one wants to be 
separated from the loved ones; however, this 1s inevitable. We sutill lose our loved ones 
to the demon of death, leaving them helpless and forsaken. Separation from loved ones, 
whether In life or through death, 1s indeed suffering. If we listen to the Buddha”s teaching 
“All assoclation 1n life must end with separation.” Here 1s a good opportunity for us to 
practice “equanimity.” 

Oán Tắng Hội Khổ— To endure those to whom we are opposed ¡is Suffering: Phải chịu 
đựng người mà mình không ưa, người mình ghét, người thường hay chế nhạo phỉ báng và 
xem thường mình quả là khó; tuy nhiên, chúng ta phải luôn chịu cảnh nầy trong cuộc 
sống hằng ngày. Lại có nhiều gia đình bà con họ hàng thường không đồng ý kiến, nên 
thường có sự tranh cãi giận ghét buồn phiền lẫn nhau. Đó khác nào sự gặp gỡ trong oan 
gia, thật là khổ! Chính vì thế mà Đức Phật khuyên chúng ta nên cố gắng chịu đựng, và 
suy nghĩ rằng có lẽ chúng ta đang gặt hái hậu quả của nghiệp riêng của mình ở quá khứ 
hay hiện tại. Chúng ta nên cố gắng thích nghi với hoàn cảnh mới hoặc cố gắng vượt qua 
các trở ngại bằng một số phương tiện khác—To endure those to whom we are opposed, 
whom we hate, who always shadow and slander us and look for a way to harm us 1S Very 
hard to tolerate; however, we must confront this almost dally In our life. There are many 
families in which relatives are not of the same mind, and which are constantly beset with 
disputes, anger and acrimony. This 1s no different from encountering enemies. This 1s 
indeed suffering! Thus, the Buddha advised us to try to bear them, and think this way 
“perhaps we are reaping the effects of our karma, past or present.” We should try to 
accommodate ourselves to the new situation or try to overcome the obstacles by some 
other means. 

Câu Bất Đắc Khổ—Suffering due to unflfilled wishes: Lòng tham của chúng ta như 
thùng không đáy. Chúng ta có quá nhiều ham muốn và hy vọng trong đời sống hằng 
ngày. Khi chúng ta muốn một cái gì đó và có thể đạt được, nhưng nó cũng không mang 
lại hạnh phúc, vì chẳng bao lâu sau đó chúng ta cảm thấy chán với thứ mình đang có và 
bắt đầu mong muốn thứ khác. Nói tóm lại, chúng ta chẳng bao giờ thỏa mãn với cái mình 
đang có. Người nghèo thì mong được giàu; người giàu mong được giàu hơn; kể xấu mong 
đẹp; người đẹp mong đẹp hơn; người không con mong được có con. Những ước mong nầy 
là vô kể, chúng ta không thể nào mãn nguyện đâu. Thế nên cầu bất đắc là khổ. Khi 
chúng ta mong muốn điều gì đó mà không được toại nguyện thì chúng ta cảm thấy thất 
vọng buồn thảm. Khi chúng ta mong muốn ai đó sống hay làm việc đúng theo sự mong 


951 


đợi của mình mà không được thì chúng ta cảm thấy thất vọng. Khi mong mọi người thích 
mình mà họ không thích mình cắm thấy bị tổn thương——Unabling to obtain what we wish 
1s suffering. Our greed Is like a container without the bottom. We have so many desires 
and hopes In our lives. When we want something and are able to get It, this does not often 
leads to happiness either because 1t 1s not long before we feel bored with that thing, lose 
Interest 1n It and begin to want something else. In short, we never feel satisfled with what 
we have at the very moment. The poor hope to be rich; the rích hope to be richer; the 
ugly desire for beauty; the beauty desire for beautier; the childless pray for a son or 
daughter. Such wishes and hopes are Iinnumerable that no way we can fulfill them. Thus, 
they are a source of suffering. When we want something but are unable to get It, we feel 
Írustrated. When we expect someone to live or to work up fo our expectation and they do 
not, we feel disappointed. When we want others like us and they don't, we feel hurt. 

9) Ngũ Ấm Thạnh Suy Khổ—Suffering due to the raging aggregates: Có thân là có bịnh đau 
hằng ngày. Năm ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc ấm thuộc về thân, còn bốn ấm kia 
thuộc về tâm. Nói một cách đơn giản đây là sự khổ về thân tâm hay sự khổ về sự thạnh 
suy của thân tâm. Điều thứ tám nầy bao quát bảy điều khổ kể trên: thân chịu sanh, già, 
bệnh, chết, đói, khát, nóng, lạnh, vất vả nhọc nhằn. Tâm thì buồn, giận, lo, thương, trăm 
điều phiền lụy. Ngày trước Thái Tử Tất Đạt Đa đã dạo chơi bốn cửa thành, thấy cảnh 
già, bệnh, chết. Ngài là bậc trí tuệ thâm sâu, cảm thương đến nỗi khổ của kiếp người, 
nên đã la bỏ hoàng cung tìm phương giải thoát —To have a body means to experience 
pain and diseases on a dally basis. Pain and disease also means suffering. The five 
skandas or aggregates are form, feeling, perception, voliion and consciousness. The 
skandas of form relates to the physical body, while the remaining four concern the mind. 
Simply speaking, this 1s the suffering of the body and the mind. The suffering of the 
skandas encompasses the seven kinds of suffering mentioned above. Our phystcal bodies 
are subJect to birth, old age, disease, death, hunger, thirst, heat, cold and weariness. Qur 
mind, on the other hand, are afflicted by sadness, anger, worry, love, hate and hundreds 
of other vexations. lt once happened that Prince Siddhartha having strolled through the 
four gates of the city, wiftnessed the misfortunes of old age, disease and death. Endowed 
with profound wisdom, he was touched by the suffering of human condition and left the 
royal palace to find the way of liberation. 


(IV)Hành Giả Quán Chiếu “Khổ ”Như Thế Nào?—How Do Zen Practiioners Meditate and 
Contemplate on “Su[ƒering ”?: 

1) Hành giả tu thiền không bám víu một cách tuyệt vọng vào tuổi xuân và cố gắng kéo dài 
đời sống —Zen Practitioners should not desperately hold onto our youth and try to prolong 
our li/e: Chúng ta thường hay bám víu một cách tuyệt vọng vào tuổi xuân và cố gắng kéo 
dài đời sống, nhưng chắc chắn một ngày nào đó chúng ta sẽ già, sẽ bệnh. Khi việc này 
xãy đến, vô thường chính là nhân tố tạo cơ hội cho khổ đau phiền não vậy. Trên hết giáo 
Pháp của Đức phật đưa ra một giải pháp đối với vấn đề căn bản về thân phận con người. 
Theo Phật giáo, kiếp sống con người được nhận ra bởi sự kiện là không có điều gì trường 
tồn vĩnh viễn: không có hạnh phúc nào sẽ vững bền mãi mãi dù có bất cứ điều gì khác đi 
nữa, cũng sẽ luôn luôn đau khổ và chia la. Hành giả tu thiển nên luôn nhớ bước đầu tiên 
trên con đường của Phật giáo để đi đến giác ngộ là phải nhận chân ra điểu này như là 


2) 


952 


vấn để quan trọng nhất của kiếp người, để thấy rằng tất cả đều là khổ. Tuy nhiên, đây 
không phải là một sự kiện bi quan, bởi vì trong khi nhận biết sự hiện diện khắp nơi của 
'khổ", Phật giáo đưa ra một giải pháp trong hình thức Con Đường Dẫn Đến Sự Diệt Khổ. 
Chính Đức Phật mô tả đặc điểm giáo pháp của Ngài bằng cách nói “Như Lai chỉ dạy về 
'Khổ' và sự 'Diệt Khổ°.”——Usually we desperately hold onto our youth and try to prolong 
our life, yet because they are Impermanent by nature, they keep changing rapidly and we 
will surely one day become old and sick. When this occurs, Impermanence 1s the main 
agent which creates occasions for suffering. The Buddha”s teaching on suffering, above 
all, offers a solution to the fundamental problem of the human condition. According to 
Buddhism, human existence 1s distinguished by the fact that nothing Is permanent: no 
happiness wIll last forever, and whatever else there 1s, there will always be suffering and 
death. Zen practiioners should remember that the first step In the Buddhist path to 
awakening 1s to recognize this as the foremost problem of human existence, to see that all 
1s duhkha. However, this 1s not a pessimistic observation, because while acknowledging 
the ubiquity of duhkha, Buddhism offers a solution 1n the form of the Path Leading to the 
Cessation of Duhkha. The Buddha himself characterized his teaching by saying: “I teach 
only Duhkha and the cessation of duhkha.” 

Hành giả tu thiền phải quán chiếu để có thể cảm nhận 'khổ' dưới mọi hình thức—Zen 
practitioners should always meditate and contemplate to see that Duhkha can be 
experienced in all ways: Hành giả tu thiền phải quán chiếu để có thể cảm nhận “khổ” 
dưới mọi hình thức. Thứ nhất là sự đau khổ bình thường, nó tác động đến con người khi 
cơ thể bị đau đớn. Sự đau khổ bình thường cũng là sự đau đớn tinh thần: đó là sự đau khổ 
khi không đạt được điều mà người ta ham muốn, hoặc buồn bả do sự xa cách những 
người thân yêu hay những điều thú vị. Nó cũng là những nỗi khổ đau khi người ta phải 
đối mặt với sanh, lão, bệnh, tử. Theo căn bản, dù bất cứ loại hạnh phúc nào chúng ta 
cũng nên có sự hiểu biết rằng bất cứ khi nào có niễm vui thú hoặc thỏa thích, thì sẽ 
không có sự lâu dài. Không sớm thì muộn những thăng trầm của cuộc sống sẽ đưa lại sự 
thay đổi. Có một câu tục ngữ Phật giáo nói rằng ngay cả tiếng cười cũng có sự khổ đau 
trong đó, bởi vì tất cả tiếng cười đều vô thường. Tính không bền vững nằm ở sự khổ thứ 
nhì, nó là sự bất mãn phát sanh từ tính thay đổi. người ta dường như cho rằng chỉ có cái 
chết mới có thể mang lại sự diệt khổ, nhưng thực tế thì cái chết cũng là một hình thức 
của đau khổ. Theo triết lý nhà Phật, vũ trụ vượt xa hơn thế giới vật chất gần gũi có thể 
nhận thức bằng cảm giác, và sự chết chỉ là một phần của chu kỳ sinh tử luân hồi bất tận. 
Bản thân của sự chết là không còn thở bởi vì những hành động có những kết quả trong 
đời sống tương lai, vượt xa hơn sự chết, giống như những hành động từ kiếp quá khứ đã 
ảnh hưởng đến hiện tại. Loại khổ thứ ba là mối liên kết cố hữu của những việc làm và 
những hành động vượt quá cảm nhận và sức tưởng tượng của con người. Trong ý nghĩa 
này 'khổ" áp dụng cho toàn thể vạn vật và những chúng sanh không tưởng, con người, 
chư thiên, thú vật hoặc ma quỷ đều không thể tránh khỏi “khổ”. Như vậy “khổ không chỉ 
để cập đến cái khổ hàng ngày mà có thể cho toàn thể thế giới vô tận và dường như 
những hình thức của sự khổ bất tận . Không có một sự giải thích đơn giản nào có thể diễn 
tả tầm quan trọng của nó—Zen practitioners should always meditate and contemplate to 
see that Duhkha can be experienced In all ways. The first is simply the ordinary suffering 
that affects people when the body 1s In pain. Ordinary suffering 1s also mental pain: 1t 1s 


3) 


953 


the grief of not getting what one wants or the distress caused by separatilon from loved 
ones or from pleasant conditions. It 1s also the many other painful situatlons that one 
ineviftably encounters by virtue of being born, ageing and dying. UỦnderlying any 
happiness 1s the knowledge that whenever there 1s pleasure or delight, 1t wIll not be 
permanent. Sooner or later the vicissitudes of life wIll bring about a change. There 1s a 
Buddhist saying that even In laughter there Is “duhkha,” because all laughter 1s 
Iimpermanent. This 1nstabilty underlies the second kind of duhkha, which 1s 
dissatisfactlon arising from change. It might seem that only death can bring about the 
cessation of suffering, but in fact death 1s also a form of suffering. In Buddhism the 
cosmos extends far beyond the Iimmediate physical world perceptible by the senses, and 
death 1s merely part of the endless cycle of rebirth. Death in itself offers no respIte 
because actions have consequences In future lives far beyond death, Just as deeds from 
previous lives have affected the present. The third kind of suffering 1s the Inherent 
I1nterconnectedness of actions and deeds, which exceeds human vision and experlience. In 
this sense, suffering applies to the universe In 1s totality, and no Iimaginable beings, 
humans, gods, demons, animals or hell beings, are exempt from 1t. Suffering thus refers 
not only to everyday suffering but also to the whole Infinite world of possible and 
seemingly endless forms of suffering. No simple translaton can capture 1s full 
SIpgnificance. 

Chân lý nằm ở chỗ diệt tận gốc tham, sân, si— The truth ¡s in the eradicaHion oƒ greed, 
hatred and delusion: Mục tiêu của Phật giáo là sự đoạn diệt toàn bộ và kết thúc mọi hình 
thức của 'khổ” và từ đó đạt được Niết Bàn. Hành giả tu thiển phải luôn quán chiếu để 
thấy được chân lý nằm ở chỗ diệt tận gốc tham, sân, sỉ là những mấu chốt trói buộc vòng 
sanh tử luân hồi. Theo Phật giáo, Đức Phật và những ai đạt được giác ngộ đều không còn 
phải chịu 'khổ” nữa, bởi vì nói một cách chính xác họ không còn là “người” hoặc cũng 
không còn “bị cuốn" trong vòng luân hồi sanh tử nữa: họ sẽ không bao giờ tái sanh. 'Khổ” 
biểu thị vũ trụ như là một khối trọn vẹn, những phần nổi trội của nó biến đổi trong 
“những cõi sống.” Trong cõi sắc giới, ở đó những vị đại phạm thiên cư trú, ở đó ít có sự 
khổ hơn ở cõi dục giới của loài người, các vị trời và các chúng sanh khác ít sinh sống 
hơn. Giống như Đức Phật khi Ngài đi trên trái đất, Ngài có thể đi vào cõi Dục Giới, như 
vậy con người cũng có thể đi vào cõi Sắc Giới. Thông thường sự kiện này được đạt tới 
trong thiển định, qua nhiều giai đoạn an chỉ định khác nhau. Hình thức đặc trưng của khổ 
trong tình huống này là vô thường, được tạo nên bởi sự việc hành giả không có khả năng 
để duy trì trạng thái nhập định vĩnh viễn. Để đạt được trạng thái hạnh phúc vĩnh cửu hơn, 
một người phải nỗ lực hơn để hiểu được tiến trình chi phối sự chuyển động trong vũ trụ là 
một khối trọn vẹn, đó là tái sinh và nghiệp và bằng cách nào đó chúng có thể bị tác 
động —The goal of Buddhism 1s the complete and final cessaton of every form of 
duhkha, and thereby the attainment of nirvana. Zen practitioners should always meditate 
and contemplate to see the truth 1s in the eradication of greed, hatred and delusion, which 
tles beings to the cycle of rebirth. Accordingly, Buddhas and those who reach 
enlightenment do not experience duhkha, because strictly speaking they are not “beings”, 
nor do they “roll” in the samsara: they will never agaIn be reborn. Duhkha characterIzes 
the cosmos as a whole, but I1ts predominance varles among the different “spheres of 
exIstence.” In the world of Pure Form, where the great gods dwell, there 1s less suffering 


q) 


954 


than In the world of Sense-Desire, inhabited by lesser gods, humans and other beings. 
Just the Buddha when he walked the earth could enter the World of the Sense-Desire, so 
too can humans enter the World of Pure Form. This 1s ordinarily accomplished In 
meditation, through different kinds of absorptions (dhyana). The characteristic form of 
suffering In this situatlon 1s Impermanence, caused by the meditator”s inability to remain 
eternally in trance. To attain more abiding happiness, an individual must strive to 
understand the processes that govern movement In the cosmos as a whole, namely, 
rebirth and karma, and how they can be affected. 


(C) Vô Ngã 
Selflessness 


Tổng Quan về Vô Ngã—An Overview øƒ Selflessness: Đạo Phật dạy rằng con người được 
năm yếu tố kết hợp nên, gọi là ngũ uẩn: vật chất, cảm giác, tư tưởng, hành nghiệp và 
nhận thức. Nếu vật chất là do tứ đại cấu thành, trống rỗng, không có thực chất thì con 
người, do ngũ uẩn kết hợp, cũng không có tự ngã vĩnh cữu, hay một chủ thể bất biến. Con 
người thay đổi từng giây từng phút, cũng trải qua sát na vô thường và nhất kỳ vô thường. 
Nhờ nhìn sâu vào ngũ uẩn cho nên thấy “Ngũ ấm vô ngã, sinh diệt biến đối, hư ngụy 
không chủ” và đánh tan được ảo giác cho rằng thân nầy là một bản ngã vĩnh cữu. Vô 
Ngã Quán là một đề tài thiển quán quan trọng vào bậc nhất của đạo Phật. Nhờ Vô Ngã 
Quán mà hành giả tháo tung được biên giới giữa ngã và phi ngã, thấy được hòa điệu đại 
đồng của vũ trụ, thấy ta trong người và người trong ta, thấy quá khứ và vị lai trong hiện 
tại, và siêu việt được sinh tử. Chữ Anatman trong Phạn ngữ có nghĩa là vô nhân tính, 
không có thực chất hay vô ngã. Thuyết Vô Ngã có hai đặc tánh chính là pháp vô ngã và 
nhân vô ngã. Đôi khi giáo lý “vô ngã” gây ra bối rối và hiểu lầm. Bất cứ lúc nào chúng 
ta nói “Tôi đang nói”, hay “Tôi đang đi”, vân vân. Như vậy làm sao chúng ta có thể chối 
bỏ thực tế của cái “Ta”? Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ rằng Đức Phật không bảo 
chúng ta chối bỏ việc xưng hô “Ta” hay “Tôi”. Chính Đức Phật còn phải dùng một từ nào 
đó để xưng hô, như từ “Như Lai” chẳng hạn, không cần biết từ này có nghĩa gì, nó vẫn là 
một từ hay một danh xưng. Khi Đức Phật dạy về “Vô ngã”, Ngài nhấn mạnh đến sự từ bỏ 
một ý niệm cho rằng “Tôi” là một thực thể thường hằng và không thay đổi. Ngài nói năm 
uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành và thức) không phải là cái “Ta”, và không có cái “Ta” nào 
được tìm thấy trong năm uẩn này cả. Sự phủ nhận của Đức Phật có nghĩa là sự phủ nhận 
một niễm tin có một thực thể có thật, độc lập và thường còn được người ta gọi là “Fa” vì 
một thực thể như vậy phải độc lập, phải thường còn, không biến đổi, không hoán chuyển, 
nhưng một thực thể như vậy hay một cái “Ta” như thế không thể tìm thấy ở đâu được. 
Khi Đức Phật đưa ra khái niệm về “Vô ngã,” Ngài đã làm đảo lộn không biết bao nhiêu 
quan niệm về vũ trụ và nhân sinh. Đức Phật đã giáng một đòn lớn trên ý niệm phổ biến 
và kiên cố nhất của loài người thời đó: ý niệm về sự tổn tại của cái “ngã” thường còn. 
Những ai thấu hiểu được vô ngã đều biết rằng nó được đưa ra để đánh đổ ý niệm về 
“ngã” chứ không phải là một đổ án mới của thực tại. Khái niệm “Vô ngã” là phương tiện, 
chứ không phải là cứu cánh. Nếu nó trở thành một ý niệm thì nó cũng cần được phá vỡ 


955 


như bao nhiêu ý niệm khác—Buddhism teaches that human beings” bodies are composed 
Of five aggregates, called skandhas In Sanskrit. If the form created by the four elements 1s 
empty and without self, then human beings' bodies, created by the unification of the five 
skandhas, must also be empty and without self. Human beings” bodies are Involved In a 
transformation process from second to second, minute to minute, continually experIencing 
1mpermanence In each momert. By looking very deeply into the five skandhas, we can 
experience the selfless nature of our bodies, our passage through birth and death, and 
emptiness, thereby desftroying the 1llusion that our bodies are permanerrt. In Buddhism, 
no-self 1s the most Important subject for meditation. By meditating no-self, we can break 
through the barrier between self and other. When we no longer are separate from the 
universe, a completely harmonious existence with the universe 1s created. We see that all 
other human beIngs exIst In us and that we exIst In all other human beings. We see that 
the past and the future are confained In the present moment, and we can penetrate and be 
completely liberated from the cycle of birth and death. Anatman In Sanskrit means the 
Impersonality, Insubstantiality, or not-self. The doctrine of no-self has two main 
characteristics: selflessness of things (dharma-nairatmya) and selflessness of person 
(pudgalanarratmya). Sometimes, the teaching of “not-self” causes confusion and 
misunderstanding. Any time we speak, we do say “l am speaking” or “[ am talking”, etc. 
How can we deny the reality of that “F”? Sincere Buddhists should always remember that 
the Buddha never asked us to reJect the use of the name or term “I”. The Buddha himself 
still use a word “Tatathata” to refer to himself, no matter what 1s the meaning of the 
word, 1t 1s still a word or a name. When the Buddha taught about “not-self”, he stressed 
on the reJection of the idea that this name or term “[” stands for a substantial, permanent 
and changeless reality. The Buddha said that the five aggregates (form, feeling, 
perception, volition and consciousness) were not the self and that the self was not to be 
found In them. The Buddhaˆs reJection of the self Is a reJection of the belief In a real, 
independent, permanent entity that 1s represented by the name or term “Ï”, for such a 
permanent entity would have to be independent, permanent, immutable and IimpervIous 
to change, but such a permanent entity and/or such a self is nowhere to be found. When 
Sakyamumi Buddha put forth the notion of “no-self,” he upsets many concepts about life 
1n the universe. He blasted our most firm and widespread conviction, that of a permanent 
self. Those who understand “not self” know that 1(s function 1s to overthrow “self,” not to 
replace It with a new concept of reality. The notIon of “not self” 1s a method, not a goal. 
If it becomes a concept, it must be destroyed along with all other concepts. 


(I1 Thân- Tâm-Cảnh Vô Ngã—No-selƒ 0ƒ “Body-Mind-Envirormenf”: Chư pháp vô ngã là 


l) 


không có ta, không có tự thể, tự chủ. Điều nầy cũng gồm có thân vô ngã, tâm vô ngã và 
cảnh vô ngã—No-Self means that there ¡s no self, no permanent nature per se and that 
we are not true masfters of ourselves. This point, too, 1s divided 1nto the no-self body, the 
no-self mind, and the no-self environment. 

Thân vô ngã là thân nầy hư huyễn không tự chủ, ta chẳng thể làm cho nó trẻ mãi, không 
già chết. Dù cho bậc thiên tiên cũng chỉ lưu trụ được sắc thân trong một thời hạn nào 
thôi: The no-self body means that this body 1s illusory, not 1ts own master. It cannot be 


2) 


3) 


956 


kept eternally young or prevented from decaying and dying. Even gods and Immortals 
can only postpone death for a certain period of time. 

Tâm vô ngã, chỉ cho tâm hư vọng của chúng sanh không có tự thể; như tâm tham nhiễm, 
niệm buồn vui thương giận thoạt đến rồi tan, không có chi là chân thật: The no-self of 
mind refers to the deluded mind of sentient beings, which has no permanent nature. For 
example, the mind of greed, thoughts of sadness, anger, love, and happiness suddenly 
arise and then disappear, there 1s nothing real. 

Cảnh vô ngã là cảnh giới xung quanh ta như huyễn mộng, nó không tự chủ được, và bị sự 
sanh diệt chi phối. Đô thị đổi ra gò hoang, ruộng dâu hóa thành biển cả, vạn vật luôn 
luôn biến chuyển trong từng giây phút, cảnh nầy ẩn mất, cảnh khác hiện lên: NÑo-self of 
environment means that our surroundings are 1llusory, passive and subject to birth and 
decay. Citles and towns are in time replaced by abandoned mounds, mulberry fields soon 
gIve Wway to the open seas, every single thing changes and fluctuates by the second, one 
landscape disappears and another takes Its place. 


(HI)Phân tích của Đức Phật về cái “Ta ”— The Buddha?s analyses oƒ the selƒ: Đức Phật đã 


1) 
8) 


b) 


đ) 


2) 


dùng cách phân tích sau đây để chứng minh rằng cái “Ta” chẳng bao giờ tìm thấy được ở 
thân hay trong tâm—The Buddha used the following analysis to prove that the self 1s 
nowhere to be found either In the body or the mind: 

Thân không phải là cái “Ta”— Body is not the selƒf: 

Thân không phải là cái “Ta”, vì nếu thân là cái “Ta” thì cái “Ta” phải thường còn, không 
thay đổi, không tàn tạ, không hư hoại và không chết chóc, cho nên thân không thể là cái 
“Ta” được: The body Is not the self, for If the body were the self, the self would be 
1mpermanent, would be subJect to change, decay, destruction, and death. Hence the body 
cannot be the self. 

Cái “Ta” không có cái thân theo nghĩa khi nói “Ta” có một cái xe, một cái máy truyển 
hình vì cái “Ta” không kiểm soát được cái thân. Thân đau yếu, mệt mỏi, giá nua ngược 
lại những điều mình mong muốn. Bề ngoài của cái thân nhiều khi không theo những ước 
muốn của mình. Cho nên không thể nào cho rằng cái “Ta” có cái thân: The self does not 
possess the body, In the sense that Í possess a car or a television, because the self cannot 
control the body. The body falls II, gefs tired and old against our wishes. The body has an 
appearance, which often does not agree with our wishes. Hence In no way does the self 
possess the body. 

Cái “Ta” không ở trong thân. Nếu ta ầm từ đầu đến chân, chúng ta không thể tìm ra chỗ 
nào là cái “Ta”. Cái “Ta” không ở trong xương, trong máu, trong tủy, trong tóc hay nước 
bọt. Cái “Ta” không thể tìm thấy bất cứ nơi nào trong thân: The self does not exist in the 
body. If we search our bodies from top to bottom, we can find nowhere locate the so- 
called “Self”. The se]lf is not in the bone or in the blood, in the marrow or In the haIr or 
spittle. The “Self” is nowhere to be found within the body. 

Thân không ở trong cái “Ta”. Nếu thân ở trong cái “Ta”, cái “Ta” phải được tìm thấy 
riêng rẽ với thân và tâm, nhưng cái “Ta” chẳng được tìm thấy ở đâu cả: The body does 
not exIst In the self. For the body to exIst in the self, the self would have to be found apart 
{rom the body and mind, but the self is nowhere to be found. 

Tâm không phải là cái “Ta”— Mind ¡s not the selƒ: 


a) 


b) 


c) 


đ) 


957 


Tâm không phải là cái “Ta” vì lẽ nó giống như tâm, tâm thay đổi không ngừng và luôn 
luôn lăng xăng như con vượn. Tâm lúc vui lúc buồn. Cho nên tâm không phải là cái “Ta” 
vì nó luôn thay đổi: The mind is not the self because, like the body, the mind is subject to 
constant change and 1s agitated like a monkey. The mind 1s happy one moment and 
unhappy the next. Hence the mind Is not the self because the mind 1s constantly changing. 
Cái “Ta” không sở hữu cái tâm vì tâm hứng thú hay thất vọng trái với những điều chúng 
ta mong muốn. Mặc dù chúng ta biết một số tư tưởng là thiện và một số là bất thiện, 
nhưng tâm cứ chạy theo những tư tưởng bất thiện và lạnh lùng với những tư tưởng thiện. 
Cho nên cái “Ta” không sở hữu tâm vì tâm hành động hoàn toàn độc lập và không dính 
líu gì đến cái “Ta”: The self does not possess the mind because the mind becomes 
excited or depressed against our wishes. Although we know that certain thoughts are 
wholesome and certain thoughts unwholesome, the mind pursues unwholesome thoughts 
and 1s different toward wholesome thoughts. Hence the self does not possess the mind 
because the mind acts independently of the self. 

Cái “Ta” không ở trong tâm. Dù chúng ta cẩn thận tìm kiếm trong tâm, dù chúng ta hết 
sức cố gắng tìm trong tình cảm, tư tưởng và sở thích, chúng ta cũng không tìm thấy đâu 
cái “Ta” ở trong tâm hay trong những trạng thái tính thần: The self does not exist in the 
mind. No matter how carefully we search the contents of our minds, no matter how we 
search our feelings, Ideas, and Iinclinations, we can nowhere find the self in the mind and 
the mental states. 

Tâm cũng không hiện hữu ở trong cái “Ta” vì cái “Ta” nếu nó hiện hữu nó hiện hữu 
riêng rẽ với tâm và thân, nhưng cái “Ta” như thế chẳng thể tìm thấy ở chỗ nào: The mind 
does not exist 1n the self because again the self would have to exIst apart from the mind 
and body, but such a self 1s nowhere to be found. 


(IV)Tại sao chúng ta nên chối bỏ ý niệm về cái “Ta ”?— WWhy should we reject the idea 0ƒ a 


l) 


2) 


selƒ?: Chúng ta nên chối bỏ ý tưởng về cái “Ta” bởi hai lý do——We should reject the idea 
Of a self for two reaSONS: 

Chừng nào mà chúng ta còn chấp vào cái “Ta”, chừng ấy chúng ta còn phẩi bảo vệ mình, 
bảo vệ của cải, tài sản, uy tín, lập trường và ngay cả đến lời nói của mình. Nhưng một 
khi vất bỏ được lòng tin vào cái “Ta” độc lập và thường còn, chúng ta có thể sống với 
mọi người một cách thoải mái và an bình: As long as we still cling to the self, we will 
always have to defend ourselves, our properfy, our prestige, opinions, and even our 
words. But once we give up the belief in an independent and permanent self, we wIll be 
able to live with everyone In peace and pleasure. 

Đức Phật dạy: “Hiểu được vô ngã là chìa khóa đi vào đại giác, vì tin vào cái “a” là 
đồng nghĩa với vô minh, và vô minh là một trong ba loại phiển não chính (tham, sân, si). 
Một khi nhận biết, hình dung hay quan niệm rằng chúng ta là một thực thể, ngay lập tức 
chúng ta tạo ra sự ly gián, phân chia giữa mình và người cũng như sự vật quanh mình. 
Một khi có ý niệm về cái ta, chúng ta sẽ phẩn ứng với người và sự vật quanh mình bằng 
cảm tình hay ác cảm. Đó là sự nguy hiểm thật sự của sự tin tưởng vào một cái ta có thật. 
Chính vì vậy mà sự chối bỏ cái “Ta' chẳng những là chìa khóa chấm dứt khổ đau phiền 
não, mà nó còn là chìa khóa đi vào cửa đại giác.”: The Buddha taught: “Understanding 
nof-self 1s a key to great enliphtenment for the belief In a self Is synonymous with 


958 


Ipnorance, and ignorance 1s the most basic of the three afflictions (greed, anger, and 
stupidity). Once we IdentIfy, Iimagine, or conceIve ourselves as an entity, we Immediately 
create a schism, a separation between ourselves and the people and things around us. 
Once we have this conception of self, we respond to the people and things around us with 
either attachment or aversion. That's the real danger of the belief of a self. Thus, the 
rejJection of the self is not only the key of the end of sufferings and afflictions, but 1t 1s 
also a key to the entrance of the great enlightenmernt.” 


(V) Thiền Quán về Vô Ngã— Meditation and Contemplation on Selflessness: 


1) 


2) 


Hành giả tu Thiền nên quán “Vô Ngã” trong từng bước chân đi—Zen Practitioners 
should contemplate “No-selƒ” in every step: Hành giả có thể thông hiểu được ba đặc tánh 
nầy qua cách theo dõi bám sát các động tác bước đi và các nhận thức của động tác. Khi 
chuyên tâm chú niệm vào các chuyển động nầy, chúng ta sẽ thấy vạn hữu khởi sinh và 
hoại diệt, và từ đó, chúng ta sẽ nhận thức được tánh vô thường, khổ và vô ngã của của 
tất cả mọi hiện tượng hữu vi—Zen practiioners can comprehend these three 
characteristics by observing closely the mere lifting of the foot and the awareness of the 
liting of the foot. By paying close attention to the movements, we see things arising and 
disappearing, and consequenftly we see for ourselves the impermanert, unsatisfactory, 
and non-self nature of all conditioned phenomena. 

Quán bản chất vô ngã của vạn hữu—Contemplate the impermacence oƒ all things: Để 
thông triệt bản chất vô ngã của vạn hữu, hành giả cần phải quán chiếu mọi vật trên thế 
gian nầy biến đổi trong từng giây từng phút, đó gọi là sát na vô thường. Mọi vật trên thế 
gian, kể cả nhân mạng, núi sông và chế độ chính trị, vân vân, đều phải trải qua những 
giai đoạn sinh, trụ, dị, diệt. Sự tiêu diệt nầy được gọi là “Nhất kỳ vô thường.” Phải quán 
sát để thường xuyên nhìn thấy tính cách vô thường của mọi sự vật, từ đó tránh khỏi cái 
ảo tưởng về sự miên viễn của sự vật và không bị sự vật lôi kéo ràng buộc. Đạo Phật dạy 
rằng con người được năm yếu tố kết hợp nên, gọi là ngũ uẩn: vật chất, cảm giác, tư 
tưởng, hành nghiệp và nhận thức. Nếu vật chất là do tứ đại cấu thành, trống rỗng, không 
có thực chất thì con người, do ngũ uẩn kết hợp, cũng không có tự ngã vĩnh cữu, hay một 
chủ thể bất biến. Con người thay đổi từng giây từng phút, cũng trải qua sát na vô thường 
và nhất kỳ vô thường. Nhờ nhìn sâu vào ngũ uẩn cho nên thấy “Ngũ ấm vô ngã, sinh diệt 
biến đối, hư ngụy không chủ” và đánh tan được ảo giác cho rằng thân nầy là một bản 
ngã vĩnh cữu. Vô Ngã Quán là một để tài thiển quán quan trọng vào bậc nhất của đạo 
Phật. Nhờ Vô Ngã Quán mà hành giả tháo tung được biên giới giữa ngã và phi ngã, thấy 
được hòa điệu đại đồng của vũ trụ, thấy ta trong người và người trong ta, thấy quá khứ và 
vị lai trong hiện tại, và siêu việt được sinh tử—To understand thorouphly the 
Impermacence of all things, Zen practitioners should contemplate that all things In this 
world, Iincluding human life, mountains, rivers, and political systems, are constantly 
changing from moment to moment. This 1s called Impermanence In each momert. 
Everything passes through a period of birth, maturity, transformation, and destruction. 
Thịs destruction 1s called Iimpermanence In each cycle. To see the Impermanent nature of 
all things, we must examine this closely. Do¡ïng so will prevent us from being Imprisoned 
by the things of this world. Buddhism teaches that human beings” bodies are composed of 
five aggregates, called skandhas In Sanskrit. If the form created by the four elements 1s 


959 


empty and without self, then human beings' bodies, created by the unification of the five 
skandhas, must also be empty and without self. Human beIngs” bodies are involved In a 
transformation process from second to second, minute to minute, continually experiencing 
1mpermanence In each momert. By looking very deeply Into the five skandhas, we can 
experience the selfless nature of our bodies, our passage through birth and death, and 
emptiness, thereby destroying the illusion that our bodies are permanert. In Buddhism, 
no-self 1s the most Important subject for meditation. By meditating no-self, we can break 
through the barrier between self and other. When we no longer are separate from the 
universe, a completely harmonious existence with the universe 1s created. We see that all 
other human beIngs exIst In us and that we exiIst In all other human beings. We see that 
the past and the future are contfained In the present moment, and we can penetrate and be 
completely liberated from the cycle of birth and death. 


960 


Chương Tám Mươi Chín 
Chapter Eighty-Nine 


Thiền và Vô Minh 
Zen and lgnorance 


(I Tổng Quan về Vô Minh— An Overview dgƒ Avidya: 

I) Từ Bắc Phạn “Avidyaˆ có nghĩa là “Vô Minh.” Trong Phật giáo, vô minh là không biết 
hay mù quáng hay sự cuồng si của tâm thức, không có khả năng phân biệt về tính thường 
hằng và tính không thường hằng. Vô minh là sự ngu dốt về Tứ Diệu Đế, Tam bảo, Luật 
Nhân quả, v.v. Avidya là giai đoạn đầu tiên của Thập nhị nhân duyên dẫn đến mọi rắc 
rối trên đời và là gốc rễ của mọi độc hại trên đời. Đây là yếu tố chính làm vướng víu 
chúng sanh trong vòng luân hồi sanh tử. Theo nghĩa của Phật giáo, Avidya chỉ việc thiếu 
hiểu biết về tứ diệu đế, nghiệp báo, nhân duyên, và những giáo thuyết chủ yếu trong 
Phật giáo. Theo trường phái Trung Quán, “vô minh” chỉ trạng thái của một tính thần bị 
những thiên kiến và những định kiến thống trị khiến cho mọi người tự mình dựng lên một 
thế giới lý tưởng lẫn lộn hình thức và tính đa dạng với hiện thực thường ngày, hạn chế 
cách nhìn đối với hiện thực. Vô minh là sự không am hiểu bản tính thật của thế giới là hư 
không và hiểu sai thực chất của các hiện tượng. Như vậy vô minh có hai chức năng: một 
là che dấu bản chất thật, và hai là dựng lên một hiện thực hư ảo. “Vô minh” được coi như 
là hiện thực ước lệ. Theo các phái Kinh Lượng Bộ và Tỳ Bà Sa Luận Bộ, “vô minh” là 
một cách nhìn thống nhất và thường hằng đối với thế giới, trong khi thật ra thế giới là đa 
dạng và không thường hằng. “Vô minh” là lẫn lộn bản chất của thế giới với những vẻ 
bên ngoài. Theo quan điểm của trường phái Du Già, “vô minh” coi đối tượng như một 
đơn vị độc lập với ý thức, nhưng trong hiện thực, nó giống như ý thức——A Sanskrit term 
“Avidya*` means “lgnorance.” In Buddhism, Avidya 1s noncognizance of the four noble 
truths, the three precious ones (friratna), and the law of karma, etc. Avidya 1s the first link 
of conditionality (pratityasampada), which leads to entanglement of the world of samsara 
and the root of all unwholesome ¡in the world. This 1s the primary factor that enmeshes 
(làm vướng víu) beings in the cycle of birth, death, and rebirth. In a Buddhist sense, If 
refers to lack of understanding of the four noble truths (Arya-satya), the effects of actions 
(karma), dependent arising (pratitya-samutpada), and other key Buddhist doctrines. In 
Madhyamaka, “Avidya” refers to the determination of the mind through ideas and 
concepts that permit beings to construct an Ideal world that confers upon the everyday 
world I1ts forms and manifold quality, and that thus block vision of reality. “Avidya” 1s 
thus the nonrecogmition of the true nature of the world, which 1s empty (shunyata), and 
the mistaken understanding of the nature of phenomena. Thus “avidya” has a double 
function: Ignorance veils the true nature and also constructs the 1llusory appearance. 
“Avidya” characterizes the conventional reality. For the Sautrantikas and Vaibhashikas, 
“Avidya” means seeing the world as uniftary and enduring, whereas In reality 1t 1s 
manifold and Impermanent. “Avidya” confers substantiality on the world and 1s 


2) 


962 


appearances. In the Yogachara's view, “avidya” means seeing the object as a unIt 
independent of consciousness, when 1n reality It 1s Identical with 1t. 

Vô minh là không giác ngộ, là mắc xích thứ nhất hay mắt xích cuối cùng trong Thập Nhị 
Nhân Duyên. Vô minh là cái tâm ám độn, không chiếu rọi được rõ ràng sự lý của các 
pháp. Vô minh không biết gì đến con đường thoát khổ là một trong ba lậu hoặc nuôi 
dưỡng dòng sanh tử luân hồi. Vô minh là nguyên nhân chính của sự không giác ngộ của 
chúng ta. Vô minh chỉ là giả tướng nên nó chịu ảnh hưởng của sanh, diệt, tăng, giẩm, uế, 
tịnh, vân vân. Có khi Vô minh có nghĩa là ảo tưởng. Nghĩa là bóng tối hoàn toàn không 
có ánh chiếu sáng. Vô minh là lầm cái dường như với cái thật là, hay hiện tượng ảo 
tưởng mà cho là thực tại. Vô minh chính là nguyên nhân của, sanh, lão, lo âu, sầu muộn, 
khổ sở, bệnh hoạn, và chết chóc. Vô minh là một trong ba ngọn lửa cần phải dập tắt 
trước khi bước chân vào Niết bàn. Đây là trạng thái sai lầm của tâm làm khởi dậy sự tin 
tưởng về bản ngã-—lgnorance means Unenlightened, the first or last of the twelve 
nidanas. Ignorance 1s Illusion or darkness without illumination, the Ignorance which 
mistakes seeming for being, or 1llusory phenomena for realities. Ignorance of the way of 
escape from sufferings, one of the three affluences that feed the stream of morfality or 
transmigration. Sometimes Ignorance means “Maya” or “Illusion.” It means complete 
darkness without I1llumination. The Ignorance which mistakes seeming for being, or 
1llusory phenomena for realitles. [gnorance 1s the main cause of our non-enlightenmeit. 
lgnorance os only a false mark, so 1t 1s subject to production, extinction, Increase, 
decrease, defilement, purity, and so on. Ignorance 1s the main cause of our birth, old age, 
Worry, grIef, misery, and sickness, and death. Ignorance 1s one of the three fires which 
must be allowed to die out before Nirvana 1s attained. The erroneous state of mind which 
arIses from belief In self. 


(II) Thiền và Vô Minh—Zen and Delusion: Vô minh là nhìn mọi sự mọi vật không đúng như 


thật. Không hiểu sự thật về cuộc đời. Chừng nào mà chúng ta không phát triển tâm mình 
để đạt được trí tuệ chừng đó chúng ta vẫn vô minh về bản chất đúng của sự vật. Theo 
Phật giáo, vô minh có nghĩa là coi cái ngã hay cái ta là thật. Vì si mê mà người ta không 
thấy được cái nhìn như thị, không thể phân biệt đúng sai. Ngu si làm cho người ta mù 
quáng về chấp ngã, chấp pháp là những thứ vô thường, luôn thay đổi và hoại diệt. Khi 
giận dữ đã khởi lên thì con người sẽ không còn gì ngoài “si mê.” Để triệt tiêu sĩ mê bạn 
nên thiển quán “nhân duyên.” Tất cả những vấn để khó khăn của chúng ta đều bắt nguồn 
từ vô minh và mê hoặc. Vô minh là bợn nhơ đứng hàng đầu. Tham lam, sân hận, ngã 
mạn và rất nhiều bợn nhơ khác cùng phát sanh chung với vô minh. Giải pháp phải nằm 
trong những vấn đề ấy, và do đó, chúng ta không nên tách rời, chạy đi tìm ở đâu ngoài 
vấn đề. Phân tách và nghiên cứu cho tận tường chúng ta sẽ thấy rằng tất cả những vấn để 
ấy đều là những vấn để của kiếp nhân sinh, của con người, vậy thì chúng ta không nên 
đổ trách nhiệm cho ai khác hơn là con người. Những vấn để thật sự chủ chúng ta phải 
được và chỉ được giải quyết bằng cách dứt bỏ những ảo kiến và những khái niệm sai lầm, 
và thu xếp nếp sống của chúng ta vào khuôn khổ điều hòa đồng nhịp với thực tại. Và 
điều này chỉ có thể thực hiện được qua thiển hành mà thôi. Vô minh còn là những tư 
tưởng và tác ý nào ngăn trở không cho chúng ta giải thoát. Nếu chúng ta muốn giải thoát 
khỏi những phiền trược nầy, trước tiên chúng ta phải thấy được mặt mũi của chúng qua 


963 


Thiền định. Tương tự như những lời Phật dạy trong kinh điển mỗi khi gặp ma vương, Ngài 
liền bảo: “Ma Vương! Ta đã thấy mặt mũi của ngươi rồi”. Người tu tập thiển quán nên 
nhớ rằng mục tiêu của sự tu tập thiển quán theo đúng phương pháp là để loại trừ vô 
minh, khai mở chân tâm và duy trì chánh niệm. Qua thiền tập, chúng ta chú trọng vào sự 
việc với một ý thức không xao lãng. Chúng ta cũng không suy nghĩ về việc gì, không 
phân tách, cũng không trôi lạc theo chư pháp, mà lúc nào cũng nhìn thấy được tự tánh 
của bất cứ việc gì đang xãy ra trong tâm mình. Nhờ đó mà tâm của chúng ta dần dần 
được soi sáng, có nghĩa là vô minh bị loại dần ra khỏi tâm ý của người tu tập thiển quán. 
Nếu bạn nghị rằng tâm của bạn có thể được khai mở bởi một vị thầy nào đó ngoài kia, 
tức là bạn chẳng bao giờ tu tập theo giáo lý nhà Phật cả. Nếu bạn nghĩ ai đó có thể phá 
vở vô minh cho bạn, bạn cũng chẳng phải là người Phật tử thuần thành—Ignorance is not 
seeing things as they really are. It 1s failing to understand the truth about life. As long as 
we have not develop our minds to obtain wisdom, we remain Ignorant of the true nature 
of things. According to Buddhism, 1gnorance means regarding the self as real. Due to 
Ipnorance, people do not see things as they really are, and cannot distinguish between 
right and wrong. They become blind under the delusion of self, clinging to things which 
are Impermanent, changeable, and perishable. Once anger arises, one has nothing but 
“ignorance.” In order to eliminate “ignorance,” you should meditate on causality. All of 
our psychological problems are rooted In Ignorance, In delusion. Ignorance 1s the 
Crowning corruption. Our greeds, hates, conceits and a host of other defilements go hand 
1n hand with our ignorance. The solutions are to be found In the problems themselves and 
hence we should not run away from our problems. Analyze and scrutinize the problems, 
and you will see that they are human problems, so do not atfribute them to non-humans. 
Our real problems can be solved only by giving up illusions and false concepts and 
bringing our lives Into harmony with reality and this can be done only through meditation. 
lgnorance 1s also thoughts and impulses that try to draw us away from emancipation. lf 
we wish to liberate ourselves from these hindrances, we should first recognize them 
through meditation. Just as the Buddha described In His discourses how He would 
exclaim, “Maral I see you.” Zen practitioners should remember that the purpose of 
disciplined meditation practice 1s to eliminate Ignorance, to open the essential nature of 
mind, and to stabilize awareness. Through meditation, we concentrate on things with an 
undistracted awareness. We are not thinking about anything, not analyzIng, not getting 
lost in flux of things, but Just seeing the nature of what 1s happening 1n the mind. Through 
practices of meditation, our mind becomes clearer and clearer; It 1s to say “Ignorance€” 1s 
gradually eliminated through the course of meditation. If you think that your mind can 
only be opened by a certain master out there, you are never cultivating in accordance 
with Buddhism at all. If you think someone out there can eliminate Ignorance for you, you 
are not a devout Buddhist. 


964 


965 


Chương Chín Mươi 
Chapter Ninefy 


Thiền và Không Chấp Trước 
Zen and Non-Aftachmenfs 


(Tổng quan về Chấp trước— An overview oƒ Grasping: Chấp trước từ con người mà nẩy 
lên thứ tình yêu hay dục vọng nẩy nở khi nghĩ đến ngưới khác. Ái kiến cũng có nghĩa là 
tâm chấp luyến vào hình thức, trói buộc chúng ta vào dục vọng và ham muốn trần tục. 
Chấp thủ là những thứ làm cho chúng ta tiếp tục lăn trôi trong vòng luân hồi sanh tử. Là 
Phật tử thuần thành, đã nguyện tu theo Phật, sẽ không hành xử như những kẻ tầm thường 
khác, những kẻ chẳng thể nhìn suốt, chẳng thể buông bỏ. Nếu bạn chẳng thể dứt trừ chấp 
trước vào “cái tôi”, “cái của tôi”, và cái “pháp”; và nếu bạn cứ tiếp tục giữ chặt tứ tướng: 
phân biệt mình, người, chúng sanh và thọ giả tướng, chắc chắn bạn sẽ gặp phải nhiều 
phiên hà rắc rối trên đời. Nếu chúng ta biết buông bỏ và lùi lại một bước để cân nhắc thì 
chuyện gì xãy ra đi nữa, bạn sẽ luôn nhìn sự vật như chúng thật là, chứ không như bể 
ngoài của chúng. Theo Đức Phật, giác ngộ không gì khác hơn là cắt đứt tất cả mọi chấp 
trước. Chúng ta có thể chấp trước vào con người, vào sự vật, vào những trạng thái mà 
chúng ta chứng nghiệm, vào những suy nghĩ của chính mình, hay những ý định từ trước 
của chính mình. Trong Tứ Diệu Đế, Đức Phật đã dạy rằng chấp ngã là cội rễ gây ra đau 
khổ. Từ chấp thủ gây nên lo buồn sợ sệt. Người giải thoát khỏi chấp thủ sẽ không bị lo 
buồn và ít sợ sệt hơn. Càng chấp thủ thì người ta càng khổ đau. Ngoài ra, theo Kinh Tứ 
Thập Nhị Chương, Chương 18, Đức Phật dạy: “Pháp của ta là niệm mà không còn chủ 
thể niệm và đối tượng niệm; làm mà không còn chủ thể làm và đối tượng làm; nói mà 
không có chủ thể nói và đối tượng nói; tu mà không còn chủ thể tu và đối tượng tu. 
Người ngộ thì rất gần, kẻ mê thì rất xa. Dứt đường ngôn ngữ, không bị ràng buộc bất cứ 
cái gì. Sai đi một ly thì mất tức khắc.”-——Attachment or Love growing from thinking of 
others. Love also means the mind of affection attached to forms, which binds us with the 
ties of worldly passions and desires. Attachments are what keep us continuing the cycle 
of rebirth. Devout Buddhists, who vow to follow the Buddha”s path of cultivation, wIlÏ not 
act like ordinary people who cannot see through or renounce things. If you cannot get rid 
Of attachments to self, mine, and dharmas; and 1f you continue to have the marks of self, 
others, sentient beings, and life span, then you will surely encounter a lot of trouble. If 
you know how to get rid of attachmentfs and step back to consider things calmly, then no 
matter what happens, you wIll always be able to see things as they really are, not as theIr 
outside appearances. According to the Buddha, becoming enlightened 1s nothing other 
than cutting off all attachments. We can become attached to either people, things, 
experienfial states, our own thoughts, or preconceptions. In the Four Noble truths, Buddha 
Shakyamuni taught that attachment to self 1s the root cause of suffering. From attachment 
(craving) springs grief and fear. For him who 1s wholly free from attachmernt, there 1s no 
grief and much less fear. The more attachments one has, the more one suffers). Besides, 
according to the Sutra In Forty-Two Sections, Chapter 18, the Buddha said: “My Dharma 


966 


1s the mindfulness that 1s both mindfulness and no-mindfulness. It 1s the practice that 1s 
both practice and non-practice. It 1s words that are words and non-words. lt 1s cultivatlon 
that is cultivation and non-cultivation. Those who understand are near to 1t; those who are 
confused are far from ¡1t indeed. The path of words and language 1s cut off; 1t cannot be 
categorized as a thing. If you are off (removed) by a hair”s breadth, you lose 1t in an 
Instant.” 


(II) Hành Giả Tu Thiền và sự Không Chấp Trước—Non-Attachment and Medifators: Thế 
giới mà chúng ta đang sống là thế giới của dục vọng. Mọi chúng sanh được sinh ra và tổn 
tại như là một sự kết hợp của những dục vọng. Chúng ta được sinh ra do sự ham muốn 
của cha của mẹ. Khi chúng ta bước vào thế giới này chúng ta trở nên mê đắm vật chất, 
và tự trở thành nguồn gốc của dục vọng. Chúng ta thích thú với những tiện nghi vật chất 
và những khoái lạc của giác quan. Vì thế chúng ta chấp trước vào thân này, nhưng xét 
cho cùng thì chúng ta thấy rằng thân này là nguồn gốc của khổ đau phiền não. Vì thân 
này không ngừng thay đổi. Chúng ta ao ước được sống mãi, nhưng từng giờ từng phút 
thân xác này thay đổi tử trẻ sang già, từ sống sang chết. Chúng ta có thể vui sướng trong 
lúc chúng ta còn trẻ trung khỏe mạnh, nhưng khi chúng ta quán tưởng đến sự già nua 
bệnh hoạn, cũng như cái chết luôn đe dọa ám ảnh thì sự lo âu sẽ tràn ngập chúng ta. Vì 
thế chúng ta tìm cách trốn chạy điều này bằng cách né tránh không nghĩ đến nó. Tham 
sống và sợ chết là một trong những hình thức chấp trước. Chúng ta còn chấp trước vào 
quần áo, xe hơi, nhà lầu và tài sản của chúng ta nữa. Ngoài ra, chúng ta còn chấp trước 
vào những ký ức liên quan đến quá khứ hoặc những dự tính cho tương lai nữa. Hành giả 
tu thiển nên luôn có thái độ “Nhìn mà không thấy, nghe mà không hay, ngửi mà không có 
mùi.` Tại sao lại nhìn mà không thấy? Bởi vì có sự hồi quang phản chiếu. Tại sao nghe 
mà không hay? Bởi vì phản văn văn tự kỷ, tức quay cái nghe để nghe chính mình. Tại 
sao ngửi mà không có mùi? Bởi vì thâu nhiếp thân tâm, nên mùi vị không làm cho mình 
dính mắc. Đây là trạng thái khi mắt nhìn sắc mà không thấy sắc, tai nghe tiếng mà coi 
như không có âm thanh, mũi ngửi mùi hương mà không thấy có mùi hương, lưỡi nếm mà 
không thấy có vị, thân xúc chạm mà không thấy có cẩm giác, ý có pháp mà không dính 
mắc vào pháp. Nếu chúng ta ngồi thiển cho tới lúc trong không thấy có thân tâm, ngoài 
không thấy có thế giới, xa gần đều trống rỗng thì chúng ta đã đạt tới chỗ không còn chấp 
trước vào ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, và thọ giả tướng. Đây cũng là lúc 
tâm quá khứ không có, tâm hiện tại không có, và tâm vị lai cũng không có. Đây cũng là 
cảnh giới của khinh an tuyệt vời trong thiển định. Nếu tiếp tục thiển định sâu hơn chúng 
ta sẽ đi tới giai đoạn “Ly sanh hỷ lạc,” tức là xa rời những lạc thú tầm thường của chúng 
sanh. Giai đoạn “Định sanh Hỷ Lạc,” tức là trong cảnh giới định sanh khởi niềm hỷ lạc 
không hình dung được. Giai đoạn “Ly Hỷ Diệu Lạc,” nghĩa là xa rời mọi sự hoan lạc thô 
thiển, mà chỉ còn lại niềm vui vi tế, vô cùng vi diệu. Giai đoạn “Xả Niệm Thanh Tịnh”, 
nghĩa là tâm niệm hoàn toàn thanh tịnh—Our world 1s a world of desire. Every living 
being comes forth from desire and endures as a combination of desires. We are born from 
the desires of our father and mother. Then, when we emerge Into this world, we become 
infatuated with many things, and become ourselves well-springs of desire. We relish 
physical comforts and the enJoyments of the senses. Thus, we are strongly attached to the 
body. But If we consider this attachment, we will see that this 1s a potential source of 


967 


sufferings and afflictions. For the body 1s constantly changing. We wish we could remain 
alive forever, but moment after moment the body 1s passing from youth to old age, from 
life to death. We may be happy while we are young and strong, but when we contemplate 
sickness, old age, and the ever present threat of death, anxiety overwhelms us. Thus, we 
seek to elude the inevitable by evading the thought of it. The lust for life and the fear of 
death are forms of attachment. We are also attached to our clothes, our car, our storied 
houses, and our wealth. Besides, we are also attached to memories concerning the past or 
anticipations of the future. Zen practitioners should always have this attitude “Looking but 
not seeing, hearing but not listening, smelling but not notIicing the scent.” Why 1s 1t 
described as “looking, but not seeing?° Because the person 1s returning the light to shine 
within, and introspecting. Why 1s 1t “hearing, but not listening?” Because he Is turning the 
hearing to listen his own nature. Why does 1t say, “smelling, but not noticing the scent?” 
Because he has gathered back his body and mind, and 1s not disturbed any longer by 
scent. At this time, the cultivafor”s eyes contemplate physical forms, but the forms do not 
exIst for him. His ears hears sounds, but the sounds do not exIst for him. His nose smells 
scents, but those scents do not exist for him. His tongue tastes flavors, but for him, those 
flavors do not exist. His body feels sensations, but does not attach Ifself to those 
sensatlons. His mind knows of things, but does not attach to them. lÝ we can sit In 
medifation until our sfate 1s such that “inside we have no body and mind,” “outside we 
have no world,” and “afar there are no obJects, then we reach the stage of 
nonattachment, or the state of “no trace of self, no trace of others, no trace of living 
beings, and no trace of life span.” This 1s also the stage described as, “I[houghts of the 
past cannot be obtained, thoughts of the present cannot be obtained, and thoughts of the 
future cannot be obtained.” This 1s also called the wonderful stage of lightness and ease 
1n meditation. If we continue to medifate profoundly, we will approach wonderful stages 
in medifation: the stage of happiness that leaves living beings behind; it means that we 
have reached a stage of happiness beyond that which living beings enjoy. The stage of 
happiness that brings concenfration, It means happiness In concentraton which 1s 
completely unparalleled and indescribable. The stage of bliss beyond happiness, It means 
we leave coarse happiness behind and reach a level of subtle bliss that 1s most wonderful. 
The pure stage free of thoughts, where the mind 1s totally pure without any thoughts. 


(HI)Không Chấp Trước theo Kinh Kùn Cang—Non-Attachment according to the Vdjra 

Sưira: Hành giả tu thiển nên luôn nhớ lời Phật dạy trong Kinh Kim Cang: 

“Hết thầy các pháp hữu vi 

Như mộng, huyễn, bào, ảnh. 

Như sương, như điển chớp 

Nên quan sát chúng như vậy.” 
Phàm cái gì có hình tướng đều là pháp hữu vi. Pháp hữu vi cũng giống như một giấc 
mộng, một thứ huyễn hóa, một cái bọt nước, hay một cái bóng hình, một tia điển chớp, 
toàn là những thứ hư vọng, không có thực chất. Hết thảy mọi thứ đều phải quán như vậy, 
mới có thể hiểu minh bạch lẽ chân thật, để chúng ta không chấp trước, không bị vọng 
tưởng quấy nhiễu—Zen practitioners should always remember the Buddha”s teachings in 
the Vajra Sutra: 


968 


“AII things born of conditions are like dreams, 

Like 1llusions, bubbles, and shadows; 

Like dewdrops, like flashes of lightning: 

Contemplate them In these ways.” 
Anything with shape or form 1s considered a “dharma born of conditions.” All things born 
of conditions are like dreams, 1llusory transformations, bubbles of foam, and shadows. 
Like dewdrops and lightning, they are false and unreal. By contemplating everything In 
this way, we will be able to understand the truth, let go of attachmenfs, and put an end to 
random thoughts. 


969 


Chương Chín Mươi Mốt 
Chapter Ninefy-One 


Thiền và Phước Đức-Công Đức 
Zen and Blessedness and Virtue 


(A) Thiền và Phước Đức 
Zen and Blessing 


(I) Tổng quan về Phước Đức—An overview on Blessings: Phước đức là những cách thực 
hành khác nhau trong tu tập cho Phật tử, như thực hành bố thí, in kinh ấn tống, xây chùa 
dựng tháp, trì trai giữ giới, vân vân. Tuy nhiên, tâm không định tĩnh, không chuyên chú 
thực tập một pháp môn nhứt định thì khó mà đạt được nhất tâm. Do đó khó mà vãng sanh 
Cực Lạc. Người Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng “Phước phải từ nơi chính mình mà 
cầu. Nếu mình biết tu phước thì có phước, nếu biết tu huệ thì có huệ. Tuy nhiên, phước 
huệ song tu thì vẫn tốt hơn. Tu phước là phải hướng về bên trong mà tu, tu nơi chính 
mình. Nếu mình làm việc thiện là mình có phước. Ngược lại, nếu mình làm việc ác là 
mình không có phước, thế thôi. Người tu Phật phải hướng về nơi chính mình mà tu, chứ 
đừng hướng ngoại cầu hình. Cổ đức có dạy: “Họa Phước vô môn, duy nhân tự chiêu,” hay 
“Bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất,” nghĩa là họa phước không có cửa ra vào, chỉ 
do tự mình chuốc lấy. Con người gặp phải đủ thứ tai họa, hoạn nạn là do ăn nói bậy bạ 
mà ra. Chúng ta có thể nhất thời khoái khẩu với những món ngon vật lạ như bò, gà, đồ 
biển, vân vân, nhưng về lâu về sau nầy chính những thực phẩm nây có thể gây nên 
những căn bệnh chết người vì trong thịt động vật có chứa rất nhiều độc tố qua thức ăn 
tẩm hóa chất để nuôi chúng mau lớn. Tuy nhiên, hành giả tu thiển nên luôn nhớ rằng 
trong nhà Thiển, một việc làm được coi như hoàn toàn thanh tịnh khi nó được làm hoàn 
toàn không phải với ý được thưởng công, dù là trần tục hay thiên công. Việc làm nầy 
được gọi là “việc làm không cầu phước”. Do bởi không cầu phước, mà việc làm nầy được 
phước vô kể, công đức vô tận. Một việc làm lớn, không nhất thiết phải là việc vĩ đại. Cái 
quan trọng ở đây là lý do thúc đẩy việc làm chứ không phải tầm mức lớn nhỏ của việc 
làm đó. Nếu sự thúc đẩy thanh tịnh, thì việc làm thanh tịnh; còn nếu sự thúc đẩy bất tịnh, 
thì dầu cho việc có lớn thế mấy, vẫn là bất tịnh. Có lẽ đây là lý do tại sao, khi Lương Võ 
Đế hỏi tổ Bồ Đề Đạt Ma xem coi ông được bao nhiêu công đức khi xiển dương Phật giáo 
trên một bình diện rộng lớn, và tổ lại trả lời 'Không có công đức gì cả.`—Practices of 
blessing are varlous practices in cultivation for a Buddhist such as practicing charIty, 
distributing free sutras, building temples and stupas, keeping vegeterian diet and 
precepts, etc. However, the mind 1s not able to focus on a single Individual practice and 1t 
1s difficult to achieve one-pointedness of mind. Thus, 1t 1s difficult to be reborn in the Pure 
Land. Sincere Buddhists should always remember that we must creafe our own blessings. 
lf we cultivate blessings, we will obtain blessings; 1ƒ we cultivate wIsdom, we will obtain 
wisdom. However, to cultivate both blessings and wisdom 1s even better. Blessings come 


970 


from ourselves. lf we perform good deeds, we wIll have blessings. On the confrary, Iƒ we 
commit evil deeds, we wIll not have blessings. Buddhists should make demands on 
ourselves, not to make demands on others and seek outside appearances. Ancient Virtues 
taught: “Calamitles and blessings are not fixed; we bring them upon ourselves,” or 
“Sickness enters throuph the mouth; calamitiles come out of the mouth”. We are beset 
with callamitles on all sides, careless talking may very well be the cause. We may 
momenfarily enJoy all kinds of good tasty foods such as steak, chicken, and seafood, but 
in the long run, these foods may cause us a lot of deadly diseases because nowadays 
animal flesh contains a lot of poisons from their chemical foods that help make them 
grow faster to be ready for selling in the market. However, Zen practitioners should 
always remember that In Zen, a deed Is considered to be totally pure when 1t is done 
without any thought of reward, whether worldly or divine. It is called “deed of no merIt”. 
For no merit 1s sought, 1t 1s a deed of immeasurable merit, of infimte merit. For a deed to 
be great, It 1s not necessary that it be grandiose. What 1s Important 1s the motive behind 
the deed and not the magnitude of the deed 1tself. If the motive 1s pure, then the deed Is 
pure; 1f the motive 1s impure, then, no matter how bịig the deed 1s, 1t 1s sHll Impure. 
Perhaps this is why, when Emperor Liang Wu- T1 asked Bodhidharma how much merit he 
had acquired for promoting Buddhism ¡n large-scale way, and Bodhidharma replied “No 
merit at all”. 


(II) Phước đúc theo quan điểm của Nguyên Thủy và Đại Thừa— Blessing in early Buddhism 
and in Mahayana Buddhism: Phước đức là kết quả của những việc làm thiện lành tự 
nguyện, còn có nghĩa là phước điển, hay hạnh phước điển. Phước điển, công lao hay 
công trạng qua việc bố thí, thờ phụng và những phục vụ về tôn giáo, tụng kinh, cầu 
nguyện, vân vân, bảo đảm cho những điều kiện tổn tại tốt hơn trong cuộc đời sau nầy. 
Việc đạt tới những công trạng karma là một nhân tố quan trọng khuyến khích Phật tử thế 
tục. Phật giáo Đại thừa cho rằng công lao tích lũy được dùng cho sự đạt tới đại giác. Sự 
hồi hướng một phần công lao mình cho việc cứu độ người khác là một phần trong những 
bổn nguyện của chư Bồ Tát. Tuy nhiên, trong các xứ theo Phật giáo Nguyên Thủy, làm 
phước là một trọng điểm trong đời sống tôn giáo của người tại gia, những người mà người 
ta cho rằng không có khả năng đạt được những mức độ thiển định cao hay Niết Bàn. 
Trong Phật giáo nguyên thủy, người ta cho rằng phước đức không thể hồi hướng được, 
nhưng trong giáo thuyết của Phật giáo Đại Thừa, “hồi hướng công đức” trở nên phổ quát, 
và người ta nói rằng đó là công đức chủ yếu của một vị Bồ Tát, người sẵn sàng ban bố 
công đức hay những việc thiện lành của chính mình vì lợi ích của người khác. Phước đức 
do quả báo thiện nghiệp mà có. Phước đức bao gồm tài sản và hạnh phước của cõi nhân 
thiên, nên chỉ là tạm bợ và vẫn chịu luân hồi sanh tử. Những cách thực hành khác nhau 
cho Phật tử, như thực hành bố thí, in kinh ấn tống, xây chùa dựng tháp, trì trai giữ giới, 
vân vân. Tuy nhiên, tâm không định tĩnh, không chuyên chú thực tập một pháp môn nhứt 
định thì khó mà đạt được nhất tâm. Do đó khó mà vãng sanh Cực Lạc—“Punya” is the 
result of the voluntary performance of virtuous actions, also means field of merit, or field 
of happiness. Merit, karmic merit gained through giving alms, performing worship and 
religIous servIces, reciting sutras, praying, and so on, which 1s said to assure a better life 
1n the future. Accumulating mertf Is a major factor In the spiritual effort of a Buddhist 


q) 


971 


layperson. Mahayana Buddhism teaches that accumulated merit should serve the 
enlightenmen of all beings by being transferred to others. The commitment to transfer a 
part of one”s accumulated merit to others 1s a significant aspect of the Bodhisattva vow. 
Perfection n this 1s achieved In the eighth stage of a Bodhisattva°development. However, 
1n Theravada countries, making merit 1s a central focus of the religious lives of laypeople, 
who are generally thought to be Iincapable of attaining the higher levels of medifative 
practice or Nirvana. In early Buddhism, 1t appears that 1t was assumed that merIf 1s non- 
transferable, but in Mahayana the doctrine of “transference of merif” became 
widespread, and ¡s said to be one of the key virtues of a Bodhisattva, who willingly ø1ves 
away the karmic benefits of his or her good works for the benefit of others. All good 
deeds, or the blessing arising from good deeds. The karmic result of unselfish action 
either menfal or physical. The blessing wealth, intelligence of human beings and celestial 
realms; therefore, they are temporary and subJect to birth and death. Various practIces for 
a Buddhist such as practicing charity, distributing free sutras, building temples and stupas, 
keeping vegeterian diet and precepts, etc. However, the mind 1s not able to focus on a 
single Iindividual practice and 1t 1s difficult to achieve one-pointedness of mind. Thus, If 1s 
difficult to be reborn in the Pure Land. 


(B) Thiền và Phước điền 
Zen and the Field oƒ Blessing 


Tổng quan về Phước điền—An overview oƒ the Field oƒ Blessing: Trong Phật giáo, từ 
“phước điển” được dùng như một khu ruộng nơi người ta làm mùa. HỄ gieo ruộng phước 
bằng cúng dường cho bậc ứng cúng sẽ gặt quả phước theo đúng như vậy. Phật tử chân 
thuần nên tu tập phước đức (Lương phước điển) bằng cách cúng dường Phật, Pháp, Tăng. 
Phước điển là ruộng cho người gieo trồng phước báo. Người xứng đáng cho ta cúng 
dường. Giống như thửa ruộng gieo mùa, người ta sẽ gặt thiện nghiệp nếu người ấy biết 
vun trồng hay cúng dường cho người xứng đáng. Theo Phật giáo thì Phật, Bồ tát, A La 
Hán, và tất cả chúng sanh, dù bạn hay thù, đều là những ruộng phước đức cho ta gieo 
trồng phước đức và công đức ——lIn Buddhism, the term “field of blessing” is used Just as a 
field where crops can be grown. People who grow offerings to those who deserve them 
wIll harvest blessing results accordingly. Sincere Buddhists should always cultivate the 
Field of Blessing by offerings to Buddha, His Dharma, and the Sangha. The field of 
blessedness or the field for cultivation of happiness, meritorious or other deeds, 1.e. any 
sphere of kindness, charIfy, or virtue. Someone who 1s worthy of offerings. Just as a field 
can yield crops, so people will obtain blessed karmic results 1ƒ they make offerings to one 
who deserves them. According to Buddhism, Buddhas, Bodhisattvas, Arhats and all 
sentient beings, whether friends or foes, are fields of merifs for the cultivator because 
they provide him with an opportunity to cultivate merifs and virtues. 


(II) Hành giả tu thiền và Thế phước—Zen practitioners and the Worldly Meriis: Hiếu dưỡng 


cha mẹ và tu hành thập thiện, bao gồm cả việc phụng thờ sư trưởng, tâm từ bi không giết 


1) 


2) 


đ) 
©) 


8) 
h) 
1) 
J) 


k) 
Ù 


972 


hại, và tu thập thiện. Phụng dưỡng song thân, một trong bốn mảnh ruộng phước điểền— 
Filial piety toward one”s parents and support them, serve and respect one”s teachers and 
the elderly, maintain a compassionate heart, abstain from doing harm, and keep the ten 
commandments. One of the four fields for cultivating happiness (blessing). 

Hiếu dưỡng cha mẹ— Filial piefy toward one"s parenis: Đức Phật dạy: “Con cái nên triệt 
để lưu ý đến cha mẹ. Khi cha mẹ lớn tuổi, không thể nào tránh khỏi cảnh thân hình từ từ 
già yếu suy nhược bằng nhiều cách, làm cho họ không ngớt phải chịu đựng bệnh khổ làm 
suy nhược mỗi cơ quan trong hệ tuần hoàn. Điều này là tất nhiên không tránh khỏi. Dù 
con cái không bị bắt buộc phải chăm sóc cha mẹ già yếu bệnh hoạn, và cha mẹ chỉ trông 
chờ vào thiện chí của con cái mà thôi. Hành giả nên chăm sóc cha mẹ già bằng tất cả 
lòng hiếu thảo của mình, và hành giả nên luôn nhớ rằng không có một cơ sở nào có thể 
chăm sóc cha mẹ già tốt bằng chính gia đình mình.”—The Buddha taught: “Children 
should pay special attention to their parents. Às parents age, 1t Is Inevitable that their 
bodies will gradually weaken and deterilorate In a varlety of ways, making them 
Increasingly susceptible to physical 1llnesses that can affect every organ in their system. 
Thịs 15 natural and there 1s no escape. Even though, children have no forceful obligation 
to care for their aged and sick parents, and aged parents have to depend on thetrr 
children”s goodwill. Zen practitioners should take good care of theIr parents piously, and 
practitioners should always remember that there 1s no better Institution to care for the 
aged parenfs other than the family 1tself.” 

Hành giả tu thiền và những thế phước khác—Zen practitioners and other Worldly Merits: 
Ngoài việc hiếu dưỡng cha mẹ, hành giả tu thiển còn phải thọ tam qui, trì ngũ giới, luôn 
nên phụng thờ sư trưởng, tâm từ bi không giết hại, và tu thập thiện—Beside the filial 
pIety toward one”s parents and support them, Zen practitioners should take refuge In the 
Triratna, and should always serve and respect teachers and the elderly, maintain a 
compassionate heart, abstain from doing harm, and keep the ten commandments. 

Giới phước: Thọ tam quy, trì ngũ giới cho đến cụ túc giới, không phạm oai nghi—FOr 
those who take refuge in the Triratna, observe other complete commandments, and 
never lower their dignity as well as maintaining a dignified conduct. 

Hành phước—Tu hành phát bổ để tâm, tin sâu nhơn quả——Đọc tụng và khuyến tấn người 
cùng đọc tụng kinh điển Đại thừa—For those who pursue the Buddha way (Awaken their 
minds a longing for Bodhi), deeply believe 1n the principle of cause and effect, recite and 
encourage others to recite Mahayana Sutras. 

Hộ trì Tăng Già: To support monks. 

Chăm sóc người bệnh: To tend the sick. 

Giúp đở người lâm nạn tai ương: Save and help people who are victims of disasters. 
Thương xót không sát hại súc sanh: Love and not to kill animals. 

Kính Phật: To revere the Buddha. 

Hộ pháp: To protect the Law. 

Trợ Tăng: To support the Sangha. 

Hộ trì người biết pháp, hoặc giả xem chư Tăng như những vị Thầy: To support and assist 
those who understand the Truth and consider the monks as teachers. 

Thương xót và bố thí cho người nghèo: Love and give alms to the poor. 

Chăm sóc người bệnh: Tend the sick. 


973 


m) Không sát sanh hại vật: Not to kill or harm animals. 


(C) Công Đức 
Merit and Virtue 


(I Tổng quan về Công Đúc— An overview oƒ “Merit and Virtue”: Công đức là thực hành 
cái gì thiện lành như giảm thiểu tham, sân, si. Công đức là hạnh tự cải thiện mình, vượt 
thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử để đi đến Phật quả. Theo Kinh Tạp A Hàm, Đức Phật 
đã đề cập về mười một phẩm hạnh đem lại tình trạng an lành cho người nữ trong thế giới 
nầy và trong cảnh giới kế tiếp. Công đức là phẩm chất tốt trong chúng ta bảo đảm những 
ơn phước sắp đến, cả vật chất lẫn tinh thần. Không cần khó khăn lắm người ta cũng nhìn 
thấy ngay rằng ước ao công đức, tạo công đức, tàng chứa công đức, hay thu thập công 
đức, dù xứng đáng thế nào chăng nữa vẫn ẩn tàng một mức độ ích kỷ đáng kể. Công đức 
luôn luôn là những những chiến thuật mà các Phật tử, những thành phần yếu kém về 
phương diện tâm linh trong giáo hội, dùng để làm yếu đi những bản năng chấp thủ, bằng 
cách tách rời mình với của cải và gia đình, bằng cách ngược lại hướng dẫn họ về một 
mục đích duy nhất, nghĩa là sự thủ đắc công đức từ lâu vẫn nằm trong chiến thuật của 
Phật giáo. Nhưng, dĩ nhiên việc này chỉ có giá trị ở mức độ tinh thần thấp kém. Ở những 
giai đoạn cao hơn người ta phải quay lưng lại với cả hình thức thủ đắc này, người ta phải 
sẵn sàng buông bỏ kho tàng công đức của mình vì hạnh phúc của người khác. Đại Thừa 
đã rút ra kết luận này, và mong mỏi tín đồ cấp cho chúng sanh khác công đức của riêng 
mình, như kinh điển đã dạy: “Hồi hướng hay trao tặng công đức của họ cho sự giác ngộ 
của mọi chúng sanh.” “Qua công đức của mọi thiện pháp của chúng ta, chúng ta mong 
ước xoa dịu nỗi khổ đau của hết thẩy chúng sanh, chúng ta ao ước là thầy thuốc và kẻ 
nuôi bệnh chừng nào còn có bệnh tật. Qua những cơn mưa thực phẩm và đồ uống, chúng 
ta ao ước đập tắt ngọn lửa của đói và khát. Chúng ta ao ước là một kho báu vô tận cho kẻ 
bần cùng, một tôi tớ cung cấp tất cả những øì họ thiếu. Cuộc sống của chúng ta, và tất cả 
mọi cuộc tái sanh, tất cả mọi của cải, tất cả mọi công đức mà chúng ta thủ đắc hay sẽ thủ 
đắc, tất cả những điều đó chúng ta xin từ bỏ không chút hy vọng lợi lộc cho riêng chúng 
ta, hầu sự giải thoát của tất cả chúng sanh có thể thực hiện.” Theo đạo Phật, “Đức” là 
gốc còn tiền tài vật chất là ngọn. Đức hạnh là gốc của con người, còn tiền tài vật chất chỉ 
là ngọn ngành mà thôi. Đức hạnh tu tập mà thành là từ những nơi rất nhỏ nhặt. Phật tử 
chân thuần không nên xem thường những chuyện thiện nhỏ mà không làm, rồi chỉ ngồi 
chờ những chuyện thiện lớn. Kỳ thật trên đời nầy không có việc thiện nào lớn hay việc 
thiện nào nhỏ cả. Núi lớn là do từng hạt bụi nhỏ kết tập lại mà thành, bụi tuy nhỏ nhưng 
kết tập nhiều thì thành khối núi lớn. Cũng như vậy, đức hạnh tuy nhỏ, nhưng nếu mình 
tích lũy nhiều thì cũng có thể thành một khối lớn công đức. Hơn nữa, công đức còn là sức 
mạnh giúp chúng ta vượt qua bờ sanh tử và đạt đến quả vị Phật —Virtue is practicing 
what 1s good like decreasing greed, anger and ignorance. Virtue 1s to Improve oneself, 
which will help transcend birth and death and lead to Buddhahood. In the Samyutta 
NÑikaya Sutta, the Buddha mentioned about eleven virtues that would conduce towards 
the well-being of women both in this world and in the next. Merit 1s the good quality In us 
which ensures future benefits to us, material of spiritual. It 1s not difficult to perceive that 


974 


to desire merit, to hoard, store, and accumulate merit, does, however merIforious 1t may 
be, imply a considerable degree of self-seeking. It has always been the tactics of the 
Buddhists to weaken the possessive Instincts of the spiritually less-endowed members of 
the community by withdrawing them from such obJects as wealth and family, and 
directing them Instead towards one aIm and obJect, 1.e. the acquisition of merit. But that, 
Of course, Is øood enough only on a fairly low spiritual level. At higher stages one will 
have to turn also against this form of possessiveness, one will have to be willing to gIive 
up one”s store of merit for the sake of the happiness of others. The Mahayana drew this 
conclusion and expected ifs followers to endow other beings with their own mMe€rIf, Or, aS 
the Scriptures put 1, “to turn over, or dedicate, their merit to the enlightenment of all 
beings.` “Through the merit derived from all our good deeds We wish to appease the 
suffering of all creatures, to be the medicine, the physician, and the nurse of the sick as 
long as there 1s sickness. Through rains of food and drink We wish to extinguish the fire 
of hunger and thirst. We wish to be an exhaustible treasure to the poor, a servant who 
furnishes them with all they lack. Our life, and all our re-birth, all our possessions, all the 
merit that We have acquired or will acqurre, all that We abandon without hope of any 
gain for ourselves in order that the salvation of all beings might be promoted.” According 
to Buddhism, “Virtue” 1s fundamental (the root), while “Wealth” 1s incidental. Virtuous 
conduct Is the foundation of a person, while wealth 1s only an Insignificant thing. Virtuous 
conduct begins In small places. Sincere Buddhists should not think a good deed 1s foo 
small and fail to do 1t, then idly sĩt still waiting around for a big good deed. Às a matter of 
fact, there 1s no such small or big good deed. A mountain 1s an accumulation of specks of 
dust. Although each speck 1s tiny, many specks piled up can form a bịg mounfain. 
Similarly, virtuous deeds may be small, yet when many are accumulated, they w1ll form a 
mountain of virtue. In addition, virtue wIll help transcend bìrth and death and lead to 
Buddhahood. 


(II) Công Đức Cho Hành Giả Tu Thiền— Virtues for Zen Practitioners: 

1) Nhãn quan Công đức—Merit oƒ the eye: Trong Kinh Pháp Hoa, phẩm 19, Đức Phật dạy 
về công đức về mắt như sau: “Thiện nam tử hay thiện nữ nhân ấy, bằng đôi mắt thanh 
tịnh tự nhiên có được từ khi cha mẹ sanh ra (có nghĩa là những người đã có công đức về 
mắt mang theo từ đời trước), sẽ được bất cứ những gì bên trong hay bên ngoài tam thiên 
đại thiên thế giới, núi, rừng, sông, biển, xuống tận A Tỳ địa ngục và lên tới Trời Hữu 
Đỉnh, và cũng thấy được mọi chúng sanh trong đó, cũng như thấy và biết rõ các nghiệp 
duyên và các cõi tái sanh theo quả báo của họ. Ngay cả khi các chúng sanh chưa có được 
thiên nhãn như chư Thiên để có thể hiểu rõ thật tướng của vạn hữu, các chúng sanh ấy 
vẫn có được cái năng lực như thế trong khi sống trong cõi Ta Bà vì họ đã có những con 
mắt thanh tịnh được vén sạch ảo tưởng tâm thức. Nói rõ hơn họ có thể được như thế là do 
tâm họ trở nên thanh tịnh đến nỗi họ hoàn toàn chẳng chút vị ngã cho nên khi nhìn thấy 
các sự vật mà không bị ảnh hưởng của thành kiến hay chủ quan. Họ có thể nhìn thấy các 
sự vật một cách đúng thực như chính các sự vật vì họ luôn giữ tâm mình yên tĩnh và 
không bị kích động. Nên nhớ một vật không phản chiếu mặt thật của nó qua nước sôi 
trên lửa. Một vật không phản chiếu mặt của nó qua mặt nước bị cỏ cây che kín. Một vật 
không phản chiếu mặt thật của nó trên mặt nước đang cuộn chảy vì gió quấy động.” Đức 


975 


Phật đã dạy một cách rõ ràng chúng ta không thể nhìn thấy thực tướng của các sự vật 
nếu chúng ta chưa thoát khỏi ảo tưởng tâm thức do vị kỷ và mê đắm gây nên—In the 
Lotus Sutra, chapter 19, the Buddha taught about the merit of the eye as follows: ““That a 
good son or good daughter, with the natural pure eyes received at birth from his or her 
parents (It means that they already brought with them from previous lives the merit of the 
eyes), will see whatever exIsts within and without the three thousand-greaft-thousandfold 
world, mountains, forests, rivers, and seas, down to the Avici hell and up to the Summit of 
ExIstence, and also see all the living beings In it, as well as see and know ¡n detail all 
ther karma-cause and rebirth states of retribution. Even though they have not yet 
aftained divine vision of heavenly beings, they are still capable of discerning the real 
state of all things, they can receive the power to do so while living 1n the Saha world 
because they have pure eyes unclouded with menftal illusion. To put 1t more plainly, they 
can do so because their minds become so pure that they are devoid of selfishness, so that 
they view things unswayed by preJudice or subJectivity. They can see things correctÌy as 
they truly are, because they always maintain calm minds and are not swayed by Impulse. 
Remember a thing 1s not reflected as 1t 1s In water boiling over a fire. A thing 1s not 
mirrored as 1t 1s on the surface of water hidden by plants. A thing 1s not reflected as 1t 1s 
on the surface of water running In waves stirred up the wind.” The Buddha teaches us 
very clearly that we cannot view the real state of things until we are free from the mental 
1llusion caused by selfishness and passlon. 

2) Nhĩ quan Công đức—Merit oƒ the ear: Trong kinh Pháp Hoa, phẩm 19, Đức Phật dạy 
rằng thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào cải thiện về năm sự thực hành của một pháp sư 
thì có thể nghe hết mọi lời mọi tiếng bằng đôi tai tự nhiên của mình. Một người đạt được 
cái tâm tĩnh lặng nhờ tu tập y theo lời Phật dạy có thể biết được sự chuyển đời vi tế của 
các sự vật. Bằng một cái tai tĩnh lặng, người ta có thể biết rõ những chuyển động của 
thiên nhiên bằng cách nghe những âm thanh của lửa lách tách, của nước rì rầm và vi vu 
của gió. Khi nghe được âm thanh của thiên nhiên, người ấy có thể thưởng thức những âm 
thanh ấy thích thú như đang nghe nhạc. Tuy nhiên, chuyện quan trọng nhất trong khi tu 
tập công đức về tai là khi nghe hành giả nên nghe mà không lệ thuộc và nghe không 
hoại nhĩ căn. Nghĩa là dù nghe tiếng nhạc hay, hành giả cũng không bị ràng buộc vào đó. 
Người ấy có thể ưa thích âm nhạc trong một thời gian ngắn nhưng không thường xuyên bị 
ràng buộc vào đó, cũng không bị rơi vào sự quên lãng những vấn để quan trọng khác. 
Một người bình thường khi nghe những âm thanh của lo lắng, khổ đau, phiền não, tranh 
cãi, la mắng... người ấy sẽ bị rơi vào tâm trạng lẫn lộn. Tuy nhiên một người tu chân 
chánh và tinh chuyên sẽ không bị áp đảo, người ấy sẽ an trú giữa tiếng ồn và có thể trầm 
nh nghe các âm thanh này——In the Lotus Sutra, chapter 19, the Buddha teaches that any 
good son or good daughter who has Improved In the five practices of the preacher wIll be 
able to hear all words and sounds with his natural ears. A person who has attained a 
serene mind through cultivation in accordance with the Buddhaˆs teachings can grasp the 
subtle shifting of things through their sounds. With a serene ear, one can grasp distinctly 
the movemehnts of nature Just by hearing the sounds of crackling fire, of murmuring water, 
and of whistling wind. When such a person hears the sounds of nature, he can enJoy them 
as much as 1ƒ he were listening to beautiful music. However, the mosf Important thing for 
you to remember In cultivation for the merit of the ear 1s that a person can listen without 


3) 


4) 


a) 
b) 
c) 
d) 
©) 


3) 


a) 


b) 


c) 


đ) 


976 


being under their control and he wIll hear without harm to his organ of hearing. Ít 1s to say 
even If he hears the sounds of beautiful music he 1s not attached to them. He may be fond 
of music for a short time, but he has no permanent attachmert to 1t, nor 1s lulled Iinto 
forgetting other Important matters. An ordinary person hears the sounds of worry, of 
suffering, and of grief on one side and the sounds of dispute and quarrels on the other, he 
wIll be thrown Into confusion, but a sincere and devout practitioner of the Buddhaˆs 
teachings will not be overwhelmed; he will dwell calmly amid the noise and will be able 
to hear these sounds with serenity. 

Công đức Thân hành niệm—Merits oƒ the cultivation oƒ the mindƒfulness oƒ the body: Theo 
Kinh Tu Tập Thân Hành Niệm trong Trung Bộ, tu tập thân hành niệm là khi đi biết rằng 
mình đang đi; khi đứng biết rằng mình đang đứng; khi nằm biết rằng mình đang nằm; khi 
ngồi biết rằng mình đang ngồi. Thân thể được xử dụng thế nào thì mình biết thân thể như 
thế ấy. Sống không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần, các niệm và các tư duy về thế tục 
được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy mà nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất và 
định nh. Như vậy là tu tập thân hành niệm. Có mười công đức của tu tập Thân Hành 
Niệm—According to the Kayagatasati-Sutta in the Middle Length Discourses of the 
Buddha, cultivation of mindfulness of the body means when walking, a person 
understands that he 1s walking; when sfanding, he understands that he 1s standing; when 
sitting, he understands that he 1s sitting; when lying, he understands that he 1s lying. He 
understands accordingly however his body 1s disposed. As he abides thus diligent, ardent, 
and resolute, his memorIes and Intentions based on the household life are abandoned. 
That 1s how a person develops mindfulness of the body. There are ten merits of the 
cultivation of the mindfulness of the body. 

Năm công đức tự tứ— The Five virtues in the sumnumer retreat: Ñgũ Đức Tự Tú—Cử hành 
nghi thức tự tứ cử tội trong ngày kết thúc an cư kiết hạ—Five virtues that require in a 
confessor at the annual confessional summer retreat (at the end of the rainy retreat). 

Bất Ái: Không luyến ái—Freedom from predilections. 

Bất Nhuế: Không sân hận—Freedom from anger. 

Bất Bố: Không sợ hãi—Freedom from fear. 

Bất S¡: Không sĩ mê——Freedom from ignorance or not easily deceived. 

Trị tự tứ bất dữ tự tứ: Biết tự tứ và không biết tự tứ —Discernment of shirkers of 
confession. 

Bát Đức— Eight virtues: Tám công đức làm cho Phật có khả năng ban phước hạnh cho 
con người—Eipght virtues that enable Buddha to bestow blessings and happiness upon the 
people: 

Khả năng làm lợi ích và hạnh phúc cho chúng sanh qua thực hành giáo pháp của Ngài: 
Ability to bring immediate benefits and happiness In the world through practice of His 
teaching. 

Khả năng phán đoán một cách chính xác thiện ác chánh tà: Ability to judge correctly 
between good and bad, right and wrong. 

Khả năng giáo đạo chính đạo khiến chúng sanh giác ngộ: Ability to lead people to 
enlightenment by teach his right way. 

Khả năng dẫn đạo khiến chúng sanh nhập chánh đạo: Ability to lead and guide people to 
convert to the right way. 


977 


e) Khả năng tránh tâm kiêu mạn: Ability to avoid pride and boasting. 

ñ_ Khả năng y ngôn thực hành (Nói làm như nhứt): Ability to do what He has spoken. 

ø) Khả năng hướng dẫn chúng sanh một cách bình đẳng: Ability to lead all people by an 
equal way. 

h) Khả năng hoàn thành mãn túc chư nguyện: Ability to fulfill the vows of his 
compassionate heart. 

6) Thập Công Đức— The ten merifs: Mười công đức. 

a) Mười công đức mà Đức Phật đã ngợi khen chư Tăng Ni—The ten merits (powers) 
comnended by the Buddha to his bhiksus: 

1) Tinh tấn: Zealous progress. 

1) Tri túc: Contentment with few desires. 

1i) Kiên trì (bất thối): Courage. 

iv) Học tu và chia xẻ: To learn and to teach. 

v)_ Vô úy: Fearlessness. 

vi) Trì giới: Perfect observance of the commandments and fratenityˆs regulations. 

vi) Toàn định: Perfect meditation. 

viii)Thông hiểu hoàn toàn: Perfect understanding of the dharma. 

1x) Toàn huệ: Perfect wIsdom. 

x) Toàn giác: Perfect liberation. 

b) Mười đại công đức tăng thượng của chư Đại Bồ Tát —Ten great virtues oƒ Greaf 
Enhightening Beings: 

I1) Thiên tăng thượng công đức: Virtue overmastering celestials. 

1) Nhơn tăng thượng công đức: Virtue overmastering humans. 

1i) Sắc tăng thượng công đức: Virtue overmastering form. 

1V) Lực tăng thượng công đức: Virtue overmasfering power. 

v)_ Quyến thuộc tăng thượng công đức: Virtue overmastering dependents. 

vi) Dục tăng thượng công đức: Virtue overmastering desire. 

vii) Vương vị tăng thượng công đức: Virtue overmastering kingshIp. 

viii)Tự tại tăng thượng công đức: Virtue overmasfering sovereIgnty. 

1x) Phước đức tăng thượng công đức: Virtue overmastering felicIty. 

x) Trí huệ tăng thượng công đức: Virtue overmastering Intelligence. 

c) Mười Công Đức Của Tu Tập Thân Hành Niệm—Ten merils o† the cultivation oƒ the 
mindfulness oƒ the body: Theo Kinh Tu Tập Thân Hành Niệm trong Trung Bộ, tu tập thân 
hành niệm là khi đi biết rằng mình đang đi; khi đứng biết rằng mình đang đứng; khi nằm 
biết rằng mình đang nằm; khi ngồi biết rằng mình đang ngồi. Thân thể được xử dụng thế 
nào thì mình biết thân thể như thế ấy. Sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, các 
niệm và các tư duy về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy mà nội tâm được 
an trú, an tọa, chuyên nhất và định tĩnh. Như vậy là tu tập thân hành niệm. Có mười công 
đức của tu tập Thân Hành Niệm—According to the Kayagatasati-Sutta in the Middle 
Length Discourses of the Buddha, cultivation of mindfulness of the body means when 
walking, a person understands that he 1s walking; when standing, he understands that he 1s 
standing; when sitting, he understands that he 1s sitting; when lying, he understands that 
he 1s lying. He understands accordingly however his body 1s disposed. Às he abides thus 
diligent, ardent, and resolute, his memories and Intentions based on the household life are 


ii) 


VI) 


978 


abandoned. That 1s how a person develops mindfulness of the body. There are ten merIfs 
of the cultivation of the mindfulness of the body: 

Lạc bất lạc được nhiếp phục, và bất lạc không nhiếp phục vị ấy, và vị ấy sống luôn luôn 
nhiếp phục bất lạc được khởi lên; khiếp đảm sợ hãi được nhiếp phục, và khiếp đảm sợ 
hãi không nhiếp phục được vị ấy, và vị ấy luôn luôn nhiếp phục khiếp đảm sợ hãi được 
khởi lên: One becomes a conqueror of discontent and delight, and discontent does not 
conquer oneself; one abides overcoming discontent whenever It arIses. 

Vị ấy kham nhẫn được lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, mặt trời, 
các loài rắn rết, các cách nói khó chịu, khó chấp nhận: One becomes a conqueror of fear 
and dread, and fear and dread do not conquer oneself; one abides overcoming fear and 
dread whenever they arise. 

Vị ấy có khả năng chịu đựng được những cảm thọ về thân khởi lên, khổ đau, nhói đau, 
thô bạo, chói đau, bất khả ý, bất khả ái, đưa đến chết điếng: One bears cold and heat, 
hunger and thirst, and contact with gadflies, mosquitoes, wind, the sun, and creeping 
things; one endures ¡ill-spoken, unwelcome words and arisen bodily feelings that are 
painful, racking, sharp, piercing, disagreeable, distressing, and menacing to lIfe. 

Tùy theo ý muốn, không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có phí sức, vị ấy chứng 
được Tứ Thiền, thuần túy tâm tư, hiện tại lạc trú: One obtains at will, without trouble or 
difficulty, the four Jhanas that constitute the higher mind and provide a pleasant abiding 
here and now. 

Vị ấy chứng được các loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra 
một thân; hiện hình biến đi ngang qua vách, qua tường, qua núi như đi ngang hư không; 
độn thổ trồi lên ngang qua đất liền như ở trong nước; đi trên nước không chìm như đi trên 
đất liền; ngồi kiết già đi trên hư không như con chim; với bàn tay chạm và rờ mặt trăng 
và mặt trời, những vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy; có thể thân có thần thông bay 
cho đến Phạm Thiên; với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, có thể nghe hai loại tiếng, chư 
Thiên và loài người, ở xa hay ở gần: One wields the various kinds of supernormal power: 
having been one, he becomes many; having been many, he becomes one; he appears and 
vanishes; he goes unhindered through a wall, through an enclosure, through a mounfain as 
though through space; he dives in and out of the earth as though It were water; he walks 
on water without sinking as though 1t were earth; seated cross-legged, he travels in space 
like a bird; with his hand he touches and strokes the moon and sun so powerful and 
mighty; he wields bodily mastery even as far as the Brahma-world. 

Với tâm của vị ấy, vị ấy biết tâm của các chúng sanh, các loại người; tâm có tham, biết 
tâm có tham; tâm không tham, biết tâm không tham; tâm có sân, biết tâm có sân; tâm 
không sân, biết tâm không sân; tâm có si, biết tâm có si; tâm không sĩ, biết tâm không sĩ; 
tâm chuyên chú, biết tâm chuyên chú; tâm tán loạn, biết tâm tán loạn; tâm đại hành, biết 
tâm đại hành; tâm không đại hành, biết tâm không đại hành; tâm chưa vô thượng, biết 
tâm chưa vô thượng: tâm vô thượng, biết tâm vô thượng; tâm thiễển định, biết tâm thiền 
định; tâm không thiển định, biết tâm không thiền định; tâm giải thoát, biết tâm giải thoát; 
tâm không giải thoát, biết tâm không giải thoát: One understands the minds of other 
beings, of other persons, having encompassed them with one”s own mind. He understands 
the mind of other beIngs, of other persons, having encompassed them with his own mind. 
He understands a mind affected by lust as affected by lust and a mind unaffected by lust; 


979 


he understands a mind affected by hate as affected by hate and a mind unaffected by hate 
as unaffected by hate; he understands a mind affected by delusion as affected by delusion 
and a mind unaffected by delusion as unaffected by delusion; he understands a contracted 
mind as contracted and a distracted mind as đistracted mind; he understands an exalted 
mind as exalted and an unexalted mind as unexalted; he understands a surpased mind as 
surpassed and an unsurpassed as unsurpassed; he understands a concentrated mind as 
concentrated and an unconcentrated mind as unconcenftrated; he understands a liberated 
mind as liberated and an unliberated mind as unliberated. 


vii) VỊ ấy nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời, vân vân, vị ấy nhớ đến các đời 


sống quá khứ với các nét đại cương và các chi tiết: One recollects one”s manifold past 
lives, that 1s, one bịrth, two bịrths..., a hundred births, a thousand births, a hundred 
thousand births, many aeons of world-contraction, many aeons oŸ world-expansion, many 
aeons of world-contraction and expansion: ““[here I was so named, of such a clan, with 
such an appearance, such was my nutrIment, such my experience of pleasure and paIn, 
such my life-term; and passing away from there, [ reapppeared elsewhere; and there foo I 
was so named, of such an appearance, such was my nutriment, such my experience of 
pleasure and pain, such my life-term; and passing away from there, I reappeared here. 
Thus with their aspects and particulars one recollects one”s manifold past lives. 


viii) Với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, vị ấy thấy sự sống và sự chết của chúng sanh: With 


1X) 


the divine eye, which 1s purified and surpasses the human. 

VỊ ấy biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt, kể cao sang, nguời đẹp đẽ kẻ thô xấu, người 
may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ: One sees beings passing away and 
reappearing, Inferlor and superior, fair and ugly, fortunate and unfortunate, and one 
understands how beings pass on according to theIr actions. 

Với sự diệt trừ các lậu hoặc, sau khi tự mình chứng tri với thượng trí, vị ấy chứng đạt và 
an trú ngay trong hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát không có lậu hoặc: By realizing 
for oneself with direct knowledge, one here and now enters upon and abides In the 
deliverance of mind and deliverance by wIisdom that are tainfless with the destruction of 
the taints. 


(HI)Công Đúc theo quan niệm của Tổ Bồ Đề Đạt Ma— “Merit and Virtue” according to 


Bodhidharma Patriarch?s point oƒ view: Vua Lương Võ Đế hỏi Bồ Đề Đạt Ma rằng: 
“Trẩm một đời cất chùa độ Tăng, bố thí thiết trai có những công đức gì?” Tổ Đạt Ma 
bảo: “Thật không có công đức.” Đệ tử chưa thấu được lẽ nầy, cúi mong Hòa Thượng từ 
bi giảng giải. Hành giả tu thiển nên luôn nhớ rằng bất cứ thứ gì trong vòng sanh tử đều là 
hữu lậu. Ngay cả phước đức và công đức hữu lậu đều dẫn tới tái sanh trong cõi luân hồi. 
Chúng ta đã nhiều đời kiếp lăn trôi trong vòng hữu lậu, bây giờ muốn chấm dứt hữu lậu, 
chúng ta không có con đường nào khác hơn là lội ngược dòng hữu lậu. Vô lậu cũng như 
một cái chai không bị rò rỉ, còn với con người thì không còn những thói hư tật xấu. Như 
vậy con người ấy không còn tham tài, tham sắc, tham danh tham lợi nữa. Tuy nhiên, Phật 
tử chân thuần không nên lầm hiểu về sự khác biệt giữa “lòng tham” và “những nhu cầu 
cần thiết.” Nên nhớ, ăn, uống, ngủ, nghỉ chỉ trở thành những lậu hoặc khi chúng ta chìu 
chuộng chúng một cách thái quá. Phật tử chân thuần chỉ nên ăn, uống ngủ nghỉ sao cho 
có đủ sức khỏe tiến tu, thế là đủ. Trái lại, khi ăn chúng ta ăn cho thật nhiều hay lựa 


980 


những món ngon mà ăn, là chúng ta còn lậu hoặc King Liang-Wu-Ti asked 
Bodhidharma: “All my life I have built temples, øiven sanction to the Sangha, practiced 
giving, and arranged vegetarlan feasts What merit and virtue have I gained?” 
Bodhidharma said, “I[here was actually no merit and virtue.” Zen practitloners should 
always remember that whatever 1s in the stream of births and deaths. Even conditioned 
merifs and virtues lead to rebirth within samsara. We have been swimming In the stream 
of outflows for so many aeons, now If we wish to get out of 1t, we have no cholce but 
swimming against that stream. To be without outflows 1s like a bottle that does not leak. 
For human beings, people without outflows means they are devoided of all bad habits and 
faults. They are not greedy for wealth, sex, fame, or profit. However, sincere Buddhists 
should not misunderstand the differences between “greed” and “necesities”. Remember, 
eating, drinking, sleeping, and resting, etc wIll become outflows only 1Ý we overindulge in 
them. Sincere Buddhists should only eat, drink, sleep, and rest moderately so that we can 
maintain our health for cultivation, that”s enough. Ôn the other hand, when we eat, we eaf 
too mụuch, or we try to select only delicious dishes for our meal, then we will have an 
outflow. 


(IV)Công Đức theo sự giải thích của Lục Tổ Huệ Năng trong Kinh Pháp Bảo Đàn— The 
Sixth Patriarch Hui-Neng imterpreted about “Merit and Viftue” ín the Dharma Jewel 
Plaform Suữa: TỔ nhấn mạnh những việc làm của vua Lương Võ Đế thật không có 
công đức chi cả. Võ Đế tâm tà, không biết chánh pháp, cất chùa độ Tăng, bố thí thiết 
trai, đó gọi là cầu phước, chớ không thể đem phước đổi làm công đức được. Công đức là 
ở trong pháp thân, không phải do tu phước mà được.” Tổ lại nói: “Thấy tánh ấy là công, 
bình đẳng ấy là đức. Mỗi niệm không ngưng trệ, thường thấy bản tánh, chân thật diệu 
dụng, gọi là công đức. Trong tâm khiêm hạ ấy là công, bên ngoài hành lễ phép ấy là 
đức. Tự tánh dựng lập muôn pháp là công, tâm thể ha niệm ấy là đức. Không ha tự tánh 
ấy là công, ứng dụng không nhiễm là đức. Nếu tìm công đức pháp thân, chỉ y nơi đây mà 
tạo, ấy là chơn công đức. Nếu người tu công đức, tâm tức không có khinh, mà thường 
hành khắp kỉnh. Tâm thường khinh người, ngô ngã không dứt tức là không công, tự tánh 
hư vọng không thật tức tự không có đức, vì ngô ngã tự đại thường khinh tất cả. Này thiện 
tri thức, mỗi niệm không có gián đoạn ấy là công, tâm hành ngay thẳng ấy là đức; tự tu 
tánh, ấy là công, tự tu thân ấy là đức. Này thiện tri thức, công đức phải là nơi tự tánh mà 
thấy, không phải do bố thí cúng dường mà cầu được. Ấy là phước đức cùng với công đức 
khác nhau. Võ Đế không biết chân lý, không phải Tổ Sư ta có lỗi— The Patriarch 
emphasized that all acts from king Liang-Wu-TI actually had no merit and virtue. 
Emperor Wu of Liang”s mind was wrong; he dịd not know the right Dharma. Building 
temples and giving sanction to the Sangha, practicing giving and arranging vegetarian 
Ífeasts 1s called “seeking blessings.` Do not mistake blessings for merit and virtue. Merit 
and virtue are in the Dharma body, not in the cultivation of blessings.” The Master further 
said, “Seeing your own nature 1s merit, and equanimity 1s virtue. To be unobstructed in 
every thought, constantly seeing the true, real, wonderful function oŸ your original nature 
1s called merit and virtue. Inner humility 1s merit and the outer pracfice of reverence Is 
virtue. Your self-nature establishing the ten thousand dharmas 1s merit and the mind- 
substance separate from thoupht 1s virtue. Not being separate from the self-nature Is 


981 


merit, and the correct use of the undefiled self-nature 1s virtue. IÝ you seek the merit and 
virtue of the Dharma body, simply act according to these principles, for this 1s true merIf 
and virtue. Those who cultivate merit In their thoughts, do not slight others but always 
respect them. Those who slight others and do not cut off the “me and mine” are without 
merit. The vain and unreal self-nature 1s without virtue, because of the “me and mine,” 
because of the greatness of the “self,” and because of the constant sliphting of others. 
Good Knowing Advisors, continuify of thoupht 1s merit; the mind practicing equality and 
directness 1s virtue. Self-cultivation of one”s nature 1s merit and self-cultivation of the 
body 1s virtue. Good Knowing Advisors, merit and virtue should be seen within one”s own 
nature, not soupht through giving and making offerings. That 1s the difference between 
blessings and merit and virtue. Emperor Wu did not know the true principle. Our Patriarch 
was not In error.” 


(V) Sự khác biệt giữa Phước Đức và Công Đức— The difƒferences between Merit and Virtue: 
Hành giả tu thiển phải nên luôn nhớ rằng phước đức là cái mà chúng ta làm lợi ích cho 
người, trong khi công đức là cái mà chúng ta tu tập để cải thiện tự thân như giảm thiểu 
tham sân si. Hai thứ phước đức và công đức phải được tu tập cùng một lúc. Hai từ nầy 
thỉnh thoảng được dùng lẫn lộn. Tuy nhiên, có sự khác biệt đáng kể. Phước đức bao gồm 
tài vật của cõi nhân thiên, nên chỉ tạm bợ và còn trong vòng luân hồi sanh tử. Trái lại, 
công đức siêu việt khỏi luân hồi sanh tử để dẫn đến Phật quả. Cùng một hành động có 
thể dẫn đến hoặc phước đức, hoặc công đức. Nếu chúng ta bố thí với ý định được phước 
báu nhân thiên thì chúng ta gặt được phần phước đức, nếu chúng ta bố thí với tâm ý giảm 
thiểu tham sân si thì chúng ta đạt được phần công đức. Phước đức được thành lập bằng 
cách giúp đở người khác, trong khi công đức nhờ vào tu tập để tự cải thiện mình và làm 
giảm thiểu những ham muốn, giận hờn, si mê. Cả phước đức và công đức phải được tu 
tập song hành. Hai từ nầy thỉnh thoảng được dùng lẫn lộn. Tuy nhiên, sự khác biệt chính 
yếu là phước đức mang lại hạnh phúc, giàu sang, thông thái, vân vân của bậc trời người, 
vì thế chúng có tính cách tạm thời và vẫn còn bị luân hồi sanh tử. Công đức, ngược lại 
giúp vượt thoát khỏi luân hồi sanh tử và dẫn đến quả vị Phật. Cùng một hành động bố thí 
với tâm niệm đạt được quả báo trần tục thì mình sẽ được phước đức; tuy nhiên, nếu mình 
bố thí với quyết tâm giảm thiểu tham lam bỏn xẻn, mình sẽ được công đức. Phước đức 
tức là công đức bên ngoài, còn công đức là do công phu tu tập bên trong mà có. Công 
đức do thiền tập, dù trong chốc lát cũng không bao giờ mất. Có người cho rằng 'Nếu như 
vậy tôi khỏi làm những phước đức bên ngoài, tôi chỉ một bề tích tụ công phu tu tập bên 
trong là đủ”. Nghĩ như vậy là hoàn toàn sai. Người Phật tử chơn thuần phải tu tập cả hai, 
vừa tu phước mà cũng vừa tu tập công đức, cho tới khi nào công đức tròn đầy và phước 
đức đầy đủ, mới được gọi là “Lưỡng Túc Tôn.—Zen practiioners should always 
remember that merit 1s what one establishes by benefitting others, while virtue 1s what 
one practices fo improve oneself such as decreasing greed, anger and ignorance. Both 
merit and virtue should be cultivated side by side. These two terms are sometimes used 
1nterchangeably. However, there 1s a crucial difference. Merits are the blessings (wealth, 
Iintelligence, etc) of the human and celestial realms; therefore, they are temporary and 
subJect to birth and death. Virtue, on the other hand, transcend birth and death and lead 
to Buddhahood. The same action of giving charity can lead to either Merit or Virtue. lf 


982 


you give charity with the mind to obtain mundane rewards, you wIll get Merit; however, 
1Í you give charity with the mind to decrease greed, you wIll obtain virtue. Merit 1s what 
one established by benefiting others, while virtue 1s what one practices to Improve 
oneself such as decreasing greed, anger, and ignorance. Both merit and virtue should be 
cultivated side by side. These two terms are sometimes used Interchangeably. However, 
there 1s a crucial difference. Merits are the blessings (wealth, intelligence, etc) of the 
human and celestial realms; therefore, they are temporary and subJect to birth and death. 
Virtue, on the other hand, transcend birth and death and lead to Buddhahood. The same 
action of giving charity with the mind to obtain mundane rewards, you wIll get merit; 
however, If you give charity with the mind to decrease greed and stingy, you will obtain 
virtue. Merit 1s obtained from doing the Buddha work, while virtue gained from one”s 
own practice and cultivation. If a person can sit stillness for the briefest time, he creates 
merit and virtue which will never disappear. Someone may say, “I will not create any 
more external merit and virtue; Ï am going to have only Inner merit and virtue.” Ït 1s 
totally wrong to think that way. A sincere Buddhist should cultivate both kinds of merit 
and virtue. When your merit and virtue are perfected and your blessings and wIsdom are 
complete, you will be known as the “Doubly-Perfected Honored One. 


(VI)Tích Lãy Công Đức—Amass merit and virtue: Bất cứ người Phật tử nào cũng muối tích 
lũy công đức, nhưng khi làm được công đức không nên chấp trước những công đức đã 
thực hiện. Người Phật tử chơn thuần làm công đức mà xem như chưa từng làm gì cả. 
Người Phật tử phải quét sạch hết mọi pháp, phải xa ha hết thảy mọi tướng, chớ đừng nên 
nói rằng “Tôi làm công đức nầy, tôi tu hành như thế kia,` hoặc nói “Tôi đã đạt đến cảnh 
giới nầy", hay “Tôi có pháp thần thông kia.` Những thứ đó, theo Đức Phật đều là hư dối, 
không nên tin, lại càng không thể bị dính mắc vào. Nếu tin vào những thứ ấy, người tu 
theo Phật không thể nào vào được chánh định. Nên nhớ rằng chánh định không phải từ 
bên ngoài mà có được, nó phải từ trong tự tánh mà sanh ra. Đó là do công phu hồi quang 
phản chiếu, quay lại nơi chính mình để thành tựu chánh định. Theo Đức Phật thì việc 
hành trì bố thí, trì giới, nhẫn nhục, và tinh tấn sẽ dẫn đến việc tích lũy công đức, được 
biểu tượng trong cõi sắc giới; trong khi hành trì tinh tấn, thiển định và trí huệ sẽ dẫn đến 
việc tích lũy kiến thức, được biểu tượng trong cảnh giới chân lý (vô sắc)—Any Buddhist 
would want to amass merit and virtue, but not be attached to the process. People who 
cultivate the Way should act as 1ƒ nothing 1s being done. We should sweep away all 
dharmas, should go beyond all attachment to views. A sincere Buddhist should not say, “Ï 
have this particular spiritual skill,” or “I have some cultivation.” Ít is wrong to say “I have 
such and such a sftate,” or “[ have such and such psychic power.” Even I1f we have such 
attainment, 1t 1s still unreal and not to be believed. Do not be taken In. Faith In strange 
and miraculous abilities and psychic powers wIll keep us from realizing øenuine proper 
concentration. We should realize that proper concentration does not come from outside, 
but 1s born Instead from within our own nature. We achieve proper concentration by 
Introspection and reflection, by seeking within ourselves. According to the Buddha, the 
practice of generosity, morality, patlence, and energy will result in the accumulation of 
merit, manifested in the form dimension; while the practice of energy, medifation and 


983 


wisdom wIll result in the accumulation of knowledge, manifested In the truth dimension 
(formless). 


(VI) Tùy Hỷ Công Đức— Rejoice (v) at others° merifs and virtues: 

(A) Vưi theo cái vui hay cái thiện lành của người khác— Rợjoice over othe rpeople”s posifive 
đeeds: Từ “Hoan Hỷ” có nghĩa là cảm kích một cái gì đó. Hoan hỷ là vui theo cái vui hay 
cái thiện lành của người khác mà không có một chút gì ganh ty và cạnh tranh. Không có 
những ý nghĩ tiêu cực này, chúng ta hoan hỷ tất cả những thiện hành được thực hiện bởi 
ngay cả những người mà chúng ta xem như kẻ thù. Có hai đối tượng để hoan hỷ: Hoan hỷ 
thiện căn của người khác và hoan hỷ thiện căn của chính mình. Khi hoan hỷ những hành 
vi đạo đức của bản thân, chúng ta có thể hoan hỷ những hành vi đạo đức đã tạo ra trong 
những kiếp quá khứ mà chúng ta có thể lượng được bằng sự nhận thức vững chắc đã 
được luận ra; và khi hoan hỷ thiện căn của bản thân về kiếp hiện tại, chúng ta có thể 
lượng được bằng sự nhận thức vững chắc trực tiếp. Hoan hỷ vì nhận ra những hành vi đạo 
đức trong quá khứ không khó. Sự thật là chúng ta không chỉ tái sanh thân người hiện tại, 
mà còn thừa hưởng những điều kiện thuận lợi cần thiết để tu tập Phật pháp xác nhận 
rằng trong những kiếp quá khứ, chúng ta đã quảng tu bố thí, nhẫn nhục, và những ba la 
mật khác. Do đó, chúng ta nên hoan hỷ. Hoan hỷ những hành vi đạo đức của kiếp hiện 
tại có nghĩa là nghĩ đến những thiện hạnh mà cá nhân người đó đã thực hiện. Ví dụ như 
trì tụng thánh điển, suy gẫm về ý nghĩa của thánh điển, nghe thuyết pháp hay bất kỳ 
hành động rộng lượng nào, vân vân. Kế đó, hoan hỷ những điều này mà không có sự 
kiêu mạn bởi vì nếu chúng ta cảm thấy quá kiêu hãnh thì thiện căn của chúng ta sẽ giẩm 
chứ không tăng. Hoan hỷ những hành vi đạo đức của người khác có nghĩa là hoan hỷ với 
những hành vi ấy mà không có thành kiến. Hành động hoan hỷ phải không bị bẩn nhơ 
bởi những ý nghĩ tiêu cực như ganh ty. Cho dù sự liên hệ của chúng ta với một người như 
thế nào, chúng ta nên thừa nhận một cách chân thật những hành vi đạo đức của họ và 
hoan hỷ. Đây là kỹ thuật về trí tuệ hữu hiệu nhất để xây dựng sự tích lũy công đức lớn— 
The word “ReJoice” means appreciaflon of something. Rejoicing without the slightest 
thought of Jealousy or competitiveness. Without these negative thoughfs, we mustf reJOlce 
over positive deeds performed even by people we consider enemies. We have tfwo 
obJects of reJoicing: ReJoicing over others” root virtues and reJoicing over our own. When 
T€JOICInE OVer OUr OWn virtue, we can rejJoIce over virtue done 1n our past lives that we 
can measure through Inferential valid cognition and reJolce over our root virtue of this 
present life that we can measure by means of direct valid cognition. It 1s not difficult to 
apply Inferential valid cognition to reJoIce over our past lives. The fact that we have not 
only taken rebirth In this present human form but have Inherited favorable conditions 
necessary for Dharma practices confirm that we must have practiced generosity, patlence, 
and the other perfections In our past lives. So we should reJoice. ReJolce oVer Our Virfues 
of this present life means to think over virtuous deeds we personally have performed. For 
example, recitation of the holy scriptures, contemplation of their meaninøs, listening to 
the teachings of Dharma or any act of generosity and so forth. Then reJoicing at these 
without arrogance because If we feel proud, our root virtues wIll lessen Instead of 
Increasing. ReJoicing over others” virtues means reJoicing over the virtue of others 
without preJudice. One”s act of rejoIcing must not be contaminated by negative thoughfs 


984 


like Jealousy. Regardless of what our relatlonship with the other person 1s, we should 
acknowledge sincerely their virtuous deeds and reJoice. This 1s the most effective menfal 
technique to build a huge accumulation of merIts. 


(B) Đây là hạnh nguyện thứ năm trong Phổ Hiền Thập Hạnh Nguyện. — Thịs is the fifth oƒ 


the ten conducfs and vows 0ƒ Samanfabhadra Bodhisaffva: Tùy hỷ công đức là phát tâm 
chứng nhất thiết trí mà siêng tu cội phước, chẳng tiếc thân mạng, làm tất cả những hạnh 
khó làm, đầy đủ các môn Ba La Mật, chứng nhập các trú địa của Bồ Tát, đến trọn quả 
vô thượng Bồ để, vân vân bao nhiêu căn lành ấy, dù nhỏ dù lớn, chúng ta đều tùy hỷ— 
ReJolce at others” merits and virtues means from the time of our Initial resolve for all 
wisdom, we should diligently cultivate accumulation of blessings without regard for theIr 
bodies and Ilives, cultivate all the difficult ascetic practices and perfect the gates of 
Various paramitas, enter Bodhisattva grounds of wisdom and accomplish the unsurpassed 
Bodhi of all Buddhas. We should completely follow along with and reJoice 1n all of theIr 
øood roots (big as well as small merits—See Thập Hạnh Phổ Hiển in Chapter 29. 


(VIII) Những lời Phật dạy về “Công Đúc” trong Kinh Pháp Cú— The Buddha's teachings 


l) 


2) 


3) 


4) 


3) 


on “Virtues ” in the Dharmapada Sutra: 

Mùi hương của các thứ hoa, dù là hoa chiên đàn, hoa đa già la, hay hoa mạt ly đều không 
thể bay ngược gió, chỉ có mùi hương đức hạnh của người chân chính, tuy ngược gió vẫn 
bay khắp cả muôn phương: The scent of flowers does not blow_ against the wind, nor does 
the fragrance of sandalwood and Jasmine, but the fragrance of the virtuous blows agaInst 
the wind; the virtuous man pervades every direction (Dharmapada 54). 

Hương chiên đàn, hương đa già la, hương bạt tất kỳ, hương thanh liên, trong tất cả thứ 
hương, chỉ thứ hương đức hạnh là hơn cả: Of little account is the fragrance of sandal- 
wood, lotus, Jasmine; above all these kinds of fragrance, the fragrance of. virtue 1s by far 
the best (Dharmapada 55). 

Hương chiên đàn, hương đa già la đều là thứ hương vi diệu, nhưng không sánh bằng 
hương người đức hạnh, xông ngát tận chư thiên: OfÝ little account 1s the fragrance of 
sandal; the fragrance of the virtuous rIses up to the øgods as the highest (Dharmapada 56). 
Người nào thành tựu các giới hạnh, hằng ngày chẳng buông lung, an trụ trong chính trí và 
giải thoát, thì ác ma không thể dòm ngó được: Mara never finds the path of those who are 
Virtuous, careful in living and freed by right knowledge (Dharmapada 57). 

Già vẫn sống đức hạnh là vui, thành tựu chánh tín là vui, đầy đủ trí tuệ là vui, không làm 
điều ác là vui: To be virtue until old age is pleasant; to have steadfast faith is pleasant; to 
aftain wisdom 1s pleasant; not to do evil 1s pleasant (Dharmapada 333). 


985 


Chương Chín Mươi Hai 
Chapter Ninefy-Two 


Thiền và Tha Lực 
Zen and Other Power 


(I Tổng Quan về Tha lực—An Overview oƒ Other Power: Tariki (sk)——Tha Lực có nghĩa là 
sức mạnh của người khác, đặc biệt là của Phật và Bồ Tát mà hành giả đạt được bằng 
niềm tin cứu độ trong giáo lý Đại Thừa. Theo Trí Giả và Thiên Như Đại Sư trong Tịnh 
Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, đây là một trong hai loại lực cho hàng phàm phu. Về tha 
lực, nếu kẻ nào tin nơi nguyện lực đại bi nhiếp lấy chúng sanh niệm Phật của Đức Phật A 
Di Đà, rồi phát lòng Bồ Để tu môn Niệm Phật Tam Muội, chán thân hữu lậu trong ba 
cõi, thực hành bố thí, trì giới, cùng các phước nghiệp, mỗi hạnh đều hồi hướng nguyện 
sanh Tây Phương Cực Lạc thì cơ cảm hợp nhau, nương nhờ Phật lực liền được vãng 
sanh—The power of others means the power or strength of another, that of a Buddha or 
Bodhisattva, especlally Amitabha, obtainned through faith in Mahayana salvation. 
According to Masters Chih-I and T”ien-Ju in the Pure Land Buddhism, this 1s one of the 
two kinds of power for ordinary people. With regard to other-power, 1ƒ anyone believes In 
the power of Amitabha Buddha”s compassionate vow to rescue sentient beings and then 
develops the Bodhi-Mind, cultivates the Buddha Remembrance (Reciftaton) Samadhi, 
ørows weary of his temporal, impure body in the Triple Realm, practices charity, upholds 
the precepts and performs other meritorious deeds, dedicating all the merits and virtues to 
rebirth In the Western Pure Land, his aspirations and the Buddhaˆs response will be In 
accord. Relying thus on the Buddha”s power, he will immediately achieve rebirth. 


(II) Thiền và Tha lực—Zen and Other Power: Trong tu tập Thiền quán, chúng ta thường ít 
khi nghe nói đến ân súng hoặc tha lực. Thiển quán nhắc chúng ta tu tập thiền định để 
được tỉnh thức trong từng giây từng phút, đó là con đường khả dĩ đi đến giải thoát ngay 
trong đời nầy. Như vậy, thiển quán nhấn mạnh đến “Tự Lực'. Tự lực là cố gắng đạt tới 
giác ngộ bằng chính khả năng tu tập của mình, chứ không lệ thuộc vào lòng từ bi của chư 
Phật và chư Bồ Tát. Theo Trí Giả và Thiên Như Đại Sư trong Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc 
Vấn Luận, đây là một trong hai loại lực cho hàng phàm phu. Về tự lực, hàng cụ phược 
phàm phu ở thế giới nây tuy có đôi chút tu hành, thật ra chưa có thể sanh về Tịnh Độ và 
chưa xứng đáng được ở Tịnh Độ. Kinh Anh Lạc nói: “Từ địa vị cụ phược phàm phu chưa 
biết Tam Bảo và nhân quả thiện ác, trước tiên mới phát tâm Bồ Đề phải lấy tín làm gốc, 
đến khi vào đạo Phật lại lấy giới làm nền tẳng. Hạng phàm phu nầy khi mới thọ Bồ Tát 
giới, nếu mỗi đời cứ tiếp tục giữ giới như thế không cho khuyết phạm, trải qua ba kiếp 
mới đến địa vị sơ phát tâm trụ. Lại cứ như thế mà tu thập tín, thập ba la mật cùng vô 
lượng hạnh nguyện, nối nhau không gián đoạn, mãn một vạn kiếp mới đến ngôi đệ lục 
Chánh Tâm trụ. Khi tiến lên đệ thất Bất Thối trụ tức là đã vào chủng tánh vị, nhưng địa 
vị nầy cũng chưa được sanh về Tịnh Độ—In Zen practice, we do not often hear the words 
“grace” or “other powerˆ. Meditation and Contemplation remind us to pracfice meditation 


986 


and contemplation so that we can attain moment-to-moment awareness In every minute 
at the present time, and this 1s one of the possible ways to attain liberation In this very 
le. Therefore, Own Power” Is always emphasized In Zen. Own Power means one”s 
own power, merit, Intelligence, discrimination. The attempt to attain enlightenment 
through one”s own efforts rather than by relying upon the compassion of the Buddhas and 
Bodhisattvas. According to Masters Chih-I and T”ien-Ju In the Pure Land Buddhism, this 
1s one of the two kinds of power for ordinary people. Às far as self-power Is concerned, 
while the ordinary beings of this world, totally bound by therr attachments and afflictions, 
may have some level of cultivation, 1n reality, they still cannot be reborn 1n the Pure Land 
nor deserve fo reside there. The Peace and Bliss Collections states: “Ihose who first 
develop the Bodhi Mind, starting from the level of completely fettered ordinary people 
Ipnorant of the Three Treasures and the Law of cause and Effect, should base themselves 
Iinitially on faith. Next, when they have embarked upon the Bodhi path, the preceptfs 
should serve as their foundation. If these ordinary people accept the Bodhisattva preceptfs 
and continue to uphold them unfailingly and without Interruption for three kalpas, they 
wIll reach the First Abode of Bodhisattvahood. If they pursue their cultivation in this 
mamner through the Ten Paramitas as well as countless vows and practices, one after 
another without Interruption, at the end of ten thousand kalpas they will reach the Sixth 
Abode of Bodhisattvahood. Should they continue still further, they will reach the Seventh 
Abode or Non-Retrogression. They wIll then have entered the stage of the “Seed of 
Buddhahood,` 1.e., they are assured of eventual Buddhahood. However, even then, they 
still cannot achieve rebirth in the Pure Land. 


(HI)Thập độ Ba La Mật, Tự Lực hay Tha Lực?—Ten Paramitas, Self-power or Other 
power2: 

(A) Tổng Quan về Mười Ba La Mật trong kinh điển bằng tiếng Phạn—An Overview oƒ the Ten 
paramitas in Sanskrif texts: Trong sự tu tập, chúng ta có thể trau đổi và nuôi dưỡng những 
đức tính nào có thể nâng đỡ và dẫn dắt chúng ta đến nơi giải thoát. Đó là mười đức tính 
mà tiếng Phạn gọi là “Parami” hay âm ra Hán Việt là “Ba La Mật. Ba La Mật, theo Phạn 
nhữ, có nghĩa là đáo bỉ ngạn. Mười Ba La Mật đưa chúng sanh qua biển sanh tử để đi đến 
Niết bàn. Mười giai đoạn hoàn thiện tinh thần của chư Bồ tát trong tiến trình thành Phật. 
Chẳng những Thập độ Ba La Mật là đặc trưng cho Phật Giáo Đại Thừa trong nhiều 
phương diện, mà chúng còn gồm những cơ bản đạo đức chung cho tất cả các tôn giáo. 
Thập độ bao gồm sự thực tập và sự phát triển khả dĩ cao nhất. Vì vậy, thực hành mười Ba 
La Mật sẽ giúp hành giả vượt bờ mê qua đến bến giác. Đây là mười đặc tính thiện mỹ 
trong tâm và những năng lực tích lũy mà chúng có thể đem lại, đó là bố thí, trì giới, nhẫn 
nhục, tinh tấn, thiển định, bát nhã, phương tiện thiện xão, nguyện, lực và trí tuệ. Tin hay 
không tin vào giáo lý Phật giáo là tùy ở các bạn, tuy nhiên, vấn đề giải thoát của chúng 
không bao giờ tùy thuộc vào ngoại vật hay ngoại cảnh. Mặc dầu tất cả những Ba La Mật 
có ảnh hưởng rất lớn đối với việc tu tập của chúng ta, và ảnh hưởng nầy có vẻ giống như 
ý niệm về ân sủng hay tha lực, nhưng Ba La Mật không phải là tha lực đến từ ai đó bên 
ngoài chúng ta, mà thật ra, chúng phát xuất từ những hạt giống thanh tịnh mà chúng ta đã 
tích lũy dần dẫn trong nhiều đời. Hành giả tu thiển nên luôn nhớ rằng chính nhờ sự tu tập 
thiển định sẽ mang lại những việc thiện lành cho đời mình, chứ không phải do bất cứ một 


987 


động lực nào bên ngoài. Vì vậy, hành giả tu thiển phải luôn phát triển và củng cố những 
Ba La Mật của chính mình, và chắc chắn những quả trái an lạc đang chờ chúng ta, không 
có ngoại lệ! Hành giả tu thiển nên luôn nhớ rằng, một khi những Ba La Mật đã được phát 
triển bằng sự tu tập của chính mình, cũng như được nuôi dưỡng qua nhiều đời kiếp, chắc 
chắn chúng ta sẽ kinh nghiệm được những øì tinh túy nhất của đạo pháp và con đường 
tiến về hướng giải thoát sẽ không còn xa nữa—In our cultivation, we nourish certain 
qualities that support and propel us foward in emancipation. These are ten qualities that 
Pali Language calls “Parami` or Vietnamese-Chinese calls “Ba La Mật”. These are 
giving, morality, renunciation, wisdom, enerøy, pafience, truthfulness, resolve, loving- 
kindness, and equanimity. According to the Sanskrit language, Paramita means crossing- 
over. Ten Paramitas mean the six things that ferry one beyond the sea of mortality to 
nirvana. Ten stages of spiritual perfection followed by the Bodhisattva In his progress to 
Buddhahood. The ten virtues of perfection are not only characteristic of Mahayana 
Buddhism In many ways, they also contain virtues commonly held up as cardinal by all 
religIous systems. They consist of the practice and highest possible development. Thus, 
practicing the ten paramitas wIll lead the practitioner to cross over from the shore of the 
unenlightened to the dock of enlightenment. Believe or not believe In theory of 
Buddhism 1s totally up to you; however, our emancipation never depends on external 
things and situations. Althouph all Paramitas have the great Influence 1n our cultivation, 
and this Influence seems like the sense of grace or other power, Paramitas do not come 
from some being outside ourlseves, rather, they come from our own gradually 
accumulated purity in many lives. Zen practitioners should always remember that 1t 1s Our 
inner developmert, not any external agent, brings us wholesome results and grace. Thus, 
Zen practitioners should always develop and strengthen all paramitas within ourselves, 
and surely peaceful fruits are walting for us without any exception!l Zen practitioners 
should always remember that once paramitas have been developed through our 
cultivation, and they have been developing over lifetimes, we wIll surely experience and 
emergence of the “Essence of Dharma", and the road to emancipation 1s not far away 
anymOre. 


(B-1)Lục Ba La Mật—Six paramitas: Sáu Ba La Mật chính được đề cập đến trong những kinh 


l) 
2) 


3) 


điển Đại Thừa như Thần Thông Du Hý, Kinh Phật Bản Hạnh Tập Kinh Dị Bản, Kinh Bát 
Thiên Tụng Bát Nhã Ba La Mật, Kinh Từ Bì Liên Hoa, Kinh Soạn Tập Bá Duyên, Kinh 
Đại Thừa Trang Nghiêm, Kinh Pháp Số Danh Tập DỊ Bản, Kinh Tam Muội Vương, Kinh 
Bồ Tát Địa—Six chief paramitas mentioned in many Mahayana sutras such as the 
Lalitavistara Sutra, the Mahavastu Sutra, the Astasahasrika Prajna-paramita Sutra, the 
Karunapundarika Sutra, the Avadana-Sataka Sutra, the Mahayana-sutra-lankara, the 
Dharma-Sangraha Sutra, the Samadhi-RaJa Sutra, the Bodhisattva-Bhumika Sutra: 

Bố thí Ba la mật —Dana-paramita (skt): Giving-paramita or generosity or charity (tài thí, 
pháp thí, vô úy thí) —See Dana. 

Trì giới Ba la mật —Sila-paramita (skU: Holding Precepts Paramita or morality or 
discipline (tự mình giữ giới, khuyên người giữ giới và phát tâm vô thượng). 

Nhẫn nhục Ba la mật —Kshanti-paramita (skt): Patience paramita or forebearance. 


4) 
3) 


6) 


988 


Tỉnh Tấn Ba La Mật —Virya-paramita (skt): Effor—Vigor paramita or enegy or exertion 
(bất thối và nói viết pháp tối thắng khiến người nghe được về cõi Chánh giác). 

Thiển Định Ba La mật —Dhyana-paramita (skÐ: Meditation paramita or contemplation 
(luôn giữ chánh định, giáo hóa chúng sanh, nhập chơn pháp giới). 

Bát nhã hay Trí Huệ Ba La Mật —Prajna-paramita (skÐ: Wisdom paramita or praJna 
wisdom (hiểu rõ chơn lý). 





(B-2)Bốn Ba La Mật còn lại— The last ƒour paramiias: Bốn Ba La Mật còn lại (thứ bẩy, tám, 


1) 


8) 


9) 


chín, và mười) chỉ được nói đến trong vài kinh điển như trong Kinh Đại Thừa Trang 
Nghiêm, Kinh Danh Nghĩa Đại Tập, Kinh Pháp Số Danh Tập Kinh DỊ Bản, và Kinh Thập 
Địa. Những Ba La Mật này chỉ được để cập trong một số ít kinh điển và không được giải 
thích nhiều. Kỳ thật, Ba La Mật thứ mười không cần thiết —The last four paramitas are 
mention In some sutras as In the Mahayana-Sutralankara, the Mahavyutpatti Sutra, the 
Dharma-Sangraha Sutra, and the Dasa-bhumika Sutra. They are menftioned only 1n some 
sutras and are not explained at great length. The last paramifa, as a matter of fact, 1s not 
n€C€SSATV: 

Nguyện Ba la mật —Pranidana-paramita (skÐ: Vow paramita or vow for Bodhicitta 
(Nguyện tu từ bi và hóa độ chúng sanh đồng đắc quả vị Phật). 

Lực Ba la mật —Bala-paramita (skt): Power paramita or strensth or manifestations of the 
ten powers—(dùng sức trí huệ khiến cho chúng sanh đắc nhập pháp Đại thừa). 

Phương tiện Ba la mật —Upaya-paramita (skt): Expedient paramita or right methods or 
means—(hiểu rõ cách giúp ích cho chúng sanh đáo bỉ ngạn). 








10) Trí Ba la mật —l]nana-paramita (skÐ: Knowledge paramita or knowledge of the true 


definition of all đharmas—Hiểu rõ các pháp, giữ vững trung đạo. 


989 


Chương Chín Mươi Ba 
Chapter Ninety- Three 


Thiền và Tứ Diệu Đế 
Zen and the Four Noble (Holy) Truths 


(I Tổng quan về Tứ Diệu Đế—An overview oƒ the Four Noble Truths: Tứ Diệu Đế hay bốn 
chân lý nhiệm mẫu trong giáo lý nhà Phật, nói rõ vì đâu có khổ và con đường giải thoát. 
Người ta nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng bài pháp đầu tiên về “Tứ Diệu Đế” 
trong vườn Lộc Uyển, sau khi Ngài giác ngộ thành Phật. Trong đó Đức Phật đã trình bày: 
“Cuộc sống chứa đây đau khổ, những khổ đau đó đều có nguyên nhân, nguyên nhân của 
những khổ đau nầy có thể bị hủy diệt bằng con đường diệt khổ.” Tứ Diệu Đế là bốn 
trong những giáo lý căn bản nhất của giáo lý nhà Phật. Theo Hòa Thượng Piyadassi trong 
quyển “Con Đường Cổ Xưa,” đối với đạo Phật, việc thức tỉnh từ Vô Minh đến Giác Ngộ 
luôn luôn hàm ý sự thấu triệt Tứ Thánh Đế. Bậc Giác Ngộ được gọi là Phật, chỉ vì Ngài 
đã thấu triệt Tứ Đế. Toàn bộ bài pháp đầu tiên của Đức Phật dành trọn vẹn để trình bày 
về Tứ Thánh Đế nầy; vì đó là cốt tủy của đạo Phật. Ví như dấu chân của các loài đi trên 
đất, có thể được chứa đựng trong dấu chân voi, được xem là lớn nhất về tầm cỡ, giáo lý 
Tứ Thánh Đế nầy cũng vậy, bao quát hết thảy mọi thiện pháp. Trong kinh điển Pali, đặc 
biệt là trong tạng kinh (Suttas), Tứ Đế nầy được diễn giải chỉ tiết bằng nhiều cách khác 
nhau. Không có một nhận thức rõ ràng về Tứ Đế, người ta khó có thể hiểu được Đức 
phật đã dạy những gì trong suốt 45 năm hoằng hóa. Đối với Đức phật thì toàn bộ lời dạy 
của Ngài chỉ nhằm để hiểu về Khổ, tính chất bất toại nguyện của mọi hiện hữu duyên 
sanh, và hiểu về con đường thoát khỏi tình trạng bất toại nguyện nầy. Toàn bộ lời dạy 
của Đức Phật không gì khác hơn là sự ứng dụng một nguyên tắc nầy. Như vậy chúng ta 
thấy rõ Đức phật đã khám phá ra Tứ Đế, phần còn lại chỉ là sự khai triển có hệ thống và 
chỉ tiết hơn về Tứ Thánh Đế này. Có thể xem đây là giáo lý tiêu biểu của ba đời chư 
Phật. Tính chất ưu việt của Tứ Thánh Đế trong lời dạy của Đức Phật, được thể hiện rõ 
nét qua bức thông điệp của Ngài trong rừng Simsapa, cũng như từ bức thông điệp trong 
vườn Lộc Uyển. Thời Đức Phật còn tại thế, Ngài luôn nhấn mạnh rằng không thông hiểu 
và thực hành Tứ Diệu Đế sẽ khiến chúng ta phải lăn trôi mãi trong vòng luân hồi sanh 
tử. Hành giả tu tập thiển quán nên luôn nhớ rằng “Tứ Diệu Đế” được thấy rõ khi chánh 
niệm và trí tuệ có mặt—A fundamental doctrine of Buddhism which clarifies the cause of 
suffering and the way to emancipation. Sakyamuni Buddha 1s said to have expounded the 
Four Noble Truths in the Deer Park In Sarnath during his first sermon after attaining 
Buddhahood. The Buddha organized these ideas Info the Fourfold Truth as follows: “LIfe 
consists enfirely of suffering; suffering has causes; the causes of suffering can be 
extinguished; and there exisfts a way to extinguish the cause.” Four Noble Truths are four 
of the most fundamental Buddhist theorles. According to Most Venerable Piyadassi In 
“The Buddha”s AnclIent Path,” in Buddhism, awakening from 1gnorance to full knowledge 
always Iimplies the comprehension of the Four Noble Truths. The Enlightened One 1s 
called the Buddha simply because he understood the Truths in their fullness. The whole 


990 


Of his first sermon 1s devoted to the formulation of these Truths; for they are the essence 
of the Buddha”s teaching. “As the footprint of every creature that walks the earth can be 
contained in an elephant “s footprint, which 1s pre-eminent for size, so does the doctrine 
of the Four Noble Truths embrace all skiful Dhamma, or the entire teaching of the 
Buddha. In the original Pali texts, specifically in the discourses, these Four Noble Truths 
are made clear in detail and in diverse ways. Without a clear Idea of the Truths, one can 
not know what the Buddha taught for forty-five years. To the Buddha the entire teaching 
Is Just the understanding of Dukkha, the unsatisfactory nature of all phenomenal 
exIstence, and the understanding of the way out of this unsatisfactoriness. The entire 
teaching of the Buddha 1s nothing other than the application of this one principle. Thus, 
we clearly see that the Buddha discovered the Four Noble Truths, and the rest are logical 
developments and more detailed explanations of the Four Noble Truths. This 1s the 
typical teaching of the Buddhas of all ages. The supremacy of the Four Noble Truths In 
the teaching of the Buddha 1s extremely clear from the message of the Simsapa Grove as 
from the message of the Deer Park. At the time of the Buddha, He always stressed that 
failing to comprehend and practice the Four Noble Truths have caused us to run on so 
long in the cycle of birth and death. Zen practitioners should always remember that the 
Four Noble Truths are seen at any time when mindfulness and wisdom are present. 


(I1) Chiếc Bè Tứ Diệu Đế cho Người Tu Thiềên— The Raƒt oƒ the Four Noble Truths for Zen 
PracHfioners: Trong một đoạn kinh nổi tiếng của bộ Trung Bộ Kinh thuộc tạng kinh Pali, 
Đức Phật mô tả giáo pháp của Ngài giống như một chiếc bè. Ngài dạy, giả thử có một 
người lữ hành trông thấy một dòng sông rộng lớn. Trong khi đó bên bờ người ấy đang 
đứng thì nguy hiểm và ghê sợ, trong khi bờ bên kia thì an toàn, bình yên và vắng lặng. 
Không có cầu mà chẳng có phà để đưa người ấy sang sông, vì vậy người này làm một 
chiếc bè. Một khi đã qua được bến bờ bên kia, người này nên làm gì? Kéo theo chiếc bè, 
vật đã từng hữu dụng cho người ấy và bây giờ nó biến thành một trở ngại, hay bỏ nó đi 
sau khi người ấy đã sang bờ? Đức Phật bình phẩm, chiếc bè dùng để vượt sông, đừng 
bám víu vào nó, và giống như chân lý trong giáo pháp của Ngài. Nó không phải là một 
nỗ lực trí tuệ mà cũng không phải là một tín điều, nhưng chỉ là một điều gì đó được biến 
thành hiện thực và được trau dồi. Giáo pháp của Đức Phật được diễn tả rất ngắn gọn 
trong Tứ Diệu Đế, một trong những phương thức được chấp nhận rộng rãi nhất của tư 
tưởng Phật giáo. Những chân lý này công bố về “khổ” và sự chấm dứt khổ và phản ánh 
nội dung sự giác ngộ của Ngài. Theo truyền thống, Ngài trình bày những chân lý này 
trong bài pháp đầu tiên khi thuyết giảng cho 5 người bạn đồng tu cũ ở vườn Lộc Uyển 
gần thành Sarnath. Bài pháp này được gọi là “Chuyển Pháp Luân,” và nó đã cấu thành 
một trong những lời giáo huấn căn bản của đạo Phật. Chân lý thứ nhất là “Khổ Đế.” Đức 
Phật dạy rằng mọi vật đều khổ: sanh, lão, bệnh, tử, chia la, không thỏa mãn ước muốn, 
hủy hoại, trạng thái thay đổi liên tục của tất cả các hiện tượng, bất cứ cảm nhận nào, dù 
sung sướng hay đau khổ đều là “khổ.” Khổ là điều kiện vô thường của vũ trụ tác động 
trên vạn vật. Ngay cả “cái tôi” hoặc “bản ngã” cũng không có đặc tính vững bền, do bởi 
trên thực tế nó chỉ là một sai lầm khởi lên từ một khái niệm sai lầm mà thôi. Thuyết “Vô 
Ngã” này là một trong ba đặc tính của tất cả sự sống cùng với “khổ” là “vô thường.” 
Chân lý thứ hai là “Tập Đế,” giải thích rằng “khổ” phát sinh từ tham ái, tham muốn có 


99Ị 


nhiều hay có ít, tham muốn sinh tổn hay hoại diệt. Sự tham ái hoặc lòng tham như thế là 
một phần của chu kỳ được mô tả trong thập nhị nhân duyên: phát sinh từ thọ, lần lượt 
phát sinh từ xúc, từ lục căn, từ danh sắc, từ thức, từ ý hành, từ vô minh, từ khổ, từ sanh, 
hữu, thủ, và trở lại ái, cứ như thế mà xoay vòng liên tục trở lại. Một trong những định 
luật căn bản tự nhiên nổi tiếng trong đạo Phật. Lý Duyên Khởi hoặc Thập Nhị Nhân 
Duyên đặt nền móng cho Nghiệp, nhân quả, sự thay đổi và tự nguyện và tính cách mà ở 
đó tất cả những hiện tượng quy ước tổn tại. Nó thường được mô tả là sự khởi đầu với vô 
minh hoặc mê mờ. Chân lý thứ ba là “Diệt Đế.” Chân lý này khẳng định rằng có một sự 
chấm dứt “khổ" hay sự giải thoát cuối cùng và tối cao là sự dập tắt lửa tham, sân và si, 
việc này xảy ra khi nhân của “khổ' bị loại trừ. Khi người ta hiểu rõ lý Duyên Khởi và 
những hậu quả của nó được mở lối, khi ấy chuỗi dây xích bị phá và tham ái dẫn đến 
vòng sinh tử luân hồi bất tận bị đoạn tận và sự diệt khổ đã hoàn tất. Đức Phật gọi chân lý 
thứ ba là “sự diệt tắt.” Sự kiện này không giống như Niết Bàn. Niết Bàn không phải là 
quả được tạo bởi nhân: nếu là Niết Bàn, nó tự phát sinh, và nếu nó đã tự sinh; nó không 
thể đưa ra một phương cách để vượt khỏi những sự bám chặt vào nghiệp và tái sinh. 
Chân lý thứ tư là “Đạo Đế,” xác định những yếu tố dẫn đến sự diệt khổ. Tám yếu tố này 
khẳng định ba thành phần căn bản của sự tu tập tâm linh Phật giáo: Giới, Định, và Huệ. 
Tứ Diệu Đế được giải thích bằng cách dùng một hình thức bóng bẩy mang tính y học. 
Trong đế thứ nhất, thân phận con người được chẩn đoán là khổ. Chân lý thứ hai trích dẫn 
tham ái, nhân của chứng bệnh này. Chân lý thứ ba tạo nên một triệu chứng tình trạng, chỉ 
ra rằng có thể hồi phục. Cuối cùng chân lý thứ tư, Bát Chánh Đạo đi đến sự diệt khổ là 
phương thuốc được kê toa để phục hồi sức khỏe bệnh nhân. Theo lệ thường, người ta 
cũng kết hợp hình thức hoạt động nào đó với từng chân lý một. Chân lý thứ nhất được 
“hiểu thông suốt." Chân lý thứ hai được loại trừ tận gốc: nó đòi hỏi sự khao khát cần được 
dập tắt. Chân lý thứ ba là cần được chứng nghiệm, để biến thành thực tế. Và chân lý thứ 
tư cần được trau dồi, “được biến thành hiện thực,” nghĩa là cần được gìn giữ và tuân thủ. 
Toàn bộ Phật Pháp có thể được xem như là sự giải thích rộng rãi và tỉ mỉ từ Tứ Diệu Đế 
mà ra—ln a famous passage In the Majjihima Nikaya of the Pali Canon, the Buddha 
likens his teaching to a raft. Suppose, he says, a traveler sees a øreaf exXpanse of Wwaft€r. 
The shore he stands on 1s dangerous and frightening, while the opposite shore offers 
safety, peace and tranquility. There 1s neither a bridge to cross nor a ferry to carry him 
over, so he built a raft. Once on the other shore, what should he do? Drag the raft that had 
been useful to him and turn 1t Into an Impediment, or let go of 1t now that he 1s safely 
across the water? The raft, the Buddha observes, 1s for crossing with, not clinging to, and 
the same 1s true of his teaching. It 1s neither an intellectual endeavor nor a creed, but 
merely something to be brought Into being and cultivated. The Buddha”s teaching 1s most 
succinctly expressed In the Four Noble Truths, one of the most universally accepted 
formulations of Buddhism. These Truths proclaim “duhkha” and 1fs cessation, and reflect 
the content of the Buddhaˆs enlightenment. According to tradition, he expounded them In 
his first sermon delivered to his five former companions at the deer park near Sarnath. 
Thịs sermon 1s called the “Setting in Motion of the Wheel of Dharma,” and constitutes 
one of the most basic teaching of Buddhism. The first Noble Truth is the Truth of 
Duhkha. The Buddha said that everything 1s “duhkha”: birth, ageing, sickness, death, 
parting, unfulfilled desires, decay, the state of all phenomena consfantly changing, any 


992 


experience, whether pleasurable or painful, 1s “duhkha.” Duhkha 1s the condition of 
unIiversal impermanence which affects everything. Even the “I[” or “Self” has no enduring 
quality, because 1n reality 1t is merely an error arising from false conceptualization. Thịs 
doctrine of “no-self” 1s one of three characteristics of all conditioned existence, together 
with “duhkha” and Iimpermanence. The second Noble Truth, the Truth of the Origin of 
“duhkha,” explains that “duhkha” arises from craving (literally “thirst; Pali, trishna): 
craving for sensual pleasure, for having more or for having less, for existence or for self- 
annihilation. Such craving or greed 1s part of a cycle that 1s described as a twelve-linked 
chain of Dependent Originatlon: 1t arIses from feeling, which In turn arises from sense- 
contact, which arises from the six senses, which arise from mind and form, which arIse 
from consciousness, which arises from formations, which arise from Ignorance, which 
arIses from suffering, which arises from birth, which arises from becoming, which arIses 
from grasping, which arises from craving, and thus round and round again. One of the 
most celebrated principles of Buddhism, Dependent Origination underlies Karma, 
causality, change and free will, and the way In which all conditioned phenomena exIst. lt 
1s usually described as beginning with Ignorance or confusion. The third Truth 1s the 
Noble Truth of the Cessation of Duhkha. This Truth asserts that there 1s an end to 
“duhkha”: supreme and final liberation 1s the “blowing ouf” of the fires of greed, hatred 
and delusion, that occurs when the cause of “duhkha” 1s removed. When Dependent 
Origination 1s fully undersfood and 1ts consequences drawn out, when the chan 1s broken 
and the craving that leads to endless births and deaths 1s abandoned, complete and final 
cessation of “duhkha” is achieved. The Buddha called the thrd Noble Truth “the 
Cessation.” This 1s not identical to nirvana. Nirvana 1s not an effect produced by a cause: 
1 It were, 1t would arise dependently, and I1 it arose dependently, it would not be able to 
offer a means of escape from the clutches of karma and rebirth. The fourth Noble Truth, 
the Truth of the Eightfold Noble Path, identifies the factors leading to the cessation of 
“duhkha”. These eight factors affirm the three essential elements of Buddhist spiritual 
training, moral conduct, concentration and wisdom. The Four Noble Truths are commonly 
explained by use of medical allegory. In the First Noble Truth the human condition 1s 
diagnosed as being “duhkha.” The Second Noble Truth cites craving as the cause of this 
malady.. The Third Noble Truth make a prognosis about the condition, proclaiming that 
recovery 1s possible. Finally, the Fourth Noble Truth, the Eightfold Noble Path to the 
Cessation of “duhkha,” 1s the medicine prescribed to restore the patilents health. It 1s also 
customary fo associate some sort of activity with each of the four Truths. The first Truth 1s 
to be “fully comprehended.” The second needs to be eradicated : it requires thirst to be 
quenched. The third Truth 1s to be realized, to be made I1nto reality. And the fourth 1s to 
be cultivated, “to be brought Iinto being,” that 1s, to be kept and followed. The entire 
Buddhist Dharma can be seen as an elaboration of the Four Noble Truths. 


(HI)Thiền và Tứ Diệu Đế—Zen and the Four Noble Truths: 

1) Sự thật về khổ— The truth oƒ suffering: Không có từ ngữ dịch tương đương trong Anh ngữ 
cho từ “Dukkha “ trong tiếng Pali (Nam Phạn) hay tiếng Sanskrit (Bắc Phạn), nên người 
ta thường dịch chữ “Dukkha” dịch sang Anh ngữ là “Suffering”. Tuy nhiên chữ 
“Suffering” thỉnh thoảng gây ra hiểu lầm bởi vì nó chỉ sự khốn khổ hay đau đớn cực kỳ. 


2) 


b) 


3) 


4) 


993 


Cần nên hiểu rằng khi Đức Phật bảo cuộc sống của chúng ta là khổ, ý Ngài muốn nói 
đến mọi trạng thái không thỏa mãn của chúng ta với một phạm vi rất rộng, từ những bực 
dọc nho nhỏ đến những vần để khó khăn trong đời sống, từ những nỗi khổ đau nát lòng 
chí đến những tang thương của kiếp sống. Vì vậy chữ “Dukkha” nên được dùng để diễn 
tả những việc không hoàn hảo xảy ra trong đời sống của chúng ta và chúng ta có thể cải 
hóa chúng cho tốt hơn. Nói tóm lại, mọi hiện hữu đều có bản chất khổ chứ không mang 
lại toại nguyện (sự khổ vô biên vô hạn, sanh khổ, già khổ, bịnh khổ, chết khổ, thương 
yêu mà phải xa la khổ, oán ghét mà cứ gặp nhau là khổ, cầu bất đắc khổ, vân vân. Khổ 
đeo theo ngũ uẩn như sắc thân, sự cảm thọ, tưởng tượng, hình ảnh, hành động, tri thức). 
Qua thiển định, hành giả tu thiển có thể thấy trực tiếp là các hiện tượng danh và sắc, hay 
thân và tâm, đều đau khổ—There is no equivalent translation ¡in English for the word 
“Dukkha” ¡in both Pali and Sanskrit. So the word “Dukkha” 1s often translated as 
“Suffering”. However, this English word 1s sometimes misleading because 1t connofes 
extreme pain. When the Buddha described our lives as “Dukkha”, he was referring to any 
and all unsatisfactory conditions. These range from minor disappointments, problems and 
difficulties to Iintense pain and misery. Therefore, Dukkha should be used to describe the 
fact that things are not completely right In our lives and could be better. In one word, all 
exIstence entails suffering. All existence 1s characterized by suffering and does not bring 
satisfaction.Through meditation, Zen practitioners may see directly that all physical and 
mental phenomena share the characteristic of suffering. 

Tập Đế— The truth oƒ accumulation: Samudhaya-satya (skÙ)—Sự thật về căn nguyên của 
cái khổ. 

Tập Đế là sự thật rõ ràng về nguồn gốc của những nỗi khổ-—Truth of the causes of 
suffering: Theo giáo lý nhà Phật, tham ái là nguyên nhân của đau khổ. Những dục vọng 
xấu xa nảy nở từ những việc vụn vặt trong gia đình, lan ra ngoài xã hội, và nổ lớn thành 
chiến tranh giữa các chủng tộc, giữa các quốc gia, hay giữa những phe nhóm của các 
quốc gia trên thế giới —According to Buddhist tenets, craving or desire is the cause of 
suffering. It creates dissension In the family and society that degenerates Into war 
between races, nations, and øroups of nations 1n the world. 

Ngu sỉ là nguyên nhân của mọi cái khổ (sự ham sống làm cho chúng sanh cứ mãi chết đi 
sống lại, hễ ham sống tất ham vui sướng, ham quyển thế, ham tài sẳn, càng được càng 
ham): The truth of the origin of suffering or causes of suffering, or 1fs location. All 
sufferings are caused by Ignorance, which gIves rise to craving and 1llusions (craving or 
graspIng the wrong things), 1.e. craving for life, for pleasure, for power, for wealth; the 
more he earns, the more he wants. 

Chân lý diệt khổ— The truth oƒ the cessation oƒ suffering (is cessation): Nirodha-satya 
(skt——Cứu cánh diệt khổ là Niết bàn tịnh tịch (nếu chịu hạ lòng tham xuống rồi bỏ nó đi, 
hay trục nó ra khỏi mình thì gọi là diệt). Qua thiển quán, chánh niệm và trí tuệ có mặt, 
hành giả thấy rõ sự chấm dứt khổ đau một khi si mê và các phiển não khác đều biến 
mất —There ¡is an end to suffering, and this state of no suffering ¡is called Nirvana. 
Through meditation, mindfulness and wisdom are present, Zen practifioners see clearly 
suffering will be ceased when I1gnorance and other afflictions fall away and cease. 

Đạo Đế— The truth oƒ the PATH that leads to the cessation oƒ suffering (the way oƒ cure): 
Marga-satya (sk)——The truth of the right way——The way of such extinction—Chân lý về 


994 


2x 


con đường diệt khổ, ấy là thực hành Bát Thánh đạo. Đức Phật đã dạy rằng: “Bất cứ ai 
chấp nhận Tứ Diệu Đế và chịu hành trì Bát Chánh Đạo, người ấy sẽ hết khổ và chấm dứt 
luân hồi sanh tử.”——To practice the Eight-fold Noble Truths—Buddha taught: “Whoever 
accepts the four dogmas, and practises the Eighfold Noble Path will put an end to births 
and deaths. 


(IV)Hành Giả tu Thiền nên suy gẫm cẩn thận lời dạy của Đức Phật về Tứ Diệu Đế trong 
Tương Ưng Bộ Kinh để chúng ta có thể thâm thâm tiến tu đến khi viên mãn—Zen 
Practitioners should think over carefully the Buddha?s Teqchings on the Four Noble 
Truths in the Samyutta Nikaya, so that we can quiefly qdvance in pracfice unfiÏ we reach 
our perƒectfion: Trong Kinh Lá Rừng Simsapà, Tương Ưng, Tập VI. 31, một thời Thế Tôn 
an trú tại rừng Simsapà. Rồi Thế Tôn lấy tay nhặt lên một ít lá Simsapà, rồi bảo các Tỳ 
Kheo: “Các ông nghĩ thế nào, này các Tỳ Kheo, cái gì là nhiều hơn, một số ít lá Simsapà 
mà Ta nắm lấy trong tay, hay lá trong rừng Simsapà?” Các Tỳ Kheo trả lời: “Thật là quá 
ít, bạch Thế Tôn, một ít lá Simsapà mà Thế Tôn nắm lấy trong tay, và thật là quá nhiều 
lá trong rừng Simsapà.” Đức Thế Tôn nói tiếp: “Cũng vậy, nầy các Tỳ Kheo, thật là quá 
nhiều, những gì Ta đã thắng tri mà không nói cho các ông! Thật là quá ít những gì mà Ta 
đã nói ra! Nhưng tại sao, nầy các Tỳ Kheo, Ta lại không nói ra những điều ấy? Vì rằng, 
nầy các Tỳ Kheo, những điều ấy không liên hệ đến mục đích, không phải là căn bản cho 
phạm hạnh, không đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, và 
Niết Bàn. Do vậy, Ta không nói lên những điều ấy. Và nây các Tỳ Kheo, điều gì mà ta 
nói? 'Đây là khổ”, nầy các Tỳ Kheo, là điều Ta nói. 'Đây là Khổ tập', là điều Ta nói. 
'Đây là khổ diệt, nầy các Tỳ Kheo, là điều Ta nói. 'Đây là Con Đường đưa đến Khổ 
diệt, là điều Ta nói. Nhưng tại sao, nầy các Tỳ Kheo, Ta lại nói ra những điều ấy? Vì 
rằng, nầy các Tỳ Kheo, những điều ấy liên hệ đến mục đích, là căn bản cho phạm hạnh, 
đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết Bàn. Do vậy, Ta nói 
lên những điều ấy. Do vậy, nầy các Tỳ Kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: Đây 
là Khổ”, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: 'Đây là Khổ tập, một cố gắng cần phải 
làm để rõ biết: 'Đây là Khổ diệt, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: 'Đây là Con 
Đường đưa đến Khổ diệt.”—In the Simsapà Leaves Sutta, Samanabramana Sutta, 
Volume VI, Book 31, once the Blessed One was staying at Kosambi In the Simsapa 
forest. Then, picking up a few Simsapa leaves with his hand, he asked the monks: “How 
do you construe this, monks: Which are more numerous, the few Simsapa leaves In my 
hand or those overhead In the Simsapa forest?” Bhikhus replied: ““The leaves in the hand 
of the Blessed One are few in number, lord. Those overhead In the forest are far more 
numerous.” The Buddha continued to explain: “In the same way, monks, those things that 
I have known with direct knowledge but have not taught are far more numerous (than 
what I have taught). And why havent I taught them? Because they are not connected with 
the goal, do not relate to the rudiments of the holy le, and do not lead to 
disenchantmert, to dispassion, to cessation, to calm, to direct knowledge, to self- 
awakening, to Unbinding. That 1s why I have not taught them. And what have I taught? 
TThis 1s stress... Phis 1s the origination of stress... This 1s the cessation of stress... Phis 1s the 
path of practice leading to the cessation of stress: This 1s what I have taught. And why 
have I taught these things? Because they are connected with the goal, relate to the 


995 


rudiments of the holy life, and lead to disenchantmert, to dispassion, to cessation, to 
calm, to direct knowledge, to self-awakening, to Unbinding. Thịs 1s why T have taught 
them. Therefore your duty 1s the contemplation, "This 1s stress... This 1s the orIgination of 


stress... Phis 1s the cessation of stress. Your duty 1s the contemplation, "This 1s the path of 
practice leading to the cessatlon of stress. ” 


996 


997 


Chương Chín Mươi Bốn 
Chapter Ninefy-Four 


Thiền và Tứ Vô Lượng Tâm 
Zen and the Four Imưneasurable Minds 


(A) Tổng quan về Thiền và Tứ Vô Lượng Tâm 
An overview 0ƒ Zen and the Four Inuneasurable Minds 


(ID Tâm vô lượng là tâm rộng lớn không thể tính lường được— The mind oƒ greatness that 
cannot be measurable: Thật ra, có rất nhiều tế hạnh mà hành giả tu thiển phải chuẩn bị 
trước cũng như trong lúc tu tập thiển định. Hành giả tu thiển phải tu tập thế nào mà khi 
chứng kiến sự thành công của người khác mình phải khởi tâm tùy hỷ; khi thấy người khác 
đau khổ mình phải khởi tâm thương xót và thông cảm. Khi chính mình thành công mình 
phải luôn giữ tâm khiêm cung, vân vân và vân vân. Tuy nhiên, Đức Phật đã chỉ ra bốn 
cái tâm lớn vô lượng. Bốn tâm vô lượng nầy không những làm lợi ích cho vô lượng chúng 
sanh, dẫn sinh vô lượng phúc đức và tạo thành vô lượng quả vị tốt đẹp trong thế giới đời 
sống trong một đời, mà còn lan rộng đến vô lượng thế giới trong vô lượng kiếp sau nầy, 
và tạo thành vô lượng chư Phật. Bốn tâm vô lượng, còn gọi là Tứ Đẳng hay Tứ Phạm 
Hạnh, hay bốn trạng thái tâm cao thượng. Được gọi là vô lượng vì chúng chiếu khắp 
pháp giới chúng sanh không giới hạn không ngăn ngại. Cũng còn được gọi là “Phạm Trú” 
vì đây là nơi trú ngụ của Phạm Chúng Thiên trên cõi Trời Phạm Thiên—In fact, there are 
a lot of small virtues that Zen practitioners need to prepare before and during practicing 
mediftation. Zen practitioners should cultivate to a point that they would be happy with 
other”s success and sympathy with other”s miseries. They would keep themselves modest 
when achieving success. However, the Buddha pointed out four Iimmeasurable minds. 
These four immeasurable minds are not only benefit mmmeasurable living beings, 
bringing Iimmeasurable blessings to them, and producing Iimmeasurable highly spiritual 
attainments 1n a world, in one life, but also spreads all over immeasurable worlds, In 
Immeasurable future lives, shaping up mmeasurable Buddha. The four Immeasurables or 
1nfinte Buddha-states of mind (Four Immeasurable Minds—The four virtues of 1nfimte 
greatness). The four kinds of boundless mind, or four divine abodes. These states are 
called 1llimitables because they are to be radiated towards all living beings without limit 
or obstruction. They are also called brahmaviharas or divine abodes, or sublime states, 
because they are the mental dwellings of the brahma divinities in the Brahma-world: 


(I1) Vô Lượng Tâm trong giáo lý nhà Phật đã ảnh hưởng sâu sắc đến trái tìm của vua A 
Dục—Imuneasurable Minds in Buddhism that touched the heart oƒ King Asoka: Chính 
tinh thần Từ Bi mà Đức Phật dạy đã ảnh hưởng sâu sắc đến trái tim của vua A Dục, một 
đại hoàng đế Phật tử của Ấn Độ vào thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch. Trước khi trở thành 
một Phật tử, ông đã từng là một vị quân vương hiếu chiến giống như cha mình trước là 


998 


vua Bình Sa Vương, và ông nội mình là vua Candaragupta. Khát vọng muốn bành trướng 
lãnh thổ của mình đã khiến nhà vua đem quân xâm lăng và chiếm cứ nước láng giểng 
Kalinga. Trong cuộc xâm lăng nầy, hàng ngàn người đã bị giết, trong khi nhiều chục 
ngàn người khác bị thương và bị bắt làm tù binh. Tuy nhiên, khi sau đó nhà vua tin nơi 
lòng từ bi của đạo Phật, ông đã nhận ra sự điên rồ của việc giết hại nầy. Vua A Dục cảm 
thấy vô cùng ân hận mỗi khi nghĩ đến cuộc thẩm sát khủng khiếp nầy và nguyện giã từ 
vũ khí. Có thể nói vua A Dục là vị quân vương duy nhất trong lịch sử, là người sau khi 
chiến thắng đã từ bỏ con đường chinh phục bằng đường lối chiến tranh và mở đầu cuộc 
chinh phục bằng đường lối chánh pháp. Như chỉ dụ 13 khắc trên đá của vua A Dục cho 
thấy “Vua đã tra kiếm vào vỏ không bao giờ rút ra nữa. vì Ngài ước mong không làm tổn 
hại đến các chúng sanh.” Việc truyền bá tín ngưỡng từ bi của Đức Phật trên khắp thế giới 
phương Đông, phần lớn là do những nỗ lực táo bạo và không mệt mỏi của vua A Dục. 
Pháp Phật đã một thời làm cho tâm hồn người Á Châu trở nên ôn hòa và không hiếu 
chiến. Tuy nhiên, nền văn minh hiện đại đang xiết chặt trên các vùng đất Châu Á. Một 
điều mà ai trong chúng ta cũng phải chấp nhận là với đà tăng trưởng và phát triển của 
văn minh, thì sức sống nội tâm sẽ suy thoái, và con người ngày càng trở nên sa đọa. Với 
sự tiến triển của khoa học hiện đại rất nhiều thay đổi đã diễn ra, tất cả những thay đổi và 
cải tiến nầy, thuộc về lãnh vực vật chất bên ngoài, và có khuynh hướng làm cho con 
người thời nay ngày càng trở nên quan tâm đến nhục dục trần tục hơn, nên họ xao lãng 
những phẩm chất nơi tâm hồn, và trở nên ích kỷ hay vô lương tâm. Những đợt sóng văn 
minh vật chất đã ảnh hưởng đến nhân loại và tác động đến lối suy tư cũng như cách sống 
của họ. Con người bị trói buộc thậm tệ bởi giác quan của họ, họ sống quá thiên về thế 
giới vật chất đến nỗi không còn tiếp chạm được với cái thiện mỹ của thế giới bên trong. 
Chỉ có quan niệm sống từ bi theo lời Đức Phật dạy mới có thể lập lại sự quân bình về 
tỉnh thần và hạnh phúc cho nhân loại mà thôi—It was the spirit of love and compassion 
taught by the Buddha that touched the heart of King Asoka, the great Buddhist Emperor 
Of India In the third century B.C. Before he became a Buddhist he was a warlike monarch 
like his father, King Bimbisara, and his grandfather, King Candragupta. Wishing to 
extend his territorles he invaded and conquered Kalinga. In this war thousands were 
slainn, while many more were wounded and taken captive. Later, however, when he 
followed the Buddha”s creed of compasslon he realized the folly of killing. He felt very 
sad when he thought of the great slaughter, and gave up warfare. He ¡s the only military 
monarch on record who after victory gave up conquest by war and Inaugurated conquest 
by riphteousness. Às his Rock Edict XIII says, “he sheathed the sword never to unsheath 
1t, and wish no harm to living beings.` The spread of the Buddha”s creed of compassion 
throughout the Eastern world was largely due to the enterprise and tireless efforts of 
Asoka the Great. The Buddha-law made Asia mild and non-aggressive. However, 
modern civilization 1s pressing hard on Asian lands. It is known that with the rise and 
development of the so-called civilization, man”s culture deteriorates and he changes for 
the worse. With the match of modern scIence very many changes have taken place, and 
all these changes and improvements, being material and external, tend to make modern 
man more and more worldly minded and sensuous with the result that he neglects the 
qualiles of the mind, and becomes self-interested and heartless. The waves of 
materialism seem to Iinfluence mankind and affect ther way of thinking and living. 


999 


People are so bound by theIr senses, they live so exclusively In the material world that 
they fail to contact the good within. Only the love and compassion taught by the Buddha 
can establish complete menfal harmony and well-being. 


(HI)Tứ Vô Lượng Tâm là những đề mục hành thiền mang lại lợi lạc rất lớn cho hành 


q) 


1) 


giả— Four Inuneasurable Minds are subjects 0ƒ meditation that bring great bendfifs to 
practifioners: Hành giả tu tập thiển quán nên luôn tuân thủ tứ vô lượng tâm vì đó là bốn 
phẩm hạnh dẫn tới lối sống cao thượng. Chính nhờ bốn phẩm hạnh nầy mà hành giả có 
thể loại trừ được tánh ích kỷ và trạng thái bất hòa; đồng thời tạo được tánh vị tha và sự 
hòa hợp trong gia đình, xã hội và cộng đồng. Trong thiển tập, đây là bốn tâm giải thoát, 
vì từ đó mình có thể nhìn thấy những gì tốt đẹp nhất nơi tha nhân. Như vậy, tứ vô lượng 
tâm cũng có thể được xem như những để mục hành thiển thù thắng, qua đó hành giả có 
thể trau dôổi những trạng thái tâm cao siêu hơn. Nhờ tu tập những phẩm chất cao thượng 
của tứ vô lượng tâm mà hành giả có thể an trụ nơi tâm tỉnh lặng và thanh sạch—Zen 
practitioners should always observe these four immeasurable minds, for they are four 
excellent virtues conducive to noble living. They banish selfishness and disharmony and 
promote altruism with other beings, unity In the family, and good brotherhood In 
communifies. In meditation practice, they are four minds of deliverance, for through them 
we can recognize the good of others. Therefore, the four Iimmeasurable minds can also be 
considered as excellent subJects of meditation, through them practitioners can develop 
more sublime states. By cultivating these noble virtues, practitloners can maintain a calm 
and pure mind. 


(B) Hành giả tu Thiền và Tứ Vô Lượng Tâm 
Zen Practiioners and the Four Inmuneasurable Minds 


(B-1) Hành giả tu Thiền và Từ Vô Lượng Tâm 
Zen Practiioners and the Imurneasurable Minds oƒ 
Loving-kindness 


Từ Vô Lượng Tâm dưới Quan Điểm Thiền Tập— Imuneasurable Loving kindness in the 
View 0ƒ Meditation Practices: 

Thiền tập, con đường thấm nhuần từ bi—Meditaion practices, a way imbued with 
compassion and loving-kindness: Phương pháp thiền tập về tự phân tích, tự kiểm, tự 
khám phá không bao giờ nên hiểu là chúng ta phải ngưng cảm thông với những người 
khác. Đi theo con đường tu tập thiển định không phải là tự cô lập trong một cái lồng hay 
một cái buồng, mà là tự do cởi mở trong quan hệ với mọi người. Con đường tự nhận thức 
bao giờ cũng đem lại kết quả tạo nên một đường lối đối xử khác với mọi người, một 
đường lối thấm nhuần từ bi, thương yêu và cảm thông với mọi sanh linh—The Zen 
method of self-analysis, self-reflection, and self-discovery should never be taken to Imply 
that we are to shut ourselves off from communion with our fellow men. To follow the 


2) 


3) 


1000 


way Of Zen Is not to become 1solated In a cage or cell, but to become free and open 1n our 
relatlons with our fellow beings. The search for self-realization always has I1fs counterpart 
the development of a new way of relating to others, a way Imbued with compassion, love 
and sympathy with all that live. 

Lòng Từ, một trong những đức tính chủ yếu của Phật giáo—Loving-kindness, one oƒ the 
principal Buddhist virxes: Lòng từ, một trong những đức tính chủ yếu của Phật giáo. 
Lồng từ thiện vô tư đối với tất cả mọi người. Thực tập lòng từ nhằm chiến thắng hận thù, 
trước là với người thân rồi sau với ngay cả người dưng, và sau cùng là hướng lòng từ đến 
với ngay cả kẻ thù, vì tâm từ là lòng ước muốn tất cả chúng sanh đều được an vui hạnh 
phúc. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: “Hận thù không chấm dứt được hận thù; chỉ có 
tình thương mới chấm dứt được hận thù mà thôi.” Thật vậy, lòng bi mẫn và lòng từ ái là 
những thứ cực kỳ quan trọng đối với con người, vì dẫu rằng có những cố gắng tự cung tự 
túc, nhưng con người vẫn cần có nhau. Không ai là một hòn đảo riêng biệt cả. Một hòn 
đảo biệt lập ngoài biển khơi có thể tự tổn một mình, nhưng con người không thể sống 
một mình. Chúng ta cần lẫn nhau, và chúng ta phải xem nhau như những người bạn hay 
những người giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau. Mọi người, theo thuyết luân hồi, thật ra đều là anh 
em với nhau, đúng nghĩa là những thành viên trong một đại gia đình, vì qua nhiều vòng 
liên hồi liên tục, không có một người nam hay một người nữ nào trong quá khứ đã không 
từng là cha mẹ hay anh chị em của chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải tập thương yêu nhau, 
kính trọng nhau, che chở cho nhau, và chia sẻ với người khác những gì mình có— 
Kindness, benevolence, one of the principal Buddhist virtues. Mattri 1s a benevolence 
toward all beings that 1s free from attachment. Maitri can be developed gradually through 
meditation, first toward persons who are close to us, then to others, and at last to those 
who are Indifferent and 1ll-disposed to us, for the mind of loving-kindness 1s the wish for 
the welfare and happiness of all beings. In the Dhammapada Sutta, the Buddha taught: 
“Hatred does not cease by hatred, hatred ceases only by love.” In fact, compassion and 
loving-kindness are the utmost importance for human beings, for desplte our strIVings 
towards self-sufficlency, 1t remains a fact that people need one another. No man 1s an 
1sland at all. An island can exiIst alone In the sea, but a man cannot live alone. We need 
each other, and we must come to regard one another as friends and helpers whom we can 
look toward for mutual support. All men, as the doctrine of rebirth implies, are really 
brothers to each other, literally members of the big family, for 1n the repeated round of 
rebirth there 1s not one man or woman who has not at some time In the past been our 
father or mother, our sister or brother. Therefore we must learn to love each other, to 
respect each other, to protect each other, and to gIve to the other what we would have for 
Ourselves. 

Lòng Từ là lòng thương yêu vô cùng rộng lớn— The greatest love: Tu tập thiền định là tự 
tập loại trừ lòng ganh ghét, thù hận và vị kỷ, để phát triển lòng từ bi lân mẫn đến với 
mọi loài. Chúng ta có thân xác và đời sống của riêng mình, nhưng chúng ta vẫn có thể 
sống hài hòa và giúp đỡ người khác trong khả năng có được của mình. Trong đạo Phật, 
lòng từ là lòng yêu thương rộng lớn đối với chúng sanh mọi loài, còn gọi là từ vô lượng 
tâm. Từ vô lượng tâm là lòng thương yêu vô cùng rộng lớn đối với toàn thể chúng sanh 
mọi loài, và gây tạo cho chúng sanh cái vui chân thật. Hành giả tu thiển phải cẩn thận 
canh phòng cái gọi là “tình yêu thương dưới hình thức yêu thương xác thịt”, đó chỉ là cái 


4) 


1001 


vui của thế gian mà thôi. Cái vui của thế gian chỉ là cái vui giả tạm, vui không lâu bền, 
cái vui ấy bị phiển não chỉ phối; khi tham sân sĩ được thỏa mãn thì vui; khi chúng không 
được thỏa mãn thì buồn. Muốn có cái vui chân thật, cái vui vĩnh viễn thì trước tiên chúng 
ta phải nhổ hết khổ đau do phiền não gây ra. “Từ” phải có lòng bi đi kèm. Bi để chỉ 
nguyên nhân của đau khổ và khuyên bảo chúng sanh đừng gây nhân khổ, từ để chỉ 
phương pháp cứu khổ ban vui. Tuy nhiên, lòng từ không phải là một đặc tính bẩm sinh. 
Nếu chúng ta muốn phát triển lòng từ chúng ta phải bỏ nhiều thời gian hơn để thực hành. 
Ngồi thiền tự nó không mang lại cho chúng ta cái gọi là “lòng từ.” Muốn được lòng từ, 
chúng ta phải đưa nó vào hành động trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Trong 
những sinh hoạt hằng ngày của chúng ta, chúng ta phải phát triển sự cảm thông và gần 
gũi với người khác bằng cách suy niệm về những khổ đau của họ. Chẳng hạn như khi gặp 
ai đang khổ đau phiển não thì chúng ta hết lòng an ủi hoặc giúp đở họ về vật chất nếu 
cần——To practice Zen is to train ourself to eliminate hatred, anger, and selfishness and to 
develop loving-kindness toward all. We have our physical bodies and our own lives, but 
still we can live in harmony with each other and help each other to the best of our ability. 
In Buddhism, loving kindness 1s the greatest love toward all sentient beings. 
Immeasurable loving kindness 1s the greatest love dedicated to all sentient beings, 
together with the desire to bring them Joy and happiness. Zen practitioners should be on 
permanent guard against the so-called “carnal love disguised as loving-kindness”, It 1s 
only one of the human Joys. Human Joy 1s totally Impermanent; It is øoverned by misery, 
that is, when our passions such as greed, anger, and ignorance are satisfied, we feel 
pleased; but when they are not satisfied, we feel sad. To have a permanent Joy, we must 
first sever all sufferings. Loving kindness generally goes together with pity whose role 1s 
to help the subjects sever his sufferings, while the role of loving kindness 1s to save 
senfient beings from sufferings and to bring them Joy. However, loving-kindness 1s not an 
1nborn characteristic. If we really want to develop our loving-kindness, we have to devote 
more time fo pracfice. Sitting in meditation alone cannot bring us the so-called “loving- 
kindness.” In order to achieve the loving-kindness, we must put loving-kindness In actions 
1n our daily life. In our dally activities, we must develop empathy and closeness to others 
by reflecting on their sufferings. For example, when we know someone suffering, we 
should try our best to console them by kind words or to help them with our worldly 
pOSSessions 1ƒ needed. 

Lòng từ vô lượng tương ứng với nỗi khổ vô lượng của chúng sanh— The greatest love that 
responds to immeasurable human sufferings: Nổi khổ của chúng sanh vô lượng thì lòng từ 
cũng phải là vô lượng. Muốn thành tựu tâm từ nầy, hành giả tu thiển phải dùng đủ 
phương tiện để làm lợi lạc cho chúng sanh, trong khi hóa độ phải tùy cơ và tùy thời. Tùy 
cơ là quan sát trình độ căn bản của chúng sanh như thế nào rồi tùy theo đó mà chỉ dạy. 
Cũng giống như thầy thuốc phải theo bệnh mà cho thuốc. Tùy thời là phải thích ứng với 
thời đại, với giai đoạn mà hóa độ. Nếu không thích nghi với hoàn cảnh và không cập 
nhật đúng với yêu cầu của chúng sanh, thì dù cho phương pháp hay nhất cũng không 
mang lại kết quả tốt. Trong Kinh Tâm Địa Quán, Đức Phật đã dạy về bốn thứ không tùy 
cơ là nói không phải chỗ, nói không phải thời, nói không phải căn cơ, và nói không phải 
pháp —To respond to Iimmeasurable human sufferings, we should have Iimmeasurable 
lovinng kindness. To accomplish the heart of Iimmeasurable loving kindness, Zen 


1002 


practitioners have developed their Iimmeasurable loving kindness by using all means to 
save mankind. They act so according to two factors, specIfic case and specific time. 
Specific case, like the physiclian who gIves a prescription according to the specIÍic 
disease, the Bodhisattva shows us how to put an end to our sufferings. Specific time 
means the teachings must always be relevant to the era, period and situation of the 
sufferers and their needs. The Contemplation of the Mind Sutra teaches that we must 
avoid four opportune cases: What we say 1s not at the right place, what we say 1s not In 
the ripht time, what we say 1s not relevant to the spiritual level of the subJect, and what 
we say 1s not the right Buddhist Dharma. 


(II) Thiền định trên Tâm Từ là tu tập làm sao có được cái tâm đem lại niềm vui sướng cho 
chúng sanh— Meditation on the “Loving-kindness ” is cultivyating to qttait a mìnd that 
bestows joy or happiness: Ở đây hành giả với tâm đây lòng từ trải rộng khắp nơi, trên, 
dưới, ngang, hết thẩy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy luôn an trú biến mãn với 
tâm từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Từ vô lượng tâm còn có nghĩa là tâm 
ao ước mong muốn phúc lợi và hạnh phúc của chúng sanh—Immeasurable Love, a mind 
of great kindness, or Infinite loving-kindness. Boundless kindness (tenderness), or 
bestowing of Joy or happIness. Here, a Zen practitioner, with a heart filled with loving- 
kindness. Thus he sfays, spreading the thought of loving-kindness above, below, and 
across, everywhere, always with a heart filled with loving-kindness, abundant, magnified, 
unbounded, without hatred or 1ll-will. The loving-kindness 1s also the wish for the 
welfare and happiness of all living beings. It helps to eliminate 1lI-wIll. 


(HI)Sức mạnh của “Lòng Từ” là Hạnh Phúc Thế Gian, nhưng cũng là Năng Lực cho sự tu 
tập Thiền Định — The powers oƒ Loving-kindness is the Temporal Happiness and the 
Energy for Meditaion Pracfices: Tâm từ có sức mạnh đem lại hạnh phúc thế tục cho 
chúng ta trong kiếp nầy. Không có tâm từ, con người trên thế giới nầy sẽ đương đầu với 
vô vàn vấn để như hận, thù, ganh ghét, đố ky, kiêu ngạo, vân vân. Phật tử nên phát triển 
tâm từ, nên ấp ủ yêu thương chúng sanh hơn chính mình. Thương yêu nên được ban phát 
một cách vô điều kiện, bất vụ lợi và bình đẳng giữa thân sơ, bạn thù—Love has the 
power of bestowing temporal happiness upon us In this lifetime. Without love, people In 
this world wIll encounter a lot of problems (anger, hatred, Jealousy, envy, arrogance, efc). 
A Buddhist should develop love for all sentilent beings and to cherish others more than 
oneself. Love should be given equally to everyone Including relatives or sfrangers, 
Íriends or foes, øIven without any conditions, without self-Interests or attachment. 


(IV)Những lời Phật dạy về sự Liên Hệ giữa Lòng Từ và Thiên Định trong kinh Duy Ma 
Cật The Buddha*s Teachings doƒ the Nelationships befween Loving-kindness and 
Meditation in the Vimalakirfi-Sutra: Theo Kinh Duy Ma Cật, Phẩm Quán Chúng Sanh, 
khi Ngài Văn Thù Sư Lợi đến thăm bệnh cư sĩ Duy Ma Cật, ngài có hỏi: “Bồ Tát quán 
sát phải thực hành lòng từ như thế nào?” Ông Duy Ma Cật đáp: Bồ Tát quán sát như thế 
rổi phải tự nghĩ rằng —According to the Vimalakirti Sutra, Chapter Seventh, 
Contemplating at Living Being, when ManJjusri called on to enguire Vimalakirtiˆs 1lÌness, 
Manjusri asked Vimalakirti: “When a Bodhisattva meditates, how should he practise 


1003 


kindness (maitri)? Vimalakirti rephed: When a Bodhisattva has made this meditation, he 
should think that. 

Phải vì chúng sanh nói pháp như trên, đó là lòng từ chân thật: Ought to teach living 
beings to meditate In the same manner; this 1s true kindness. 

Phải thực hành lòng từ tịch diệt, bởi vì không sanh: Should practise causeless (nirvanic) 
kindness which prevents creafIveness. 

Phải thực hành lòng từ không nóng bức, bởi không có phiển não: Should practice 
unheated kindness which puts an end to klesa (troubles and causes of trouble). 

Phải thực hành lòng từ bình đẳng, bởi ba đời như nhau: Should practice impartial kindness 
which coves all the three periods of time (which means that 1t 1s eternal involving past, 
future and present). 

Phải thực hành lòng từ không đua tranh, bởi không có khởi: Should practice passionless 
kindness which wipes out đispuftation. 

Phải thực hành lòng từ không hai, bởi trong ngoài (căn trần) không hiệp: Should practice 
non-dual kindness which 1s beyond sense organs within and sense data without. 

Phải thực hành lòng từ không hoại, bởi hoàn toàn không còn: Should practice 
indestructible kindness which eradicates all corruptibility. 

Phải thực hành lòng từ kiên cố, bởi lòng không hủy hoại: Should practice stable kindness 
which 1s a characteristic of the undying self-mind. 

Phải thực hành lòng từ thanh tịnh, bởi tánh các pháp trong sạch: Should practice pure and 
clean kindness which 1s spotless like Dharmata. 

Phải thực hành lòng từ vô biên, bởi như hư không: Should practice boundless kindness 
which 1s all-pervasive like space. 

Phải thực hành lòng từ của A la hán, vì phá các giặc kiết sử: Should practice the kindness 
of the arhat stage which destroys all bondage. 

Phải thực hành lòng từ Bồ Tát, ví an vui chúng sanh: Should practice the Bodhisattva 
kindness which gIves comfort to living beings. 

Phải thực hành lòng từ của Như Lai, vì đặng tướng như như: Should practice the 
Tathagata kindness which leads to the state of thatness. 

Phải thực hành lòng từ của Phật, vì giác ngộ chúng sanh: Should practice the Buddha 
kindness which enlightens all living beings. 

Phải thực hành lòng từ tự nhiên, vì không nhơn đâu mà đặng: Should practice 
spontaneous kindness which 1s causeless. 

Phải thực hành lòng từ Bồ Đề, vì chỉ có một vị: Should practice Bodhi kindness which is 
one flavour (1.e. uniform and unmixed w1sdom). 

Phải thực hành lòng từ vô đẳng, vì đoạn các ái kiến: Should practice unsurpassed 
kindness which cuts off all desires. 

Phải thực hành lòng từ đại bi dẫn dạy cho pháp Đại Thừa: Should practice merciful 
kindness which leads to the Mahayana (path). 

Phải thực hành lòng từ không nhàm mỏi, quán không, vô ngã: Should practice untiring 
kindness because of deep Insight into the void and non-exIstent ego. 

Phải thực hành lòng từ pháp thí không có luyến tiếc: Should practice Dharma-bestowing 
(dana) kindness which 1s free from regret and repentance. 


1004 


Phải thực hành lòng từ trì giới để hóa độ người phá giới: Should practice precepts (sila) 
upholding kindness to convert those who have broken the commandments. 

Phải thực hành lòng từ nhẫn nhục để ủng hộ người và mình: Should practice patient 
(ksanti) kindness which protects both the self and others. 

Phải thực hành lòng từ tinh tấn để gánh vác chúng sanh: Should practice Zealous (virya) 
kindness to liberate all living beings. 

Phải thực hành lòng từ thiển định không thọ mùi thiển: Should practice serene (dhyana) 
kindness which 1s unaffected by the five senses. 

Phải thực hành lòng từ trí tuệ, đều biết đúng nhịp: Should practice wise (prajna) kindness 
which 1s always timely. 

Phải thực hành lòng từ phương tiện, thị hiện tất cả: Should practice expedient (upaya) 
kindness to appear at all times for converting living beings. 

Phải thực hành lòng từ không ẩn dấu, lòng ngay trong sạch: Should practice unhidden 
kindness because of the purity and cleanness of the straightforward mind. 

Phải thực hành lòng từ thâm tâm, không có hạnh xen tạp: Should practice profound 
minded kindness which 1s free from discrImination. 

Phải thực hành lòng từ không phỉnh dối, không có lừa gạt: Should practice undeceptive 
kindness which 1s faultless. 

Phải thực hành lòng từ an vui, làm cho tất cả được sự an vui của Phật. Lòng từ của Bồ 
Tát là như thế đó: Should practice joyful kindness which bestows the Buddha joy (n 
nirvana). “Such are the specialitles of Bodhisattva kindness”. 


(V) Những lời Phật dạy về lòng từ trong kinh Từ Bi— The Buddha's teachings 0ƒ loving- 


l) 


2) 


3) 


kindness in the the Mefta Sufa: Tâm Từ là chất liệu giải độc hữu hiệu nhất để tiêu trừ 
lòng sân hận nơi chính mình, mà cũng là phương thuốc trị liệu rất công hiệu nhằm giải 
trừ tâm sân hận của những ai nóng nảy phiển giận mình. Trong kinh Từ Bi, Đức Phật 
nhắn nhủ tứ chúng những phương thức tu tập nhằm phát triển “Tâm Từ” một cách có hiệu 
quả như sau—Loving-kindness ¡s the best antidote for anger ¡n ourselves. It ¡is also the 
best medicine for those who are angry with us. In the Metta Sutta, the Buddha reminded 
His disciples methods of development of the mind of loving-kindness as follows: 

Người khôn khéo mưu tìm lợi ích cho mình và có ước nguyện thành đạt trạng thái vắng 
lặng nên có hành động như thế nầy: Người ấy phải có khả năng, phải chánh trực, hoàn 
toàn chánh trực, phải biết lắng nghe, và phải khiêm tốn—He who skilled in his good and 
who wishes to attain that state of calm should act as follows: he should be efficlent, 
upright, perfectly upright, obedient and humble. 

Tri túc cho người thiện tín dễ dàng hộ trì, ít bị ràng buộc, không nhiều nhu cầu, thu thúc 
lục căn, kín đáo, tế nhị, không luyến ái gia đình —Contented, easily supportable 
(fulfiled), with duties, of Right Livelihood, controlled In senses, discreet, not Impudent, 
not be greedily attached to families. 

Người ấy không nên vi phạm lỗi lầm nhỏ bé nào mà bậc thiện trí có thể khiển trách. Ước 
mong tất cả chúng được an vui và châu toàn! Ước mong tất cả đều có tâm hoàn toàn 
trong sạch —He should not commit any slipht wrong such that other wise men might 
censure him. May all beings be happy and secure! May thetr heart be wholesome! 


4) 


3) 


6) 


lở) 


8) 


9) 


1005 


Bất luận chúng sanh ấy như thế nào: yếu đuối hay khỏe mạnh, cao lớn mập mạp hay tầm 
vóc bình thường, lùn thấp bé nhỏ, hữu tình hay vô tình, những chúng sanh ở gần hay 
những chúng sanh ở xa, những chúng sanh đã ra đời hoặc những chúng sanh chưa ra đời. 
Ước mong tất cả chúng sanh, không loại trừ bất luận ai, đều có tâm an lành hạnh phúc— 
Whatsoever living beings there be: feeble or strong, long, stout or medium, short, small or 
large, seen or unseen, those dwelling far or near, those who are born and those who are to 
be born—may all beings, without exception, be happy minded! 

Không ai làm cho ai thất vọng, không ai khinh bỉ ai, dầu người thế nào hoặc ở nơi đâu. 
Trong cơn giận dữ hay lúc oán hờn, không nên mong điều bất hạnh đến với người khác— 
Let none deceive another nor despise any person whatsoever in any place. In anger or 1ll- 
wIll, let him not wish any harm to another. 

Cũng như từ mẫu hết lòng bảo vệ đứa con duy nhất, dầu nguy hiểm đến tánh mạng, cùng 
thế ấy người kia trau dổi tâm Từ vô lượng vô biên, rải khắp mọi chúng sanh—]ust as a 
mother would protect her only child at the risk of her own life, even so let him cultivate a 
boundless heart towards all beings. 

Hãy để những tư tưởng từ ái vô biên bao trùm toàn thể thế gian, bên trên, phía dưới, bốn 
phương tám hướng, không để cho điều gì làm trở ngại, không mẩy may nóng giận, không 
chút hiểm thù —Let his thoughts of boundless love pervade the whole world—above, 
below and across, without any obstruction, wIthout any hatred, without any enemy. 

Dầu người ấy đi, đứng, nằm, ngồi, giây phút nào còn thức, đều nên phát triển tâm niệm. 
Đó là hạnh phúc cao thượng nhất—Whether he walks, stands, lies down or sifs, as long as 
he is awake, he should develop this mindfulness. This, they say, 1s the highest conduct 
here. 

Không để rơi vào những lầm lạc, đức hạnh trong sạch và viên mãn giác ngộ, người ấy 
lánh xa mọi hình thức ái dục. Đúng thật vậy, người ấy không còn trở lại vào bào thai— 
Not falling Info error, virtuous and endowed with insight, he discards attachment fo sense- 
desires. Of a truth, he does not come again for conception in a womb. 


(B-2) Hành giả tu Thiền và Bi Vô Lượng Tâm 
Zen Practiioners and the Imuneasurable Minds oƒ Compassion 


(Bì Vô Lượng Tâm dưới Quan Điểm Thiên Tập—Inuneasurable Compassion in the View 


1) 


0ƒ Meditaiion Pracfices: 

Lòng bỉ mẫn là sự rung cảm trước những bất hạnh của người khác—'Karunad' ¡is the 
quality that rouses tender ƒeelings at the sigh† oƒ others` suffering: B1 Vô Lượng Tâm là 
cái tâm hay tấm lòng bi mẫn thương xót cứu vớt người khác thoát khỏi khổ đau phiển 
não. Lòng bi là lòng vị tha, không vì bản ngã, mà dựa trên nguyên tắc bình đẳng. Khi 
thấy ai đau khổ bèn thương xót, ấy là bi tâm. Lòng bi mẫn có nghĩa là tư duy vô hại. 
“Karuna” được định nghĩa như “tính chất làm cho trái tim của người thiện lành rung động 
trước những bất hạnh của người khác” hay “tính chất làm khơi dậy những cảm xúc dịu 
dàng trong một người thiện lành, khi nhìn thấy những khổ đau của người khác. Độc ác, 
hung bạo là kẻ thù trực tiếp của lòng bi mẫn. Mặc dù sự buồn rầu hay sầu khổ có thể 
xuất hiện dưới dạng một người bạn, nó vẫn không phải là Karuna thật sự, mà chỉ là lòng 


2) 


1006 


trắc ẩn giả dối, lòng trắc ẩn như vậy là không trung thực và chúng ta phải cố gắng phân 
biệt tâm bi thật sự với lòng trắc ẩn giả dối nầy. Người có lòng bi mẫn là người tránh làm 
hại hay áp bức kẻ khác, đồng thời cố gắng xoa dịu những bất hạnh của họ, bố thí sự vô 
úy hay đem lại sự an ổn cho họ cũng như cho mọi người, không phân biệt họ là ai: 
Immeasurable Compassion means sympathy, or pIty (compassion) for another In distress 
and desire to help him or to deliver others from suffering out of pity. The compassIon 1s 
selfless, non-egoistic and based on the principle of universal equality. “Karuna” means 
pIty or compassion. In Pali and Sanskrit, “Karuna' 1s defined as “the quality which makes 
the heart of the good man tremble and quiver at the distress of others.' The quality that 
rouses tender feelings In the good man at the sight of others” suffering. Cruelty, violence 
1s the direct enemy of “karuna”. Though the latter may appear in the øguIse of a frlend, It 1s 
not true “karuna', but falsely sympathy; such sympathy 1s deceitful and one must try to 
distinguish true from false compassion. The compassionate man who refrains from 
harming and oppressing others and endeavors to relieve them of theIr distress, øives the 
gIfÍt of security to one and all, making no distinction whatsoever. 

Từ bi lân mẫn không có nghĩa là cho phép người khác chà đạp hay tiêu diệt mình— 
Compassionate does not mean to allow others to walk all over you, fo allow yourselƒ to be 
destroyed: Lòng Bi Mẫn không có nghĩa là thụ động. Lòng Bi Mẫn trong đạo Phật có 
nghĩa là từ bi lân mẫn, và từ bi lân mẫn không có nghĩa là cho phép người khác chà đạp 
hay tiêu diệt mình. Chúng ta phải tử tế với mọi người, nhưng chúng ta cũng phải bảo vệ 
chính chúng ta và nhiều người khác. Nếu cần giam giữ một người vì người ấy nguy hiểm, 
thì phải giam. Nhưng chúng ta phải làm việc này với tâm từ bi. Động lực là ngăn ngừa 
người ấy tiếp tục phá hoại và nuôi dưỡng lòng sân hận—To be kind does not mean to be 
passive. “Karuna” in Buddhism means compassionate, and compassionate does not mean 
to allow others to walk all over you, to allow yourself to be destroyed. We must be kind 
to everybody, but we have to protect ourselves and protect others. IÝ we need to lock 
someone up because he 1s dangerous, then we have to do that. But we have to do 1t with 
compassion. Our motivatlon 1s to prevent that person from continuing his course of 
destruction and from feeding his anger. 


(II) Đối với Hành Giả Tu Thiền, Lòng Bì Mẫn có thể giúp chế ngự được sự ngạo mạn và 


ích ký —For Zen practiioners, Compassion can heip refraiming from pride and 
selfishness: Bi Vô Lượng Tâm là tâm cứu khổ cho chúng sanh. Ở đây hành giả với tâm 
đầy lòng bi mẫn trải rộng khắp nơi, trên, dưới, ngang, hết thẩy phương xứ, cùng khắp vô 
biên giới, vị ấy luôn an trú biến mãn với tâm bi, quảng đại, vô biên, không hận, không 
sân. Bi vô lượng tâm còn làm tâm ta rung động khi thấy ai đau khổ. Tâm ao ước mong 
muốn loại trừ đau khổ của người khác, đối lại với sự tàn ác. Một khi chúng ta đã kiện 
toàn lòng bi mẫn thì tâm chúng ta sẽ tràn đầy những tư tưởng vị tha, và tự nhiên chúng ta 
nguyện cống hiến đời mình cho việc cứu khổ người khác. Ngoài ra, lòng bi mẫn còn giúp 
chúng ta chế ngự được sự ngạo mạn và ích kỷ: Immeasurable Compassion, a mind of 
great pIty, or Infinite compassion. Boundless pIty, to save from suffering. Here a Zen 
practitioner, with a heart filled with compassion. Thus he stays, spreading the thought of 
compassion, above, below, across, everywhere, always with a heart filed with 
compassion, abundant, magmified, unbounded, without hatred or 1llI-will. Compassion also 


1007 


makes the heart quiver when other are subJect to suffering. It 1s the wish to remove the 
suffering of others, and 1t 1s opposed to cruelty. Once we have fully developed 
compassion, our mind will be full with altruistic thoughts, and we automatically pledge to 
devote ourselves to freeing others from the the suffering. In addition, compassion also 
enables us to refrain from pride and selfishness. 


(HI)Đồng cảm từ bỉ hay khoan dung—Compassion and Loving-kindness: “Đồng cẩm từ bï 
hay khoan dung,” một trong những phẩm chất quan trọng và nổi bật nhất của chư Phật và 
chư Bồ tát, và “bi” cũng chính là động lực phía sau sự theo đuổi cứu cánh giác ngộ Bồ 
Đề. Sự đồng cảm nầy thể hiện một cách không phân biệt đối với tất cả chúng sanh mọi 
loài. Từ bi là một thái độ tích cực quan tâm đến sự khổ não của các chúng sanh khác. Sự 
đồng cảm ở người tu tập phải được gia tăng bằng trí năng để trở thành đúng đắn và có 
hiệu quả. Tính từ bi thể hiện ở Bồ Tát Quán Âm. Theo Phật giáo Nguyên Thủy, bi là một 
trong “tứ vô lượng tâm.” Nó quan hệ tới việc phát triển lòng thương cảm nơi vô số chúng 
sanh. Theo Phật giáo Đại thừa, từ bi không chưa gọi là đủ, vì nó vẩn còn kém lòng “đại 
bi” của chư Bồ Tát đến với hết thấy chúng sanh, và từ bi phải đi đôi với trí tuệ mới có 
thể đạt đến đại giác được. Vì vậy hành giả phải tu tập cả bi lẫn trí, để cái này cân bằng 
và làm mạnh cái kia. Lòng “Bi” chính là một trong những cửa ngỏ quan trọng đi đến đại 
giác, vì nhờ đó mà chúng ta không giết hại chúng sanh—“Active Compassion,” one of 
the most important and the outstanding quality of all buddhas and bodhisattvas; 1t 1s also 
the motivation behind their pursuit of awakening. Compassion extends 1tself without 
distinction to all sentient beings. “Karuna” refers to an attitude of active concern for the 
sufferings of other sentient bengs. Practitloners must cultIvate or Increase compassion via 
wisdom (prajna). In Theravada, 1t Is one of the four “Immeasurables.” It Involves 
developing a feeling of sympathy for countless sentlent beings. According to the 
Mahayana Buddhism, compassion 1(self 1s Insufflent, and 1t 1s said to be Inferlor to the 
“øreat compassion” of Bodhisattvas, which extends to all sentient beings, and this must be 
accompanied by wisdom to approach enlightenmernt. Thus, practitioners must train both 
“karuna” and “prajna,” with each balancing and enhancing the other. Karuna or 
compassion 1s one of the most Important entrances to the great enlightenment; for with 1t, 
we đo not kill or harm living beings. 


(IV)Lòng mong muốn người khác thoát khổ— Wishing others be freed form problems: Lòng 
bi mẫn có nghĩa là mong cầu cho người khác được thoát khỏi những khó khăn và đau khổ 
mà họ đã và đang phải trải qua. Lòng bi mẫn khác với lòng thương hạivà những tâm thái 
có tính cách chiếu cố khác. Lòng bi mẫn luôn đi kèm với nhận thức về sự bình đẳng giữa 
mình và những chúng sanh khác về phương diện mong cầu hạnh phúc và mong muốn 
thoát khỏi cảnh khổ, và từ đó làm cho chúng ta có thể giúp người khác dễ dàng như giúp 
chính bản thân mình—Compassion means wishing others be freed from problems and 
pann that they have undergone or are undergoing. Compassion 1s different from pity and 
other conscending attitudes. Compassion recognizes ourselves and others as equal In 
terms of wanting happiness and wanting to be free from misery, and enables us to help 
them with as much ease as we now heÏlp ourselves. 


1008 


(V) Bì Tâm của chư Bồ Tát— Mind oƒ Compassion oƒ Bodhisattvas: 


1) 


2) 


3) 


Bị Tâm là lòng mong muốn người khác thoát khổ—Wishing others be ƒreed form 
problems: Lòng bi mẫn có nghĩa là mong cầu cho người khác được thoát khỏi những khó 
khăn và đau khổ mà họ đã và đang phải trải qua. Lòng bi mẫn khác với lòng thương hại 
và những tâm thái có tính cách chiếu cố khác. Lòng bi mẫn luôn đi kèm với nhận thức về 
sự bình đẳng giữa mình và những chúng sanh khác về phương diện mong cầu hạnh phúc 
và mong muốn thoát khỏi cảnh khổ, và từ đó làm cho chúng ta có thể giúp người khác dễ 
dàng như giúp chính bản thân mình—Compassion means wishing others be freed from 
problems and pain that they have undergone or are undergoing. Compassion 1s different 
†rom pity and other conscending attitudes. Compassion recognIzes ourselves and others as 
equal in terms of wanting happiness and wanting to be free from misery, and enables us 
to help them with as much ease as we now help ourselves. 

Bị Tâm là tâm cứu khổ cho chúng sanh— Boundless pity, to save from suffering: Ở đây vị 
Tỳ Kheo với tâm đầy lòng bi mẫn trải rộng khắp nơi, trên, dưới, ngang, hết thấy phương 
xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy luôn an trú biến mãn với tâm bi, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân. Bi vô lượng tâm còn làm tâm ta rung động khi thấy ai đau khổ. 
Tâm ao ước mong muốn loại trừ đau khổ của người khác, đối lại với sự tàn ác— 
Immeasurable Compassion, a mind of great pify, or Infinite compassion. Here a monk, 
with a heart filled with compassion. Thus he stays, spreading the thought of compassion, 
above, below, across, everywhere, always with a heart filled with compassion, abundant, 
magnified, unbounded, without hatred or 1ll-will. Compassion also makes the heart quIver 
when other are subJect to suffering. It is the wish to remove the suffering of others, and If 
1S Opposed to cruelty. 

B¡ Tâm là lòng bỉ mẫn của chư Bồ Tát— Compassion oƒ Bodhisatvras: Lồng bi mẫn của 
chư vị Bồ Tát là không thể nghĩ bàn. Chư Bồ Tát là những bậc đã giác ngộ, những vị 
Phật tương lai, tuy nhiên, các Ngài nguyện sẽ tiếp tục trụ thế trong một thời gian thật 
dài. Tại sao vậy? Vì lợi ích cho tha nhân, vì các ngài muốn cứu vớt chúng sanh ra khỏi 
cơn đại hồng thủy của khổ đau phiển não. Nhưng còn lợi ích của chính các ngài ở đâu? 
Với các ngài, lợi ích của chúng sanh chính là lợi ích của các ngài, bởi vì các ngài muốn 
như vậy. Tuy nhiên, nói như vậy thì ai có thể tin được? Thật là đúng với những người 
khô cạn tình thương, chỉ nghĩ đến riêng mình thì thấy khó tin được lòng vị tha của vị Bồ 
Tát. Nhưng những người có từ tâm thì hiểu nó dễ dàng. Chúng ta chẳng thấy đó sao, một 
số người nguội lạnh tình thương thấy thích thú trước niềm đau nỗi khổ của người khác, dù 
cho niềm đau nỗi khổ chẳng mang lại lợi ích chi cho họ? Và chúng ta cũng phải thừa 
nhận rằng chư Bồ Tát, cương quyết trong tình thương, thấy hoan hỷ giúp ích cho kẻ khác 
không chút lo âu vị kỷ. Chúng ta chẳng thấy sao, những kẻ u minh trước bản chất thật sự 
của vạn hữu nên coi cái “Ngã” là thật nên trói buộc vào nó và hậu quả là khổ đau phiền 
não. Trong khi chư Bồ Tát đã xóa bỏ được cái “Ngã” nên ngừng xem những cái “Ta” và 
“của ta” là thật. Chính vì thế mà chư vị Bồ Tát luôn ân cần từ bi đối với tha nhân và sẵn 
sàng chịu muôn ngàn khổ đau phiển não vì sự ân cần từ bi này—Bodhisattvas" 
compassion 1s Iinconceivable. Bodhisattvas are enliphtenment-beings, Buddhas-to-be, 
however, they vow to continue sfay In this world for a long period of time. Why? For the 
good of others, because they want to become capable of pulling others out of this great 
flood of sufferings and afflictions. But what personal benefit do they find in the benefit of 


1009 


others? To Bodhisattvas, the benefit of others 1s theIr own benefit, because they desire 1t 
that way. However, In saying so, who could believe that? It 1s true that some people 
devoid of pity and think only of themselves, find it hard to believe 1n the altruism of the 
Bodhisattvas. But compassionate people do so easily. Do we not see that certain people, 
confirmed In the absence of pity, find pleasure 1n the suffering of others, even when If Is 
not useful to them? And we must admit that the Bodhisattvas, confirmed in ptIty, find 
pleasure in doïng good to others without any egoIsfic preoccupation. Do we not see that 
cerfain, Ignorant of the true nature of the conditioned Dharmas which constitute theIr so- 
called “Self”, attach themselves to these dharmas, as a result, they suffer pains and 
afflictions because of this attachment. While we must admit that the Bodhisattvas, detach 
themselves from the conditioned Dharmas, no longer consider these Dharmas as “I” or 
“Mine”, growing In pitying solicitude for others, and are ready to suffer pains for this 
solitude? 


(VI)Những giải thích khác về lòng Bì Mẫn— Other explanations on Comjpassion: 


l) 


2) 


Lồng bi mẫn chắc chắn không phải là một trạng thái ủy mị hay yếu đuối của tâm. Nó là 
một cái gì đó mạnh mẽ, vững chắc. Trái tim của người có lòng bi mẫn thực sự sẽ rung 
động, khi thấy một nguòi nào đó trong cơn hoạn nạn. Tuy nhiên, đây không phải là một 
sự ưu sầu buồn bã; chính sự rung động nầy đã khích lệ người ấy hành động và thúc dục 
người ấy cứu nguy kẻ bất hạnh. Muốn làm được điều nầy phải cần đến sức mạnh của 
tâm, phải cần đến rất nhiều lòng khoan dung và tâm xả. Thật là sai lầm khi có người vội 
vã đi đến kết luận rằng lòng bi mẫn là sự biểu lộ một tâm hồn yếu đuối, bởi vì nó có tính 
chất dịu dàng, nhu mì: Compassion is surely not a flabby state of mind. It is a strong 
enduring thing. When a person 1s In distress, It 1s truly compassionate mans heart that 
trembles. This, however, 1s not sadness; 1t 1s this quacking of the heart that spurs him to 
action and Incites him to rescue the distressed. And this needs strength of mind, mụch 
tolerance and equanimity. So, 1t 1s totally wrong to come to a hurry conclusion that 
compassion to be an expression of feebleness, because 1t has the quality of tenderness. 

Quan điểm của đạo Phật về lòng bi mẫn không có những giới hạn quy định. Mọi chúng 
sanh kể cả những sinh vật nhỏ bé nhất bò dưới chân chúng ta. Như vậy, nhân sinh quan 
của đạo Phật cho rằng không có chúng sanh nào được xem như nằm ngoài vòng từ bi và 
không có sự phân biệt giữa người, thú, sâu bọ, hay giữa người và người như thượng đẳng 
hay hạ liệt, giàu hay nghèo, mạnh hay yếu, trí hay ngu, đen hay trắng, Bà La Môn hay 
Chiên Đà La, vân vân, vì Từ Bi không có biên giới, và ngay khi chúng ta cố gắng phân 
chia con người ra trên căn bản sai lầm vừa kể trên, liền theo đó cái cảm xúc tư riêng đã 
lên vào và những phẩm chất vô hạn nầy đã trở thành hữu hạn, mà điều nầy trái ngược lại 
với những lời dạy của Đức Phật: The Buddhist conception of “Karuna” has no 
compromising limitatlons. All beings include even the tinest creature that crawls at our 
feet. The Buddhist view of life 1s such that no living being 1s considered as outside the 
circle of “Metta and Karuna”” which make no distinction between man, animal and Insect, 
or between man and man, as, high and low, rich and poor, strong and weak, wise and 
unwise, dark and fair, Brahmin and Candala, and so forth; for “Metta and Karuna” are 
boundless and no sooner do we try to keep men apart on the false basis mentioned above, 


3) 


1010 


than the feeling of separateness creeps in and these boundless qualitles become limited 
which 1s contrary to the teaching of the Buddha. 

Chúng ta cần phải thận trọng không để nhầm lẫn tâm bi với những biểu hiện bệnh hoạn 
của sự buồn rầu, với những cảm giác khổ thân, và với sự ủy mị. Mất một người thân, 
chúng ta khóc, nhưng cái khóc đó không phải là lòng bi mẫn. Nếu phân tích những cảm 
xúc nầy một cách cẩn thận, chúng ta sẽ thấy rằng chúng chỉ là những biểu hiện bể ngoài 
của những tư tưởng, hay ý nghĩ trìu mến, ích kỷ nằm bên trong của chúng ta. Tại sao 
chúng ta cẩm thấy buồn rầu? Bởi vì người thân của chúng ta đã qua đời. Người đó là bạn 
bè, họ hàng của chúng ta nay không còn nữa. Chúng ta cảm thấy rằng mình đã mất đi 
một niềm hạnh phúc và mọi thứ khác mà người ấy đem lại, cho nên chúng ta buồn rầu. 
Dầu thích hay không thích, tự lợi vẫn là nguyên nhân chính của tất cả những tình cảm đó. 
Không thể gọi đây là “Karuna” được, tại sao chúng ta không buồn khóc khi những người 
chết đó không phải là người thân của chúng ta? Đơn giản là vì chúng ta không quen với 
họ, chúng ta chẳng mất mát gì cả và sự qua đời của họ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến 
những vui thú và lợi ích mà chúng ta đã có: We must be careful not to confuse 
compassion with morbid manifestations of sadness, with feelings of mental pain and with 
sentimentality. At the loss of a dear one, man weeps, but that 1s not compassion. If we 
analyze such feelings carefully we wIll conclude that they are outward manifestatlons of 
our Inner thoughts of self affection. Why do we feel sad? Because our loved one has 
passed away. He who was our Kkin 1s now no more. We feel that we have lost the 
happiness and all else that we derived from him and so we are sad. Do we not see that all 
these feelings revolve round the “I and “Mine”? Whether we like 1t or not, self Interest 
was responsible for it all. Can we call this “karuna`, pity or compassion? Why do we not 
feel equally sad when others who are not our kin pass away before our eyes? Because we 
were not familiar with them, they were not ours, we have not lost anything and are not 
denied the pleasures and comforts we already enJoy. 


(VII)Lòng bỉ mẫn và sự hiểu biết— Compassion and understanding: 


l) 


Theo Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh trong tác phẩm “Giận,” hiểu biết và từ bi là hai 
nguồn năng lượng rất mạnh. Hiểu biết và từ bi ngược lại với ngu si và thụ động. Nếu cho 
rằng từ bi là thụ động, yếu đuối hay hèn nhát tức là không hiểu gì hết về ý nghĩa đích 
thực của hiểu biết và từ bi. Nếu cho rằng những người có tâm từ bi không bao giờ chống 
đối và phản ứng với bất công là lầm. Họ là những chiến sĩ, những anh hùng, anh thư đã 
từng thắng trận. Khi bạn hành động với tâm từ bi, với thái độ bất bạo động trên căn bản 
của quan điểm bất nhị thì bạn phải có rất nhiều hùng lực. Bạn không hành động vì sân 
hận, bạn không trừng phạt hay chê trách. Từ luôn lớn mạnh trong bạn và bạn có thể 
thành công trong việc tranh đấu chống bất công—According to Most Venerable Thích 
Nhat Hanh In “Anger,” understanding and compassion are very powerful sources of 
energy. They are the opposite of stupidity and passivity. If you think that compassion 1s 
passive, weak, or cowardly, then you don”t know what real understanding or compassion 
1s. If you think that compassionate people do not resist and challenge Injusfice, you are 
wrong. They are warriors, heroes, and heroines who have gained many victories. When 
you act with compassion, with non-violence, when you act on the basis of non-duality, 
you have to be very strong. You no longer act out of anger, you do not punish or blame. 


2) 


3) 


1011 


Compassion ørows constantly Inside of you, and you can succeed In your fight against 
1nJustice. 

Từ bi không có nghĩa là chịu đau khổ không cần thiết hay mất sự khôn ngoan bình 
thường. Thí dụ như bạn hướng dẫn một đoàn người đi thiển hành, di chuyển thật chậm và 
thật đẹp. Thiển hành tạo ra rất nhiều năng lượng: thiển hành đem lại sự yên tịnh, vững 
chẩy và bình an cho mọi người. Nhưng nếu bất thình lình trời lại đổ cơn mưa thì bạn đâu 
có thể cứ tiếp tục đi chậm để cho mọi người phải bị ướt sũng được? Như vậy là không 
thông minh. Nếu bạn là một người hướng dẫn tốt bạn sẽ chuyển qua thiển chạy (lúp súp). 
Bạn vẫn duy trì được niềm vui của thiển hành. Bạn vẫn có thể cười và mỉm cười để tỏ ra 
mình không ngu ngơ trong tu tập. Bạn vẫn có thể giữ chánh niệm khi thực tập thiền chạy 
dưới cơn mưa. Chúng ta phải thực tập bằng đường lối thông minh. Thiển tập không phải 
là một hành động ngu ngơ. Thiển tập không phải là nhắm mắt bắt chước người kế bên. 
Thiển tập là khéo léo và sử dụng trí thông minh của chính mình—Being compassion 
doesn”t mean suffering unnecessarily or losing your common sense. Suppose you are 
leading a group of people doing walking meditation, moving slowly and beautifully. The 
walking meditation generates a lot of energy; 1t embraces everyone with calm, solidity, 
and peace. But suddenly 1t begins to rain. Would you continue to walk slowly, letting 
yourself and everyone else get soaked? That”s not Intelligent. IÝ you are a good leader of 
the walking meditation, you wIll break Into a Jogging meditation. You still maintain the 
Joy of the walking meditation. You can laugh and smile, and thus you prove that the 
practice 1s not stupid. You can also be mindful while running and avoid getting soaked. 
We have to practice In an Iintelligent way. Meditation 1s not a stupid act. Meditation 1s not 
Just blindly following whatever the person next to you does. To meditate you have to be 
skillful and make good use of your Intelligence. 

Người tu tập thiển quán nên luôn nhớ rằng con người không phải là kẻ thù của chúng ta. 
Kẻ thù của chúng ta không phải là người khác. Kẻ thù của chúng ta là bạo động, sĩ mê, 
và bất công trong chính chúng ta và trong người khác. Khi chúng ta trang bị với lòng từ bi 
và sự hiểu biết, chúng ta không đấu tranh với người khác, nhưng chúng ta chống lại 
khuynh hướng chiếm đoạt, khống chế và bóc lột. Chúng ta không muốn tiêu diệt người 
khác, nhưng chúng ta không để cho họ khống chế và bóc lột chúng ta hay người khác. 
Chúng ta phải tự bảo chúng ta. Chúng ta có trí thông minh, và trí tuệ. Từ bi không có 
nghĩa là để cho người khác mặc tình bạo động với chính họ và với chúng ta. Từ bi có 
nghĩa là thông minh. Hành động bất bạo động xuất phát từ tình thương chỉ có thể là một 
hành động thông minh—Zen practitioners should always remember that human beings 
are not our enemy. Our enemy 1s not the other person. Our enemy 1s the violence, 
Ipnorance, and InJustice in us and in the other person. When we are armed with 
compassion and understanding, we fipht not against other people, but against the 
tendency to Invade, to dominate, and to exploit. We don”t want to kill others, but we wIll 
not let them dominate and exploit us or other people. We have to protect ourselves. We 
are not stupid. We are very Intellipent, and we have Insight. Being compassionate does 
not mean allowing other people to do violence to themselves or to us. Being 
compassionate means being intelligent. Non-violent action that springs from love can 
only be Intelligent action. 


1012 


4) Khi nói tới bi mẫn, vị tha và phúc lợi của người khác, chúng ta không nên lầm tưởng rằng 
nó có nghĩa là mình phải quên mình hoàn toàn. Lòng bi mẫn vị tha là kết quả của một 
tâm thức mạnh mẻ, mạnh đến độ con người đó tự thách đố lòng vị kỷ hay lòng chỉ yêu có 
mình từ đời này qua đời khác. Bi mẫn vị tha hay làm vì người khác là một trong những 
cửa ngõ quan trọng đi vào đại giác, vì nhờ đó mà chúng ta không đổ thừa đổ lỗi cho 
ngườ —When we talk about compassion, altrusm and about others' well-being, we 
should not misunderstand that this means totally reJecting our own self-interest. 
Compassion and altruism 1s a result of a very strong state of mind, so strong that that 
person 1s capable of challenging the self-cherishing that loves only the self generation 
after generation. Compassion and altruism or working for the sake of others 1s one of the 
most Important entrances to the great enlightenment; for with it, we do not blame others. 


(B-3) Hành giả tu Thiền và Hỷ Vô Lượng Tâm 
Zen Practiioners and the Imuneasurable Minds 0ƒ Inner Joy 


Hỷ Vô Lượng Tâm là tâm vui mừng khi thấy người khác thoát khổ được vui. Ở đây hành 
giả với đầy tâm hỷ trải rộng khắp nơi, trên, dưới, ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp 
vô biên giới, vị ấy luôn an trú biến mãn với tâm hỷ, quảng đại, vô biên, không hận, 
không sân. Hỷ tâm còn là tâm vui khi thấy người thành công thịnh vượng. Thái độ khen 
ngợi hay chúc mừng nầy giúp loại bỏ tánh ganh ty bất mãn với sự thành công của người. 
Hỷ tâm còn là cái tâm vui theo điều thiện. Vui theo cái vui của người (thấy người làm 
việc thiện, lòng mình hoan hỷ vui sướng theo). Đây là hạnh nguyện thứ năm trong Phổ 
Hiền Thập Hạnh Nguyện. Tùy hỷ công đức là phát tâm chứng nhất thiết trí mà siêng tu 
cội phước, chẳng tiếc thân mạng, làm tất cả những hạnh khó làm, đây đủ các môn Ba La 
Mật, chứng nhập các trú địa của Bồ Tát, đến trọn quả vô thượng Bồ để, vân vân bao 
nhiêu căn lành ấy, dù nhỏ dù lớn, chúng ta đều tùy hỷ. Hỷ là cái tâm có công năng loại 
trừ ác cảm. Do công phu tu tập thiển định và khảo sát những thăng trầm của kiếp sống, 
hành giả có thể trau dồi đức hạnh cao thượng nầy và hoan hỷ với tình trạng an lành, hạnh 
phúc và tiến bộ của người khác. Kỳ thật, khi chúng ta vui được với niềm vui của người 
khác, tâm chúng ta càng trở nên thanh tịnh, tinh khiết và cao cả hơn——lmmeasurable Joy, 
a mind of great Joy, or Infinite Joy. Boundless Joy (gladness), on seeing others rescued 
from suffering. Here a cultivator, with a heart filled with sympathetic Joy. Thus he stays, 
spreading the thought of sympathetic Joy above, below, across, everywhere, always with 
a heart filled with sympathetic Joy, abundant, magnified, unbounded, without hatred or 1ll- 
will. Appreciative Joy 1s the quality of reJoicing at the success and prosperity of others. It 
1s the congratulatory attitude, and helps to eliminate envy and discontent over the succes 
of others. Immeasurable inner Joy also means to reJoyce In all øgood, to reJolce in the 
welfare of others, or to do that which one enJoys, or to follow one”s inclination. Thịs 1s the 
tiíth of the ten conducts and vows of Samantabhadra Bodhisattva. ReJolce at others” 
merits and virtues means from the time of our Initial resolve for all wIisdom, we should 
diligently cultivate accumulation of blessings without regard for their bodies and lives, 
cultivate all the difficult ascetic practices and perfect the gates of varlous paramifas, enter 
bodhisattva grounds of wIsdom and accomplish the unsurpassed Bodhi of all Buddhas. We 


q) 


1013 


should completely follow along with and reJoice in all of their good roots (big as well as 
small merits). Through medifation and study of the vicissitudes of life, practitloners can 
cultivate this sublime virtue of appreciating others” happiness, welfare and progress. As a 
matter of fact, when we can rejoIice with the Joy of others, our minds get purified, serene 
and noble. 


(B-4) Hành giả tu Thiền và Xả Vô Lượng Tâm 
Zen PractiHoners and the Immmeasurable Minds oƒ Equanumity 


Tổng quan về “Xả”—An overview 0ƒ “Defachmenf”: “Xả” là nội tâm bình đẳng và 
không có chấp trước, một trong những đức tính chính của Phật giáo, xả bỏ sẽ đưa đến 
trạng thái hửng hờ trước những vui khổ hay độc lập với cả hai thứ nầy. Xả được định 
nghĩa là tâm bình đẳng, như không phân biệt trước người vật, kỷ bỉ; xả bỏ thế giới vạn 
hữu, không còn bị phiển não và dục vọng trói buộc. Xả là một trong thất giác phần hay 
thất bổ đề phần. Đức Phật dạy: “Muốn được vào trong cảnh giới giải thoát thậm thâm 
của các bậc Bồ Tát, Phật tử trước hết cần phải xả bỏ tất cả dục lạc của ngũ dục của 
phàm phu. Theo Kinh Duy Ma Cật, khi ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đến thăm bệnh cư sĩ 
Duy Ma Cật, ông có hỏi về lòng “xả”. Văn Thù Sư Lợi hỏi Duy Ma Cật: “Sao gọi là lòng 
xả?” Duy Ma Cật đáp: “Những phước báo mà vị Bồ Tát đã làm, không có lòng hy 
vọng —One of the chief Buddhist virtues, that of renunciation, leading to a state of 
indifference without pleasure or pain, or independence of both. It is defined as the mind 
1n equilibrium, 1.e. above the distinction of things or persons, of self or others; Indifferent, 
having abandoned the world and all things, and having no affections or desirs. Upeksa 1s 
one of the seven Bodhyangas. The Buddha taught: “If one wishes to penetrate Into the 
profound realm of liberation of the Maha-Bodhisattvas, Buddhists must first be able to let 
go of all of the five desires of ordinary people.” According to the Vimalakirti Sutra, when 
ManJusri Bodhisattva called on to enquire after Upasaka Vimalakirtis health, ManJusri 
asked Vimalakiri about “Upeksa”. ManJusri asked Vimalakirt: “What should be 
relinquish (upeksa) of a Bodhisattva?” Vimalakirti replied: “In his work of salvation, a 
Bodhisattva should expect nothing (¡.e. no gratitude or reward) In return.” 


(H) Với Hành Giả, Xả là từ chối 'Chấp Ngã'—For Zen Practiioners, 'Equanimity° means 


not to aitach to the “Selƒf°: Xả bỏ là không luyến chấp khi làm lợi lạc cho tha nhân. Thói 
thường khi chúng ta làm điều gì nhất là khi được kết quả tốt, thì chúng ta hay tự hào, tự 
mãn, và đắc chí. Sự bất bình, cãi vã xung đột giữa người và người, nhóm nầy với nhóm 
khác cũng do tánh chấp trước mà nguyên nhân là do sự chấp ngã, chấp pháp mà ra. Đức 
Phật dạy rằng nếu có người lên án mình sai, mình nên trả lại họ bằng lòng thương, không 
nên chấp chặt. Khi họ càng cuồng dại thì chúng ta càng xả bỏ, luôn tha thứ cho họ bằng 
sự lành. Làm được như vậy là vui. Các vị Bồ Tát đã ly khai quan niệm chấp pháp, nên 
không thấy mình là ân nhân của chúng sanh; ngược lại, lúc nào họ cũng thấy chính chúng 
sanh mới là ân nhân của mình trên bước đường lợi tha mẫn chúng, tiến đến công hạnh 
viên mãn. Thấy chúng sanh vui là Bồ tát vui vì lòng từ bi. Các ngài xả bổ đến độ người 
gần xa đều xem bình đẳng, kẻ trí ngu đều coi như nhau, mình và người không khác, làm 


1014 


tất cả mà thấy như không làm gì cả, nói mà không thấy mình có nói gì cả, chứng mà 
không thấy mình chứng gì cả——Detachment is the attitude of those who give up, forget, 
do not attach any Importance for what they have done for the benefit of others. In 
general, we feel proud, self-agsgrandized when we do something to help other people. 
Quarrels, conflicts, or clashes between men or øroups of men are due fo passions such as 
greed or anger whose source can be appraised as self-attachment or dharma-attachmeit. 
The Buddha taughrt that 1f there 1s someone who misJudges us, we must feel pity for him; 
we must forgIve him in order to have peace in our mind. The Bodhisattvas have totally 
liberated themselves from both self-attachment and dharma-attachment. When people 
enJoy material or spiritual pleasures, the Bodhisattvas also reJoice, from their sense of 
compassion, pIty, and inner Joy. They always consider human beings as their benefactors 
who have created the opportunities for them to practice the Four Immeasurable Minds on 
therr way to Enlightenment. In terms of the Immeasurable Detachment, the Bodhisattvas 
consider all men equal, the clever as the stupid, themselves as others, they do everything 
as they have done nothing, say everything as they have said nothing, attain all spiritual 
levels as they have attained nothing. 


(I1)Với Hành Giả, “Xa? Vượt lên trên mọi Cảm Xúc— For Zen Practitioners, “Equanimnity) 
rises above all emotions: Tâm xả bỗ mọi thứ vật chất cũng như vượt lên mọi cẩm xúc. 
Ở đây hành giả với đây tâm xả trải rộng khắp nơi, trên, dưới, ngang, hết thẩy phương xứ, 
cùng khắp vô biên giới, vị ấy luôn an trú biến mãn với tâm xả, quảng đại, vô biên, không 
hận, không sân. Xả vô lượng tâm còn được coi như là nơi mà chư Thiên trú ngụ. Đây là 
trạng thái tâm nhìn người không thiên vị, không luyến ái, không thù địch, đối lại với 
thiên vị và thù hằn. Tâm “Xả' giúp cho hành giả tu thiển gác qua một bên cả hai cực 
đoan bám víu và thù hằn. Nhờ tâm “Xả” mà hành giả luôn đi trên trung đạo, không còn 
chạy theo những thứ ưa thích hay xua đuổi những thứ làm mình không vừa ý. Nhờ tâm 
'Xã' mà hành giả luôn có tâm bình thản, quân bình, không giận dữ, buồn phiển hay lo 
âu —lmmeasurable Equanimity, a mind of great detachment, or Infinite equanimIty. 
Limitless Indifference, such as rising above all emotions, or øIving up all things. Here a 
practitioner, with a heart filled with equanimity. Thus he sfays, spreading the thought of 
equanimity above, below, across, everywhere, always with a heart filled with 
equanimity, abundant, magnified, unbounded, without hatred or I1ll-wIll. Equanimity 1s 
also considered as a divine abode. It 1s the state of mind that regards others with 
Impartiality, free from attachment and aversion. An Iimpartial attitude 1s 1ts chief 
characteristic, and 1t 1s opposed to favouritism and resentment. Mind of Equanimity helps 
Zen practitioners fo put aside two extremes of attachment and resentment. Through the 
mind of equnimity, Zen practitioners always follow the Middle Path, neither attached to 
the pleasant nor repelled by the unpleasant. Also through the mind of equanimity, Zen 
practitioners” mind can remain balanced without any temper, depression or anXIety. 


(IV)Năm cách phát triển Tâm Xả— Five ways 0ƒ developing Equanimity: Xả đóng vai trò rất 
quan trọng chẳng những cho việc tu tập, mà còn trong đời sống hằng ngày của chúng ta 
nữa. Thông thường, chúng ta bị những đối tượng vừa lòng và thích thú làm dính mắc hay 
bị dao động vì gặp phải những đối tượng không ưa thích. Đây là những trở ngại hầu như 


l) 


2) 


3) 


4) 


3) 


1015 


mọi người đều gặp phải. Chúng ta bị yêu ghét chi phối nên không có sự quân bình. Vì 
vậy mà tham lam và sân hận dễ dàng lôi kéo chúng ta. Theo Thiền Sư U. Pandita trong 
quyển “Ngay Trong Kiếp Nây”, có năm cách để phát triển tâm xả—Equanimity plays a 
tremendous role for both In pracfice and in everyday life. Generally we get either swept 
away by pleasant and enticing obJects, or worked up Into a gøreat state of agitatlon when 
confronted by unpleasant, undesirable obJects. These hindrances are common among 
ordinary people. When we lack the ability to stay balanced and unfaltering, we are easily 
SWe€pf Into extremes of craving or aversion. According to Zen Master U. Pandita in “In 
Thịs Very Life”, there are five ways to develop Equanimity: 

Xã đối với tất cả chúng sanh: Balanced emotion toward all living beings—Điễu thiết yếu 
đầu tiên làm cho tâm xả phát sinh là có thái độ xả ly đối với tất cả chúng sanh, bao gồm 
những người thân yêu và ngay cả loài vật. Để chuẩn bị cho tâm xả phát sanh, chúng ta 
phải cố gắng vun bồi thái độ không luyến ái, không chấp giữ và có tâm xả đối với cả 
người và vật mà mình yêu thương. Phàm nhân chúng ta có thể có một ít dính mắc vào 
những người thân thuộc, nhưng quá nhiều dính mắc sẽ có hại cho cả mình và người —The 
first and foremost 1s to have an equanimity attitude toward all living beings. These are 
your loved ones, including animals. We can have a lot of attachment and desire 
associated with people we love, and also with our pets. To prepare the ground for 
equanimity to arise, we should try to cultivate an attitude of nonattachment and 
equanimity toward the people and animals we love. As worldly people, It may be 
necessary to have a certain amount of attachment In relationships, but excessive 
attachments 1s desfructive to us as welÏ as to loved ones. 

Có thái độ xả ly với vật vô tri vô giác: Balanced emotion toward inanimate things— 
Muốn phát triển tâm xả chúng ta cũng phải có thái độ xả ly với vật vô tri vô giác như tài 
sản, y phục, quần áo thời trang. Tất cả mọi thứ rồi cũng sẽ phải bị hủy hoại theo thời 
gian bởi mọi thứ trên thế gian nầy đều bị vô thường chi phối—To prepare the ground for 
equanimity to arise, we should also try to adopt an atfitude of balance toward Iinanimate 
things, such as property, clothing. All of them will decay and perish because everything In 
this world must be subJect to the law of Impermanence. 

Tránh xa người quá luyến ái: Avoiding people who are so attached to people and 
things—Những người nầy thường dính mắc vào sự chấp giữ, chấp giữ vào người, vào vật 
mà họ cho là thuộc về mình. Nhiều người cảm thấy khổ sở khi thấy người khác sử dụng 
tài sản hay vật dụng của mình —These people have a deep possessiveness, clinging to 
what they think belongs to them, both people and things. Some people find 1t 1s difficult to 
see another person enJoying or using theIr properfty. 

Thân cận người không quá luyến ái và người có tâm xả: Choosing friends who do not 
have many attachments or possesSIOnS. 

Hướng tâm vào việc phát triển tâm xả: Inclinng the mind toward the state of 
equanimity—Khi tâm hướng vào việc phát triển xả ly thì nó không còn lang thang những 
việc phàm tình thế tục nữa—When the mind ¡is focusing ¡in the development of 
equanimrity, 1t w1ll not have time to wander off to thoughts of worldly business any more. 


1016 


1017 


Chương Chín Mươi Lăm 
Chapter Ninefy-Five 


Thiền Tập trong Phiên Não 
MecditaHion mn AƒƒflicHons 


( Tổng Quan về Phiền Não—An Overview 9ƒ Affliction: Phiền não là con đường của cám 
dỗ và dục vọng sanh ra ác nghiệp (đây chính là khổ đau và ảo tưởng của cuộc sống), là 
nhân cho chúng sanh lăn trôi trong luân hồi sanh tử, cũng như ngăn trở giác ngộ. Tuy 
nhiên, theo Phật giáo Đại thừa, đặc biệt là tông Thiên Thai, phiền não và bổ để là hai 
mặt của đồng tiền, không thể tách rời cái nây ra khỏi cái kia. Khi chúng ta nhận biết rằng 
phiền não không có tự tánh, chúng ta sẽ không vướng mắc vào bất cứ thứ gì và ngay tức 
khắc, phiền não đã biến thành Bồ để (khi biết vô minh trần lao tức là bổ để, thì không 
còn có tập để mà đoạn; sinh tử tức niết bàn, như thế không có diệt để mà chứng). Đồng ý 
lục căn giúp chúng ta sinh hoạt trong cuộc sống hằng ngày, nhưng chúng lại là tác nhân 
chính rước khổ đau phiền não vào thân tâm của chúng ta. Chúng ta đừng cho rằng mắt là 
vật tốt, giúp mình nhìn thấy, bởi vì chính do sự giúp đỡ của mắt mà sanh ra đủ thứ phiển 
não, như khi mắt nhìn thấy sắc đẹp thì mình sanh lòng tham sắc đẹp, tham tới mức dầu 
đạt hay không đạt được cái sắc ấy mình vẫn bị phiền não chế ngự. Ngay cả tai, mũi, lưỡi, 
thân, và ý cũng đều như vậy. Chúng khiến mình phát sanh đủ thứ phiền não—Affliction 
Is the way of tempftatlon or passion which produces bad karma (lfe”s Istress and 
delusion), causes one to wander in the samsara and hinder one from reaching 
enlightenment. However, according to the Mahayana teaching, especially the T”Ien-TaI 
sect, afflictions are Inseparable from Buddhahood. Afflicion and Buddhahood are 
considered to be two sides of the same coin. When we realize that afflictions In 
themselves can have no real and independent existence, therefore, we don”t want to cling 
to anything, at that very moment, afflictions are bodhi without any difference. Ít 1s 
agreeable that the six faculties that help us maintain our daily acfivities, but they are also 
the main factors that bring sufferings and afflictions to our body and mind. Do not think 
that the eyes are that great, Just because they help us see things. It 1s exactly because of 
their help that we give rise to all kinds of sufferings and afflictions. For Instance, when 
we see an atfracfive person of the opposite sex, we become greedy for sex. If we do not 
get what we want, we wIll be afflicted; and If we get what we want, we will also be 
afflicted. The other faculties, ear, nose, tongue, body and mind are the same way. They 
make one øIve rIse to many sufferings and afflictions. 


(LH Phạn ngữ “Klesa ”— Sanskrtt terin “Klesa ”: 

1) Từ “Klesa” nghĩa đen là sự đau đớn, bụi bậm bên ngoài, nỗi khổ đau, hay một cái gì gây 
đau đớn, và được dịch là phiển não. Vì không có gì gây đau đớn tâm linh bằng những 
ham muốn và đam mê xấu xa ích kỷ, nên “Agantuklesa còn được dịch là phiển não: 
“Klesa” literally means “pain,” “external dust,” “affliction,” or “ something tormenting” 


33.< 33é 


2) 


1018 


and 1s translated as “affliction.” As there 1s nothing so tormenting spiritually as selfish, 
evil desires and passions, klesa has come to be understood chiefÏy In 1ts derIvafIve sense 
and external dust for agantuklesa. 

“Klesa” theo Phạn ngữ có nghĩa là “Sử”, là tên khác của phiền não hay những lo âu thế 
gian, dẫn đến luân hồi sanh tử. Chúng là những trở ngại như ham muốn, thù ghét, cao 
ngạo, nghi ngờ, tà kiến, vân vân, dẫn đến những hậu quả khổ đau trong tương lai tái 
sanh, vì chúng là những sứ giả bị nghiệp lực sai khiến. Klesa còn có nghĩa là “những yếu 
tố làm ô nhiễm tâm,” khiến cho chúng sanh làm những việc vô đạo đức, tạo nên nghiệp 
quả. Klesa còn có nghĩa là ô nhiễm hay tai họa, chỉ tất cả những nhơ bẩn làm rối loạn 
tinh thần, cơ sở của bất thiện, cũng như gắn liễn con người vào chu kỳ sanh tử. Người ta 
còn gọi chúng là khát vọng của Ma vương. Muốn giác ngộ trước tiên con người phải cố 
gắng thanh lọc tất cả những nhơ bẩn nây bằng cách thường xuyên tu tập thiển định. Nhơ 
bẩn có nhiều thứ khác nhau—Klesa is a Sanskrit term for affliction, distress, worldly 
Cares, vexaflons, and as consequent reIncarnation. They are such troubles as desire, hate, 
stupor, pride, doubt, erroneous views, efc., leading to painful results 1n future rebirths, for 
they are karma-messengers execufing 1s purpose. Klesa also means “negative menfal 
factors,” that lead beings to engage In non-virtuous actions, which produce karmic results. 
Klesa also means all defilements that dull the mind, the basis for all unwholesome 
actions as well as kinks that bind people to the cycle of rebirths. People also call Klesa 
the thirst of Mara. In order to attain enliphtenment, the number one prIorlfy 1s fO 
eliminate these defilements by practicing meditation on a regular basIs. 


(LHI)Phạn ngữ “Agantu-klesa”—Sanskrit term “Agantu-klesa”: Giải nghĩa từng chữ cho 


l) 


2) 


“Khách trần”——Explaining in details for '“Guest-dust”: 

Khách: The foreign atom (guest)—Phiển não không phải vốn có của tâm tánh, nhưng do 
mê lầm mà nổi dậy, nên gọi là khách—The foreign atom, or intruding element, which 
enters the mind and causes distress and delusion. 

Trần—Dust: Phiển não có công năng làm nhơ bẩn tâm tánh nên gọi là trần—The mind ¡s 
naturally pure or Innocent tiÏI the evil element enters. 


(IV)Phiền não có nghĩa là những trạo cử hay hối quá—Afflictions means restlessness and 


worry: Phiển não còn là những trạo cử hay hối quá, một bất lợi khác gây khó khăn cho 
tiến bộ tâm linh. Khi tâm trở nên bất an, giống như bầy ong đang xôn xao trong tổ lắc lư, 
không thể nào tập trung được. Sự bức rức nầy của tâm làm cẩn trở sự an tịnh và làm tắc 
nghẽn con đướng hướng thượng. Tâm lo âu chỉ là sự tai hại. Khi một người lo âu về 
chuyện nầy hay chuyện nọ, lo âu về những chuyện đã làm hay chưa làm, lo âu về những 
điều bất hạnh hay may mắn, tâm người ấy không thể nào an lạc được. Tất cả mọi trạng 
thái bực bội, lo lắng, cũng như bồn chồn hay dao động nầy của tâm đều ngăn cẩn sự định 
tỉnh của tâm——Afflictions are also restlessness and worry, another disadvantage that 
makes progress difficult. When the mind becomes resfless like flustered bees 1n a shaken 
hive, 1t can not concentrate. This mental agitation prevents calmness and blocks the 
upward path. mental worry 1s Just as harmful. When a man worries over one thing and 
another, over things done or left undone, and over fortune and misfortune, he can never 


1019 


have peace of mind. All this bother and worry, this fidgeting and unsteadiness of mind 
prevenfs concentration 


(V) Phiền não tham sân sỉ là khí giới của Bồ Tát—AII qƒƒlicHons, wrath, and ƒolly are 
weapons 0ƒ Bodhisaffvas: Tham, sân, sỉ và tất cả phiền não là khí giới của Bồ Tát, vì 
dùng môn phiển não để độ chúng sanh. Chư Bồ Tát an trụ nơi pháp nầy thời có thể diệt 
trừ những phiền não, kiết sử đã chứa nhóm từ lâu của tất cả chúng sanh. Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, Phẩm 38, chư Bồ Tát dùng “Bố thí” để diệt trừ tất cả xan lẫn; dùng “Trì giới” 
để vứt bỏ tất cả sự hủy phạm; dùng Bình đẳng để dứt trừ tất cả phân biệt; dùng Trí huệ 
để tiêu diệt tất cả vô minh phiền não; dùng Chánh mạng để xa rời tất cả tà mạng; Thiện 
xảo phương tiện để thị hiện tất cả xứ; dùng Tham, sân, si và tất cả phiền não làm pháp 
môn phiển não để độ chúng sanh; dùng Sanh tử để chẳng dứt hạnh Bồ Tát và luôn giáo 
hóa chúng sanh; dùng Nói pháp như thật để phá tất cả chấp trước; dùng Nhứt thiết trí để 
chẳng bỏ hạnh môn của Bồ Tát —AII afflictions, wrath, and folly are weapons of 
enliphtening beings because they liberate sentlent beings through afflictions. 
Enlightening Beings who abide by these can annihilate the afflictions, bondage, and 
compulsion accumulated by all sentient beings In the long night of ignorance——According 
to the Adornment Sutra, Chapter 38, Bodhisattvas utilze “Giving” to destroy all 
stinginess; “Self-control” to get rúd of all crimme; Impartialty 1o remove all 
discrimination; Wisdom to dissolve all ignorance and afflictons; Right livelihood to lead 
away from all wrong livelihood; SKII in means to manifest in all places; All afflictions, 
wrath, and folly to liberate sentient beings through afflictions; Birth-and-death to contIinue 
enlightening practices and teach sentient beings; Teaching the truth to be able to break up 
all clinging; All knowledge to not øgive up the avenues of practice of enlightening beings. 


(VI)Phiền Não Chướng: Klesavarana (sk)——Affliction obstacles—Những dục vọng và ảo 
ảnh tiếp sức cho tái sanh và làm chướng ngại Niết bàn. Phiển não chướng còn có nghĩa là 
những trở ngại của phiền não. Phiển não được chia làm hai nhóm, phiển não chính và 
phụ. Phiển não chính gồm những thúc đẩy xấu vốn nằm trong nên tảng của mọi tư tưởng 
và ước muốn gây đau khổ. Những rào cẩn của dục vọng và uế trược làm trở ngại sự 
thành đạt Niết bàn—The barrier of temptation, passion or defilement, which obstructs the 
aftainment of the nirvana. Klesa 1s also means hindrance of the afflictions. Klesa 1s 
generally divided Info two groups, prImary and secondary. The primary comprises of such 
evil Impulses that lie at the foundation of every tormenting thought and desire. The 
passlons and delusion which aid rebirth and hinder entrance 1nto nirvana. 


(VII)Phiền Não Nghiệp Khổ: Hoặc Nghiệp Khổ—Do phiển não tham sân sĩ mà tạo ra 
nghiệp thiện ác. Vì đã có các nghiệp thiện ác mà phải cảm nhận các quả khổ vui của ba 
cõi, rồi thân phải chịu cái khổ quả đó tiếp tục tạo ra nghiệp phiển não. Các phiền não 
như tham, sân, si thì gọi là hoặc; những việc làm thiện ác y vào cái hoặc nầy gọi là 
nghiệp; lấy nghiệp nầy làm nhân sinh tử niết bàn gọi là khổ——The suffering arising out of 
the working of the passlons, which produce good or evil karma, which In turns results In a 
happy or suffering lot in one of the three realms, and again from the lot of suffering (or 


1020 


mortality) arises the karma of the passions. The pains arising from a life of illusion, such 
as greed, hatred, ignorance. 


(VIII)Ba loại phiền não khác— Another three kinds 0ƒ afflictions: 


1) 


2) 


3) 


Phiên não tác động— Defilements oƒ transgression: Phiền não tác động xảy ra khi người 
ta không chịu giữ giới mà còn lại hành động sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ và 
uống những chất cay độc—Defilements of transgression occur when people cannot keep 
the basic precepts, and perform actions of killing, stealing, sexual misconduct, lying and 
1ntoXIcafion. 

Phiền não tư tưởng— Defilements oƒ obsession: Phiền não tư tưởng tế nhị hơn. Một người 
không làm hay nói điều bất thiện ra ngoài, nhưng trong tâm vẫn bị ám ảnh với những 
mong muốn giết và hủy hoại, muốn làm tổn hại chúng sanh khác, muốn lấy, muốn lừa 
dối người khác. Nếu bạn bị loại phiển não này ám ảnh, và nỗi đau đớn do phiền não gây 
ra. Một người không kiểm soát được phiền não tư tưởng chắc chắn người ấy sẽ làm tổn 
hại chúng sanh bằng cách này hay cách khác—Defilements of obsession is a little bít 
more subtle. One may not outwardly commit any Iimmorftal action, but one”s mind 1s 
obsessed with desires to kill and destroy, hurt and harm other beings physically or 
otherwise. Obsessive wishes may fill the mind: to steal, manipulate people, deceIve 
others, etc. If you have experienced this kind of obsession, you know If 1s a very painful 
state. IÝ a person faIls to control his obsessive afflictions, he or she 1s likely to hurt other 
beiIngs In one way or another. 

Phiền não ngủ ngầm—Dormant or latent afflictons: Phiền não ngũ ngầm thường không 
xuất hiện ra ngoài. Nó nằm ẩn bên trong, chờ thời cơ nhảy ra tấn công hành giả. Phiển 
não ngủ ngầm chẳng khác nào một người đang nằm ngủ say. Khi thức giấc tâm người ấy 
bắt đầu lay động. Đó là phiền não tư tưởng khởi sinh. Khi người ấy ngồi dậy và bắt đầu 
làm việc là lúc đang từ phiển não tư tưởng chuyển sang phiền não tác động——Dormant or 
latent afflictions are ordinarily not apparent. They lie hidden, waltting for the right 
conditions to assault the helpless mind. Dormant afflictions may be likened to a person 
deeply asleep. As such a person awakes, when his or her mind begins to churn, 1 1s as 1Í 
the obsessive afflictions have arisen. When the person stands up from bed and becomes 
involved In the day”s activitles, this 1s like moving from the obsessive afflictions to the 
afflictions of transgression. 


(IX)Lục Tặc: sáu tên giặc cướp. Sáu căn được ví với sáu tên mối lái cho giặc cướp, cướp 


l) 
2) 
3) 
4) 
3) 


đoạt hết công năng pháp tài hay thiện pháp. Sáu tên giặc kia mà đến thì lục căn sung 
sướng vui mừng. Cách để phòng duy nhứt là đừng a tòng với chúng—The six cauras or 
robbers, such as the six senses, the six sense organs are the match-makers, or medial 
agents of the sic robbers. The six robbers are also likened to the six pleasures of the six 
sense organs. The onÏy way to prevent them 1s by not acting with them: 

Mắt đừng nhìn sắc đẹp: The eye avoiding beauty. 

Tai đừng nghe tiếng du dương: The ear avoiding melodious sound. 

Mũi đừng ngữi mùi thơm: The nose avoiding fragrant scerI. 

Lưỡi đừng nếm vị ngon: The tongue avoiding tasty flavour. 

Thân đừng xúc chạm êm ái: The body avoiding seductions. 


6) 


1021 


Ý nên kểm giữ tư tưởng: The mind should always control thoughts. 


(X) Hàng Phục Phiên Não— Subduing qƒƒlicions: 
(A) Có bốn cách cho người Phật tử hàng phục phiền não— There are ƒour basic ways for a 


l) 


2) 


3) 


4) 


Buddhist to subdue qƒƒflicHons: 

Hàng phục phiền não bằng tâm: Hàng phục phiền não bằng tâm bằng cách đi sâu vào 
thiển quán hay niệm Phật Subduing afflictions with the mind by going deep into 
meditation or Buddha recitation. 

Hàng phục phiền não bằng quán chiếu nguyên lý của vạn hữu—Subduing afflictions with 
noumenon: Khi vọng tâm khởi lên mà tâm không thể điều phục được bằng thiển quán 
hay niệm Phật thì chúng ta nên tiến tới bước kế tiếp bằng cách quán sát nguyên lý của 
vạn hữu. Khi nào phiển não của những ham muốn phát triển thì chúng ta nên quán pháp 
bất tịnh, khổ, không và vô ngã. Khi nào sân hận khởi lên thì chúng ta nên quán từ bị, vị 
tha và tánh không của vạn pháp—When deluded thoughts arise which cannot be subdued 
with mind through meditation or Buddha recitation, we should move to the next step by 
visualizing principles. Whenever afflictions of greed develops, we should visualize the 
pñnnciples of Iimpurity, suffering, Iimpermanence and no-self. When anger arIses, we 
should visualize the principles of compassion, forgiveness and emptiness of all dharmas. 
Hàng phục phiển não bằng cách quán sát hiện tượng—Subduing afflictions with 
phenomena: Khi thiển quán, niệm Phật và quán sát không có hiệu quả cho một số người 
nặng nghiệp, hành giả có thể dùng phương cách rời bỏ hiện tượng, nghĩa là rời bỏ hiện 
trường. Khi chúng ta biết rằng cơn giận hay cơn gây gỗ sắp sửa bùng nổ thì chúng ta nên 
rời hiện trường và từ từ nhấp nước lạnh vào miệng (uống thật chậm) để làm dịu chính 
mình—When meditation, Buddha recitation and Noumenon donˆt work for someone with 
heavy karma, leaving phenomena (external form/leaving the scene) can be used. That 1s 
to say to leave the scene. When we know that anger or quarrel 1s about to burst out, we 
can leave the scene and slowly sip a glass of water to cool ourselves down. 

Hàng phục phiền não bằng cách sám hối nghiệp chướng qua tụng kinh niệm chú: 
Subduing afflictions with repentance and recitation sutras, manftras, or reciting the noble 
name of Amitabha Buddha. 


(B) Phiên Não Tức Bồ Đề— Afflictions are bodhi: Theo Phật giáo Đại thừa, đặc biệt là tông 


Thiên Thai, phiển não và bô để là hai mặt của đồng tiền, không thể tách rời cái nầy ra 
khỏi cái kia. Khi chúng ta nhận biết rằng phiển não không có tự tánh, chúng ta sẽ không 
vướng mắc vào bất cứ thứ gì và ngay tức khắc, phiền não đã biến thành Bồ để (khi biết 
vô minh trần lao tức là bổ để, thì không còn có tập để mà đoạn; sinh tử tức niết bàn, như 
thế không có diệt để mà chứng). Khi liễu ngộ được nghĩa lý của “phiền não tức bồ đề” 
tức là chúng ta đã hàng phục được phiên não rồi vậy. Đức Phật vì thấy chúng sanh phải 
chịu đựng vô vàn khổ đau phiền não nên Ngài phát tâm xuất gia tu hành, tìm cách độ 
thoát chúng sanh thoát khổ. Phiền não xuất hiện qua sự vô minh của chúng ta, khi thì qua 
sắc tướng, khi thì tiểễm tàng trong tâm trí, vân vân. Trong đời sống hằng ngày, chúng ta 
không có cách chi để không bị khổ đau phiển não chi phối. Tuy nhiên, nếu chúng ta biết 
tu thì lúc nào cũng xem phiền não tức bồ đề. Nếu chúng ta biết vận dụng thì phiền não 
chính là Bồ Đề; ví bằng nếu không biết vận dụng thì Bồ Đề biến thành phiền não. Theo 
Cố Hòa Thượng Tuyên Hóa trong Pháp Thoại, Quyển 7, Bồ Đề ví như nước và phiển não 


1022 


được ví như băng vậy; mà trên thực tế thì nước chính là băng và băng chính là nước. 
Nước và băng vốn cùng một thể chứ chẳng phải là hai thứ khác nhau. Khi giá lạnh thì 
nước đông đặc lại thành băng, và lúc nóng thì băng tan thành nước. Vậy, nói cách khác, 
khi có phiền não tức là nước đóng thành băng, và khi không có phiền não thì băng tan 
thành nước. Nghĩa là có phiển não thì có băng phiển não vô minh; và không có phiển 
não thì có nước Bồ Đề trí tuệ—The passion or moral afflictions are bodhi. The one ¡s 
included In the other—According to the Mahayana teaching, especially the T”len-T”ai 
sect, afflictions are Inseparable from Buddhahood. Afflicion and Buddhahood are 
considered to be two sides of the same coin. When we realize that afflictions In 
themselves can have no real and independent existence, therefore, we don”t want to cling 
to anything, at that very mometit, afflictions are bodhi without any difference. Once we 
thoroughly understand the real meaning of “Afflicions are bodhi”, we”ve already 
subdued our own afflictions. The Buddha witnessed that all sentient beings undergo great 
sufferings, so He resolved to leave the home-life, to cultivate and find the way to help 
senftlent beings escape these sufferings. Afflictions manifest themselves through our 
Ipnorance. Sometimes they show In our appearance; sometimes they are hidden In our 
minds, etc. In our dally life, we cannot do without sufferings and afflictions. However, If 
we know how to cultivate, we always consider “afflictions 1s Bodhi”. lIf we know how to 
use 1t, affliction 1s Bodhi; on the contrary, 1f we do not know how to use 1t, then Bodhi 
becomes affliction. According to Late Most Venerable Hsuan-Hua 1n Talks on Dharma, 
volume 7, Bodhi 1s analogous to water, and affliction to Ice. lce and water are of the same 
substance; there 1s no difference. In freezing weather, water wIll freeze 1nto Ice, and 1n 
hot weather, Ice will melt into water. When there are afflictions, water Íreezes IntO Ice; 
and when the afflictions are gone, Ice melts into water. It 1s to say, having afflictlons 1s 
having the affliction-ice of ignorance; having no afflictions 1s having the Bodhi-water of 
wisdom. 


1023 


Chương Chín Mươi Sáu 
Chapter Ninefy-Six 


Hành Giả Tu Thiền và Mười Điều Tâm Niệm 
Zen Practiioners and Ten Non-Seeking PracHices 


(D_ Mười Điều Tâm Niệm đối với Phật tử, đặc biệt là hành giả tu Thiền— Ten Non-Seeking 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


Practices for any Buddhists, especially Zen praCHHOH€TS: 

Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bịnh khổ, vì không bịnh khổ thì dục vọng dễ sinh: 
We should not wish (yearn) that our bodies be always free of diseases, because a 
disease-free body 1s prone to desire and lust (because with a disease-free body, one tends 
to be tempted with desire and lust). This wIll lead to precept-breaking and retrogøressIon:. 
Ở đời thì đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu xa nổi dậy. Nếu như 
chúng ta cứ sống mãi trong cảnh thanh nhàn, như ý, không bị đời dần vặt, lại chẳng bị 
vướng ít nhiều sự khổ não, ưu phiền, tất tâm sẽ sanh ra các niệm khinh mạn, kiêu sa; từ 
đó mà kết thành vô số tội lỗi. Phật tử chơn thuần phải nhân nơi hoạn nạn mà thức tỉnh 
cơn trường mộng và chiêm nghiệm được lời Phật dạy là đúng. Do đó mà phát tâm tinh 
chuyên tu hành cầu giải thoát: We should not wish that our lives be free of all misfortune, 
adversity, or accident because without them, we will be easilly prone to pride and 
arrogance. This will lead us to be disdainful and overbearing towards everyone else. If 
people's lives are perfect, everything 1s Just as they always dreamed, without 
encountering heartaches, worrles, afflictions, or any pains and sufferings, then this can 
easilly gøIve way fo conceif, arrogance, efc.; thus, becoming the breeding ground for 
countless transgressions and offenses. Sincere Buddhists should always use misfortunes 
as the opportunity to awaken from being mesmerized by success, fame, fortune, wealth, 
etc. and realize the Buddha”s teachings are true and accurate, and then use this 
realization to develop a cultivated mind seeking enlightenmernt. 

Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không 
thấu đáo: We should not wish that our mind cultivation be free of all obstacles because 
without obstacles, we would not have opportunities to excell our mind. Thịs wIll lead to 
the transgression of thinking that we have awakened, when In fact we have not. 

Xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí 
nguyện không kiên cường: We should not wish that our cultivation be free of demonic 
obstacles, because our vows would not be then firm and enduring. This leads to the 
transgression of thinking that we have attained, when in fact we have not. 

Việc làm thì đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng hay khinh thường kiêu ngạo: 
We should not wish that our plans and activities meet with easy success, for we wIll then 
be Inclined to thoughfs of contempt and disrespect. This leads to the transgression of pride 
and concett, thinking ourselves to be filled with virtues and talent. 


6) 


lở) 


8) 


9) 


1024 


Giao tiếp thì đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đi đạo nghĩa: We should not wish for 
gain In our social relatlons. This wIll lead us to violate moral principles and see only 
mistakes of others. 

Với người thì đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì 
lòng tất kiêu căng: We should not wish that everyone, at all times, be on good terms and 
1n harmony with us. This leads to pride and conceit and seeing only our own side of every 
1SSUe. 

Thi ân thì đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân có mưu đồ: We should not wish to 
be repaid for our good deeds, lest we develop a calculating mind. This leads to greed for 
fame and fortune. 

Thấy lợi thì đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si mê phải động: We should not wish to 
share In opportunitles for profit, lest the mind of illusion arIse. This leads us to lose our 
good name and repufation for the sake of unwholesome gain. 


10) Oan ức không cần biện bạch, vì còn biện bạch là nhân ngã chưa xả: When subject to 


InJustice and wrong, we should not necessarily seek the ability to refute and rebut, as 
doing so Indicates that the mind of self-and-others has not been severed. This will 
certainly lead to more resentment and hatred. 


(I) Lời khuyên của Đức Phật đốt với Phật tử, nhất là hành giả tu Thiền về Mười Điều Tâm 


l) 
2) 
3) 
4) 
3) 
6) 
lở) 
8) 


9) 


Niệm kể trên— The Buddha' advise on these above mentioned Ten Non-Seeking 
Practices for qll oƒ the Buddhists, especially, Zen practiioners: 

Lấy bịnh khổ làm thuốc thần—Turn suffering and disease into good medicine (consider 
diseases and sufferings as miraculous medicine). 

Lấy hoạn nạn làm giải thoát Turn misfortune and calamity ¡into liberation (take 
misfortune and adversity as means of liberation). 

Lấy khúc mắc làm thú vị Turn obstacles or hiph stakes into freedom and ease (take 
obstacles as enJoyable ways to cultivate ourselves). 

Lấy ma quân làm bạn đạo—Turn demons or haunting spirits into Dharma friends (take 
demonic obstacles as our good spiritual advisors). 

Lấy khó khăn làm thích thú——Turn trying events into peace and Joy (consider difficulties 
aS Our JOy Of gaining _experiences or life enJoymen(s). 

Lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đở—Turn bad friends into helpful associates (treat 
ungrateful people as our helpful aids). 

Lấy người chống đối làm nơi giao du—Turn opponents into “fields of flowers” (consider 
opponents as our good relationshIps). 

Coi thi ân như đôi dép bổ—Treat ingratitude as worn-out shoes to be disearded (consider 
m€fIfS Or services to others as ragged slIppers). 

Lấy sự xả lợi làm vinh hoa—Turn frugality into power and wealth (take frugality as our 
honour). 


10) Lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh——Turn injustice and wrong into conditions for progress 


along the Way (consider InJustice or false accusations as our virfIous gafe to 
enlightenment). 


1025 


Chương Chín Mươi Bảy 
Chapter Ninefy-Seven 


Hành Giả Tu Thiền và Sự Tu Tập Thân Nghiệp 
Zen Practiioners and the CultivaHon 0ƒ the Karma oƒ the Body 


(D) Quan niệm về Thân theo Phật giáo— The concept 9ƒ “Kaya” according to Buddhism: 
Theo đạo Phật, thân người là năm uẩn. Cơ thể vật lý phát sanh từ một bào thai do tinh 
cha huyết mẹ tạo nên. Cái tinh và khí ấy được tạo nên do tinh chất của thực phẩm vốn do 
vạn duyên trên thế gian nầy hợp lại mà thành. Con người như vậy, quan hệ mật thiết với 
vạn duyên bởi thế giới vật chất và tinh thần nầy, con người ấy quan hệ mật thiết với xã 
hội và thiên nhiên, con người ấy không thể nào tự tổn tại một mình được. Sự vận hành 
của ngũ uẩn của con người là sự vận hành của thập nhị nhân duyên. Trong đó, sắc uẩn 
được hiểu là cơ thể vật lý của con người, thọ uẩn gồm cảm thọ khổ, lạc, không khổ 
không lạc, khởi lên từ sự tiếp xúc của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Tưởng uẩn gồm có 
tưởng về sắc, về thanh, hương, vị, và về pháp hay về thế giới hiện tượng. Hành uẩn là tất 
cả những hành động về thân, khẩu và ý. Hành uẩn cũng được hiểu là các hành động có 
tác ý do sắc, thanh, hương, vị, xúc, và pháp gây ra. Thức uẩn bao gồm nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, và ý thức. Theo Kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật đã dạy rất rõ về ngũ uẩn: “Nầy 
các Tỳ Kheo, sắc, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường, khổ và vô ngã.” Chúng ta hãy thử 
quan sát thân tâm để xem trong hai thứ đó chúng ta có thể tìm thấy được cái “Ta” nó 
nằm ở đầu, và chúng ta thấy cái “Ta” nó chẳng ở thân mà cũng chẳng ở tâm. Như vậy 
cái “Ta” chỉ là tên gọi của một tổng hợp những yếu tố vật chất và tinh thần. Hãy xét về 
sắc uẩn, sắc tương ứng với cái mà chúng ta gọi là vật chất hay yếu tố vật chất. Nó chẳng 
những là xác thân mà chúng ta đang có, mà còn là tất cả những vật chất chung quanh 
chúng ta như nhà cửa, đất đai, rừng núi, biển cả, vân vân. Tuy nhiên, yếu tố vật chất tự 
nó không đủ tạo nên sự nhận biết. Sự tiếp xúc đơn giản giữa mắt và đối tượng nhìn thấy, 
hay giữa tai và tiếng động không thể đem lại kết quả nhận biết nếu không có thức. Chỉ 
khi nào ý thức, năm giác quan và năm đối tượng của nó cùng hiện diện mới tạo nên sự 
nhận biết. Nói cách khác, khi mắt, đối tượng của mắt, và ý thức cùng hoạt động thì sự 
nhận biết về đối tượng của mắt mới được tạo nên. Vì vậy, ý thức là yếu tố tối cần thiết 
trong việc tạo nên sự nhận biết. Thức tức là thức thứ sáu hay tâm. Giác quan nầy phối 
hợp với năm giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, và thân để tạo nên sự nhận biết. Việc phối 
hợp giữa những yếu tố vật chất và tinh thần tạo nên sự thành hình ý thức nội tâm, và tính 
chất của năm uẩn nây đều ở trong trạng thái thay đổi không ngừng. Như vậy, theo lời 
Đức Phật dạy, sự thật của con người là vô ngã. Cái thân và cái tâm mà con người lầm 
tưởng là cái ngã, không phải là tự ngã của con người, không phải là của con người và con 
người không phải là nó. Phật tử chân thuần phải nắm được điều nầy một cách vững chắc, 
mới mong có được một phương cách tu thân một cách thích đáng chẳng những cho thân, 
mà còn cho cả khẩu và ý nữa—According to Buddhism, man is “Pancakkhandha”. The 
physical body Is produced from the essence of food which 1s a combination of multiple 
conditions 1n the world, digested by the father communicated to the mother and 


1026 


established In the womb. Such a person 1s conditioned by this physical and mental world. 
he relates closely to others, fo society, and to nature, but can never exIst by himself. The 
Íive aggregates of man are the operation of the twelve elements. Among which, 
aggregate of form 1s understood as a person's physical body, agsregate of feeling 
includes feelings of suffering, of happiness, and of indifference. It 1s known as feelings 
arIsing from eye confact, ear contacf, nose conftact, tongue contact, body contact and mind 
confact. Agsregate of perception Includes perception of body, of sound, of odor, of tasfe, 
of touch, and of mental obJects or phenomena. Aggregate of activities 1s all mental, oral, 
and bodily activities. It is also understood as vocatlonal acts occasioned by body, by 
sound, by odor, by taste, by touching or by ideas. Agsregate of conscIousness 1ncludes 
cye, ear, nose, tongue, body, and mind consciousnesses. In the Turning the Dharma- 
Cakra Sutra, the Buddha taught very clearly about the Pancakkhandha as follows: 
“Bhiksus, the form, feeling, perception, actfivifles, and consciousness are 1mpermaneIt, 
suffering, and void of the self. Let us examine the body and mind to see whether In either 
of them we can locate the self, we will find in neither of of them. Then, the so-called 
“Se]lf” Is Just a term for a collection of physical and mental factors. Let us first look at the 
aggregate matter of form. The aggregate of form corresponds to what we would call 
material or physical factors. It includes not only our own bodies, but also the materlal 
obJects that surround us, 1.e., houses, soil, forests, and oceans, and so on.  However, 
physical elements by themselves are not enouph to produce experlence. The simple 
contact between the eyes and visible obJects, or between the ear and sound cannot result 
In experience without consciousness. Only the co-presence of consclousness together 
with the sense of organ and the obJect of the sense organ produces experience. In other 
words, it is when the eyes, the visible obJect and conscIousness come together that the 
experlence of a visible obJect 1s produced. Consciousness 1s therefore an extremely 
1mportant element 1n the production of experience. Consciousness or the sixth sense, or 
the mind. This sense organ together with the other five sense organs of eyes, ears, nose, 
tongue, and body to produce experience. The physical and mental factors of experience 
worked together to produce personal experience, and the nature of the five aggregates 
are In constant change. Therefore, according to the Buddha”s teachings, the truth of a man 
1s selfless. The body and mind that man misunderstands of his “self” 1s not his se]f, 1t 1s not 
his, and he 1s not 1t.” Devout Buddhists should grasp this idea firmly to establish an 
appropriate method of cultivation not only for the body, but also for the speech and mind. 


(H) Thân Chúng Sanh Thân Phật— Senfient beings? bodies-Buddha?s body: Theo Kinh Duy 
Ma Cật thì ông Duy Ma Cật đã dùng phương tiện hiện thân có bệnh để thuyết pháp hóa 
độ chúng sanh. Do ông (Duy Ma Cật) có bệnh nên các vị Quốc Vương, Đại thần, Cư sĩ, 
Bà la môn cả thảy cùng các vị Vương tử với bao nhiêu quan thuộc vô số ngàn người đều 
đến thăm bệnh. Ông nhơn dịp thân bệnh mới rộng nói Pháp. “Nầy các nhân giả! Cái 
huyễn thân nầy thật là vô thường, nó không có sức, không mạnh, không bền chắc, là vật 
mau hư hoại, thật không thể tin cậy. Nó là cái ổ chứa nhóm những thứ khổ não bệnh 
hoạn. Các nhân giả! Người có trí sáng suốt không bao giờ nương cậy nó. Nếu xét cho kỹ 
thì cái thân nầy như đống bọt không thể cầm nắm; thân nầy như bóng nổi không thể còn 
lâu; thân nầy như ánh nắng dợn giữa đồng, do lòng khát ái sanh; thân nầy như cây chuối 


1027 


không bền chắc; thân nầy như đồ huyễn thuật, do nơi điên đảo mà ra; thân nầy như cảnh 
chiêm bao, do hư vọng mà thấy có; thân nầy như bóng của hình, do nghiệp duyên hiện; 
thân nây như vang của tiếng, do nhân duyên thành; thân nây như mây nổi, trong giây 
phút tiêu tan; thân nầy như điện chớp sanh diệt rất mau lẹ, niệm niệm không dừng; thân 
nầy không chủ, như là đất; thân nầy không có ta, như là lửa; thân nầy không trường thọ, 
như là gió; thân nầy không có nhân, như là nước; thân nầy không thật, bởi tứ đại giả hợp 
mà thành; thân nầy vốn không, nếu lìa ngã và ngã sở; thân nầy là vô tri, như cây cỏ, 
ngói, đá; thân nầy vô tác (không có làm ra), do gió nghiệp chuyển lay; thân nây là bất 
tịnh, chứa đầy những thứ dơ bẩn; thân nầy là giả dối, dầu có tắm rửa ăn mặc tử tế rốt 
cuộc nó cũng tan rã; thân nầy là tai họa, vì đủ các thứ bệnh hoạn khổ não; thân nầy như 
giếng khô trên gò, vì nó bị sự già yếu ép ngặt; thân nầy không chắc chắn, vì thế nào nó 
cũng phải chết; thân nầy như rắn độc, như kẻ cướp giặc, như chốn không tụ, vì do ấm, 
giới, nhập hợp thành. Tuy nhiên, khi Bồ Tát Văn Thù hỏi cư sĩ Duy Ma Cật về thân, 
“phàm Bồ Tát an ủi Bồ Tát có bệnh như thế nào?”, thì Duy Ma Cật nói rằng, “Nói thân 
vô thường, nhưng không bao giờ nhàm chán thân nầy. Nói thân có khổ, nhưng không bao 
giờ nói về sự vui ở Niết Bàn. Nói thân vô ngã mà khuyên dạy dắt dìu chúng sanh. Nói 
thân không tịch, chứ không nói là rốt ráo tịch diệt. Nói ăn năn tội trước, chứ không nói 
vào nơi quá khứ. Lấy bệnh mình mà thương bệnh người. Phải biết cái khổ vô số kiếp 
trước, phải nghĩ đến sự lợi ích cho tất cả chúng sanh, nhớ đến việc làm phước, tưởng đến 
sự sống trong sạch, chớ nên sanh tâm buồn rầu, phải thường khởi lòng tinh tấn, nguyện sẽ 
làm vị y vương điều trị tất cả bệnh của chúng sanh. Bồ Tát phải an ủi Bồ Tát có bệnh 
như thế để cho được hoan hỷ.” Ngài Văn Thù Sư Lợi! Bồ Tát có bệnh đấy phải quán sát 
được các pháp như thế. Lại nữa, quán thân vô thường, khổ, không, vô ngã, đó là huệ. Dù 
thân có bệnh vẫn ở trong sanh tử làm lợi ích cho chúng sanh không nhàm mỏi, đó là 
phương tiện. Lại nữa, ngài Văn Thù Sư Lợi! Quán thân, thân không rời bệnh, bệnh chẳng 
rời thân, bệnh nầy, thân nầy, không phải mới, không phải cũ, đó là huệ. Dù thân có bệnh 
mà không nhàm chán trọn diệt độ, đó là phương tiện. Các nhân giả! Chớ tham tiếc cái 
thân nầy, phải nên ưa muốn thân Phật. Vì sao? Vì thân Phật là Pháp Thân, do vô lượng 
công đức trí tuệ sanh; do giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến sanh; do từ bi hỷ xả 
sanh; do bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, và phương tiện sanh; do 
lục thông, tam minh sanh; do 37 phẩm trợ đạo sanh; do chỉ quán sanh; do thập lực, tứ vô 
úy, thập bát bất cộng sanh; do đoạn trừ tất cả các pháp bất thiện, tu các pháp thiện sanh; 
do chân thật sanh; do không buông lung sanh; do vô lượng pháp thanh tịnh như thế sanh 
ra thân Như Lai. Nầy các nhân giả, muốn được thân Phật, đoạn tất cả bệnh chúng sanh 
thì phải phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác —According to the Vimalakirti 
Sutra, Vimalakirti used expedient means of appearing i1llness in his body to expound 
about sentient beings” bodies and the Buddha's body to save them. Because of his 
1ndisposition, kings, ministers, elders, upasakas, Brahmins, et., as well as princes and 
other officials numbering many thousands came to enquire after his health.  §o 
Vimalakirti appeared in his sick body to receive and expound the Dharma to them, 
saying: “Virtuous ones, the human body 1s Iimpermanent; It 1s neither strong nor durable; 
1t wIll decay and 1s, therefore, unreliable. It causes anxIeties and sufferings, being subJect 
to all kinds of ailments. Virtuous ones, all wise men do not rely on this body which 1s like 
a mass of foam, which 1s Iintangible. It 1s like a bubble and does not last for a long time. 


1028 


It is like a flame and Is the product of the thirst of love. It 1s like a banana tree, the centre 
of which 1s hollow. It 1s like an 1llusion being produced by Inverted thoughts. It 1s like a 
dream being formed by fasle views. It 1s like a shadow and 1s caused by karma. Thịs 
body 1s like an echo for It results from causes and conditions. It is like a floating cloud 
which disperses any moment. It is like lightning for 1t does not stay for the time of a 
thought. It is ownerless for 1t 1s like the earth. It is egoless for it 1s like fire (that kiIlls 
1tself). It 1s translent like the wind. It 1s not human for 1t 1s like water. Ït 1s unreal and 
depends on the four elements for Ifs existence. Ilt is empty, being neither ego nor 1tS 
obJect. It1s without knowledge like grass, trees and potsherds. It 1s not the prime mover, 
but is moved by the wind (of passions). It 1s Impure and full of filth. It is false, and 
though washed, bathed, clothed and fed, it will decay and die In the end. It 1s a calamity 
being subJect to all kinds of illnesses and sufferings. It is like a dry well for 1t 1s prusued 
by death. It 1s unsettled and will pass away. It 1s like a poisonous snake, a deadly enemy, 
a temporary assemblage (without underlying reality), being made of the five aggregates, 
the twelve entrances (the six organs and their obJects) and the eighteen realms of sense 
(the six organs, their obJecfs and their perceptions). However, when ManJusri Bodhisattva 
asked Vimalaktrui about “what should a Bodhisattva say when comforting another 
Bodhisattva who falls 1l?” Vimalakirti replied, “He should speak of the Impermanence of 
the body but never of the abhorrence and relinqguishment of the body. He should speak of 
the suffering body but never of the Joy In nirvana. He should speak of egolessness 1n the 
body while teaching and guiding all living beings (n spite of the fact that they are 
fundamenrally non-exIstent 1n the absolute state). He should speak of the voidness of the 
body but should never cling to the ultimate nirvana. He should speak of repentance of 
past sins but should avoid slipping Into the past. Because of his own Illness he should take 
pIty on all those who are sick. Knowing that he has suffered during countless past aeons 
he should think of the welfare of all living beings. He should think of his past practice of 
good virtues to uphold (his determination for) right livelihood. Instead of worrying about 
troubles (Kklesa) he should give rise to zeal and devotion (n his practice of the Dharma). 
He should act like a king physician to cure others' 1llnesses. Thus a Bodhisattva should 
comfort another sick Bodhisattva to make him happy.” A sick Bodhisattva should look 
Into all things in this way. He should further meditate on his body which 1s Impermanent, 
1s subJect to suffering and 1s non-existent and egoless; this 1s called wIsdom. Although his 
body 1s sick he remains 1n (the realm of) birth and death for the benefit of all (living 
beings) without complaint; this 1s called expedient method (upaya). ManJusri! He should 
further meditate on the body which 1s Inseparable from illness and on illness which 1s 
inherent In the body because sickness and the body are neither new nor old; this 1s called 
wisdom. "The body, thouph III, 1s not to be annihilated; this 1s the expedient method (for 
remaining In the world to work for salvation). “Virtuous ones, the (human) body being so 
repulsive, you should seek the Buddha body. Why? Because the Buddha body 1s called 
Dharmakaya, the product of. boundless merits and wisdom; the outcome of discipline, 
meditation, wisdom, liberaton and perfect knowledge of liberation; the result of 
kindness, compassion, Joy and indifference (to emotions); the consequence of (the six 
perfections or paramitas) charity, discipline, patience, zeal, meditation and wisdom, and 
the sequel of expedient teaching (upaya); the sIx supernatural powers; the three Insights; 


1029 


the thirty-seven stages contributory to enliphtenment; serenity and Insipht; the ten 
transcendental powers (dasabala); the four kinds of fearlessness; the eighteen 
unsurpassed characteristics of the Buddha; the wiping out of all evils and the performance 
of all good deeds; truthfulness, and freedom from looseness and unrestraint. So countless 
kinds of purity and cleanness produce the body of the Tathagata. Virtuous ones, If you 
want to realize the Buddha body in order to get rid of all the 1llnesses of a living being, 
you should set your minds on the quest of supreme enlightenment (anutfara-samyak- 
sambodhn).” 


(HI)Hành Giả Tu Thiền Nên Luôn Nhớ Mặc Dầu Thân Nây Vô Thường Nhưng Thân 
Người Khó Được—Zen Practiioners Should Always Remernber that Although This Body 
1$ hImperrmmanent, Put tt is d[ƒicutlt to be reborn as a human being: 

(A) Thân Người Biến Đổi Vô Thường— The Human Body ¡is Changeable: Vạn sự vạn vật 
không ngừng thay đổi, chứ không bao giờ chịu ở yên một chỗ. Cuộc đời nay còn mai mất, 
biến chuyển không ngừng nghỉ. Thân con người cũng vậy, nó cũng là vô thường, nó cũng 
nằm trong định luật “Thành Trụ Hoại Không.” Thân ta phút trước không phải là thân ta 
phút sau. Khoa học đã chứng minh rằng trong thân thể chúng ta, các tế bào luôn luôn 
thay đổi và cứ mỗi thời kỳ bảy năm là các tế bào cũ hoàn toàn đổi mới. Sự thay đổi làm 
cho chúng ta mau lớn, mau già và mau chết. Càng muốn sống bao nhiêu chúng ta lại 
càng sợ chết bấy nhiêu. Từ tóc xanh đến tóc bạc, đời người như một giấc mơ. Thế nhưng 
có nhiều người không chịu nhận biết ra điều nầy, nên họ cứ lao đầu vào cái thòng lọng 
tham ái; để rồi khổ vì tham dục, còn khổ hơn nữa vì tham lam ôm ấp bám víu mãi vào sự 
vật, đôi khi đến chết mà vẫn chưa chịu buông bỏ. Đến khi biết sắp trút hơi thở cuối cùng 
mà vẫn còn luyến tiếc tìm cách nắm lại một cách tuyệt vọng—AII things have changed 
and will never cease to change. The human body 1s changeable, thus governed by the law 
of impermanence. Our body 1s different from the minute before to that of the minute 
after. Biological researches have proved that the cells in our body are 1n constant change, 
and In every seven years all the old cells have been totally renewed. These changes help 
us quickly ørow up, age and die. The longer we want to live, the more we fear death. 
From childhood to aging, human life 1s exactly like a dream, but there are many people 
who do not realize; therefore, they continue to launch 1nto the noose of desire; as a 
result, they suffer from greed and will suffer more If they become attached to their 
pOSSesslons. Sometimes at time of death they still don”t want to let go anything. There are 
some who know that they wIll die soon, but they still strive desperately to keep what they 
cherish most. 

(B) Thân Người Khó Được—It is DỰƒicult to Be Reborn as a Human Being: Trong các trần 
bảo, sinh mạng là hơn, nếu mạng mình còn là còn tất cả. Chỉ mong sao cho thân mạng 
nầy được sống còn, thì lo chi không có ngày gầy dựng nên cơ nghiệp. Tuy nhiên, vạn vật 
ở trên đời nếu đã có mang cái tướng hữu vi, tất phải có ngày bị hoại diệt. Đời người cũng 
thế, hễ có sanh là có tử; tuy nói trăm năm, nhưng mau như ánh chớp, thoáng qua tựa 
sương, như hoa hiện trong gương, như trăng lổng đáy nước, hơi thở mong manh, chứ nào 
có bến lâu? Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ rằng khi sanh ra đã không mang theo một 
đồng, nên khi chết rồi cũng không cầm theo một chữ, suốt đời làm lụng khổ thân tích 
chứa của cải, rốt cuộc vô ích cho bản thân mình trước cái sanh lão bệnh tử. Sau khi chết 


1030 


di, của cải ấy liền trở qua tay người khác một cách phủ phàng. Lúc ấy không có một chút 
phước lành nào để cho thần thức nương cậy về kiếp sau, cho nên phải đọa vào tam đồ ác 
đạo. Cổ đức có dạy: “Thiên niên thiết mộc khai hoa dị, nhất thất nhơn thân vạn kiếp 
nan.” Nghĩa là cây sắt ngàn năm mà nay nở hoa cũng chưa lấy làm kinh dị, chớ thân 
người một khi đã mất đi thì muôn kiếp cũng khó mà tái hồi. Vì thế, Phật tử chơn thuần 
nên luôn nhớ những gì Phật dạy: “Thân người khó được, Phật pháp khó gặp. Được thân 
người, gặp Phật pháp, mà ta nở để cho thời gian luống qua vô ích, quả là uống cho một 
kiếp người.” Chính vì vậy mà Đức Phật khuyên chúng đệ tử nên tu tập trong từng phút 
từng giây của cuộc sống hiện tại. Theo Kinh Thân Hành Niệm trong Trung Bộ Kinh, Tu 
tập thân hành niệm là khi đi biết rằng mình đang đi; khi đứng biết rằng mình đang đứng; 
khi nằm biết rằng mình đang nằm; khi ngồi biết rằng mình đang ngôi. Thân thể được xử 
dụng thế nào thì mình biết thân thể như thế ấy. Sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh 
cần, các niệm và các tư duy về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy mà nội 
tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất và định tĩnh. Như vậy là tu tập thân hành nệm——Of 
all precious Jewels, life 1s the greatest; 1f there 1s life, 1t 1s the priceless Jewel. Thus, If 
you are able to maintain your livelihood, someday you will be able to rebuild your HIfe. 
However, everything 1n life, 1f 1t has form characteristics, then, 1inevitably, one day 1t wIll 
be destroyed. A human life 1s the same way, If there 1s life, there must be death. Even 
though we say a hundred years, it passes by In a flash, like lightening streaking across the 
sky, like a flower”s blossom, like the Image of the moon at the bottom of a lake, like a 
short breath, what 1s really eternal? Sincere Buddhists should always remember when a 
person 1s born, not a single dime 1s brought along; therefore, when death arrives, not a 
word will be taken either. A lifetime of work, putting the body through pain and torture In 
order to accumulate wealth and possessions, in the end everything 1s worthless and futile 
1n the midst of birth, old age, sickness, and death. After death, all possessions are ø1ven fo 
others in a most senseless and pitiful manner. At such time, there are not even a few good 
merifs for the soul to rely and lean on for the next life. Therefore, such an Individual will 
be condemned Into the three evIl paths Immediately. Ancient sages taught: “A steel tree 
Of a thousand years once again blossom, such a thing 1s still not bewildering; but once a 
human body has been lost, ten thousand reincarnations may not return.” Sincere 
Buddhists should always remember what the Buddha taught: “Tt 1s difficult to be reborn as 
a human being, 1t 1s difficult to encounter (meet or learn) the Buddha-dharma; now we 
have been reborn as a human being and encountered the Buddha-dharma, If we let the 
time passes by In vain we waste our scarce lifespan.” Thus, the Buddha advised His 
disciples to cultivate In every minute and every second of the current life. According to 
the Kayagatasati-Sutta In the Middle Length Discourses of the Buddha, cultivation of 
mindfulness of the body means when walking, a person undersfands that he 1s walking; 
when standing, he understands that he 1s standing; when sitting, he understands that he 1s 
sitting; when lying, he understands that he 1s lying. He understands accordingly however 
his body 1s disposed. As he abides thus diligent, ardent, and resolute, his memories and 
Intentions based on the household life are abandoned. That 1s how a person develops 
mindfulness of the body. 

(C) Thân tự nó là một đối tượng rất tốt tu tập và trong Thiền Quán— The body itselƒ is a very 
good object in Cultivation and in Meditation: Trên thân chính là chỗ gieo trồng và sanh 


1031 


sản thiện hay ác nghiệp cho kiếp lai sinh. Theo Phật giáo, để gieo trồng thiện nghiệp, 
người con Phật chân thuần phải tự đặt mình sống hòa hợp với thiên nhiên và những quy 
luật tự nhiên đã điều hành vũ trụ. Sự hòa hợp nầy phát sanh từ lòng nhân ái, bao dung, từ 
bi và trí tuệ, vì lòng những thứ nầy là nguồn gốc của tánh không vị kỷ và đại lượng, là 
nguyên do của sự thương yêu và lợi tha, là cội nguồn của từ bi hỷ xả, là lòng nhân đạo 
và thiện ý, là nguyên nhân của sự xả bỏ và định tĩnh. Mục đích đầu tiên của thiển tập là 
để nhận thức bản chất thật của thân mà không chấp vào nó. Đa phần chúng ta nhận thân 
là mình hay mình là thân. Tuy nhiên sau một giai đoạn thiển tập, chúng ta sẽ không còn 
chú ý nghĩ rằng mình là một thân, chúng ta sẽ không còn đồng hóa mình với thân. Lúc đó 
chúng ta chỉ nhìn thân như một tập hợp của ngũ uẩn, tan hợp vô thường, chứ không phải 
là nhứt thể bất định; lúc đó chúng ta sẽ không còn lầm lẫn cái giả với cái thật nữa. Tỉnh 
thức về thân trong những sinh hoạt hằng ngày, như đi, đứng, nằm, ngồi, nhìn ai, nhìn 
quang cảnh, cúi xuống, duỗi thân, mặc quần áo, tắm rữa, ăn uống, nhai, nói chuyện, vân 
vân. Mục đích là chú ý vào thái độ của mình chứ không chạy theo những biến chuyển— 
The body regarded as a field which produces good and evil fruit in the future exIstence. 
According to Buddhism, in order to produce wholesome fruit, devout Buddhists should put 
themselves In harmony with Nature and the natural laws which govern the universe. This 
harmony arises through charity, generosity, love, and wisdom, for they are the causes of 
unselfishness, sympathy and altruism, compassion and equanimity, humanity and 
goodwIll, renunciation and serenity. The first goal of meditation practices 1s to realize the 
true nature of the body and to be non-attached to it. Most people identify themselves with 
therr bodies. However, after a period of time of meditation practices, we will no longer 
care to think of yourself as a body, we wIll no longer Identify with the body. At that time, 
we wIll begin to see the body as It 1s. It 1s only a serles of physical and menfal process, 
not a unify; and we no longer mistake the superficial for the real. Mindfulness of your 
body in daily life activities, such as mindfulness of your body while walking, standing, 
lying, sitting, looking at someone, looking around the environments, bending, stretching, 
dressing, washing, eating, drinking, chewing, talking, etc. The purpose of mindfulness 1s 
fo pay attention to your behavior, but not to run after any evenIs. 


1032 


1033 


Chương Chín Mươi Tám 
Chapter Ninety-Eight 


Hành Giả Tu Thiền và Sự Tu Tập Khẩu Nghiệp 
Zen Practiioners and the CulHivation 0ƒ the Karma oƒ the Mouth 


(U Tổng Quan và Ý Nghĩa của Khẩu Nghiệp —An Overview and the Meanings oƒ the 
Karma oƒ the Mouth: Khẩu nghiệp là một trong tam nghiệp. Hai nghiệp còn lại là thân 
nghiệp và ý nghiệp. Theo lời Phật dạy thì cái quả báo của khẩu nghiệp còn nhiều hơn 
quả báo của thân nghiệp và ý nghiệp, vì ý đã khởi lên nhưng chưa bày ra ngoài, chứ còn 
lời vừa buông ra thì liền được nghe biết ngay. Dùng thân làm ác còn có khi bị ngăn cẩn, 
chỉ sợ cái miệng mở ra buông lời vọng ngữ. Ý vừa khởi ác, thân chưa hành động trợ ác, 
mà miệng đã thốt ngay ra lời hung ác rồi. Cái thân chưa giết hại người mà miệng đã thốt 
ra lời hăm dọa. Ý vừa muốn chưởi rủa hay hủy báng, thân chưa lộ bày ra hành động cử 
chỉ hung hăng thì cái miệng đã thốt ra lời nguyễn rủa, dọa nạt rồi. Miệng chính là cửa 
ngõ của tất cả oán họa, là tội báo nơi chốn a tỳ địa ngục, là lò thiêu to lớn đốt cháy hết 
bao nhiêu công đức. Chính vì thế mà cổ nhân thường khuyên đời rằng: “Bệnh tùng khẩu 
nhập, họa tùng khẩu xuất,” hay bệnh cũng từ nơi cửa miệng mà họa cũng từ nơi cửa 
miệng. Nói lời ác, ắt sẽ bị ác báo; nói lời thiện, ắt sẽ được thiện báo. Nếu bạn nói tốt 
người, bạn sẽ được người nói tốt; nếu bạn phỉ báng mạ ly người, bạn sẽ bị người phỉ báng 
mạ ly, đó là lẽ tất nhiên, nhân nào quả nấy. Chúng ta phải luôn nhớ rằng “nhân quả báo 
ứng không sai,” mà từ đó can đảm nhận trách nhiệm sữa sai những việc mình làm bằng 
cách tu tập hầu từ từ tiêu trừ nghiệp tội, chớ đừng bao giờ trách trời oán người—Karma 
of the mouth 1s one of the three karmas. The other two are karma of the body and of the 
mind—One of the three karma. The others are karma of the body (thân nghiệp) and 
karma of thought (ý nghiệp). According to the Buddha's teachings, the karmic 
consequences of speech karma are much greater than the karmic consequences of the 
mind and the body karma because when thoughts arise, they are not yet apparent to 
everyone; however, as soon as words are spoken, they wIll be heard Immediately. Using 
the body to commit evil can sometimes be impeded. The thing that should be feared 1s 
false words that come out of a mouth. As soon as a wicked thought arises, the body has 
not supported the evil thought, but the speech had already blurted out vicious slanders. 
The body hasn't time to KiIll, but the mind already made the threats, the mind Just wanted 
to Insult, belittle, or ridicule someone, the body has not carried out any drastic actions, but 
the speech 1s already rampant In I1ts malicious verbal abuse, etc. The mouth 1s the gate 
and door to all hatred and revenge; It 1s the karmic retribution of of the Avichi Hell; 1t 1s 
also the great burning oven destroying all of one's virtues and merits. Therefore, ancIenfs 
always reminded people: “Diseases are from the mouth, and calamities are also from the 
mouth.” If wickedness 1s spoken, then one will suffer unwholesome karmnc retributions; 1f 
gøoodness 1s spoken, then one will reap the wholesome karmic retributions. lf you praIse 
others, you shall be praised. If you Insult others, you shall be insulted. Is natural that 
what you sow 1s what you reap. We should always remember that the “theory of karmic 


1034 


retributions” 1s flawless, and then courageously take responsibility by cultivating so 
karmIc transgressions wIll be eliminated gradually, and never blame Heaven nor blaming 
others. 


(II Hành Giả Tu Thiền và Khẩu Nghiệp—Zen Practitioners and the Karma 0ƒ the Mouth: 

(A) Hành Giả Tu Thiền Nên Luôn Nhớ Lời Cổ Đức Dạy về Khẩu Nghiệp—Zen Practitioners 
Should Always Remember the Ancients and Saimtly beings` Teachings about the karma oƒ 
the mouth: 

I1) Miệng niệm hồng danh chư Phật cũng như nhả ra châu ngọc, sẽ quả báo sanh về cõi Trời 
hay cõi Tịnh Độ của chư Phật: Mouth chanting Buddha Recitation or any Buddha ¡s like 
excreting precIous Jewels and gemstones and will have the consequence of being born In 
Heaven or the Buddhas" Purelands. 

2) Miệng nói ra lời lành cũng như phun ra mùi hương thơm, ắt sẽ được quả báo mình cũng 
được người nói tốt lành như vậy: Mouth speaking good and wholesomely ¡s like praying 
exquIsite fragrances and one will attain all that was said to people. 

3) Miệng nói ra lời giáo hóa đúng theo chánh pháp, cũng như phóng ra hào quang ánh sáng 
phá trừ được cái mê tối cho người và cho mình: Mouth encouraging, teaching, and aiding 
people 1s like emitting beautiful lights, destroying the false and Ignorant speech and dark 
minds for others and for self. 

4)_ Miệng nói ra lời thành thật cũng như cấp cho người lạnh lụa tốt cho họ được ấm áp thoải 
mái: Mouth speaking truths and honesty 1s like using valuable velvets to give warmth to 
those who are cold. 

3) Miệng nói ra lời vô ích cũng như nhai nhai mạt cưa, phí sức chứ không ích lợi gì cho mình 
cho người. Nói cách khác, cái gì không hay không tốt cho người, tốt hơn là đừng nói: 
Mouth speaking without benefits for self or others 1s like chewing on sawdust; 1t 1s like so 
much better to be quIet and save enersy. In other words, 1f you don”t have anything nice 
to say, 1t 1s best not to say anything at all. 

6) Miệng nói ra lời dối trá, cũng như lấy giấy che miệng giếng, ắt sẽ làm hại người đi 
đường, bước lầm mà té xuống: Mouth lying to ridicule others ¡s like using paper as a 
cover for a well, killing travelers who fall into the well because they were not aWware, or 
setfing traps to hurt and murder others. 

7) Miệng nói ra các lời trêu cợt bất nhã, cũng như cầm gươm đao quơ múa loạn xạ nơi kẻ 
chợ, thế nào cũng có người bị quơ trúng: Mouth joking and poking fun ¡s like using words 
and daggers to wave 1n the market place, someone 1s bound to get hurt or die as a result. 

8) Miệng nói ra lời độc ác cũng như phun ra hơi thúi, ắt sẽ bị quả báo mình cũng sẽ bị xấu 
ác y như các điều mà mình đã thốt ra để làm tổn hại người vậy: Mouth speaking 
wickedness, Iimmorality, and evil 1s like spiting foul odors and must endure evil 
consequences equal to what was said. 

9) Miệng nói ra các lời dơ dáy bẩn thỉu cũng như phun ra dòi tửa, ắt sẽ bị quả báo chịu khổ 
nơi hai đường ác đạo là địa ngục và súc sanh: Mouth speaking vulgarly, crudely, and 
uncleanly 1s like spitting out worms and magsots and will face the consequences of hell 
and animail life. 


1035 


(B) Hành giả tu thiền nên luôn nhớ và phát triển tâm biết sợ và gìn giữ khẩu nghiệp của 


l) 


2) 


3) 


4) 


3) 


mình—Zen practiioners should always remember to develop the mỉnd to be ƒrightened 
and then try to guard our speech-karma: 

Hành giả tu thiển nên luôn nhớ rằng miệng nói ra điều không đâu vô ích cho mình và cho 
người, như nhai mạc cưa, cây gỗ; chi bằng làm thinh để tỉnh dưỡng tinh thần; nghĩa là khi 
không có điều hay lẽ thật để nói, thì cách tốt nhất là đừng nên nói gì cả (khẩu đàm vô 
ích, như tước mộc tiết; bất như mặc dỉ dưỡng khí): Zen practitioners should always 
remember that mouth speaking without benefits for self or others 1s like chewing on 
sawdust; It 1s so much better to be quiet and save energy. Ït is to say 1Ý you don”t have 
anything nice to say, 1t 1s best not to say anything at all. 

Miệng nói lời dối trá, khinh người, như lấy giấy đậy trên miệng giếng; hại kẻ đi đường 
không thấy té xuống chết. Điều nầy cũng giống như giăng bẫy giết người vậy (khẩu ngôn 
khi trá, như mông hẳm tỉnh; hành tắc ngộ nhơn): Mouth lying to ridicule others ¡s like 
using paper as a cover for a well, killing travellers who fall into the well because they 
were not aware. Ït 1s similar to setting traps to hurt and murder others. 

Miệng nói lời trêu ghẹo, trửng giởn, như múa đao kiếm nơi kẻ chợ, thế nào cũng có 
người bị thương hay chết (khẩu háo hí ngược, như trạo đao kiếm; hữu thời thương nhơn): 
Mouth Joking and poking fun 1s like using swords and daggers to wave In the market 
place, someone 1s bound to get hurt or die as the result. 

Miệng nói lời ác độc, vô luân, như phun hơi thúi; sẽ chịu quả báo xấu ngang bằng với lời 
mình đã nói cho người: Mouth speaking of wickedness, Immorality, and evil 1s like 
spItting foul odors and must endure evil consequences equal to what was said. 

Miệng nói lời dơ dáy, bẩn thỉu, như phun ra dòi tửa; sẽ bị quả báo nơi tam đồ ác đạo từ 
địa ngục, ngạ quỷ, đến súc sanh (khẩu đạo uế ngữ, như lưu thơ trùng; địa ngục súc sanh 
chi đạo): Mouth speaking vulgarly, foully, uncleanly 1s like spiting out worms and 
maggots and will face the consequences of the three evil paths from hells, hungry ghosfs 
to animals. 


(C) Hành giả tu thiên nên luôn nhớ nếu chưa dứt hẳn nghiệp nơi khẩu thì nên phát triển thiện 


l) 


2) 


3) 


4) 


khẩu nghiệp của mình—Zen practitioners should always remember that iƒ we cannot cease 
our karma oƒ the mouth, we should try to develop the good ones: 

Cùng một lời nói mà khiến cho người trọn đời yêu mến mình; cũng cùng một lời nói mà 
khiến cho người ghét hận, oán thù mình trọn kiếp: A saying can lead people to love and 
respect you for the rest of your life; also a saying can lead people to hate, despite, and 
become an enemy for an enfire lIfe. 

Cùng một lời nói mà khiến cho nên nhà nên cửa; cũng cùng một lời nói mà khiến cho tán 
gia bại sản: A saying can lead to a prosperous and successful life; also a saying can lead 
to the loss of all wealth and possesslons. 

Cùng một lời nói mà khiến cho nên giang sơn sự nghiệp; cũng cùng một lời nói mà khiến 
cho quốc phá gia vong: A saying can lead to a greatly enduring nation; also a saying can 
lead to the loss and devastation of a nation. 

Miệng nói ra việc lành như phun ra mùi hương thơm; sẽ được cùng tốt y như điều mình 
khen nói cho người vậy (khẩu thuyết thiện sự, như phún thanh hương; xứng nhơn trường 
đồng): Mouth speaking good and wholesomely ¡s like spraying exquisite fragrances and 
one wIll attain all that was said to people. 


3) 


6) 


lở) 


1036 


Miệng thốt ra lời giáo hóa, dạy dỗ cho người, như phóng ra ánh sáng đẹp đẽ, phá trừ hết 
ngu si, tăm tối của tà ma ngoại đạo (khẩu tuyên lưu giáo hóa, như phóng quang minh, 
phá nhơn mê ngữ): Mouth encouraging, teaching, and aiding people 1s like emitting 
beautiful lights, destroying the false and ignorant speech and dark minds of the devil and 
false cultIvatOrs. 

Miệng thốt ra lời thành thật, như lấy vải lụa quý mà trải ra; bố thí cho người dùng qua 
cơn lạnh lẽo thiếu thốn (khẩu ngữ thành thật, như thơ bố bạch; thiệt tế nhơn dụng): 
Mouth speaking of truths and honesty 1s like using valuable velvets to gIve warmth to 
those who are cold. 

Các bậc Thánh Hiển xưa, lời nói ra như phun châu nhả ngọc, để tiếng thơm muôn đời. 
Hành giả tu thiển ngày nay, nếu như không nói ra được các lời tốt đẹp ấy, thà là làm 
thinh, quyết không nói những lời ác độc và vô bổ: The spoken words of saints, sages, and 
enlightened beings of the past were like gems and Jewels, leaving behind much love, 
esteem, and respect from countless people for thousands of years Info the future. As for 
Zen practitioners nowadays, 1Ÿ we cannot speak words like Jewels and gems, then It 1s 
best to remain quIet, be determined not to foss out words that are wicked and useless. 


1037 


Chương Chín Mươi Chín 
Chapter Ninefy-Nine 


Hành Giả Tu Thiên và Sự Tu Tập Ý Nghiệp 
Zen PractiHioners and the Culivation 0ƒ the Karma 0ƒ the Mind 


(I Tổng Quan về Ý Nghiệp—An Overview oƒ the Menfal Action: Nghiệp tạo tác bởi ý 
(nghiệp khởi ra từ nơi ý căn hay hành động của tâm), một trong tam nghiệp thân khẩu ý. 
So với khẩu nghiệp thì ý nghiệp không mãnh liệt và thù nghịch bằng, vì ý nghĩ chỉ mới 
phát ra ở trong nội tâm mà thôi chứ chưa lộ bày, tức là chưa thực hiện hành động, cho 
nên khó lập thành nghiệp hơn là khẩu nghiệp. Ý thức không tùy thuộc vào bất cứ căn 
nào, nhưng lệ thuộc vào sự liên tục của tâm. Ý thức chẳng những nhận biết cả sáu đối 
tượng gồm sắc, thanh, hương, vị, xúc và các hiện tượng trong quá khứ, hiện tại và ngay 
cả vị lai. Ý thức sẽ cùng ta lữ hành từ kiếp nầy qua kiếp khác, trong khi năm thức trước 
chỉ là những tâm tạm thời. Ý thức còn là một trong năm uẩn—The function of mind or 
thought—One of the three kinds of karma (thought, word, and deed). Compared to the 
karma of the mouth, karma of the mind 1s difficult to establish, thought has Just risen 
within the mind but has not take appearance, or become action; therefore, transøressions 
have not formed. Vijnanas does not depend on any of the five sense faculties, but on the 
Immediately preceding contIinuum of mind. Mental consciousness apprehends not only 
obJects (form, sound, taste, smell, touch) in the present time, but 1t also apprehends 
obJects In the past and imagines obJects even In the future. Mental consciousness will go 
with us from one life to another, while the first Íive consclousnesses are Our fenporary 
minds. Consciousness 1s also one of the five skandhas. 


(H)Hành Giả Tu Thiền Nên Luôn Nhớ Mặc Dầu Tâm Nầy Vô Thường NhưngTâm Nầy là 
Nhân Tố Chính Đã Xô Đẩy Chúng ta Lăn Trôi Trong Tam Đồ Lục Đạo, và cũng Chính 
Tâm Nầy sẽ đưa chúng ta trở về Niết Bàn—Zen Practiioners should always Remember 
that this Mind is Impermanent, but thỉs Mind ifselƒ is the Main Factor thaf causes us f0 
Dr†† im the Samsdara, and tt is ths Mind that helps us return to the Nirvand: 

(A) Tâm Vô Thường— lmpermanence öoƒ the mỉnd-: Thân ta vô thường, tâm ta cũng vô thường. 
Tâm vô thường còn mau lẹ hơn cả thân. Tâm chúng ta thay đổi từng giây, từng phút theo 
với ngoại cảnh, vui đó rồi buôn đó, cười đó rôi khóc đó, hạnh phúc đó rồi khổ đau đó. Có 
người cho rằng luận thuyết “Thân Tâm Vô Thường” của đạo Phật phải chăng vô tình 
gieo vào lòng mọi người quan niệm chán đời, thối chí. Nếu thân và tâm cũng như sự vật 
đều vô thường như vậy thì chẳng nên làm gì cả, vì nếu có làm thành sự nghiệp lớn lao 
cũng không đi đến đâu. Mới nghe tưởng chừng như phần nào có lý, kỳ thật nó không có 
lý chút nào. Khi thuyết giảng về thuyết nầy, Đức Phật không muốn làm nản chí một ai, 
mà Ngài chỉ muốn cảnh tỉnh đệ tử của Ngài về một chân lý. Phật tử chơn thuần khi hiểu 
được lẽ vô thường sẽ giữ bình tĩnh, tâm không loạn động trước cảnh đổi thay đột ngột. 
Biết được lẽ vô thường mới giữ được tâm an, mới cố gắng làm những điều lành và mạnh 


1038 


bạo gạt bỏ những điều ác, cương quyết làm, dám hy sinh tài sản, dám tận tụy đóng góp 
vào việc công ích cho hạnh phúc của mình và của người —Not only our body is 
changeable, but also our mind. It changes more rapidly than the body, It changes every 
second, every minute according to the environment. We are cheerful a few minutes 
before and sad a few minutes later, laughing then crying, happiness then sorrow. Some 
people wonder why Buddhism always emphasizes the theory of Iimpermanence? Does 1t 
want to spread In the human mind the seed of disheartenmert, and discourage? In theIr 
view, If things are changeable, we do not need to do anything, because 1ƒ we attain a 
great achievement, we cannot keep 1t. This type of reasoning, a fÍirst, appears partly 
logical, but in reality, 1t 1s not at all. When the Buddha preached about Impermanence, He 
dịd not want to discourage anyone, but warning his disciples about the truth. A true 
Buddhist has to work hard for his own well being and also for the socIetyˆs. Although he 
knows that he 1s facing the changing reality, he always keeps himself calm. He must 
refrain from harming others, In contrasf, strive to perform good deeds for the benefit and 
happiness of others. 

(B) Hành giả tu thiền nên luôn nhớ phải tu cả Thân lẫn Tâm—Zen Practitioners should 
always remember †o cuÏivate both the body and the mỉnd: Thần và Tâm có sự liên hệ khá 
chặt chẽ và phức tạp. Khi tâm thật sự thanh sạch và các yếu tố giác ngộ đầy đủ sẽ đem 
lại hiệu quả thật lớn lao đối với hệ thống tuần hoàn trong thân. Từ đó lục phủ ngũ tạng 
được gội rữa và trở nên trong sạch. Tâm trở nên nhẹ nhàng linh hoạt, thân cũng khoan 
khoái, nhẹ nhàng và dễ chịu như lơ lửng trên không trung. Đối với hành giả tu thiển, 
trong tu tập, sự thu thúc là một phương pháp có hiệu quả trong việc điều hòa thân tâm và 
ngăn chận phiền não. Thu thúc không có nghĩa là thân mình tê liệt hay câm điếc, mà là 
canh chừng, phòng ngự các giác quan đừng để tâm chạy khỏi các cửa đó mà trở nên 
thiếu chánh niệm. Trong sự liên hệ giữa thân và tâm thì chánh niệm của tâm đóng một 
vai trò chủ động trong việc thu thúc lục căn. Khi tâm chánh niệm trong từng sát na thì 
tâm không bị lôi cuốn vào tham lam, sân hận và si mê; và khổ đau phiền não sẽ không 
có cơ hội khởi lên. Trong khi tu tập hay tích cực thiển quán, chúng ta phải cố gắng giữ 
hạnh thu thúc, vì sự thúc liểm nơi thân đồng nghĩa với sự an lạc nơi tâm. Trong khi tu tập 
tập, thân chúng ta có mắt nhưng phải làm mù. Trong khi đi, mắt phải nhìn xuống đất, 
không tò mò hay nhìn đây nhìn kia khiến tâm bị phân tán. Chúng ta có tai nhưng phải 
làm như điếc. Khi nghe tiếng động, không nên để ý đến tiếng động, không nên để ý xem 
coi nó là tiếng động gì. Không phán đoán, đánh giá, phân tích hay phân biệt âm thanh. 
Phải bỏ qua và làm như không biết gì đến tiếng động. Dù học rộng biết nhiều hay đọc 
nhiều sách vở cũng như biết qua nhiều phương pháp tu tập, hay dù thông minh thế mấy, 
trong khi tu tập, chúng ta phải bổ qua một bên hết những kiến thức nầy. Hãy làm như 
mình không biết gì và không nói gì về những điều mình biết. Hành giả tu thiển chân 
thuần phải luôn thấy rằng cả thân lẫn tâm nầy đều vô thường nên không cớ gì chúng ta 
phải luyến chấp vào chúng để tiếp tục lăn trôi trong luân hồi sanh tử. Có một số người 
muốn có hình tướng tu hành bằng cách cạo tóc nhuộm áo để trở thành Tăng hay Ni, 
nhưng tâm không tìm cầu giác ngộ, mà chỉ cầu danh, cầu lợi, cầu tài, vân vân như thường 
tình thế tục. Tu hành theo kiểu nây là hoàn toàn trái ngược với những lời giáo huấn của 
Đức Phật, và tốt hơn hết là nên tiếp tục sống đời cư sĩ tại gia. Ý thức và tất cả kinh 
nghiệm của chúng ta phụ thuộc vào thân xác; như vậy thân và tâm trong một ý nghĩa nào 


1039 


đó không thể tách rời. Tuy nhiên, tâm thức của con người tự nó có một năng lực riêng và 
có thể khiến cho người ta thăng hoa thông qua tu tập thiển định, hay rèn luyện tâm thức. 
Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng tâm có thể ảnh hưởng lớn đến sự thay đổi của 
thân. Nói tóm lại, tu là phải tu cả thân lẫn tâm —Both the body and the mind are 
Iintricately connected. When the mind 1s really pure and suffused with the factors of 
enlightenment, this has a tremendous effect on the circulatory system. Then the body 
becomes luminous, and perceptions are heightened. The mind becomes light and agile, as 
does the body, which sometimes feels as 1Ý 1t 1s floating in the air. To Zen cultivators, the 
practice of restraint 1s an effective way of moderating the body and mind and preventing 
the attack of afflictions. Restraint does not mean that our body becoming numb, deaf or 
dumb. It means guarding each sense door so that the mind does not run out through It Into 
fancies and thoughts. In the relationship between the body and the mind, mindfulness of 
the mind plays a crucial role in restraining the arising of the six sense organs. When we 
are mindful in each moment, the mind 1s held back from falling into a state where greed, 
hatred and delusion may erupt; and sufferings and afflictions will have no opportunIty to 
arise. During the process of cultivation or an intensive medifation retreat, we must try to 
restraint our body because the restraint in the body means the peace and Joy in the mind. 
During the process of cultivation, our eyes must act like a blind person even though we 
may possess complete sight. When walking, we should walk about with lowered eyelids, 
1ncuriously, to keep the mind from scattering. Even though we have ears but we must act 
like a deaf person, not reflecting, commenfing upon, nor Judging the sounds we may hear. 
We should pretend not quite to understand sounds and should not listen for them. Even 
though we have a great deal of learning, may have read a tremendous amount of 
meditaion methods, and even though we are extremely Intelligent, during actual 
practice, we should put away all this knowledge. We should act like we know nothing and 
at the same time we should not talk anything about what we know. Devout Zen 
practitioners should always see that both body and mind are Impermaneit, so there 1s no 
reason for us fo continue to attach to them and continue to float in the cycle of birth and 
death. There are people who have the appearance of true cultivators by becoming a monk 
or nun, but their minds are not determined to find enlightenment but instead they yearn 
for fame, notoriety, wealth, etc Just like everyone In the secular life. Thus, cultivating In 
this way 1s entirely contradictory to the Buddha”s teachings and one 1s better off 
remaining In the secular life and be a genuine lay Buddhist. Our mental conscIousness 
and all experiences are contingent upon our body; therefore, the human mind and the 
human body are In some sense cannot be separated. However, the human mind 1tself has 
1s own power which can help to better human beings through cultivation of meditation. 
Devout Buddhists should always remember that the human mind can greatly effect any 
physical changes. In short, we must cultivate both the body and the mind. 


1040 


1041 


Chương Một Trăm 
Chapter Qne Hundred 


Hành Giả Tu Thiên và Thân Tam-Khẩu Tú- Ý Tam 
Zen Practiioners and Three in Body-Four in Mouth- Three in Mind 


(I Tổng quan về Thân Tam Khẩu Tứ Ý Tam—An overview oƒ Three Conunandments in 
the Body Four in the Mouth and Three in the Mind: Đức Phật dạy: “Từ bấy lâu nay, tâm 
của con người bị tham, sân, si làm nhiễm ô. Những bợn nhơ tinh thần làm cho tâm của 
chúng sanh ô nhiễm.” Lối sống của người Phật tử, nhất là hành giả tu thiển là một tiến 
trình tích cực thanh lọc thân, khẩu, ý. Đó là tự trau đổi và tự thanh lọc để đi đến kết quả 
tự chứng. Điều nhấn mạnh ở đây là kết quả do sự thực nghiệm chứ không phải do tranh 
luận triết học. Do đó, hành giả phải thực tập thiển hằng ngày. Chúng ta phải hành xử như 
gà mái ấp trứng; vì cho tới bây giờ chúng ta chỉ luôn chạy vòng vòng như một con chuột 
bạch trong cái lổng quay vậy thôi. Đức Phật cũng dạy: “Chúng sanh do mười điểu mà 
thành thiện, cũng do mười điều mà thành ác. Mười điều ấy là gì? Thân có ba, miệng có 
bốn, và ý có ba. Thân có ba là: Giết hại, trộm cắp, dâm dục. Lưỡi có bốn là: Nói lưỡi hai 
chiều, nói lời độc ác, nói lời dối trá, nói ba hoa. Ý có ba là: Tật đố, sân hận, ngu s1. Mười 
điều ấy không phù hợp với con đường của bậc Thánh, gọi là hành vi ác. Nếu mười điều 
ác nầy được chấm dứt thì gọi là mười điều thiện.” Chúng ta lầm cứ tưởng chính cái thân, 
khẩu, ý nầy đã trói buộc chúng ta vào luân hồi sanh tử. Kỳ thật, cái đích thực trói buộc 
chúng ta vào luân hồi sanh tử là tham, sân và si. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là chính 
thân, khẩu và ý cam tâm làm nô lệ cho tham sân si. Thân khẩu ý chính là ba cửa phương 
tiện tạo tác ác nghiệp. Nơi thân có ba, nơi khẩu có bốn, và nơi ý có ba. Phật tử chân 
thuần nên luôn nhớ ba bất thiện nghiệp nơi thân cần phải tránh là sát sanh, trộm cắp và 
tà dâm. Bốn bất thiện nghiệp nơi khẩu cần phải tránh là nói dối, nói lưỡi hai chiểu, nói 
lời hung ác, và nói lời thiêu dệt. Và ba bất thiện nghiệp nơi ý là thâm, sân và si. Nếu 
tránh được mười ác nghiệp nầy chúng ta sẽ không phải gặt những hậu quả xấu cho kiếp 
nầy hay nhiều kiếp sau nữa. Phật tử chân thuần phải luôn nên nhớ lời Phật dạy: “Chớ 
khinh điều ác nhỏ, cho rằng “chẳng đưa lại quả báo cho ta.” Phải biết giọt nước nhếu lâu 
ngày cũng làm đầy bình. Kẻ ngu phu sở dĩ đầy tội ác bởi chứa dồn từng khi ít mà nên 
(Dhammapda 121). Chẳng phải bay lên không trung, chẳng phải lặn xuống đáy bể, chẳng 
phải chui vào hang sâu núi thẳm, dù tìm khắp thế gian nầy, chẳng có nơi nào trốn khỏi ác 
nghiệp đã gây (Dhammapda 127). Khi nghiệp ác chưa thành thục, kẻ ác cho là vui, đến 
khi nghiệp ác thành thục kẻ ác mới hay là ác (Dhammapada 119). Nếu đã lỡ làm ác chớ 
nên thường làm hoài, chớ vui làm việc ác; hễ chứa ác nhứt định thọ khổ (Dhammapada 
117). Chớ nên khinh điều lành nhỏ, cho rằng “chẳng đưa lại quả báo cho ta.` Phải biết 
giọt nước nhếu lâu ngày cũng làm đầy bình. Kẻ trí sở dĩ toàn thiện bởi chứa dồn từng khi 
ít mà nên (Dhammapda 122). Khi nghiệp lành chưa thành thục, người lành cho là khổ, 
đến khi nghiệp lành thành thục, người lành mới biết là lành (Dhammapda 120). Hãy gấp 
rút làm lành, chế chỉ tâm tội ác. Hễ biếng nhác việc lành giờ phút nào thì tâm ưa chuyện 
ác giờ phút nấy (Dhammapada 116). Nếu đã làm việc lành hãy nên thường làm mãi, nên 


1042 


vui làm việc lành; hễ chứa lành nhứt định thọ lạc (Dhammapada I18)—The Buddha 
pointed out: “For a long time has mans mind been defiled by greed, hatred and delusion. 
Mental defilements make beings Impure; mental cleansing purifies them.” The Buddhist 
way Of life, especially that of Zen practitioners, 1s an Intense process of cleansing one”s 
action, speech, and thouglht. It is self-development and self-purification resulting In self- 
realization. The emphasis 1s on practical results and not on philosophical speculation or 
logical abstraction. Hence Zen pracfitioners need to practice meditation on a dally basIs. 
We need to behave like the hen on her egøs; for we have been most of the time behaving 
like a little white mouse 1n the revolving cage. The Buddha also said: “Living beings may 
perform ten good practices or ten evil practices. What are the ten? Three are three of the 
Body, four are of the Mouth and the last three are of the Mind. The three of the Body are 
kiling, stealing and lust. The four of the mouth are double-tongued speech (duplicitous 
speech), harsh speech, lies, and Irresponsible speech. The three of the Mind are Jealousy, 
hatred, and stupidity. Thus, these ten are not in accordance (consistent) with the Holy 
Way and are called ten evil practices. To put an end to these evils 1s to perform the ten 
good practices.” We mistakenly think that what binds us in Samsara are our bodies, 
speeches, and minds. As a matter of fact, they are not. What really binds us in Samsara 
are desire, hatred and Ignorance. However, what Is worth to say here 1s that our body, 
mouth, and mind are willing to serve “desire, hatred and ignorance” as slaves. Qur body, 
mouth and mind are the three doors or means of action. They are three unwholesome 
actions of the body, four of the speech, and three of the mind. Devout Buddhists should 
always remember that the three unwholesome actions of body that are to be avoided are 
kiling, stealing and sexual misconduct. The four unwholesome actions of speech that are 
to be avoided are lying, slander, harsh speech and maliclous gossip. The three 
unwholesome actions of the mind that are to be avoided are greed, anger, and delusion. 
By avoiding these ten unwholesome actions, we will avoid reaping bad results in this life 
or the next lives. Devout Buddhists should always remember the Buddha”s teachings: 
“Do not disregard small good, saying, “it wIll not matter to me.” Do not disregard small 
good, saying, “it will not matter to me." Do not disregard (underestimate) small evil, 
saying, “1t WIll not matter to me.” By the falling of drop by drop, a water-Jar 1s filled; 
likewIse, the fool becomes full of evil, even If he gathers it litle by litle 
(Dhammapda121). Neither in the sky, nor in mid-ocean, nor In mountaIn cave, nowhere 
on earth where one can escape from the consequences of his evil deeds (Dhammapada 
127).” Even an evil-doer sees good as long as evil deed has not yet ripened; but when his 
evil deed has ripened, then he sees the evil results (Dhammapada 119). lf a person 
commits evil, let him not do 1t again and again; he should not reJoIce therein, sOrrOW IS 
the outcome of evil (Dhammapada 117). Even by the falling of drop by drop, a wafer-Jar 
1s filled; likewise, the wise man, gathers his merit little by little (Dhammapda 122). Even 
a good person sees evil as long as his good deed has not yet ripened; but when his good 
deed has ripened, then he sees the good results (Dhammapda 120). Let's hasten up to do 
good. Let”s restrain our minds from evil thoughts, for the minds of those who are slow In 
doïing good actions delight In evil (Dhammapada 116). lf a person does a merIfOrIous 
deed, he should do it habitually, he should find pleasures therein, happiness 1s the 
outcome of merit (Dhammapada 118). 


1043 


(II Hành Giả Tu Thiền và Thân Tam Khẩu Tứ Ý Tam—Zen Practtioners and Three 
Conưnandinents im the Body Four in the Mouth and Three in the Mind: 

(A) Hành Giả Tu Thiên Không nên Tạo tác Ba Nghiệp Nơi Thân Sau Đây—Zen Practitioners 
Should Not Create The Following Three Karmas oƒ the Body: Đối với phầm phu, nơi thân, 
chúng ta chẳng những không phóng sanh cứu mạng, mà ngược lại còn tiếp tục sát sanh 
hại mạng nữa, chẳng hạn như đi câu hay săn bắn, vân vân. Chúng ta chẳng những không 
bố thí cúng dường, mà ngược lại còn lại tiếp tục ích kỷ, keo kiết, trộm cắp nữa. Nói chỉ 
đến tiền bạc, đổ vật trong chùa như gạo, dầu ăn, tương, dấm, muối, vân vân mình đều 
phải trân quý, không được lãng phí bừa bãi. Thậm chí đến cây viết hay trang giấy mình 
cũng phải được xử dụng một cách cẩn trọng, vì chúng là tiền của của đàn na tín thí có 
đạo tâm. Hành giả tu thiển, nếu chưa dứt hẳn được nghiệp, lúc nào cũng phải cẩn thận, 
nếu chẳng biết tiết phước thì làm tiêu hao đi rất nhiều phước đức mà mình đã vun bồi. 
Chúng ta chẳng những không đoan trang, chánh hạnh, mà ngược lại còn tiếp tục tà dâm 
tà hạnh nữa. Hành giả tu thiển nên luôn nhớ rằng nếu chưa dứt hẳn được chư nghiệp thì ít 
nhất phải đoạn trừ ba nghiệp nơi thân, là không được sát sanh, không được trộm cắp, 
không được tà dâm. Đừng quá trau tria cái túi da hôi hám nầy bằng cách kiếm tìm đồ ăn 
để nuôi nó, và cố gắng làm cho nó trở nên hấp dẫn—For ordinary people, we do not free 
trapped animals; but, in contrast, we continue to kill and murder 1nnocent creatures, such 
as fishing, hunting, etc. We do not give, donate, or make offerinsgs; but, in contrast, we 
continue to be selfish, stingy, and stealing from others. In the monastery, we must be 
thrifty with all materials such as rice, oil, soysauce, vinegar, salt, and so on. We should 
cherish them and not let them spoil and go to waste. Even a sheet of paper or a pen 
should be carefully utilized, because they are all bought from the money offered by 
sincere followers. Zen practitloners, IÏ we cannot cease our karma, we should always be 
careful in this and 1f we do not cherish our blessings, all our merit and virtue wIll leak out. 
We do not behave properly and honorably; but, In contrast, we continue to commit sexual 
misconduct or sexual promiscuity. Zen practitioners should always remember that we 
cannot cease our karma, with our body, we should not ki, steal, commit sexual 
misconduct. We should not always be caring too much about our stinking skinbag by 
finding good things to feed 1t in every thought, and trying to make 1t more affracftive In 
every thought. 

(B) Hành Giả Tu Thiền Không nên Tạo tác Bốn Nghiệp Nơi Khẩu Sau Đây—Zen 
Practitioners Should Not Create The Following Four Karmas oƒ the Mouth: Thói thường, 
phàm phu chúng ta chẳng những không nói lời ngay thẳng chơn thật, mà ngược lại luôn 
nói lời dối láo. Người tu Phật cần phải chân thật, nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hành. 
Chứ không như thường tình thế tục, lúc thật lúc giả (có lúc nói thật mà cũng có lúc nói 
đối). Người tu Phật lúc nào cũng phải nói thật, làm chuyện thật, không được nói dối. Mỗi 
mỗi ý niệm đều phải cố gắng bỏ đi điều lầm lỗi; phải cố gắng loại bỏ tập khí và sám hối 
tội lỗi mình đã gây tạo từ vô lượng kiếp. Chúng ta không nói lời hòa giải êm ái, mà 
ngược lại luôn nói lưỡi hai chiều hay nói lời xấu ác làm tổn hại đến người khác. Hơn nữa, 
nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hành, mình không nên làm tổn hại đến người khác. 
Khi nói thì phải nói lời đức độ; không được nói lời thêu dệt, dối trá, ác ôn, hoặc nói lưỡi 
hai chiều. Chúng ta chẳng những không nói lời ôn hòa hiển dịu, mà ngược lại luôn nói lời 


1044 


hung ác như chữi rũa hay sỉ vả. Chúng ta không nói lời chánh lý đúng đắn, mà ngược lại 
luôn nói lời vô tích sự. Hành giả tu thiển nên luôn nhớ rằng nếu chưa dứt hẳn được chư 
nghiệp thì ít nhất phải đoạn trừ bốn nghiệp nơi miệng là không nói dối, không nói lời 
đâm thọc, không chửi rũa, không nói lời vô tích sự—Usually, we, ordinary people, do not 
speak the truth; but, in contrast, we continue to lie and speak falsely. Buddhist cultivators 
should bring forth to a true mind. In every move we make and every word we say, we 
should aim to be true. Do not be like worldly people, sometime to be true and other time 
to be false (sometimes telling the truth and sometimes telling lies). Buddhist cultIvators 
must always speak truthfully, do true deeds, and not tell lies. In every thought, we must 
get rid of our own faults. We must try our best to eliminate the bad habits we had formed 
since limitless eons in the past and repent of the offenses created in limitless eons. We do 
not speak soothingly and comfortably; but, In contrast, we continue to speak wIickedly and 
use a double-tongue to cause other harm and disadvantages. Moreover, in every move 
and every word, we must not harm anyone else. We should guard the virtue of our mouth, 
not speaking frivolous words, untruthful words, harsh words, or words which cause 
disharmony. We do not speak kind and wholesome words; but, In confrast, we conftinue to 
speak wicked and unwholesome words, I.e., insulting or cursing others. We do not speak 
words that are In accordance with the dharma; but, In contrast, we continue to speak 
ambiguous talks. Zen practitioners should always remember that we cannot cease our 
karma, with our mouth, we should not lie, should not exaggerate, should not use wIcked 
and unwholesome words, and should not have ambiguous talk 

(C) Hành Giả Tu Thiên Không nên Tạo tác Ba Nghiệp Nơi Ý Sau Đây—Zen Practiioners 
Should Not Create The Following Three Karmas oƒ the Mind: Thói thường, phàm phu 
chúng ta chẳng những không chịu thiểu dục tri túc, mà ngược lại còn khởi tâm tham lam 
và ganh ghét. Chúng ta chẳng những không chịu nhu hòa nhẫn nhục; mà lại còn luôn 
sanh khởi các niềm sân hận xấu ác. Chúng ta chẳng những không tin luật luân hồi nhân 
quả; mà ngược lại còn bám víu vào sự ngu tối si mê, không chịu thân cận các bậc thiện 
hữu tri thức để học hỏi đạo pháp và tu hành. Hành giả tu thiển nên luôn nhớ rằng nếu 
chưa dứt hẳn được chư nghiệp thì ít nhất phải đoạn trừ ba nghiệp nơi ý là không ganh 
ghét, không xấu ác, và không bất tín——Usually, we, ordinary people, do not know how to 
desire less and when 1s enough; but we continue to be greedy and covetous. We do not 
have peace and tolerance toward others; but, in contrast, we continue to be malicious and 
to have hatred. We do not believe In the Law of Causes and Effetcs, but in contrast we 
conftinue to attach to our Ignorance, and refuse to be near good knowledgeable advisors In 
order to learn and cultivate the proper dharma. Zen practiioners should always 
remember that we cannot cease our karma, with our mouth, we should not to be covetous, 
not to be malicIous, and not to be unbe]Ief. 


(II)Hành Giả tu Thiền nên suy gẫm cẩn thận lời dạy của Đúc Phật về “Thân-Khẩu-Ý? 
trong Trung Bộ Kinh—Zen Practiioners should think over carefHly the Buddha”s 
Teachings on “Body-Mouth-Mind' in the Majjhima Nikaya: Theo Tiểu Kinh Phương 
Quảng, Trung Bộ Kinh, số 44, để trả lời cư sĩ Visakha về sự tu hành của hành giả tu thiển 
và “Thân-Khẩu-Ý°, Tỳ Kheo Ni Dhammadinna đã giải thích: “Hiển giả, có ba loại hành: 
thân hành, khẩu hành và tâm hành. Thế nào là thân hành? Thế nào là khẩu hành? Thế 


1045 


nào là tâm hành? Thở vô, thở ra là thân hành; tầm tứ là khẩu hành; tưởng và thọ là tâm 
hành. Vì sao thở vô, thở ra là thân hành? Vì sao tầm tứ là khẩu hành? Vì sao tưởng thọ là 
khẩu hành? Vì thở vô, thở ra thuộc về thân, những pháp nầy lệ thuộc với thân, nên thở vô 
thở ra thuộc về thân hành. Trước hết phải tầm và tứ rồi sau đó mới phát thành lời, nên 
nói tầm tứ thuộc về khẩu hành. Tưởng và thọ là các tâm sở, các pháp nầy lệ thuộc với 
tâm, nên tưởng và thọ thuộc về tâm hành.”-——lIn order to provide answers to layperson 
Visakha on the cultivaton of Zen practiloners of “Body-Mouth-Mind”, Bhikhuni 
Dhammadinna explained 1n the Culavedalla Sutta (the Shorter Set of Questions-and- 
Answers), in Majjhima Nikaya, book 44: “There are three fabrications, friend Visakha: 
bodily-fabrications, verbal fabrications, and mental fabrications.But what are bodily- 
fabrications? What are verbal fabrications? What are mental fabrications? In-and-out 
breaths are bodily fabrications. Directed thought and evaluation are verbal fabrications. 
Perceptions and feelings are menfal fabricatlons. But why are In-and-out breaths bodily 
fabrications? Why are directed thought and evaluation verbal fabricatlons? Why are 
perceptions and feelings mental fabrications? In-and-out breaths are bodily; these are 
things tied up with the body. Thafs why In-and-out breaths are bodily fabrications. Having 
first directed ones thoughts and made an evaluation, one then breaks out Into speech. 
Thats why directed thought and evaluation are verbal fabrications. Perceptions and 
feelings are mental; these are things tied up with the mind. Thafs why perceptions and 
feelings are menfal fabrications.” 


1046 


1047 


Chương Một Trăm Lẻ Một 
Chapter Qne Hundred-One 


Thiền và Lục Nhập 
Zen and the Six Entrances 


() Tổng Quan về Lục Nhập—An Overview dƒ Six Entrances: Sadayatana (skÙ—Six 
faculties—Six sense organs—Sáu chỗ xâm nhập hay căn nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Một 
trong những mắc xích trong thập nhị nhơn duyên. Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 
Ba, Đức Phật đã nhắc ngài A Nan về Lục Nhập như sau: “Ông A Nan! Vì sao bản tính 
của Lục Nhập là Như Lai tạng?”——The six entrances or locations, both the organ and the 
Sensation (eye, ear, nose, tongue, body, mind; sight, hearing, smell, taste, touch, and 
perception). One of the links in the chain of causation. According to the Surangama Sutra, 
book Three, the Buddha reminded Ananda about the six entrances as follows: “Ananda† 
Why do [ say the six entrances have therr origin in the wonderful nature of true suchness, 
the treasury of the Thus Come One?” 


(II Đúc Phật Dạy về Lục Nhập —The Buddha'%s Teachings on Six Entrances in the 
Surangdmna Suíira: 

1) Nhãn Nhập— Eye-Entrance: Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Ba, đây là một trong 
lục nhập. Đức Phật đã nhắc ngài A Nan về Lục Nhập như sau: “Ông A Nan! Vì sao bản 
tính của Lục Nhập là Như Lai tạng?” Ông A Nan! Tôi đã từng nói, con mắt bị mệt mỏi 
trông thấy các hoa đốm lăng xăng. Mắt lành thấy rõ hư không không có hoa. Hoa đốm 
nhảy nhót ở hư không là do mắt bệnh. Hoa đốm và bệnh, đều trong phạm vi của hư 
không và mắt lành. Vậy có thể nói, con mắt và trần cảnh của chúng sanh đều ở trong 
phạm vi của Bồ Đề. Nhân hai vọng trần tối và sáng, phát ra cái thấy nơi bể trong, để thu 
nạp các trần tượng đó, gọi là tính thấy. Rời hai cái trần sáng tối kia, tính thấy đó không 
có thể. Đúng thế ông A Nan, tính thấy đó không từ nơi sáng hay nơi tối đến, không ở mắt 
ra, cũng chẳng ở hư không sinh. Vì sao? Nếu từ sáng tới, khi tối liền theo sáng diệt, đáng 
lẽ không thấy tối. Nếu từ tối tới, khi sáng liền theo tối diệt, đáng lẽ không thấy sáng. 
Nếu từ con mắt sinh ra, hẳn không có sáng tối, như thế cái thấy vốn không có tự tính. 
Nếu do hư không mà ra, nhìn phía trước thấy các vật, quay trổ lại đáng lẽ thấy con mắt. 
Vả lại nếu hư không tự thấy, còn có liên lạc gì với cái nhập của ông? Vậy nên biết rằng 
nhãn nhập hư vọng, vốn chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự nhiên—According to the 
Surangama Sutra, book Three, this 1s one of the six entrances. The Buddha reminded 
Ananda about the sIx entrances as follows: “Ananda! Why do I say the six entrances have 
therr origin in the wonderful nature of true suchness, the treasury of the Thus Come 
One?” Anandal Although the eye”s staring causes fatigue, the eye and the fatigue 
originate In Bodhi. Staring gives rise to the characferistic of fatigue. Because a sense of 
seeing 1s stimulated In the midst of the two false, defiling obJects of light and dark, 
defiling appearances are taken 1n; this 1s called the nature of seeing. Apart from the two 
defiling obJects of light and dark, this seeing 1s ulimately without substance. Thus, 


1048 


Ananda, you should know that seeing does not come from light or dark, nor does 1t come 
forth from the sense organ, nor Is It produced from emptiness. Why? If it came from light, 
then it would be extIinguished when 1t is dark, and you would not see darkness. l it came 
from darkness, then It would be extinguished when it 1s light, and you would not see light. 
Suppose 1t came from the sense organ, which is obviously devoid of light and dark, a 
nature of seeing such as this would have no self-nature. Suppose 1t came forth from 
emptiness. When 1t looks 1n front of you, 1t sees the shapes of the defiling dust; turning 
around, it would see your sense-organ. Moreover, 1Ÿ it were emptiness itself which sees, 
what connection would that have with your entrance? Therefore, you should know that 
the eye entrance 1s empty and false, since 1t neither depends upon causes and condiflons 
Íor exisfence nor 1s sponfaneous 1n nature. 


2)_ Nhĩ Nhập— Ear entrance: Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Ba, đây là một trong lục 
nhập. Đức Phật đã nhắc ngài A Nan về Lục Nhập như sau: “Ông A Nan! Vì sao bản tính 
của Lục Nhập là Như Lai tạng?” Ông A Nan! Ví dụ có người lấy hai ngón tay bịt chặt lỗ 
tai, nghe tiếng trong đầu ù¬. Tai và tiếng đó đều ở trong phạm vi của Bồ Đề. Nhân hai 
vọng trần động và yên tĩnh phát ra cái nghe nơi bề trong, để thu nạp các trần tượng ấy, 
gọi là tính nghe. Rời hai cái trần động tĩnh kia, tính nghe đó không thể có. Đúng thế ông 
A Nan, tính nghe đó không từ nơi động tĩnh đến, không phải từ tai ra, chẳng ở hư không 
sinh. Vì sao? Nếu từ tĩnh lại, khi động liền theo tĩnh diệt, đáng lẽ không biết động. Nếu 
từ động tới, khi tĩnh liền theo động diệt, đáng lẽ không biết tĩnh. Nếu từ lỗ tai sinh ra, hẳn 
không có động, tĩnh, như thế cái nghe vốn không có tự tính. Nếu do hư không mà ra, thì 
hư không đã thành tính nghe, tức không phải là hư không. Vả lại, nếu hư không nghe 
được, còn có liên lạc gì với cái nhập của ông? Vậy nên biết rằng nhĩ nhập hư vọng, vốn 
chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự nhiên—According to the Surangama Sutra, book 
Three, this 1s one of the six entrances. The Buddha reminded Ananda about the six 
enfrances as follows: “Ananda! Why do [I say the six entrances have their origin In the 
wonderful nature of true suchness, the treasury of the Thus Come One?” Anandal 
Consider, for example, a person who suddenly stops up his ears with two fingers. Because 
the sense-organ of hearing has become fatigued, a sound 1s heard in his head. However, 
both the ears and the fatigue originate in Bodhi. Because a sense of hearing 1s stimulated 
in the midst of the two false, defiling obJects of movement and stillness, defiling 
appearances are taken; this 1s called the nature of hearing. Apart from the two defiling 
obJects of movement and stillness, this hearing 1s ultmately without substance. Thus, 
Ananda, you know that hearing does not come from movement and stillness; nor does 1t 
come from the sense-organ, nor 1s It produced from emptiness. Why? If it came from 
stillness, it would be extinguished when there 1s movement, and you would not hear 
movemert. If It came from movement, then it would be extinguished when there 1s 
stillness, and you would not be aware of this stillness. Suppose 1t came from the sense- 
organ, which 1s obviously devoid of movemernt and stillness: a nature of hearing such as 
this would have no self-nature. Suppose 1t came from emptiness; emptiness would then 
become hearing and would no longer be emptiness. Moreover, would 1t have with your 
entrance? Therefore, you should know that the ear-entrance 1s empty and false, since 1t 
neother depends upon causes and conditions for exIstence, nor 1s sponfaneous In nature. 


3) 


4) 


1049 


Tỷ Nhập—Nose entrance: Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Ba, đây là một trong lục 
nhập. Đức Phật đã nhắc ngài A Nan về Lục Nhập như sau: “Ông A Nan! Vì sao bản tính 
của Lục Nhập là Như Lai tạng?” Ông A Nan! Ví như có người bịt chặt hai lỗ mũi. Bịt lâu 
mũi nhọc và cảm thấy lạnh. Nhân cảm xúc phân biệt thông, nghẹt, trống, đặc, cho đến 
các mùi thơm thúi. Mũi và cái nhọc ấy đều ở trong phạm vi của Bồ Đề. Nhân hai vọng 
trần thông và tắc phát ra cái ngửi nơi bể trong, để thu nạp các trần tượng, gọi là tính ngửi. 
Rời hai cái trần thông, tắc kia, tính ngửi đó không thể có. Tính ngửi đó không từ nơi 
thông, hay tắc lại, không phải từ mũi ra, cũng chẳng ở hư không sinh. Vì sao? Nếu từ 
thông lại, khi tắc tính ngửi phải diệt mất, đáng lẽ không biết tắc. Nếu nhân cái tắc mà có, 
khi thông không thể ngửi được, sao lại biết mùi thơm thúi? Nếu từ lỗ mũi sinh ra, hẳn 
không có thông tắc, như thế cái ngửi vốn không có tự tính. Nếu do hư không mà ra, đáng 
lẽ cái ngửi ấy quay lại ngửi được mũi ông. Cái hư không có tính ngửi thì còn có liên lạc 
gì với cái nhập của ông? Vậy ông nên biết rằng tỷ nhập hư vọng, vốn chẳng phải tính 
nhân duyên hay tính tự nhiên—According to the Surangama Sutra, book Three, this 1S 
one of the six entrances. The Buddha reminded Ananda about the six entrances as 
follows: “Ananda! Why do I say the six entrances have their origin in the wonderful 
nature of true suchness, the treasury of the Thus Come One?” Ananda! Consider, for 
example, a person who Iinhales deeply through his nose. After he has Inhaled for a long 
time 1t becomes fatigued, and then there 1s a sensaftion of cold in the nose. Because of 
that sensation, there are the distinctions of penetration and obstruction, of emptiness and 
actuality, and so forth, including all fragrant and stinking vapors. However, both the nose 
and the fatigue originate In Bodhi. Because a sense of smelling 1s stimulated in the midst 
Of the two false, defiling obJects of penetration and obstruction, defiling appearances are 
taken In; this 1s called the nature of smelling. Apart from the two defiling obJects of 
penetration and obstruction, this smelling 1s ultmately without substance. You should 
know that smelling does not come from penetration and obsfruction, nor does It come 
forth from the sense-organ, nor 1s It produced from emptiness. Why? IÝ It came from 
penetration, the smelling would be extinguished when there 1s obstruction, and then how 
could 1t experience obsfruction? If ¡it existed because of obstruction, then where there 1s 
penetration there would be no smelling; in that case, how would the awareness of 
Íragrance, stench, and other such sensations come 1nto being? Suppose 1t came from the 
sense organ, which 1s obviously devoid of penetratlon and obstruction. A nature of 
smelling such as this would have no self-nature. Suppose 1t came from emptiness; 
smelling itself would turn around and smell your own nose. Moreover, IÍ It were 
emptiness Itself which smelled, what connection would it have with your entrance? 
Therefore, you should know that the nose-entrance 1s empty and false, since 1t neither 
depends upon causes and conditions for existence nor 1s sponfaneous In nature. 


Thiệt Nhập—Tongue enirance: Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Ba, đây là một 
trong lục nhập. Đức Phật đã nhắc ngài A Nan về Lục Nhập như sau: “Ông A Nan! Vì sao 
bản tính của Lục Nhập là Như Lai tạng?” Ông A Nan! Ví như có người lấy lưỡi liếm 
mép, liếm mãi thành mỏi mệt. Người ốm thấy đắng, người khỏe thấy ngọt. Do vị ngọt và 
vị đắng, mới rõ có thiệt căn. Lúc bình thường chỉ thấy vị nhạt. Lưỡi và cái mỏi mệt ấy 


3) 


1050 


đều ở trong phạm vi của Bồ Đề. Nhân hai cái vọng trần ngọt và nhạt phát ra cái nếm nơi 
bề trong, để thu nạp các trần tượng ấy, gọi là tính nếm. Rời hai cái trần ngọt và nhạt kia, 
tính nếm đó không thể có. Đúng thế, ông A Nan, tính nếm đó không từ nơi ngọt đắng lại, 
không từ lưỡi ra, cũng chẳng sinh từ hư không. Vì sao? Nếu từ ngọt đắng lại, khi nhạt tính 
nếm phải diệt, đáng là không biết nhạt. Nếu do hư không mà ra, thì hư không có tính 
nếm, chứ không phải miệng ông. Hư không mà biết nếm, thì còn có liên lạc gì với cái 
nhập của ông? Vậy nên biết thiệt nhập hư vọng, vốn chẳng phải tính nhân duyên hay tính 
tự nhiên—According to the Surangama Sutra, book 'Three, this 1s one of the six entrances. 
The Buddha reminded Ananda about the six entrances as follows: “Ananda! Why do I say 
the six entrances have thetr origin in the wonderful nature of true suchness, the treasury 
of the Thus Come One?” Anandal Consider, for example, a person who licks his lips with 
his tongue. His excessive licking causes fatigue. If the person 1s sick, there will be a bitter 
flavor; a person who 1s not sick wIll have a subtle sweet sensation. Sweetness and 
biterness demonstrate the tongue”s sense of taste. When the organ 1s Inactive, a sense of 
tastelessness prevalls. However, both the tongue and the fatigue originate In BodhI. 
Because of the two defiling obJects of sweetness and bitterness, as well as tastelessness, 
stimulate a recognition of taste which In turn draws In these defiling sensatlons, If 
becomes what 1s known as a sense of taste. Apart from the two defiling obJects of 
sweetnes and bitternes and apart from tastelessness, the sense of taste 1s orIginally 
without a substance. Thus, Ananda, you should know that the perception of sweefness, 
bitterness, and tastelessness does not come from sweetness or bitterness, nor does 1t ©XISf 
because of tastelessness, nor does It arise from the sense organ, nor is it produced from 
emptiness. Why? If it arose from tastelessness, it would vanish when the flavor of 
sweefness was tasted, so how could 1t perceive the two flavors, sweet and bitter? If 1t 
came from sweetness and bitterness, it would cease to exist when tastelessness Was 
experienced, so how cold it recognize tastelessness? Nếu từ nhạt ra, khi ngọt tính nếm 
phải mất, sao lại biết ngọt đắng? Nếu từ lưỡi sinh ra, hẳn không có ngọt, nhạt và đắng, 
như thế tính nếm vốn không có tự tính: Suppose it came from the tongue which is 
obviously devoid of defiling obJectssweetness and bitternes and of tastelessness. An 
essence of ftasting such as this would have no self-nature. Suppose 1t came from 
emptiness; the sense of ftaste would be experilenced by emptiness Instead of by the 
mouth. Suppose, moreover, that it was emptiness 1tself which tasted, what connection 
would that have with your entrance? Therefore, you should know that the tongue 
enfrance Is emp(y and false, since 1t neither depends upon causes and conditions for 
©XIstence, nor 1s If sponftaneous In nature. 


Thân Nhập— Body entrance: Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Ba, đây là một trong 
lục nhập. Đức Phật đã nhắc ngài A Nan về Lục Nhập như sau: “Ông A Nan! Vì sao bản 
tính của Lục Nhập là Như Lai tạng?” Ông A nan! Ví như có người lấy một bàn tay lạnh 
úp vào bàn tay nóng. Nếu lạnh nhiều thì nóng theo thành lạnh. Nếu nóng nhiều thì lạnh 
trở lại thành nóng. Biết nóng lạnh khi chạm tay, thì cái biết đó vẫn có từ khi chưa chạm 
tay. Thân và cái cảm giác đó, đều ở trong phạm vi của Bồ Đề. Nhân hai vọng trần ly và 
hợp phát ra cái cảm giác nơi bể trong, để thu nạp các trần tượng ấy, gọi là tính biết khi sờ 
mó. Rời hai cái trần ly hợp, thích và không thích kia, tính biết đó không thể có. Đúng thế, 


6) 


1051 


ông A Nan, tính biết đó không từ ly, hợp mà lại, chẳng phải từ thích, không thích mà có, 
không từ thân ra, cũng chẳng ở hư không sinh. Vì sao? Nếu từ hợp mà có, khi ly tính biết 
phải diệt, đáng lẽ không biết khi ly hay chưa tiếp xúc. Đối với thích và không thích, cũng 
như vậy: Nếu từ thân mà ra, hẳn không có ly hợp, thích và không thích. Như thế tính biết 
nhờ sờ mó, vốn không có tự tính. Nếu do hư không mà ra, thì hư không có tính biết, còn 
có liên lạc gì với cái nhập của ông? Vậy nên biết rằng thân nhập hư vọng, vốn chẳng 
phải tính nhân duyên hay tính tự nhiên—According to the Surangama Sutra, book Three, 
this 1s one of the six entrances. The Buddha reminded Ananda about the six entrances as 
follows: “Ananda! Why do I say the six entrances have their origin In the wonderful 
nafure of true suchness, the treasury of the Thus Come One?” Ananda! Consider, for 
example, a person who touches his warm hand with his cold hand. If the cold 1s in eXcess 
of warmth, the warm hand will become cold; 1f the warmth 1s In excess of the cold, his 
cold hand will become warm. So the sensation of warmth and cold 1s felt through the 
confact and separation of the two hands. Fatiguing contact results in the Interpenefration 
of warmth and cold. However, both the body and the fatigue originate in Bodhi. Because 
a physical sensation 1s stimulated in the midst of the two defiling obJects oŸ separation 
and union, defiling appearances are taken 1n; this 1s called the awareness of sensation. 
Apart from the two sets of defiling obJects of separation and union, and pleasantness and 
unpleasantness, the awareness of sensation 1s orginally without a substance. Thus, 
Ananda, you should know that this sensation does not come from separation and union, 
nor does It exIst beause of pleasantness and unpleasantness, nor does 1t arise from the 
Sense organ, nor 1s It produced from emptiness. Why? If it arose when there was union, If 
would disappear when there was separation, so how could 1t sense the separation? The 
two characteristics of pleasantness and unpleasantness are the same way: Suppose 1t 
came from the sense organ, which 1s obviously devoid of the four characterIstIcs of union, 
separation, pleasantness, and unpleasantness; an awareness of physical sensation such as 
this would have no self- nature. Suppose 1t came from emptiness; the awareness of 
sensations would be experienced by emptiness 1(self, what connection would that have 
with your entrance? Therefore, you should know_ that the body-entrance is empty and 
false, since 1t neither depends upon causes and conditions Íor exiIstence, nor Is 
Spontaneous In nature. 


Ý Nhập— Mind entrance: Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Ba, đây là một trong lục 
nhập. Đức Phật đã nhắc ngài A Nan về Lục Nhập như sau: “Ông A Nan! Vì sao bản tính 
của Lục Nhập là Như Lai Tạng?” Ông A Nan! Ví như có người mệt mỏi ngủ thiếp đi, ngủ 
đã thức dậy, thấy trần cảnh thì nhớ, khi không nhớ gọi là quên. Các thứ điên đảo, sinh, 
trụ, đị, diệt, tập quen thu nạp vào bề trong, không lẫn lộn nhau, gọi là ý tri căn. Ý và cái 
mỗi mệt đó, đều ở trong phạm vi của Bồ Đề. Nhân hai cái vọng trần sinh và diệt, tập 
khởi cái biết bên trong, để thu nạp các nội trần. Các cái thấy, nghe đi ngược vào trong 
mà không đến nơi, gọi là tính hay biết. Rời hai cái trần thức ngủ, sinh diệt kia, tính hay 
biết đó không thể có. Đúng thế ông A Nan, tính hay biết đó không từ thức ngủ tới, không 
từ sinh diệt mà có, không ở ý căn ra, cũng chẳng ở hư không sinh. Vì sao? Nếu từ thức 
mà có, khi ngủ liền diệt theo, lấy cái gì gọi là ngủ. Như chắc khi sinh là có, khi diệt tức 
là không, còn chi mà biết là diệt. Như nhân cái diệt mà có, khi sinh tức không có diệt 


1052 


nữa, lấy gì mà biết là sinh. Nếu từ ý căn mà ra, thì hai tướng thức ngủ theo nhau mà khai, 
mà hợp trong thân. Rời hai cái thể đó, tính biết kia giống như hoa đốm giữa hư không, 
không có tự tính. Nếu do hư không mà sinh, thì hư không có tính biết, còn có liên lạc gì 
với cái nhập của ông? Vậy nên biết rằng ý nhập hư vọng, vốn chẳng phải tính nhân 
duyên hay tính tự nhiên—According to the Surangama Sutra, book Three, this 1s one of 
the six entrances. The Buddha reminded Ananda about the six entrances as follows: 
“Ananda! Why do I say the six entrances have theIr origin in the wonderful nature of true 
suchness, the treasury of the Thus Come One?” Ananda! Consider, for example, a person 
who becomes so fatigued that he goes to sleep. Having slept soundly, he awakens and 
tries to recollect what he experienced while asleep. He recalls some things and forgets 
others. Thus, his upsidedownness goes through production, dwelling, change, and 
extinction, which are taken 1n and returned to a center habitually, each following the next 
without ever being over taken. This 1s known as the mind organ or intellect. The mind and 
fatigue are both Bodhi. The two defiling obJects of production and extinction stimulate a 
sense of knowing which In turn ørasps these Inner sense data, reversing the flow of seeing 
and hearing. Before the flow reaches the ground it is known as the faculty of intellect. 
Apart from the two sets of dwelling obJects of waking and sleeping and of production and 
extinction, the faculty of intellect 1s originally without substance. Thus, Ananda, you 
should know that the faculty of intellect does not come from waking, sleeping, 
production, or extinction, nor does 1t arise from the sense organ, nor 1s 1t produced from 
emptiness. Why? If it came from waking, 1t would disappear at the time of sleeping, so 
how could 1t experience sleep? If it came from production, 1t would cease to exist at the 
time of extinction, so how could it undergo extinction? Tf it came from extinction 1t would 
disappear at the time of production, so how could 1t know about production? Suppose 1t 
came from the sense-organ; waking and sleeping cause only a physical opening and 
closing respectively. Apart from these two movemerts, the faculty of Intellect 1s as 
unsubstantial as flowers In space, because 1t 1s fundamentally without a self-nature. 
Suppose It came from emptiness; the sense of Intellect would be experilenced by 
emptiness Instead of by the mind. Then what connection would that have with your 
entrance? Therefore, you should know that the mind entrance 1s empty and false, since 1t 
neither depends upon causes and conditions for eXIstence, nor 1s spontaneous In nafure. 


1053 


Chương Một Trăm Lẻ Hai 
Chapter One Hundred 


Thiền và Ngũ Uẩn 
Zen and the Five Aggregdfes 


(A) Thiền và Ngũ Uẩn 
Zen and the Five Aggregdafes 


(I Tổng quan về Ngũ Uẩn—An overview 0ƒ the Five Skandhas: 

1) Ngũ Uấn theo Thuật Ngữ Bắc Phạn— The Five Skandhas according to the Sanskrit Term 
“Skandha”: Phạn ngữ “Skandha” có nghĩa là “nhóm, cụm hay đống.” Theo đạo Phật, 
“Skandha” có nghĩa là thân cây hay thân người. Nó cũng có nghĩa là năm nhóm, năm 
hiện tượng hay năm yếu tố kết thành sự tổn tại của chúng sanh. Theo triết học Phật giáo, 
mỗi hiện hữu cá nhân gồm năm thành tố hay uẩn, đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, và vì 
chúng luôn thay đối nên những ai cố gắng luyến chấp vào chúng sẽ phải chịu khổ đau 
phiền não. Tuy những yếu tố này thường được coi như là “sự luyến ái của các uẩn” vì, dù 
chúng là vô thường và luôn thay đổi, phàm phu luôn luôn phát triển những ham muốn về 
chúng. Theo Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, ngũ uẩn bao gồm sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức. Nói chung, ngũ uẩn có nghĩa là con người và thế giới sự vật hiện tượng. Che 
lấp hay che khuất, ý nói các pháp sắc tâm che lấp chân lý. Uẩn còn có nghĩa là tích tập 
hay chứa nhóm (ý nói các sắc pháp tâm lớn nhỏ trước sau tích tập mà tạo ra tính và sắc). 
Uẩn chỉ là những hiện tượng hữu vi chứ không phải vô vi. Muốn thoát ly khổ ách, Phật tử 
nên luôn hành thâm bát nhã và chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Đức Phật đã nhắc nhở Xá 
Lợi Phất: “Này Xá Lợi Phất, Sắc chẳng khác Không, Không chẳng khác Sắc. Sắc là 
Không, Không là Sắc. Thọ, Tưởng, Hành, Thức lại cũng như vậy.”—“Skandha” ¡in 
SanskrIt means “øgroup, agsregate, or heap.” In Buddhism, Skandha means the trunk of a 
tree, or a body. Skandha also means the five aggregafes or five aggregates of conditioned 
phenomena (consfituents), or the five causally conditioned elements of existence forming 
a being or entity. According to Buddhist philosophy, each Individual existence 1s 
composed of the five elements and because they are constantly changing, so those who 
attempt to cling to the “self” are subJect to suffering. Though these factors are offten 
referred to as the “agsregates of attachment” because they are Impermanent and 
changing, ordinary people always develop desires for them. According to The 
Prajnaparamita Heart Sutra, the fÍive agsregates are composed of form, feelings, 
perceptions, menftal formatlons, and conscilousness. Generally speaking, the five 
aggregates mean men and the world of phenomena. Things that cover or conceal, 
1mplying that phystcal and mental forms obstruct realization of the truth. An accumulation 
or heap, implying the five physical and menftal constituents, which combine to form the 
Iintelligence or nature, and rupa. The skandhas refer only to the phenomenal, not to the 


2) 


3) 


4) 


1054 


non-phenomenal. In order to overcome all sufferings and troubles, Buddhists should 
engage in the practice of profound Prajnaparamita and perceive that the Íive aggregates 
are empty of self-existence. The Buddha reminded Sariputra: “O Sariputra, Form 1s not 
different from Emptiness, and Emptiness 1s not different from Form. Form 1s Emptiness 
and Emptiness 1s Form. The same can be said of feelings, perceptlons, actions and 
COnSCIOusnesses. ” 

Phàm phu nhìn Ngũ Uẩn—ordinary people*s point oƒ view on the Five Aggregates: Phàm 
phu không nhìn ngũ uẩn như là những hiện tượng mà chúng ta lại nhìn chúng như một 
thực thể do bởi tâm mê mờ lừa dối chúng ta, do ham ham muốn bẩm sinh của chúng ta 
cho những thứ trên là của ta để thỏa mãn cái “Ngã” quan trọng của chúng ta——We do not 
see the five aggregates as phenomena but as an entity because of our deluded minds, and 
Our innate desire to treat these as a self in oder to pander to our self-Importance. 

Ngũ Uẩn theo Kinh Phúng Tụng— The Five Skandhas according to the Sangiti Sutta in the 
Long Discourses oƒ the Buddha: Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có năm 
nhóm cấu thành một con người (ngũ uẩn). Ngũ uẩn là năm thứ làm thành con người. Ngũ 
uẩn là căn đế của mọi si mê làm cho chúng sanh xa rời Phật Tánh hằng hữu của mình. 
Ngũ uẩn được coi như là những ma quân chống lại với Phật tính nơi mỗi con người. Sắc 
cùng bốn yếu tố tinh thần cùng nhau kết hợp thành đời sống. Bản chất thực sự của năm 
uẩn nầy được giải thích trong giáo lý của nhà Phật như sau: “Sắc tương đồng với một 
đống bọt biển, thọ như bọt nước, tưởng mô tả như ảo ảnh, hành như cây chuối và thức 
như một ảo tưởng——According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, 
there are five aggregates (Five Skandhas). The agsregates which make up a human 
being. The five skandhas are the roots of all Ignorance. They keep sentient beings from 
realizing their always-exiIsting Buddha-Nature. The five aggregates are considered as 
maras or demons fighting against the Buddha-nature of men. In accordance with the 
Dharma, life 1s comprised of five aggregates (form, feeling, perceptIion, mental formation, 
conscIousness). Matter plus the four mental factors classiled below as feeling, 
perception, mental formation and conscIousness combined together from life. The real 
nature of these five aggregates Is explained in the Teaching of the Buddha as follows: 
“Matter 1s equated to a heap of foam, feeling 1s like a bubble, perception 1s described as a 
mirage, mental formations are like a banana tree and conscIousness 1s Just an 1llusion: 
Ngũ Uẩn theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm— The Five Skandhas according to the Surangama 
Šura: Theo kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Nhì, Đức Phật đã nhắc ngài A Nan về Ngũ 
Ấm như sau: “Ông A Nan! Ông còn chưa biết hết thảy các tướng huyếễn hóa nơi phù trần 
đều do nơi vọng niệm phân biệt mà sinh ra, lại cũng do nơi đó mà mất. Huyễn vọng là 
cái tướng bên ngoài. Tính sâu xa vẫn là diệu giác minh. Như vậy cho đến ngũ ấm, lục 
nhập, từ thập nhị xứ đến thập bát giới, khi nhân duyên hòa hợp, hư vọng như có sinh. Khi 
nhân duyên chia rẽ, hư vọng gọi là diệt. Không biết rằng dù sinh diệt, đi lại, đều trong 
vòng Như Lai tạng trùm khắp mười phương, không lay động, không thêm bớt, sinh diệt. 
Trong tính chân thường ấy, cầu những sự đi, lại, mê, ngộ, sinh, tử, đều không thể được. 
Ông A Nan! Vì sao ngũ ấm là Như Lai tạng diệu chân như tính?”—According to the 
Surangama Sutra, book Two, the Buddha reminded Ananda about the five skandhas as 
follows: “Ananda! You have not yet understood that all the defiling obJects that appear, 
all the illusory, ephemeral characteristics, spring up In the very spot where they also 


3) 


1055 


come to an end. They are what 1s called “illusory falseness.` But their nature 1s In truth 
the bright substance of wonderful enlightenment. Thus 1t 1s throughout, up to the five 
skandhas and the six entrances, to the twelve places and the eighteen realms; the union 
and mixture oŸ varlous causes and conditions account for their I1llusory and false 
exIstence, and the separation and dispersion of the causes and conditions result in theIr 
1llusory and false extinction. Who would have thought that production, extinction, coming, 
and going are fundamerftally the everlasting, wonderful light of the treasury of the Thus 
Come One, the unmoving, all-pervading perfection, the wonderful nature of true 
suchness! If within the true and permanent nature one seeks coming and going, confusion 
and enlightenmert, or birth and death, there 1s nothing that can be obtained. Anandal 
Why do [ say that the five skandhas are basically the wonderful nature of true suchness, 
the treasury of the Thus Come One?” 

Tri Kiến Phật về Ngũ Uẩn— The Buddha-wisdom on the five aggregates: Đức Phật dạy 
trong Kinh Sati Patthana: “Nếu chịu nhẫn nại và có ý chí, bạn sẽ thấy được bộ mặt thật 
của sự vật. Nếu bạn chịu quay vào nội tâm và quán chiếu bề sâu của tâm khẩm, chú tâm 
nhận xét một cách khách quan, không liên tưởng đến bản ngã, và chịu trau đồi như vậy 
trong một thời gian, bạn sẽ thấy ngũ uẩn không phải là một thực thể mà là một loạt các 
tiến trình vật chất và tinh thần. Rồi bạn sẽ không còn lầm lẫn cái bể ngoài với cái thực. 
Bạn sẽ thấy ngũ uẩn phát sinh và biến đi một cách liên tục và nhanh chóng. Chúng luôn 
luôn biến đổi từng phút từng giây, không bao giờ tĩnh mà luôn động, không bao giờ là 
thực thể mà luôn biến hiện. Và Đức Phật dạy tiếp trong Kinh Lăng Già: “Như Lai không 
khác cũng không phải không khác với các uẩn.”—The Buddha taught in the Sati Patthana 
Sutra: “If you have patience and the will to see things as they truly are. If you would turn 
Inwards to the recesses of your own minds and note with Just bare attention (sati), not 
obJectively without proJecting an ego into the process, then cultivate this practice for a 
sufficient length of time, then you will see these Íive aggregates not as an entity but as a 
series of physical and mental processes. Then you wil not mistake the superficial for the 
real. You will then see that these aggregates arise and disappear In rapid succession, 
never being the same for two consecutIve moments, never static but always In a state of 
flux, never being but always becoming.” And the Buddha continued to teach In the 
Lankavatara Sutra: “The Tathatagata Is neither different nor not-different from the 
Skandhas.” (Skandhebhyo-nanyo-nanayas-fathagata). 


(I1) Chỉ tiết về Ngũ Uẩn—Details oƒ the Five Aggregates: 


1) 
đ) 


Sắc uẩn— The Form Skandha: 

Tổng Quan về Sắc uẩn—An Overview oƒ The Form Skandha: Rupa (p)—Material or 
physical factors—Tính vật thể gồm bốn yếu tố, rắn, lỏng, nhiệt và di động; các giác quan 
và đối tượng của chúng. Hình tướng của vật chất. Có nhiều loại sắc (vật chất, hình thể, 
hay hình dáng vật thể. Nội sắc (những căn của giác quan như nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân). 
Ngoại sắc (những trần cảnh bên ngoài như màu sắc, âm thanh, mùi thơm, hương vị, sự 
xúc chạm). Khả kiến hữu đối sắc (các sắc trần, trắng, xanh, vàng, đỏ, v.v.). Bất khả kiến 
hữu đối sắc (thanh, hương, vị, xúc). Bất khả kiến vô đối sắc (những vật thể trừu tượng). 
Sắc là hình thể, nhưng thường dùng theo nghĩa thể chất, có một vị trí trong không gian, và 
ngăn ngại với những hình thể khác. Vậy, sắc có thể tích, do đó có hạn cuộc, bị tùy thuộc. 


b) 


1056 


Sắc phát hiện khi hội đủ những nhân duyên nào đó, và tùy những nhân duyên ấy mà trụ 
một thời gian, rồi tiêu diệt mất. Sắc vốn vô thường, lệ thuộc, hư giả, tương đối, nghịch 
đảo và sai biệt. Có hình tướng thì gọi là sắc. Sắc cũng có nghĩa là đủ thứ sắc đẹp, hay 
loại nhan sắc khiến cho chúng ta mờ mịt. Thói thường mà nói, mắt thấy sắc thường bị sắc 
trần mê hoặc, tai nghe âm thanh thì bị thanh trần mê hoặc, mũi ngửi mùi thì bị hương trần 
mê hoặc, lưỡi nếm vị thì bị vị trần mê hoặc, thân xúc chạm thì bị xúc trần mê hoặc. 
Trong Đạo Đức Kinh có dạy: “Ngũ sắc linh nhân mục manh; ngũ âm linh nhân nhĩ lung; 
ngũ vị linh nhân khẩu sảng”, có nghĩa là năm sắc khiến mắt người ta mù, năm âm khiến 
tai người ta điếc, và năm vị khiến lưỡi người ta đớ. Những thứ nầy đều do bởi sắc uẩn mê 
hoặc. Chính vì vậy mà trong Bát Nhã Tâm Kinh, Đức Phật dạy: “Nếu chúng ta khiến 
được cho sắc uẩn là không thì bên trong không có tâm, bên ngoài không có hình tướng, 
xa gần không có vật thể.” Nếu chúng ta làm được như lời Phật dạy thì chúng ta không 
còn gì nữa để mà chấp trước, tức là giải thoát rồi vậy —Aggregate of matter (four 
elements of our own body and other material obJects such as solidity, fluidity, heat and 
motlon comprise matter). The aggregate of form Iincludes the five physical sense organs 
and the corresponding physical obJects of the sense organs (the eyes and visible obJects, 
the ears and sound, the nose and smell, the tongue and taste, the skin and tangible 
obJects). There are several different categorles of rupa. Inner rupa as the organs of sense 
(eye, ear, nose, fongue, body). Outer rupa as the obJects of sense (colour, sound, smell, 
taste, touch). Visible obJects (white, blue, yellow, red, etc.). Invisible obJects (sound, 
smell, taste, touch). Invisible Iimmaterial or abstract obJects. Form 1s used more In the 
sense of “substance,” or “something occupying space which will resist replacement by 
another form.” So 1t has extension, 1t 1s limited and conditioned. It comes Into existence 
when conditions are matured, as Buddhists would say, and staying as long as they 
conftinue, pass away. Form 1s Impermanent, dependent, 1llusory, relative, antithetical, and 
distinctive. Things with shape and features are forms. Forms Include all colors which can 
dim our eyes. Ordinarily speaking, we are confused with forms when we see them, hear 
sounds and be confused by them, smell scenfs and be confused by them, taste flavors and 
be confused by them, or feel sensations and be confused by them. In the Classic of the 
Way and Its Virtue, 1t 1s said: “The five colors blind the eyes; the five musical notes 
deafen the ears; and the five flavors dull the palate.” Therefore, In the Heart Sutra, the 
Buddha taught: “If we can empty out the Aggregate of Form, then we can realize a staf© 
of there being “no mind inside, no body outside, and no things beyond.”” If we can follow 
what the Buddha taught, we are no longer attached to Forms, we are totally liberated. 

Sắc Uẩn theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm—The Form Skandha according to the Surangama 
Suira: Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy: “Ông A Nan! Có người mắt lành 
nhìn lên hư không, lúc đầu không thấy chi. Sau đó mắt mỏi, thấy các hoa đốm nhảy rối 
rít lăng xăng ở giữa hư không. Sắc ấm cũng vậy. Ông A Nan! Các hoa đốm đó chẳng 
phải từ hư không mà đến, cũng chẳng phải từ con mắt mà ra.”: According to the 
Suragama Sutra, the Buddha taught: “Ananda! Consider this example: when a person who 
has pure clear eyes look at clear, bright emptiness, he sees nothing but clear emptiness, 
and he 1s quite certain that nothing exists within 1t. If for no apparent reason, the peson 
does not move his eyes, the staring will cause fatigue, and then of his own accord, he wIll 
see sírange flowers In space and other unreal appearances that are wild and disordered. 


ii) 


C) 


đ) 


1057 


You should know that 1t 1s the same with the skandha of form. Ananda! The strange 
flowers come neither from emptiness nor from the eyes.” 

Thực vậy, ông A Nan, nếu nó từ hư không đến, thì sau nó phải trở lại vào hư không. 
Nhưng nếu có vật đi ra đi vào, thì không phải là hư không. Nếu hư không không phải là 
hư không, lại không thể để mặc cho hoa đốm sinh diệt. Cũng như thân thể của ông A Nan 
không dung nạp được thêm một A nan nữa: The reason for this, Ananda, 1s that 1f the 
flowers were fo come from emptiness, they would return to emptiness. If there 1s a 
coming out and going In, the space would not be empty. lf emptiness were not empty, 
then it could not contain the appearance of the arisal and extinction of the flowers, Just as 
Ananda”s body cannot contain another Ananda. 

Còn như hoa đốm từ con mắt ra, nếu quả thế, tất nhiên phải trở vào con mắt. Hoa đốm đã 
từ con mắt ra thì chắc chắn phải có tính thấy. Mà nếu có tính thấy, thì khi đi ra làm hoa 
đốm giữa hư không, khi quay trở lại phẩi thấy được con mắt. Còn nếu không có tính thấy, 
thì khi đi ra đã làm bóng lòa giữa hư không, đến khi trở về sẽ làm bóng lòa ở con mắt. 
Nếu vậy, khi thấy hoa đốm lẽ ra con mắt không mỏi. Sao lại chỉ khi thấy hư không rỗng 
suốt mới gọi là mắt lành?—Hf the flowers were to come from the eyes, they would return 
to the eyes. If the nature of the flowers were to come from the eyes, it would be endowed 
with the faculty of seeing. If it could see, then when 1t left the eyes it would become 
flowers In space, and when 1t returned ¡t should see the eyes. If it did not see, then when 
1t left the eyes It would obscure emptiness, and when 1t returned, it would obscure the 
eyes. Moreover, when you see the flowers, your eyes should not be obscured. So why 1t 
1s that the eyes are said to be “pure and bright” when they see clear emptiness? 

Vậy ông nên biết rằng sắc ấm hư vọng, vốn chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự 
nhiên: Therefore, you should know that the skandha of formis empty and false, because 1t 
neither depends on causes and condifions for exIstence nor 1s Spontaneous In nature. 

Sắc Uẩn trong “Con Đường Cổ Xưa”—Aggregate matter (form) in “The Buddha`s Ancient 
Paih”: Rupakkhandha (p)—Sắc uẩn thuộc về thân, còn bốn uẩn kia thuộc về tâm. Theo 
Hòa Thượng Piyadassi trong quyển “Con Đường Cổ Xưa,” sắc uẩn chứa đựng và bao 
gồm Tứ Đại: đất, nước, lửa, gió. Tuy nhiên, tứ đại không đơn thuần là đất, nước, lửa, và 
gió như chúng ta thường nghĩ. Trong tư tưởng Phật giáo, nhất là trong Vi Diệu Pháp, tứ 
đại có ý nghĩa rộng hơn—The skandha of form relates to the physical body, while the 
remaining four concern the mind. The skandha of rupa (or that which has form). 
According to Most Venerable Piyadassi In “The Buddhaˆs Ancient Path,” matter contaIns 
and comprises the Four Great Primarles which are traditionally known as, solidity, 
fluidity, heat or temperature, and motion or vibration. However, they are not simply 
earth, water, fire and wind, though conventionally they may be so called. In Buddhist 
thought, especially in the Abhidhamma, the Higher Doctrine, they are more than that. 
Tính chất của Sắc— Characteristics oƒ Form: 

Sắc Bất Dị Không, Không Bất Dị Sắc; Sắc Tức Thị Không, Không Tức Thị Sắc; Thọ 
Tưởng, Hành, Thức Diệt Phục Như Thị: Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc; 
thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy——Form does not differ from emptiness (the void), 
emptiness does not differ from form; form 1tself 1s emptiness, emptiness 1fself 1s form; the 
same Is true for feelings, conceptions, Impulses and conscIousness. 


¡0 


ii) 


1V) 


v) 


VI) 


1058 


Sắc Tức Thị Không, Không Tức Thị Sắc: Rupam eva sunyata, sunyataiva rupam (p & 
skt——Trong Bát Nhã Tâm Kinh, Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Phất: “Này Xá Lợi Phất! Thế 
giới hiện tượng hay sắc tướng này là không, và không quả thực là thế giới hiện tượng. 
Không không khác với thế giới hiện tượng hay Sắc, thế giới hiện tượng hay Sắc không 
khác với Không. Cái gì là thế giới hiện tượng thì cái đó là Không, cái gì Không thì cái đó 
là thế giới hiện tượng”——Matter is Just the immaterial, the immaterial is Just matter (form 
IS emptiness and the very emptiness 1s form). In the Heart Sutra, the Buddha told 
Saripufra: “Sariputra! This phenomenal world or form 1s emptiness, and emptiness 1s truly 
the phenomenal world. Emptiness Is not different from the phenomenal world, the 
phenomenal world 1s not different from emptiness. What 1s the phenomenal world that 1s 
emptiness, what 1s emptiness that 1s the phenomenal world.” 

Bản chất của vật chất là che đậy và làm cho chúng sanh mê muội (Sắc Cái) —The 
concealing, or misleading, character of the visible or material. 

Cái giả che đậy cái thật (Sắc Cái): The seeming concealing reality. 

Tất cả các cảnh giới đều có hình sắc (các pháp xanh, vàng, đỏ, trắng đều là cảnh giới đối 
với nhãn căn)——Visible obJects, the realm of vision or form. 

Sắc Tướng (Rupalakshana—skt) hay tướng mạo sắc thân bên ngoài, có thể nhìn thấy 
được hay các đặc trưng của cơ thể——Material appearance—External manifestation—The 
visible or corporeal features. 


vii) Sắc Vị hay hương vị của sự hấp dẫn dục tình—The flavour of sexual attraction, or love of 


) 


H) 


women. 
Mười Ma Chướng của Người Tu Thiền Gây Ra Bởi Sắc Uẩn— Ten Demonic Obstructions 
ø‡Zen Practitioners caused by the Form Skandha: Theo Kinh Lăng Nghiêm quyển Chín, 
có mười sắc ấm ma—According to the Surangama Sutra, book Nine, there are ten states 
within the form skandha: 

Thân ra khỏi ngại— Body can transcend obstructions: Đức Phật bảo ông A Nan khi đang 
trong ấy tinh nghiên diệu minh, bốn đại chẳng xen dệt, trong giây lát thân có thể ra khỏi 
chướng ngạ—Ihe Buddha told Ananda that at the point, as the person Intently 
Invesfigates that wondrous brightness, the four elements wIll no longer function together, 
and soon the body will be able to transcend obstructions. 

Ấy gọi là minh tinh lưu dật cảnh hiện tiền, nhờ công dụng tạm thời mà được như vậy: 
Thịs sfate 1s called “the pure brightness merging Into the environment.” Ít 1s a temporary 
state 1n the course of cultivation and does not indicate sagehood. 

Không phải là chứng Thánh, đừng khởi tâm cho là Thánh, gọi là cảnh giới tốt. Nếu cho 
là Thánh, thì liền bị quần tà: If he does not think he has become a sage, then this will be 
a good state. But 1f he considers himself a sage, then he will be vulnerable to the demon”s 
influence. 

Trong Thân Nhặt Trùng— The light† pervades internally and he can extract imtestinal 
worms: Ông A Nan! Lại do tâm ấy, tỉnh nghiên diệu minh, trong thân rỗng suốt. Người 
đó bỗng nhiên lấy ra các loài giun sán ở trong thân. Thân tướng còn nguyên, không bị tổn 
thương. Đó gọi là tinh minh lưu lộ hình thể. Ấy chỉ là tỉnh hạnh, tạm thời được như vậy. 
Không phải là chứng Thánh, đừng khởi tâm cho là Thánh, gọi là cảnh giới tốt. Nếu cho 
là Thánh liền bị quần tà —Ananda! As the person uses his mind to intently investigate 
that wondrous light, the light will pervade his body. Suddenly he wIll be able to extract 


1H) 


I) 


v) 


1059 


Intestinal worms from his own body, yet his body wIll remain Intact and unharmed. This 
state 1s called “the pure light surging through one”s physical body.” It is a temporary state 
1n the course of intense practice, and does not Indicate sagehood. If he does not think he 
has become a sage, then this wIll be a good state. But 1f he considers himself a sage, then 
he will be vulnerable to the demon's”influence. 

Tỉnh Phách Đắp Đổi Hợp— Essence and Souls alternately separate and unite: Lại do tâm 
ấy, trong ngoài tinh nghiên. Khi ấy hồn phách, ý chí, tinh thần, thảy đều xen vào, đắp đổi 
làm chủ làm khách, trừ thân chấp thọ. Bỗng trong hư không nghe tiếng thuyết pháp, hoặc 
nghe mười phương đồng tổ nghĩa bí mật. Ấy gọi là tinh phách đắp đổi hợp ly, thành tựu 
thiện chủng. Tạm thời được như vậy, không phải là chứng Thánh, đừng khởi tâm cho là 
Thánh, gọi là cảnh giới tốt. Nếu cho là Thánh, liền bị quần tà——As the person uses his 
mind to Iintently Investigate Inside and outside, his physical and spiritual souls, Intellect, 
wIll, essence, and spirit will be able to interact with one another without affecting his 
body. They will take turns as hosts and guests. Then he may suddenly hear the Dharma 
being spoken in space, or perhaps he will hear esoteric truths being pronounced 
simultaneously throughout the ten directions. This state 1s called “the essence and souls 
alternately separating and uniting, and the planting of good seeds.” It 1s a temporary sfate 
and does not Indicate sagehood. If he does not think he has become a sage, then this will 
be a good sftate. But If he considers himself a sage, then he wIll be vulnerable to the 
demons' Influence. 

Phật Hiện Ra— Buddhas appear: Lại do tâm ấy, đứng lặng trong suốt, sáng từ bể trong 
phát ra. Mười phương khắp hóa thành sắc vàng Diêm phù đàn. Tất cả các giống loại hóa 
ra thành Như Lai. Khi ấy bỗng thấy Đức Tỳ Lô Giá Na ngồi trên đài Thiên Quang, nghìn 
đức Phât nhiễu chung quanh. Trăm ức quốc độ cùng các hoa sen đồng thời xuất hiện. Ấy 
gọi là tâm hồn linh ngộ nhiễm thành. Tâm quang sáng chói, chiếu các thế giới. Tạm thời 
được như vậy, chứ không phải là chứng Thánh, đừng khởi tâm cho là Thánh, thì gọi là 
cảnh giới tốt. Nếu cho là Thánh, liền bị quần tà——When a person`s mind becomes clear, 
unveiled, bright, and penetrating, an internal light will shine forth and turn everything In 
the ten directions Into the color of Jambu-river gold. All the various specIes of beings wIll 
be transformed Into Tathagatas. Suddenly he will see Vairocana Buddha seated upon a 
platform of celestial lipht, surrounded by a thousand Buddhas, who simultaneously 
appear upon lotus blossoms In a hundred million lands. This state 1s called “the mind and 
soul being Instilled with spiritual awareness.” When he has investigated to the point of 
clarity, the light of his mind shine upon all worlds. This 1s a temporary state and does not 
indicate sagehood. If he does not think he has become a sage, then this wIll be a good 
state. But If he considers himself a sage, then he will be vunerable to the demons” 
influence. 

Hư Không Hóa Thành Sắc Báu—Space takes on the color oƒ precious things: Lại do tâm 
ấy tinh nghiên, diệu minh, xem xét không dừng, đè nén, hàng phục, vằng ép quá phần. 
Lúc đó bỗng nhiên mười phương hư không hóa thành bảy sắc báu, hoặc trăm sắc đồng 
thời đầy khắp, chẳng chướng ngại nhau. Các màu xanh, vàng, đỏ, trắng đều hiển hiện. 
Đó là công lực đè ép quá phần, tạm được như vậy, chứ không phải là chứng Thánh, đừng 
khởi tâm cho là Thánh, thì gọi là cảnh giới tốt. Nếu cho là Thánh, liền bị quần tà—As 
the person uses his mind to Iintently Iinvestigate that wondrous light, he wIll contemplate 


1060 


without pause, restraining anf subduing his mind so that 1t does not go to extremes. 
Suddenly the space In the ten directlons may take on the colors of the seven precIous 
things or the colors of a hundred preclous things, which simultaneously pervade 
everywhere without hindering one another. The blues, yellows, reds, and whites wIll each 
be clearly apparent. This state 1s called “excessively subduing the mind.” It 1s a 
temporary sfate and does not Indicate sagehood. If he does not think he has become a 
sage, then this wIll be a good state. But 1f he considers himself a sage, then he wIll be 
vulnerable to the demons" Iinfluence. 

vi) Trong Tối Thấy Vật—Ability to see thing in the dark: Lại do tâm đó, nghiên cứu triệt để, 
tỉnh quang chẳng loạn. Bỗng lúc nửa đêm, ở trong nhà tối, thấy các đổ vật, chẳng khác 
ban ngày. Mà vật trong nhà tối cũng chẳng mất. Đó là tế tâm mật trừng, xem thấy rỗng 
suốt. Tạm được như vậy, chớ không phải là chứng Thánh, đừng khởi tâm cho là Thánh, 
gọi là cảnh giới tốt. Nếu cho là Thánh, liền bị quần tà——As the person uses his mind to 
Investigate with clear discernment until the pure light no longer disperses, he wIll 
suddenly be able to see various things appear In a dark room at nipht, Just as 1Ý 1t were 
daytime, while the obJects that were already In the room do not disappear. This stafe 1s 
called “refining the mind and pur1fying the vision until one 1s able to see 1n the dark.” It 1s 
a temporary state and does not Indicate sagehood. If he does not think he has become a 
sage, then this wIll be a good state. But If he considers himself a sage, then he will be 
vulnerable to the demons" influence. 

vii) Thân Giống Như Cây Cỏ—Body becomes like grass or wood: Lại do tâm đó, tiến vào, 
mãn phần vào nơi rỗng không. Chân tay bỗng nhiên giống như cây cỏ, lửa đốt dao cắt 
không hề biết. Lửa sáng thiêu cũng không nóng, dao cắt thịt như đốn cây. Đó là tiêu bổ 
trần cảnh và xô dẹp tứ đại, một mặt thuần túy. Tạm thời được như vậy, chớ không phải là 
chứng Thánh, đừng khởi tâm cho là Thánh, thì gọi là cảnh giới tốt. Nếu cho là Thánh, 
liền bị quần tà—When his mind completely merges with emptiness, his four limbs will 
suddenly become like grass or wood, devoid of sensation even when burned by fire or cut 
with a knife. The burning of fire will not make his limbs hot, and even when his flesh 1s 
cut, 1t wIll be like wood being whittled. This state 1s called “the merging of external states 
and blending of the four elements Into a uniform substance.” Ít 1s a temporary state and 
does not Indicate sagehood. If he does not think he has become a sage, then this wIll be a 
good state. But If he considers himself a sage, then he will be vulnerable to the demons' 
influence. 

viii)Nhìn thấy mọi nơi đều thành nước Phật—Seeing everywhere turn into Buddha-lands: Lại 
do tâm đó, thành tựu thanh tịnh, lắm công tịnh tâm. Bỗng nhiên thấy núi sông, đất bằng 
mười phương đều thành nước Phật, đầy đủ bảy món báu, sáng chói khắp cả. Lại thấy 
hằng sa Phật đầy dẫy hư không, lầu các tốt đẹp. Nhìn xuống thấy địa ngục, xem trên 
thiên cung không chướng ngại. Đó là tại mong thấy cõi Phật, tư tưởng lâu ngày hóa 
thành, chứ không phải là chứng Thánh, đừng khởi tâm cho là Thánh, gọi là cảnh giới tốt. 
Nếu cho là Thánh, liền bị quần tà——When his mind accomplishes such purity that his skill 
1n purifying the mind has reached 1ts ulimate, he will suddenly see the earth, the 
mountains, and the rivers In the ten directions turn Iinto Buddhalands replete with the 
seven preclous things, their lipht shining everywhere. He will also see Buddhas, 
Tathagatas, as many as the sands of the Ganges, filling all of space. He will also see 


1x) 


+) 


2) 
đ) 


1061 


pavilions and palaces that are resplendent and beautiful. He will see the hells below and 
the celestial palaces above, all without obstruction. This state 1s called “the gradual 
transformation of concentrated thoughts of fondness and loathing.” It does not indicate 
sagehood. If he does not think he has become a sage, then this will be a good state. But If 
he considers himself a sage, then he will be vulnerable to the demons" influence. 

Thấy Nghe Được Xa—Seeing and Hearing Distant Things: Lại do tâm ấy, nghiên cứu sâu 
xa. Bỗng ban đêm từ xa nhìn thấy làng xóm, tỉnh, chợ, đường xá, thân tộc, quyến thuộc, 
hoặc nghe tiếng nói. Đó là bức tâm, đè nén tâm quá, tâm bay xa, nên thấy chỗ xa, chứ 
không phải là chứng Thánh, đừng khởi tâm cho là Thánh, gọi là cảnh giới tốt. Nếu cho là 
Thánh, liền bị quần tà——As the person uses his mind to investigate what is profound and 
far away, he wIll suddenly be able to see distant places In the middle of the night. He wIll 
see city markets and commumity wells, streets, and alleys, and relatives and friends, and 
he may hear their conversatlons. This sfate 1s called “having been suppressed to the 
utmost, the mind flies out and sees much that had been blocked from view.” It does not 
indicate sagehood. If he does not think he has become a sage, then this wIll be a good 
state. But If he considers himself a sage, then he will be vulnerable to the demons” 
influence. 

Thấy thiện tri thức— Seeing good advisors: Lại do tâm ấy, nghiên cứu tinh cực, thấy thiện 
tri thức, hình thể dời đổi, trong chốc lát bỗng nhiên thay đổi nhiều cách. Đó là tà tâm bị 
yêu mị, hoặc mắc thiên ma vào trong tâm phúc, bỗng dưng thuyết pháp, thông đạt nghĩa 
mầu. Đây không phải là chứng Thánh, đừng khởi tâm cho là Thánh, ma sự dứt hết. Nếu 
cho là Thánh, liền bị quần tà—As the person uses his mind to investigate to the utmost 
poInt, he may see a Good and Wise Advisor whose body undegoes changes. Within a 
brIef Interval, varlous transformations wIll occur which cannot be explained. This state 1s 
called “having an improper mind which 1s possessed by a li-ghost, a mei-phost, or a 
celestial demon, and without a reason speaking Dharma that fathoms wondrous truths.” lt 
does not Indicate sagehood. If he does not think he has become a sage, then the demonic 
formations will subside. But 1ƒ he considers himself a sage, then he will be vulnerable to 
the demons' Influence. 


Thọ uẩn— Feeling or sensation: Vedana (skt&p)——To receive——to bear. 

Tổng Quan về Thọ uẩn—An Overview öøƒ Feeling or sensarion: Thọ là pháp tâm sở nhận 
lãnh dung nạp cái cảnh mà mình tiếp xúc. Thọ cũng là cái tâm nếm qua những vui, khổ 
hay dửng dưng (vừa ý, không vừa ý, không vừa ý mà cũng không không vừa ý). Thọ là 
lãnh thọ, phát sanh cảm giác . Khi cảnh giới đến, chẳng cần suy nghĩ, liền tiếp thọ, phát 
ra cắm giác. Như ăn món øì thấy ngon, là thọ. Mặc áo đẹp thấy thích, là thọ. Ở nhà tốt, 
cảm thấy thích, là thọ. Đi xe tốt, có cảm giác êm ái, là thọ. Khi thân xúc chạm bất cứ thứ 
gì với cảm giác ra sao, cũng là thọ. Khi chúng ta gặp những đối tượng hấp dẫn, chúng ta 
liền phát khởi những cẩm giác vui sướng và luyến ái. Khi gặp phải những đối tượng 
không hấp dẫn, thì chúng ta sinh ra cẩm giác khó chịu; nếu đối tượng không đẹp không 
xấu thì chúng ta cảm thấy dửng dưng. Tất cả mọi tạo tác của chúng ta từ thân, khẩu và ý 
cũng đều được kinh qua nhờ cảm giác, Phật giáo gọi đó là “thọ” và Phật khẳng định 
trong Thập Nhị nhân duyên rằng “thọ” tạo nghiệp luân hồi sanh tử—Feeling ¡s 
knowledge obtained by the senses, feeling sensation. It is defined as mental reaction to 


b) 


¡Ù 


1062 


the obJect, but in general it means receptfIvity, or sensation. Feeling 1s also a mind which 
experiences either pleasure, unpleasure or indifference (pleasant, unpleasant, neither 
pleasant nor unpleasant). The Aggregate of Feelings refers to the feelings that we 
experience. For instance, a certain state arIses, we accept It without thinking about 1t, and 
we feel comfortable or uncomfortable. When we eat some delicious food and 1ts flavor 
makes us feel quite pleasant, this 1s what we mean by feelings. lf we wear a fine suit and 
1t makes us feel quite attracfive, this 1s also what we mean by feelings. If we live In a 
nice house that we feel like 1t, this 1s a feeling. If we drive a nice car that we love tfo 
have, this also a feeling. All experlences that our body accepts and enJoys are considered 
to be the Aggregate of Feelings. When we meet attractive obJects, we develop 
pleasurable feelings and attachment which create karma for us to be reborn In samsara. In 
the contrary, when we meet undesirable obJects, we develop painful or unpleasurable 
feelings which also create karma for us to be reborn In samsara. When we meet obJecfs 
that are neither attractive nor unatfractive, we develop Indifferent feelings which develop 
Ipnorant self-sgrasping, also create karma for us to be reborn In samsara. All actions 
performed by our body, speech and mind are felt and experienced, Buddhism calls this 
“Feeling” and the Buddha confirmed in the Twelve Nidanas that “Feeling” creates 
karma, either positive or negative, which causes rebirths In samsara. 

Thọ Uẩn theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm— The Feeling Skandha according to the Surangama 
Suira: Ông A Nan! Ví như có người tay chân yên ổn, thân thể điều hòa, không có cảm 
giác gì đặc biệt. Bỗng lấy hai bàn tay xoa vào nhau, hư vọng cảm thấy rít, trơn, nóng, 
lạnh. Thụ ấm cũng như vậy. A Nan! Những cảm xúc trên, không phải từ hư không đến, 
cũng không phải từ đôi bàn tay ra: Ananda! Consider the example of a person whose 
hands and feet are relaxed and at ease and whose entire body 1s In balance and 
harmony. He 1s unaware of his life-processes, because there 1s nothing agreeable or 
disagreeable In his nature. However, for some unknown reason, the person rubs his two 
hands together In emptiness, and sensations of roughness, smoothness, cold, and warmth 
seem to arise from nowhere between his palms. You should know that It 1s the same with 
the skandha of feeling. Anandal AlI this 1llusory contact does not come from emptiness, 
nor does It come from the hand. 

Thật vậy, ông A Nan! Nếu từ hư không đến, thì đã đến làm cảm xúc bàn tay, sao không 
đến làm cảm xúc nơi thân thể. Chả lẽ hư không lại biết lựa chỗ mà đến làm cảm xúc?— 
The reason for this, Ananda, 1s that 1f 1t came from emptiness, then since 1t could make 
contact with the palms, why wouldn't it make contact with the body? It should not be that 
emptiness chooses what It comes In confact with. 

Nếu từ bàn tay mà ra, thì đáng lẽ không cần phải đợi đến hai tay hợp lại mới ra, mà lúc 
nào cảm xúc cũng ra. Lại nếu từ bàn tay mà ra, thì khi hợp lại, bàn tay biết có cảm xúc, 
đến khi rời nhau, cái cảm xúc tất chạy vào. Xương tủy trong hai cánh tay phải biết cảm 
xúc đi vào đến chỗ nào. Lại phải có tâm hay biết lúc nào ra, lúc nào vào, rồi lại phải có 
một vật gọi là cảm xúc đi đi lại lại trong thân thể. Sao lại đợi hai tay hợp lại phát ra tri 
giác mới gọi là cảm xúc?—TIf it came from the palms, ¡t could be readily felt without 
waIting for the two palms to be Joined. What 1s more, If it were to come from the palms, 
then the palms  would know when they were Joined. When they separated, the contact 
would return Into the arms, the wrIsts, the bones, and the marrow, and you also should be 


ii) 


đ) 


/) 


1063 


aware of the course of Ifs entry. It should also be perceived by the mind because 1t would 
behave like something coming in and going out of the body. In that case, what need 
would there be to put the two palms together to experlence what 1s called “contact?” 

Vậy nên biết: thụ ấm hư vọng, vốn chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự nhiên: 
Therefore, you should know hat the skandha of feeling 1s empty and false, because 1t 
neither depends on causes and conditions for exIstence nor 1s spontaneous In nature. 

Thọ uẩn trong “Con Đường Cổ Xưa”—Agsregate oƒ ƒeeling (sensation) in “The Buddha”s 
Ancient Path”: Theo Hòa Thượng Piyadassi trong quyển “Con Đường Cổ Xưa,” mọi cẩm 
thọ của chúng ta đều nằm trong nhóm “Thọ” nầy. Thọ có ba loại: Lạc thọ, khổ thọ, và 
phi lạc phi khổ thọ. Thọ phát sanh tùy thuộc nơi xúc. Thấy một sắc, nghe một âm thanh, 
ngửi một mùi, nếm một vị, xúc chạm một vật gì đó, nhận thức một ý niệm hay một tư 
tưởng, con người cảm nhận một trong ba loại thọ vừa nói trên. Chẳng hạn, khi mắt, hình 
sắc, và nhãn thức gặp nhau, chính sự tương hợp của ba yếu tố nầy được gọi là xúc. Xúc 
nghĩa là sự kết hợp của căn, trần, và thức. Khi ba yếu tố nầy cùng có mặt thì không có 
sức mạnh hay lực nào có thể ngăn được Thọ phát sinh—According to Most Venerable 
Piyadassi in “he Buddhaˆs Anclent Path,” all our feelings are Iincluded in the group of 
“Aggregate of feeling”. Feelings are threefold: pleasant, unpleasant, and neutral. They 
arise dependent on contact. Seeing a form, hearing a sound, smelling an odor, tasting a 
flavor, touching some tangible thing, cognizing a mental obJect, either an idea or a 
thought, man experiences feeling. When, for instance, eye, form and eye-conscIousness 
(cakkhu-vinnana) come together, 1t 1s their coincidence that 1s called contact. Contact 
means the combination of the organ of sense, the object of sense, and sence- 
conscIousness. When these are all present together there 1s no power or force that can 
prevent the arising of feeling. 

Mười Ma Chướng của Người Tu Thiền Gây Ra Bởi Thọ Uẩn—Ten Demonic Obstructions 
o‡Zen Practitioners caused by the Feeling Skandha: Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 
thứ Chín, Đức Phật nhắc ông A Nan về mười thụ ấm ma——According to the Surangama 
Sutra, the Buddha reminded Ananda about the ten states of Feeling Skandha. 

Ép mình sanh ra buôn— Suppression oƒ the sel|ƒ leads to sadness: Ông A Nan! Người thiện 
nam đó, đương ở lúc thụ ấm chưa bị phá, được rất sáng chói, tâm ấy phát minh. Bị đè ép 
quá phần, bỗng phát buồn vô cùng. Đến nỗi coi ruồi muỗi như con nhỏ, thương xót đến 
chảy nước mắt. Đó là dụng công đè nén quá đáng. Hễ biết thì không lỗi gì. Không phải 
là chứng Thánh. Hễ chẳng mê thì tự tiêu. Nếu cho là Thánh thì có ma B¡ vào trong tâm 
phủ. Thấy người thì buồn, than khóc thẩm thiết. Mất chính thụ và sẽ bị chìm đắm— 
Ananda† In this situation the good person experiences a brilliant light. As a result of the 
©xcessIve Internal pressure 1n his mind, he 1s suddenly overwhelmed with such boundless 
sadness that he looks upon even mosquitoes and gadflies as newborn children. He 1s 
filed with pity and unconsciously burst Into tears. This 1s called “overexertion In 
suppressing the mind 1n the course of cultivation.” If he understands, then there 1s no 
error. This experlence does not Iindicate sagehood. If he realizes that and remains 
unconfused, then after a time 1t wIll disappear. But 1f he consider himself a sage, then a 
demon of sadness will enter 1s mind. Then, as soon as he sees someone, he wiÏl]l feel sad 
and cry uncontrollably. Lacking proper samadhi, he will certainly fall. 


H) 


1H) 


I) 


1064 


Nâng mình lên ngang với Phật— Praising oneselƒ is being equal to the Buddhas: Ông A 
Nan! Lại trong cảnh định, các thiện nam tử thấy sắc ấm tiêu, thụ ấm minh bạch, thắng 
tướng hiện tiền. Cảm kích quá phần, bỗng sanh tâm mạnh mẽ vô hạn, chí tầy các Đức 
Phật. Cho là một niệm có thể vượt khỏi được ba a tăng kỳ kiếp. Đó là vì công phu hăng 
hái cố tiến cố gắng quá. Tỉnh ngộ thì không lỗi. Chẳng phải là chứng Thánh. Hễ chẳng 
mê thì cảnh ấy tự tiêu hết. Nếu cho là Thánh thì có ma Cuồng vào trong tâm phủ. Thấy 
người là khoe khoang kiêu ngạo, ngã mạn không ai bằng. Tâm ấy trên chẳng thấy Phật, 
dưới chẳng thấy người. Mất chính định, sẽ bị chìm đắm——Further, Ananda, in this state of 
samadhi, the good person sees the disintegration of the form skandha and understands the 
feeling skandha. At that time he has a sublime vision and 1s overwhelmed with gratitude. 
In this situation, he suddenly evinces tremendous courage. His mind 1s bold and keen. He 
resolves to equal all Buddhas and says he can transcend three asamkheyas of eons In a 
single thought. This ¡is called “being tftoo anxious to excel in cultivation.” If he 
understands, then there 1s no error. This experlence does not Indicate sagehood. If he 
realizes that and remains unconfused, then after a time it wIll disappear. But If he 
considers himself a sage, , then a demon of Insanity will enter his mind. Às soon as he 
sees someone, he wIll boast about himself. He wIll become extraordinarily haughty, to 
the point that he recognizes no Buddhas above him and no people below him. Lacking 
proper samadhi, he will certainly fall. 

Trong định hay nhó—Samadhi out oƒ balance brings mụch reverie: Lại trong định, các 
thiện nam tử thấy sắc ấm tiêu, thụ ấm minh bạch, trước không thấy cảnh giới mới chứng, 
lui lại thì mất địa vị cũ, sức trí kém mòn, giũa chừng bị trụy, không thấy gì cả. Trong tâm 
bỗng nhiên sanh rất khô khan, suốt ngày nhớ mãi không tan, lấy làm siêng năng. Đó là tu 
tâm không tuệ, tự mất phương tiện. Biết thì không lỗi. Không phải là chứng Thánh. Nếu 
cho là Thánh thì có ma Nhớ vào trong tâm phủ. Sáng chiều tập trung tâm ở một chỗ. Mất 
chính định, sẽ bị chìm đắm——Further, in this state of samadhi the good person sees the 
disintegration of the form skandha and understands the feeling skandha. With no new 
realization Iimmediately ahead of him, and having lost his former status as well, his power 
of wisdom weakens, and he enters an Iimpasse in which he sees nothing to anticipate. 
Suddenly a feeling of tremendous monotony and thirst arises 1n his mind. At all times he 
1S fixated In memories that do not disperse. He mistakes this for a sign of diligence and 
vigor. This called “cultivating the mind but losing oneself due to lack of wIsdom.” If he 
understands, then there 1s no error. This experience does not Indicate sagehood. But 1f he 
considers himself a sage, then a demon of memory wIll enter his mind. Day and night 1t 
wIll hold his mind suspended In one place. Lacking proper samadhi, he will certainly fall. 
Tuệ đa cuông— Wisdom out oƒ balance brings muụch arrogance: Lại trong định, các thiện 
nam tử thấy sắc ấm tiêu, thụ âm minh bạch, tuệ lực nhiều hơn định, mất dũng mạnh, do 
tính hiếu thắng ưa hơn người ta, để trong tâm, cho là mình giỏi ngang với Phật Tỳ Lô Giá 
Na. Được chút ií đã cho là đủ. Đó là dụng tâm, bỏ mất hằng xét nét, đắm nơi tri kiến. 
Biết thì không lỗi. Không phải chứng Thánh. Nếu cho là Thánh thì có ma Hèn, tự lấy làm 
đủ, vào trong tâm phủ. Thấy người tự nói: “Ta được đệ nhất nghĩa đế vô thượng.” Mất 
chính định, sẽ bị chìm đắm—Further, in this state of samadhi, the good person sees the 
disintegration of the form skandha and understands the feeling skandha. His wisdom 
becomes stronger than his samadhi, and he mistakenly becomes Impetuous. Cherishing 


v) 


vi) 


1065 


the supremacy of his nature, he imagines that he 1s Vairocana Buddha and rests content 
with his minor achievement. Thịs 1s called “applying the mind, but straying away from 
constant examination and becoming preoccupied with ideas and opinlons.” lf he 
understands, then there 1s no error. This experience does not Indicate sagehood. But 1f he 
considers himself a sage, then a lowly demon that 1s easily satisfied wIll enter his mind. 
As soon as he sees someone, he will announce “[ have realized the unsurpassed absolute 
truth.” Lacking proper samadhi, he will certainly fall. 

Thấy gian hiểm hay lo—Passing through danger leads to anxiety: Lại trong định, các 
thiện nam tử thấy sắc ấm tiêu, thụ ấm minh bạch. Sự chứng mới chưa được, tâm cũ đã 
mất. Xem hai chỗ đó, tự sinh gian hiểm. Bỗng nhiên tâm sinh lo vô cùng, như ngồi 
giường sắt, như uống thuốc độc, lòng chẳng muốn sống. Thường cầu người để hại mạng 
mình, mau được giải thoát. Đó là tu hành sai mất phương tiện. Biết thì không lỗi. Không 
phải chứng Thánh. Nếu cho là Thánh thì có ma hay Lo Rầu vào trong tâm phủ. Tay cầm 
đao kiếm, tự cắt thịt mình, muốn bỏ thọ mạng. Hoặc thường lo buồn chạy vào rừng rú, 
chẳng chịu thấy người. Mất chính định, sẽ bị chìm đắm——Further, in this state of samadhi 
the good person sees the disintegration of the form skandha and understands the feeling 
skandha. He has not yet obtain any results, and his prlor state of mind has already 
disappeared. Surveying the two extremes, he feels that he 1s in great danger. Suddenly 
he becomes greatly distraught (crazy), as I1f he were seated on the Iron Bed, or as 1f he 
has taken poIson. He has no wish to go on living, and he 1s always asking people to take 
his life so he can be released sooner. Thịis 1s called “cultivating, but not understanding 
expedients.” If he understands, then there 1s no error. This experience does not indicate 
sagehood. But If he considers himself a sage, then a demon of chronic depression wIll 
enter his mind. He may take up knives and swords and cut his own flesh, happlly gIving 
up his life. Or else, driven by constant anxiety, he may flee Into the wilderness and be 
unwilling to see people. Lacking proper samadhi, he wIll certainly fall. 

Thấy an lành hay mừng— Experiencing ease leads to joy: Lại trong định, các thiện nam tử 
thấy sắc ấm tiêu, thụ ấm minh bạch. Ở trong cảnh thanh tịnh, tâm yên lành rồi. Bỗng 
nhiên tự sinh mừng vô hạn. Trong tâm vui mừng không thể ngăn được. Đó là an lành, 
không có tuệ để tự cấm. Tỉnh ngộ thì không lỗi. Không phải chứng Thánh. Nếu cho là 
Thánh thì có ma ưa Vui Mừng vào trong tâm phủ. Thấy người thì cười, múa hát ngoài 
đường. Tự cho là đã được giải thoát vô ngại. Mất chính định, sẽ bị chìm đắm——Further, in 
this state of samadhi, the good person sees the disintepration of the form skandha and 
understands the feeling skandha. As he dwells in this purity, his mind 1s tranguil and at 
ease. Suddenly a feeling of boundless Joy wells up 1n him. There 1s such bliss in his mind 
that he cannot confain it. This 1s called “experlencing lightness and ease, but lacking the 
wisdom to control 1t.” If he understands, then there 1s no error. This experlence does not 
indicate sagehood. But 1f he considers himself a sage, then a demon that likes happIiness 
wIll enter his mind. As soon as he sees someone, he will laugh. He wll sing and dance In 
the streets. He will say that he has already attained unobstructed liberation. Lacking 
proper samadhi, he will certainly fall. 


vii) Thấy hơn khinh người— Viewing oneselƒ as as supreme and arrogani: Lại trong định, các 


thiện nam tử thấy sắc ấm tiêu, thụ ấm minh bạch. Tự cho mình đây đủ. Bỗng dưng đại 
ngã mạn khởi lên, nào ngạo mạn người ngang mình, ngạo mạn người hơn mình, hoặc 


1066 


ngạo mạn tăng lên, hoặc ngạo mạn thấp hèn, đồng thời phát ra. Trong tâm dám khinh 
mười phương Như Lai, huống là các bậc thấp như Thanh Văn hay Duyên Giác. Đó là khí 
bồng bột thấy mình hơn, không có tuệ để cứu. Tỉnh ngộ thì không lỗi. Không phải chứng 
Thánh. Nếu cho là Thánh thì có ma Đại Ngã Mạn vào trong tâm phủ. Chẳng lễ tháp 
miếu, phá hư kinh, tượng Phật. Bảo các cư sĩ: “Tượng là kim đồng, hoặc là gỗ; kinh là lá 
cây, hoặc là vải. Nhục thân chân thường, sao chẳng tự cung kính, trở lại những chất gỗ, 
thật là điên đảo.” Những người quá tin theo bèn phá bỏ kinh và tượng Phật, hay đem 
chôn. Nghi ngộ chúng sanh, vào ngục vô gián. Mất chính định, sẽ bị chìm đắm—Further, 
1n this state of samadhi, the good person sees the disintepration of the form skandha and 
understands the feeling skandha. He says he 1s already satisfied. Suddenly a feeling of 
unreasonable, intense self-satisfaction may arIse In him. It may Iinclude pride, outrageous 
prnde, haughty pride, overweening pride, and pride based on 1nferiority, all of which 
OCcur at once. In his mind, he even looks down on the Tathagatas of the ten directions, 
how much the more so the lesser positons of Hearers and Those Enlightened by 
Conditions. Thịs called "viewing oneself as supreme, but lacking the wisdom to save 
oneself.” If he understands, then there 1s no error. This experilence does not Iindicate 
sagehood. But 1f he considers himself a sage, then a demon of Intense arrogance will 
enter his mind. He will not bow to the stupas or in temples. He will destroy sutras and 
Iimages. He will say to the danpatis, “These are gold, bronze, clay, or wood. The sutras 
are Jjust leaves or cloth. The flesh body 1s what 1s real and eternal, but you don”t revere 1f; 
Iinstead you venerate clay and wood. That 1s totally absurd.” Those who have deep faith 
in him wIll follow him to destroy the Images or bury them. He will mislead living beings 
so that they fall into the Relentless Heels. Lacking proper samadhi, he will certainly fall. 


viii)Tuệ an tự cho là đủ— With wisdom comes lightness and ease, which leads to complacency: 


1x) 


Lại trong định, các thiện nam tử thấy sắc ấm tiêu, thụ ấm minh bạch. Trong cảnh tinh 
minh, viên ngộ tính lý, được rất tùy thuận. Tâm bỗng sinh khoan khoái vô cùng. Nói 
thành Thánh, được rất tự tại. Đó là nhân tuệ được khinh thanh. Tỉnh ngộ thì không lỗi. 
Không phải chứng Thánh. Nếu cho là Thánh thì có một phần ma ưa Khinh Thanh vào 
trong tâm phủ, tự cho là đầy đủ, chẳng cầu tiến nữa. Những hạng ấy phần nhiều là Tỳ 
Kheo không có học hỏi, khiến chúng sanh nghi ngờ, bị đọa ngục vô gián. Mất chính định, 
sẽ bị chìm đắm-—Further, in this state of samadhi, the good person sees the disintegration 
of the form skandha and understands the feeling skandha. In his refine understanding, he 
awakens completely to subtle principles. Everything 1s in accord with his wishes. He may 
suddenly experience limitless liphtness and ease 1n his mind. He may say that he has 
become a sage and attained great self-mastery. This 1s called “attainng lightness and 
clarity due to wisdom.” If he understands , then there 1s no error. This experlence does 
not Iindicate sagehood. But If he considers himself a sage, then a demon that likes 
lightness and clarity will enter his mind. Claiming that he 1s already satisfied, he will not 
strive to make further progress. For the most part, such cultivators will become like 
Uncleaned Bhikshu. He will mislead living beings so that they will fall into the Avichi 
Hell. Lacking proper samadhi, he will certainly fall. 

Chấp không và hày báng giới luậ—Becoming attached to emptiness and slandering 
precepís: Lại trong định, các thiện nam tử thấy sắc ấm tiêu, thụ ấm minh bạch. Trong 
cảnh minh ngộ, được cái tính rỗng không sáng suốt. Bỗng dưng quay về cảnh vĩnh diệt, 


+) 


1067 


bác không có nhân quả, một mạch vào không, không tâm hiện tiễn, cho đến sanh cái 
hiểu biết hằng đoạn diệt. Tỉnh ngộ thì không lỗi. Không phải chứng Thánh. Nếu cho là 
Thánh thì có ma Không vào trong tâm phủ. Chê người trì giới, nói là tiểu thừa. Bồ Tát 
giác ngộ không, cần gì phải trì phạm. Người ấy thường ở nhà tín tâm đàn việt, uống rượu 
ăn thịt, hay làm những sự dâm uế. Vì sức ma thu nhiếp các người kia, không sinh nghỉ 
báng. Ma quỷ nhập tâm đã lâu, hoặc ăn những đồ nhơ nhớp, cũng như là rượu thịt. Một 
mặt đều không, phá luật nghi Phật. Làm cho người bị lầm mắc tội. Mất chính định, sẽ bị 
chìm đắm —Fturther, in this state of samadhi, the good person sees the disintegration of 
the form skandha and understands the feeling skandha. In that clear awakening, he 
experiences an i1llusory clarity. Within that, suddenly he may veer towards the view of 
eternal extinction, deny cause and effect, and take everything as empty. The thought of 
emptiness so predominates that he comes to believe that there 1s eternal extinction after 
death. This 1s called “the mental state of samadhi dissolving so that one loses sipht of 
what 1s righf.” If he understands, then there 1s no error. This experience does not indicate 
sagehood. But 1f he considers himself a sage, then a demon of emptiness wIll enter his 
mind. He will slander the holding of precepts, calling 1t a “Small Vehicle Dharma.” He 
wIll say, “Since Bodhisattvas have awakened to emptiness, what 1s there to hold or 
violate?” This person, in the presence of his faithful danapatis, will often drink wine, eat 
meat, and engage 1n lust. The power of the demon will keep his followers from doubting 
or denouncing him. After the ghost has possessed him for a long time, he may consume 
excrement and urine, or meat and wine, claiming that all such things are empty. He wIll 
break the Buddha”s moral precepts and mislead people into committing offenses. Lacking 
proper samadhi, he will certainly fall. 

Chấp có và buông dâm— Becoming attached to existence and indulging in lust: Lại trong 
định, các thiện nam tử thấy sắc ấm tiêu, thụ ấm minh bạch. Tham đắm nơi cảnh hư minh. 
Cảnh đó thâm nhập trong tâm cốt. Tâm đó bỗng dưng thấy yêu vô cùng. Yêu đến cùng 
cực phát cuồng, bèn làm những việc tham dục. Đó là định cảnh an thuận nhập tâm, 
không tuệ để giữ, lầm vào các dục. Tỉnh ngộ thì không lỗi. Không phải chứng Thánh. 
Nếu cho là Thánh thì có ma Dâm Dục vào trong tâm phủ. Chuyên nói tham dục là đạo 
Bồ Đề, giáo hóa các người bạch y bình đẳng làm dâm, cho hành dâm là giữ pháp tử. Vì 
sức quỷ thần nên trong đời mạt pháp thu nhiếp kể phàm ngu, cho đến hàng nghìn hàng 
vạn. Ma sinh tâm nhàm chán, bỏ thân thể người ấy. Họ hết uy đức, bị mắc nạn với nước 
với dân. Nghi ngộ chúng sanh vào ngục vô gián. Mất chánh định, sẽ bị chìm đắm— 
Further, In this state of samadhi, the good person sees the disintegration of the form 
skandha and understands the feeling skandha. He savors the state of 1llusory clarity, and If 
deeply enters his mind and bones. Boundless love may suddenly well forth from his mind. 
When that love becomes extreme, he goes Insane with greed and lust. Thịs 1s called 
“when an agreeable state of samadhi enters one”s mind, lacking the wisdom to control 
oneself and mistakenly engaging in lustful behavior.” If he understands, then there 1s no 
error. This experlence does not indicate sagehood. But 1f he considers himself a sage, 
then a demon of desire will enter his mind. He will become an outspoken advocate of 
lust, calling it the Way to Bodhi. He will teach his lay followers to 1ndiscriminately 
engage In acts of Iust, calling those who_commit acts of lust his Dharma hetrrs. The power 
Of spirits and ghosfs in the Ending Age wIll enable him to attract a following of ordinary, 


1068 


many people numbering one hundred, two hundred, five or six hundred, or as amny as 
one thousand or ten thousand. When the demon becomes bored, It wIll leave the person”s 
body. Once the personˆs charisma 1s gone, he wIll run afoul of the law. He will mislead 
living beings, so that they fall into the Relentless Heels. Lacking proper samadhi, he wIll 
certainly fall. 

e)_ “Thọ” như những đối tượng của thiền tập— “Feelings” as objects oƒ meditation practices: 

* Quán chiếu những loại cảm thọ như lạc thọ, khổ thọ và trung tính thọ: To contemplate 
various kinds of feelings such as pleasant, unpleasant and neutral feelings. 

* Thấu hiểu những thọ nầy đến đi thế nào: To understand thoroughly how these feelings 
arise, develop after their arIsing, and pass away. 

*._ Quán chiếu thọ chỉ nẩy sanh khi nào có sự tiếp xúc giữa những giác quan mà thôi (mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân, ý): To contemplate that “feelings” only arise when there 1s contactf 
between the senses. 

*._ Quán chiếu những điều trên để thấy rõ rằng dù thọ vui, thọ khổ hay thọ trung tính, hậu 
quả của chúng đều là “khổ”: To contemplate all of the above to have a better 
understanding of “feelings.” No matter what kinds of feelings, pleasant, unpleasant or 
indifference, they all lead to sufferings. 

e-l)Thân Thọ—Sensation oƒ physical objects: Thân Thọ là những thứ lãnh nạp nơi thân hay 
tam thọ (khổ, lạc, phi khổ phi lạc)—Sensation of physical objects, or three states of 
sensation (vedana)—Karma of pleasure and pain of the physical body (Khổ: Painful— 
Suffering. Lạc: Pleasurable—Happy—Joyful. Xả: Freedom from both suffering and 
Joyfull). 

i)_ Khổ Thọ— Painfuil feeling: Suffering—Painful. 

li) Lạc Thọ—Pleasami ƒeeling: Happy——Pleasurable——]oyful. 

li) Phi Khổ Phi Lạc Thọ—Neither painful-nor-pleasant ƒeeling: Trung tính—Vô khổ vô 
lạc —The state of experIencing neither paIn nor pleasure. 

e-2)Tâm Thọ—Sensation oƒ menfal objecfs: Tâm Thọ là những thứ lãnh nạp nơi tâm như ưu 
và hỷ—Karma of the mental or the mind, ¡.e. anxiety, joy, ©fc. 

e-2-1)Những cảm giác sung sướng, khó chịu hay đừng dưng— The pleasam, unpleasant and 
indifferent feelings: Tính tri giác gồm tất cả các loại cảm giác sung sướng, khó chịu hay 
dửng dưng—Aggregate of feeling or sensation of three kinds pleasant, unpleasant and 
indifferent. When an obJect Is experlenced, that experlence takes on one of these 
emotional tones, either of pleasure, of displeasure or ofindifference. 

e-2-2)Có năm thọ uẩn— The five vedanas or sensafions: 

¡)_ Thuộc về tỉnh thần— Limited to mental emotion: 

*. Ưu Thọ: Sầu bi—Sorrow. 

*. Hÿ Thọ: Vui mừng do có sự phân biệt—]oy. 

ii) Thuộc về cắm giác— Limited to the senses: 

*_ Khổ Thọ: Đau khổ—Pain. 

*.. Lạc Thọ: Sung sướng không có sự phân biệt—Pleasure. 

lii) Thuộc về cả tỉnh thân lẫn cảm giác— Limited to both memtal emotion and the senses: 

*.. Xã Thọ: Trung tính, không khổ không lạc——Indiffernce. 


1069 


e-3)Lục Thọ Thân—Six groups oƒ ƒeeling: Vedana-kaya (p)—Theo Kinh Phúng Tụng trong 


Trường Bộ Kinh, có sáu thọ thân—According to the Sangiti Sutta In the Long Discourses 
of the Buddha, there are sIix øroups of feeling: 

Nhãn xúc sở sanh thọ: Cakkhu-samphassaja-vedana (p)—Feeling based on eye-conftact. 
Nhĩ xúc sở sanh thọ: Feeling based on ear-contact. 

Tỷ xúc sở sanh thọ: Feeling based on nose-contact. 

Thiệt xúc sở sanh thọ: Feeling based on tongue-contact. 

Thân xúc sở sanh thọ: feeling based on body-contact. 

Ý xúc sở sanh thọ: Feeling based on mind-contact. 

Hành Giả tu Thiền nên suy gẫm cẩn thận lời dạy của Đức Phật về 'Ba Loại Cảm Thọ" 
trong Trung Bộ Kinh—Zen PracHtioners should think over carefully the Buddha”s 
Teachings on the 'Three Kinds oƒ Feeling' in the Majjhima Nikaya: Theo Tiểu Kinh 
Phương Quảng, Trung Bộ Kinh, số 44, để trả lời cư sĩ Visakha về sự tu hành của hành giả 
tu thiển và “Ba Loại Cảm Thọ', Tỳ Kheo Ni Dhammadinna đã giải thích: “Có ba loại 
cảm thọ: lạc thọ, khổ thọ và bất khổ bất lạc thọ. Thế nào lạc thọ? Thế nào là khổ thọ? 
Thế nào là bất lạc bất khổ thọ? Hiền giả Visakha, cái gì được cảm thọ bởi thân hay tâm 
một cách khoái lạc khoái cảm là lạc thọ. Cái gì được cảm thọ bởi thân hay tâm một cách 
đau khổ không khoái cảm là khổ thọ. Cái gì được cảm thọ bởi thân hay tâm không khoái 
cảm cũng không đau khổ là bất lạc bất khổ thọ. Đối với lạc thọ, cái gì trú là lạc, cái gì 
biến hoại là khổ; đối với khổ thọ, cái gì trú là khổ, cái gì biến hoại là lạc. Đối với bất lạc 
bất khổ thọ, có trí là lạc, vô trí là khổ. Trong lạc thọ, tham tùy miên tổn tại; trong khổ 
thọ, sân tùy miên tổn tại; trong bất lạc bất khổ thọ, vô minh tùy miên tôn tại. Tuy nhiên, 
không phải trong tất cả lạc thọ, tham tùy miên tổn tại; không phải trong tất cả khổ thọ, 
sân tùy miên tổn tại; không phải trong tất cả bất lạc bất khổ thọ, vô minh tùy miên tổn 
tại. Muốn được như vậy, trong lạc thọ, tham tùy miên phải được từ bỏ; trong khổ thọ, sân 
tùy miên phải được từ bỏ; và trong bất lạc bất khổ thọ, vô minh tùy miên phải được từ 
bỏ. Khi hành giả ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và an trú Thiền thứ nhất, một trạng thái 
hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ. Do vậy tham đã được từ bỏ, không còn tham tùy 
miên ở đây. Hành giả suy nghĩ “chắc chắn ta sẽ chứng và an trú trong trú xứ mà các vị 
Thánh đang an trú.` Vì muốn phát nguyện hướng đến các cảnh giới vô thượng, do ước 
nguyện ấy, khởi lên ưu tư. Do vậy, sân được từ bỏ, không còn sân tùy miên tổn tại ở đây. 
Khi hành giả xả lạc và xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước đây, thì sẽ chứng và an trú 
Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Do vậy vô minh đã được từ bỏ, 
không còn vô minh tùy miên tổn tại nơi đây.” Hành giả tu thiển nên nhớ, tham dục nằm 
ngay trong lạc thọ và lạc thọ nằm ngay phía bên kia của khổ thọ. Sân hận nằm ngay 
trong khổ thọ và khổ thọ lại cũng nằm ngay phía bên kia của lạc thọ. Cái gì nằm phía 
bên kia của bất lạc bất khổ thọ? Vô minh nằm phía bên trong của bất lạc bất khổ thọ. 
Tuy nhiên, sự sáng suốt và giải thoát nằm ngay phía bên kia bờ của vô minh——lIn order to 
provide answers to layperson Visakha on the cultivation of Zen practitioners of “Body- 
Mouth-Mind', Bhikhuni Dhammadinna explained in the Culavedalla Sutta (the Shorter 
Set of Questions-and-Answers), in Majjhima Nikaya, book 44: “Threre are three kinds of 
feeling: pleasant feeling, painful feeling, and neither-pleasant-nor-painful feeling. What 
1s pleasant feeling? What 1s painful feeling? What 1s neither-pleasanf-nor-painful feeling? 
Visakha, whatever is experienced physically or menfally as pleasant and gratlfying 1s 


3) 


1070 


pleasant feeling. Whatever 1s experienced physically or mentally as painful and hurting 1s 
painful feeling. Whatever 1s experienced physically or mentally as neither gratifying nor 
hurting 1s neither-pleasant-nor-painful feeling. Pleasant feeling 1s pleasant In remaiIning, 
and painful in changing. Painful feeling 1s painful in remaining and pleasant in changing. 
Neither-pleasant-nor-painful feeling 1s pleasant In occurring together with knowledge, 
and painful in occurring without knowledge. The latent tendency to passion lies latent in 
pleasant feeling. The latent tendency to 1rritation lies latent in painful feeling. The latent 
tendency to Ignorance lies latent in neither-pleasant-nor-painful feeling. However, the 
latent tendency to passion does not necessary lie latent In all pleasant feeling; the latent 
tendency to Irritatlon does not necessary lie latent in all painful feeling; and the latent 
tendency to Ignorance does not necessary lie latent in all neither-pleasanf-nor-painful 
feeling. To be able to achieve these, the latent tendency to 1rritation 1s to be abandoned In 
pleasant feeling, the latent tendency to 1rritation 1s to be abandoned ĩn painful feeling, 
and the latent tendency to Ignorance 1s to be abandoned in neither-pleasant-nor-painful 
feeling. When Zen practitioners quite withdraw from sensuality, and withdraw from 
unskillful qualities, they enter and remain In the first Jhana: rapture and pleasure born 
from withdrawal, accompanied by directed thought and evaluation. With that they 
abandons passion. No latent tendency to passion lies latent there. At that time, Zen 
practitioners will enter and remain in the sphere that those who are noble now enter and 
remain in. And as they thus nurses this yearning for the unexcelled liberations, there 
arises within them sorrow based on that yearning. With that he abandons 1rritation. No 
latent tendency to 1rritation lies latent there. There 1s the case where Zen practifloners, 
with the abandoning of pleasure and pain, as with the earlier disappearance of elation and 
distress, they enter and remain in the fourth Jhana: purity of equanimity and mindfulness, 
neither pleasure nor pain. With that they abandons Ignorance. No latent tendency to 
Ipgnorance lies latent there.” Zen practitioners should remember, passion lies on the side 
of pleasant feeling, and pleasant feeling lies on the other side of painful feeling. Irritation 
lies on the side of painful feeling and painful feeling also lies on the other side of 
pleasant feeling. What lies on the other side of neither-pleasant-nor-painful feeling? 
lgnorance lies on the side of neither-pleasant-nor-painful feeling. However, clear 
knowing and emancipation lie on the other side of Ignorance. 


Tưởng Uẩn— Thoughi, cognition or perception: Samjna (skt)——Sanna (p). 

Tổng Quan về Tưởng Uẩn—An Overview oƒ Thought, cognition or perception: Ý thức chia 
các tri giác ra làm sáu loại (sắc, thinh, hương, vị, xúc, và những ấn tượng tỉnh thần). 
Tưởng uẩn tức là tư tưởng, ý niệm. Vì năm căn tiếp xúc, lãnh thọ cảnh giới của năm trần 
nên phát sanh ra đủ thứ vọng tưởng, đủ thứ ý niệm. Chúng thoạt sanh thoạt diệt, khởi lên 
suy nghĩ đến sắc và thọ——Thinking——Aggregate of perception——Activity of recognition or 
1dentification or attaching of a name to an obJect of experience. Perceptions Include form, 
sound, smell, taste, bodily Impression or touch, and menfal obJects. The Aggregate of 
Thoughts refers to our thinking processes. When our Íive sense organs perceive the Íive 
sense obJects, a variety of idle thoughts arise. many ideas suddenly come to mind and are 
suddenly gone: Ideas of forms, Ideas of feelings. 


b) 


1) 


¡0 


ii) 


C) 


1071 


Tưởng Uẩn theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm— The Skandha o‡ Thinking according to the 
Surangdma Sutrq: 

Ông A Nan! Ví như có người nghe nói quả mơ chua, nước miếng đã chảy trong miệng. 
Nghĩ đến trèo lên dốc cao, thấy trong lòng bàn chân đau mỏi. Tưởng ấm cũng như vậy. 
Ông A Nan! Nếu cái tiếng chua đó, không tự quả mơ sinh, không phải tự miệng ông 
vào:Anandal Consider the example of a person whose mouth waters at the mention of 
sour plums, or the soles of whose feet tingle when he thinks about walking along a 
precIpice. You should know that it is the same with the skandha of thinking. Ananda! You 
should know that the watering of the mouth caused by the mention of the plums does not 
come from the plums, nor does 1t come from the mouth. 

Thật vậy ông A Nan, nếu chua từ quả mơ sinh ra, thì quả mơ cứ tự nói là chua, sao lại 
phải đợi người ta nói: The reason for this, Ananda, ¡is that if it were produced from the 
plums, the plums should speak for themselves, why waIf for someone fo menfion them? 
Nếu do miệng vào, thì miệng phải tự mình nghe tiếng, sao lại cần có lỗ tai?—]f it came 
from the mouth, the mouth i1(self should hear, and what need would there be to walt for 
the ear? 

Nếu riêng tai nghe, sao nước miếng không chảy ra ở tai?—]f the ear alone heard, then 
why doesn't the water come out of the ear? 

Tưởng tượng mình leo dốc, cũng tương tự như thế. Vậy nên biết: tưởng ấm hư vọng, vốn 
chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự nhiên—Thinking about walking along a precipice 
1s explained In the same way. Therefore, you should know that the skandha of thinking 1s 
empty and false, since 1t neither depends upon causes and condifions for existence, nor 1s 
Sponfaneous In nature. 

Tưởng Uẩn trong “Con Đường Cổ Xưa”—Aggregate oƒ perception (thinking) in “The 
Buddha's Ancient Path”: The aggregate of perception, one of the five skandhas—Tưởng 
uẩn, một trong năm uẩn. Theo Hòa Thượng Piyadassi trong quyển “Con Đường Cổ Xưa,” 
nhiệm vụ của tưởng là nhận biết đối tượng, cả vật chất lẫn tinh thần. Cũng như Thọ, 
Tưởng có sáu loại: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Tưởng trong đạo Phật không được 
dùng theo nghĩa mà các triết gia Tây phương đã dùng như Bacon, Descartes, vân vân, mà 
chỉ đơn thuần như một sự nhận thức về giác quan. Có một sự tương đồng nào đó giữa 
Thức Tri (Vijanama), hay nhiệm vụ của Thức, và Tưởng Tri (Samjanama), hay nhiệm vụ 
của Tưởng. Trong khi Thức hay biết một đối tượng, lập tức Tâm Sở Tưởng bắt lấy dấu 
hiệu đặc biệt nào đó của đối tượng, nhờ vậy phân biệt được nó với các đối tượng khác, 
dấu hiệu đặc biệt nầy là công cụ giúp nhận ra đối tượng vào các lần khác. Thật vậy, mỗi 
lần chúng ta trở nên biết rõ hơn về đối tượng. Như vậy, chính Tưởng làm nẩy sanh ký 
ức—According to Most Venerable Piyadassi in “The Buddha's Anclent Path,” the 
function of perception 1s recognmition of obJects both physical and mental. Perception, like 
feeling, also 1s sixfold: perception of forms, sounds, smells, tastes, bodily conftacts, and 
mental obJects. Perception in Buddhism 1s not used In the sense that some Western 
philosophers like Bacon, or Descartes, etc. used the term, but as a mere sense perception. 
There 1s a certain affimty between awareness (a function of conscilousness) and 
recognifion (a function of perception). While consclousness becomes aware of an obJect, 
simultaneously the mental factor of perception takes the distinctive mark of the obJect 
and thus distinguishes it from other obJects. This distinctive markK 1s Instrumental in 


đ) 


ï) 


1072 


cognizIng the obJect a second and a third time, and in fact, every time we become aware 
of the obJect. Thus, 1t 1s perception that brings about memory. 

Mười Ma Chướng của Người Tu Thiền Gây Ra Bởi Tưởng Uẩn—Ten Demonie 
Obstructions oƒ Zen PractiHoners caused by the Thinking Skandha: The ten states of 
thinking skandha—Theo Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy ông A Nan về mười tưởng ấm 
ma—According to The Surangama Sutra, the Buddha taught Ananda about the ten states 
of thinking skandha. 

Tham cầu thiện xảo—Greed for cleverness and skill: Ông A Nan! Người thiện nam đó, 
thụ ấm hư diệu, chẳng mắc tà lự, viên định phát minh trong tam ma địa. Tâm ưa mến 
viên minh, phấn khởi tinh thần cứu xét, tham cầu sự khéo giỏi. Khi đó Thiên ma nhân dịp 
tiện lợi, nhập xác người, giảng kinh pháp. Người đó không biết là bị ma nhập, nói được 
Niết Bàn vô thượng. Đến chỗ người thiện nam cầu thiện xảo, trải tọa cụ nói pháp. Trong 
giây phút hiện hình, hoặc ông Tỳ Kheo cho người kia thấy, hoặc làm Đế Thích, đàn bà, 
hoặc Tỳ Kheo Ni, hoặc nằm trong nhà tối, thân có ánh sáng. Người tu cầu thiện xảo trên, 
ngu mê, lầm cho là Bồ Tát, tin lời nó giáo hóa, phiêu đãng tâm mình, phá luật nghi Phật, 
âm thầm làm sự dâm dục. Ưa nói những việc tai tường quái gở, hoặc nói Như Lai chỗ đó 
ra đời, hoặc nói kiếp tận lửa cháy, hoặc nói đao binh, làm cho người ta sợ hãi, khiến cho 
gia tài vô cớ bị tổn hại. Đó là quỷ quái lâu năm thành ma, não loạn người ấy. Đến khi 
ma nhàm chán, bỏ xác người, đệ tử với thầy đều bị nạn vua phép nước. Ông phải biết 
như thế mới mong thoát khỏi luân hồi. Nếu mê hoặc mà không biết là đọa ngục vô 
gián—Ananda, In the unhindered clariy and wonder that ensues after the feeling 
skandha 1s gone, this good person 1s untroubled by any deviant mental state and 
experiences perfect, bripght cencentration. Within samadhi, his mind craves 1s perfect 
brightness, so he sharpens his concentrated thought as he greedily seeks for cleverness 
and skill. At that time a demon from the heaven se1zes the opportunity 1t has been waiting 
for. lfs spIrIt possesses another person and uses him as a mouthpIece to expound the Sutra 
and the Dharma. This person, unaware that he 1s possessed by a demon, claims he has 
reached unsurpassed Nirvana. When he comes to see that good person who seeks 
cleverness and skill, he arranges a seat and speaks the Dharma. In an Instant, he may 
appear to be a Bhikshu, enabling that person to see him as such, or he may appear as 
Shakra, as a woman, or as a Bhikshumi; or his body may emit light as he sleeps In a dark 
room. The good person 1s beguiled and fooled Into thinking that the other 1s a 
Bodhisattva. He believes the other”s teachings and his mind 1s swayed. He breaks the 
Buddha's moral precepts and covertly indulges his greedy desires. The other person 1s 
fond of speaking about calamities, auspIcIous events, and unusual changes. He may say 
that a Tathagata has appeared In the world at a certain place. He may speak of 
catastrophic fire or wars, thus friphtening people Into squandering their family wealth 
without reason. This 1s a strange ghost that in 1fs old age has become a demon. It disturbs 
and confuses the good person. But when 1t tires of doing so, 1t wIll leave the other 
personˆs body. Then both the disciples and the teacher will get in trouble with the law. 
You should be aware of this In advance and not get caught up In the cycle of 
transmigration. lf you are confused and do not understand, you wIll fall into the 
Relentless Hells. 


H) 


1H) 


1073 


Tham câu du lịch— Greed for adventure: Ông A Nan! Lại người thiện nam, thụ ấm hư 
diệu, chẳng mắc tà lự, viên định phát minh trong tam ma địa. Tâm ưa mến phiêu đãng, 
phấn khởi tinh thần cứu xét, tham cầu kinh nghiệm. Khi đó Thiên ma nhân dịp tiện, nhập 
xác người giảng kinh nói pháp. Người đó không biết là mình bị ma nhập, nói được Niết 
Bàn vô thượng. Đến chỗ người thiện nam cầu du lịch, trải tọa cụ nói pháp. Hình nó 
không thay đổi. Người nghe pháp bỗng thấy thân mình ngồi trên sen báu, toàn thể hóa 
thành sắc vàng. Cả chúng nghe pháp đều được như vậy, cho là chưa từng có. Người nghe 
ngu mê, lầm cho là Bồ Tát, dâm dật cái tâm mình, phá luật nghi Phật, âm thầm làm dâm 
dục. Người ma ưa nói các Phật ứng thế, chỗ đó, người ấy, là vị Phật hóa thân đến đấy. 
Người đó tức là vị Bồ Tát ấy đến hóa trong nhân gian. Thiện nam thấy vậy, tâm sinh 
khao khát, tà kiến âm thầm khởi lên, chưởng trí bị tiêu diệt. Đó là Bạt Quỷ lâu năm 
thành ma, não loạn người đó. Đến khi ma nhàm chán, bỏ xác người, đệ tử với thầy đều bị 
nạn vua phép nước. Ông phải biết trước mới khỏi luân hổi. Mê hoặc không biết, đọa 
ngục vô gián—Anandal In the unhindered clarity and wonder that ensues after the 
feeling skandha 1s gone, this good person 1s untroubled by any deviant menfal state and 
experiences perfect, bright concentration. Within samadhi, his mind craves to roam about, 
so he lets his subtle though(s fly out as he greedily seeks for adventure. At that time a 
demon from the heavens seIzes the opportunity 1t has been watIting for. Ïfs spIrIf pOSS€SSeS 
another person and uses him as a mouthpIece to expound the sutra and the Dharma. This 
person, unaware that he 1s possessed by a demon, claims he has reached unsurpassed 
Nirvana. When he comes to see that good person who seeks to roam, he arranges a seat 
and speaks the Dharma. His own body does not change 1ts appearance, but those listening 
to the Dharma suddenly see themselves sitting on Jeweled lotuses and their entire bodies 
transformed Into clusters of purple-golden light. Each person In the audience experiences 
that sftate and feels he has obtained something unprecedented. The good person 1s 
beguiled and fooled Into thinking the other 1s a Bodhisattva. Lust and laxity corrupt his 
mind. He breaks the Buddhaˆs moral precepts and covertly Iindulges his greedy desires. 
The other person 1s fond of saying that Buddhas are appearing 1n the world. He claims 
that in a cerfain place a certain person 1s actually a transformation body of a certain 
Buddha. Or he says that a certain person 1s such and such a Bodhisattva who has come to 
teach humankind. People who witness this are filled with admiration. TheIr wrong views 
multiply, and their Wisdom of Modes 1s destroyed. This 1s a drought ghost that in its old 
age has become a demon. It disturbs and confuses the good person. But when 1t tires of 
doing so, 1t will leave the other person”s body. Then the disciples and the teacher wIll get 
1n trouble with the law. You should be aware of this in advance and not get caught up In 
the cycle of transmigration. lf you are confused and do not understand, you wIll fall into 
the Relentless Hells. 

Tham cầu khế hợp— Greed ƒor union: Lại người thiện nam, thụ ấm hư diệu, chẳng mắc tà 
lự, viên định phát minh trong tam ma địa. Tâm ưa mến thầm hợp, càng chuyên tinh thần 
cứu xét, tham cầu khế hợp. Khi đó Thiên ma nhân dịp tiện, nhập xác người, giảng kinh 
nói pháp. Người đó không biết là bị ma nhập, nói được Niết Bàn vô thượng. Đến chỗ 
người thiện nam cầu hợp, trải tọa cụ nói pháp. Hình nó và những người ngoài nghe pháp 
không dời đổi chi. Về bể trong, khiến thính giả trước khi nghe, tâm tự khai ngộ. Trong 
giây lát dời đổi, hoặc được túc mệnh, hoặc có tha tâm thông, hoặc thấy địa ngục, hoặc 


I) 


1074 


biết các việc tốt xấu trong nhân gian, hoặc nói kệ tụng kinh. Ai nấy đều được vui mừng, 
thấy chưa từng có. Thiện nam ngu mê, lầm cho là Bồ Tát, lòng lưu luyến theo, phá luật 
nghi Phật, âm thầm làm tham dục. Người ma ưa nói Phật có lớn nhỏ, các vị Phật trước 
sau, trong đó các Phật chân giả, trai gái, Bồ Tát cũng vậy. Thiện nam thấy vậy, đổi mất 
bản tâm, dễ vào nơi tà ngộ. Đó là My Quỷ lâu năm thành ma, não loạn người ấy. Đến 
khi nhàm chán, ma bỏ xác người, đệ tử với thầy đều bị nạn vua phép nước. Ông phải biết 
trước mới khỏi luân hồi. Mê hoặc không biết là đọa ngục vô gián —Ananda! In the 
unhindered clarity and wonder that ensues after the feeling skandha 1s gone, this good 
person 1s untroubled by any deviant mental state and experiences perfect, bright 
concentration. Within samadhi, his mind craves spiritual oneness, so he clariles his 
concentrated thought as he greedily seeks for union. At that tem a demon from the 
heavens se1zes the opportunity 1t has been watIting for. Ïts spirit possesses another person 
and uses him as a mouthpiece to expound the Sutra and the Dharma. This person, 
unaware that he 1s actually possessed by a demon, claims he has reached unsurpassed 
Nirvana. When he comes to see that good person who seeks union, he arranges a seat and 
speaks the Dharma. Netther his own body nor the bodies of those listening to the Dharma 
go through any external transformations. But he makes the minds of the listeners become 
“enlightened” before they listen to the Dharma, so they experience changes in every 
thought. They may have the knowledge of past lives or the knowledge of 
others”thoughts. They may see the hells or know all the good and evil evenfs In the 
human realm. They may speak verses or spontaneously reciIte Sutras. Each person Is 
elated and feels he has obtained something unprecedented. The good person 1s beguiled 
and fooled Into thinking the other 1s a Bodhisattva. His thoughts become entangled in 
love. He breaks the Buddha sˆmoral precepts and covertly indulges his greedy desires. He 
1s fond of saying that there are greater Buddhas and lesser Buddhas, earlier Buddhas and 
later Buddhas; that among them are true Buddhas and false Buddhas, male Buddhas and 
female Buddhas; and that the same 1s true of Bodhisattvas. When people wlItness this, 
therr Initial resolve 1s washed away, and they easily get carrled away with theIr wrong 
understanding. Thịs 1s a Mei-Ghost that In 1ts old age has become a demon. It disturbs and 
confuses the good person. But_ when It tires of doing so, 1t wIll leave the other person”s 
body. Then both the disciples and the teacher will get in trouble with the law. You should 
be aware of this in advance and not get caught In the cycle of transmigration. IÝ you are 
confused and do not understand, you will fall into the Relentless Hells. 

Tham câu biện bạch, phân tách—Greed to analyze things: Lại người thiện nam, thụ ấm 
hư diệu, chẳng mắc tà lự, viên định phát minh trong tam ma địa. Tâm ưa căn bản, xem 
xét cho cùng tận sự biến hóa của sự vật, về tính chất thủy chung. Tâm ấy càng tinh sáng, 
tham cầu biện bạch, phân tách. Khi đó Thiên ma nhân dịp tiện, nhập xác người giảng 
kinh nói pháp. Người đó không biết là bị ma nhập, nói được Niết Bàn vô thượng. Đến 
chỗ người thiện nam cầu biện bạch, trải tọa cụ nói pháp. Thân nó có uy thần, triết phục 
các người cầu, khiến cho dưới pháp tọa, dù chưa nghe pháp, tự nhiên tâm đã phục. Các 
người ấy cho là Phật, Bồ Đề, Niết Bàn, Pháp thân tức là thân thịt hiện tiền của ta. Cha 
cha, con con thay đổi sinh nhau, tức là pháp thân thường trú bất tuyệt. Cõi hiện tại là xứ 
Phật. Không có cõi tịnh nào riêng, và không có tướng sắc vàng. Người nghe tin chịu, bỏ 
mất tâm trước, thân mệnh quy-y, được chưa từng có. Thiện nam ngu mê, lầm cho là 


1075 


Bồ Tát, xem xét cái tâm ấy, phá luật nghi Phật, âm thầm làm tham dục. Người ma ưa 
nói: mắt, tai, mũi, lưỡi đều là tịnh độ, nam căn, nữ căn tức là chỗ Bồ Đề, Niêt Bàn. Các 
người nghe không biết, tin lời uế ngôn ấy. Đó là ác quỷ Cổ Độc Yểm Thắng lâu năm 
thành ma, não hại người đó. Đến khi nhàm chán, ma bỏ xác người, đệ tử với thầy đều bị 
nạn vua phép nước. Ông A Nan! Ông phải biết trước, mới khỏi luân hồi. Mê hoặc không 
biết, đọa ngục vô gián —Further, in the unhindered clarity and wonder that ensues afier 
the feeling skandha 1s gone, this good person 1s untroubled by any deviant mental state 
and experiences perfect, bright concenfration. Within samadhi, his mind craves to know 
the origins of things, so he exhaustively Iinvestigates the nature of physical things and 
theirr changes from beginning to end. He Intensifies the keenness of his thoughts as he 
greedily seeks to analyze things. At that time a demon from the heavens se1zes the 
opportunity 1t has been waiting for. Ïts spirIt possesses another person and uses him as a 
mouthpiece to expound the Sutras and the Dharma. This person, unaware that he Is 
possessed by a demon, claims he has reached unsurpassed Nirvana. When he comes to 
see that good person who seeks to know the orIgins of things, he arranges a seat and 
speaks the Dharma. His body has an awesome spiritual quality which subdues the seeker. 
He makes the minds of those gathered beside his seat spontaneously compliant, even 
before they have heard the Dharma. He says to all those people that the Buddha's 
N'rvana, Bodhi, and Dharma-body are there before them In the form of his own physical 
body. He says: “The successive begetting of fathers and sons from generation to 
generation 1s Itself the Dharma-body, which 1s permanent and never-ending. What you 
see ripht now are those very Buddha-lands. There are no other pure dwellings or golden 
features. Those people believe and accept his words, forgetting their Initial resolve. They 
offer up their lives, feeling they have obtained something unprecedented. They are all 
beguiled and confused Into thinking he 1s a Bodhisattva. As they pursue his Ideas, they 
break the Buddha”s moral precepts and covertly undulges their greedy desires. He 1s fond 
Of saying that the eyes, ears, nose, and tongue are the Pure Land, and that the male and 
female organs are the true place of Bodhi and Nirvana. lIgnorant people believe these 
filthy words. This 1s a poIsonous ghost or an evil paralysis ghost that In 1s old age has 
become a demon. It disturbs and confuses the good person. But when 1t tires of doïng so, 
1t WwIll leave the other person”s body. Then both the disciples and the teacher wIll get In 
trouble with the law. You should be aware of this in advance and not get caught up in the 
cycle of transmigration. If you are confused and not understand, you will fall into the 
Relentless Hells. 

Tham cầu mình cảm —Greed ƒor spiritual responses: Lại người thiện nam, thụ ấm hư 
diệu, chẳng mắc tà lự, viên định phát minh trong tam ma địa, tâm ưa cảm ứng, cứu xét 
tỉnh vi chẳng dứt, tham cầu minh cảm. Khi đó Thiên ma nhân dịp tiện, nhập xác người 
giảng kinh nói pháp. Người đó không biết là bị ma nhập, nói được Niết Bàn vô thượng. 
Đến chỗ người thiện nam cầu cảm ứng, trải tọa cụ nói pháp. Ma có thể khiến người nghe 
tạm thời thấy thân người đó như cả trăm, nghìn tuổi. Lòng người nghe sinh yêu mến, 
không rời xa được, thân làm đầy tớ, cúng dường bốn thứ: ăn mặc, áo quần, thuốc men, đồ 
dùng, chẳng ngại khó nhọc. Khiến người nghe thấy là Tiên sư, là thiện tri thức, hết sức 
mến yêu, thiết tha như keo sơn, được cái chưa từng có. Thiện nam ngu mê, lầm cho là Bồ 
Tát, lòng hằng thân cận, phá luật nghi Phật, âm thầm làm tham dục. Ma ưa nói: đời 


vi) 


1076 


trước, ta sinh nơi đó, độ người nầy, người nọ, đương thời là vợ, là anh em với ta. Nay đến 
độ nhau. Đem nhau về thế giới của ta, cúng dường Phật ở đó. Hoặc nói riêng có trời đại 
quang minh, Phật ở đó, chư Phật nghỉ ở đó. Người nghe không biết, tin lầm lời dối trá, 
quên mất bản tâm. Đó là Lệ Quỷ lâu năm thành ma, não loạn người đó. Đến khi nhàm 
chán, ma bỏ xác người, đệ tử với thầy đều bị nạn vua phép nước. Ông A Nan! Ông phải 
biết trước, mới khỏi luân hồi. Mê hoặc không biết, đọa ngục vô gián—Further, in the 
unhindered clarity and wonder that ensues after the feeling skandha 1s gone, this øood 
person 1s untroubled by any deviant mental state and experiences perfect, bright 
concentration. Within samadhi, his mind craves revelations from afar, so he pours all his 
energy Into this Intense Investigation as he greedily seeks for imperceptible spiritual 
responses. At that time a demon from the heavens se1zes the opportunmity 1t has been 
walting for. Its spIrit possesses another person and uses him as a mouthpIece to expound 
the Sutras and Dharma. This person, completely unaware that he 1s possessed by a 
demon, claims he has reached unsurpassed Nirvana. When he comes to see that good 
person who seeks revelations, he arranges a seat and speaks the Dharma. He briefly 
appears to hIs listeners in a body that looks a hundred or a thousand years old. They 
experience a defiling love for him and cannot bear to part with him. They personally act 
as his servants, tirelessly making the Four Kinds of Offerings to him. Each member of the 
assembly believes that this person 1s his former teacher, his original Good and WIise 
Advisor. They give rise to love for his Dharma and stick to hìm as 1Ý glued, feeling they 
have obtained something unprecedented. The good person 1s beguiled and fooled Into 
thinking the other 1s a Bodhisattva. Attracted to the other”s thinking, he breaks the 
Buddhaˆs moral precepts and covertly indulges his greedy desires. He 1s fond of sayIng, 
“In a past life, In a certain incarnation, Ï rescued a certain person who was then my wIfe, 
my mistress or my brother. Now I have come to rescue you again. We will stay together 
and go to another world to make offerings to a certain Buddha.” Or he may say, “Ihere 1s 
a Heaven of Great Brilliance where a Buddha noe dwells. It 1s the resting place of all 
Tathagatas.” Ignorant people believe his ravings and lose their original resolve. This 1s a 
pestilence ghost that In 1ts old age has become a demon. [t disturbs and confuses the good 
person. But when 1t tires of doing so, 1t wIll leave the other person”s body. Then both the 
disciples and the teacher will get in trouble with the law. You should be aware of this in 
advance and not get caught up In the cycle of transmigration. lf you are confused and do 
not undersfand, you wIill fall into the Relentless Hells. 

Tham câu tĩnh mật—Greed for peace and quiet: Lại người thiện nam, thụ ấm hư diệu, 
chẳng mắc tà lự, viên định phát minh trong tam ma địa. Tâm ưa thâm nhập, buộc mình 
khó nhọc, ưa chỗ vắng vẻ, tham cầu tĩnh mịch. Khi đó, Thiên ma nhân dịp tiện, nhập xác 
người giảng kinh nói pháp. Người đó không biết là bị ma nhập, nói được Niết Bàn vô 
thượng. Đến chỗ người thiện nam, trải tọa cụ nói pháp. Khiến người nghe đều biết bản 
nghiệp. Gọi một người trong chúng, bảo: “Nay ngươi chưa biết mà đã hóa làm súc sanh.” 
Rồi sai một người đứng đằng sau đạp đuôi, làm người ấy đứng dậy không được. Cả đám 
người nghe đều khâm phục, kính sợ. Có người khởi tâm nghĩ chi, nó đã biết. Ngoài luật 
nghi của Phật, càng thêm tinh khổ. Chê bai Tỳ Kheo, mắng nhiếc đồ chúng. Tỏ lộ việc 
người, chẳng tránh hiểm khích. Ưa nói các việc họa phúc chưa đến, sau thấy đúng không 
sai. Đó là Đại Lực Quỷ lâu năm thành ma, não loạn người đó. Đến khi nhàm chán, ma 


1077 


bỏ xác người, đệ tử với thầy đều bị nạn vua phép nước. Ông A Nan! Ông phải biết trước, 
mới khỏi luân hồi. Mê hoặc không biết, đọa ngục vô gián—Further, in the unhindered 
clarity and wonder that ensues after the feeling skandha 1s gone, this good person 1s 
unfroubled by any deviant mental state and experiences perfect, bright concentration. 
Within samadhi, his mind craves deep absorption, so he restrains himself with energetic 
diligence and likes to dwell in secluded places as he greedily seeks for peace and quIet. 
At that time a demon from the heavens se1zes the opportunity 1t has been watting for. lts 
SpIrIt possesses another person and uses him as a mouthpiece to expound the Sutras and 
the Dharma. This person, unaware that he 1s possessed by a demon, claims he has 
reached unsurpassed Nirvana. When he comes to see that good person who seeks 
seclusion, he arranges a seat and speaks the Dharma. He causes all of his listeners to 
think they know their karma from the past. Or he may say to someone there, “You 
haven't died yet, but you have already become an animail.” Then he Instructs another 
person to step on the first person”s ta1l,” and suddenly the first person cannot stand up. At 
that point, all in the assembly pour out their hearts In respect and admriration for him. If 
someone has a thoupht, the demon detects 1t Iimmediately. He establishes intense ascetic 
practices that exceed the Buddhas 'oral precepts. He slanders Bhikshus, scolds his 
assembly of disciples, and exposes people's 'rivate affairs without fear of ridicule or 
reJection. He 1s fond of foretelling calamities and auspIcious events, and when they come 
to pass, he 1s not wrong ¡n the slightest. This 1s a ghost with great powers that In 1ts old 
age has become a demon. It disturbs and confuses the good person. But when 1t tires of 
doing so, 1t wIll leave the other persons body. Then both the disciples and the teacher 
wIll get In trouble with the law. You should be aware of this in advance and not get 
caught up In the cycle of transmigration. If you are confused and do not understand, you 
wIlI fall into the Relentless Hells. 

vii) Tham câu túc mệnh—Greed for past lives: Lại người thiện nam, thụ ấm hư diệu, chẳng 
mắc tà lự, viên định phát minh trong tam ma địa. Tâm ưa tri kiến, siêng khổ nghiên tầm, 
tham cầu túc mệnh. Khi đó Thiên ma nhân dịp tiện, nhập xác người giảng kinh nói pháp. 
Người đó không biết là bị ma nhập, nói được Niết Bàn vô thượng. Đến chỗ người thiện 
nam, trải tọa cụ nói pháp. Người nghe bỗng nhiên được hòn ngọc báu nơi chỗ thuyết 
pháp. Ma đó hoặc có khi hóa làm súc sinh, miệng ngậm ngọc báu và các của báu như là 
sách, bùa, các vật quý lạ, trước đem trao cho người nghe, rồi sau nhập xác người đó. 
Hoặc cám dỗ những người nghe, chôn dưới đất hòn ngọc ngọc minh nguyệt sáng chói chỗ 
ấy. Các người nghe được chưa từng có. Thường ăn toàn rau, không ăn cơm. Hoặc có khi 
một ngày chỉ ăn một hạt vừng hay một hạt gạo, mà thân thể vẫn béo mạnh, vì sức ma hộ 
trì. Chê bai Tỳ Kheo, mắng nhiếc đồ chúng, chẳng tránh hiểm khích. Kẻ ấy thích nói: 
phương khác có kho báu do các vị Thánh Hiển ở mười phương cất dấu. Theo sau nó 
thường thấy có các người kỳ dị. Đó là sơn lâm, thổ địa, Thành Hoàng, Xuyên nhạc, quỷ 
thần lâu năm thành ma. Hoặc có tỏ ra sự dâm dục, phá giới luật Phật. Với học trò thì âm 
thầm làm sự ngũ dục. Hoặc có tinh tiến, thuần ăn cây cỏ. Những việc làm không có nhất 
định. Não loạn người đó. Đến khi nhàm chán, ma bỏ xác người, đệ tử với thầy đều bị nạn 
vua phép nước. Ông A Nan! Ông phải biết trước, mới khỏi luân hồi. Mê hoặc không biết, 
đọa ngục vô gián—Further, in the unhindered clarity and wonder that ensues after the 
feeling skandha 1s gone, this good person 1s unfroubled by any deviant menfal state and 


1078 


experlences perfect, bright concentration. Within samadhi, his mind craves more 
knowledge and understanding, so he diligently toils at examining and probing as he 
greedily seeks to know past lives. At that trme a demon from the heavens seIzes the 
opportunity 1t has been waiting for. Its spirIt possesses another person and uses him as a 
mouthpiece to expound the Sutras and the Dharma. This person, unaware that he Is 
possessed by a demon, claims he has reached unsurpassed Nirvana. When he comes to 
see that good person who seeks knowledge, he arranges a seat and speaks the Dharma. 
There in the Dharma Assembly, inexplicably, that person may obtain an enormous 
precIous pearl. The demon may sometimes change Into an animal that holds the pearl or 
other Jewels, bamboo tablets, tallies, talismans, letters, and other unusual things In 1ts 
mouth. The demon first øives the obJecfs to the person and afterwards possesses him. Ôr 
he may fool his audience by buying the obJects underground and then saying that a 
“moonlight pearÏl” 1s Illuminating the place. Thereupon the audience feels they have 
obtained something unique. He may eat only medicinal herbs and not partake of prepared 
food. Or he may eat only one sesame seed and one grain of wheat a day and still look 
robust. That 1s because he 1s sustained by the power of the demon. He slanders Bhikshus 
and scolds his assembly of disciples without fear of ridicule or reJection. He 1s fond of 
talking about treasure troves In other locations, or of remote and hidden places where 
sages and worthies of the ten directions dwell. Those who follow him often see strange 
and unusual people. This 1s a ghost or spirit of the mountain forests, earth, cItI€S, rIVers, 
and mounfains that In 1ts old age has become a demon. The person 1t possesses may 
advocate promiscuity and violate the Buddha”s precepts. He may covertly indulges In the 
five desires with his followers. Or he may appear to be vigorous, eafing only wild plants. 
His behavior 1s erratic, and he disturbs and confuses the god person. But when the demon 
tires, 1t WIll leave the other person”s body. Then both the disciples and the teacher wIll 
get In trouble with the law. You should be aware of this in advance and not get caught up 
1n the cycle of transmigration. lf you are confused and not understand, you will fall into 
the Relentless Hells. 

viii)Tham cứu thân lực— Greed for spiritual powers: Lại người thiện nam, thụ ấm hư diệu, 
chẳng mắc tà lự, viên định phát minh trong tam ma địa. Tâm thích thần thông, các phép 
biến hóa, nghiên cứu cội nguồn biến hóa, tham lấy thần lực. Khi đó Thiên ma nhâp dịp 
tiện, nhập xác người, giẳng nói kinh pháp. Người đó không biết là bị ma nhập, nói được 
Niết Bàn vô thượng. Đến chỗ người thiện nam, trải tọa cụ nói pháp. Người ấy hoặc tay 
nắm lửa sáng chia để trên đầu các người nghe. Lửa sáng dài hơn vài thuớc trên đầu mỗi 
người, mà không thấy nóng, không bị cháy. Hoặc đi trên nước như trên đất bằng. Hoặc 
giữa hư không ngồi yên chẳng động. Hoặc vào trong bình, hoặc ở trong đẫy, hoặc đi qua 
tường vách, không hề chướng ngại. Chỉ đối với đao binh, chẳng được tự tại. Ma tự nói là 
Phật. Thân mặc áo trắng, để các Tỳ Kheo làm lễ. Chê bai người tu thiển luật, mắng 
nhiếc đổ chúng. Phát lộ việc người, chẳng tránh hiểm khích. Thường nói thần thông tự 
tại. Hoặc khiến người ở nơi bên thấy Phật độ. Sức quỷ mê hoặc người, chẳng phải có 
chân thật. Khen ngợi những việc hành dâm, chẳng bỏ thô hạnh. Đem việc ô nhớp, cho là 
truyền pháp. Đó là Thiên Địa Đại Lực, Sơn tính, Hải tính, Phong tỉnh, Hà tỉnh, Thổ tinh, 
tất cả cây cối sống lâu nhiều kiếp đều có thể thành tinh my, hoặc long my, hoặc Tiên 
mãn số, sống lại làm my, hoặc Tiên đến lúc chết, hình không tẳn, có con quái chi khác 


1079 


nhập vào xác, lâu năm thành ma, não loạn người đó. Đến khi nhàm chán, ma bỏ xác 
người, đệ tử và thầy đều bị nạn vua phép nước. Ông A Nan! Ông phải biết trước, mới 
khỏi luân hồi. Mê hoặc không biết, đọa ngục vô gián—Further, in the unhindered clarity 
and wonder that ensues after the feeling skandha 1s gone, this good_ person 1s untroubled 
by any deviant mental state and experlences perfect, bripht concentraton. Within 
samadhi, his mind craves spiritual powers and all manner of transformatlons, so he 
Invesfigates the source of transformations as he greedily seeks for spiritual powers. At 
that time a demon from the heavens selzes the opportunity 1t has been waiting for. Its 
SpIrIt possesses another person and uses him as a mouthpiece to expound the Sutras and 
the Dharma. This person, truly unaware that he 1s possessed by a demon, also claims he 
has reached unsurpassed Nirvana. When he comes to see that good person who seeks 
spiritual powers, he aranges a seat and speaks the Dharma. The possessed person may 
hold fire In his hands and, grasping a portion of it, put a flame on the head of each 
listener in the Fourfold Assembly. The flames on top of their heads are several feet high, 
yet they are not hot and no one 1s burned. Or he may walk on water as 1ƒ on dry land; or 
he may sit motlonless In the aIr; or he may enter into a botfle or stay In a bag; or he may 
pass throuegh window panes and walls without obstruction. Only when attacked by 
weapons does he feel Ill at ease. He declares himself to be a Buddha and, wearing the 
clothing of a lay person, receives bows from Bhikshus. He slanders dhyana meditation 
and the moral regulations. He scolds his disciples and exposes people”s prIvate affairs 
without fear of ridicule or reJection. He often taks about spiritual powers and self- 
mastery. He may cause people to see visions of Buddhalands, but they are unreal and 
arise merely from the ghost”s power to delude people. He praises the indulgence of lust 
and does not condemn lewd conduct. He uses indecent means to transmit his Dharma. 
Thịs 1s a powerful nature spirit: a mounfain sprife, a sea sprlte, a Wind SprIf©, a rIVer 
Sprite, an earth sprlfe or a ørass-and-tree sprite that has evolved over long ages. lt may 
be a dragon-goblin; or a rishi who has been reborn as a goblin; or again a rishi who, 
having reached the end of his appointed time, should have died, but whose body does 
not decay and Is possessed by a goblin. In 1fs old age 1t has become a demon. It disturbs 
and confuses the good person. But when 1t tires of doing so, 1t wIll leave the other 
person”s body. Then both the disciples and the teacher will get In trouble with the law. 
You should be aware of this in advance and not get caught up in the cycle of 
transmigration. lf you are confused and do not understand, you wIll fall into the 
Relentless Hells. 

Tham câu thâm không—Greed for profound emptiness: Lại người thiện nam, thụ ấm hư 
diệu, chẳng mắc tà lự, viên định phát minh trong tam ma địa. Tâm ưa nhập diệt, nghiên 
cứu tinh biến hóa, tham cầu thâm không. Khi đó Thiên ma nhân dịp tiện, nhập xác người 
giảng kinh nói pháp. Người đó không biết là bị ma nhập, nói được Niết Bàn vô thượng. 
Đến chỗ người thiện nam, trải tọa cụ nói pháp. Giữa đại chúng, hình nó bỗng biến mất, 
chúng không trông thấy. Lại từ nơi hư không hiện ra, còn mất tự tại. Hoặc hiện thân trong 
suốt như ngọc lưu ly. Hoặc đưa tay chân, có mùi hương chiên đàn. Hoặc đại tiểu tiện như 
đường phén. Chê bai giới luật, khinh bỉ người xuất gia. Thường nói không nhân không 
quả. Một phen chết rồi là mất hẳn, không còn thân sau. Các phàm Thánh dù được không 
tịch, âm thầm làm sự tham dục. Người thụ dục cũng được không tâm. Bác bỏ nhân quả. 


1080 


Đó là Tinh Khí Nhật Thực, Nguyệt thực, Kim thạch, Chỉ thảo, hoặc lân, phụng, rùa, hạc 
trải qua nghìn muôn năm chẳng chết, hóa ra linh, xuất sinh trong quốc độ, lâu năm thành 
ma, não loạn người đó. Đến khi nhàm chán, ma bỏ xác người, đệ tử với thầy đều bị nạn 
vua phép nước. Ông A Nan! Ông phải biết trước, mới khỏi luân hồi. Mê hoặc không biết, 
đọa ngục vô gián—Further, in the unhindered clarity and wonder that ensues after the 
feeling skandha 1s gone, this good person 1s untroubled by any deviant mental state and 
experlences perfect, bripght concentration. Within samadhi, his mind craves fo enter 
cessation, so he Investigates the nature of transformatlons as he greedily seeks for 
profound emptiness. At that time a demon from the heavens seIzes the opportunity 1t has 
been watting for. Ï(s spirit possesses another person and uses him as a mouthplece to 
expound the Sutras and the Dharma. This person, unaware that he Is possessed by a 
demon, claims he has reached unsurpassed Nirvana. When he comes to see that good 
person who seeks emptiness, he arranges a seat and speaks the Dharma. In the midst of 
the great assembly, his physical form suddenly disappears, and no one In the assembly 
can see him. Then out of nowhere, he abruptly reappears. He can appear and disappear at 
wIll, or he can make his body transparent like crystal. From his hands and feet he releases 
the fragrance of sandalwood, or his excrement and urine may be sweet as thick rock 
candy. He slanders the precepts and 1s contemptuous of those who have left the home- 
le. He often says that there 1s no cause and no effect, that once we die, we are øone 
forever, that there 1s no afterlife, and that there are no ordinary people and no sages. 
Although he has obfained a sfate of empty stillness, he covertly Indulges his greedy 
desires. Those who give in to his lust also adopt his views of emptiness and deny cause 
and effect. This Is an essence that was created during an eclipse of the sun or moon. 
Having fallen on gold, Jade, a rare fungus, a unicorn, a phoenix, a fortoIse, or a crane, the 
essence endowed 1t with life, so that it dịd not die for a thousand or ten thousands of 
years and eventually became a spirit. It was then born Into this land and in 1ts old age has 
become a demon. It disturbs and confuses the good person. But when 1t tires of doïng so, 
1t will leave the other person”s body. Then both the disciples and the teacher will get In 
trouble with the law. You should be aware of this in advance and not get caught up In the 
cycle of transmigration. If you are confused and do not understand, you wIll fall into the 
Relentless Hells. 

Tham câu sống lâu—Greed for immortalify: Lại người thiện nam, thụ ấm hư diệu, chẳng 
mắc tà lự, viên định phát minh trong tam ma địa. Tâm thích sống lâu, khó nhọc nghiển 
ngẫm, tham cầu sống lâu, bỏ thân sanh tử phân đoạn, mong được thân biến dịch, tế tướng 
thường còn. Khi đó Thiên ma nhân dịp tiện, nhập xác người, giảng kinh nói pháp. Người 
đó không biết là bị ma nhập, nói được Niết Bàn vô thượng. Đến chỗ người thiện nam, 
trải tọa cụ nói pháp. Thích nói phương khác, qua lại không có trệ ngại. Hoặc qua muôn 
dặm, nháy mắt trở lại, đến phương xa lấy đồ vật. Hoặc nơi một chỗ, trong một nhà, 
khoảng vài bước, khiến từ phương Đông sang phương Tây, đi mau tới nhiều năm chẳng 
đến. Vì thế người nghe tin, nghi là Phật hiện tiền. Thường nói mười phương chúng sanh 
đều là con ta. Ta sinh các Đức Phật. Ta xuất hiện ra thế giới. Ta là ông Phật đầu, xuất 
thế tự nhiên, chăng nhân tu mà được. Đó là Tự Tại Thiên Ma ở đời, khiến các quyến 
thuộc như Gia Văn Tra và Tỳ Xá Đồng tử của Tứ Thiên Vương, họ chưa phát tâm, có sức 
định hư minh thụ hưởng tỉnh khí; hoặc có khi hiện hình cho người tu hành xem thấy. Xưng 


) 


1) 


1081 


là Chấp Kim Cang, cho ngươi sống lâu. Hiện thân mỹ nữ, thịnh hành tham dục. Chưa 
được một năm, cân não đã khô kiệt. Nói chuyện một mình. Nghe yêu my, người khác 
không hiểu. Nhiều khi bị nạn vua phép nước. Chưa kịp xữ hình mà đã chết khô. Não loạn 
người cho đến chết. Ông A Nan! Ông phải biết trước, mới khỏi luân hồi. Mê hoặc không 
biết, đọa ngục vô gián—Further, in the unhindered clarity and wonder that ensues afier 
the feeling skandha 1s gone, this good person 1s untroubled by any deviant mental state 
and experiences perfect, bright concentration. Within samadhi, his mind craves long life, 
so he toils at Investigating 1fs subtleties as he greedily seeks for immortality. He wIshes to 
cast aside the birth and death of the body, and suddenly he hopes to end the birth and 
death of thoughts as well, so that he can abide forever In a subtle form. At that time a 
demon from the heavens seIzes the opportunity 1t has been watIting for. Ïts spirIt pOSSeSSeS 
another person and uses him as a mouthpiece to expound the Sutras and the Dharma. This 
person, unaware that he 1s possessed by a demon, claims he has reached unsurpassed 
Nirvana. When he comes to see that good person who seeks long life, he arranges a seat 
and speaks the Dharma. He 1s fond of saying that he can go places and come back without 
hindrance, perhaps traveling ten thousand miles and returning In the twinkling of an eye. 
He can also bring things back from wherever he goes. Or he may tell someone to walk 
from one end of the room to the other, a distance of Just a few paces. Then even If the 
person walked fast for ten years, he could not reach the wall. Therefore, people believe 
1n the possessed person and mistake him for a Buddha. He often says, “All beings In the 
ten directions are my children. [ gave birth to all Buddhas. I created the world. I am the 
original Buddha. I created this world naturally, not due to cultivation.” This may be a 
chamunda sent from the retinue of the demon In the Heaven of SovereiIgnty, or a youthful 
pIshacha from the Heaven of the Four Kings that has not yet brought forth the resolve. lt 
takes advantage of the person”s luminous clarity and devours his essence and energy. Or 
perhaps without having to rely on a teacher, the cultivator personally sees a being that 
tells him, “l am a Vajra Spirit who has come to give you long life.” Or the being 
transforms 1tself into a beautiful woman and engages him in frienzied lust, so that within a 
year his vifality 1s exhausted. He talks to himself; and to anyone listening he sounds like a 
goblin. The people around him do not realize what 1s happening. Ín most cases such a 
person will get in trouble with the law. But before he 1s punished, he will die from 
depletion. The demon disturbs and confuses the person to the point of death. You should 
be aware of this in advance and not get caught up in the cycle of transmigration. If you 
are confused and do not understand, you wIll fall into the Relentless Hells. 

Thất Tưởng—Seven perceptions: Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bẩy 
thức —According to the Sangiti Sutta In the Long Discourses of the Buddha, there are 
Seven percepftIOns. 

Vô Thường Tưởng: Perception of impermanence. 


1) Vô Ngã Tưởng: Perception of Not-Self. 

1i) Bất Tịnh Tưởng: Asubhasanna (p)—Perception of foulness. 
1v) Hoạn Nạn Tưởng: Perception of danger. 

v)_ Đoạn Tưởng: Perception of abandonmett. 

vi) Ly Tham Tưởng: Perception of dispassion. 

vii) Diệt Tưởng: Perception of cessation. 


4) 
đ) 


b) 


ii) 


v) 


C) 


1082 


Hành Uẩn— Formation, impression, or mental formation: Samskara (skU)—Sankhara (p). 
Tổng Quan về Hành Uẩn—An Overview oƒ Formation Skandha: Hành Uẩn là khái niệm 
hay hành động bao gồm phần lớn những hoạt động tâm thần, ý chí, phán xét, quyết tâm, 
vân vân. Hành có ý nghĩa dời đổi, lúc đến lúc đi, chẳng khi nào ngừng nghỉ, trôi mãi 
không ngừng. Động cơ làm thiện làm ác ở trong tâm, nhưng do vọng tưởng, suy tư chỉ 
phối và phản ảnh qua những hành vi, cử chỉ của thân, khẩu, ý. Tất cả những hành vi nầy 
đều thuộc về hành uẩn—Aggregate of mental formation—A conditioned response to the 
object of experlence Including volition, attention, discrimination, resolve, etc. The 
Aggregate of Activitles refers to a process of shifting and flowing. The Aggregate of 
Activrities leads us to come and go, to go and come without end 1n a constant, ceaseless, 
flowing pattern. Our idle thoughts compel us to Iimpulsively do good or do evil, and such 
thoughts then manifest In our actions and our words. 

Hành Uẩn theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm— The Skandha oƒ Mental Formation according to 
the Surangama Sutra: 

Ông A Nan! Ví như dòng nước chảy mạnh, các sóng nối nhau, cái trước cái sau chẳng 
vượt nhau. Hành ấm cũng như vậy. Ông A Nan! Dòng nước như vậy, không phải do hư 
không sinh, không phải do nước mà có. Không phải là tính của nước, cũng không phải ra 
ngoài hư không và nước: Ananda! Consider, for example, a swIft rapids whose waves 
follow upon one another in orderly succession, the ones behind never overtaking the ones 
in front. You should know that 1t 1s the same with the skandha of mental formation. 
Ananda! Thus the nature of the flow does not arise because of emptiness, nor does 1t 
come Into existence because of the water. It is not the nature of water, and yet 1t 1s not 
separate from either emptiness or water. 

Thật vậy, ông A Nan, nếu do hư không sinh, thì cả hư không vô tận trong mười phương 
đều thành dòng nước vô tận, mà thế giới bị chìm đắm: The reason for this, Ananda, ¡s 
that 1Ý It arose because of emptiness, then the inexhaustible emptiness throughout the ten 
directions wold become an inexhaustible flow, and all the worlds would inevitably be 
drown. 

Nếu nhân nước mà có, thì tính của dòng nước chảy mạnh đó, lẽ ra không phải là tính 
nước; vì có tính riêng của dòng nước, chắc có thể chỉ rõ ràng: If the swift rapids existed 
because of water, then their nature would difer from that of water and the location and 
characteristlcs oŸ 1ts existence would be apparent. If their nature were simply that of 
water, then when they became still and clear they would no longer be made up of water. 
Còn nếu ra ngoài hư không và nước, thì không có gì ở ngoài hư không, mà ngoài nước ra 
không có dòng nước: Suppose It were to separate from emptiness and water, there I1sn't 
anything outside of emptiness, and outside of water there 1sn”t any flow. 

Vậy nên biết: hành ấm hư vọng, vốn chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự nhiên: 
Therefore, you should know that the skandha of menfal formation 1s empty and false, 
since 1t neither depends upon causes and conditions for existence nor 1s sponftaneous In 
nature. 

Hành Uẩn trong “Con Đường Cổ Xưa”—Agsregate oƒ mental formation (volition) in “The 
Buddha's Ancient Path”: Theo Hòa Thượng Piyadassi trong quyển “Con Đường Cổ Xưa,” 
hành uẩn bao gồm tất cả các tâm sở, ngoại trừ Thọ và Tưởng. Vi Diệu Pháp đề cập đến 


đ) 


1083 


52 tâm sở. Thọ và Tưởng là hai trong số đó, nhưng không phải là hoạt động thuộc ý chí. 
Năm mươi tâm sở còn lại gọi chung là Hành. Tư Tâm Sở (Cetana) đóng một vai trò rất 
quan trọng trong lãnh vực tinh thần. Theo Phật giáo, không có hành động nào được xem 
là Nghiệp (kamma), nếu hành động đó không có chủ ý, hay tách động của Tư. Cũng như 
Thọ và Tưởng, Hành có sáu loại: sắc tư, thính tư, hương tư, vị tư, xúc tư, và pháp tư— 
According to Most Venerable Piyadassi in “The Buddha”s Ancient Path,” aggregate of 
volational formations include all mental factors except feeling and perception. The 
Abhidhamma speaks of fifty-two mental concomitants or factors (cetasika). Feeling and 
perception are two of them, but they are not volitional activities. The remaining fifty are 
collectively known as mental or volitional formatlons. Volition (cetana) plays a very 
1mportant role in the menfal realm. In Buddhism, no action 1s considered as “kamma” 1f 
that action 1s void of volition. And like feeling and perception, 1t 1s of six kinds: volitlon 
directed to forms, sounds, smells, tastes, bodily contacts and mental obJects. 

Mười Ma Chướng của Người Tu Thiền Gây Ra Bởi Hành Uẩn—Ten Demonie 
Obstructions oƒZen Practitioners caused by the Formation Skandha: Theo Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm, Đức Phật đã nhắc nhở ông A Nan về mười hành ấm ma——According to the 
Surangama Sutra, the Buddha reminded Ananda about the ten states of formation 
skandha. 

Hai thứ vô nhân— Two theories on the absence 0ƒ cawse: 

Một là người đó thấy gốc vô nhân. Tại sao? Người ấy đã được sinh cơ toàn phá, nhờ 
nhãn căn 800 công đức, thấy trong tám vạn kiếp: chúng sanh theo dòng nghiệp chảy 
quanh, chết chỗ đây, sinh chỗ kia. Chỉ thấy chúng sanh luân hồi trong ngần ấy. Ngoài 
tám vạn kiếp ra, bặt không thấy gì nữa. Bèn cho là những chúng sanh trong thế gian mười 
phương, ngoài tám vạn kiếp, không có nhân tự có. Bởi so đo chấp trước, mất chính biến 
tri, đọa lạc vào ngoại đạo, mê lầm tính Bồ Đề: First, perhaps this person sees no cause 
for the origin of life. Why? Since he has completely destroyed the mechanism of 
production, he can, by means of the eight hundred merits of the eye organ, see all beings 
1n the swirling flow of karma during eighty thousand eons, dying In one place and being 
reborn In another as they undergo transmigration. But he cannot see beyond eighty 
thousand eons. Therefore, he concluded that for the last eiphty thousand eons living 
beings In the ten directions of this and other worlds have come Into being without any 
Cause. 

Hai là người thấy ngọn vô nhân. Tại sao? Người ấy đối với sinh cơ, đã thấy căn nguyên, 
như người sinh người, chim sanh chim. Con quạ thì từ xưa nay vẫn đen, cò vẫn trắng. 
Người và trời vẫn đi thẳng, súc sanh vẫn đi ngang. Sắc trắng chẳng phải giặt rữa mà 
thành. Sắc đen chẳng phải nhuộm mà nên. Từ tám vạn kiếp, không có đời đổi. Nay hết 
cái hình ấy, cũng lại như vậy, mà tôi vẫn chẳng thấy Bô Đề. Thế nào lại có sự thành Bồ 
Để? Mới biết ngày nay các vật tượng đều gốc không nhân. Vì so đo chấp trước như thế, 
mất chính biến tri, đọa lạc ngoại đạo, mê lầm tính Bồ Đề—Second, perhaps this person 
sees no cause for the end of life. And why? Since he perceives the origin of life, he 
believes that people are always born as people and birds are always born as birds; that 
crows have always been black and swans have always been white; that humans and gods 
have always stood upright and animals have always walked on four legs; that whiteness 
does not come from being washed and blackness does not come from being dyed; and 


I) 


1084 


that there have never been nor there will be any changes for eighty thousand eons. He 
Says: “As Ï now examine to the end of this life, I find the same holds true. In fact, I have 
never seen Bodhi, so how can there be such a thing as the attainment of Bodhi? You 
should now realize that there 1s no cause for the existence of any phenomena.” Because 
Of this speculation, he wIll lose proper and pervasive knowledge, fall into externalism, 
and become confused about the Bodhi nature. 

Bốn thứ biến thường—Four theories regarding pervasive permanence: See Tứ Chủng 
Biến Thường Ch. 69. 

Bốn thứ điên đẳo— Four upside-down theories: 

Một là, người đó quán sát cái tâm diệu minh, khắp các cõi mười phương, trạm nhiên, cho 
là thần ngã hoàn toàn, từ đó chấp là thần ngã khắp mười phương, yên lặng, sáng suốt, 
chẳng động. Tất cả chúng sanh trong thần ngã, tâm tự sinh tự chết. Thì tính cách của ngã 
tâm là thường. Còn kia sinh diệt, thật là tính cách vô thường —First, as this person 
contemplates the wonderfully bright mind pervading the ten directions, he concludes that 
this state of profound stillness 1s the ultimate spiritual self. Then he speculates , “My 
spiritual self, which 1s settled, bright, and unmoving, pervades the ten directions. All 
living beings are within my mind, and there they are born and die by themselves. 
Therefore, my mind 1s permanent, while those who undergo birth and death there are 
truly Impermanert." 

Hai là, người đó chẳng quán sát cái tâm, chỉ xem xét khắp cả mười phương hằng sa quốc 
độ, thấy cái chỗ kiếp bị hư, gọi là chủng tính vô thường hoàn toàn. Còn cái chỗ kiếp 
chẳng bị hư, gọi là thường hoàn toàn—Second, instead of contemplating his own mind, 
this person contemplates In the ten directions worlds as many as the Ganges" sands. He 
regards as ultimately Impermanent those worlds that are in eons of decay, and as 
ultimately permanent those that are not in eons of decay. 

Ba là, người đó chỉ quán sát cái ngã tâm của mình, tinh tế nhỏ nhiệm, ví như vi trần lưu 
chuyển mười phương, tính không đời đổi. Có thể khiến thân nầy liền sinh liền diệt, mà 
nói là tính chẳng hoại, và gọi là ngã tính thường—Third, this person closely examines his 
own mind and finds it to be subtle and mysterious, like fine motes of dust swirling in the 
ten directions, unchanging In nature. And yet 1t can cause his body to be born and then to 
die. He regards that indestructible nature as his permanent Intrinsic nature, and that 
which undergoes birth and death and flows forth from him as impermanert. 

Bốn là, người đó biết tưởng ấm hết, thấy hành ấm còn lưu động. Hành ấm thường lưu 
động, nên chấp làm tính thường. Các ấm sắc, thụ, tưởng đã hết, gọi là vô thường. Vì so 
đo chấp trước một phần vô thường, một phần thường như trên, nên đọa lạc ngoại đạo, mê 
lầm tính Bồ Đề—Fourth, knowing that the skandha of thinking has ended and seeing the 
flowing of the skandha of formations, this person speculates that the continuous flow of 
the skandha of formations 1s permanent, and that the skandhas of form, feeling, and 
thinking which have already ended are Iimpermanent. Because of these speculations of 
1mpermanence and permanence, he wIll fall into externalism and become confused about 
the Bodhi nature. 

Bốn thứ hữu biên— Four theories regarding finiteness: See Tứ Chủng Hữu Biên Ch. 68. 
Một là người đó tâm chấp cái sinh nguyên lưu dụng chẳng dứt. Chấp quá khứ và vị lai là 
hữu biên và chấp tương tục là vô biên——First, this person speculates that the origin of life 


1085 


flows and functions ceaselessly. He Judges that the past and the future are finite and that 
the continuity of the mind 1s Infinite. 

Hai là người đó quán sát trong tám vạn kiếp thì thấy chúng sanh; nhưng trước tám vạn 
kiếp thì bặt không thấy nghe gì cả. Nên chỗ không thấy nghe thì cho là vô biên, còn chỗ 
thấy nghe lại cho là hữu biên—S§econd, as this person contemplates an interval of eighty 
thousand eons, he can see living beings; but earlier than eighty thousand eons 1s a time of 
stillness in which he cannot hear or see anything. He regards as Infinie that time in 
which nothing 1s heard or seen, and as finite that Iinterval in which living beings are seen 
{O ©XISI. 

Ba là người đó chấp cái ngã khắp biết được tính vô biên, tất cả mọi người đều bị ngã 
biết, mà ngã không hay họ có tính biết riêng, nên cho là họ không có tính vô biên, họ chỉ 
là tính hữu biên —Third, this person speculates that his own pervasive knowledge 1s 
infinite and that all other people appear within his awareness. And yet, since he himself 
has never perceived the nature of their awareness, he says they have not obtained an 
infinie mind, but have only a finite one. 

Bốn là người đó cùng tột cái hành ấm không, do cái chỗ sở kiến, tâm lộ tính xem xét, so 
sánh tất cả chúng sanh, trong một thân đều có một nửa sinh, một nửa diệt. Rõ biết mọi 
vật trong thế giới đều một nửa hữu biên, một nửa vô biên. Vì so đo chấp trước hữu biên, 
vô biên, nên đọa lạc ngoại đạo và mê lầm tính Bồ Để-—Fourth, this person thoroughly 
Invesfigates the formations skandha to the point that it becomes empty. Based on what he 
sees, In his mind he speculates that each and every living being, In 1ts gIven body, 1s half 
living and half dead. From this he concludes that everything In the world 1s half finite and 
half infinite. Because of these speculations about the finite and the Infinite, he wIll fall 
1nto externalism and become confused about the Bodhi nature. 

Bốn thứ kiểu loạn— Four kinds øƒ sophistry: Lại các thiện nam, trong tam ma địa, chính 
tâm yên lặng kiên cố. Ma chẳng tìm được chỗ tiện, cùng tột căn bản của các loài sanh. 
Xem cái trạng thái u thanh, thường nhiễu động bản nguyên. Trong tri kiến, khởi so đo 
chấp trước. Người đó bị đọa vào bốn thứ điên đảo, bất tử kiểu loạn, biến kế hư luận— 
Further, In his practice of samadhi, the good person”s mind 1s firm, unmoving, and proper 
and can no longer be disturbed by demons. He can thoroughly investigate the origin of all 
categorles of beings and contemplate the source of the subtle, fleeting, and constant 
fluctuation. But 1f he begins to speculate on what he knows and sees, he could fall into 
error with four distorted, false theories, which are total speculation based on the sophIstry 
of Immortality. 

Một là người đó xem cái bản nguyên biến hóa; thấy cái chỗ thay đổi gọi là “biến,” thấy 
cái chỗ nối nhau gọi là “hằng,” thấy cái chỗ bị thấy gọi là “sinh;” chẳng thấy chỗ bị thấy 
gọi là “diệt;” chỗ tương tục không đoạn gọi là “tăng;” chỗ tương tục gián đoạn gọi là 
“giảm;” mỗi cái có chỗ sinh gọi là “có;” mỗi cái có chỗ diệt gọi là “không.” Lấy lý xem 
xét dụng tâm thấy riêng. Có người đến cầu pháp hỏi nghĩa, đáp: “Tôi nay cũng sinh, 
cũng diệt, cũng có, cũng không, cũng tăng, cũng giảm.” Các thời đều nói lộn xộn, khiến 
cho người nghe quên mất chương cú—First, this person contemplates the source of 
transformations. Seeing the movement and flow, he says there 1s change. Seeing the 
confinuity, he says there 1s constancy. Where he can perceive something, he says there 1s 
production. Where he cannot perceive anything, he says there 1s destruction. He says that 


1086 


the unbroken continuity of causes 1s Iincreasing and that the pause within the contfinuity 
are decreasing. He says that the arising of all things 1s existence and that the perishing of 
all things 1s nonexIstence. The light of reason shows that his application of mind has led to 
1nconsistent views. If someone comes to seek the Dharma, asking about 1ts meaning, he 
replies, “I am both alive and dead, both existent and nonexistent, both Increasing and 
decreasing.” He always speaks In a confusing way, causing that person to forget what he 
Was ØOIng fo Say. 

* Hai là người đó xem xét tâm kỹ càng, cái chỗ xoay vần không có. Nhân không mà có 
chứng được. Có người đến hỏi, chỉ đáp một chữ, không ngoài chữ “không,” không nói gì 
cả—Second, this person attentively contemplates his mind and finds that everything is 
nonexiIstent. He has a realization based on nonexistence. When anyone comes to ask him 
questions, he replies with only one word. He only says “no,” Aside from saying “non,” he 
does not speak. 

* Ba là người đó xem xét kỹ càng cái tâm của mình, cái gì cũng có chỗ, nhân “có” mà 
chứng được. Có người đến hỏi chỉ đáp một chữ “phải.” Ngoài chữ “phải” ra không nói gì 
cả—Third, this person attentively contemplates his mind and finds that everything is 
exIstent. He has a realizatlon based on existence. When anyone comes to ask him 
questions, he replies with only one word. He only says”yes.” Aside from saying “yes,” he 
does not speak. 

*._ Bốn là người đó đều thấy hữu, vô, vì cái cảnh phân hai, tâm cũng kiểu loạn. Có người 
đến hỏi lại đáp “cũng có” tức là “cũng không,” trong “cũng không” chẳng phải “cũng 
có.” Vì so đo chấp trước kiểu loạn hư vô, nên đọa lạc ngoại đạo và mê lầm tính Bồ Để— 
Fourth, this person perceives both existence and nonexistenceExperlencing this 
branching, his mind becomes confused . When anyone comes to ask quesfilons, he tells 
them, “ExIstence 1s also nonexIstence. But within nonexistence there 1s no existence.” lt 
1s all sophistry and does not stand up under scrutiny. Because of these speculations, which 
are empty sophistries, he wIll fall into externalism and become confused about the Bodhi 
nature. 

vi) Mười sáu thứ hữu tướng— The sixteen ways in which ƒorms can exist qfter death: Lại có 
thiện nam, trong tam ma địa, chính tâm yên lặng kiên cố. Ma chẳng tìm được chỗ tiện, 
cùng tột căn bản của các loài sanh. Xem cái trạng thái u thanh, thường nhiễu động bản 
nguyên. Chỗ lưu vô tận, khởi so đo chấp trước. Người đó bị đọa vào điên đảo hữu tướng 
sau khi chết. Hoặc tự kiên cố thân, nói sắc là ngã, hoặc thấy ngã viên mãn, trùm khắp 
quốc độ. Nói ngã có sắc. Hoặc kia tiền cảnh duyên theo ngã ứng dụng. Nói sắc thuộc 
ngã. Hoặc ngã nương ở trong cái hành tướng tương tục, nói ngã ở sắc. Đều so đo chấp 
trước rằng sau khi chết có tướng. Như vậy xoay vần có mười sáu tướng. Từ ấy hoặc chấp 
rằng rốt ráo phiển não, rốt ráo Bồ Đề, hai tính cách đều đi đôi, chẳng có xúc ngại nhau. 
Vì so đo chấp trước sau khi chết rồi có tướng, đọa lạc ngoại đạo, mê lầm tính Bồ Để— 
Further, In his practice of samadhi, the good person”s mind 1s firm, unmoving and proper 
and can no longer be disturbed be demons. He can thoroughly Investigate the origin of all 
categorles of beings and contemplate the source of the subtle, fleeting and constant 
fluctuation. But 1f he begins to speculate the endless flow, he could fall Into error with the 
confused ideas that forms exist after death. He may strongly identify with his body and 
say that form 1s himself; or he may see himself as perfectly encompassing all worlds and 


1087 


say that he contains form; or he may perceive all external conditions as contingent upon 
himself and say that form belongs to him; or he may decide that he relies on the 
continuity of the formations skandha and say that he 1s withinn form. In all these 
speculafions, he says that forms exIst after death. Expanding the Idea, he comes up with 
SIXteen cases of the exIstence of forms. 

vii) Tám thứ vô tướng— Eight ideas abouf nonexistence oƒƒorms: Lạt các thiện nam, trong tam 
ma địa, chính tâm yên lặng kiên cố. Ma chẳng tìm được chỗ tiện. Cùng tột căn bản của 
các loài sinh. Xem cái trạng thái u thanh, thường nhiễu động bản nguyên. Trong chỗ diệt 
trừ sắc, thụ, tưởng, khởi so đo chấp trước, sau khi chết đọa vào vô tướng điên đảo. Thấy 
sắc diệt, hình không sở nhân. Xem tưởng diệt, tâm không chỗ buộc. Biết cái thụ diệt, 
không còn nối liễển. Tính ấm tiêu tan, dù có sinh lý, mà không thụ tưởng, đồng như cây 
cỏ. Cái chất ấy hiện tiền, còn không thể được, huống là khi chết mà lại còn các tướng? 
Nhân đó so đo, sau khi chết, tướng không có, như vậy xoay vần, có tám vô tướng. Từ đó 
cho rằng: niết bàn, nhân quả, tất cả đều không, chỉ có danh từ, hoàn toàn đoạn diệt. Vì so 
đo chấp trước sau khi chết không có, đọa lạc ngoại đạo, mê lầm tính Bồ Đề——Further, in 
his practice of samadhi, the good person”s mind 1s firm, unmoving and proper, and can no 
longer be disturbed by demons. He can thoroughly Investigate the origin of all categories 
of being and contemplate the source of the subtle, fleeting and constant fluctuation. But If 
he begins to speculate on the skandhas of form, feeling, and thinking, which have already 
ended, he could fall Into error with the confused idea that forms do not exIst after death. 
Seeing that his form 1s gone, his physical shape seems to lack a cause. As he 
contemplates the absence of thought, there 1s nothing to which his mind can become 
attached. Knowing that his feelings are gone, he has no further Iinvolvements. Those 
skandhas have vanished. Although there 1s still some coming 1nto being, there 1s no 
feeling or thought, and he concludes that he 1s like grass or wood. Since those qualities do 
not exIst at present, how can there be any existence of fors after death? Because of his 
examinations and comparisons, he decides that after death there 1s no existence. 
Expanding the idea, he comes up with eight cases of the nonexistence of forms. From 
that, he may speculate that Nirvana and cause and effect are all empty, that they are 
mere names and ultimately do not exist. Because of those speculatlons that forms do not 
exIst after death, he will fall Iinto externalism and become confused about the Bodhi 
nature. 

viii)Tám phủ định— Eight kinds oƒ negafion: Lại các thiện nam, trong tam ma địa, chính tâm 
yên lặng kiên cố. Ma chẳng tìm được chỗ tiện. Cùng tột căn bản của các loài sinh. Xem 
cái trạng thái u thanh, thường nhiễu động bản nguyên. Đối trong hành ấm còn, , và thụ 
tường diệt, chấp cả có và không, tự thể phá nhau. Sau khi chết ngưới ấy đọa vào luận 
Cu-Phi, khởi điên đảo. Trong sắc, thụ, tưởng, thấy có và chẳng phải có. Trong cái hành 
ấm thiên lưu, xem không và chẳng không. Như vậy xoay vần cùng tột ngũ ấm, 18 giới. 
Tám cái tướng cu-phi, hễ theo được một cái đều nói: “chết rỗi có tướng không tướng.” 
Lại chấp rằng các hành tính chất hay dời đổi, tâm phát ra thông ngộ, có không đều 
không, hư thật lầm lỗi. Vì so đo chấp trước chết rồi đều không, hậu lai mời mịt, không 
thể nói được, đọa lạc ngoại đạo, mê lầm tính Bồ Để——Further, in his practice of samadhi, 
the good person”s mind 1s firm, unmoving and proper and can no longer be disturbed by 
demons. He can thoroughly Investigate the origin of all categorles of beings and 


1088 


contemplate the source of the subtle, fleeting and constant fluctuation. In this state where 
the skandha of formation remains, but the skandhas of feeling and thinking are gone, 1f he 
begins to speculate that there are both existence and nonexistence, thus contradicting 
himself, he could fall into error with confused theories that deny both existence and 
nonexistence after death. Regarding form, feeling and thinking, he sees that existence 1s 
not really existence. Within the flow of the formations skandha, he sees that that 
nonexistence 1s not really nonexistence. Considering back and forth In this way, he 
thoroughly investigates the realms of these skandhas and derives an eightfold negation of 
forms. No matter which skandha 1s mentioned, he says that after death, 1t neither exIsts 
nor does not exist. Further, because he speculates that all formations are changing In 
nature, an “insighf” flashes through his mind, leading hìm to deny both existence and 
nonexistence. He cannot determine what 1s unreal and what 1s real. Because of these 
speculations that deny both existence and nonexistence after death, the future 1s murky to 
him and he cannot say anything about 1t. “Therefore, he will fall into externalism and 
become confused about the Bodhi nature. 

ix) Bảy chỗ đoạn diệt— Seven theories on the cessafion oƒ existence: Lại các thiện nam, trong 
tam ma địa, chính tâm yên lặng kiên cố. Ma chẳng tìm được chỗ tiện. Cùng tột căn bản 
của các loài sinh. Xem cái trạng thái u thanh, thường nhiễu động bản nguyên. Đối về sau 
không có, khởi so đo chấp trước. Người đó bị đọa vào luận bảy thứ đoạn diệt. Hoặc chấp 
cái thân mất, hoặc cái dục diệt tận, hoặc cái khổ mất, hoặc cực lạc mất, hoặc cực xả mất. 
Như vậy xoay vần cùng tột bẩy chỗ hiện tiễn tiêu diệt, mất rồi không còn nữa. Vì so đo 
chấp trước chết rồi đoạn diệt, nên đọa lạc ngoại đạo, mê lầm tính Bồ Đề——Further, in his 
practice of samadhi, the good person”s mind 1s firm, unmoving and proper and can no 
longer be disturbed by demons. He can thoroughly Investigate the origin of all categories 
of beings and contemplate the source of the subtle, fleeting, and consfant fluctuation. But 
1f he begins to speculate that there 1e no existence after death, he could fall Into error 
with seven theories of the cessation of existence. He may speculate that the body will 
cease to exIsf; or that when desire has ended, there 1s cessation of exIstence; or that after 
suffering has ended, there 1s cessation of existence; or that when bliss reaches an ultimate 
point, there 1s cessation of existence; or that when renunciation reaches an ultimate point, 
there 1s cessatlon of existence. Considering back and forth In this way, he exhaustively 
1nvestigates the limits of the seven states and sees that they have already ceased to be 
and wIll not exist again. Because of these speculations that existence ceases after death, 
he wIll fall into externalism and become confused about the Bodhi nature. 

x)_ Năm Niết Bàn—Five kinds øƒ immediate Nirvana: Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 
Chín, phần Thập Hành Ấm Ma, Đức Phật đã nhắc nhở Ngài A Nan về năm Niết Bàn như 
sau: “Lại có người thiện nam, trong tam ma địa, chính tâm yên lặng kiên cố. Ma chẳng 
tìm được chỗ tiện. Cùng tột căn bản của các loài sinh. Xem cái trạng thái u thanh, thường 
nhiễm động bản nguyên. Chấp sau khi chết phải có, khởi so đo chấp trước. Người đó bị 
đọa vào luận năm Niết Bàn.” Vì so đo đo chấp trước năm Niết Bàn mà phải đọa lạc 
ngoại đạo, và mê lầm tính Bồ Đề——According to the Surangama Sutra, book Nine, ¡n the 
section of the ten states of formation skandha, the Buddha reminded Ananda about the 
five kinds of immediate Nirvana: “Further, in his practice of samadhi, the good person”s 
mind 1s firm, unmoving, and proper and can no longer be disturbed by demons. He can 


3) 


b) 


1) 


1089 


thoroughly investigate the origin of all categorles of beings and contemplate the source of 
the subtle, fleeting, and consftant fluctuation. But 1f he begins to speculate on existence 
after death, he could fall Iinto error with five theorles of Nirvana. Because of these 
speculaflons about five kinds of immediate Nirvana, he wIll fall Iinto externalism and 
become confused about the Bodhi nature. 

Hoặc lấy Dục Giới làm Niết Bàn, xem thấy viên minh, sinh ra ưa mến: He may consider 
the Heavens of the Desire Realm a true refuge, because he contemplates theIr exfensive 
brightness and longøs for 1t. 

Hoặc lấy Sơ Thiên vì tính không lo: He may take refuge ¡n the Eirst Dhyana, because 
there his nature 1s free from WOrry. 

Hoặc lấy Nhị Thiền tâm không khổ: He may take refuge ¡n the Second Dhyana, because 
there his mind 1s free from suffering. 

Hoặc lấy Tam Thiên rất vui đẹp: He may take refuge ¡in the Third Dhyana, because he 
delights In 1ts extreme Joy. 

Hoặc lấy Tứ Thiền khổ vui đều mất, chẳng bị luân hồi sanh diệt. Mê trời hữu lậu cho là 
vô vi. Năm chỗ an ổn cho là thắng tịnh. Cứ như thế mà bị xoay vần: He may take refuge 
1n the Fourth Dhyana, reasoning that suffering and bliss are both ended there and that he 
wIill no longer undergo transmigration. These heavens are subJect to outflows, but In his 
confusion he thinks that they are unconditioned; and he takes these five states of 
tranquility to be refuge of supreme purity. Considering back and forth in this way, he 
decides that these five states are ultIimate. 


Thức Uẩn— Skandha oøƒ Consciousness: Vijnana (skt——Vinnana (p). 

Tổng Quan về Thức Uẩn—An Overview oƒ the Skandha øƒ Consciousness: Thức Uẩn là 
nhận thức bao gồm sáu loại ý thức nảy sinh từ sự tiếp xúc của giác quan tương ứng với 
một đối tượng tri giác. Thức có nghĩa phân biệt; cảnh giới đến thì sanh tâm phân biệt. Thí 
dụ như thấy sắc đẹp thì sanh lòng vui thích, nghe lời ác thì sanh lòng ghét bỏ, vân vân. 
Tất cả những phân biệt như thế nầy đều là một phần của thức uẩn—Aggregate of 
conscIousness 1ncludes the six types of conscIousness (seeing, hearing, smelling, tasting, 
touching and mental consciousness)—Awareness or sensifivity to an object, I.e. the 
COnSCIOusness associates with the physical factors when the eye and a visible obJect come 
Into confact, an awareness of a visible obJect occurs In our mind. Consciousness or a 
turning oŸ a mere awareness Into personal experience 1s a combined function of feeling, 
perception and mental formation. The Aggregate of Consciousness refers to the process 
Of discrimination. Às soon as a situation appears, we begin to discrIminate 1n our thoughfs 
about that situation. For example, when we see something beautiful, we have thoughts of 
fondness towards It; and when we hear ugly sounds, we have thoughts of dislike for those 
sounds. All sụch discriminations are part of this Aggregate. 

Thức Uẩn theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm— The Skandha oƒ Consciousness according to the 
Surangdma Sutrq: 

Ông A Nan! Ví như người lấy cái bình tần già, bịt cả hai miệng bình, rồi vác đầy một 
bình hư không, đi xa nghìn dậm, mà tặng nước khác. Thức ấm cũng như vậy. Ông A Nan! 
Cái hư không đó, không phải từ phương kia mà lại, cũng không phải ở phương nầy vào: 
Ananda! Consider, for example, a man who picks up a kalavinka pitcher and stops up Ifs 


¡0 


ii) 


1V) 


C) 


1) 


¡0 


1090 


two holes. He lift up the pitcher filled with emptiness and, walking some thousand-mile 
way, presenfts 1t to another country. You should know that the skandha of conscIousness 1s 
the same way. Thus, Ananda, the space does not come from one place, nor does It øo fO 
another. 

Thật vậy, ông A Nan, nếu từ phương kia lại thì trong bình đó đã đựng hư không mà đi, ở 
chỗ cũ lẽ ra phải thiếu một phần hư không: The reason for this, Ananda, ¡is that iŸ it were 
to come from another place, then when the stored-up emptiness In the pitcher went 
elsewhere, there would be less emptiness In the place where the pitcher was originally 
Nếu từ phương nầy mà vào, thì khi mở lỗ trút bình, phải thấy hư không ra: If it were to 
enter this region, when the holes were unplugged and the pitcher was turned over, one 
would see empftiness come out. 

Vậy nên biết: thức ấm hư vọng, vốn chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự nhiên: 
'Therefore, you should know that the skandha of conscIousness 1s empty and false, since 1t 
neither depends upon causes and conditions for exIstence nor 1s spontaneous In nature. 
Thức Uẩn trong “Con Đường Cổ Xưa”—Aggregate oƒ Consciousness in “The Buddha's 
Ancient Path”: Theo Hòa Thượng Piyadassi trong quyển “Con Đường Cổ Xưa”— 
According to Most Venerable PIiyadassi in “The Buddha's Ancient Path”: 

Thức uẩn được coi là quan trọng nhất trong năm uẩn; có thể nói Thức uẩn là kho chứa 52 
tâm sở, vì không có Thức thì không Tâm sở nào có được. Thức và các Tâm sở tương 
quan, tùy thuộc và đồng thời tổn tại với nhau. Thức cũng có 6 loại và nhiệm vụ của nó 
rất đa dạng, nó có các Căn và Trần của nó. Tất cả mọi cảm nhận của chúng ta đều được 
cảm nhận qua sự tiếp xúc giữa các căn với thế giới bên ngoài: Aggregate of 
COnscIousness 1s the most Important of the aggregates; for 1t is the receptacle, so to speak, 
for all the fifty-two mental concomitants or factors, since without consciousness no mental 
factors are available. Consciousness and the factors are 1nterrelated, inter-dependent, and 
co-eXIstent. Agsregate of consciousness has sIx fypes and 1s function 1s varied. It has 1s 
basis and oblJects. All our feelings are experienced through the confact of sense faculties 
with the external world. 

Mặc dù có sự tương quan giữa các căn và đối tượng của chúng. Chẳng hạn, nhãn căn với 
các sắc, nhĩ căn với các âm thanh, sự biết vẫn phải qua Thức. Nói cách khác, các đối 
tượng giác quan không thể được cảm nhận với độ nhạy cảm đặc biệt nếu không có loại 
Thức thích hợp. Bây giờ, khi con mắt và hình sắc đều có mặt, Thức Thấy sẽ phát sinh tùy 
thuộc hai yếu tố nầy. Tương tự, với tai và âm thanh, vân vân, cho tới tâm và các pháp 
trần. Lại nữa, khi ba yếu tố mặt, sắc và nhãn thức gặp nhau, chính sự trùng hợp nầy được 
gọi là xúc. Từ xúc sanh Thọ, vân vân. Như vậy, Thức sanh khởi do một kích thích nào đó 
xuất hiện ở năm cửa giác quan và ý môn, căn thứ sáu. Vì Thức phát sanh do sự tương tác 
giữa các Căn và Trần, nên nó cũng do duyên sanh chứ không hiện hữu độc lập. Thức 
không phải là một linh hồn hay tinh thần đối lại với vật chất. Các tư duy và ý niệm là 
thức ăn cho căn thứ sáu gọi là “tâm” nầy cũng do duyên sanh, chúng tùy thuộc vào thế 
giới bên ngoài mà năm căn kia kinh nghiệm. Năm căn tiếp xúc năm trần, chỉ trong thời 
hiện tại, nghĩa là khi trần (đối tượng) tiếp xúc chạm với căn tương ứng của nó. Tuy 
nhiên, Tâm căn có thể kinh nghiệm trần cảnh, dù đó là sắc, thanh, hương, vị, hay xúc đã 
được nhận thức bằng các giác quan. Chẳng hạn, một đối tượng của sự thấy, mà với đối 
tượng nầy nhãn căn đã tiếp xúc trong quá khứ, có thể được tưởng tượng lại bằng tâm căn 


đ) 


/) 


1091 


ngay lúc nầy mặc dù đối tượng ấy không có trước mắt. Tương tự như vậy đối với các trần 
cảnh khác. Đây là chủ thể nhận thức và rất khó kinh nghiệm một số các cảm giác nầy. 
Loại hoạt động của Tâm nây rất vi tế và đôi khi vượt quá sự hiểu biết thông thường: 
Although there 1s this functional relationship between the faculties and theIr obJects, for 
Instance, eye with forms, ear with sounds, and so on, awareness comes through 
COnscIousness. In other words, sense objects can not be experienced with the particular 
sensitivity without the appropriate kind of consciousness. Now when eye and form are 
both present, visual consciousness arises dependent on them. Similarly with ear and 
sound, and so on, down to mind and mental obJects. Again, when the three things, eye, 
form, and eye-consclousness come together, it 1s their coincidence that 1s called 
“contact”. From conftact comes feeling and so on. Thus, conscIousness originates through 
a stimulus arising in the five sense doors and the mind door, the sixth. As conscIousness 
arises through the Interaction of the sense faculties and the sense obJects, It also 1s 
conditioned and not independert. Ït 1s not a spIrit or soul opposed to matter. Thoughts and 
Ideas which are food for the sixth faculty called mind are also dependent and conditioned. 
They depend on the external world which the other five sense faculties experlence. The 
five facultiles contact obJects, only In the present, that 1s when obJects come 1n direct 
contact with the particular faculty. The mind faculty, however, can experience the sense 
obJect, whether 1t 1s form, sound, smell, taste, or thought already cognized by the sense 
organs. For Instance, a visible obJect, with which the eye came 1n contact 1n the past, can 
be visualized by the mind faculty Just at this moment although the object 1s not before the 
eye. Similarly with the other sense obJects. This 1s subJective, and 1t 1s diffiicult to 
experlence some of these sensatlons. This sort of activity of the mind 1s subtle and 
sometimes beyond ordinary comprehension. 

Mười Ma Chướng của Người Tu Thiền Gây Ra Bởi Thức Uẩn— Ten Demonic Obstructions 
o‡Zen Practitioners caused by the Consciousness Skandha: Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, 
quyển Chín, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về mười thức ấm ma như sau—In the 
Surangama Sutra, the Buddha reminded Ananda about the ten states of conscIousness. 
Chấp nhân và sở nhân—Attachment to causes and what which is caused: A Nan! Ông 
phải biết, người thiện nam đó nghiên cùng hành ấm tiêu không, đối với thức đã trở về 
chỗ đầu. Đã dứt sanh diệt, mà đối với tịch diệt tinh diệu chưa được viên. Có thể khiến 
cái thân căn của mình, căn cách hợp ly. Với các loại mười phương thông biết. Hiểu biết 
đã thông hợp, có thể vào nơi viên nguyên. Nếu đối với chỗ sỏ quy, lập cái nhân chơn 
thường, cho là thắng giải, thì người ấy đọa về cái chấp nhân, sở nhân. Thành bạn lữ của 
phái Ca Tỳ La chấp “minh đế” là chỗ sở quy, mê Bồ Đề của Phật, bổ mất tri kiến. Đó là 
cái chấp thứ nhất lập tâm sở đắc, thành quả sở quy, trái xa viên thông, ngược với thành 
Niết Bàn, sinh giống ngoại đạo ——Ananda! You should know that the good person has 
thoroughly seen the formations skandha as empty, and he must return consciousness to 
the source. He has ended production and destruction, but he has not yet perfected the 
subtle wonder of ultimate serenity. He can cause the Iindividual sense facultles of his 
body to unite and open. He also has a pervasive awareness of all categories of beIngs In 
the ten directions. Since his awareness 1s pervasive, he can enter the perfect source. But 
1s he regards what he 1s returning to as the cause of truepermanence and Interprets this as 
a supreme sfate, he wIll fall into the error of holding to that cause. Kapila the Sankhyan, 


H) 


1H) 


1092 


with his theory of returning to the Truth of the Unmanifest, will become his companion. 
Confused about the Bodhi of the Buddhas, he wIll lose his knowledge and understanding. 
Thịs 1s the first state, in which he concludes that there 1s a place to which to return, based 
on the idea that there 1s something to attain. He strays far from perfect penetration and 
turns his back on the City of Nirvana, thus sowing the seeds of externalism. 

Chấp năng phi năng—Attachment to ability that is not actually ability: Ông A Nan! Lại 
người thiện nam nghiên cùng hành ấm tiêu không, đối với thức đã trở về chỗ đầu. Đã dứt 
sinh diệt, mà đối với tịch diệt tinh diệu chưa được viên. Nếu đối với chỗ sở quy, ôm làm 
cái thể của mình, cùng tận cõi hư không, trong 12 loại chúng sinh, đều là trong thân ta 
một loại lưu xuất ra, cho là thắng giải. Người ấy đọa về cái chấp năng và phi năng. 
Thành bạn lữ của phái Ma Hê Thủ La, hiện cái thân vô biên, mê Bồ Đề của Phật, bỏ 
mất tri kiến. Đó là cái chấp thứ hai, lập tâm năng vi, thành quả năng sự, trái xa viên 
thông và thành Niết Bàn, sinh trời đại mạn, cho rằng ta trùm khắp tất cả—Further, 
Ananda, the god person has thoroughly seen the formations skandha as empty. He has 
ended production and destruction, but he has not yet perfected the subtle wonder of 
ultimate serenity. He may regard that to which he 1s returning as his own body and may 
see all beings in the twelve categories throughout space as flowing forth from his body. If 
he Interprets this as a supreme state, he wIll fall into the error of maintaining that he has 
an ability which he does not really have. Maheshvara, wIll manifests his boundless body, 
wIll become his companion. Confused about the Bodhi of the Buddhas, he wIll lose his 
knowledge and understanding. This 1s the second state, in which he draws conclusions 
about the workings of an ability based on Idea that he has such an ability. He strays far 
†rom perfect penetration and turns his back on the City of Nirvana, thus sowing the seeds 
for being born In the Heaven of Great Pride where the self 1s considered all-pervading 
and perfect. 

Chấp thường phi thường—Attachment to a wrong idea oƒ permanence: Lại người thiện 
nam nghiên cùng thành ấm tiêu không, đối với thức đã trở về chỗ đầu. Đã dứt sinh diệt, 
mà đối với tịch diệt tinh diệu chưa được viên. Nếu đối với chỗ sở quy, có cái chỗ nương 
về, thì tự nghi thân tâm từ đó lưu xuất, mười phương hư không đều do đó phát khởi. Cứ 
nơi sinh khởi, đó là chỗ tuyên lưu ra, làm cái thân chân thường, cho là không sinh diệt. Ở 
trong sinh diệt, đã chấp là thường trú. Đã lầm cái bất sinh, lại mê cái sinh diệt. An trụ nơi 
trầm mê, cho là thắng giải. Người đó đọa về chấp thường phi thường. Làm bạn của trời 
Tự Tại, mê Bồ Đề của Phật, bỏ mất tri kiến. Đó là cái chấp thứ ba lập cái tâm nhân y, 
thành quả vọng chấp, trái xa viên thông và thành Niết Bàn, sinh điên đảo viên—Further, 
the good person has thoroughly seen the formations skandha as empty. He has ended 
production and destruction, but he has not yet perfected the subtle wonder of ultimate 
serenmity. If he regards what he 1s returning to as a refuge, he will suspect that his body 
and mind come forth from there, and that all things throughout space 1n the ten direcfions 
arise from there as well. He will explain that from which all things 1ssue forth 1s the truly 
permanent body, which 1s not subJect to production and destruction. While still within 
production and destruction, he prematurely reckons that he abides in permanence. Since 
he is deluded about nonproduction, he 1s also confused about production and destruction. 
He 1s sunk In confusion. If he interprets this as a supreme sfate, he will fall into the error 
of taking what 1s not permanent to be pemanent. He will speculate that the Sovereign 


I) 


v) 


1093 


God (Ishvaradeva) 1s his companion. Confused about the Bodhi of the Buddhas, he will 
lose his knowledge and understanding. This 1s the third state, in which he makes a false 
speculafton based on the idea that there 1s a refuge. He strays far from perfect 
penetration and turns his back on the City of Nirvana, thus sowing the seeds of a distorted 
View Of perfection. 

Chấp tri vô tr—Attachment to an awareness that is not actually awareness: Lại người 
thiện nam nghiên cùng hành ấm tiêu không. Đã dứt sinh diệt, mà đối với tịch diệt tinh 
diệu chưa được viên. Nếu đối với chỗ bị biết, cái biết nó khắp và hoàn toàn. Nhân cái 
biết đó lập ra kiến giải rằng: “Mười phương thảo mộc đều gọi là hữu tình, với người 
không khác. Cỏ cây là người, người chết lại thành mười phương cỏ cây. Không lựa riêng 
cái biến tri.” Cho là thắng giải. Người ấy đọa về cái chấp tri vô tri. Thành bạn lữ của 
phái Ba Tra Tiện Ni, chấp tất cả có giác, mê Bồ Đề của Phật, bỏ mất tri kiến. Đó là cái 
chấp thứ tư, lập cái tâm viên tri, thành quả hư vọng, trái xa viên thông và thành Niết 
Bàn, sinh giống biết điên đảo—Further, the good person has thoroughly seen the 
formations skandha as empty. He has ended production and destruction, but he has not 
yet perfected the subtle wonder of ultimate serenity. Based on his idea that there 1s 
universal awareness, he formulates a theory that al the plants in the ten directions are 
senfient, not different from human beings. He claims that plants can become people, and 
that when people die they again become plants in the ten directions. If he considers this 
1dea of unrestricted, universal awareness to be supreme, he will fall Into the error of 
maintaming that what Isĩ not aware has awareness. Vasishtha and Sainika, who 
maintained the Idea of comprehensive awareness, will become his companions. Confused 
about theBodhi of the Buddhas, he wIll lose his knowledge and understanding. Thịs 1s the 
fourth state, in which he draws an erroneous conclusion based on the idea that there 1s a 
universal awareness. He strays far from perfect penetration and turns his back on the City 
of Nirvana, thus sowing the seeds of a distorted view of awareness. 

Chấp sinh vô sinh— Attachment to birth that is not actually birth: Lại người thiện nam 
nghiên cùng hành ấm tiêu không. Đã dứt sinh diệt, mà đối với tịch diệt tinh diệu chưa 
được viên. Nếu đối trong cái tính viên dung, các căn hỗ dụng, đã được tùy thuận. Bèn 
đối với viên dung biến hóa, tất cả phát sinh, cầu lửa sáng chói, ưa nước thanh tịnh, ưa gió 
chu lưu, xem trần thành tựu, mỗi mỗi phụng sự. Lấy các trần ấy, phát làm bản nhân, lập 
cho là thường trụ. Người đó đọa về cái chấp sinh vô sinh, là bạn lữ của Ca Diếp Ba và 
Bà La Môn, tâm siêng năng ép xác thờ nước lửa, cầu ra khỏi sinh tử, mê Bồ Để của 
Phật, bổ mất tri kiến. Đó là cái chấp thứ năm: chấp trước thờ phụng, bỏ tâm theo vật, lập 
cái nhân vọng cầu, cầu cái quả vọng ký, trái xa viên thông và thành Niết Bàn, sinh giống 
điên đảo—Further, the good person has thoroughly seen the formations skandha as 
empty. He has ended production and destruction, but he has not yet perfected the subtle 
wonder of ultimate serenity. If he has attainned versality In the perfect fusion and 
Iinterchangeable functioning of the sense faculties, he may speculate that all things arise 
Írom these perfect transformations. He then seeks the light of fire, delights in the purity 
of water, loves the wind”s circuitous flow, and contemplates the accomplishmenfs on the 
earth. He reveres and serves them all. He takes these mundane elements to be a 
fundamenral cause and considers them to be everlasting. He will then fall into the error 
of taking what 1s not production to be production. Kashyapa and the Brahmans who seek 


vi) 


1094 


to transcend bịrth and death by diligently serving fire and worshipping water will become 
his companions. Confused about the Bodhi of the Buddhas, he wIll lose his knowledge 
and understanding. Thịs 1s the fifth state, in which he confusedly pursues the elements, 
setting up a false cause that leads to false aspiratons baed on speculations about his 
attachment to worship. He strays far from perfect penetration and turns his back on the 
City of Nirvana, thus sowing the seeds of a distorted view of transformation. 

Chấp quy vô quy—Attachment to a refuge that is not actually a refuge: Lại người thiện 
nam nghiên cùng hành ấm tiêu không. Đã dứt sanh diệt, mà đối với tịch diệt tinh diệu 
chưa được viên. Nếu đối với viên minh, họ chấp trong viên minh ấy trống rỗng, phá bỏ 
các cái biến hóa, lấy cái vĩnh diệt làm chỗ quy y, sinh thắng giải. Người đó đọa về cái 
chấp quy vô quy. Lầm bạn lữ của phái chấp “vô tưởng thiên” và Thuân Nhã Đa, mê Bồ 
Đề của Phật, bổ mất tri kiến. Đó là cái chấp thứ sáu, lập tâm viên hư vô thành quả không 
vong, trái xa viên thông và thành Niết Bàn, sinh giống đoạn diệt —Further, the good 
person has thoroughly seen the formations skandha as empty. He has ended production 
and desftruction, but he has not yet perfected the subtle wonder of ultmate serenity. He 
may speculate that there Is an emptiness within the perfect brightness, and based on that 
he denies the myriad transformations, taking their eternal cessation as his refuge. If he 
Interprets this as a supreme sfate, he wIll fall into the error of taking what 1s not a refuge 
to be a refuge. Those abiding 1n the Shunyafa of the Heaven of Neither Thought nor Non- 
Thought will become his companions. Confused about the Bodhi of the Buddhas, he wIll 
lose his knowledge and understanding. Thịs 1s the sixth state , in which he realizes a state 
of voidness based on the Idea of emptiness within the perfect brightness. He strays far 
Írom perfect penetration and turns his back on the City of Nirvana, thus sowing the seeds 
of annihilationism. 


vii) Chấp tham phì tham— Attachmem to an affainable craving: Lại người thiện nam nghiên 


cùng hành ấm tiêu không. Đã dứt sinh diệt, mà đối với tịch diệt tỉnh diệu chưa được viên. 
Nếu đối với viên thường, họ kiên cố thân thường trú, đồng với cái tinh viên hằng chẳng 
mất, sinh thắng giải. Người ấy đọa về cái chấp tham phi tham. Làm bạn lữ của phái chấp 
A Tư Đà Tiên, cầu sống lâu, mê Bồ Đề của Phật, bỏ mất tri kiến. Đó là cái chấp thứ 
bảy: chấp trước nơi sống lâu, lập cái nhân cố vọng, đến quả sống lâu mà khổ, trái xa 
viên thông và thành Niết Bàn, sinh giống vọng sống lâu—Further, the good person has 
thoroughly seen the formations skandha as empty. He has ended production and 
destruction, but he has not yet perfected the subtle wonder of ultimate seremty. In the 
state of what seems to be perfect permanence, he may bolster his body, hoping to live for 
a long time ¡n that subtle and perfect condition without dying. If he interprets this as a 
supreme_ state, he wIll fall into the error of being greedy for something attainable. Asita 
and those who seek long life will become his companions. Confused about the Bodhi of 
the Buddhas, he will lose his knowledge and understanding. Thịs 1s the seventh sfate, In 
which he sets up the false cause of bolstering and aspires to permanent worldly 
exIstence, based on his attainment to the life-source. He strays far from perfect 
penetration and turns his back on the City of Nirvana, thus sowing the seeds for false 
thoughts of lengthening life. 


viii)Chấp chân phi chân— Attachment to truth that is not actually truth: Lại người thiện nam 


nghiên cùng hành ấm tiêu không. Đã dứt sanh diệt, mà đối vói tịch diệt tinh diệu chưa 


1x) 


*) 


1095 


được viên. Quán sát căn mệnh với trần cảnh dung thông lẫn nhau, sợ phải tiêu hết, cố 
gắng làm cho căn cảnh bền chắc. Nơi đó ngồi cung Liên Hoa, biến hóa rất nhiều đồ quý 
báu đẹp đẽ, buông lung tâm mình, sinh thắng giải. Người đó đọa về cái chấp chân phi 
chân. Lầm bạn lữ của phái Tra Chỉ Ca La, mê Bồ Đề của Phật, bỏ mất tri kiến. Đó là cái 
chấp thứ tám, phát nhân nghĩ sai, lập quả trần lao hưng thịnh, xa trái viên thông và thành 
Niết Bàn, sinh giống Thiên ma—Further , the good person has thoroughly seen the 
formations skandha as empty. He has ended production and destruction, but he has not 
yet perfected the subtle wonder of ultimate seremty. As he contemplates the 
I1nterconnection of all lives, he wants to hang on to worldly enJoyments and 1s afraid they 
wIll come to an end. Caupht up In this thought, he wIll, by the power of transformation, 
seat himself In a lotus flower palace, conjure up an abundance of the seven precIous 
things, increase his retinue of beautiful women, and indulge his mind. If he interprets this 
as a supreme state, he wIll fall into the error of taking what 1s not the truth to be the truth. 
Vignakara wIll become his companion. Confused about the Bodhi of the Buddhas, he will 
lose his knowledge and understanding. This is the eighth state, in which he decides to 
indulse in worldly enJoyments, based on his wrong thinking. He strays far from perfect 
penetration and turns his back on the City of Nirvana, thus sowing the seeds for becoming 
a demon of the heavens. 

Định tính Thanh Văn— Fixed nature Hearers: Lại người thiện nam nghiên cùng hành ấm 
tiêu không. Đã dứt sinh diệt, mà đối với tịch diệt chưa được viên. Đối với trong mệnh 
minh, phân biệt tinh, thô, thẩm, quyết, chân, ngụy. Nhân quả báo đáp nhau, chỉ cầu cảm 
ứng, trái với đạo thanh tịnh. Đó là thấy quả khổ, đoạn tập nhân, chứng tịch diệt, tu đạo 
lý, ở tịch diệt rồi thôi, chẳng tiến tới nữa, sinh thắng giải. Người đó đọa về định tính 
Thanh Văn. Làm bạn lữ của các Tăng ít học, Tăng thượng mạn, mê Bồ Đề của Phật, bỏ 
mất tri kiến. Đó là cái chấp thứ chín, cố làm đầy đủ công hạnh, cầu quả tịch diệt, xa trái 
viên thông và thành Niết Bàn, sinh giống bị buộc nơi cái không —Fturther, the good 
person has thoroughly seen the formations skandha as empty. He has ended production 
and destruction, but he has not yet perfected the subtle wonder of ultimate serenity. In his 
understanding of life, he distinguishes the subtle and the coarse and determines the true 
and the false. But he only seeks a response In the mutual repayment of cause and effect, 
and he turns his back on the Way of Purity. In the practice of seeing suffering, eliminating 
accumulation, realizing cessation, and cultivating the Way, he dwells in cessation and 
stops there, making no further progress. If he Interprets this as a supreme state, he will 
fall and become a fixed nature Hearer. Unlearned Sanghans and those of overweening 
pnde will become his companions. Confused about the Bodhis of the Buddhas, he will 
lose his knowledge and understanding. Thịs 1s the nĩnth state, in which he aspires toward 
the fruition of cessation, based on perfecting the mind that seeks responses. He strays far 
from perfect penetration and turns his back on the City of Nirvana, thus sowing the seeds 
for becoming enmeshed in emptiness. 

Định tính Độc Giác— Fixed nature Pratyekas: Lại người thiện nam nghiên cùng hành ấm 
tiêu không. Đã dứt sinh diệt, mà đối với tịch diệt tính diệu chưa được viên. Nếu đối với 
viên dung thanh tịnh giác minh, nghiên cùng phát ra thâm diệu. Bèn lập Niết Bàn, mà 
chẳng tiến nữa, sinh thắng giải. Người đó bị đọa về định tính Bích Chi. Làm bạn lữ với 
các Duyên Giác, chẳng hồi tâm, mê Bồ Đề của Phật, bỏ mất tri kiến. Đó là cái chấp thứ 


1096 


mười, tâm hợp với viên giác của Duyên Giác, thành quả trạm minh, xa trái viên thông và 
thành Niết Bàn, sinh giống giác viên minh, chẳng hóa viên—Further, the good person 
has thoroughly seen the formations skandha as empty. He has ended production and 
destruction, but he has not yet perfected the subtle wonder of ultimate serenity. In that 
perfectly fused, pure, bright enlightenment, as he Iinvestigates the profound wonder, he 
may take 1t to be Nirvana and faill to make further progress. lf he Interprets this as a 
supreme sfate, he wIll fall and become a fixed-nature Pratyeka. Those Enlightened by 
Conditions and Solitary Enlightened Ones who do not turn their minds to the Great 
Vehicle wIll become his companlons. Confused about the Bodhi of the Buddhas, he wIll 
lose his knowledge and understanding. This 1s the tenth state, in which he realizes a 
profound brightns based on fusing the mind with perfect enliphtenment. He strays far 
from perfect penetration and turns his back on the City of NÑirvana, thus sowing the seeds 
for being unable to surpass his attachment to the brightness of perfect enlightenmernt. 


(HI)Ngã Uẩn Thủ— The five aggregates 0ƒ grasping: Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường 


l) 
2) 
3) 
4) 


3) 


Bộ Kinh, có năm uẩn thủ—According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the 
Buddha, there are five aggregates of graspIng: 

Sắc Thủ Uẩn: Chấp thủ sắc——Aggregate of grasping of body (form)——The form agregate 
subJect to clinging. 

Thọ Thủ Uẩn: Chấp thủ thọ——Aggregate of grasping of feelings—The feeling aggregate 
subJect to clinging. 

Tưởng Thủ Uẩn: Chấp thủ tưởng——Agsregate of grasping of perceptions——The perception 
aggregate subJect to clinging. 

Hành Thủ Uẩn: Chấp thủ hành —Aggregate of grasping of mental formations—The 
volition aggregate subJect to clinging. 

Thức Thủ Uẩn: Chấp thủ thức Aggregate of grasping of consciousness—The 
COnScIousness aggregate subJect to clinging. 


(IV)Sự Liên Hệ giữa Ngũ Uẩn và Thân Kiến theo Trung Bộ Kinh— The Relationship 


between the Five Aggregdtes and the view 0ƒ “Selƒ-identjIcaHon ”in Majjhuna Nikaya: 
Theo Tiểu Kinh Phương Quảng, Trung Bộ Kinh, số 44, để trả lời cư sĩ Visakha về Thân 
kiến hay Ngũ uẩn thủ, Tỳ Kheo Ni Dhammadinna đã giải thích: “Thủ nầy tức là năm thủ 
uẩn kia, thủ nầy không khác với năm thủ uẩn kia. Phàm có dục tham đối với năm thủ 
uẩn, tức là chấp thủ đối với chúng. Kẻ vô văn phàm phu không đến yết kiến các bậc 
Thánh, không thuần thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, không 
đến yết kiến các bậc Chân nhân, không thuần thục pháp các bậc Chân nhân, không tu 
tập pháp các bậc Chân nhân, xem sắc là tự ngã hay xem tự ngã là có sắc, hay xem tự ngã 
là trong sắc; xem thọ là tự ngã hay xem tự ngã là có thọ, hay xem thọ là trong tự ngã; 
xem tưởng là tự ngã, hay xem tự ngã là có tưởng, hay xem tưởng là trong tự ngã, hay 
xem tự ngã là trong tưởng; xem hành là tự ngã, hay xem tự ngã là có hành, hay xem 
hành là trong tự ngã, hay xem tự ngã là trong hành; xem thức là tự ngã, hay xem tự ngã 
là có thức, hay xem thức là trong tự ngã, hay xem tự ngã là trong thức. Đó là thân kiến. 
Ngược lại, vị đa văn Thánh đệ tử đến yết kiến các bậc Thánh, thuần thục pháp các bậc 
Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh, đến yết kiến các bậc Chân nhân, thuần thục pháp các 


q) 


1097 


bậc Chân nhân, tu tập pháp các bậc Chân nhân, không xem sắc là tự ngã, không xem tự 
ngã là có sắc, không xem tự ngã là trong sắc; không xem thọ là tự ngã, không xem tự ngã 
là trong thọ, không xem thọ là trong tự ngã; không xem tưởng là tự ngã, không xem tự 
ngã là có tưởng, không xem tưởng là trong tự ngã, không xem tự ngã là trong tưởng; 
không xem hành là tự ngã, không xem tự ngã là có hành, không xem hành là trong tự 
ngã, không xem tự ngã là trong hành; không xem thức là tự ngã, không xem tự ngã là có 
thức, không xem thức là trong tự ngã, không xem tự ngã là trong thức. Đó là không có 
thân kiến.”—lIn order to provide answers to layman Visakha on “Self-identification”, 
Bhikhuni Dhammadinna explained 1n the Culavedalla Sutta (the Shorter Set of Questions- 
and-Answers), in Majihima Nikaya, book 44: "There 1s the case, friend Visakha, where 
an uninsfructed, run-of-the-mill person, who has no regard for noble ones, 1s not well- 
versed or disciplined in their Dhamma; who has no regard for men of Integrify, 1s not 
well-versed or disciplined In their Dhamma, assumes form (the body) to be the self, or the 
self as possessing form, or form as In the self, or the self as in form. He assumes feeling 
to be the self... He assumes perception to be the self.. He assumes (mental) 
fabrications to be the self.... He assumes consciousness to be the self, or the self as 
OSS€SSIng consciousness, or conscIousness as in the self, or the self as in conscIousness. 
Thịs 1s how self-identification comes about. On the contrary, when a well-instructed 
noble disciple , who has regard for noble ones, is well-versed and disciplined in theIr 
Dhamma; who has regard for men of Integrity, is well-versed and disciplined in theIr 
Dhamma, does not assume form to be the self, or the self as possessing form, or form as 
1n the self, or the self as in form. He does not assume feeling to be the self.... He does not 
assume perception to be the self.... He does not assume fabrications to be the self.... He 
does not assume consciousness to be the self, or the self as possessing conscIousness, Or 
conscIiousness as 1n the self, or the self as in conscIousness. This 1s how self-Iidentification 
does not come about." 


(B) Ngũ Vọng Tưởng 
Five kimds 0ƒ ƒalse thinking 


Tổng quan về Ngũ Vọng Tưởng—An overview 0ƒ the Five kinds 9ƒ false thinking: Trong 
Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Mười, ông A Nan sau khi nghe Phật dạy về ngũ ấm, đứng 
dậy lễ Phật, giữa đại chúng lại bạch Phật, “Như Phật dạy trong tướng ngũ ấm, năm thứ 
hư vọng làm gốc tưởng tâm. Chúng tôi chưa được Như Lai giảng giải kỹ càng. Có thể nào 
một lượt trừ hết năm ấm đó? Hay là thứ lớp trừ hết? Năm lớp đó đến đâu là giới hạn? 
Mong Đức Như Lai phát lòng đại từ, vì đại chúng nầy, dạy cho tâm mục trong suốt, để 
làm con mắt tương lai cho tất cả chúng sanh trong đời mạt pháp.” Đức Phật đã dạy ngài 
A Nan về năm thứ vọng tưởng như sau: “Ông A Nan! Tinh chân diệu minh, bản chất viên 
tịnh chẳng phải sinh ra và sinh tử các trần cấu, cho đến hư không thảy đều nhân vọng 
tưởng sinh khởi. Ấy gốc nơi bản giác diệu minh tinh chân, hư vọng phát sinh các thế giới. 
Như ông Diễn Nhã Đa nhìn hình mình trong gương, phát cuồng cho là mình không có 
đầu. Vọng vẫn không nhân. Trong vọng tưởng lập tính nhân duyên. Mê nhân duyên, nói 


1098 


là tự nhiên. Tính hư không thật là huyễn sinh. Nhân duyên và tự nhiên đều là vọng tâm 
của chúng sanh so đo chấp trước. Ông A Nan! Ông biết hư vọng khởi ra, nói là vọng nhân 
duyên. Nếu hư vọng vẫn không có, thì nói cái vọng nhân duyên vẫn là không phải có. 
Huống chỉ chẳng biết mà cho là tự nhiên. Vậy nên Như Lai cùng ông phát minh bản nhân 
của ngũ ấm, đồng là vọng tưởng.”-——In the Surangama Sutra, book Ten, having heard the 
Buddha”s Instruction on the five skandhas, Ananda arose from his seat. He bowed and 
respecffully asked the Buddha: “The Buddha has told us that in the manifestation of the 
five skandhas, there are five kinds of falseness that come from our own thinking minds. 
We have never before been blessed with such subtle and wonderful Instructions as the 
Tathagata has now given. Further, are these five skandhas destroyed all at the same time, 
or are they extinguished in sequence? What are the boundaries of these five layers? We 
only hope the Tathagata, out of great compassion, will explain this in order to purIfy the 
eyes and i1lluminate the minds of those in the great assembly, and in order to serve as 
eyes for living beings of the future.” The Buddha told Ananda, “the essential, true, 
wonderful brightness and perfect purity of basic enliphtenment does not admit birth and 
death, nor any mundane defilemenfs, nor even empty space ¡1(self. All these are brought 
forth because of false thinking. The source of basic enliphtenment, which 1s wonderfully 
bright, true, and pure, falsely ø1ves rise to the material world, Just as Yajnadatta became 
confused about his head when he saw his own reflection In the mirror. The falseness 
basically has no cause, but in your false thinking, you set up causes and conditions. But 
those who are confused about the principle of causes and conditions call 1t spontaneIty. 
Even empty space 1s an illusory creatlon; how mụuch more so are causes and conditions 
and spontanelity, which are mere speculatons made by the false minds of living 
beings.Ananda! If you perceive the arising of falseness, you can speak of the causes and 
conditions of that falseness. But If the falseness has no source, you wIll have to say that 
the causes and conditions of that falseness basically have no source. How much the more 
1s this the case for those who fail to understand this and advocate sponftaneity. Therefore, 
the Tathagata has explained to you that the fundamenfal cause of all five skandhas 1s 
false thinking.” 


(H) Chỉ tiết về Ngũ Vọng Tưởng— Details oƒ the Five kinds oƒ false thinking: 


l) 
a) 


b) 


Sắc Âm Vọng Tưởng—The false thinking of the form skandha: 

Thân thể của ông, trước hết nhân cái tưởng của cha mẹ sinh ra. Cái tâm của ông không 
phải tưởng thì không thể đến trong tưởng ấy mà truyền mệnh: Your body's initial cause 
was a thought on the part of your parents. But If you had not entertained any thought In 
your own mind, you would not have been born. Life 1s perpetuated by means of thought. 
Như tôi đã nói trước; tâm tưởng vị chua, nước miếng chảy ra, tâm tưởng trèo cao thấy 
rợn. Bờ cao chẳng có, vật chua chưa đến, thân thể của ông quyết định không đồng loại 
với hư vọng được, tại sao nước dãi lại nhân nói chua mà ra?: As Ihave said before, when 
you call to mind the taste of vinegar, your mouth waters. When you think of walking 
along a precipice, the soles of your feet tingle. Since the precipice doesn't exist and there 
Isn'tany vinegar, how could your mouth water at the mere mention of vinegar, IÍ it were 
not the case that your body oridinated from falseness 


c) 


2) 


3) 


4) 
8) 


b) 


5) 
a) 


1099 


Bởi thế nên biết; ông hiện có sắc thân, đó là kiên cố vọng tưởng thứ nhất: Therefore, you 
should know that your present physical body 1s brought about by the first kind of false 
thinking, which 1s characterized by solidity. 

Như đã nói trên, trèo cao, tưởng tâm có thể khiến ông thấy rợn, bởi nhân lĩnh thụ ra, có 
thể động đến thân thể. Nay rõ ràng, thuận thì được lợi ích, nghịch thì chịu tổn hại, hai thứ 
dong ruổi nhau. Đó là hư minh, vọng tưởng thứ hai: The false thinking of the feeling 
skandha: Thụ ấm vọng tưởng—As described earlier, merely thinking about a high place 
can cause your body to tingle and ache. Due to that cause, feeling arise and affect your 
body, so that at present you pursue pleasant feelings and are repelled by unpleasant 
feelings. These two kinds of feelings that compel you are brought about by the second 
kind of false thinking, which 1s characterized by 1llusory clarity. 

Bởi cái suy nghĩ nó sai sử sắc thân của ông. Thân chẳng phải đồng loại với niệm, thân 
ông nhân đâu bị theo các niệm sai sử? Đó là do mỗi thứ đều dùng hình dạng, tâm sinh ra 
thì thân dùng lấy, thân và tâm tương ứng. Thức là tưởng tâm, ngủ là chiêm bao, thì tưởng 
niệm của ông nó lay động cái vọng tình. Đó là dung thông, vọng tưởng thứ ba: The false 
thinking of the thinking skandha—Tưởng Ấm Vọng Tưởng: Once your thoughts arise, 
they can control your body. Since your body 1s not the same as your thoughts, why 1s 1f 
that your body follows your thoughts and engages In every sort oŸ grasping at obJects. A 
thought arises, and the body grasps at things 1n response to the thought. When you are 
awake, your mind thinks. When you are asleep, you dream. Thus, your thinking 1s stirred 
to _perceive false situatlons. Thịs 1s the third kind of false thinking, which 1s characterized 
by Interconnectedness. 

Hành Ấm Vọng Tưởng—The false thinking of the formation skandha. 

Lý biến hóa không ngừng, trong mỗi niệm âm thầm dời đổi, móng tay dài, tóc mọc, khí 
hao mòn, hình dạng nhăn nhó, ngày đêm thay nhau, không hề hiểu biết: The metabolic 
processes never stop; they progress through subtle changes: your nails and haIr grow, 
your energy wanes; and your skin becomes wrinkled. These processes continue day and 
night, and yet you never wake up to them. 

Ông A Nan! Việc đó nếu không phải là ông thì thế nào thân thể thay đổi? Còn nếu là 
ông, sao ông không biết? Các hành của ông niệm niệm không nghỉ: If these things aren't 
part of you, Ananda, then why does your body keep changing? And If they are really part 
of you, then why aren”t you aware of them? Your formatlons skandha continues In 
thought after thought without cease. It 1s the fourth kind of false thinking which 1s subtle 
and hidden. 

Thức Ấm Vọng Tưởng—The false thinking of the consciousness skandha: 

Cái tỉnh minh trạm tịch, không lay động của ông, gọi là hằng thường. Đối với thân không 
vượt ra ngoài cái kiến văn giác tri. Nếu thực là tinh chân thì không dung để tập khí hư 
vọng. Nhân sau các ông đã từng có từ nhiều năm trước, thấy một vật lạ, trải qua nhiều 
năm, nhớ và quên đều không còn. Về sau bỗng dưng lại thấy cái vật lạ trước, ghi nhớ rõ 
ràng, chẳng hễ sót mất. Trong cái tinh trạm liễu chẳng lay động, mỗi niệm bị huấn luyện, 
đầu có tính lường được: If you are pure, bright, clear, and unmoving state 1s permanenit, 
then there should be no seeing, hearing, awareness, or knowing In your body. If 1t 1s 
genuinely pure and true, it should not contain habifs or falseness. How does 1t happen, 
then, that having seen some unusual things in the past, you eventually forget It over time, 


b) 


c) 


đ) 


1100 


unfil neither memory nor forgetfulness of 1t remain; but then later, upon suddenly seeing 
that unusual thing again, you remember 1t clearly from before without forgetting a single 
detail? How can you keep track of the permeation that goes on 1n thought after thought In 
this pure, clear, and unmoving consciousness?. 

Ông A Nan! Nên biết rằng cái tình trạng ấy chẳng phải chân, như dòng nước chảy mạnh, 
xem qua như yên lặng. Chảy mau và chảy chẳng thấy, chứ không phải không chảy. Nếu 
chẳng phải tưởng căn nguyên, thì đâu lại chịu hư vọng tập khí: Ananda, you should know 
that this state of clarity 1s not real. It 1s like rapidly flowing water that appears to be still 
on the surface. Due to Its speed you cannot perceive the flow, but that does not mean If 1s 
not flowing. If this were not the source of thinking, then how could one be subJect to false 
habits?. 

Chẳng phải ông dùng được lẫn lộn cả sáu căn, thì vọng tưởng đó không bao giờ dứt được: 
lf you do not open and unie your six sense faculles so that they function 
I1nterchangeably, this false thinking will never cease. 

Cho nên hiện tại, trong kiến văn giác tri của ông, quán tập nhỏ nhiệm, thì trong cái trạm 
liểu, mường tượng hư vô. Đó là điên đảo thứ năm, vi tế tinh tưởng: Thats why your 
seeing, hearing, awareness, and knowing are presently strung together by subtle habits, 
so that within the profound clarity, existence and non-existence are both unreal. This 1s 
the fifth kind of upside-down, minutely subtle thinking. 


1101 


Chương Một Trăm Lẻ Ba 
Chapter Qne Hundred- Three 


Thiền và Mười Bốn Tâm Sở Bất Thiện 
Zen and Fourteen Unwholesome Mental Fqctors 


() Tổng Quan về Mười Bốn Tâm Sở Bất Thiện —An Overview dƑ the Fourteen 


unwholesome ƒacfors: Tâm của chúng ta ảnh hưởng một cách rộng lớn và sâu xa đến 
thân. Nếu chúng ta để tâm buông lung, tự do chạy theo những duyên trần cũng như 
những tư tưởng nhiễm ô, thì nó có thể gây ra những tai hại không lường được. Con đường 
tu tập của người Phật tử là con đường chiến tranh giữa các tâm sở thiện và các tâm sở ác. 
Và hầu như lúc nào các tâm sở ác cũng luôn tấn công người tu hành thuần thành. Theo 
Vi Diệu Pháp, có mười bốn tâm sở bất thiện mà hành giả tu thiển luôn phải quan sát. 
Hành giả tu thiển nên luôn nhớ rằng nếu chúng ta biết gom tâm mạnh mẽ vào những tư 
tưởng chân chánh, với cách hành xử chân chánh, thì thành quả mà tâm có thể đạt được 
cũng thật vô cùng rộng lớn và sâu xa—Our mind tremendously and profoundly 
influences and affects the body. If we allow 1t to function freely to external condiflons, 1t 
can cause unmeasurable disasters. The path of cultivation of any Buddhist 1s a war 
between wholesome and unwholesome mental states. And most of the time, 
unwholesome mental factors keep attacking any devout Buddhists. According to The 
Abhidharma, there are fourteen unwholesome factors that Zen practiioners should 
always observe. Zen practitioners should always remember that If we know how to 
concentrate on thoughts with right understanding and right behavior, the effects that the 
mind can produce are Immense and profound too. 


(I)Thiền Quán trên Mười Bốn Tâm Sở Bất Thiện—Meditation and Contemplation on 


1) 


Fourteen Iunwholesorme ƒqcfors: 

Tâm Si—Mind øƒ Ignorance: Moho (p)—Delusion—S¡i hay moha đồng nghĩa với vô minh. 
Bản chất của nó là làm cho tinh thần chúng ta mù quáng hay chẳng biết gì. Nhiệm vụ 
của nó là làm cho chúng ta không thấu suốt được bản chất thật của sự vật. Nó hiện đến 
khi chúng ta không có chánh kiến. Nó chính là gốc rễ của tất cả những nghiệp bất thiện. 
Vô minh là nhìn mọi sự mọi vật không đúng như thật. Không hiểu sự thật về cuộc đời. 
Chừng nào mà chúng ta không phát triển tâm mình để đạt được trí tuệ chừng đó chúng ta 
vẫn vô minh về bản chất đúng của sự vật—Delusion or moha is a synonym for avijja, 
Ipnorance. It(s characteristic 1s mental blindness or unknowing. lIís function 1s non- 
penetration, or concealment of the real nature of the obJect. It 1s manifested as the 
absence of right understanding or as mental darkness. Ïts proximafe cause 1s unWwise 
aftention. It should be seen as the root of all that is unwholesome. [gnorance 1s not seeing 
things as they really are. It is failing to understand the truth about life. As long as we have 
not develop our minds to obtain wisdom, we remain 1gnorant of the true nature of things. 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


1102 


Tâm Vô Tàm— Minƒ oƒ Shamelessness: Ahirikam (p)—Tự mình không biết xấu hổ khi 
thân làm việc xằng bậy, khi khẩu nói chuyện xằng bậy. Hành giả tu thiển phải biết kiểm 
soát thân-khẩu-ý, không cho chúng buông lung phóng túng, muốn làm øì thì làm, muốn 
nói gì thì nói, hoặc muốn nghĩ gì thì nghĩ nữa—Shamelessness ¡s the absence of đisgust at 
bodily and verbal misconduct. Zen practitioners should confrol their body-speech-mind, 
not letting them go at wIll. 

Tâm Vô Quý— Mind oƒ Fearlessness oƒ wrong đoing: Anottappam (p)—Vô quý là không 
biết hổ thẹn với người khi thân khẩu làm và nói chuyện xằng bậy. Vô quý xãy ra khi 
chúng ta thiếu tự trọng chính mình và thiếu kính trọng người —Moral recklessness 1s the 
absence of dread on account of bodily and verbal misconduct. This happens due to lack of 
respect for self and others. 

Tâm Phóng Dột—Mind oƒ Restlessness: Uddhaccam (p)—Agitaion—BDIstracted—— 
Loose—Unrestrained—Đặc tánh của phóng dật là không tỉnh lặng hay không thúc liễm 
thân tâm, như mặt nước bị gió lay động. Nhiệm vụ của phóng dật là làm cho tâm buông 
lung, như gió thổi phướn động. Nguyên nhân gần đưa tới bất phóng đật là vì tâm thiếu sự 
chăm chú khôn ngoan——It has the characteristic of disquietude, like water whipped up by 
the wind. Its function 1s to make the mind unsteady, as wind makes the banner ripple. It 1s 
manifested as turmoil. lts proximafte cause 1s unwise atfention to mental disquIet. 

Tâm Tham— Mind oƒ Greed: Lobho (p)—Tham là căn bất thiện đầu tiên che đậy lòng 
tham tự kỷ, sự ao ước, luyến ái và chấp trước. Tánh của nó là bàm víu vào một sự vật 
nào đó hay tham lam đắm nhiễm những øì nó ưa thích. Nghiệp dụng của nó là sự bám 
chặt, như thịt bám chặt vào chảo. Nó hiện lên áp chế khi chúng ta không chịu buông bỏ. 
Nguyên nhân gần đưa đến tham là vì chúng ta chỉ thấy sự hưởng thụ trong sự việc— 
Grecd, the first unwholesome root, covers all degrees of selfish desire, longing, 
attachment, and clinging. Its characteristic 1s graspIng an obJect. Its function 1s sticking, as 
meat sticks to a hot pan. It is manifested as not giving up. Ïts proximate cause 1s seeing 
enJoyment In things that lead to bondage. 

Tâm Tà Kiến— Mind oƒ Wrong view: Ditthi (p)—Tà kiến là thấy sự vật một cách sai lầm. 
Tánh và nghiệp dụng của nó là giải thích sai lầm mà cho là trúng. Nguyên nhân gần của 
nó là không chịu tin theo tứ diệu đế. Không thừa nhận nhân quả, không theo Phật pháp, 
một trong ngũ kiến và thập ác. Tà kiến này khởi lên từ quan niệm lầm lẫn về bản chất 
thật của sự hiện hữu. Trong thời Đức Phật còn tại thế, có ít nhất là 62 tà kiến ngoại đạo. 
Phật giáo nhấn mạnh trên thuyết nhân quả. Hiểu được thuyết nhân quả là đã giải được 
phần lớn câu hỏi về nguồn gốc của khổ đau phiền não. Không hiểu hay không chịu hiểu 
thuyết nhân quả là một loại tà kiến trong Phật giáo. Theo Đức Phật, chúng sanh phải 
chịu đựng khổ đau phiền não vì tham lam, sân hận và si mê, và nguyên nhân của những 
điều độc hại này chẳng những là vô minh mà còn do tà kiến nữa—False view means 
seeing wrongly. Its characteristi€c 1s unwise or unjJustified Interpretatlon or belief. lts 
function 1s fo preassume. It Is manifested as a wrong Interpretaton or belief. lts 
proximate cause 1s unwillinsness to see the noble ones. Zen practitioners should always 
remember that perverted (wrong) views or O0pInions, or not consistent with the dharma, 1s 
one of the five heterodox opinions and ten evils. This view arises from a misconception 
of the real characteristic of existence.Buddhism emphasizes on theory of causation. 
Understanding the theory of causation means to solve most of the question of the causes 


7) 


8) 


1103 


of sufferings and afflictions. Not understanding or refuse of understanding of the theory 
Of causation means a kind of wrong view in Buddhism. According to the Buddha, sentient 
beings suffer from sufferings and afflictions because of dersires, aversions, and delusion, 
and the causes of these harmful actions are not only from I1gnorance, but also from wrong 
views. Perverted (wrong) views or opinions, not consistent with the dharma, one of the 
five heterodox opinions and ten evils. This view arIses from a misconception of the real 
characteristic of existence. There were at least sixty-two heretical views (views of the 
externalist or non-Buddhist views) in the Buddhaˆs time. Buddhism emphasizes on theory 
Of causation. Understanding the theory of causation means to solve most of the question 
Of the causes of sufferings and afflictions. Not understanding or refuse of understanding 
of the theory of causation means a kind of wrong view In Buddhism. According to the 
Buddha, sentient beings suffer from sufferings and afflicions because of dersires, 
aversions, and delusion, and the causes of these harmful actions are not only from 
Ipnorance, but also from wrong views. 

Tâm Ngã Mạn— Mind oƒ Pride: Mano (p)—ConceiE—Tánh của tâm sở nầy là cao ngạo, ỷ 
tài ỷ thế của mình mà khinh dễ hay ngạo mạn người. Nó được coi như là tánh điên rỗồ— 
Conceit has the characteristic of haugphtness. Its function 1s self-exaltation. lt 1s 
manifested as vainglory. lts proximate cause 1s greed disassociated from views. It should 
be regarded as madness. 

Tâm Sân Hận— Mind oƒ III-will: Doso (p)—Hatred—Tánh của tâm sở nầy là ghét hay 
không ưa những cảnh trái nghịch. Nghiệp dụng của nó là tự bành trướng và đốt cháy thân 
tâm của chính nó. Do bởi không tác ý như lý mà sân hận phát sanh, khi sân hận phát sanh 
nếu không được ngăn chặn sự sinh sôi nẩy nở của nó, nó sẽ làm cho tâm chúng ta cùn 
nhụt và che lấp mất trí tuệ của chúng ta. Sân hận làm méo mó tâm và các tâm sở của nó, 
vì vậy nó cẩn trở sự tỉnh giác và đóng mất cửa giải thoát. Tâm sân hận làm hạn hẹp con 
đường tu tập và đóng cửa giải thoát của chúng ta, trong khi tâm từ mở rộng đường tu và 
lối giải thoát cho mình. Tâm sân hận đem đến sự nuối tiếc ân hận; trong khi tâm từ mang 
đến an lạc. Tâm sân hận khuấy động; tâm từ làm lắng dịu và tỉnh lặng. Hành giả tu thiển 
nên luôn nhớ rằng “không có bất hạnh nào tệ hại hơn sân hận", và chỉ có tâm từ mới 
chẳng những là chất liệu giải độc hữu hiệu nhất để tiêu trừ tâm sân hận cho chính mình, 
mà còn là phương thuốc công hiệu nhất giúp giải trừ tâm sân hận của những ai nóng nảy 
và phiển giận mình. Hành giả tu thiển nên luôn trau dồi tâm từ bằng cách suy niệm về 
những hiểm họa do lòng sân hận gây nên và những lợi ích của một cái tâm không hận 
thù—Doso, the second unwholesome root, comprises all kinds and degrees of aversion, 
1ll-will, anger, mrritation, annoyance, and animosity. Its characterlstic 1s ferosity. lfs 
function 1s to spread, or burn up 1ts own support, 1.e. the mind and body 1n which 1t arises. 
lt is manifested as persecufing, and 1s proxImafe cause 1s a ground for annoyance. Ït 1s 
unwise or unsystematic attention that brings about 1ll-will, which when not checked 
propagates 1tself, saps the mind and clouds the vision. It distorts the entire mind and 1ts 
properties and thus hinders awakening to truth, and blocks the path to freedom. Lust and 
1ll-will based on Ignorance, not only hamper mental growth, but act as the root cause of 
strife and dissension between man and man and nation and antion. Hatred narrows down 
our path of cultivation and closes the door of emancipation; while the mind of “loving- 
kindness” broadens the path of cultivation and opens the door of liberation for us. Hatred 


3) 


1104 


brings remorse; loving-kindness brings peace. Hatred agitates; loving-kindness quIetens, 
still, and calm, and so on and so on. Zen practitioners should always remember that “there 
1s no 1ll-luck worse than hatred”, and the mind of “loving-kindness" 1s not only the best 
antidote for anger In ourselves, but 1t 1s also the best medicine for those who are angry 
with us. Zen practitioners should always develop the mind of “loving-kindness” through 
thinking out the evils of hate and the advantages of non-hate. 

Tâm Tật Đố hay Ganh Ty—Mind øƒ Envy: Issa (p)—Tánh của tật đố hay ganh ty là ganh 
ghét đố ky những gì mà người ta hơn mình hay sự thành công của người khác. Nguyên 
nhân đưa đến tật đố là không muốn thấy sự thành công của người khác. Ganh ty là một 
tật xấu mà hầu như mọi người trong xã hội đều mắc phải. Con người có tâm ganh ty 
không cảm nghe được hạnh phúc khi người khác tiến bộ hay thành công; trái lại, người 
ấy cảm thấy thích thú khi có ai bị thất bại và rủi ro. Hành giả tu thiển nên luôn thiển 
quán về vô thường trên vạn hữu. Một khi chúng ta đã thấy được đặc tính vô thường, rỗng 
không của mọi vật, chúng ta không có gì để chấp trước nữa, do đó chúng ta có thể loại 
trừ được cái tâm ganh ghét và đố ky. Ngược lại, chúng ta có thể trau dồi đức hạnh hoan 
hỷ với trạng thái an lành, hạnh phúc và tiến bộ của người khác. Một khi chúng ta vui 
được với niềm vui của người khác, thì tâm chúng ta sẽ trở nên trong sạch, tĩnh khiết và 
cao cả hơn—Envy has the characteristic of being jalous of other”s success. Its function is 
to be dissatisfied with other”s success. It Is manifested as aversion towards that. lts 
proximate cause 1s other”s success. Envy 1s a vicious habit shared by almost every body In 
the society. People with the mind of envy cannot feel happy when others are progressing, 
but they reJolce over the failures and misfortunes of others. Zen practitioners should 
always meditate and contemplate on the Impermanence of all things, and contemplate on 
the vicissitudes of life. Qnce we can see the Impermanence and emptiness of all things, 
and understand the vicissitudes of life, we have nothing to attach, thus we can put an end 
to the mind of envy. Ôn the contrary, we can cultivate the virtue of appreciating others” 
happiness, welfare and progress. When we learn to rejoice the Jjoy of others, our hearts 
get purifed, serene and lofty. 


10) Tâm Bỏn Xẻn Xan Tham—Mind øƒ Avarice: Macchariyam (p)—Tánh của xan tham hay 


bỏn xẻn là muốn che dấu sự thành công hay thịnh vượng của mình vì không muốn chia 
xẻ với người khác. Người tu thiển nên luôn nhớ rằng bố thí là một trong mười khí giới 
của Bồ Tát, vì bố thí có thể diệt trừ tất cả xan tham. Chư Bồ Tát an trụ nơi pháp nầy thời 
có thể diệt trừ những phiền não, kiết sử đã chứa nhóm từ lâu của tất cả chúng sanh—The 
characterIstIc of avarIce or stinginess 1s concealing one”s own success when 1t has been or 
can be obtained. Its function 1s not to bear sharing these with others. It 1s manifested as 
shrinking away from sharing and as meanness or sour feeling.. Ïts proximate cause Is 
one”s own sucess. Zen practitloners should always remember that ø1ving 1s one of the ten 
weapons of enlightening beings, destroying all stinginess. Enlightening Beings who abide 
by these can annihilate the afflictions, bondage, and compulsion accumulated by all 
senfient beings In the long night of ignorance. 


11) Tâm Lo Âu—Mind oøƒ Worry: Kukkuccam (p)—Lo âu khi làm điều sai phạm. Người tu 


thiển phải nên luôn nhớ rằng, lo lắng và khổ sở là hai thứ độc hại sinh đôi. Chúng cùng 
hiện hữu trên thế gian này. Hễ bạn lo lắng là bạn khổ sở, và ngược lại; hễ bạn khổ sở là 
bạn lo lắng. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng lo lắng là do chính tâm mình tạo ra, 


1105 


chứ không do thứ nào khác. Chúng ta tạo chúng trong tâm mình vì chúng ta không hiểu 
được nguy cơ của sự luyến chấp và những cẩm giác vị kỷ. Muốn hàng phục những trở 
ngại này chúng ta phải cố gắng quán sát và huấn luyện tâm, vì một cái tâm không được 
huấn luyện (tán loạn) chính là nguyên nhân chủ yếu của mọi trở ngại, kể cả lo lắng và 
khổ sở. Điều quan trọng là phải luôn có một cười cho chính mình và cho tha nhân trong 
bất cứ tình huống nào. Đức Phật dạy: “Lo âu chỉ khởi lên nơi những kẻ ngu muội, chứ 
không khởi lên nơi những người khôn ngoan.” Lo âu chỉ là một trạng thái tâm không hơn 
không kém. Chính những tư tưởng tiêu cực hay bất thiện sản sanh ra lo lắng khổ sở, trong 
khi những tư tưởng tích cực hay thiện lành sản sanh ra hạnh phúc và an lạc—WOrry or 
remorse after having done wrong. Its characferistic 1s subsequent regret. Its function 1s to 
sorrow over what has or what has not been done. Ït is manifested as remorse. Zen 
practitioners should always remember that worries and miserles are twin evils that øo 
hand in hand. They co-exIst In this world. If you feel worried, you are miserable, and 
Vise-versa; when you are miserable, you are worried. Devout Buddhists should always 
remember that worries are made by our own minds and by nothing else We create them 
1n our own minds for we fail to understand the danger of attachment and egoistic feelings. 
To be able to overcome these problems, we must try to contemplate and fo train our 
minds carefully because an untrained mind ¡1s the main cause of all the problems 
including worries and miseries. The mosf Important fact 1s that we should always have a 
smile for ourselves as well as for others In any circumstances. The Buddha taught: 
“Worries only arise 1n the fool, not In the wise.” Worries and miseries are nothing but 
sfates of mind. Negative thoughts produce worrles and miseries, while positive thoughfs 
produce happiness and peace. 

12) Tâm Hôn Trâm— Mind oƒ Sloth: Thinam (p)—Tánh của hôn trầm là làm cho tâm trí mờ 
mịt không sáng suốt. Theo Hòa Thượng Piyadassi trong quyển “Con Đường Cổ Xưa,” 
trạng thái hôn trầm hay rã rượi hay trạng thái bệnh hoạn của tâm và các tâm sở. Nó 
không phải như một số người có khuynh hướng nghĩ là trạng thái uể oải mệt mỏi của 
thân; vì ngay cả các bậc A La Hán và các bậc Toàn Giác, những vị đã đoạn trừ hoàn 
toàn sự rã rượi hôn trầm nầy vẫn phải chịu sự mệt mỏi nơi thân. Trạng thái hôn trầm 
cũng giống như bơ đặc không thể trét được. Hôn trầm làm cho tâm chúng ta cứng nhắc và 
trơ lì, vì thế nhiệt tâm và tinh thần của hành giả đối với việc hành thiển bị lơ là, hành giả 
trở nên lười biếng và bệnh hoạn về tinh thần. Trạng thái uể oải nầy thường dẫn đến sự 
lười biếng càng lúc càng tệ hơn, cho đến cuối cùng biến thành một trạng thái lãnh đạm 
trơ l—Sloth 1s sluggishness or dullness of mind. Its characteristic 1s lack of drIving poWer. 
lts function 1s to dispel energy. It 1s manifested as the sinking of the mind. Its proxImate 
Cause 1s unwiIse attention to boredom, drowsiness, etc. Sloth 1s identified as sickness of 
conscIousness or ciftagelanna. According to Most Venerable PIiyadassi in “he Buddhaˆs 
Anclent Path,” thina or Middha 1s sloth or morbid state of the mind and mental properties. 
lí is not, as some are 1nclined to think, slugøishness of the body; for even the Arahats, the 
Perfect Ones, who are free from this Ill also experlence bodily fatigue. This sloth and 
torpor, like butter too stiff to spread, make the mind rigid and inert and thus lessen the 
practitioner”s enthusiasm and earnestness from meditation so that he becomes mentally 
sick and lazy. Laxity leads to greater slackness until finally there arises a state of callous 
indifference. 


1106 


13) Tâm Thụy Miên— Mind øƒ Torpor: Middham (p)—Tánh của thụy miên là buồn ngủ hay 
gục gật làm cho tâm trí mờ mịt không thể quán tưởng được. Khi hành thiền, thỉnh thoảng 
trạng thái tâm của hành giả rơi vào một vùng nặng nề tối ám (mê mờ) và buồn ngủ, đây 
là vọng chướng hôn trầm. Sự ngủ nghỉ cũng là một chướng ngại che lấp mất tâm thức 
không cho chúng ta tiến gần đến thiện pháp được —Torpor ¡is the morbid state of the 
mental factors. Its characteristic 1s unwieldiness. Iís function 1s to smother. It 1s 
manifested as drooping, or as nodding and sleepiness. Sloth and torpor always occur In 
conJjuncfion, and are opposed to energy. Torpor 1s identified as sickness of the menfal 
factors or kayagelanna. When practicing meditation, sometimes cultivators drIft Into a 
dark heavy mental state, akin to sleep, this 1s the delusive obstruction of drowsiness. 
Drowsiness, or sloth as a hindrance to progress to fulfil good deeds. 

14) Tâm Hoài Nghi— Mind øƒ Doubi: Vicikiccha (p)—Hoài nghi có nghĩa là hoài nghi về mặt 
tinh thần. Theo quan điểm Phật giáo thì hoài nghi là thiếu khả năng tin tưởng nơi Phật, 
Pháp, Tăng. Nghi ngờ là chuyện tự nhiên. Mọi người đều bắt đầu với sự nghi ngờ. Chúng 
ta sẽ học được ở sự hoài nghi nhiều điều lợi lạc. Điều quan trọng là đừng đồng hóa mình 
với sự hoài nghi. Nghĩa là đừng chụp lấy nó, đừng bám víu vào nó. Dính mắc và hoài 
nghi sẽ khiến chúng ta rơi vào vòng lẩn quẩn. Thay vào đó, hãy dùng thiển quán để theo 
dõi toàn thể tiến trình của hoài nghi, của sự băn khoăn. Hãy nhìn xem ai đang hoài nghi. 
Hoài nghi đến và đi như thế nào. Làm được như vậy, chúng ta sẽ không còn là nạn nhân 
của sự hoài nghi nữa. Chúng ta sẽ vượt ra khỏi sự nghi ngờ và tâm chúng ta sẽ yên tỉnh. 
Lúc bấy giờ chúng ta sẽ thấy mọi chuyện đến và đi một cách rõ ràng. Tóm lại, hãy để 
cho mọi sự bám víu, dính mắc của chúng ta trôi đi; chú tâm quan sát sự nghi ngờ; đó là 
cách hiệu quả nhất để chấm dứt hoài nghi. Chỉ cần đơn thuần chú tâm quan sát hoài nghị, 
hoài nghi sẽ biết mất —Doubt signifies spiritual doubt, from a Buddhist perspective the 
inability to place confidence In the Buddha, the Dharma, the Sangha, and the training. 
Doubting 1s natural. Everyone starts with doubts. We can learn a great deal from them. 
What 1s Imporfant 1s that we do not I1dentify with our doubts. That 1s, do not get caught up 
in them, letting our mind spin in endless circles. Instead, utilizing meditation and 
contemplation to watch the whole process of doubting, of wondering. See who 1t 1s that 
doubts. See how doubts come and go. Then we will no longer be victimized by our 
doubts. We will step outside of them, and our mind will be quiet. We can see how all 
things come and go. Let go of our doubts and simply watch. This 1s how to end doubting. 


1107 


Chương Một Trăm Lẻ Bốn 
Chapter Qne Hundred-F'our 


Thiên và Năm Mươi Mốt Tâm Sở 
Zen and FỨty-One Mental States that are 
Imteractive with the Mind 


() Hành giả tu Thiền và năm tâm sở biến hành—Zen practitioners and five universally 
inferactive: Tâm sở là tâm pháp sở hữu của tâm vương hay những điều kiện tính thần, 
những đóng góp của tâm, đặc biệt là những phẩm chất luân lý, tình cảm, thương yêu, hận 
thù, vân vân. Có năm tâm sở biến hành. Thứ nhất là tâm sở “Tác Ý°. Tâm sở tác ý là tâm 
tập trung vào một đối tượng trong các đối tượng. Với tâm sở tác ý, chúng ta có thể tập 
trung tư tưởng vào một vật trong một nhóm vật, hay một người trong một nhóm người, từ 
đó chúng ta có thể thực tập nhứt tâm. Thứ nhì là tâm sở “Xúc'. Hành giả tu Thiền nên 
cẩn trọng, sau khi chúng ta chú tâm vào việc gì, chúng ta có khuynh hướng tiếp xúc với 
nó. Thứ ba là tâm sở “Thọ”. Một khi “tiếp xúc” đã thành lập, thọ liền khởi lên. Thứ tư là 
tâm sở “Tưởng”. Khi “thọ” đã khởi lên thì tưởng liển xảy ra. Thứ năm là tâm sở “Tư. 
Tâm sở tư là tâm quán sát sự vật cẩn thận và rõ ràng, chẳng hạn như đọc kỷ một quyển 
sách, lý luận kỷ càng, quán sát kỹ càng, vân vân là nhiệm vụ phân tích của tâm——Mental 
factors (cefasikas) or mental actions are mental conditions or emotions. The attributes of 
the mind, especially the moral qualities, emotions, love, hate, etc. There are five mental 
factors. The first menfal state 1s called “Attention". Mental factor of attention 1s a mind 
which focuses on one particular obJect from among varlous obJects. With the mental 
factor attention, we are able to focus on one thing among a group of things or one person 
among a group of people, so we can practice one-minded concentration. The second 
mental sfate 1s called “Contact” (sparsha). Zen practiioners should be careful, after 
paying attention on something, one has a tendency to want to come 1n conftact with 1t. The 
thiưd mental state 1s called the mentfal state 1s called “Feeling” (vedana). Once contact 1s 
established, feeling arises. The fourth mental state 1s called the mental state 1s called 
“Conceptualization` (samjna). Once feeling arises, conceptualization occurs. The fifth 
mental state 1s called the mental factor Analysis. This 1s a mind which Invesfigates Ifs 
obJects carefully and precisely. Reading a book precisely, reasoning things precIsely, 
contemplating or mediftating precisely, etc are the functions of the mental factor analysIs. 


(II Hành giả tu Thiền và năm tâm sở biệt cảnh—Zen practiioners and jive particular 
sfafes: Có năm tâm sở biệt cảnh mà hành giả tu Thiền nên luôn cẩn trọng. Thứ nhất là 
tâm sở biệt cảnh “Dục. Tâm sở dục là tâm mong muốn một cái gì đó. Thứ nhì là tâm sở 
biệt cảnh “Thắng giải'. Thắng giải là hiểu biết rõ ràng, không còn nghi ngờ gì cả. Thứ ba 
là tâm sở biệt cảnh “Niệm'. Niệm có nghĩa là nhớ rõ ràng. Thứ tư là tâm sở biệt cảnh 
“Định'. Định có nghĩa là chuyên chú tâm tập trung tư tưởng vào một cái gì đó. Thứ năm 
là tâm sở biệt cảnh “Tuệ”. Tuệ là khả năng phán đoán mà một người bình thường cũng 


1108 


có—There are five particular states which Zen practitioners should always be careful. 
The first particular state 1s called “Desire” (chanda). Desire means to want for something. 
The second particular sfate 1s called “Resolution” (adhimoksha). Resolution means 
supreme understanding and there 1s no doubt at all. The third particular state 1s called 
“Recollection" (Smriti). Recollection means remembering clearly. The fourth particular 
state 1s called “Concentrationˆ (Samadhi). Concentration means exclusively pay attention 
to something. The fifth particular sfate 1s called “Jludgment (Prajna). Ability to Judge 
which average person possesses. 


(HI)Hành giả tu Thiền và mười một thiện tâm—Zen practitioners and eleven wholesome 
síafes: Có mười một thiện tâm mà hành giả tu Thiển nên luôn nhớ trong lòng. Thứ nhất 
là “Tín” tâm. Tín tâm là tâm tin tưởng, có niềm tin hay có thái độ tin tưởng. Thứ nhì là 
“Tấn' tâm. Một khi đã có niểm tin, chúng ta phải biến niềm tin thành hành động với sự 
tinh cần. Thứ ba là 'Tàm' tâm. Tàm tâm còn có nghĩa là “tự xấu hổ hối hận”. Thứ tư là 
“Quí” tâm. Quí là cảm thấy thẹn với người khi làm điều gì sai trái. Thứ năm là tâm “Vô 
tham" (không tham). Thứ sáu là tâm “Vô sân" (không sân hận). Thứ bảy là tâm “Vô Sĩ” 
(Không si mê). Thứ tám là tâm “Khinh an'. Khinh an có nghĩa là nhẹ nhàng thơ thới. 
Người tu thiền thường trải qua giai đoạn “khinh an” trước khi tiến vào “định”. Thứ chín là 
tâm “Bất phóng dật”. Bất phóng dật có nghĩa là không buông lung mà theo đúng luật lệ. 
Thứ mười là tâm “Hành xả”. Hành xả có nghĩa là làm rồi không chấp trước mà ngược lại 
xả bỏ tất cả những hoạt động ngũ uẩn. Thứ mười một là tâm “Bất hại”. Bất hại có nghĩa 
là không làm tổn hại đến bất cứ sinh vật nào. Tuy nhiên, hành giả tu Thiển nên luôn nhớ 
rằng những thiện tâm nây chỉ là những viên gạch lót đường cho đại lộ giải thoát, chứ 
chúng không phải là cứu cánh giải thoát mà chúng ta mong muốn đạt đến—There are 
eleven wholesome sfates that Zen practitioners should always keep In mind. The first 
wholesome state 1s called “Faith'. Faith means to have a sense of belief or an attitude of 
faith. The second wholesome state 1s called “Vigor”. Once one has faith, one should put it 
Into action with vigor. The third wholesome sfate 1s called “Shame'”. À mind of “shame” 
also means “Repentance.” The fourth wholesome state 1s called “Remorse'. Remorse 
means embarrassment when doing something wrong. The fifth wholesome state 1s called 
“Alobha'. Alobha means absence of greed. The sixth wholesome state 1s called 
“Advesha'. Advesha means absence of anger. The seventh wholesome state 1s called 
“Amoha'. Amoha means absence of ignorance. The eighth wholesome state 1s called 
“Light ease”. Lipht ease 1s an Initial expedient In the cultivation of Zen. Before samadhi 
1S actually achieved, one experiences “light-ease.” The ninth wholesome sfate 1s called 
“Non-laxness'. Non-laxness means to follow the rules. The tenth wholesome state 1s 
called “Renunciation°. Renunciation means not to gørasp on the past, but to renounce 
everything within the activity skhandha which 1s not in accord with the rules. The 
eleventh wholesome state 1s called “NÑon-harmingˆ. Non-harming not causing any harm to 
any living beings. However, Zen practitioners should always remember that these 
wholesome sfates are only bricks that we can use to pave the road to liberation; they are 
not liberation that we want to achieve. 


1109 


(IV)Hành giả tu Thiền và sáu phiền não căn bản—Zen practiioners and six ƒundamental 
afflicfions: Trong tu tập, hành giả nên luôn nhớ về sáu phiền não căn bản. Thứ nhất là 
lòng tham. Chúng ta tham đủ thứ từ tài, nhục dục, danh, thực, thùy đến sắc, thinh, hương, 
vị, xúc. Thứ nhì là lòng sân hận. Khi chúng ta không thể đạt được cái mình ham muốn, 
chúng ta sẽ đi đến sân hận. Thứ ba là si mê. Hành giả tu Thiền nên luôn nhớ rằng một 
khi giận dữ đã khởi lên thì con người sẽ không còn gì ngoài “si mê”. Thứ tư là ngã mạn 
cống cao. Ngã mạn Tự cao tự phụ làm cho chúng ta khinh thường người khác. Thứ năm là 
nghi. Nghi có nghĩa là không tin hay không quyết định được. Thứ sáu là ác kiến. Ác kiến 
là kiến giải ác hay sự thấy hiểu xấu ác với những quan niệm sai lầm và cố chấp (sự suy 
lường điên đảo về tứ điệu đế làm ô nhiễm trí tuệ). Ác kiến bao gồm thân kiến, biên kiến, 
tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ—lIn cultivation, Zen practiioners should always 
remember the six fundamernfal afflictions. The first fundamental affliction 1s pgreed. We 
have greed for everything, from greed for wealth, sex, fame, food, sleep, to greed for 
forms, sounds, smells, tastes, and obJects of touch. The second fundamental affliction 1s 
anger. When we cannot obtain what we are Is øreedy for, we will become angry. The 
third fundamental affliction 1s ignorance. Zen practitioners should always remember that 
Oonce anger arises, one has nothing but “ignorance.” The fourth fundamental affliction 1s 
arrogance. Arrogance means pride and conceit which causes one to look down on others. 
The fifth fundamenrfal affliction 1s doubt. Doubt means cannot believe or make up one”s 
mind on something. The sixth fundamental affliction 1s Improper views. Wrong views 
mean seeing or understanding in a wrong or wIcked and grasping manner. Wrong views 
include wrong views of the body, one-sided views, wrong views which are Inconsistent 
with the dharma, wrong views caused by attachment to one°s own errouneous 
understanding, and wrong understandings of the precepts. 


(V) Hành giả tu Thiền và hai mươi tùy phiền não—Zen practiioners and twenty derivative 
afflicions: Bên cạnh sáu phiền não căn bản, hành giả lúc nào cũng phải đương đầu với 
hai mươi tùy phiền não. Thứ nhất là phẫn. Phẫn tới bất thình lình và là sự phối hợp của 
giận hờn. Thứ nhì là hận. Hận xãy ra khi chúng ta đè nén sự cảm xúc giận vào sâu bên 
trong. Thứ ba là não. Não là phản ứng tình cảm nặng nề hơn “hận”. Thứ tư là phú. Phú là 
sự che dấu. Thứ năm là cuống. Cuống là sự dối gạt. Thứ sáu là siểm. Siểm có nghĩa là sự 
nịnh bợ. Thứ bảy là kiêu. Kiêu có nghĩa là tự cho mình cao còn người thì thấp. Thứ tám 
là hại. Hại có nghịa là muốn làm tổn hại ai. Thứ chín là tật đố. Tật đố, hay đố ky ganh 
ghét có nghĩa là bằng cách nầy hay cách khác, ganh ghét đố ky với người hơn mình. Thứ 
mười là xan hay bổn xẻn. Người bỏn xẻn tự gói chặt tài sản, chứ không muốn chia xẻ với 
ai. Thứ mười một là vô tàm. Vô tàm có nghĩa là làm sai mà tưởng mình đúng nên không 
biết xấu hổ. Thứ mười hai là vô quí. Vô quí có nghĩa là không biết thẹn, không tự xét coi 
mình có theo đúng tiêu chuẩn với người hay không. Thứ mười ba là bất tín. Bất tín la 
không tín nhiệm hay tin tưởng ai, không tin chánh pháp. Thứ mười bốn là giải đãi. Giải 
đãi (Biếng nhác trễ nải) có nghĩa là không lo đoạn ác tích thiện. Thứ mười lăm là phóng 
dật. Phóng dật là làm bất cứ cái gì mình thích chứ không thúc liễm thân tâm theo nguyên 
tắc. Thứ mười sáu là hôn trầm. Hôn trầm có nghĩa là mờ tối hay ngủ gục trong tiến trình 
tu tập. Thứ mười bảy là trạo cử. Người có trạo cử là người luôn nhúc nhích không yên. 
Thứ mười tám là thất niệm. Thất niệm là không giữ được chánh niệm. Thứ mười chín là 


1110 


bất chánh tri. Người có tâm bất chánh tri là người có sự hiểu biết không chơn chánh, tâm 
tánh bị uế nhiễm ám ảnh. Thứ hai mươi là bất định. Người có tâm bất định là người có 
tâm lúc nào cũng rối loạn—Beside the six fundamental afflictions, Zen pratitioners have 
to confront with twenty derivative afflictions at all times. The first derivative affliction 1s 
wrath. Wrath comes sudenly and 1s a combination of anger and hatred. The second 
derivative affliction 1s hatred. Hatred happens when one represses the emotional feelings 
deep Inside. The third derivative affliction 1s rage. Rage 1s the emotional reaction which 
1s much more severe than hatred. The fourth derivative affliction 1s hide. Hiding means 
covering or hiding something inside. The fifth derivative affliction 1s deceit. Deceit Is a 
false kindness or phone intention. The sixth derivative affliction 1s flattery. The seventh 
derivative affliction 1s concett. Conceit means think high of self and low of others. The 
eighth derivative affliction 1s harming. Harming means to want to harm other people. The 
ninth derivative affliction 1s Jealousy. Jealousy means to become envious of the who 
Surpass us in one way or other. The tenth derivative affliction 1s stinginess. One with 
stinginess 1s tight about one”s wealth, not wishing to share 1t with others. The eleventh 
derivative affliction 1s lack of shame. Lack of shame means to do wrong, but always feel 
self-righteous. The twelfth derivative affliction 1s lack of remorse. Lack of remorse 
means never examine to see If one Is up to the standards of others. The thirteenth 
derivative affliction 1s lack of faith. Lack of faith means not trust or believe In anyone, 
not to believe 1n the truth. The fourteenth derivative affliction 1s lazIness. LazIness means 
not to try to eliminate unwholesome deeds and to perform good deeds. The fifteenth 
derivative affliction 1s laxiness. Laxiness means not to let the body and mind to follow the 
rules but does whatever one pleases. The sixteenth derivative affliction 1s torpor. Torpor 
means feeling obscure in mind or to fall asleep in the process. The seventeenth 
derivative affliction 1s restlessness. One has restlessness when one 1s agitated and cannot 
keep still. The eighteenth derivative affliction 1s distraction. Distraction 1s to lose proper 
mindfulness. The nineteen derivative affliction 1s Improper knowledge. One has Improper 
knowledge when one become obssesses with defilement. The twentieth derivative 
affliction 1s scatteredness. One has scafteredness 1s one always has no concentration. 


(VI)Hành giả tu Thiền và bốn thứ bất định —Zen practiioners and ƒour unjïixed: Ngoài 
những tâm sở vừa kể trên, hành giả còn luôn phải đương đầu với bốn tâm sở bất định 
khác nữa. Thứ nhất là thụy miên. Ngủ (một trong những bất định pháp tác động vào tâm 
thần làm cho nó ám muội, mất sự tri giác). Buồn ngũ làm mờ mịt tâm trí. Sự ngủ nghỉ 
cũng là một chướng ngại che lấp mất tâm thức không cho chúng ta tiến gần đến thiện 
pháp được. Thứ nhì là hối quá. Hối quá là ăn năn việc làm ác trong quá khứ. Hối quá còn 
có nghĩa là cảm thấy tiếc cho những hành động trong quá khứ. Hối hận cho những việc 
làm bất thiện hay không có đạo đức trong quá khứ là hối hận tích cực; tuy nhiên nếu hối 
tiếc cho những việc làm tốt trong quá khứ là hối hận tiêu cực. Thứ ba là tầm. Hành giả 
nên nhớ rằng tìm cầu sự việc làm cho tâm tánh bất ổn. Tuy nhiên, trong kinh điển Phật 
Giáo, danh từ “tâm” được dùng lỏng lẻo với nghĩa “suy nghĩ,” nhưng trong A Tỳ Đạt Ma 
Luận thì danh từ “tầm” được dùng như một thuật ngữ có nghĩa đặc biệt. Đó là cái gì 
hướng những trạng thái cùng phát sanh đồng thời về một đối tượng. Như người cận thần 


»” 


được vua yêu chuộng hướng dẫn một dân làng đi vào cung điện, cùng thế ấy, “tầm 


IIII 


hướng dẫn tâm đến để mục. Tầm hướng dẫn tâm đi vào để mục. Tầm không thiện, mà 
cũng không bất thiện. Khi liên hợp với thiện thì “tầm” là thiện; khi liên hợp với bất thiện, 
thì “tầm” trở nên bất thiện. Trong thực tập thiển “tầm” tạm thời khắc phục trạng thái hôn 
trầm và thụy miên. Thứ tư là tư. Tư có nghĩa là cứu xét chính chắn làm cho tâm tánh yên 
ổn. Đây là tâm sở hay pháp có khuynh hướng giảm thiểu, hữu hạn và rõ ràng trong dòng 
tâm thức—Beside these above mentioned mental factors, Zen practitioners always have 
to confront four other unfixed mental factors. The first unfixed 1s torpor, or sÌoth, or 
drowsiness. To fall asleep to obscure the mind. Drowsiness, or sloth as a hindrance to 
progress to fulfil good deeds. The second unfixed 1s regret. Regret or repent for wrong 
doings In the past. Regret can also be either a wholesome or unwholesome or neutral 
mind. Regret 1s a mind which feels sorrow or remorse about past actions. Regret for 
negafive past actions (non-virfuous) 1s a posifive repret; however, regret for positIve past 
acfions (virtuous) 1s a negative regret. The third unfixed 1s Investigation. Zen practItioners 
should remember that Investigaton will cause the mind unstable. However, in the 
Buddhist sutras, the words “vitakka” 1s often used In the loose sense of “thought,” but in 
the Abhidharma 1t 1s used In a precise technical sense to mean the mental factor that 
mounts or đirects the mind onto the obJect. Just as a king”s favourite might conduct a 
villager to the palace, even so “vitakka” directs the mind onto the oblJect. “Vitakka” or 
Iinitial application directs the mind onfo the obJect. “Vitakka” 1s neither wholesome nor 
unwholesome. When “vitakka” associlates with wholesome deeds, vitakka becomes 
wholesome; when “vitakka” assoclates with unwholesome deeds, It becomes 
unwholesome. In the practice for attaining Jhana, vitakka has the special task of inhibiting 
the hindrance of sloth and torpor. The fourth unfixed 1s vicara. Vicara means correct 
examination In order to pacIfy the mind. Thịs 1s a mental factor which tends to diminish, 
definiteness and clearness 1n the stream of conscIousness. 


1112 


1113 


Chương Một Trăm Lẻ Năm 
Chapter One Hundred-Five 


Thiền và Mười Một Sắc Pháp 
Zen and Fleven Form Dharmas 


(D Hành giả tu Thiền và Ngũ Căn—Zen practiioners and the five physical organs (eye, 
ear, nose, fongue, body): Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có năm căn: mắt, 
tai, mũi, lưỡi, và thân. Theo Tỳ Kheo Piyananda trong Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật 
Giáo, bạn phải luôn tỉnh thức về những cơ quan của giác quan như mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân và sự tiếp xúc của chúng với thế giới bên ngoài. Bạn phải tỉnh thức về những cẩm 
nghĩ phát sinh do kết quả của những sự tiếp xúc ấy. Hành giả tu Thiền nên luôn nhớ rằng 
ngũ căn có thể là những cửa ngõ đi vào địa ngục, đồng thời chúng cũng là những cửa ngõ 
quan trọng đi vào đại giác, vì từ đó mà chúng ta gây tội tạo nghiệp, nhưng cũng nhờ đó 
mà chúng ta có thể hành trì chánh đạo—According to the Sangiti Sutta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are five roots or faculties (indriyam): ey©s, ©ars, nose, 
tongue, and body. According to Bikkhu PIyananda in The Gems Of Buddhism Wisdom, 
you must always be aware of the sense organs such as eye, ear, nose, tongue and body 
and the contact they are having with the outside world. You must be aware of the feelings 
that are arising as a result of this contact. Zen practitioners should always remember that 
the five sense-organs can be enftrances to the hells; at the same time, they can be some of 
the most Important entrances to the great enlightenment; for with them, we create karmas 
and sins, but also with them, we can practise the right way. 


(II) Hành giả tu Thiền và Lục Trần—Zen pratitioners and the Six objecfs or modes 0ƒ sense 
(matter, sound, smell, taste, touch, things): Sáu cảnh bao gồm sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
và pháp. Sáu cảnh nây đối lại với lục căn nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý là cảnh trí, âm 
thanh, vị, xúc, ý tưởng cũng như thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác và tâm 
phân biệt. Trong đó pháp gồm có cực lược sắc, cực huýnh sắc, thọ sơ dãn sắc, biến kế sở 
khởi sắc và định sở sanh tự sắc. Hành giả tu Thiển nên luôn nhớ về sự liên hệ giữa Ngũ 
Căn và Lục Trần trong bước đường tu tập thiển định của mình. Thứ nhấn là mắt đang tiếp 
xúc với sắc. Thứ nhì là tai đang tiếp xúc với thanh. Thứ ba là mũi đang tiếp xúc với mùi. 
Thứ tư là lưỡi đang tiếp xúc với vị. Thứ năm là thân đang tiếp xúc với sự xúc chạm——The 
six obJective fields of the six senses of sight, sound, smell, taste, touch and idea or 
thought; rupa, form and colour, 1s the field of vision; sound of hearing, scent of smelling, 
the five flavours of tasting, physical feeling of touch, and menfal presenfation of 
discernment. Dharmas 1nclude a substantial form analyzed to utmost , the smallest atom; 
an unsubsfantial form as aerlal space or color analyzed to utmost, the remotest atom; a 
perceptive form conceived at ordination, the innermost impression; a momentary 1llusive 
form; and a form produced by meditation. Zen practitioners should always remember the 
relatlonship between the five faculties and the Six modes of sense In the path of theIr 
own cultivation. First, eye 1s now In contact with forms (rupa). Second, ear Is now In 


1114 


contact with sound. Third, nose 1s now 1n conatct with smell. Fourth, tongue 1s now 1n 
confact with taste. Fifth, body 1s now In confact with touching. 


1115 


Chương Một Trăm Lẻ Sáu 
Chapter Qne Hundred-Six 


Thiên và Điền Đảo 


Zen and Ïnversions 


(I Tổng Quan về Điên Đảo—An Overview øgƒ Inversions: Điên đảo là sự đảo lộn ngược sự 
lý, như cho vô thường là thường. Danh từ “Viparyasa” được dùng theo nghĩa “sự lật nhào” 
của một chiếc xe. Tiếng Việt dịch là “quan điểm phản thường”. Có nhiều người dịch là 
“quan điểm sai lạc”, “sai lầm”, 'cái có thể đảo lộn' hay “những quan điểm lộn ngược". 
Dầu dịch thế nào đi nữa thì “Viparyasa” cũng có nghĩa là những sai lầm, những nghịch 
đảo của chân lý, cho nên chúng là những cái làm sụp đổ nội tâm an tịnh. Kinh văn đồng 
nhất “Viparyasa” với “tác ý không như lý” và đây chính là gốc rễ của tất cả các pháp bất 
thiện, vô minh, mê vọng và hư huyễn. Hành giả tu Thiền nên luôn nhớ rằng theo quan 
điểm tu tập của Phật giáo, chừng nào tư tưởng của chúng ta còn bị điên đảo, chừng đó 
chúng ta chưa vượt qua được thế giới sanh tử. Ngược lại, sự hiểu biết của chân trí tuệ mới 
là sự hiểu biết không điên đảo, vì chân trí tuệ lấy tự tánh không điên đảo của chư pháp 
làm đối tượng. Vì vậy Phật tử chân thuần phải cố gắng dụng công tu tập thành tựu sự 
hiểu biết 'không điên đảo' vì sự hiểu biết 'không điên đảo” cũng đồng nghĩa với sự hiểu 
biết đúng đắn về chân lý —Upside down, perversion, inverted; contrary to reality; to 
believe things as they seem to be, e.g. the Impermanent to be permanent; the apparent 
ego to be real. The noun “Viparyasa” 1s used of the of the “overthrowing” of a wagon. 
The translation by “perverted views”, ˆwrong notlon", “error”, “what can upset”, or “ˆupside- 
down views". In any case, the noun “Viparyasa” means mistakes, reversals of the truth, 
and, In consequence, overthrowers of inward calm. The scriptures Identify the noun 
“Viparyasa” with “unwise attention”, the root of all unwholesome dharmas, and with 
Ipnorance, delusion, and false appearance. Zen practitioners should always remember 
that according to Buddhist point of view on cultivation, as long as our thoughts are 
perverted by perverted views, we wIll never transcend this world of birth and death. On 
the contrary, understanding of the real wisdom 1s unperverted, for real wisdom has for IS 
obJect the “unperverted own-being of dharmaˆ. Devout Buddhists must try to cultivate to 
affain an “unperverted understanding” for the “unperverted understanding” also means 
“right understandingˆ of the Truth. 


(II) Hành giả tu Thiền và hai thứ Kiến và Ngã Điên Đảo—Zen practitioners and two kinds 
0ƒ inversion 0ƒ inverted views and inverted ego: Kiến Điên Đảo có nghĩa là vọng kiến 
điên đảo hay cái hiểu thấy sai ngược với sự thật, cho vô thường là thường, cho khổ là lạc, 
cho vô ngã là ngã, và cho bất tịnh là tịnh. Thường Điên Đảo là sự đảo lộn ngược sự lý, 
như cho vô thường là thường. Đây là một trong bốn lối suy nghĩ điên đảo khiến cho 
chúng sanh xoay vần trong sanh tử. Ngoài ra, còn có tưởng điên đảo. Tưởng điên đảo là 
vọng tưởng, ngã điên đảo, hay phiển não vì cho rằng ngã là có thực. Chấp có thường ngã. 


1116 


Thứ nhất là chấp thần ngã khắp mười phương, yên lặng, sáng suốt, chẳng động. Quán sát 
cái tâm diệu minh, khắp các cõi mười phương, hành giả cho là thần ngã hoàn toàn, từ đó 
chấp là thần ngã khắp mười phương, yên lặng, sáng suốt, chẳng động. Tất cả chúng sanh 
trong thần ngã, tâm tự sinh tự chết. Thì tính cách của ngã tâm là thường hằng. Còn kia 
sinh diệt, thật là tính cách vô thường. Thứ nhì là coi tính chẳng hoại và gọi đó là ngã tính 
thường. Chỉ quán sát cái ngã tâm của mình, tinh tế nhỏ nhiệm, ví như vi trần lưu chuyển 
mười phương, tính không dời đổi. Có thể khiến thân nầy liền sinh liền diệt, mà nói là tính 
chẳng hoại, và gọi là ngã tính thường—Upside down or inverted views means seeing 
things as they seem not as they are, e.ø. the Impermanent as permanenf, mIsery as JOy, 
non-ego as ego, and Impurity as purity. Heretics believe In permanence; contrary to 
reality; to believe things as they seem to be, e.g. the impermanent to be permanent; the 
apparent ego to be real. This 1s one of the eight upside-down views which belongs to the 
four upside-down views for ordinary people. This 1s one of the four ways of upside-down 
thinking that cause one to resolve 1n the birth and death. Besides, there are still inverted 
and delusive Ideas, or upside down and delusive ideas, one of the four Iinverted or upside- 
down Ideas, the ¡llusion that the ego 1s real. The 1llusion that the ego has real exIstence. 
Attachment to a permanent self. First, attachment to a permanent self as a state of 
profound stillness 1s the ultimate spiritual self. Contemplates the wonderfully bright mind 
pervading the ten directions, he concludes that this sfate of profound stillness 1s the 
ultimate spiritual self. Then the practiioner speculates, “My spiritual self, which 1s 
setiled, bright, and unmoving, pervades the ten directions. All living beings are within my 
mind, and there they are born and die by themselves. Therefore, my mind 1s permaneIt, 
while those who undergo birth and death there are truly impermanent." Second, regarding 
that indestructible nature as his permanent Intrinsic nature. This person closely examines 
his own mind and finds 1t to be subtle and mysferious, like fine motes of dust swirling In 
the ten directions, unchanging In nature. And yet 1t can cause his body to be born and then 
to die. He regards that Indestructible nature as his permanent Intrinsic nature, and that 
which undergoes birth and death and flows forth from him as Impermanent. 


(IHI)Hành giả tu Thiền và Đảo Kiến Biệt Nghiệp—Zen practitioners and ƒalse view based 
ơn living beings) individual karma: Đảo Kiến Biệt Nghiệp còn gọi là Biệt Nghiệp Vọng 
Kiến. Chúng sanh biệt nghiệp vọng kiến tứ là do tự mình tạo nghiệp, không giống với tất 
cả những người khác, tự mình kiến giải hành vi không giống kẻ khác. Đó là tạo nghiệp, 
tự mình tạo nghiệp thì tự mình thọ nghiệp, so với người khác không giống nhau. Trong 
Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Nhì, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về hai loại vọng 
kiến như sau: “Ông A Nan! Tất cả chúng sanh bị trôi lăn trong vòng luân hôi sanh tử ở 
thế gian, là do bởi hai thứ vọng kiến. Hai thứ nhìn sai lầm đó làm cho chúng sanh thấy có 
cảnh giới, và bị lôi cuốn trong vòng nghiệp. Hai thứ vọng kiến đó là vọng kiến biệt 
nghiệp của chúng sanh và vọng kiến đồng phận của chúng sanh.” Vọng Kiến Biệt 
Nghiệp là gì? Ông A Nan! Như người bị đau mắt, ban đêm nhìn vào ngọn đèn, thấy có 
năm màu sắc tròn chung quanh ngọn lửa sáng. Ông nghĩ thế nào? Cái ảnh tròn năm màu 
sắc đó là màu sắc của đèn hay màu sắc của cái thấy? Ông A Nan! Nếu là màu sắc của 
đèn, sao chỉ một mình người đau mắt thấy. Nếu là màu sắc của tính thấy, thì tính thấy đã 
thành màu sắc, còn cái thấy của người mắt đau gọi là gì? Lại nữa, ông A Nan, nếu cái 


1117 


ảnh tròn kia, rời đèn mà riêng có, thì khi nhìn bình phong, trướng, ghế, bàn, cũng phải có 
ảnh tròn hiện ra chứ. Nếu rời tính thấy mà riêng có, thì mắt có thể không thấy. Nay mắt 
thấy thì biết không rời được. Vậy nên biết rằng: “Màu sắc thật ở nơi đèn. Cái thấy bệnh 
nhìn lầm ra ảnh năm sắc. Cái ảnh và cái thấy đều là bệnh. Nhưng cái thấy biết là bệnh 
đó, không phải là bệnh. Đừng nên nói là đèn, là thấy, và chẳng phải đèn, chẳng phải 
thấy. Ví dụ mặt trăng thứ hai, vì dụi mắt mà thấy, vậy không phải là mặt trăng, hay là 
bóng của trăng. Cái ảnh năm sắc cũng vậy, vì mắt bệnh mà thành, không nên nói là tại 
đèn hay tại thấy.”— “False view based on living beings" individual karma is also called 
“False views associated with the individual karma of beings”. False views associated with 
the Individual karma of beings means Individual karma refers to one”s own karma, which 
differs from the karma of others. This 1s also called “individually held false views.” One”s 
own karma 1s special and different from that of everyone else. In the Surangama Sutra, 
the Buddha reminded Ananda about two kinds of upside-down discriminating false views. 
The first one 1s False view based on living beings” Iindividual karma and the other one 1s 
false view based on living beings" collective karma. What 1s meant by false views based 
on Iindividual karma? Ananda! It 1s like a man in the world who has red cataracts on hIs 
eyes so that at night he alone sees around the lamp a circular reflection composed of 
layers of five colors. What do you think? Is the circle of light that appears around the 
lamp at night the lamps color, or 1s It the seeing”s colors? Anandal TỶ it 1s the lamp”s 
colors, why 1s 1t that someone without the disease does not see the same thing, and only 
the one who 1s diseased sees the circular reflection? lf it 1s the seeing”s colors, then the 
seeing has already become colored; what, then, 1s the circular reflection the diseased man 
sees to be called? Moreover, Ananda, 1f the circular reflection 1s In itself a thing apart 
from the lamp, then it would be seen around the folding screen, the curtain, the table, and 
the mats. IÝ it has nothing to do with the seeing, 1t should not be seen by the eyes. Why 1s 
1t that the man with cataracts sees the circular reflections with his eyes? Therefore, you 
should know that: “In fact the colors come from the lamp, and the diseased seeing bring 
about the reflection. Both the circular reflection and the faulty seeing are the result of the 
cataract. But that which sees the diseased film 1s not sick. Thus you should not say that If 
1s the lamp or the seeing or that it 1s neither the lamp nor the seeing. It 1s like a second 
moon often seen when one presses on one”s eye while looking up Into the sky. Ít 1s 
neither substantial nor a reflection because 1t 1s an illusory vision caused by the pressure 
exerted on one”s eye. Hence, a wIse person should not say that the second moon 1s a form 
or not a form. Nor 1s It correct to say that the 1llusory second moon 1s apart from the 
seeing or not apart from the seeing. It is the same with the Illusion created by the 
diseased eyes. You cannot say 1t 1s from the lamp or from the seeing: even less can 1t be 
said not to be from the lamp or the seeing” 


(IV)Hành giả tu Thiền và Đảo Kiến Đồng Phận—Zen practiioners and “False View oƒ the 
collecting share?: Đảo Kiến Đồng Phận còn gọi là Đồng Phận Vọng Kiến. Loại điên đảo 
nầy do chúng sanh cộng nghiệp tạo thành, mình cùng với tất cả những người khác đều 
giống nhau, cũng như thiên tai làm chết hàng vạn hàng triệu người, vì những người nầy 
cùng chịu chung số phận nên gọi là đồng phận. Những người nầy cùng thọ quả báo giống 
nhau. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Nhì, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về 


1118 


hai loại vọng kiến như sau: “Ông A Nan! Tất cả chúng sanh bị trôi lăn trong vòng luân 
hồi sanh tử ở thế gian, là do bởi hai thứ vọng kiến. Hai thứ nhìn sai lầm đó làm cho chúng 
sanh thấy có cảnh giới, và bị lôi cuốn trong vòng nghiệp. Hai thứ vọng kiến đó là vọng 
kiến biệt nghiệp của chúng sanh và vọng kiến đông phận của chúng sanh.” Ông A Nan! 
Trong cõi Diêm Phù Đề, trừ phần nước nơi các biển lớn, phần đất bằng ở giữa có đến ba 
ngàn châu. Châu lớn chính giữa bao trùm cả Đông Tây. Có độ hai ngàn ba trăm nước lớn. 
Các châu nhỏ ở giữa biển, hoặc vài trăm nước, hoặc một, hoặc hai nước, cho đến ba 
mươi, bốn mươi năm mươi nước. Ông A Nan! Trong đám đó có một châu nhỏ, chỉ có hai 
nước. Người trong một nước cùng cảm với ác duyên, chúng sanh trong nước ấy thấy 
những cảnh giới không lành, hoặc thấy hai mặt trời, hoặc thấy hai mặt trăng. Họ lại thấy 
những ác tướng như: các quầng chung quanh mặt trời, mặt trăng; nguyệt thực, nhật thực, 
những vết đen trên mặt trời, mặt trăng, sao chối, sao phướn, sao băng, nhiều sao băng 
thành chùm, các thứ mống, vân vân. Chỉ nước ấy thấy. Còn chúng sanh ở nước bên kia 
không hễ thấy hay nghe những thứ trên. Ông A Nan! Nay tôi vì ông lấy hai thứ vọng kiến 
trên giải thích cho rõ: “Như người đau mắt thấy cái ảnh tròn năm sắc ở đèn sáng. Đó là 
do lỗi bệnh mắt, chứ không phải do lỗi ở tính thấy, cũng không phải sắc đèn tạo ra. Lấy 
đó mà so sánh, nay ông và chúng sanh thấy núi sông, cảnh vật, đều là từ vô thủy, cái 
thấy bệnh thấy như thế. Cái vọng kiến và cảnh vật đều là hư vọng, tùy duyên hiện tiền. 
Còn cái giác minh biết vọng cảnh, vọng kiến là bệnh, thì không phải bệnh hay mê lầm, 
mà lúc nào cũng sáng suốt. Chân kiến thấy rõ vọng kiến là bệnh, thì nó không bị bệnh, 
mà vẫn sáng suốt. Vậy câu lúc trước ông bảo “kiến văn giác tri,` chỉ là vọng kiến mà 
thôi. Vậy nay ông thấy tôi, ông và chúng sanh đều là cái thấy bệnh. Còn cái 'kiến chân 
tinh tính không phải bệnh nên không gọi là thấy. Ông A Nan! Có thể lấy cái vọng kiến 
đồng phận của chúng sanh đã nói trên, so sánh với cái vọng kiến biệt nghiệp của một 
người. Cái ảnh tròn của một người thấy do đau mắt, và những cảnh lạ do chúng sanh một 
nước thấy, đều là cái hư vọng kiến sinh ra từ vô thủy. Khắp cả mười phương thế giới 
chúng sanh đều thuộc phạm vi vọng. Các duyên hòa hợp sinh ra, các duyên hòa hợp 
mất. Nếu đứng về cảnh giới Phật, đều thấy đó là hư vọng. Nếu có thể xa la các “hòa hợp 
duyên" và “không hòa hợp duyên,' thì đã diệt trừ các nhân sinh tử, chứng được chân lý, 
tức cảnh giới Phật.”—“False View of the collecting share” ¡s also called “Commonly held 
false views of beiIngs'. This kind of Inversion means that 1t 1s shared by most other 
people. 1t 1s also called “Collective Karma.” An example 1s natural disasters and man- 
made calamities, in which hundreds of thousands, or even millions of people die together. 
That 1s collective karma arising from commonly held false views; 1t 1s shared karma 
resuling from those kinds of false thoughts. In the Surangama Sutra, the Buddha 
reminded Ananda about two kinds of upside-down discriminating false views. The first 
one 1s False view based on living beings" individual karma and the other one 1s false view 
based on living beings” collective karma. What Is meant by the false view of the 
collective share? Ananda! In Jambudvipa, besides the waters of the great seas, there Is 
level land that forms some three thousand continents. East and West, throughout the 
enfire expanse of the great continent. There are twenty-three hundred large countries. In 
other, small or perhaps one or two, or perhaps thirty, forty, or fifty. Ananda† Suppose that 
among them there 1s one small continent where there are only two countries. The people 
Of Just one of the countries together experlence evil conditions. Ôn that small continent, 


1119 


all the people of that country see all kinds of Inauspicious things: perhaps they see two 
suns, perhaps they see two moons with circles, or a dark haze, or girdle-ornaments around 
them; or comets, shooting stars, “ears” on the sun or moon, rainbows, secondary rainbows, 
and various other evil signs. Only the people in that country see them. The living beings 
in the other country from the first do not see or hear anything unusual. Ananda! In the 
case of the living beingˆs false view of individual karma by which he sees the appearance 
Of a circular reflection around the lamp, the appearance seems to be a sfate, but in the 
end, what 1s seen comes Into being because of the cataracts on the eyes. The cataracts 
are the results of the weariness of the seeing rather than the products of form. However, 
the essence of seeing which perceives the cataracts 1s free from all diseases and defects. 
Ananda! I will now go back and forth comparing these two matters for you, to make both 
of them clear: “For example, you now use your eyes to look at the mountaIns, the rIvers, 
the countries, and all the living beings: and they are all brought about by the disease of 
yOUr seeing contracted since time without beginning. Seeing and the conditions of seeing 
seem to manifest what 1s before you. Originally my enlightenment 1s bright. The seeing 
and conditions arise from the cataracts. Realize that the seeing arise from the cataracts: 
the enlightened condition of the basically enlipghtened bright mind has no cataracts. That 
which 1s aware of the faulty awareness 1s not diseased. It is the true perception of seeing. 
How can you continue to speak of feeling, hearing, knowing, and seeing? Therefore, you 
now see me and yourself and the world and all the ten kinds of living beings because of a 
disease In the seeing. What 1s aware of the disease 1s not diseased. The true essential 
seeing by nature has no disease. Therefore, it Is not called seeing. Anandal Let us 
compare the false views of those living beings” collective share with the false views of 
the indicidual karma of one person. The Individual man with the diseased eyes 1s the 
same as the people of that country. He sees circular reflections erroneously brought about 
by a disease of the seeing. The beings with a collective share see Inauspicious things. In 
the midst of their karma of Identical views arise pestilence and evils. Both are produced 
from a beginningless falsity in the seeing. It is the same In the three thousand continenfs 
of Jambudvipa, throughout the four great seas and In the Saha World and throughout the 
ten directions. All countries that have outflows and all living beings are the enliphtened 
bright wonderful mind without outflows. Because of the false, diseased conditions that 
are seen, heard, felt, and known, they mix and ume in false birth, mix and ume 1n false 
death. If you cane leave far behind all conditions which mix and unite and those which do 
not mix and unite, then you can also extinguish and cast out the causes of birth and death, 
and obtain perfect Bodhi, the nature which 1s neither produced nor extInguished. It 1s the 
pure clear basic mind, the everlasting fundamerntal enlightenment.” 


(V) Hai Điều Kiện đưa đến Điên Đảo—Two conditions for being upside down: Theo Kinh 
Thủ Lăng Nghiêm, quyển Bảy, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về hai loại điên đảo 
như sau: chúng sanh điên đảo và thế giới điên đảo. Thứ nhất là chúng sanh điên đảo. 
Đức Phật bảo A Nan: “Ông A Nan! Ông muốn tu chân tam ma địa, thẳng đến đại Niết 
Bàn của Như Lai, trước hết phải biết hai thứ điên đảo là chúng sanh và thế giới. Nếu 
điên đảo không sinh, đó là chân tam ma địa của Như Lai.” Ông A Nan! Thế nào gọi là 
chúng sanh điên đảo? Ông A Nan! Do tính minh tâm, cái tính sáng suốt viên mãn. Nhân 


1120 


cái vọng minh phát ra vọng tính. Cái tính hư vọng sinh ra cái tri kiến hư vọng. Từ rốt ráo 
không sinh rốt ráo có. Do cái năng hữu ấy, mới có những cái sở hữu. Chẳng phải nhân 
thành sở nhân. Rồi có cái tướng trụ và sở trụ. Trọn không căn bản. Gốc không có chỗ y 
trụ, gây dựng ra thế giới và chúng sanh. Mê cái tính bản nguyên minh, mới sinh ra hư 
vọng. Vọng tính không có tự thể, chẳng phải là có chỗ sở y. Toan muốn trở lại chân. Cái 
muốn chân đó chẳng phải thật là chân như tính. Chẳng phải chân mà cầu trở lại chân, 
hóa ra thành hư vọng tướng. Chẳng phải: “sinh, trụ, tâm, pháp,” lần lữa phát sinh, sinh lực 
tăng tiến mãi, huân tập thành nghiệp. Đồng nghiệp cảm nhau. Nhân có cẩm nghiệp, diệt 
nhau sinh nhau. Do đó nên có chúng sanh điên đảo. Thứ nhì là Thế Giới Điên Đảo. Đức 
Phật bảo ông A Nan: “Ông A Nan! Thế nào gọi là thế giới điên đảo? Cái có và cái bị có 
ấy, nhân hư vọng sinh, nhân đó giới lập. Chẳng phải nhân, sở nhân, không trụ và sở trụ, 
thiên lưu chẳng dừng. Nhân đó thế lập. Ba đời bốn phương hòa hợp xen nhau, biến hóa 
chúng sanh thành 12 loại. Bởi đó thế giới nhân động có tiếng, nhân tiếng có sắc, nhân 
sắc có hương, nhân hương có xúc, nhân xúc có vị, nhân vị biết pháp. Sáu thứ vọng tưởng 
nhiễu loạn thành nghiệp tính. Mười hai thứ phân ra khác. Do đó lưu chuyển, nên ở thế 
gian “tiếng, hương, vị, xúc,” cùng 12 biến hóa xoay vần thành một vòng lẩn quẩn. Nhân 
các tướng điên đảo luân chuyển ấy, mới có thế giới: các loài noãn sanh, thai sanh, thấp 
sanh, hóa sanh, loài có sắc, loài không sắc, loài có tưởng, loài không tưởng, loài chẳng 
phải có sắc, loài chẳng phải không sắc, loài chẳng phải có tưởng, loài chẳng phải không 
tưởng. Ông A Nan! Chúng sanh trong mỗi loại đều đủ 12 thứ điên đảo. Ví như lấy tay ấn 
vào con mắt, thấy hoa đốm phát sinh. Hư vọng loạn tưởng điên đảo và chân tịnh minh 
tâm cũng như thế.”—According to the Surangama Sutra, book Seven, the Buddha 
reminded Ananda about the two conditions for being upside down as follows: the upside- 
down sftate of living beings and the upside-down state of the world. Eirst, the upside-down 
state of living beings. The Buddha told Ananda: “Ananda! You now wish to cultivate true 
samadhi and arrive directly at the Thus Come One” Parinirvana, first, you should 
recognIze the two upside-down causes of living beings and the world. If this upside-down 
state 1s not produced, then there 1s the Thus Come One”s true samadhi.” Ananda! What Is 
meant by the upside-down state of living beings? Ananda! The reason that the nature of 
the mind 1s bright 1s that the nature 1(self 1s the perfection of brightness. By adding 
brightness, another nature arises, and rom that false nature, views are produced, so that 
from absolute nothingness comes ultimate existence. All that exists comes from this; 
every cause 1n fact has no cause. SubJective reliance on objecftive appearances Is 
basically groundless. Thus, upon what 1s fundamenfally unreliable, one set up the world 
and living beings. Confusion about one”s basic, perfect understanding results In the 
arising of falseness. The nature of falseness 1s devoid of substance; 1t Is not something 
which can be relied upon. One may wish to return to the truth, but that wish for truth 1s 
already a falseness. The real nature of true suchness 1s not a truth that one can seek to 
return to. By doing so one misses the mark. What basically 1s not produced, what 
basically does not dwell, what basically 1s not the mind, and what basically are not 
dharmas arise through Interaction. Às they arise more and more strongly, they form the 
propensity to create karma. Similar karma sets up a mutual stimulus. Because of the 
karma thus generated, there 1s mutual production and mutual extinction. That 1s the 
reason for the upside-down state of living beings. Second, upside-down state of the world. 


1121 


The Buddha told Ananda: “Anandal What 1s meant by the upside-down state of the 
world? All that exists comes from this; the world 1s set up because of the false arising of 
sections and shares. Every cause In fact has no cause; everything that 1s dependent has 
nothing on which 1t 1s dependent, and so 1t shifts and slides and 1s unreliable. Because of 
this, the world of the three periods of time and four directions comes 1nto being. Their 
union and interaction bring about changes which result in the twelve categorIes of living 
beings. That 1s why, In this world, movement brings about sounds, sounds bring about 
forms, forms bring about smells, smells bring about contact, contact brings about tastes, 
and tastes bring about awareness of dharmas. The random false thinking resulting from 
these six creates karma, and this continuous revolving becomes the cause of twelve 
different categories. And so, 1n the world, sounds, smells, tastes, contact, and the like, are 
each transformed throughout the twelve categories to make one complete cycle. The 
appearance of being upside down 1s based on this continuous process. Therefore, In the 
world, there are those born from egøs, those born from womb, those born from moisture, 
„ those born by transformation, those with form, those without form, those with thought, 
those without thought, those not totally endowed with form, those not totally lacking form, 
those not totally endowed with thoupht, and those not totally lacking thought. Ananda!l 
Each of these categories of beings 1s replete with all twelve kinds of upside-down sfates, 
Just as pressing on one”s eye produces a varlety of flower-like Images. With the Inversion 
of wonderful perfection, the truly pure, bright mind becomes glutted with false and 
random thoughts. 


(VI)Hành giả tu Thiền và Tứ chủng điên đảo—Zen practitioners and Four inverted (wrong) 


VỈ@€WS+ 


(A) Phàm phu Tứ Điền Đảo— Four upside-down views for ordinary people: 


l) 


2) 
3) 
4) 


Vô thường mà cho là thường hằng: Considering what is really impermanent to be 
permaneIt. 

Khổ mà cho là lạc: Considering what is really suffering to be joy. 

Vô ngã mà cho là tự ngã: Considering what 1s not a self to be a self. 

Bất tịnh mà cho là tịnh: Considering what is impure to be pure. 


(B) Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm—According the Surangama Suíra: Theo Kinh Thủ Lăng 


Nghiêm, quyển Chín, phần Thập Hành Ấm Ma, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về 
bốn thứ điên đảo như sau: “Nầy A Nan! Lại các thiện nam, trong tam ma địa, chính tâm 
yên lặng kiên cố. Ma chẳng tìm được chỗ tiện, cùng tột căn bản của 12 loài sinh. Xem 
cái trạng thái u thanh, thường nhiễu động bản nguyên. Trong tự và tha, khởi so đo chấp 
trước. Người đó bị đọa vào bốn cái thấy điên đảo, một phần vô thường, một phần thường 
luận.”——In the Surangama Sutra, book Nine, In the part of the ten states of the formation 
skandha, the Buddha reminded Ananda about the four upside-down theorles as follows: 
“Ananda! Further, in his practice of samadhi, the good personˆs mind 1s firm, unmoving, 
and proper and can no longer be disturbed by demons. He can thoroughly investigate the 
origin of all categories of beings and contemplate the source of the subtle, fleeting, and 
constant fluctuation. But 1f he begins to speculate about self and others, he could fall into 


l) 


2) 


3) 


4) 


1122 


error with theorles of partial Impermanence and partial permanence based on four 
distorted views.” 

Một là, người đó quán sát cái tâm diệu minh, khắp các cõi mười phương, trạm nhiên, cho 
là thần ngã hoàn toàn, từ đó chấp là thần ngã khắp mười phương, yên lặng, sáng suốt, 
chẳng động. Tất cả chúng sanh trong thần ngã, tâm tự sinh tự chết. Thì tính cách của ngã 
tâm là thường. Còn kia sinh diệt, thật là tính cách vô thường ——First, as this person 
contemplates the wonderfully bright mind pervading the ten directions, he concludes that 
this state of profound stillness 1s the ultimate spiritual self. Then he speculates , “My 
spiritual self, which 1s settled, bright, and unmoving, pervades the ten directions. All 
living beings are within my mind, and there they are born and die by themselves. 
Therefore, my mind 1s permanent, while those who undergo birth and death there are 
truly impermanent." 

Hai là, người đó chẳng quán sát cái tâm, chỉ xem xét khắp cả mười phương hằng sa quốc 
độ, thấy cái chỗ kiếp bị hư, gọi là chủng tính vô thường hoàn toàn. Còn cái chỗ kiếp 
chẳng bị hư, gọi là thường hoàn toàn—Second, instead of contemplating his own mind, 
this person contemplates In the ten directions worlds as many as the Ganges" sands. He 
regards as ultimately Impermanent those worlds that are in eons of decay, and as 
ultimately permanent those that are not in eons of decay. 

Ba là, người đó chỉ quán sát cái ngã tâm của mình, tinh tế nhỏ nhiệm, ví như vi trần lưu 
chuyển mười phương, tính không đời đổi. Có thể khiến thân nầy liền sinh liền diệt, mà 
nói là tính chẳng hoại, và gọi là ngã tính thường—Third, this person closely examines his 
own mind and finds it to be subtle and mysterious, like fine motes of dust swirling in the 
ten directions, unchanging In nature. And yet 1t can cause his body to be born and then to 
die. He regards that indestructible nature as his permanent Intrinsic nature, and that 
which undergoes birth and death and flows forth from him as Impermanent. 

Bốn là, người đó biết tưởng ấm hết, thấy hành ấm còn lưu động. Hành ấm thường lưu 
động, nên chấp làm tính thường. Các ấm sắc, thụ, tưởng đã hết, gọi là vô thường. Vì so 
đo chấp trước một phần vô thường, một phần thường như trên, nên đọa lạc ngoại đạo, mê 
lầm tính Bồ Đề—Fourth, knowing that the skandha of thinking has ended and seeing the 
flowing of the skandha of formations, this person speculates that the continuous flow of 
the skandha of formations 1s permanent, and that the skandhas of form, feeling, and 
thinking which have already ended are impermanent. Because of these speculatlons of 
1mpermanence and permanence, he wIll fall into externalism and become confused about 
the Bodhi nature. 


(VI)Bốn lối suy nghĩ điền đảo khiến cho chúng sanh xoay vần trong sanh tử—Four 


(A) 


l) 


inyersions (the ƒour viparvaya— Four inverted, upside-down, or ƒalse beliefs): Trong bốn 
điên đảo nây, mỗi điên đảo đều có thể được cảm thọ theo ba cách—Four ways of 
upside-down thinking that cause one to resolve In the birth and death. 


Thường: Vô thường mà cho là thường; thường mà cho là vô thường —Permanent 
(Buddhist doctrine emphasizes that all 1s impermanent. Only Nirvana 1s permanent— 
Mistaking the impermanent for the permanernt. 


2) 


3) 


4) 


1123 


Lạc: Khổ mà cho là lạc; lạc thì lại cho là khổ—Joy (AII 1s suffering. Only Nirvana 1s 
Joy—MIstaking what 1s not bliss for bliss. 

Ngã: Vô ngã mà cho là ngã; hữu ngã mà cho là vô ngã—Self or personal (All is non-self 
or without a soul——MIstaking what 1s not self for self. 

Tịnh: Bất tịnh mà cho là tịnh; tình mà cho là bất tịnh —Purity (All is impure. Only 
Nirvana 1s pure——MIstaking what 1s Impure for pure. 


(B) Theo niềm tin thông thường của Phật giáo, nhưng bị truyền thống giáo lý nguyên thấy 


l) 


2) 


chối bỏ—According to the common Buddhist belieƒ, which denied by the early Buddhist 
doctrine: 

Vô Thường: Impermanent—Trước hết chúng ta bị đánh lừa bởi những bộ mặt tạm bợ 
bên ngoài của sự vật. Chúng không lộ vẻ là đang thay đổi, chứng tỏ ổn định trước các 
giác quan hay các căn si muội của chúng ta. Chúng ta không cảm nhận những quá trình 
trong biến dịch sinh động mà chỉ cảm nhận những thực thể đang tiếp tục tổn tại như 
chúng ta tưởng. Sự tương tự, vì lẽ nó cho thấy một chuỗi biến dịch theo một hướng cho 
sẵn, nên thường bị nhận lầm là sự giống y. Nếu sự hiểu biết sai lạc nầy bén rễ vững 
chắc trong tâm ta, thì mọi sự chấp thủ và ham muốn sự vật và con người sẽ được hình 
thành và chúng sẽ được mang theo nhiều phiển muộn, vì nhìn sự vật và con người theo 
cách nầy thì chính là nhìn chúng qua một tấm gương méo mó. Đấy không phải là nhìn 
chúng một cách dúng đắn, đấy là nhìn chúng một cách điên đảo mà xem như là thường 
hằng vậy—We are deceived by the momentary exterior appearance of things. They do 
not appear to be changing; they appear to our delusion-dulled sense as static. We do not 
perceive processes In dynamic change but only as we think, entitiles which øo on exiIsting. 
Similarity, due to a line of change In a gIven direction, 1s often mistaken for sameness. If 
this misapprehension 1s firmly rooted In our mind, all sorts of attachmenfs and cravings for 
things and people, Iincluding attachment to oneself will be formed and these bring them 
much sorrow, for to regard things and people in this way 1s to regard them as through a 
distorting ølass. It 1s not seeing them correctly, 1t 1s seeing them Invertedly as though 
permaneIt. 

Khổ: Suferinse—Khổ đau xuất hiện một cách điên đảo thành ra lạc thú. Như vậy con 
người phung phí nhiều đời sống quý báu của họ vào “lạc thú” này hay “lạc thú” khác vì 
họ không bao giờ thỏa mãn được những gì họ khao khát nên họ bị đẩy đưa từ sự việc này 
sang sự việc khác. “Lạc thú” có thể sản sinh ra những cảm thọ thoải mái nhất thời của 
hạnh phúc trần tục, nhưng chúng luôn luôn được nối tiếp bằng chán nản, hối tiếc, mong 
cầu một cảm xúc khác nữa, biểu thị sự vắng bóng của một thỏa mãn thật sự. Những ai 
thích thú trong tham, sân, si hiển nhiên là những kẻ đang nỗ lực một cách điên đảo để 
hưởng thọ những gì không thể hưởng thọ. Khổ đau đi liền với bất cứ trạng thái nào có 
tham, sân, si nhập vào. Không thể mong có được sự thỏa mãn khi có sự vận hành của ba 
căn bản bất thiện ấy, vì ba căn bản nầy luôn vận hành quanh những gì vốn tự bản chất đã 
là khổ đau—The unsatisfactory invertedly appears to be pleasant. Thus people fritter 
away much of their precious lives on this or that “pleasure” and as they never actually get 
the satisfaction they crave for, so they are driven on from one thing to another. 
“Pleasures" may produce temporary feelings of ease, of worldly happiness, but they are 
always linked to succeeding disappointmeit, regret, longing for some other emotion 
Iindicating an absence of real satisfaction. Those who actually reJolce in Greed, Aversion 


3) 


4) 
8) 


b) 
(C) 
l) 
2) 


3) 
4) 


1124 


or Delusion are of course, Invertedly trying to enJoy what 1s not enjoyable. Dukkha 1s 
linked to any mental state Iinto which the above Three roots enter. Nothing really 
satisfactory can be expected where they operate as they certainly do In turning round 
what 1s by nature unsatisfactory and making It appear the opposIte. 

Vô Ngã: Impersonal—Theo Phật giáo, chúng sanh kể cả con người, có là do nhân duyên 
hòa hợp, một sự hòa hợp của năm uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức). Khi năm uẩn tập hợp 
thì gọi là sống, khi năm uẩn tan rã thì gọi là chết. Điều nầy Đức Phật gọi là “vô ngã.”— 
Senfilent beings Including human beIngs come 1nto being under the law of conditioning, by 
the union of five aggregates or skandhas (material form, feeling, perception, mental 
formation or dispositions, and consciousness). When these aggregates are combined 
together, they sustain life; 1ƒ they disintegrate, the body wIll die. This the Buddha called 
“Impersonal.” 

Bất Tịnh: Impure. 

Uế Thân: Impure body—Thân thể nhơ nhớp, nói về thân phàm phu, ô uế không trong 
sạch, do nhiễm các mối tham dục, sân hận, và ngu si—The sinful body, that of ordinary 
people, caused by lust, hatred, and Ignorance. 

Tâm Bất Tịnh: Impure mind—Tâm tạp loạn, xấu ác, tính toán của chúng sanh—The 
chaotic, ev1l, calculating, vicious mind of sentient beIngs. 

Tứ Đảo Kiến: Nhất Thủy Tứ Kiến— Chúng sanh nhìn nước qua 4 cách —Four ways to 
view the same water. The same water may be viewed In four ways. 

Chư Thiên nhìn nước như đất bảo thạch: Devas see ¡t as beJewelled land. 

Người nhìn nước như nước: Men see If as Water. 

Ngạ quỷ nhìn nước như máu mủ: Hungry ghosts see it as pus and blood. 

Cá nhìn nước như một nơi để sống: Fish sees water as a place to live in. 


1125 


Chương Một Trăm Lẻ Bảy 
Chapter Qne Hundred-Seven 


Thiền và Giới Luật 
Zen and Disciplines 


(I Tổng Quan về “Giới Luật”— An Overview oƒ “Diseipines ”: Giới luật là những qui tắc 
căn bản trong đạo Phật. Giới được Đức Phật chế ra nhằm giúp Phật tử giữ mình khỏi tội 
lỗi cũng như không làm các việc ác. Tội lỗi phát sanh từ ba nghiệp thân, khẩu và ý. Giới 
sanh định. Định sanh huệ. Với trí tuệ không gián đoạn chúng ta có thể đoạn trừ được 
tham sân sĩ và đạt đến giải thoát và an lạc. Trong Phật giáo, giới là luật pháp và quy tắc 
cho phép người Phật tử thuần thành hành động đúng trong mọi hoàn cảnh (pháp điều tiết 
thân tâm để ngăn ngừa cái ác gọi là luật, pháp giúp thích ứng với phép tác chân chính 
bên ngoài gọi là nghi). Giới có nghĩa là hạnh nguyện sống đời phạm hạnh cho Phật tử tại 
gia và xuất gia. Có 5 giới cho người tại gia, 250 cho Tỳ kheo, 348 cho Tỳ kheo Ni và 58 
giới Bồ Tát (gồm 48 giới khinh và 10 giới trọng). Đức Phật nhấn mạnh sự quan trọng của 
giới hạnh như phương tiện đi đến cứu cánh giải thoát rốt ráo (chân giải thoát) vì hành trì 
giới luật giúp phát triển định lực, nhờ định lực mà chúng ta thông hiểu giáo pháp, thông 
hiểu giáo pháp giúp chúng ta tận diệt tham sân si và tiến bộ trên con đường giác ngộ. 
Giới luật trong Phật giáo có rất nhiều và đa dạng, tuy nhiên, nhiệm vụ của giới luật chỉ 
có một. Đó là kiểm soát những hành động của thân và khẩu, cách cư xử của con người, 
hay nói khác đi, là để thanh tịnh lời nói và hành vi của họ. Tất cả những điều học được 
ban hành trong đạo Phật đều dẫn đến mục đích chánh hạnh nầy. Tuy nhiên, giới luật tự 
thân nó không phải là cứu cánh, mà chỉ là phương tiện, vì nó chỉ hỗ trợ cho định 
(samadhi). Định ngược lại là phương tiện cho cho sự thu thập trí tuệ, và chính trí tuệ nầy 
lần lượt dẫn đến sự giải thoát của tâm, mục tiêu cuối cùng của đạo Phật. Do đó, Giới, 
Định và Tuệ là một sự kết hợp hài hòa giữa những cảm xúc và tri thức của con người. 
Đức Phật vạch ra cho hàng đệ tử của Ngài những cách để khắc phục tà hạnh về thân và 
khẩu. Theo Kinh Trường Bộ (Majjhima Nikaya), Đức Phật dạy: “Sau khi điều phục lời 
nói, đã chế ngự được các hành động của thân và tự làm cho mình thanh tịnh trong cách 
nuôi mạng, vị đệ tử tự đặt mình vào nếp sống giới hạnh. Như vậy vị ấy thọ trì và học tập 
các học giới, giữ giới một cách thận trọng, và thấy sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ 
nhặt. Trong khi tiết chế lời nói và hành động như vị ấy phải cố gắng phòng hộ các căn. 
Vì nếu vị ấy thiếu sự kiểm soát các căn của mình thì các tư duy bất thiện sẽ xâm nhập 
đầy tâm của mình. Thấy một sắc, nghe một âm thanh, vân vân... Vị ấy không thích thú, 
cũng không khó chịu với những đối tượng giác quan ấy, mà giữ lòng bình thản, bỏ qua 
một bên mọi ưa ghét.” Giới luật mà Đức Phật đã ban hành không phải là những điều răn 
tiêu cực mà rõ ràng xác định ý chí cương quyết hành thiện, sự quyết tâm có những hành 
động tốt đẹp, một con đường toàn hảo được đắp xây bằng thiện ý nhằm tạo an lành và 
hạnh phúc cho chúng sanh. Những giới luật nầy là những quy tắc đạo lý nhằm tạo dựng 
một xã hội châu toàn bằng cách đem lại tình trạng hòa hợp, nhất trí, điều hòa, thuận thảo 
và sự hiểu biết lẫn nhau giữa người với người. Giới là nền tảng vững chắc trong lối sống 


1126 


của người Phật tử. Người quyết tâm tu hành thiển định để phát trí huệ, phải phát tâm ưa 
thích giới đức, vì giới đức chính là yếu tố bồi dưỡng đời sống tâm linh, giúp cho tâm dễ 
dàng an trụ và tĩnh lặng. Người có tâm nguyện thành đạt trạng thái tâm trong sạch cao 
thượng nhất hằng thực hành pháp thiêu đốt dục vọng, chất liệu làm cho tâm ô nhiễm. 
Người ấy phải luôn suy tư rằng: “Kẻ khác có thể gây tổn thương, nhưng ta quyết không 
làm tổn thương ai; kẻ khác có thể sát sanh, nhưng ta quyết không sát hại sinh vật; kẻ 
khác có thể lấy vật không được cho, nhưng ta quyết không làm như vậy; kẻ khác có thể 
sống phóng túng lang chạ, nhưng ta quyết giữ mình trong sạch; kẻ khác có thể ăn nói giả 
dối đâm thọc, hay thô lỗ nhẳm nhí, nhưng ta quyết luôn nói lời chân thật, đem lại hòa 
hợp, thuận thảo, những lời vô hại, những lời thanh nhã dịu hiển, đầy tình thương, những 
lời làm đẹp dạ, đúng lúc đúng nơi, đáng được ghi vào lòng, cũng như những lời hữu ích; 
kẻ khác có thể tham lam, nhưng ta sẽ không tham; kẻ khác có thể để tâm cong quẹo 
quàng xiên, nhưng ta luôn giữ tâm ngay thẳng. Kỳ thật, tu tập giới luật cũng có nghĩa là 
tu tập chánh tư duy, chánh ngữ và chánh nghiệp, vân vẫn, vì giữ giới là tu tập chánh tư 
duy về lòng vị tha, từ ái, bất tổn hại; giữ giới là tu tập chánh ngữ để có thể kiểm soát 
giọng lưỡi tác hại của chính mình; giữ giới là tu tập chánh nghiệp bằng cách kểm hãm 
không sát sanh, không trộm cắp dù trực tiếp hay gián tiếp, không tà dâm; giữ giới còn là 
tu tập chánh mạng, nghĩa là không sống bằng những phương tiện bất chính cũng như 
không thủ đắc tài sản một cách bất hợp pháp —Basic precepts, commandments, 
discipline, prohibition, morality, or rules in Buddhism. Precepts are desipned by the 
Buddha to help Buddhists guard agaInst transgressions and stop evil. Transgressions 
spring from the three karmas of body, speech and mind. Observe moral precepts develops 
concentration. Concentration leads to understanding. Continuous Ủnderstanding means 
wisdom that enables us to eliminate greed, anger, and Ignorance and to obtain liberation, 
peace and Joy. In Buddhism, desciplines are rules and ceremonies, an Infuifive 
apprehension of which, both written and unwritten, enables devotees to practice and act 
properly under all circumstances. Precepts mean vows of moral conduct taken by lay and 
ordained Buddhists. There are five vows for lay people, 250 for fully ordained monks, 
348 for fully ordained nuns, 58 for Bodhisattvas (48 minor and 10 major). The Buddha 
emphasized the importance of morals as a means to achieve the end of real freedom for 
observing moral precepts develops concentration. Concenftration leads to understanding. 
Continuous understanding means wisdom that enables us to eliminate greed, anger, and 
Ipnorance and to advance and obtain liberation, peace and Joy. The moral code taught in 
Buddhism 1s very vast and varied and yet the function of Buddhist morality 1s one and not 
many. It 1s the control of man”s verbal and physical actions. All morals set forth In 
Buddhism lead to this end, virtuous behavior, yet moral code 1s not an end In 1tself, but a 
means, for 1t aids concentration (samadhI). Samadhi, on the other hand, 1s a means to the 
acquIsition of wisdom (panna), true wisdom, which In turn brings about deliverance of 
mind, the final goal of the teaching of the Buddha. Virtue, Concentration, and Wisdom 
therefore Is a blending of man”s emotions and Intellect. The Buddha points out to his 
disciples the ways of overcoming verbal and physical 1ll behavior. According to the 
Majjhima Nikaya, the Buddha taught: “Having tamed his tongue, having confrolled his 
bodily actions and made himself pure In the way he earns his living, the disciple 
establishes himself well in moral habits. Thus he trains himself in the essential preceptfs 


1127 


Of restraint observing them scrupulously and seeing danger In the slightest fault. While 
thus restraining himself in word and deed he tries fo guard the doors of the senses, for 1ƒ 
he lacks control over his senses unhealthy thoughts are bound to fill his mind. Seeing a 
form, hearing a sound, and so on, he 1s neither attracted nor repelled by such sense 
obJects, but maintains balance, putting away all likes and dislikes.” The code of conduct 
set forth by the Buddha 1s not a set of mere negative prohibitlons, but an affIrmation of 
doing good, a career paved with good Intentions for the welfae of happiness of mankind. 
These moral principles aim at making socIety secure by promoting unity, harmony and 
mutual understanding among people. This code of conduct 1s the stepping-stone to the 
Buddhist way of life. It 1s the basis for mental development. One who 1s Inftent on 
medifation or concentration of mind should develop a love of virtue that nourishes menfal 
le makes It steady and calm. This searcher of hiphest purity of mind practises the 
burning out of the passions. He should always think: “Other may harm, but I will become 
harmless; others may slay living beings, but [ will become a non-slayer; others may 
wrongly take things, but I wIll not; others may live unchaste, but I will live pure; other 
may slander, talk harshly, indulge In gossip, but I will talk only words that promote 
concord, harmless words, agreeable to the ear, full of love, heart pleasing, courteous, 
worthy of being borne in mind, timely, fit to the point; other may be covetous, but I wIll 
not covet; others may menfally lay hold of things awry, but I wIll lay mental hold of 
things fully aright.” In fact, observation of morality also means cultivation or exerciIse of 
right thoughts of altruism, loving-kindness and harmlessness; observation of morality also 
means cultivation of the right speech because that enables one to control one”s 
mischievous tongue; right action by refraining from killing sentient beings, and from 
sexual misconduct; and right livelhood which should be free from exploitation 
misappropriation or any 1llegal means of acquiring wealth or property. 


(I1) Hành giả tu Thiền nên nhớ rằng “Tuân thủ Giới Luật đông nghĩa với Thu Thúc Thân 
Tâm —Zen practiioners should remember that “To observe the ruÌes means to restrain 
and control the body and mind°: Lối sống thế tục có tính cách hướng ngoại, buông lung. 
Lối sống của một Phật tử thuần thành thì bình dị và tiết chế. Phật tử thuần thành có lối 
sống khác hẳn người thế tục, từ bỏ thói quen, ăn ngủ và nói ít lại. Nếu làm biếng, phải 
tinh tấn thêm; nếu cảm thấy khó kham nhẫn, chúng ta phải kiên nhẫn thêm; nếu cảm 
thấy yêu chuộng và dính mắc vào thân xác, phải nhìn những khía cạnh bất tịnh của cơ 
thể mình. Giới luật và thiển định hỗ trợ tích cực cho việc luyện tâm, giúp cho tâm an tịnh 
và thu thúc. Nhưng bề ngoài thu thúc chỉ là sự chế định, một dụng cụ giúp cho tâm an 
tịnh. Bởi vì dù chúng ta có cúi đầu nhìn xuống đất đi nữa, tâm chúng ta vẫn có thể bị chỉ 
phối bởi những vật ở trong tầm mắt chúng ta. Có thể chúng ta cảm thấy cuộc sống nầy 
đầy khó khăn và chúng ta không thể làm gì được. Nhưng càng hiểu rõ chân lý của sự vật, 
chúng ta càng được khích lệ hơn. Phải giữ tâm chánh niệm thật sắc bén. Trong khi làm 
công việc phải làm với sự chú ý. Phải biết mình đang làm gì, đang có cẩm giác gì trong 
khi làm. Phải biết rằng khi tâm quá dính mắc vào ý niệm thiện ác của nghiệp là tự mang 
vào mình gánh nặng nghi ngờ và bất an vì luôn lo sợ không biết mình hành động có sai 
lầm hay không, có tạo nên ác nghiệp hay không? Đó là sự dính mắc cần tránh. Chúng ta 
phải biết tri túc trong vật dụng như thức ăn, y phục, chỗ ở, và thuốc men. Chẳng cần phải 


1128 


mặc y thật tốt, y chỉ để đủ che thân. Chẳng cần phải có thức ăn ngon. Thực phẩm chỉ để 
nuôi mạng sống. Đi trên đường đạo là đối kháng lại với mọi phiển não và ham muốn 
thông thường The worldly way 1s outgoing exuberant; the way of the devoted 
Buddhist”s life 1s restrained and controlled. Constantly work against the grain, against the 
old habits; eat, speak, and sleep little. If we are lazy, ralse energy. lf we feel we can not 
endure, raise patience. If we like the body and feel attached to it, learn fo see It as 
unclean. Virtue or following precepts, and concentration or meditation are aids to the 
practice. They make the mind calm and restrained. But outward restraint 1s only a 
convention, a tool to help gaIn inner coolness. We may keep our eyes cast down, but still 
our mind may be distracted by whatever enters our field of vision. Perhaps we feel that 
this life 1s too difficult, that we Just can not do 1t. But the more clearly we understand the 
truth of things, the more incenfive we wIll have. Keep our mindfulness sharp. In daily 
activity, the Important point 1s Intention. ; know what we are doing and know how we feel 
about 1t. Learn to know the mind that clings to ideas of purity and bad karma, burdens 
1fself with doubt and excessive fear of wrongdoing. This, too, 1s attachment. We must 
know moderation In our daily needs. Robes need not be of fine material, they are merely 
to protect the body. Food 1s merely to sustain us. The Path constantly opposes defilements 
and habitual desires. 


(HI)Hành giả tu Thiền phòng hộ các Căn—Zen practiioners) restraint oƑ the sense 


l) 


2) 


3) 


ƒaculfies: 

Khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung tướng riêng: On seeing a visible object 
with eye, he apprehends neither the signs nor the particulars. 

Khi nhãn căn không được phòng hộ, khiến cho tham ái, ưu sầu và bất thiện pháp khởi 
lên, vị ấy liền biết mà trở về hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn: When he left 
the eye faculty unguarded, evil and unprofitable states of covetousness and grief may 
invade him; he Iimmediately realizes them and turns back to guard the eye faculty, 
undertakes the resftraint of the eye faculty. 

Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý nhận thức các pháp, vị 
ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, mà quay về hộ trì ý căn: On 
hearing a sound with ear, smelling an odour with the nose, tasting a flavor with the 
tongue, touching a tangible obJect with the body, cognizing a menfal obJect with the mind, 
he apprehends neither the signs nor the particulars; 1f he left the mind faculty unguarded, 
evil and unprofitable states of covetousness and grief might invade him, he Immediately 
realizes this and goes back to enter upon the way of Ifs restraint, he guard the mind 
faculty, undertakes the restraint of the mind faculty. 


(IV)Giới Học và Tam Học đối với hành giả tu Thiền — Precepts and the Three Studies for 


Zen pracfifioners: Trong Phật giáo, không có phép gọi là tu hành nào mà không phải trì 
giới, không có pháp nào mà không có giới. Giới là những qui luật giúp chúng ta khỏi 
phạm tội. Giới như những chiếc lồng nhốt những tên trộm tham, sân, si, mạn, nghị, tà 
kiến, sát, đạo, dâm, vọng. Dù có nhiều loại giới khác nhau như ngũ giới, thập giới, Bồ 
Tát giới, vân vân, ngũ giới là căn bản nhất. Giới là một trong ba pháp tu quan trọng của 
người Phật tử. Hai pháp kia là Định và Tuệ. Trì giới là để tránh những hậu quả xấu ác do 


1129 


thân khẩu ý gây nên. Theo Phật Giáo Nhìn Toàn Diện của Tỳ Kheo Piyadassi 
Mahathera, trước khi gia công thực hành những nhiệm vụ khó khăn hơn, như tu tập thiển 
định, điều chánh yếu là chúng ta phải tự khép mình vào khuôn khổ kỷ cương, đặt hành 
động và lời nói trong giới luật. Giới luật trong Phật Giáo nhằm điều ngự thân nghiệp và 
khẩu nghiệp, nói cách khác, giới luật nhằm giúp lời nói và hành động trong sạch. Trong 
Bát Chánh Đạo, ba chi liên hệ tới giới luật là chánh ngữ, chánh nghiệp, và chánh mạng. 
Người muốn hành thiền có kết quả thì trước tiên phải trì giữ ngũ giới căn bản không sát 
sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ và uống rượu cũng như những chất cay độc làm cho 
tâm thần buông lung phóng túng, không tỉnh giác In Buddhism, there ¡s no so-called 
cultivation without discipline, and also there 1s no Dharma without discipline. Precepts 
are rules which keep us from committing offenses. Precepts are considered as cages to 
capture the thieves of greed, anger, stupidity, pride, doubt, wrong views, killing, stealing, 
Iust, and lying. Although there are various kinds of precepts, I.e., the five precepts, the 
ten precepts, the Bodhisattva precepts, etc, the five precepts are the most basic. Learning 
by commandmenrs 1s one of the three Important practices of all Buddhists. The other two 
are medifation and wisdom. Learning by the commandments or prohibitions, so as to 
guard agaInst the evil consequences of error by mouth, body or mind. According to 
Bhikkhu PIiyadassi Mahathera in The Spectrum of Buddhism, 1t 1s essential for us to 
discipline ourselves in speech and action before we undertake the arduous task of 
training our mind through meditation. The aim of Buddhism moralify 1s the control of our 
verbal and physical action, 1n other words, purity of speech and action. This 1s called 
training In virtue. Three factors of the Noble Eightfold Path form the Buddhsit code of 
conduct. They are right speech, right action, and right livelihood. IÝ you wish to be 
successful in meditation practice, you should try to observe at least the five basic precepts 
of morality, abstinence from Kkilling, stealing, 1llicit sexual indulgence, speaking falsehood 
and from taking any liquor, Including narcotic drugs that cause ¡infoxication and 
heedlessness. 


(V) Hành giả tu Thiền và Ngũ Bất Năng Xú—Zen practiioners and Five Impossible 


l) 
2) 
3) 
4) 


3) 


Things: Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có năm bất năng xứ (năm điều 
mà một vị Tỳ Kheo không thể làm được)—According to the Sangiti Sutta, there are five 
1mpossIble things: 

Một vị lậu tận Tỳ Kheo không thể cố ý sát hại đời sống loài hữu tình: An Arahant is 
incapable of deliberately taking the life of a living being. 

Một vị lậu tận Tỳ Kheo không thể cố ý lấy của không cho để tạo tội trộm cắp: An 
Arahant 1s Incapable of taking what 1s not ø1ven so as fo consfitute theft. 

Một vị lậu tận Tỳ Kheo không thể cố ý hành dâm: An Arahant is incapable of committing 
sexual Intercourse. 

Một vị lậu tận Tỳ Kheo không thể tự mình biết mà nói láo: An Arahant is incapable of 
telling a deliberate lie. 

Một vị lậu tận Tỳ Kheo không thể tiêu dùng các vật chứa cất vào các thú vui dục lạc như 
khi còn là cư sĩ: An Arahant 1s incapable of storing up goods for sensual indulgence as he 
dịd formerly in the household life. 


1130 


(VI)Hành giả tu Thiền và Ngũ Cần Chi—Zen practitioners and Five Factors oƒ Endeavour: 


l) 


2) 


3) 


4) 


3) 


Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có năm cần chi——According to the Sangiti 
Sutta 1n the Long Discourses of the Buddha, there are five factors of endeavour: 

Ở đây vị Tỳ Kheo có lòng tin, tin tưởng sự giác ngộ của Như Lai: “Đây là Thế Tôn, bậc 
A La Hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.”—Here a monk has faith, trusting 
in the enliphtenment of the Tathagata: “Thus this Blessed Lord 1s an Arahant, a fully- 
enlightened Buddha, perfected in knowledge and conduct, a Well-Farer, Knower of the 
world, unequalled 'Trainer of men to be tamed, Teacher of gods and humans, a Buddha, a 
Blessed Lord.” 

Vị ấy thiểu bệnh, thiểu não, sự tiêu hóa được điều hòa, không lạnh quá, không nóng quá, 
trung bình hợp với sự tinh tấn: He ¡s in good health, suffers little đistress sickness, having 
a good digestion that 1s neither too cold nor too hot, but of a middling temperature 
suitable for exertion. 

VỊ ấy không lường đảo, dối gạt, nêu rõ tự mình một cách chơn thật đối với bậc Đạo Sư, 
đối với các vị sáng suốt hay đối với các vị đồng phạm hạnh: He ¡s not fraudulent or 
deceitful, showing himself as he really 1s to his teacher or to the wise among his 
companion In the holy life. 

VỊ ấy sống siêng năng, tỉnh tấn, từ bỏ các ác pháp, thành tựu các thiện pháp, cương 
quyết, kiên trì nỗ lực, không tránh né đối với các thiện pháp: He keeps his energy 
constantly stirred up for abandoning unwholesome states and arousing wholesome sftates, 
and 1s steadfast, firm in advancing and persisting in wholesome sfates. 

VỊ ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ hướng đến sự sanh diệt của các pháp, thành tựu Thánh 
quyết trạch, đưa đến sự đoạn diệt chơn chánh các khổ đau: He ¡s a man of wisdom, 
endowed with wisdom concerning rising and cessation, with the Ariyan penetration that 
leads to the complete destruction of suffering. 


(VII)Hành giả tu Thiền và Tự Tánh Thọ Giớ—Zen pracitioners and Self-natwre 


Discipliine: Theo Thiền Tông, ý niệm về giới luật nguyên lai có sẵn trong bản tánh của 
con người. Khía cạnh hình thức của luật học ngày nay cũng được Thiền Tông tuân hành 
cẩn thận, nhưng bản chất nội quán của thiển rất quan trọng trong việc tu tập giới luật. 
Thiển Tông tin rằng nếu chịu hổi quang phản chiếu, người ta có thể kéo giới luật ra mà 
thực hành một cách dễ dàng——According to the Zen Sect, the idea of moral discipline 1s 
originally Innate in human nature. The formail side of discipline 1s now also carefully 
attended by the Zen Sect, but in Zen the Introspective nature 1s extremely Important for 
cultivating discipline. Zen believes that by Introspective meditation one can draw 1t out 
and put 1t to practice. 


(VIII)Hành giả tu Thiền và Tam Tụ Tịnh Giới—Zen practitioners and Three Collections 9ƒ 


Pure Precepfs: 


(A) Tổng quan về Tam Tụ Tịnh Giới —An overview oƒ the Three CollecHions 0ƒ Pure 


Precepfs: Ba tụ giới của chư Bồ Tát. Ba tụ tịnh giới nầy hàng Thanh Văn Duyên Giác 
Tiểu Thừa không có, mà chỉ có nơi các bậc Bồ Tát Đại Thừa. Chư Bồ Tát thường khéo 
hộ trì tịnh giới của Như Lai, ba nghiệp thân, khẩu, ý không lầm lỗi, vì muốn giáo hóa 


1131 


chúng sanh phạm giới nên thị hiện làm tất cả hạnh phàm phu. Dầu đã đầy đủ phước đức 
thanh tịnh trụ bực Bồ Tát, mà thị hiện sanh nơi tất cả địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, cùng 
những chỗ hiểm nạn bần cùng, làm cho những chúng sanh đó đều được giải thoát. Kỳ 
thật, Bồ Tát chẳng sanh vào những loài đó. Ba tụ tịnh giới nây nhiếp hết thảy Tứ Hoằng 
Thệ Nguyện —Three accumulatons of pure precepts of the Bodhisattvas. Those 
cultivating Hinayana”s Sravaka Way do not have these three accumulations of purIty 
precepts. Only Mahayana Bodhisattvas practice them. Bodhisattvas always maintain the 
Buddhaˆs pure precepts, and their thoughts, words, and deeds are faultless, but because 
they want to edify immoral sentient beings, they appear to perform the acts of ordinary 
Ipnorant people; though they are already filled with pure virtues and abide in the course 
of Enlightening Beings, yet they appear to live in such realms as hells, animality, 
ghosthood, and In difficulty and poverty, in order to enable the beings therein to gaIn 
liberation; really the Enlightening Beings are not born in those states. These three 
accumulations of pure precepts encompass the “Four Propagation Vows.” 


(B) Chỉ tiết về Tam Tụ Tịnh Giới— Details oƒ the Three Collections oƒ Pure Precepts: 


l) 


2) 


3) 


Nhiếp luật nghi giới: Tránh làm việc ác bằng cách trì giới bằng cách thâu nhiếp hết tất 
cả các giới chẳng hạn như 5 giới, § giới, 10 giới Sa Di, 250 giới Tỳ Kheo, 348 giới Tỳ 
Kheo Ni, 10 giới trọng và 48 giới kinh của Bồ Tát, giữ kỹ không cho sai phạm một giới 
nào —The pure precepts which include all rules and observances, or to avoid evil by 
keeping the discipline. Which means to gather all precepts such as five precepts, eight 
precepts, ten precepts of Sramanera, 250 precepts of Bhiksus, 348 precepts of Bhiksunis, 
10 major and 48 minor precepts of Bodhisattvas, and maintain them purely without 
violating a single precept. 

Nhiếp thiện pháp giới: Là bậc Bồ Tát phải học hết tất cả pháp lành của Phật dạy trong 
các kinh điển, để biết rõ đường lối và phương cách “độ tận chúng sanh,” không được bỏ 
sót bất cứ pháp môn nào cả. Đây gọi là pháp môn vô lượng thệ nguyện học——The pure 
precepts which Include all wholesome dharmas. Accumulating wholesome precepts 
means Bodhisattvas who must learn all the wholesome dharmas that the Buddha taught in 
Varlous sufras, so they will know all the clear paths and means necessary to “lead and 
guide sentient beings” to liberation and enlightenment. Thus, no matter how 1nsignificant 
a dharma teaching may seem, they are not to abandon any dharma door. This Vvow Is 
made by all Mahayana practicing Buddhists that “Innumerable Dharma Door, I vow to 
master.” 

Nhiếp chúng sanh giới hay nhiêu ích hữu tình giới: Nghĩa là phải phát lòng từ bi làm lợi 
ích và cứu độ tất cả chúng sanh. Đây gọi là “Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ.”——The 
pure precepts which include all living beings. This means to develop the compassionate 
nature to want to benefit and aid all sentilent beings , and this 1s the vow “lnfinite sentient 
beings, I vow to take across.” 


(IX)Hành giả tu Thiên và Tám Pháp Đưa Đến Sự Đoạn Tận—Zen practiioners and the 
cight things that leqd to the cutting oƒfƒ 9ƒ qƒ[ƒairs: Theo Kinh Potaliya trong Trung Bộ Kinh, 
có tám pháp đưa đến sự đoạn tận—Eipght things in the Noble One”s Discipline that lead to the 
cutting off of affalIrse—According to the Potaliya Sutta 1n the Middle Length Discourses of the 


1132 


Buddha, there are eight things In the Noble Oneˆs Discipline that lead to the cutting off of 
affaIrs: 


l) 


2) 


4) 


6) 


lở) 


8) 


Do duyên gì, lời nói như vậy được nói lên? Ở đây, nầy gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ 
như sau: “Do nhơn những kiết sử nào ta có thể sát sanh, ta đoạn tận, thành tựu sự từ bỏ 
các kiết sử ấy. Nếu ta sát sanh, không những ta tự trách mắng ta vì duyên sát sanh, mà 
các bậc có trí, sau khi tìm hiểu, cũng sẽ khiển trách ta vì duyên sát sanh, và sau khi thân 
hoại mạng chung, ác thú sẽ chờ đợi ta, vì duyên sát sanh. Thật là một kiết sử, thật là một 
triỀn cái, chính sự sát sanh nây. Những lậu hoặc, phiền lao nhiệt não nào có thể khởi lên, 
do duyên sát sanh, đối với vị đã từ bổ sát sanh, những lậu hoặc, phiền lao nhiệt não như 
vậy không còn nữa.” Y cứ không sát sanh, sát sanh cần phải từ bỏ,” do duyên như vậy, 
lời nói như vậy được nói lên: “With the support of the non-killing of living beings, the 
kiling of living beings 1s to be abandoned.” So 1t was said. And with reference to what 
was this said? Here a noble disciple considers thus: “Í am practicing the way tfo 
abandoning and cutting off of those fetters because of which I might KiIII living beings. If I 
were to KIll living beings, [ would blame myself for doing so; the wise, having 
Invesfigated, would censure me for doïng so; and on the dissolution of the body, after 
death, because of killing living beings an unhappy destination would be expected. But 
this kiling of living beings 1s 1tself a fetter and a hindrance. And while tainfs, vexation, 
and fever might arise through the killing of living beiIngs, there are no taints, vexation, 
and fever in one who abstains from killing living beings.” So 1t 1s with reference to this 
that it was said: “With the support of the non-killing of living beings, the killing of living 
beings ¡is to be abandoned.": “Y cứ không sát sanh, sát sanh cần phải từ bỏ”. 

“Y cứ không lấy của không cho, lấy của không cho cần phải từ bỏ.”: “With the support of 
taking only what 1s gIven, the taking of what 1s not given 1s to be abandoned.” (the rest 
remains the same as In l). 

3) “Y cứ nói lời chân thật, nói láo cần phải từ bỏ.”: “With the support of truthful speech, 
false speech 1s to be abandoned.” (the rest remains the same as In l). 

“Y cứ không nói hai lưỡi, nói hai lưỡi cần phải từ bỏ.”: “With the support unmalicious 
speech, malicious speech 1s to be abandoned.” (the rest remains the same as In ]). 

5) “Y cứ không tham dục, tham dục cần phải từ bỏ.”: “With the support of refraining 
Írom rapacious greed, rapacIous greed 1s to be abandoned.” (the rest remaIns the same as 
1m Ì). 

“Y cứ không hủy báng sân hận, hủy báng sân hận cần phải từ bỏ.”: “With the support of 
refraining from spiteful scolding, spiteful scolding 1s to be abandoned.” (the rest remaIns 
the same as In l). 

“Y cứ không phẫn não, phẫn não cần phải từ bỏ.”: “With the support of refraining from 
angry desparr, angry desparr 1s to be abandoned.” (the rest remains the same as in l) 

“Y cứ không quá mạn, quá mạn cần phải từ bỏ.”: “With the support of non-arrogance, 
arrogance 1s to be abandoned.” (the rest remains the same as In I). 


(X) Hành giả tu Thiền và Giới Vô Tướng Quy-Y—Zen practiioners and Precepts oƒ the 


Triple Rợfuge that have no marks: Trong Kinh Pháp Bào Đàn, Lục Tổ Huệ Năng dạy về 
Vô Tướng Tam Quy-Y Giới như sau: “Nầy thiện tri thức! Quy y giác lưỡng túc tôn, quy y 
chánh ly dục tôn, quy y tịnh chúng trung tôn. Từ ngày nay trở đi xưng “Giác" làm thầy, lại 


1133 


chẳng quy y tà ma ngoại đạo, dùng tự tánh Tam Bảo thường tự chứng minh, khuyên thiện 
tri thức quy y tự tánh Tam Bảo. Phật là “Giác” vậy, Pháp là “Chánh vậy, Tăng là “Tịnh” 
vậy. Tự tâm quy y Giác, tà mê chẳng sanh, thiểu dục tri túc hay lìa tài sắc, gọi là Lưỡng 
Túc Tôn. Tự tâm quy y Chánh, nệm niệm không tà kiến, vì không tà kiến tức là không 
nhơn ngã cống cao, tham ái, chấp trước, gọi là Ly Dục Tôn. Tự tâm quy y Tịnh, tất cả 
cảnh giới trần lao ái dục, tự tánh đều không nhiễm trước, gọi là Chúng Trung Tôn. Nếu 
tu hạnh nây, ấy là tự quy y. Phàm phu không hiểu, từ sáng đến tối, thọ tam quy giới, nếu 
nói quy y Phật, Phật ở chỗ nào? Nếu chẳng thấy Phật thì nương vào chỗ nào mà quy, nói 
lại thành vọng. Nầy thiện tri thức! Mỗi người tự quan sát, chớ lầm dụng tâm, kinh văn rõ 
ràng, nói tự quy y Phật, chẳng nói quy y với Phật khác, tự Phật mà chẳng quy, thì không 
có chỗ nào mà y được. Nay đã tự ngộ, mỗi người phải quy y tự tâm Tam Bảo, trong thì 
điều hòa tâm tánh, ngoài thì cung kính mọi người, ấy là tự quy y vậy.”—In the Dharma 
Jewel Platform Sutra, the Sixth Patriarch taught about the Precepts of the Triple Refuge 
That Has No Mark as follows: “Good Knowing Advisors, take refuge with the 
enlightened, the honored, the doubly complete. Take refuge with the right, the honored 
that 1s apart from desire. Take refuge with the pure, the honored among the multitudes. 
“From this day forward, we call enlightenment our master and will never again take 
refusge with deviant demons or outside religions. We constantly enlighten ourselves by 
means of the Triple Jewel of our own self-nature.' Good Knowing Advisors, I exhort you 
all to take refuge with the Triple Jewel of your own nature: the Buddha, which 1s 
enlightenment; the Dharma, which 1s right; and the Sangha, which 1s pure. When your 
mind takes refuge with enlightenment, deviant confusion does not arise. Desire 
decreases, so that you know contentment and are able to keep away from wealth and 
from the opposite sex. That 1s called the honored, the doubly complete. When your mind 
takes refuge with what 1s ripht, there are no deviant views 1n any of your thoughts. 
because there are no deviant views, there 1s no self, other, arrogance, greed, love, or 
attachment. That 1s called the honored that 1s apart from desire. When your own mind 
takes refuge with the pure, your self-nature 1s not stained by attachment to any state of 
defilement, desire or love. That 1s called the honored among the multitudes. lf you 
cultivate this practice, you take refuge with yourself. Common people do not understand 
that, and so, from morning to night, they take the triple-refuge precepts. They say they 
take refuge with the Buddha, but where 1s the Buddha? If they cannot see the Buddha, 
how can they return to him? Therr talk 1s absurd. Good Knowing Advisors, each of you 
examine yourselves. Do not make wrong use of the mind. The Avatamsaka Sutra clearly 
states that you should take refuge with your own Buddha, not with some other Buddha. If 
you do not take refuge with the Buddha In yourself, there 1s no one you can rely on. NÑow 
that you are self-awakened, you should each take refuge with the Triple Jewel of your 
own mind. Within yourself, regulate your mind and nature; outside yourself, respect 
others. That 1s to take refuge with yourself.” 


(XI)Hành giả tu Thiền nên luôn nhớ những lời Phật dạy về “Giới Hạnh ” trong Kinh Pháp 
Cú —Zen praciioner should always rermernber the Buddha°s teachings on “Virtues ” ín 
the Dharmapada Sufra: Mùi hương của các thứ hoa, dù là hoa chiên đàn, hoa đa già la, 
hay hoa mạt ly đều không thể bay ngược gió, chỉ có mùi hương đức hạnh của người chân 


1134 


chính, tuy ngược gió vẫn bay khắp cả muôn phương (54). Hương chiên đàn, hương đa già 
la, hương bạt tất kỳ, hương thanh liên, trong tất cả thứ hương, chỉ thứ hương đức hạnh là 
hơn cả (55). Hương chiên đàn, hương đa già la đều là thứ hương vi diệu, nhưng không 
sánh bằng hương người đức hạnh, xông ngát tận chư thiên (56). Người nào thành tựu các 
giới hạnh, hằng ngày chẳng buông lung, an trụ trong chính trí và giải thoát, thì ác ma 
không thể dòm ngó được (57). Già vẫn sống đức hạnh là vui, thành tựu chánh tín là vui, 
đầy đủ trí tuệ là vui, không làm điều ác là vui (333)—The scent of flowers does not blow 
against the wind, nor does the fragrance of sandalwood and Jasmine, but the fragrance of 
the virtuous blows against the wind; the virtuous man pervades every direction 
(Dharmapada 54). Of little account 1s the fragrance of sandal-wood, lotus, Jasmine; above 
all these kinds of fragrance, the fragrance of. virtue 1s by far the best (Dharmapada 55). 
Of little account 1s the fragrance of sandal; the fragrance of the virtuous rises up to the 
gods as the highest (Dharmapada 56). Mara never finds the path of those who are 
virtuous, careful in living and freed by right knowledge (Dharmapada 57). To be virtue 
unfil old age 1s pleasant; to have steadfast faith 1s pleasant; to attain wisdom 1s pleasant; 
not to do evil 1s pleasant (Dharmapada 333). 


1135 


Chương Một Trăm Lẻ Tám 
Chapter Qne Hundred-Eight 


Hành Giả Tu Thiền và Pháp Hữu Vi 
Zen Pracfiioners and Condriioned Dharmas 


( Tổng quan về Pháp Hữu Vi—An overview 0ƒ Condiioned Dharmas: Pháp hữu vi là 
pháp có liên quan đến các pháp khác. Các pháp trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta 
là hữu vi theo hai cách: một là mỗi pháp tùy thuộc vào vô số các pháp khác xung quanh 
nó, và hai là tất cả các pháp bị ràng buộc với nhau, rồi dẫn đến khổ đau và vô minh 
ngang qua mười hai mắc xích nhân duyên nối với nhau. Đức Phật đã kết luận với một bài 
kệ nổi tiếng trong kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa như sau: “Nhất thiết hữu vi 
pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệc như điển, phải quán sát như vậy.” Các pháp 
trong cuộc đời này ngắn ngủi và chóng phai tàn như giọt nước và ánh chớp. Mỗi sự hiện 
hữu của chúng chợt nổi lên, rồi nhanh chóng biến mất giống như bọt bóng và chúng có 
thể chỉ được thích thú hiện hữu trong chốc lát. Sự vô thường thay đổi cảnh tượng xung 
quanh chúng ta. Nó chóng thay đổi giống như những dáng hình của đám mây bay luôn 
thay đổi hình thù mà chúng ta ngắm trong những ngày hè oi bức. Sự xuất hiện của thế 
giới này giống như ảo giác, như người bị nhặm mắt thấy hoa đốm mà người bình thường 
không thấy vậy. Giống như nhà ảo thuật biểu diễn trò ảo thuật đánh lừa chúng ta và nó 
là không thật. Giống như ngọn đèn tiếp tục cháy sáng chỉ khi dầu còn, cũng vậy thế giới 
này của chúng ta chỉ tiếp tục khi khát ái còn tổn tại. Người giác ngộ thấy rõ bản chất 
thực tại như nó đang là, khi so sánh với việc quán sát sự hiện hữu thông thường của 
chúng ta thì cái nhìn của chúng ta là giả tạo, là giấc mơ, không có thật như nó đang là. 
Cuối cùng, những gì chúng ta thấy xung quanh chúng ta có thể giống như các vì sao. Các 
vì sao không có thể thấy được nữa khi mặt trời mọc lên sáng chói; cũng vậy các pháp 
của thế gian này có thể được thấy chỉ trong màn đêm tối của vô minh và trong sự vắng 
mặt của các thực nghiệm trực giác. Nhưng chúng sẽ không còn hiện hữu nữa khi chúng ta 
chứng nghiệm lý bất nhị tuyệt đối—Conditioned Dharmas (functioning dharmas or active 
dharmas) are things that are related to something else. All things of our everyday world 
are functioning dharmas In two ways: each one 1s dependent on a multiplicity of other 
events which surround it, and all of them are linked to suffering and ignorance through 
the twelve links of the chain of causation. The Buddha concludes with the famous verse 
1n the Vajrachedika-Prajna-Paramita Sutra: “All phenomena are like a dream, an 1llusion, 
abubble and a shadow, like dew and lightning. Thus should you meditate upon them.” 
Like dew drops and a lightening flash the things of this world are evanescent and short- 
lived. Each experlence bursts soon, like a bubble, and It can be enjoyed only for a 
moment. The transformation of the earthly scene concerns us, and our true welfare, no 
more do the changing shapes of the clouds we may watch on a hot summer day. The 
appearance of this world 1s like a hallucination which springs from a disease 1n the organ 
Of vision about as real as the spots which livery people see before their eyes. Like a 
magical shows 1t deceives, deludes and defrauds us, and 1t 1s false, when measured by 


1136 


what we slowly learn about ultimate reality. As a lamp goes on burning only as long as 
fuel 1s fed Into 1t, so also this world oŸ ours continues only while craving supplies the 
drive. The enlightened awake to reality as 1t 1s; compared with their vision of true reality 
our normal experience 1s that of a dream, unreal and not to be taken seriously. Finally, 
what we see around us can be likened to the stars. ÀAs stars are no longer seen when the 
sun has risen, so also the things of this world are visible only in the darkness of Ignorance, 
and, in the absence of reactions to them, they are no longer noticed when the true non- 
dual knowledge of the Absolute has taken place. 


(II Hành giả tu Thiền và Pháp Hữu Vi—Zen practitioners and Condiioned Dharmas: 
Hành giả tu Thiển nên nhớ điều thứ nhất là pháp hữu vi chỉ tất cả mọi hiện tượng sinh 
diệt tùy thuộc vào nhân duyên. Samskrita theo nghĩa đen là “kết hợp với nhau,” và phản 
nghĩa của từ này là “vô lậu,” để chỉ cái gì không sanh ra bởi nhân duyên. Mọi vật đều 
phải chịu sanh, trụ lại một lúc, thay đổi, rồi diệt, là hữu lậu. Không dễ gì cho ra một 
nghĩa Anh ngữ tương đương với “Samskrita,” nghĩa là hữu vi (có tạo tác). Toàn bộ những 
hiện tượng có liên quan với nhau, qui định lẫn nhau và tuân theo luật sanh trụ dị diệt. 
“Samskrita" còn có nghĩa là bất cứ cái gì làm một điều gì tạo ra một kết quả nào đó; bất 
cứ cái gì có thể được tạo ra do ảnh hưởng của luật nhân quả và tùy thuộc hay duyên lẫn 
nhau. Chư pháp được chia làm hai nhóm chính, theo A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận, có 72 
hữu vi pháp và ba vô vi pháp, nhưng theo trường phái Duy Thức hay Du Già thì có 94 
pháp hữu vi và sáu pháp vô vi; điều thứ hai là tất cả pháp hữu vi (hành pháp) đều đưa 
đến khổ đau. Pháp hữu vi là pháp được thành lập bởi nhân duyên hay điều kiện. Tất cả 
các hiện tượng bị ảnh hưởng bởi quy luật sanh, trụ, dị và diệt. Theo lời Phật dạy trong 
Kinh Hoa Nghiêm, có bốn thứ âm thanh quảng đại của Như Lai. Loại âm thanh quảng 
đại của Đức Như Lai, “Đại chúng nên biết tất cả pháp hữu vi (hành pháp) đều là khổ. 
Những là địa ngục khổ, súc sanh khổ, ngạ quỷ khổ, không phước đức là khổ, chấp ngã và 
ngã sở là khổ (chấp cái tôi và cái của tôi), tạo những ác hạnh là khổ. Muốn sanh lên cõi 
trời hay nhơn gian phải gieo căn lành, sanh trong nhơn thiên rời khỏi các chỗ nạn.” 
Chúng sanh nghe xong bỏ la điên đảo tu những hạnh lành, rời khỏi những chỗ nạn mà 
sanh lên cõi nhơn thiên. Đại chúng nên biết tất cả pháp hữu vi (hành pháp) tràn đầy 
những khổ như hòn sắt nóng, hành pháp vô thường, là pháp diệt mất. Niết Bàn tịch tịnh 
vô vi an lạc la xa khốn khổ, tiêu sạch nhiệt não.” Chúng sanh nghe xong siêng tu pháp 
lành, nơi Thanh Văn thừa được tùy thuận âm thanh nhẫn—Zen practitioners should 
remember first, conditioned dharma refers to phenomena that arise and pass away 1n 
dependence upon causes and conditions. It literally means “put together” or “made”, and 
1fS ODpOSIte ferm, unconditioned (asamskrita), refers to whatever Is not produced n 
dependence upon causes and conditions. Everything that 1s subJect to arising (utpada), 
and abiding, change (sthityan-yathatva), and then, extinction (vyaya) 1s conditioned. Ït Is 
not easy to give one English equivalent for Samskrita. Samskrita means presence of 
becoming (Formed, conditioned); all Interdependent and mutually condiioning 
phenomena, the essential characteristic of which 1s that they arise, subsist, change and 
pass away (anything that does something and 1s productive of some effect that come 
under the law of causation and mutual dependence). Samskrita also means anything that 
does something and productive of some effect, anything that can be brought under the 


1137 


law Of causation and mutual dependence. Dharmas are grouped under the two heads, and 
those belonging to the samskrita are seventy-two and those of asamkrita are three 
according to the Abhidharmakosa; whereas the Vijnaptimatra or Yogacara school has 
ninety-four samskria-dharmas and six asamskrita-dharmas; second, all conditioned 
dharmas (functioning dharmas) are miserable. Active, conditioned, produced or 
functioning dharmas. All phenomena which are Iinfluenced by the production or bịrth, 
duration or existence, change, and annihilation. According to the Buddha in The Flower 
Adornment Sutra, there are four great volces of the Buddha, without master or maker, 
without discrimination, not entering, not emerging, yet producing four great volces. One 
of the four great voices of the Buddha states: “You all should know that all conditioned 
states (conditioned dharmas) are miserable. There is the misery of hells, the misery of 
animality, the misery of hungry ghosthood, the misery of lack of virtue, the misery of 
clinging to self and possesslons, the misery of evildoing. If you want to be born human or 
divine, you should plant roots of goodness. Born In the human world or in a heaven, you 
wIll leave all situations in which enlightenment 1s difficult.” Sentient beings, having heard 
this, give up error and perversity, practice good actions, leave all difficulties behind, and 
are born in the human world or in heaven. You should know that the myriad pains of all 
conditioned sfates are as searing as balls hot iron. Conditioned states are Impermanent 
and pass away. Nirvana 1s tranquil, unfabricated well-being, beyond all burning, 
extinguishing all Iinflaming afflictions.” Having heard this, sentilent beings diligently 
practice good principles, and In the vehicle of listeners to Buddha”s volce atfain the 
tolerance of conformity to the message. 


(HI)Hành giả tu Thiền nên luôn nhớ về những đặc điểm của Pháp hữu vi—Zen 


b) 


pracHiioners should aqlways remember characteristics 0ƒ Condiioned dharmas: 

I1) Pháp còn nằm trong phạm trù điều kiện, làm cho ý chí và nghị lực chúng ta hướng 
ngoại cầu hình tướng thay vì hướng nội cầu lấy tâm Phật: Anything which serves to divert 
beings away from Inherent Budha-nature. Outflows are so called because they are turning 
Of energy and attention outward rather than Inward. 

2) Pháp hữu vi bất tịnh vì chúng bị ô nhiễm bởi tam độc tham sân si. Công đức và phước 
đức hữu vi sẽ đưa đến sự luân hồi trong vòng sanh tử——Various phenomena in the world, 
made up of elements with outflows. That 1s to say these phenomena are worldly and 
1mpure, Indeed, leaking (hữu lậu), because they are tainted by the three poIsons of greed, 
anger and Ignorance. Conditioned merits and virtues lead to rebirth with samsara. 

Hữu tác—Active: Creative——Productive—Functioning——Causative—Phenomenal——Tạo 
tác hay tiến trình của nghiệp lực (phàm các sự vật do nhân duyên sinh ra đều là hữu vi 
cả)—The processes resulting from the laws of karma. 

Đối lại với “vô vi” vốn tự nhiên như thế chứ không do nhơn duyên sinh ra: Opposite of 
p2sSIve, Inertf, InacftIve, non-causative, laIsser-faIre. 

2) Theo Kinh Kim Cang, hết thẩy các pháp hữu vi như mộng, huyễn, bọt, hình; như 
sương, như điện chớp. Phàm cái gì có hình tướng đều là pháp hữu vi. Pháp hữu vi cũng 
giống như giấc mộng, một thứ huyễn hóa, một cái bọt nước, hay một cái bóng hình, một 
tia chớp, vân vân, toàn là những thứ hư vọng, không có thực chất. Phật tử nên quán sát 
thế giới hữu vi như thế này: “Nó như sao mai, bọt nước, giọt sương, như ngọn đèn tàn 


1138 


dần, như ảo ảnh, như mây trôi, giấc mộng, tia chớp.” Nếu chúng ta có thể quán mọi vật 
như vậy thì chúng ta mới có thể hiễu rõ lẽ chân thật, để mình không chấp trước, không bị 
vọng tưởng quấy nhiễu nữa—According to the Vajra Sutra, any thing with shape or form 
1s considered a “dharma born of conditions.” All things born of conditions are like dreams, 
1llusory transformations, bubbles of foam, and shadows. Like dewdrops and lightning, 
they are false and unreal. Devout Buddhists should always view the conditioned world as 
follows: “It 1s like a star, a bubble, a dewdrop, a fading lamp, a fantasy, a drifting cloud, a 
dream, and a flash of lightning.” IÝ we can contemplate everything In this way, we are 
able to understand the truth, let go of attachmenis, and put an end to random thoughts. 


(IV)Các loại Hữu Vi— Cafegories 0ƒ Condifioned Dharma: 
(A) Tam Hữu Vị Pháp— Three acfive dharmas: Three functiloning dharmas. 


l) 


2) 


Sắc pháp: Pratigha (skt)——Matter or form which has substantial resistance—Material or 
things which have form. 

Tâm Pháp: Phi sắc pháp—The mind (mental). 

3) Phi sắc phi tâm pháp: Những pháp không phải sắc mà cũng không phải tâm—Entities 
neither of matter nor mind. 


(B) Tứ Hữu Vi Pháp— Four active dharmas: Theo Thắng Pháp Yếu Luận, pháp hữu vi được 


l) 


2) 


3) 


4) 


chia làm bốn loại —According to The Compendium of Philosophy, the created or 
conditioned elements are divided 1nto four classes. 

Sắc Pháp —Form: Sắc pháp có 11, gồm 5 căn hay năm giác quan, 5 cảnh hay những đối 
tượng tri giác, và Vô biểu sắc—Form has 11 dharmas consisting of the five sense-organs, 
five sense-obJects, and form-with-no manifestations. 

Tâm Pháp —Consciousness: Tâm pháp có một, đôi khi được chia thành 5 pháp tương ứng 
với 5 căn—ConscIousness has one dharma, sometimes subdivided 1nto five đharmas 
corresponding to the sense-organs. 

Tâm Sở Pháp —The Concomitant Mental Functions: Tâm sở pháp được chia thành 6 cấp, 
tức là những nhiệm vụ tổng quát, thiện, bất thiện, phiền não, tiểu phiển não và bất 
định —The Concomiftant Mental Functlons with 46 dharmas, are subdivided I1nfto six 
grades, 1.e., eeneral, øoodsfoul, evil, minor foul and indeterminate functions. 

Tâm Bất Tương Ưng Hành Pháp —The Elements Independent of Consciousness—Tâm 
bất tương ưng hành pháp không thuôc sắc cũng không thuộc tâm, có 14 pháp —Elements 
1ndependent of consciousness, with 14 dharmas, are neither form nor conscIousness. 





1139 


Chương Một Trăm Lẻ Chín 
Chapter Qne Hundred-Nine 


Hành Giả Tu Thiền và Pháp Vô Vi 
Zen Practiioners and Uncondtioned Dharmas 


(I Tổng quan về Vô Vì Pháp—An overview gƒ Asamskrta dharma: Vô vì là một từ của 
Lão giáo có nghĩa đen là “không làm,” “không gắng sức,” “không gượng ép,” hay không 
miễn cưỡng tạo tác. Nó không ám chỉ sự bất động hay lười biếng. Chúng ta chỉ không 
nên gắng sức vì những việc không chân thật, làm cho chúng ta hóa mù đến nỗi không 
thấy được tự tánh. Tuy nhiên, đây là một khái niệm của Thiển về hành động tức thời, chứ 
không có vấn để chuẩn bị trước, thuật ngữ này được xem như là sự diễn tả về tâm của 
một vị thầy đã chứng đắc. Chỉ có người nào không còn luyến chấp vào kết quả của hành 
động mới có thể hành xử cách này, và người ta nói vô vi biểu thị như là sự hoàn toàn tự 
do của hành động thích ứng không ngăn ngại trước mọi hoàn cảnh. Phái Đàm Ma Cúc Đa 
xem “pháp vô vi” như “chân tánh” và “sự thường hằng của sự vật”, tức là thực chất của 
chúng. Điều đó không thể làm thay đổi bản tánh sâu sắc của chúng, hay tất cả những hệ 
quả của chúng, chẳng hạn như những hành động tốt không thể có hậu quả xấu được. Tất 
cả vô pháp là phi vật chất nên không thể nắm bắt được. Pháp thân mà Phật sở chứng là 
vĩnh hằng, không chịu chi phối bởi luật nhân quả hay xa la mọi nhân duyên tạo tác 
(trong Tịnh Độ Luận: “Vô Vi Pháp Thân là pháp tính thân. Pháp tính tịch diệt cho nên 
pháp thân vô tướng). Vô vi là pháp xa lìa nhân duyên tạo tác hay không còn chịu ảnh 
hưởng của nhân duyên. Pháp thường hằng, không thay đổi, vượt thời gian và siêu việt. 
Pháp Vô Vi (dùng để diệt bỏ hết chư tướng. Thân tâm đối với cảnh không còn cảm động, 
không ưa, không ghét, không ham, không chán, không vui, không buồn, không mừng, 
không giận). Niết Bàn và hư không được xem như là Vô Vi Pháp. Nói tóm lại, vô vi là sự 
tạo tác không có nhân duyên. Pháp không nhờ hành động của thân khẩu ý. Bất cứ pháp 
nào không sanh, không diệt, không trụ và không biến đổi là pháp vô vi. Nói cách khác, 
pháp nào không bị qui định, không thành hình, tất cả những gì nằm bên ngoài sự tổn tại, 
sanh trụ dị diệt là pháp vô vi. Trong giáo lý nguyên thủy chỉ có Niết bàn mới được coi là 
Vô vi mà thôi. Theo các trường phái khác thì pháp vô vi là pháp không sanh sản ra nhân 
duyên. Theo Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ, vô vi pháp gồm có ba loại: 1) hư không; 2) 
trạch diệt pháp; và 3) vô trạch diệt pháp. Tuy nhiên, trường phái Nguyên Thủy chỉ chấp 
nhận có một pháp vô vi mà thôi, đó là Niết Bàn hay “Vô Trạch Diệt Pháp.”—This is a 
'TaoIst term has the literal meaning of “non-doing” or “non-strIving” or “not maKing.” lt 
does not Imply Inaction or mere I1dling. We are merely to cease striving for the unreal 
things which blind us to our truc self. However, this 1s a Zen noton of acting 
spontaneously, without premeditation, considered to be an expression of the mind of an 
awakened master. Only a person who 1s unattached to the result of actions 1s able to act in 
this way, and It 1s characterized as perfect freedom of action that responds without 
hesitation to cIrcumstances. The Dharmaguptakas consider “Unconditioned dharmas” as 
“suchness” and “continuity In things,” by which they understand that which In theIr nature 


1140 


does not change and in virtue of which, for example, good deeds do not produce evil 
fruits. The Iimmaterial character of the transcendent. The eternal body of Buddha not 
conditioned by any cause and effect. Anything not subJect to cause, condition or 
dependence. Dharmas which are out of time, eternal, inactive, unchanging, and supra- 
mundane. The unconditioned dharma, the ultimate inertia from which all forms come, the 
noumenal source of all phenomenal. Nirvana and space are considered to be 
unconditioned dharmas. In short, unconditioned dharmas are things that are not being 
produced or non-causative. Whatever dharmas lack production, cessation, abiding, and 
change are “unconditioned.” In other words, “unconditioned, unproduced,” refers to 
everything that 1s completely beyond conditioned exIstence, beyond arising, dwelling and 
passing away. In oripinal teaching only Nirvana was regarded as Unconditioned. 
According to other traditions, Unconditioned dharmas are those which are not produced to 
causes and conditions. In Sarvastivada school, there are three types of unconditioned 
dharmas: 1) space (akasa); 2) analytical cessetlons (pratisamkhya-nrrodha); and 3) non- 
analytical cessatlons (apratisamkhya-nirodha). The Theravada tradition, however, only 
recognIzes one unconditioned dharma, NIrvana, which 1s a non-analytical cessation. 


(11 Hành giả đi vào Vô Vi— Cuitivators enter tnto the Uncondifioned: Trạng thái vô vì trong 
Phật giáo chưa từng có ai cố gắng thiết lập bằng lý luận vì nó chỉ được thể hiện bằng 
kinh nghiệm chứ không thể tranh luận được. Trạng thái nầy được thiết lập theo đó đôi 
mắt của hành giả mở ra ngay khi mình đạt đến trạng thái tĩnh thức sâu lắng cho phép tâm 
mình bình thản trước mọi pháp hữu vi, mà tư tưởng mình không còn hướng về bất cứ thứ 
gì có thể được coi như hiện tượng hữu vi, không trụ trong đó hay không bám, không chấp 
vào đó; tư tưởng mình lúc nào cũng rời bổ nó, như giọt nước rơi khỏi lá sen. Bất cứ đối 
tượng nào dầu chỉ là dấu hiệu hay sự việc đang xãy ra đều được xem như là chướng ngại 
trong tu tập—Nobody has ever tried to establish the existence of the unconditioned by 
argumentation. lt 1s represenfed as an indisputable fact to which the cultivator”s eyes are 
open as soon as he has reached a state of deep mindfulness that allows him to be even- 
minded towards everything conditioned. Then his thought no longer turns to anything that 
might be considered a conditioned phenomenon, does not setfle down In 1t, does not 
cling, cleave or clutch to 1t; but his thought turns away, retracts and recoils from 1t, like 
water from a lotus leaf. Any obJect which 1s either a sign or an occurence seems to be 
nothing but an impediment to the cultivation. 


(HI)Hành giả tu Thiền không tận Hữu Vì cũng không trụ Vô Vi—Zen practitioners never 
exhaust the mundane síafe: Hành giả tu Thiền nên nhớ rằng pháp hữu vi có nghĩa là mọi 
nhân tố trong kinh nghiệm thông thường của chúng ta. Chúng đều có chung ba yếu tố: vô 
thường, khổ và vô ngã. Nói cách khác, mọi pháp hữu vi đều vô thường, đều khổ và đều 
vô ngã. Theo nghĩa dễ hiểu và thông dụng, vô thường giản dị là vạn vật luôn biến đổi. 
Chính Herakleitus, một triết gia Hy Lạp sống vào khoảng 500 năm trước Tây lịch đã 
nhận xét: “Không có một khoảnh khắc nào, một mẩy may nào, một phút giây nào khi mà 
một dòng sông không trôi chảy”. Thứ hai, pháp hữu vi, bằng cách nầy hay cách khác, gắn 
liền với khổ đau và những cảm giác không thỏa mãn. Tuy nhiên, sự hiểu biết rằng mọi 
pháp hữu vi hoàn toàn là “khổ” được coi như là một kiến giải cực kỳ khó nắm bắt mà có 


đ) 


1141 


lẽ chỉ có các bậc Thánh giả tối cao từ A La Hán đến Bồ Tát mới có khả năng thấu rõ 
việc nầy mà thôi. Người Phật tử chân thuần phải hiểu nghĩa vi tế của chữ 'khổ”. Chữ 
'khổ' ở đây có nghĩa là sự rối loạn, sự xao động, sự bất an hay não loạn. Thứ ba, mọi 
pháp hữu vi đều không có tự ngã. Theo Kinh Duy Ma Cật, phẩm mười một, Bồ Tát Hạnh, 
Phật bảo các Bồ Tát rằng: “Có pháp môn “Tận, Vô Tận Giải Thoát” các ông nên học. 
Sao gọi là Tận? Nghĩa là pháp hữu vi. Sao gọi là Vô Tận? Nghĩa là pháp vô vi. Như Bồ 
Tát thời không tận hữu vi, cũng không trụ vô vi.” Lại vì đủ các phước đức mà không trụ 
vô vi; vì đủ cả trí tuệ mà không tận hữu vi; vì đại từ bi mà không trụ vô vi; vì mãn bổn 
nguyện mà không tận hữu vi; vì nhóm thuốc pháp mà không tận hữu vi; vì tùy bệnh cho 
thuốc mà không tận hữu vi; vì biết bệnh chúng sanh mà không trụ vô vi; vì dứt trừ bệnh 
chúng sanh mà không tận hữu vi. Các Bồ Tát chánh sĩ tu tập pháp nầy thời không tận hữu 
vi, không trụ vô vi, đó gọi là pháp môn Tận, Vô Tận Giải Thoát mà các ông cần phải 
học —Conditioned things mean all factors of our normal experience. They share three 
Ífeatures: Iimpermanernt, suffering, and not-self. In other words, all conditioned things are 
1mpermanent, are suffering, and have no self. Simply speaking, Impermanence means 
that everything changes all the time. Herakleitus, a Greek philosopher who lived around 
500 B.C. observed: “There 1s not a moment, not an inkling, not a second when a rIver 
does not flow.” Secondly, conditioned things, In some way or the other, are connected 
with suffering and unpleasant feelings. However, the Iinsight that everything conditioned 
1s fotally suffering 1s regarded as extremely difficult to attain, and 1s reserved for the 
supreme saInts from Arhats to Bodhisattvas only. Devout Buddhists should understand the 
subtle meaning of “suffering”. “Suffering” here means commotion, turmoil, unrest, or 
disturbance. Thirdly, all conditioned things have “no-self?. According to the Vimalakirtl 
Sufra, chapter eleven, the Bodhisattva Conduct, the Buddha said to the Bodhisattvas: 
“There are the exhaustible and the inexhaustible Dharmas which you should study. What 
1s the exhaustible? lí 1s the active (yu wel or mundane) Dharma. What 1s the 
inexhaustible? It 1s the non-active (wu wel or supramundane) Dharma. As Bodhisattvas, 
you should not exhaust (or put an end to) the mundane (state); nor should you stay 1n the 
supramundane (state). Further, to win merits, a Bodhisattva does not stay In the 
supramundane, and to realize wisdom he does not exhaust the mundane. Because of hIs 
great kindness and compassion, he does not remann In the supramundane, and 1n order to 
fullfl all his vows, he does not exhaust the mundane. To gather the Dharma medicines 
he does not stay In the supramundane, and to administer remedies he does not exhaust 
the mundane. Since he knows the illnesses of all living beings he does not sfay In the 
supramundane, and since he wants to cure their illnesses, he does not exhaust the 
mundane. Virtuous Ones, a Bodhisattva practicing this Dharma netther exhausts the 
mundane nor stays 1n the supramundane. This 1s called the exhaustible and inexhaustible 
Dharma doors to liberation which you should study. 

Sao gọi là Không Tận Hữu Vỉ?— “What is meant by not exhausting the mundane (state)?: 
Không Tận Hữu Vi có nghĩa là không la đại từ, không bỏ đại bi, sâu phát tâm cầu nhứt 
thiết trí mà không khinh bỏ, giáo hóa chúng sanh quyết không nhàm chán; đối pháp tứ 
nhiếp thường nghĩ làm theo, giữ gìn chánh pháp không tiếc thân mạng, làm các việc lành 
không hề nhàm mỏi, chí thường để nơi phương tiện hồi hướng, cầu pháp không biếng trễ, 
nói pháp không lẫn tiếc, siêng cúng dường chư Phật, cố vào trong sanh tử mà không sợ 


1142 


sệt, đối việc vinh nhục lòng không lo không mừng, không khinh người chưa học, kỉnh 
người học như Phật, người bị phiền não làm cho phát niệm chánh, cái vui xa la không 
cho là quý, không đắm việc vui của mình mà mừng việc vui của người, ở trong thiển định 
tưởng như địa ngục, ở trong sanh tử tưởng như vườn nhà, thấy người đến cầu pháp tưởng 
như thầy lành, bỏ tất cả vật sở hữu tưởng đủ nhứt thiết trí, thấy người phá giới tâm nghĩ 
cứu giúp, các pháp Ba La Mật tưởng là cha mẹ, các pháp đạo phẩm tưởng là quyến 
thuộc, làm việc lành không có hạn lượng, đem các việc nghiêm sức ở các cõi Tịnh Độ 
trau đổi cõi Phật của mình, thực hành bố thí vô hạn, đầy đủ tướng tốt, trừ tất cả điều xấu, 
trong sạch thân khẩu ý, nhiều số kiếp sanh tử mà lòng vẫn mạnh mẽ, nghe các Đức Phật 
quyết chí không mỏi, dùng gươm trí tuệ phá giặc phiển não, ra khỏi ấm giới nhập, gánh 
vác chúng sanh để được hoàn toàn giải thoát, dùng sức đại tinh tấn phá dẹp ma quân, 
thường cầu vô niệm, thực tướng trí huệ, thực hành ít muốn biết đủ mà chẳng bỏ việc đời, 
không sái oai nghi mà thuận theo thế tục, khởi tuệ thần thông dẫn dắt chúng sanh, đặng 
niệm tổng trì đã nghe thời không quên, khéo biết căn cơ dứt lòng nghi của chúng sanh, 
dùng nhạo thuyết biện tài diễn nói pháp vô ngại, thanh tịnh mười nghiệp lành hưởng thọ 
phước trời người, tu bốn món vô lượng mở đường Phạm Thiên, khuyến thỉnh nói pháp, 
tùy hỷ ngợi khen điều lành, đặng tiếng tốt của Phật, thân khẩu ý trọn lành, đặng oai nghỉ 
của Phật, công phu tu tập pháp lành sâu dầy càng tiến nhiều lên, đem pháp Đại thừa 
giáo hóa thành tựu Bồ Tát Tăng, lòng không buông lung, không mất các điều lành. Làm 
các pháp như thế gọi là Bồ Tát không tận hữu vi—lt means not discarding great 
benevolence; not abandoning great compassion; developing a profound mind set on the 
quest of all-knowledge (sarvajna) or Buddha knowledge) without relaxing for even an 
Iinstant; Indefatigable teaching and converting living beings; consfant practice of the four 
Bodhisattva winning methods; upholding the right Dharma even at the risk of one”s body 
and life; unwearied planting of all excellent roots; unceasing application of expedient 
devices (upaya) and dedication (parinamana); never-ending quest of the Dharma; 
unsparing preaching of 1t; dilipent worship of all Buddhas; hence fearlessness when 
entering the stream of bìrth and death; absence of Joy in honour and of sadness In 
disgrace; refraining from sliphting non-practisers of the Dharma; respecting practisers of 
Dharma as 1f they were Buddhas; helping those suffering from klesa to develop the right 
thought; keeping away from (desire and) pleasure with no idea of prlzing such a hiph 
conduct; no preference for one”s happiness but Joy at that of others; regarding one”s 
experience In the state of samadhi as similar to that in a hell; considering one”s stay In 
samsara (I.e. state of birth and death) as similar to a stroll in a park; gI1ving rise to the 
thought of being a good teacher of Dharma when meeting those seeking 1f; øIving away 
all possesslons to realize all-knowledge (sarvaJna); gIving rise to the thought of salvation 
when seeing those breaking the precepts; thinking of the (six) perfectlons (paramIfas) as 
dear as one”s parents; thinking of the (thirty-seven) conditions contributory to 
enlightenment as 1f they were one”s helpful relatives; planting all excellent roots without 
any restricftlons; gathering the glorlous adornments of all pure lands to set up one”s own 
Buddha land; unrestricted bestowal of Dharma to win all the excellent physical marks (of 
the Buddha); wiping out all evils to purlfy one”s body, mouth and mind; developing 
undiminished bravery while transmigrating through samsara In countless aeons; untiring 
determination to listen to (an account of) the Buddha”s countless merits; using the sword 


b) 


1143 


of wisdom to destroy the bandit of klesa (temptation) to take living beings out of (the 
realm of the five) aggregates (skandhas) and (twelve) entrances (ayatana) so as tfO 
liberate them for ever; using firm devotion to destroy the army of demons; unceasing 
search for the thought-free wisdom of reality; content with few desires while not running 
away from the world in order to continue the Bodhisattva work of salvation; not Infringing 
the rules of respect-inspiring deportment while entering the world (to deliver living 
beings); use of the transcendental power derived from wisdom to guide and lead all living 
beings; confrolling (dharam) the thinking process In order never to forget the Dharma; 
being aware of the roots of all living beings 1n order to cut off their doubts and suspIcions 
(about their underlying nature); use of the power of speech to preach the Dharma without 
Impediment; perfecting the ten good (deeds) to win the blessings of men and devas (in 
order to be reborn among them to spread the Dharma); practicing the four Infinite minds 
(Kkindness, pity, Joy and Indifference) to teach the Brahma heavens; reJoicing at being 
1nvited to expound and extol the Dharma In order to win the Buddha”s (skillful) method of 
preaching; realizing excellence of body, mouth and mind to win the Buddha”s respect- 
Inspring deportment; profound practice of good Dharma to make one's deeds 
unsurpassed; practicing Mahayana to become a Bodhisattva monk; and developing a 
never-receding mind In order not to miss all excellent merits. This 1s the Bodhisattva not 
exhausting the mundane sftate. 

Sao gọi là không trụ vô vi?— “What ¡is the bodhisafva not sfaying in the supra-mundane 
stafe (nirvana)?: Không trụ vô vi có nghĩa là tu học môn Không; không lấy không làm 
chỗ tu chứng; tu học môn vô tướng, vô tác, không lấy vô tướng, vô tác làm chỗ tu chứng; 
tu học pháp Vô Sanh không lấy Vô Sanh làm chỗ tu chứng; quán Vô Thường mà không 
nhàm việc lành (lợi hành); quán Thế Gian Khổ mà không ghét sanh tử; quán Vô Ngã mà 
dạy dỗ người không nhàm mỏi; quán Tịch Diệt mà không tịch diệt hẳn; quán xa lìa 
(buông bỏ) mà thân tâm tu các pháp lành; quán Không Chỗ Về (không quy túc) mà vẫn 
về theo pháp lành; quán Vô Sanh mà dùng pháp sanh (nương theo hữu sanh) để gánh vác 
tất cả; quán Vô Lậu mà không đoạn các lậu; quán không chỗ làm (vô hành) mà dùng 
việc làm (hành động) để giáo hóa chúng sanh; quán Không Vô mà không bỏ đại bi; quán 
Chánh Pháp Vị (chỗ chứng) mà không theo Tiểu thừa; quán các pháp hư vọng, không 
bền chắc, không nhân, không chủ, không tướng, bổn nguyện chưa mãn mà không bỏ 
phước đức thiển định trí tuệ. Tu các pháp như thế gọi là Bổ Tát không trụ vô vi—It 
means studying and practicing the immaterial but without abiding in voidness; studying 
and practicing formlessness and inaction but without abiding In them; studying and 
practicing that which 1s beyond causes but without discarding the roots of good causation; 
looking Into suffering in the world without hating birth and death (i.e. samsara); looking 
into the absence of the ego while continuing to teach all living beings indefatigably; 
looking Into nirvana with no intention of dwelling in 1t permanently; looking into the 
relinquishmert (of nirvana) while one”s body and mind are set on the practice of all good 
deeds; looking Into the (non-existing) destinations of all things while the mind 1s set on 
practicing excellent actions (as true destinations); looking Into the unborn (1e. the 
uncreate) while abiding in (the 1llusion of) life to shoulder responsIbility (to save others); 
looking Into passionlessness without cutting off the passion-stream (in order to stay 1n the 
world to liberate others); looking Into the state of non-action while carrying out the 


1144 


Dharma to teach and convert living beings; looking Into nothingness without forgetting 
about great compassion; looking 1nto the right position (of nrvana) without following the 
Hinayana habit (of staying in 1Ð); looking Into the unreality of all phenomena which are 
neither firm nor have an independent nature, and are egoless and formless, but since 
one”s own fundamental vows are not entirely fulfilled, one should not regard merits, 
serenity and wisdom as unreal and so cease practicing them. This 1s the Bodhisattva not 
staying 1n the non-active (wu wel) sfafe. 


1145 


Chương Một Trăm Mười 
Chapter One Hundred-Ten 


Thiên và Kiếp Nhân Sinh 
Zen and Human LỰc 


(D_ Con người là những chúng sanh có tâm trí— Living beings im this readln have sharp or 
developed minds: Con người là những chúng sanh có tâm trí đã nâng cao hay phát triển, 
biết phân biệt đâu là hợp và không hợp với luân lý đạo đức hơn những chúng sanh khác. 
Cảnh giới trong đó hạnh phúc và khổ đau lẫn lộn. Chư vị Bồ Tát thường chọn tái sanh 
vào cảnh nầy vì ở đây có nhiều hoàn cảnh thuận lợi để hành những pháp cần thiết nhằm 
thành tựu quả vị Phật. Kiếp sống cuối cùng của các vị Bồ Tát thường ở cảnh người. Nhân 
đạo là một trong sáu đường trong vòng luân hồi trong đó chúng sanh có thể được sanh 
vào. Chúng sanh con người có suy tưởng trong dục giới, những nghiệp trong quá khứ ảnh 
hưởng đến hoàn cảnh hiện tại. Con người chiếm một vị trí rất quan trọng trong vũ trụ của 
Phật giáo, vì con người có quyển năng quyết định cho chính họ. Đời sống con người là sự 
hỗn hợp của hạnh phúc và đắng cay—Living beings ¡in this realm have sharp or 
developed minds, capable of weighty moral and Immoral action than any other living 
beings. The human realm 1s a mixture of both pain and pleasure, suffering and hapiness. 
Bodhisattvas always choose this realm as their last existence because It offers 
opportunity for attaining Buddhahood. The human realm 1s one of the six destinies (gatI) 
within cyclic existence (samsara) 1nto which beings may be born. The sentient thinking 
being in the desire realm, whose past deeds affect his present condition. Man occupIes a 
very Iimportant place In the Buddhist cosmos because he has the power of decIsion. 
Human life 1s a mixture of the happy with a good dash of the bitter. 


(II Hành giả tu Thiền nên luôn nhớ con người chỉ là hợp thể của thân và tâm—Zen 
pracHHoners showld aqhways rermmember that “ttan) is onÏy a conƒflux (conluence) 0ƒ mind 
and body: Ngày nay con người đang làm việc không ngừng trên mọi phương diện nhằm 
cải thiện thế gian. Các nhà khoa học đang theo đuổi những công trình nghiên cứu và thí 
nghiệm của họ với sự quyết tâm và lòng nhiệt thành không mệt mỏi. Những khám phá 
hiện đại và các phương tiện truyền thông liên lạc đã tạo những kết quả đáng kinh ngạc. 
Tất cả những sự cải thiện nầy, dù có những lợi ích của nó và đáng trân trọng, nhưng vẫn 
hoàn toàn thuộc về lãnh vực vật chất và nằm ở bên ngoài. Trong cái hợp thể của thân và 
tâm của con người còn có những điều kỳ diệu chưa từng được thăm dò, mà dù cho các 
nhà khoa học có bỏ ra hàng nhiều năm nghiên cứu cũng chưa chắc đã thấy được. Thật 
tình mà nói, cái thế gian mà các nhà khoa học đang cố gắng cải thiện nầy, theo quan 
điểm của đạo Phật, đang phải chịu rất nhiễu biến đổi trên mọi lãnh vực của nó, và rằng 
không ai có khả năng làm cho nó hết khổ. Cuộc sống của chúng ta vô cùng bi quan với 
tuổi già, bao phủ với sự chết, gắn bó với vô thường. Đó là những tính chất cố hữu của 
cuộc sống, cũng như màu xanh là tính chất cố hữu của cây vậy. Những phép mầu và sức 
mạnh của khoa học dù toàn hảo đến đâu cũng không thể thay đổi được tính chất cố hữu 


1146 


nầy. Sự huy hoàng và bất tử của những tia nắng vĩnh hằng đang chờ, chỉ những ai có thể 
dùng ánh sáng của trí tuệ và giới hạnh để chiếu sáng và giữ gìn đạo lộ mà họ phải vượt 
qua con đường hầm tăm tối, bất hạnh của cuộc đời. Con người của thế gian ngày nay hẳn 
đã nhận ra bản chất biến đổi vô thường của cuộc sống. Mặc dù thấy được như vậy, họ 
vẫn không ghi nhớ trong tâm và ứng xử với sự sáng suốt, vô tư. Sự đổi thay, vô thường 
lúc nào cũng nhắc nhở con người và làm cho họ khổ đau, nhưng họ vẫn theo đuổi cái sự 
nghiệp điên rồ của mình và tiếp tục lăn trôi trong vòng sanh tử luân hồi, để bị giằng xé 
giữa những cơn gió độc của khổ đau phiền não. Theo Phật giáo, chu trình cuộc sống bắt 
đầu từ khi thần thức nhập thai, hay lúc bắt đầu cuộc sống của một sinh vật khác —Today 
there 1s ceaseless work going on mn all directions to Iimprove the world. Scientists are 
pursuing their methods and experiments with undiminished vigor and determinafion. 
Modermn discoveries and methods of communication and contact have produced startling 
results. All these improvemerts, though they have their advanfages and rewards, are 
entirely material and external. Within this conflux of mind and body of man, however, 
there are unexplored marvels to occpy men of sclence for many years. Really, the world, 
which the scIentisfs are trying to Improve, 1s, according to the ideas of Buddhism, subJect 
to so mụch change at all points on 1ts circumference and radi, that 1t 1s not capable of 
being made sorrowfree. Our life 1s so dark with aging, so smothered with death, so bound 
with change, and these qualities are so inherent in 1f, even as øgreenness IS fO ørass, and 
bitterness to quinine, that not all the magic and power of sclence can ever transform It. 
The immortal splendor of an eternal sunlight awaits only those who can use the light of 
understanding and the culture of conduct to 1lluminate and guard therr path through life”s 
tunnel of darkness and dismay. The people of the world today mark the changing nature 
of life. Although they see It, they do not keep It in mind and act with dispassionate 
discernment. Though change again and again speaks to them and makes them unhappy, 
they pursue their mad career of whirling round the wheel of existence and are twisted 
and torn between the spokes of agony. According to Buddhist tenets, the life cycle of a 
senfient being begins when the consciousness enfers the womb, and traditionally this has 
been considered the moment of conception, another life cycle begins. 


(HI)Kiếp Nhân Sinh—Human Le: CỔ nhân Đông phương có dạy: “Nhân ư vạn vật tối 
linh,” tuy nhiên, đối với Phật giáo, bất cứ sinh mạng nào cũng đều quý và có giá trị như 
nhau. Nghĩa là không sinh mạng nào quý hơn sinh mạng nào. Theo kinh Ưu Bà Tắc, Phật 
giáo đồng ý trong mọi loài thì con người có được các căn và trí tuệ cần thiết. Phật giáo 
cũng đồng ý rằng điều kiện của con người không quá cực khổ như những chúng sanh ở 
địa ngục hay ngạ quỷ. Với Phật giáo, sanh ra làm người là chuyện khó. Nếu chúng ta 
sanh ra làm người, với nhiều phẩm chất cao đẹp, khó có trong đời. Vì vậy chúng ta phải 
cố gắng làm cho kiếp sống này trở nên có ý nghĩa hơn. Ngoài ra, con người có trí thông 
minh. Phẩm chất quý báu này giúp chúng ta có thể tìm hiểu được ý nghĩa đích thực của 
cuộc sống và tu tập giác ngộ. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng kiếp sống kế tiếp 
của chúng ta như thế nào là tùy vào những hành động và những thói quen mà chúng ta 
thành lập trong hiện tại. Vì vậy mục đích của chúng ta ngay trong kiếp này hoặc là giải 
thoát khỏi luân hồi sanh tử, hoặc là trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác. Và hơn 
hết, là chúng ta biến cuộc sống quý báu này thành một đời sống viên mãn nhất trong 


1147 


từng phút từng giây. Muốn được như vậy, khi làm việc gì mình phải ý thức được mình 
đang làm việc ấy, chứ không vọng động. Theo quan điểm Phật giáo, chúng ta đang có 
kiếp sống của con người với nhiều phẩm chất cao đẹp khó có trong đời. Vì vậy mà chúng 
ta nên làm cho kiếp sống này có ý nghĩa hơn. Thông thường chúng ta cứ nghĩ rằng kiếp 
con người mà mình đang có là chuyện đương nhiên và vì vậy mà chúng ta hay vương vấn 
níu kéo những cái mà chúng ta ưa thích và sắp xếp mong cầu cho được theo ý mình, trong 
khi sự việc vận hành biến chuyển theo quy luật riêng của chúng. Suy nghĩ như vậy là 
không thực tế và khiến chúng ta phải phiển muộn. Tuy nhiên, nếu chúng ta ý thức rằng 
chúng ta đang có những phẩm chất cao quý và ý thức rằng mọi việc trong cuộc sống của 
chúng ta đang diễn ra một cách tốt đẹp thì chúng ta sẽ có một cái nhìn tích cực và một 
cuộc sống an vui hơn. Một trong những phẩm chất cao quý mà chúng ta đang có là trí 
thông minh của con người. Phẩm chất quý báu này khiến chúng ta có thể hiểu được ý 
nghĩa đích thực của cuộc sống và cho phép chúng ta tiến tu trên đường đi đến giác ngộ. 
Nếu tất cả các giác quan của chúng ta như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, vân vân còn 
nguyên vẹn thì chúng ta có thể nghe chánh pháp, đọc sách về chánh pháp và suy tư theo 
chánh pháp. Chúng ta thật may mắn được sanh ra trong thời đại lịch sử mà Đức Phật đã 
thị hiện và giảng dạy Chánh pháp. Từ thời Đức Phật đến nay, chánh pháp thuần khiết 
này đã được truyền thừa qua nhiều thế hệ. Chúng ta cũng có cơ may có nhiều vị đạo sư 
có phẩm hạnh dạy dỗ, và những giáo đoàn xuất gia với những cộng đồng pháp lữ chia sẻ 
lợi lạc và khuyến tấn chúng ta trên bước đường tu tập. Những ai trong chúng ta có may 
mắn sống trong các xứ sở ấp ủ bảo vệ tự do tôn giáo nên việc tu tập không bị giới hạn. 
Hơn nữa, hiện nay hầu hết chúng ta đều có cuộc sống không quá nghèo khổ, thức ăn đồ 
mặc đầy đủ và chỗ ở yên ổn, đó là cơ sở để chúng ta tiến tu mà không phải lo lắng về 
những nhu cầu vật chất. Tâm thức chúng ta không bị các tà kiến hay định kiến che chắn 
quá nặng nể, chúng ta có tiềm năng để làm những việc lớn lao trong cơ hội hiện tại, 
chúng ta phải trân trọng, phải khai triển cái nhìn dài hạn cho cuộc tu tập này vì kiếp sống 
hiện tại của chúng ta rất ngắn ngủi. Phật tử thuần thành phải luôn nhớ rằng tâm thức 
chúng ta không dừng lại khi chúng ta rủ bỏ xác thân tứ đại này. Tâm thức chúng ta không 
có hình dạng hay màu sắc, nhưng khi chúng rời thân hiện tại vào lúc chúng ta chết, chúng 
sẽ tái sanh vào những thân khác. Chúng ta tái sanh làm cái gì là tùy thuộc vào những 
hành động trong hiện tại của chúng ta. Vì vậy mà một trong những mục đích của kiếp mà 
chúng ta đang sống là chuẩn bị cho sự chết và những kiếp tương lai. Bằng cách đó, chúng 
ta có thể chết một cách thanh thản với ý thức rằng tâm thức chúng ta sẽ tái sinh vào cảnh 
giới tốt đẹp. Một mục đích khác mà chúng ta có thể hướng tới trong việc sử dụng kiếp 
sống này là đạt đến sự giải thoát hay giác ngộ. Chúng ta có thể chứng quả vị A La Hán, 
giải thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử; hoặc chúng ta có thể tiếp tục tu tập để trở thành vị 
Phật Chánh đẳng Chánh giác, có khả năng làm lợi lạc cho mọi người một cách có hiệu 
quả nhất. Đạt đến sự giải thoát, dòng tâm thức của chúng ta sẽ được hoàn toàn thanh tịnh 
và không còn những tâm thái nhiễu loạn. Chúng ta sẽ không còn sân hận, ganh ty hay 
cao ngạo nữa; chúng ta cũng sẽ không còn cảm thấy tội lỗi, lo lắng hay phiển muộn nữa, 
và tất cả những thói hư tật xấu đều tan biến hết. Hơn thế nữa, nếu có chí nguyện đạt đến 
sự giác ngộ vì lợi ích cho tha nhân thì lúc ấy chúng ta sẽ phát khởi lòng từ ái đối với 
chúng sanh muôn loài, và biết làm nững việc cụ thể để giúp đỡ họ một cách thích hợp 
nhất. Cũng còn một cách khác nhằm lợi dụng cái thân quý báu này là phải sống một đời 


1148 


sống viên mãn nhất trong từng giây từng phút. Có nhiều cách để làm được như vậy. Thứ 
nhất là phải sống trong chánh niệm trong từng giây từng phút, tức là hiện hữu trọn vẹn ở 
đây và ngay bây giờ trong từng hành động. Khi chúng ta ăn chúng ta tập trung trong việc 
ăn, cảm nhận được mùi vị và độ nhu nhuyễn của thức ăn; khi bước đi chúng ta đặt tâm ý 
trong những cử động liên quan đến việc di chuyển, không để cho tâm thức chúng ta lông 
bông với những tạp niệm. Khi chúng ta lên lầu, chúng ta có thể suy nghĩ, “Ta nguyện 
giúp cho mọi người được sinh vào cảnh giới tốt đẹp, được thăng hoa, được giải thoát và 
giác ngộ.” Khi chúng ta rửa chén hay giặt đồ, chúng ta có thể tâm niệm, “Ta nguyện giúp 
cho mọi người có được tâm thức thanh tịnh, không còn những tâm thái nhiễu loạn và u 
mê.” Khi trao vật gì cho ai, chúng ta có thể tâm niệm, “Nguyện rằng ta có khả năng đáp 
ứng mọi nhu cầu của chúng sanh.” Chúng ta có thể chuyển hóa một cách sinh động trong 
từng hành động với mong ước mang lại hạnh phúc cho người khác. Cuộc đời, theo đạo 
Phật là biển khổ. Cái khổ thống trị mọi kiếp sống. Nó chính là vấn để căn bản của cuộc 
sống. Thế gian đầy khổ đau và phiền não, không ai thoát khỏi sự trói buộc của nỗi bất 
hạnh nây, và đây là một sự thật chung mà không một người sáng suốt nào có thể phủ 
nhận. Tuy nhiên, việc nhìn nhận sự kiện phổ quát nầy không có nghĩa là phủ nhận hoàn 
toàn mọi lạc thú hay hạnh phúc ở đời. Đức phật, bậc thuyết Khổ, chưa bao giờ phủ nhận 
hạnh phúc cuộc sống khi Ngài đề cập đến tính chất phổ quát của Khổ. Cơ cấu tâm-vật lý 
nầy chịu sự thay đổi không ngừng, nó tạo ra các tiến trình tâm-vật lý mới trong từng sát 
na và như vậy bảo tồn được tiềm năng cho các tiến trình cơ cấu trong tương lai, không để 
lại khe hở nào giữa một sát na với sát na kế. Chúng ta sống và chết trong từng sát na của 
đời mình. Cuộc sống chẳng qua chỉ là sự trở thành và hoại diệt, một sự sanh và diệt 
(udaya-vaya) liên tục, tựa như những lượn sóng trên đại dương vậy. Tiến trình tâm-vật lý 
biến đổi liên tục nầy rõ ràng đã cho chúng ta thấy, cuộc sống nầy không dừng lại vào lúc 
chết mà sẽ tiếp tục mãi mãi. Chính dòng tâm năng động mà chúng ta thường gọi là ý chí, 
khát ái, ước muốn hay tham ái đã tạo thành nghiệp lực. Nghiệp lực mạnh mẽ nầy, ý chí 
muốn sinh tổn nầy, đã duy trì cuộc sống. Theo Phật giáo, không chỉ có cuộc sống con 
người mà cả thế gian hữu tình nầy đều bị lôi kéo bởi sức mạnh vĩ đại nầy, đó là tâm và 
các tâm sở, thiện hoặc bất thiện của nó. Kiếp sống hiện tại do Ái và Thủ (Tanha- 
Upadana) của kiếp quá khứ tạo thành. Ái và Thủ những hành động có chủ ý trong kiếp 
hiện tại sẽ tạo thành sự tái sanh trong tương lai. Theo Phật giáo thì chính hành nghiệp 
nầy đã phân loại chúng sanh thành cao thượng và thấp hèn. Các chúng sanh là kẻ thừa tự 
của nghiệp, là chủ nhân của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, là điểm 
tựa, nghiệp phân chia các loài hữu tình; nghĩa là có liệt có ưu (Dhammapada 135)—The 
Eastern ancient said: “Man 1s the most sacred and superlor being,” however, to 
Buddhism, any living being”s life 1s preclous and of the same value. That Is to say no 
beiIng”s life 1s more precious than the other”s. According to the Upasaka Sutra, Buddhism 
agrees that in all living beings, man 1s endowed with all necessary faculties, Intelligence. 
Buddhism also agrees that conditions of human beings are not too miserable as those 
beings In the hell or the hungry ghosts. To Buddhism, human life 1s difficult to obfain. lÝ 
we are born as human beiIngs with many qualities, difficult to attain. We should try to 
make our lives meaningful ones. Besides, human beings have Intelligence. This precIous 
quality enables us to Investigate the true meaning of life and to practice the path to 
enlightenment. Devout Buddhists should always remember that what rebirth we wIll take 


1149 


depends on our present actions and habits. Thus, our purpose 1n this very liÍe 1s to attain 
liberation or enlightenment, either becoming liberated from cyclic existence (Arhats), or 
becoming fully enlightened Buddhas. Most of all, we should be able to take advantage of 
our precIous human lives to live to the fullest, moment by moment. To achieve this, we 
must be mindful of each momernt, not being In the here-and-now when we act. According 
to Buddhist point of view, we have precious human lives, endowed with many qualitiles to 
aftain. Because of this, we can make our lives highly meaningful. We often take our lives 
for granted and dwell on the things that aren”t going the way we would like them to. 
Thịnking thịs way 1S unrealistic and makes us depressed. However, If we think about the 
qualitles we do have and everything that 1s going well, we”ll have a different and more 
Joyful perspective on life. One of our greatest endowmehnts 1s our human infelligence. 
Thịs preclous quality enables us to Invesfigate the meaning of life and to practice to 
advance on the path to enlightenmernt. If all of our senses, eyes, ears, mental... are 1nfact, 
we are able to hear the Dharma, read books on 1t, and think about 1ts meaning. We”re so 
lucky to be born In an historical era when the Buddha has appeared and taught the 
Dharma. These teachings have been transmitted in a pure from teacher to student In 
lineages steming back to the Buddha. We have the opportunity to have qualified spiritual 
masters who can teach us, and there are communities of ordained people and Dharma 
Íriends who share our Interest and encourage us on the path. Those of us who are 
fortunate to live in countries that cherish religious freedom aren't restricted from learning 
and practicing the path. In addition, most of us don”t live In desperate poverty and thus 
have enouph food, clothing and shelter to engage in spiritual practice without worryIng 
about basic material needs. Our minds aren”t heavily obscured with wrong views and we 
are Interested in self-development. We have the potential to do great things with our 
present opportunity. But to appreciate this, we must develop a long-term vision for our 
cultivation because our present lives are only a short one. Devout Buddhists should 
always remember that our mindstreams don”t cease when our physical bodies die. Our 
minds are formless entitiles, but when they leave our present bodies at the time of death, 
they will be reborn in other bodies. What rebirth we'”ll take depends on our present 
actions. Therefore, one purpose of our lives can be to prepare for death and future lives. 
In that way, we can die peacefully, knowing our minds will be propelled towards good 
rebirths. The other way that we can utilize our lives 1s to attain liberatlon or 
enlightenment. We can become arhats, beings liberated from cyclic existence, or we can 
go on to become fully enlightened Buddhas, able to benefit others most effectively. 
Attainng liberation, our minds will be completely cleansed of all disturbing attitudes. 
Thus we”ll never become angry, Jealous or proud again. We no longer feel guilty, 
anxIous or depressed, and all our bad habits wIll be gone. In addition, 1Ÿ we aspIre to 
attain enlightenment for the benefit of everyone, we”ll have spontaneous affection for all 
beings, and wIll know the most appropriate ways to help them. Also another way to take 
advanfage of our preclous human lives 1s to live life to the fullest, moment by momert. 
There are several ways to do this. One 1s to be mindful of each moment, being in the 
here-and-now as we act. When we eat, we can concentrate on eating, noting the taste and 
texture of the food. When we walk, we concentrate on the movements I1nvolved 1n 
walking, without letting our minds wander to any other thoughts. When we go upsftaIrs, 


1150 


we can think, “may [I lead all beings to fortunate rebirths, liberation and enlightenment.” 
While washing dishes or clothes, we think, “may T help all beings cleanse their minds of 
disturbing atftitudes and obscurations.” When we hand something to another person, we 
think, “May I be able to satisfy the needs of all beings.” We can creatively transform 
each action by generating the wish to bring happiness to others. Life according to 
Buddhism 1s suffering; suffering dominates all life. It 1s the fundamental problem of life. 
The world 1s suffering and afflicted, no being 1s free from this bond of misery and this 1s a 
universal truth that no sensible man who sees things In their proper perspective can deny. 
The recognition of this universal fact, however, 1s not totally denial of pleasure or 
happiness. The Buddha, the Lord over suffering, never denied happiness In life when he 
spoke of the universality of suffering. The psycho-physical organism of the body 
undergoes Incessant change, creates new psycho-physical processes every Instant and 
thus preserves the potentiality for future organic processes, and leaves the gap between 
one moment and the next. We live and die every moment of our lives. Ït 1s merely a 
coming Into being and passing away, a rise and fall (udaya-vaya), like the waves of the 
sea. This change of continuity, the psycho-physical process, which 1s patent to us this life 
does not cease at death but continues Incessantly. It is the dynamic mind-flux that 1s 
known as wIll, thirst, desire, or craving which constitutes karmic energy. This miphty 
force, this wIll to live, keeps life going. According to Buddhism, It 1s not only human life, 
but the entire sentient world that 1s drawn by this tremendous force, this mind with 1ts 
mental factors, good or bad. The present birth 1s brought about by the craving and clinging 
karma-volition (tanha-upadana) of past births, and the craving and clinging acts of wIll of 
the present birth bring about future rebirth. According to Buddhism, 1t 1s thịs karma- 
volition that divides beings Into high and low. According the Dhammapada (135), beings 
are hiers of their deeds; bearers of their deeds, and their deeds are the womb out of 
which they spring, and through their deeds alone they must change for the better, remark 
themselves, and win liberation from 1Ì. 


(IV)Kiếp Nhân Sinh theo sinh học hiện đại— Human LỰe according to modern biology: 
Theo sinh học hiện đại, đời sống mới của con người bắt đầu ngay trong khoảnh khắc kỳ 
diệu. Khi một tế bào tinh trùng của người cha kết hợp với tế bào hay noãn bào của người 
mẹ. Đây là khoảnh khắc tái sanh. Khoa học chỉ để cập đến hai yếu tố vật lý thông 
thường. Tuy nhiên, Phật giáo nói đến yếu tố thứ ba được xem là thuần túy tinh thần. 
Theo Kinh Mahatanhasamkhaya trong Trung Bộ Kinh, do sự kết hợp của 3 yếu tố mà sự 
thụ thai xãy ra. Nếu người mẹ và cha giao hợp với nhau, nhưng không đúng thời kỳ thụ 
thai của ngươì mẹ, và chúng sanh sẽ tái sanh không hiện diện, thì một mầm sống không 
được gieo vào, nghĩa là bào thai không thành hình. Nếu cha mẹ giao hợp đúng thời kỳ 
thụ thai của người mẹ, nhưng không có sự hiện diện của chúng sanh sẽ tái sanh, lúc đó 
cũng không có sự thụ thai. Nếu cha mẹ giao hợp với nhau đúng thời kỳ thụ thai của người 
mẹ và có sự hiện diện của chúng sanh sẽ tái sanh, lúc ấy mầm sống đã được gieo vào 
bào thai thành hình. Yếu tố thứ ba chỉ là một thuật ngữ cho thức tái sanh. Cũng cần phải 
hiểu rằng thức tái sanh nầy không phải là một “tự ngã” hay “linh hồn” hoặc một thực thể 
cảm thọ quả báo tốt xấu của nghiệp thiện ác. Thức cũng phát sanh do các duyên. Ngoài 
duyên không thể có thức sanh khởi—According to modern biology, a new human life 


1151 


begins In that miraculous Instant when a sperm cell from the father merges with an eøg 
cell or ovum within the mother. Thịs 1s the moment of birth. Sclence speaks of only these 
two physical common factors. Buddhism, however, speaks of a third factors which 1s 
purely mental. According to the Mahatanhasamkhaya-sutta in Majjhima Nikaya, by the 
conjunction of three factors does conception take place. lf mother and father come 
together, but it 1s not the mother”s proper season, and the being to be reborn (gandhabba) 
does not present 1fself, a germ of life 1s not planted. If the parents come together, and If 1s 
the mother”s proper season, but the being to be reborn 1s not present, then there 1s no 
conception. If the mother and father come together, and 1t 1s the mother”s proper season 
and the being to be reborn 1s also present, then a germ of life 1s planted there. The third 
factor 1s simply a term for the rebirth consciousness (patisandhi-vinnana). It should be 
clearly undersfood that this rebirth consciousness 1s not a “self” or a “soul” or an “ego- 
entity” that experlences the fruits of good and evil deeds. Consclousness Is also 
generated by conditions. Apart from condition there 1s no arising of conscIousness. 


(V) Ngôn ngữ của con người — Human language: Trong Phật giáo, ngữ ngôn văn tự bao gồm 
giáo lý, sự tụng đọc và chuyện kể, vân vân. Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật dạy: “Chính 
do con người không biết rõ cái bản tánh của các ngôn từ, nên người ta xem ngôn từ là 
đồng nhất với ý nghĩa.” Đức Phật nhấn mạnh vào sự đạt tự nội cái chân lý mà hết thẩy 
các Đức Như Lai trong quá khứ, hiện tại và vị lai thể chứng, chứ không phải là ngữ ngôn 
văn tự. Cảnh giới của Như Lai tạng vốn là A Lại Da Thức thì thuộc về chư Bồ Tát Ma Ha 
Tát theo đuổi chân lý chứ không thuộc các triết gia chấp vào văn tự, học hành và suy 
diễn suông—In Buddhism, human languages include teaching, recitation, and stories, efc. 
In the Lankavatara Sutra, the Buddha taught: “It Is owing to his not perfectly 
understanding the nature of words that he regards them as Identical with the sense.” The 
Buddha emphasized the inner attainment of the truth, not the teaching realized by all the 
Tathagatas of the pasf, present, and future. The realm of the Tathagatagarbha which 1s 
the Alayavijnana belongs to those Bodhisattva-Mahasattvas who follow the course of 
truth and not to those philosophers who cling to the letter, learning, and mere discourse. 


(VI)VỊ trí của con người trong Phật giáo— Man°s pÏace in Buddhism: 

1) Phật giáo xem con người là một chúng sanh rất nhỏ nhưng có tâm thức— Buddhism views 
man as a tỉny being with consciousness: Phật giáo xem con người là một chúng sanh rất 
nhỏ, không chỉ về sức mạnh mà còn về tuổi thọ. Con người không hơn gì các sinh vật 
khác trong vũ trũ này ngoại trừ khả năng hiểu biết. Con người được coi như là một sinh 
vật có văn hóa, biết hòa hợp với sinh vật khác mà không hủy hoại chúng. Tôn giáo được 
con người đặt ra cũng với mục đích ấy. Mọi sinh vật sống đều chia sẻ cùng lực sống 
truyền cho con người. Con người và những sinh vật khác là một phần của sinh lực vũ trụ 
mang nhiều dạng thức khác nhau trong những kiếp tái sanh vô tận, chuyển từ người thành 
vật tới những hình thái siêu phàm và rồi trở lại trong một chu kỳ bất tận. Theo vũ trụ 
luận Phật giáo, con người chỉ đơn giản là một cư dân trên một trong những cảnh giới hiện 
hữu mà các chúng sanh khác cũng có thể đến sau khi chết. Thế giới con người là sự pha 
trộn vừa phải giữa hạnh phúc và khổ đau, con người ở trong một vị trí thuận lợi để tạo 
hay không tạo nghiệp mới, và như vậy con người có thể uốn nắn định mệnh của chính 


2) 


1152 


mình. Con người quả thực là người Sáng Tạo và người Cứu Tinh của chính mình. Nhiều 
người tin rằng tôn giáo từ trời đi xuống, nhưng người Phật tử biết rằng Phật giáo khởi 
thủy từ trái đất và tiến dân lên trời, lên Phật.”—Buddhism views man as a tiny being not 
only In strength but also In life span. Man 1s no more than just another creature but with 
Iintelligence that Iinhabit universe. Man 1s regarded as a cultured living being because he 
can harmonize with other creatures without destroying them. Religion was founded by 
men only for this purpose. Every creature that lives share the same life force which 
energ1zes man. Man and other creafures are part of the same cosmic energy which takes 
Various forms during endless rebirths, passing from human to animail, to divine form and 
back again, motivated by the powerful craving for existence which takes them from birth 
to death and rebrrth again In a never-ending cycle. In Buddhist cosmology, man 1s simply 
the inhabitant of one of the existing planes that other sentient beings can go after death. 
Human world is a good, well-balanced mixture of pleasure and pain. Man 1s In a 
favorable position to create or not to create fresh karma, and thus 1s able to shape his own 
destiny. Man 1s In effect his own Creaftor and Savior. Many others believe that religion 
has come down from heaven but Buddhists know that Buddhism started on the earth and 
reached heaven, or Buddha. 

Con người là con đường lý tưởng cho chúng sanh tu tập Phật quả— Man ¡is an ideal 
destiny for the attainmen† oƒ Buddhahood: Theo đạo Phật, thì “nhân đạo” là con đường lý 
tưởng cho chúng sanh tu tập và đạt thành Phật quả, vì họ không phải thường xuyên chịu 
đựng khổ đau như các chúng sanh trong ba đường dữ (địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh), họ 
cũng không có những đời sống quá sung sướng của chư thiên để xao lãng việc tu tập. 
Ngược lại, họ chịu khổ đau vừa đủ để thấy được thực tánh của vạn hữu (vô thường, khổ 
và vô ngã). Vì vậy mà Đức Phật dạy, “con người có thể quyết định dành cuộc đời cho 
những mục tiêu ích kỷ, bất thiện, một hiện hữu suông rỗng, hay quyết định dành đời 
mình cho việc thực hiện các việc thiện làm cho người khác được hạnh phúc.” Trong 
nhiều trường hợp, con người cũng có thể có những quyết định sinh động để uốn nắn đời 
mình theo cách nầy hay cách khác; con người có cơ hội nghĩ đến đạo và giáo lý của Ngài 
hầu hết là nhằm cho con người, vì con người có khả năng hiểu biết, thực hành và đi đến 
chứng ngộ giáo lý. Chính con người, nếu muốn, họ có thể chứng nghiệm giác ngộ tối 
thượng và trở thành Phật, đây là hạnh phúc lớn không phải chỉ chứng đắc sự an tịnh và 
giải thoát cho mình, mà còn khai thị đạo cho nhiều người khác do lòng từ bi. Cơ hội được 
tái sanh làm con người rất ư là hãn hữu, chính vì thế mà Đức Phật dạy: “Được sinh ra làm 
người là điều vô cùng quý báu, một cơ hội lớn lao không nên để uống phí. Giả tỷ có một 
người ném vào đại dương một mảnh ván, trên mảnh ván có một lỗ hỏng, mảnh ván trôi 
dạt do nhiều luồng gió và nhiều dòng nước xô đẩy trên đại dương. Trong đại dương có 
một con rùa chột mắt, một trăm năm mới ngoi lên mặt biển một lần để thở. Dù cho mất 
cả một đại kiếp, con rùa cũng khó mà trồi lên mặt nước và chui vào lỗ hỏng của mảnh 
ván ấy. Cũng thế, nếu một khi người ta đã bị đọa xuống ba cảnh giới đầy thống khổ hay 
hạ tam đồ, thì việc được tái sanh làm người cũng thật là hiếm hoi. Cũng theo Phật giáo, 
con người khác với con vật vì chỉ có con người mới có khả năng phát triển trí tuệ và hiểu 
biết phản ảnh được lý luận của mình mà thôi. Con người có nghĩa là một chúng sanh có 
khả năng hay có cái tâm để suy nghĩ. Mục đích chân chánh và thành thực của tôn giáo là 
giúp cho con người ấy suy nghĩ đúng để nâng con người ấy lên trên tầm của con vật và 


1153 


giúp con người đạt được hạnh phúc tối thượng.”——According to Buddhism, Manusya is 
considered to be ideal destiny for the attainment of Buddhahood, because humans are not 
plagued by the constant sufferings of beings of the lower three destinies (hell beings, 
hungry ghosts and animals), and they also do not have happy lives of gods to be lax In 
cultivation. In the contrary, they experience enough suffering to become aware of the 
real nature of things (Impermanence, suffering, and non-self). Thus, the Buddha taught, 
*a man can decide to devote himself to selfish, unskilful ends, a mere exis(ence, or to 
give purpose to his life by the practice of skilful deeds which wIll make others and 
himself happy.” StiH, in many cases, man can make the vital decision to shape his life in 
this way or that; a man can think about the Way, and 1t was to man that the Buddha gave 
most of his Important teachings, for men could understand, practice and realize the Way. 
lt is man who can experlence, I1f he wishes, Enliphtenment and become as the Buddha 
and the Arahants, this 1s the greatest blessing, for not only the secure tranquillity of one 
person”s salvation 1s gained but out of compassion the Way 1s shown in many others. The 
opportunity to be reborn as a human being 1s so rare; thus the Buddha taught: “Supposing 
a man threw Into the ocean a pIiece of wood with a hole In 1t and 1t was then blown about 
by the varilous winds and currenfs over the waters. In the ocean lived a one-eyed turtle 
which had to surface once in a hundred years to breathe. Even in one Great Aeon 1t 
would be most unlikely 1n surfacing, to put 1ts head Into the hole In that piece of wood. 
Such 1s the rarity of gaining birth among human beings 1ƒ once one has sunk Into the three 
woeful levels or three lower realms. Also according to Buddhism, man 1s different from 
animals because only man alone has developed his Intelligence and understanding to 
reflect his reasoning. Man means a sentient being or one who has the ability or the mind 
to think. The real and sincere purpose of religion 1s to help man to think correctly 1n order 
to raise him above the level of the animal, to help him reach his ultimate goal of supreme 
happiness.” 


(VII)Mạng sống mong manh, cái chết là chắc chắn—LỰt is uncertain, death ¡is certain: 
“Mạng sống mong manh, Cái chết là chắc chắn”. Đây là một câu nói nổi tiếng trong Phật 
Giáo. Nếu chúng ta luôn biết rằng cái chết là chắc chắn và là một hiện tượng tự nhiên 
mà mọi người rồi sẽ phải kinh qua, thì chúng ta sẽ không còn sợ hãi trước cái chết. Tuy 
nhiên, tất cả chúng ta ai cũng sợ chết vì chúng ta không nghĩ về sự tất yếu của nó. Trái 
lại, chúng ta thích chấp thủ vào đời sống và từ đó phát sinh ra đủ thứ tham chấp. Theo 
Tăng sĩ người Đức Nyanatiloka kể lại lời của Visuddhi-Magga như sau: “Các thực thể chỉ 
có một khoảnh khắc rất ngắn để sống, ngang với thời gian của một tia chớp. Khi thời gian 
đó kết thúc thì thực thể ấy tiêu tan. Thế là thực thể của quá khứ đã chết, không còn đang 
sống và cũng không sống lại được trong hiện tại hay tương lai. Thực thể trong hiện tại 
không sống trong quá khứ, nó đang sống trong khoảng khắc hiện tại, nhưng cũng không 
sống trong tương lai không sống trong quá khứ hay hiện tại, nó chỉ sống về sau nầy. Một 
thực thể trong tương lai. Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 3§, Đức Phật hỏi một 
vị Sa Môn: “Sinh mạng của con người tổn tại bao lâu?” Vị Sa Môn đáp: “Bạch Thế tôn, 
trong vài ngày.” Phật nói: “Ông chưa hiểu Đạo.” Đức Phật hỏi một Sa môn khác: “Sinh 
mạng con người tổn tại bao lâu?” Vị kia đáp: “Bạch Thế Tôn, khoảng một bữa ăn.” Phật 
nói: “Ông chưa hiểu Đạo.” Đức Phật lại hỏi một vị khác: “Sinh mạng con người tổn tại 


1154 


bao lâu?” Vị kia đáp: “Bạch Thế Tôn, khoảng một hơi thở.” Phật khen: “Hay lắm! Ông là 
người hiểu Đạo.” Đức Phật đã nhiều lần dạy: “Mạng sống con người trong hơi thở, thở ra 
mà không thở vào là đã mạng một và bước sang kiếp khác”. Thật vậy, cuộc sống của 
chúng ta khác nào hơi thở ra thở vào, giống như lá sinh ra trên cành rồi rụng xuống. Ngày 
xưa tại các chùa, những chú tiểu phải cùng nhau quét lá ở lối đi và sân chùa. Quét xong 
đàng nầy, đàng kia lá đã tràn ngập, quét đến cuối đường thì đầu đường lá đã phủ đây 
những chỗ họ vừa quét xong. Khi hiểu được bài học lá rụng, chúng ta có thể quét sạch lối 
đi hằng ngày và gặt hái hạnh phúc lớn lao trong cuộc sống phù du biến đổi nầy—“Ljƒe is 
wuncertain, death ¡s certain.” Thịs 1s a well-know saying in Buddhism. Knowing fully well 
that death 1s certain and 1s the natural phenomenon that everyone has to face, we should 
not be afraid of death. Yet all of us fear death because we do not think of 1ts InevitabilIty. 
We like to cling to our life and body and develop too mụuch craving and attachment. A 
German monk named Nyanatiloka, reiterated the momentariness of existence from 
Visuddhi-Magsa as follows: “All beings have only a very short Instant to live, only so 
long as a moment of a slash of a lightning. When this 1s extinguished, the being 1s also 
extinguished. The beings of the last moment 1s now no longer living, and does not live 
now or wIll not live again later. The being of the present momernt dd not live previously, 
lives Just now, but later wIll not live any more. The being of the future has not lived yet In 
the past, does not yet lived now, and wIll only live later.” According to the Sutra In 
Forty-Iwo Sectlons, Chapter 38, the Buddha asked a Sramana: “How long 1s the human 
liespan?” He replied: “A few days.” The Buddha said: “You have not yet understood the 
Way.” The Buddha asked another Sramana: “How long 1s the human lifespan?” The other 
replied: ““The space of a meal.” The Buddha said: “You still have not yet understood the 
Way.” The Buddha then asked another Sramana: “How long 1s the human lifespan?” The 
last one replied: “he length of a single breath.” The Buddha said: “Excellentl You 
understand the Way.” The Buddha taught on many occasilons: “Human life 1s only as long 
as one breath, for breathing out (exhaling) without breathing (nnhaling) means we have 
already died and stepped over Into a new lifetime.” In fact, our lives are like the breath, 
or like the growing and falling leaves. In the old days, at temples, the novices always 
must sweep falling leaves together on the open grounds and walkways of the 
monasteries. The leaves fall, the novices sweep, and yet, even while the sweeping 
confinues and the near end of a long path 1s being clear, the novices can look back to the 
far end they have already swept and see a new scattering of leaves already starting to 
cover their work. When we can really understand about falling leaves, we can sweep the 
paths every day and have great happiness 1n our lives on this changing earth. 


(VIII)Hành giả tu Thiền nên luôn nhớ Thân Người Khó Được—Zen practitioners should 
always remember that human l{ƒe is d{ƒƒficult to obfain: Cõi người sướng khổ lẫn lộn, nên 
dễ tiến tu để đạt thành quả vị Phật; trong khi các cõi khác như cõi trời thì quá sướng nên 
không màng tu tập, cõi súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục thì khổ sở ngu tối, nhơ nhớp, ăn 
uống lẫn nhau nên cũng không tu được. Trong các trân bảo, sinh mạng là hơn, nếu mạng 
mình còn là còn tất cả. Chỉ mong sao cho thân mạng nầy được sống còn, thì lo chỉ không 
có ngày gầy dựng nên cơ nghiệp. Tuy nhiên, vạn vật ở trên đời nếu đã có mang cái 
tướng hữu vi, tất phải có ngày bị hoại diệt. Đời người cũng thế, hễ có sanh là có tử; tuy 


1155 


nói trăm năm, nhưng mau như ánh chớp, thoáng qua tựa sương, như hoa hiện trong gương, 
như trăng lỗổng đáy nước, hơi thở mong manh, chứ nào có bền lâu? Phật tử chơn thuần 
nên luôn nhớ rằng khi sanh ra đã không mang theo một đồng, nên khi chết rồi cũng 
không cầm theo một chữ, suốt đời làm lụng khổ thân tích chứa của cải, rốt cuộc vô ích 
cho bản thân mình trước cái sanh lão bệnh tử. Sau khi chết di, của cải ấy liền trở qua tay 
người khác một cách phủ phàng. Lúc ấy không có một chút phước lành nào để cho thần 
thức nương cậy về kiếp sau, cho nên phải đọa vào tam đồ ác đạo. Cổ đức có dạy: “Thiên 
niên thiết mộc khai hoa dị, nhất thất nhơn thân vạn kiếp nan.” Nghĩa là cây sắt ngàn năm 
mà nay nở hoa cũng chưa lấy làm kinh dị, chớ thân người một khi đã mất đi thì muôn 
kiếp cũng khó mà tái hồi. Vì thế, Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ những gì Phật dạy: 
“Thân người khó được, Phật pháp khó gặp. Được thân người, gặp Phật pháp, mà ta nở để 
cho thời gian luống qua vô ích, quả là uống cho một kiếp người.”—Human beings have 
both pleasure and suffering, thus If's easy for them to advance In cultivation and to attain 
Buddhahood; whereas the beings In the Deva realm enJoy all kinds of Joy and spend no 
time for cultivation; beings In the realms of animals, hungry ghosts and hells are stupid, 
living in filth and killing one another for food. They are so miserable with all kinds of 
sufferings that no way they can cultivate. Of all precious Jewels, life 1s the øreatest; If 
there 1s life, it 1s the priceless Jewel. Thus, 1ƒ you are able to mainfain your livelihood, 
someday you will be able to rebuild your life. However, everything 1n life, 1Ÿ 1t has form 
characteristics, then, inevitably, one day 1t will be destroyed. A human life 1s the same 
way, 1f there Is life, there must be death. Even though we say a hundred years, 1t passes 
by In a flash, like liphtening streaking across the sky, like a flower”s blossom, like the 
Image of the moon at the bottom of a lake, like a short breath, what 1s really eternal? 
Sincere Buddhists should always remember when a person 1s born, not a single dime 1s 
brought along; therefore, when death arrives, not a word will be taken either. A lifetime 
of work, putting the body through pain and torture in order to accumulate wealth and 
pOSsessions, In the end everything 1s worthless and futile in the midst of birth, old age, 
sickness, and death. After death, all possessions are given to others In a most senseless 
and pitiful manner. At such time, there are not even a few good merifs for the soul to rely 
and lean on for the next life. Therefore, such an individual will be condemned Into the 
three evil paths Iimmediately. Anclent sages taught: “A steel tree of a thousand years 
once again blossom, such a thing 1s still not bewildering; but once a human body has been 
lost, ten thousand reincarnatlons may not return.” Sincere Buddhists should always 
remember what the Buddha taught: “It is difficult to be reborn as a human being, If 1s 
difficult to encounter (meet or learn) the Buddha-dharma; now we have been reborn as a 
human being and encountered the Buddha-dharma, If we let the time passes by In vain 
we Wasfe our scarce lifespan.” 


(IX)Hành giả tu Thiền đối diện với sự chắc chắn của cái Chết — Zen practitioners conƒfront 
the certainty oƒ Death: Cái chết sẽ đến với mọi người một cách tự nhiên. Tuy nhiên, hầu 
hết mọi người đều cảm thấy lo sợ suy tư về cái chết. Người ta sợ rằng nếu họ nói về tử 
thần thì tử thần sẽ đến gần với họ hơn. Đó là một ý tưởng sai lầm. Kỳ thật bản chất thật 
của kiếp sống là vô thường và cái chết không miễn trừ một ai. Theo quy luật tự nhiên, 
chết là một trong bốn tiến trình của luật vô thường, và không thể tránh khỏi, thì khi nghĩ 


1156 


tưởng hay chiêm nghiệm về sự chết sẽ khiến cho đời sống của chúng ta có ý nghĩa tốt 
hơn. Một khi chúng ta có khả năng chiêm nghiệm về sự chết là cái mà chúng ta không 
thể nào tránh khỏi thì tất cả những thứ nhỏ nhặt trong đời sống hằng ngày bỗng trở nên 
vô nghĩa so với đoạn đường còn lại của kiếp sống mà chúng ta đang đi. Chính Đức Phật 
đã từng dạy: “Không có ý thức nào cao hơn việc ý thức được tính cách vô thường của 
kiếp sống. Vì ý thức được như vậy sẽ giúp chúng ta hiểu rõ rằng lúc mệnh chung, dòng 
tâm thức và những dấu ấn nghiệp lực mà chúng ta đã gieo tạo sẽ đưa chúng ta đi đến 
những kiếp sống mới. Hiểu như vậy sẽ giúp chúng ta hiểu rằng nếu trong kiếp sống này 
chúng ta có những hành động gây tổn hại cho người khác với động cơ xấu thì những dấu 
ấn đen tối của những hành động đó sẽ đeo bám theo dòng chảy tâm thức của chúng ta. 
Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng cái chết chắc chắn là càng lúc càng đến gần với 
tất cả mọi người, dù bậc vua quan hay dân giả, dù giàu hay nghèo, dù sang hay hèn, vân 
vân. Chúng ta ai rồi cũng sẽ chết chứ không ai sống mãi được với định luật vô thường. 
Không có nơi nào cho chúng ta đến để tránh được cái chết. Tuổi thọ của chúng ta không 
thể kéo dài được và mỗi lúc qua đi là mạng sống chúng ta càng ngắn lại. Khi tử thần đến 
chúng ta không thể nào kỳ kèo bớt một thêm hai để chúng ta có thời giờ chuyển hóa tâm 
thức của mình đâu: Death naturally comes to everyone. However, most people feel 
uncomfortable thinking about death. People fear that If they talk about death, death 1s 
coming closer. That's a mistaken idea. In fact, by very nature our lives are Impermanent, 
and death 1s Iinevitable. By natural law, death Iid one of the four steps of the Law of 
Impermanence. Thus, death 1s an Irrevocable result of living, 1t s good to think about 1t to 
make our lives more meaningful. Once we fully recognize that we wIll innevitably die, all 
the petty concerns that worry us In our dailly life become 1nsignificant compared to the 
Importance of following the path before our lives end. The Buddha taught: “There 1s no 
greater realization than awareness of the Impermanence of our lives. Such realization 
wIll help us understand that at the time of death, our mindstreams and the Imprints of the 
actions we have created go on to future lives. Such realization will also help us 
understand clearly that 1Ï we spend oue precious human lives acting harmfully with bad 
motfivatlons, the Iimprints of those actions will come with us. Devout Buddhists should 
always remember that death definitely comes to everyone, whether we are kings or 
mandarins, rích or poor, noble or ignoble. There 1s nowhere we can go to avoid death. 
Our lifespans can't be extended and with every passing momeit, they re becoming 
shorter and shorter. When our lifespans run out, we can”t bargain for more time 1n order 
to transform our minds. 


(X) Hành giả tu Thiền và Sanh Tử Luân Hồi—Zen practiioners and Reincarnafion: Hành 
giả tu Thiển nên nhớ nghĩa căn bản của “Reincanation” là “Transmigration” (chuyển cư). 
Thân này chết để tái sanh vào thân khác. Nơi chúng sanh đầu thai (tái sanh) tùy thuộc 
vào nghiệp tốt hay xấu của từng chúng sanh. Niềm tin chúng sanh, kể cả con người có 
một chuỗi dài nhiều đời sống, và chỉ dừng lại khi nào không còn sự chấp thủ vào bất cứ 
thứ gì trên đời này. Điều này chỉ xãy ra khi đã tìm thấy Phật tánh. Đây là niềm tin rất 
phổ biến trong các tín đổ Phật giáo. Luân hồi là do hậu quả của nghiệp. Học thuyết tái 
sanh được mọi trường phái Phật giáo tán đồng (ủng hộ). Theo học thuyết này, tất cả 
chúng sanh đều mắc kẹt trong vòng luân hồi sanh, tử, tái sanh, và hiện trạng của họ là do 


1157 


những hành động trong quá khứ hay nghiệp mà có. Theo niềm tin Phật giáo, không có sự 
đầu thai của một linh hồn hay một chất nào từ một thân xác nầy đến một thân xác khác. 
Cái thực sự xãy ra tiến trình tư tưởng chủ động của người sắp chết (Javana) phóng ra một 
số lực thay đổi tùy theo sự thanh tịnh của năm chập tư tưởng trong loạt nầy. Những lực 
nầy gọi là “năng lượng nghiệp” (Karma vega) tự nó lôi cuốn vào lớp vật chất tạo ra bởi 
cha mẹ trong dạ con người mẹ. Uẩn vật chất trong hợp chất phôi thai phải có những đặc 
tính khả dĩ có thể tiếp nhận loại năng lượng nghiệp đặc biệt nầy. Sự lôi cuốn theo cách 
thức này của những loại uẩn vật chất khác nhau tạo ra bởi cha mẹ xuất hiện do hoạt 
động của cái chết và đem lại sự tái sinh thuận lợi cho người sắp chết. Một tư tưởng bất 
thiện sẽ đưa đến một sự tái sanh không thuận lợi. Khi đầu thai, mỗi mỗi chúng sanh đều 
có hình dáng xấu đẹp, sang hèn khác nhau, đó đều là do các nghiệp nhân đã tạo ra khi 
còn mang thân tiền hữu cảm thành. Vì vòng sanh tử này không tránh được quan hệ với 
khổ đau và chết chóc, Phật giáo cho rằng thoát khỏi luân hồi là mục tiêu mà ai cũng 
mong muốn. Điều này được thực hiện qua việc tu tập, quan trọng nhất là thiển định về 
thực chất của vạn hữu. Học thuyết tái sanh trở nên trở ngại cho Phật tử hiện thời, nhất là 
những người cải đạo từ những quốc gia Tây phương, nơi mà nền văn hóa không chấp 
nhận ý niệm tái sanh. Tuy nhiên, học thuyết này lại vô cùng quan trọng trong quan điểm 
Phật giáo, vì tất cả những thái độ thành khẩn tu tập đều phát xuất từ việc thông hiểu học 
thuyết tái sanh. Luân hồi là sự tái kết hợp của thể xác và tinh thần. Sau khi thân vật chất 
chết đi, thì thần thức hay tâm sẽ tái phối hợp một hình thức vật thể mới để trở thành một 
sự hiện hữu khác. Sự tái sanh là do hậu quả của nghiệp. Theo niềm tin Phật giáo, không 
có sự đầu thai của một linh hồn hay một chất nào từ một thân xác nây đến một thân xác 
khác. Cái thực sự xãy ra tiến trình tư tưởng chủ động của người sắp chết (Javana) phóng 
ra một số lực thay đối tùy theo sự thanh tịnh của năm chập tư tưởng trong loạt nây. 
Những lực nầy gọi là “năng lượng nghiệp” (Karma vega) tự nó lôi cuốn vào lớp vật chất 
tạo ra bởi cha mẹ trong dạ con người mẹ. Uẩn vật chất trong hợp chất phôi thai phải có 
những đặc tính khả dĩ có thể tiếp nhận loại năng lượng nghiệp đặc biệt nầy. Sự lôi cuốn 
theo cách thức này của những loại uẩn vật chất khác nhau tạo ra bởi cha mẹ xuất hiện do 
hoạt động của cái chết và đem lại sự tái sinh thuận lợi cho người sắp chết. Một tư tưởng 
bất thiện sẽ đưa đến một sự tái sanh không thuận lợi. Khi đầu thai, mỗi mỗi chúng sanh 
đều có hình dáng xấu đẹp, sang hèn khác nhau, đó đều là do các nghiệp nhân đã tạo ra 
khi còn mang thân tiền hữu cảm thành. Luân là bánh xe hay cái vòng, hồi là trở lại; luân 
hồi là cái vòng quanh quẩn cứ xoay vần. Luân hồi sanh tử trong đó chúng sanh cứ lập đi 
lập lại sanh tử tử sanh tùy theo nghiệp lực của mình. Điều gì xảy ra cho chúng ta sau khi 
chết? Phật giáo dạy rằng sau khi chết thì trong một khoảng thời gian nào đó chúng ta vẫn 
ở trạng thái hiện hữu trung gian (thân trung ấm) trong cõi đời này, và khi hết thời gian 
này, tùy theo nghiệp mà chúng ta đã từng kết tập trong đời trước, chúng ta sẽ tái sanh 
vào một cõi thích ứng. Phật giáo cũng chia các cõi khác này thành những cảnh giới sau 
đây: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a tu la, nhân, thiên, thanh văn, duyên giác, bồ tát, và 
Phật. Nếu chúng ta chết trong một trạng thái chưa giác ngộ thì tâm thức chúng ta sẽ trở 
lại trạng thái vô minh, sẽ tái sanh trong lục đạo của ảo tưởng và khổ đau, và cuối cùng sẽ 
đi đến già chết qua mười giai đoạn nói trên. Và chúng ta sẽ lặp đi lặp lại cái vòng này 
cho đến tận cùng của thời gian. Sự lặp đi lặp lại này của sanh tử được gọi là “Luân Hồi. 
Nhưng nếu chúng ta làm thanh tịnh tâm thức bằng cách nghe Phật pháp và tu Bồ Tát đạo 


1158 


thì trạng thái vô minh sẽ bị triệt tiêu và tâm thức chúng ta sẽ có thể tái sinh vào một cõi 
tốt đẹp hơn. Vì vậy, thế giới nầy là Ta bà hay Niết bàn là hoàn toàn tùy thuộc vào trạng 
thái tâm. Nếu tâm giác ngộ thì thế giới nầy là Niết bàn. Nếu tâm mê mờ thì lập tức thế 
giới nầy biến thành Ta Bà. Vì vậy Đức Phật dạy: “Với những ai biết tu thì ta bà là Niết 
Bàn, và Niết Bàn là ta bà.”—Zen practitioners should remember the original word for 
reincarnation 1s translated as transmigration. The passing away from one body to be 
reborn In another body. Where the being will be reborn depends on his accumulated good 
or bad karma. The belief that living beings, Including man, have a series of bodily lives, 
only ceasing when they no longer base theIr happiness on any of the obJects of the world. 
This come about when the Buddha-nature 1s found. This belief is very common to all 
Buddhists. Rebirth is the result of karma. The doctrine of rebirth is upheld by all 
traditional schools of Buddhism. According to this doctrine, senflent beings (saftva) are 
caught up In a continuous round of birth, death, and rebirth, and theIr present state of 
exIstence 1s conditioned by their past volitional actions or karma. In Buddhist belief, there 
1S nO fransmigraflon of soul or any substance from one body to another. What really 
happens 1s that the last active thought (Javana) process of dying man releases certain 
forces which vary In accordance with the purify of the five thought moments In that 
series. These forces are called karma vega or karmic energy which attracfs 1fself to a 
material layer produced by parents in the mother's°womb. The material agsregates In this 
germinal compound must possess such characferistics as are suitable for the reception of 
that particular type of karmic energy. Attraction In this manner of various fypes of 
physical agsregates produced by parents occurs through the operation of death and gives 
a favourable rebirth to the dying man. An unwholesome thought gives an unfavourable 
rebirth. Each and every type of sentient being will have different appearance whether 1t 
be beautiful or ugly, superlor or Inferior. This 1s determined and 1s manifested based 
solely on the various karma sentient beings created while alive with their antecedent 
bodies. Since the cycle Inevitably Involves suffering and death, Buddhism assumes that 
escape from It is a desirable goal. This 1s achieved by engaging 1n cultivating oneself, and 
the most Important of which 1s meditation. The doctrine of rebirth has become 
problematic for many contemporary Buddhists, particularly for converts to Buddhism 1n 
Western countriles whose culture does not accept the notion of rebirth. However, this 
doctrinne is extremely Important in Buddhism, for all sincere attitudes of cultivation 
Ooriginated from the thorough understanding of this doctrine. Rebirth 1s the recombination 
of mind and matter. After passing away of the physical body or the matter, the menfal 
forces or the mind recombine and assume a new combination 1n a different material form 
and condition In another existence. Rebirth 1s the result of karma. In Buddhist belief, 
there 1s no transmigration of soul or any substance from one body to another. What really 
happens 1s that the last active thought (Javana) process of dying man releases certain 
forces which vary In accordance with the purity of the five thought moments In that 
serles. These forces are called karma vega or karmic energy which attracts Ifself to a 
material layer produced by parents in the mother'sˆwomb. The material agøregates In this 
germinal compound must possess such characferistics as are suitable for the reception of 
that particular type of karmic energy. Attraction In this manner of various fypes of 
physical agsregates produced by parents occurs through the operation of death and gIves 


1159 


a favourable rebirth to the dying man. An unwholesome thought gIves an unfavourable 
rebirth. Each and every type of sentient being will have different appearance whether 1t 
be beautiful or ugly, superlor or Inferlor. This 1s determined and 1s manifested based 
solely on the various karma sentient beings created while alive with their antecedent 
bodies. Reincarnation means going around as the wheel turns around. The state of 
transmigration or samsara, where beings repeat cycles of birth and death according to the 
law of karma. What happens to us after death? Buddhism teaches that we remain for 
some time in the state of intermediate existence 1n this world after death, and when this 
time 1s over, in accordance with the karma that we have accumulated In our previous life, 
we are reborn In another appropriate world. Buddhism also divides this other world into 
the following realms: hell, hungry ghosts, animals, demons, human beIngs, heavens, 
sravakas, pratyeka-buddhas, bodhisattvas, and buddhas. If we die In an unenlightened 
State, our minds (consclousnesses) will return to the former state of i1gnorance, and we 
wIll be reborn in the six worlds of illusion and suffering, and will again reach old age and 
death through the stages mentioned above. And we will repeat this round over and over 
to an ¡ndefinte time. This perpetual repetition of bình and death 1s called 
“Iransmigration.” But If we purify our minds by hearing the Buddha”s teachings and 
practicing the Bodhisattva-way, the state of ignorance 1s annihilated and our minds can be 
reborn In a better world. So, whether the world 1s Samsara or Nirvana depends entirely on 
our state of mind. If our mind 1s enlightened, then this world 1s Nirvana; 1Ý our mind 1s 
unenlightened, then this world 1s Samsara. Thus the Buddha taught: “For those who strIve 
to cultivate, samsara 1s Nirvana, Nirvana 1s samsara.” 


(XI)Chúng ta, những hành giả tu Thiền hãy tự mình làm ánh sáng cho mình, hãy lấy Pháp 
làm ánh sáng cho mình — We, Zen pracHHoners, shoHld make the se|ƒ our light, make 
the Law our lighí: Trong cuộc tu tập, hành giả tu Thiền chúng ta nên nương tựa vào cái 
gì để được cứu độ? Ở đây chúng ta phải nhớ đến lời Đức Phật dạy: “Hãy tự mình làm 
ánh sáng cho mình, hãy lấy Pháp làm ánh sáng cho mình,” đây là lời mà Đức Phật đã nói 
với tôn giả A Nan, một trong mười đại đệ tử của Ngài trước khi Ngài nhập diệt. Ngài A 
Nan nghĩ rằng: “Khi Đức Thế Tôn, bậc Đạo sư tối thắng nhập diệt, chúng ta sẽ nương tựa 
vào ai trên đời này để tu tập và sinh sống?” Đáp lại nỗi lo lắng của A Nan, Đức Phật dạy 
ngài như sau: “Này A Nan! Trong tương lai, các ông nên tự mình làm ánh sáng cho mình 
và nên nương tựa vào chính mình. Các ông chớ nương tựa vào ai khác. Các ông cũng nên 
lấy Pháp làm ánh sáng cho mình và nên nương tựa vào Pháp. Các ông chớ nương tựa vào 
ai khác.” Làm cách nào để có thể tự mình làm ánh sáng cho mình, lấy Pháp làm ánh 
sáng cho mình bằng cách nào? Chúng ta có thể đạt được cái tâm thức như thế bằng cách 
nào? Không cần phải nói, đó là cách không ngừng học tập giáo lý của Đức Phật và làm 
cho giáo lý ấy bắt rễ sâu trong tâm nhờ tư duy về nó. Ta phải hiểu chắc trong tâm rằng 
sự sống của ta cần hợp nhất với sự sống của vũ trụ hay của Đức Phật. Đây thực sự là 
thiển định, theo quan điểm tôn giáo. Nhờ loại thiển định này, ta có thể thanh tịnh được cả 
cái tâm mà không có ý thức đến, tức là tiểm thức của ta và có thể khiến tư duy và hành 
sử của ta hài hòa một cách tự nhiên với hoàn cảnh chung quanh. Nếu tư duy và hành sử 
của ta hài hòa với hoàn cảnh chung quanh thì những khổ đau lo lắng không làm ta rối 
rắm. Trạng thái tâm thức này là sự an tịnh thực sự của tâm; đấy là cấp độ của “Niết Bàn 


1160 


là tịch lặng,” cấp độ tịch lặng tuyệt đối trong đó chúng ta không nắm bắt vào cái gì cả. 
Trạng thái tâm thức này không bị giới hạn vào sự an tâm thụ động. Cái tâm thức được sự 
sống vũ trụ lớn lao làm cho sinh động của chúng ta sẽ cho chúng ta niỀểm hy vọng và sự 
can đảm lớn lao. Năng lực tuôn ra từ tâm thức này khiến ta tiến lên mà thể hiện cuộc 
sống hằng ngày, sự nghiệp và Bồ Tát đạo của ta nhằm vì lợi ích cho người khác ở trên 
đời này —ln cultivation, what should we, Zen practiioners, depend upon for our 
salvaton? We must here remember the Buddhaˆs teaching: “Make the self your light, 
make the Law your light,” the words the Buddha spoke to Ananda, one of his ten great 
disciples, before dying. Ananda felt anxIous, reflecting: “When the World Honored One, 
who 1s unparalleled leader and teacher, dies, who on earth should we depend upon 1n our 
practice and life?” In response to Anandaˆs anxIety, the Buddha taught him as follows: 
“Ananda! In the future, you should make yourself your light and depend upon your own 
self. You must not depend upon other people. You should make the Law your light and 
depend upon the Law. You must not depend upon others. How can we make the self and 
the Law our own ligh? In what way can we gain such consciousness? Needless to say, the 
way 1s fo study the teachings of the Buddha repeatedly and to root them deeply In our 
minds by meditating on them. We must keep firmly in mind the realization that our lives 
should be unified with the universal life or the Buddha. This indeed 1s meditation from 
the religious point of view. Throupgh this kind of medifation, we can pur1fy even the mind 
of which we cannot be conscIous ourselves, that 1s, our subconscIous mind, and we can 
make our thought and conduct harmonIze spontaneously with our surroundings. lÝ our 
thought and conduct are in harmony with our surroundings, sufferings and worries cannot 
trouble us. This mental state 1s frue peace of mind; it 1s the state of “nirvana Is 
quiescence, ” the absolute quiet state in which we cling to nothing. This state of mind 1s 
not limited to a passive mental peace. Qur consciousness of being enlivened by this great 
universal life gives us great hope and courage. Energy springs from this conscIousness so 
that we advance to carry out our daily lives, our work, and our bodhisattva-way for the 
benefit of others In this world. 


(XI)Hành giả tu Thiền và quan niệm về Thức Tái Sanh—Zen practiioners and the 
concept 0ƒ Rebirth Consciousness: Theo Phật giáo, thức tái sanh không phải là một tự 
ngã hay linh hôn, hoặc một thực thể cảm thọ quả báo tốt xấu của nghiệp thiện ác, mà là 
thứ tái sanh được quyết định bởi các duyên. Ngoài duyên không có thức sanh khởi. 
Chúng ta đặt tên cho dòng tâm thức nầy bằng những từ như: sanh, tử, tiến trình tâm, vân 
vân. Kỳ thật chỉ có những sát na tâm, sát na tâm cuối cùng chúng ta gọi là “tử”, sát na 
tâm đầu tiên chúng ta gọi là “sanh”. Như vậy, những lần sanh tử xãy ra trong dòng tâm 
thức nây, cũng chỉ là một chuỗi của những sát na tâm tương tục mãi mãi mà thôi. Bao lâu 
con người còn chấp chặt vào sự hiện hữu do vô minh, ái, và thủ của họ, chừng đó cái 
chết đối với người ấy vẫn không phải là sự chấm dứt cuối cùng. Họ sẽ tiếp tục lăn trôi 
trong “Bánh xe sinh tồn” hay “vòng luân hồi” của họ. Đây là trò chơi bất tận của “nhân 
và quả” được nghiệp duy trì sự chuyển động không ngừng, bị che lấp bởi vô minh và thúc 
đẩy bởi ái dục. Vì nghiệp do chúng ta tạo tác, nên chúng ta có đủ sức mạnh để bẻ gẫy 
chuỗi nhân quả bất tận nầy. Chính do đoạn trừ vô minh và cắt đứt động lực thúc đẩy của 
nó là tham ái, khát khao sự hiện hữu, ước muốn sống nầy, mà vòng luân hồi dừng lại. 


11ó1 


Theo Kinh Trung Bộ, Đức Phật giải thích: “Làm thế nào sự tái sanh trong tương lai không 
xãy ra? Do sự diệt của vô minh, mà tham ái được đoạn diệt, như vậy sự tái sanh trong 
tương lai không xãy ra. Theo Kinh Pháp Cú (153-154), sau khi đạt đến giác ngộ, Đức 
Phật đã nói lên những lời hân hoan nầy: 
“Lang thang bao kiếp sống 
Ta tìm nhưng không gặp 
Người xây dựng nhà nầy 
Khổ thay phải tái sanh 
Ôi! Người làm nhà kia, 
Nay ta đã thấy ngươi, 
Người không làm nhà nữa, 
Đồn tay ngươi bị gẫy 
Kèo cột ngươi bị tan 
Tâm ta đạt tịch diệt 
Tham ái thầy tiêu vong.” 
In Buddhism, rebirth consciousness 1s not a Self or a Soul, or an Ego-entity that experlences 
the fruits of good and evil deeds. Consciousness 1s generated by conditions. Apart from 
condition there 1s no arising of consciousness. We call names such as bịrth, death, thought- 
processes, and so on, to a stream of conscIousness. There are only thought-moments. The last 
thought-moment we call death, and the first thought-moment we call birth. Thus, birth and 
death occur In this stream of consciousness, which 1s only a series of ever continuing thought- 
moments. So long as man 1s attached to existence throuph his Ignorance, craving and clinging, 
to him death 1s not the final end. He will continue his Journey of whirling round the “Wheel of 
ExIstence.” This 1s the endless play of “cause and effect” or action and reaction kept In 
perpetual motion by karma concealed by Ignorance propelled by craving or thirst. As karma, 
Or acfion, 1s of our own making, we have the power to break this endless chain. It is through 
the eradication of Ignorance and of this driving force, craving, this thirst for existence, this 
wIll to live, that the “Cycle of Existence” ceases. In the MajJjihima Nikaya, the Buddha 
explained: “How 1s there not re-becoming In the future? By the cessafion of Ignorance, by the 
arising of knowledge, by the cessation of craving there 1s thus no re-becoming 1n the future.” 
In the Dhammapada (153-154), on attaininng Enlightenment, the Buddha spoke these joyful 
words: 
“Repeated births are each a torment. 
Seeking but not finding the “House Builder”, 
I wandered through many a SamsarIc birth. 
O “House Builder”, thou art seen, 
Thou wilt not rebuild the house. 
All thy rafters have been shattered, 
Demolished has thy ridge pole been. 
My mind has won the Unconditioned (Nirvana), 
The extinction of craving 1s achieved.” (fruit of Arhat). 


(XIII)Hành giả tu Thiền và quan điểm “Bất Sanh Bất Diệt —Zen practiioners and the 
point oƒ view oƒ “Neither birth nor death°: “Bất Sanh Bất Diệt” có nghĩa là “không sanh 


1162 


cũng không diệt,” hoặc “không đi không đến”, không có khởi cũng không có diệt; phá 
hủy ý niệm khởi bằng ý niệm diệt. Từ “đi” diễn tả ý niệm về các sự vật biến mất đi 
trong khi “đến” chỉ ý niệm về các sự vật xuất hiện. Toàn thể từ ngữ này có nghĩa là “Tất 
cả các sự vật có vẻ như đang thay đổi, nhưng chúng xuất hiện dễ mang vẻ như thế theo 
quan điểm hiện tượng và tương đối. Sanh tức là không sanh, không sanh tức là sanh. Đây 
là thuyết của các kinh Bát Nhã và là tuyệt ý của Tam Luận tông. Sanh chỉ là một từ ngữ 
giả tạm. Tục Đế gọi là “sanh,” nhưng Chân Đế lại là “vô sanh,” tương đối là “sanh” trong 
khi tuyệt đối là “vô sanh.” Khi Đức Như Lai nhìn thấy thực tướng của tất cả các sự vật, 
thì chúng không biến mất cũng không xuất hiện, chúng là bất diệt, vĩnh hằng.” Khi ý 
niệm này được áp dụng vào thân thể con người, “đến” nghĩa là sinh ra, “đi” nghĩa là chết 
đi. Mặc dù con người có vẻ như được sinh ra, già đi, khổ vì bệnh, rồi cuối cùng chết đi, 
những hiện tượng này chỉ do những thay đổi bên ngoài của những thể chất thành hình 
thân thể con người vẫn tương tục mãi. Chúng ta có thể lấy định luật về tính bất hoại của 
vật chất làm một thí dụ đơn giản, theo đó khoa học xác nhận rằng vật chất không giảm đi 
cũng không biến mất. Tuyết trên mặt đất hình như tan đi sau nhiều ngày, nhưng thực ra, 
nó chỉ biến đổi thành nước và thấm vào đất rồi bốc hơi lên không khí. Tuyết chỉ thay đổi 
hình thái, số lượng các phần tử cơ bản tạo thành nó không giảm đi huống chi là biến mất. 
Khi hơi nước trong không khí tiếp xúc với không khí lạnh như là một điều kiện hay 
duyên, thì nó trở thành những giọt nước nhỏ. Những giọt này tích tụ thành một đám mây. 
Khi những giọt nước nhỏ này kết hợp lại thành những giọt nước lớn thành mưa rơi xuống 
đất. Chúng sẽ không rơi thành mưa mà thành tuyết khi nhiệt độ giảm xuống đến một 
mức độ nào đó. Như thế, dù vật chất có vẻ như biến mất, trên thực tế nó không biến mất, 
mà chỉ thay đổi hình thái mà thôi. Cũng có thể nói như thế về con người. Theo sự thấy 
của Đức Như Lai thì sự sinh ra và chết đi của con người chỉ là những thay đổi hình thái; 
sự sống của con người tự nó vẫn vĩnh hằng. Khi được nhìn thấy bằng Phật nhãn, sự hiện 
hữu của con người “không sống cũng không chết.”: This phrase means not changing ¡in 
“øoing away or coming forth”, there 1s neither originaftion nor cessation. The phrase “goIng 
away”` expresses the Idea of things disappearing, while the phrase “coming forth” 
indicates that things appearing. The whole phrase “Neither birth nor death” means all 
things seem to be changing, but they appear to be doing so from a phenomenal and 
relafive point of view. It is an accepted doctrine of the PraJna teaching and the ultimate 
doctrine of the Madhyamika school. Birth, creation, life, each 1s but a temporary term, In 
common statemert it 1s called birth, In truth It 1s not birth; In the relative 1t 1s birth, in the 
absolute non-birth. When the Tathagata sees the real state of all things, they neither 
disappear, and they are Iimmortal and eternal. When this idea applied to the human body, 
“coming forth" means bĩrth and “going away” means death. Although man seems to be 
born, grow old, suffer from disease, and finally die, these phenomena are only produced 
by superficial changes In the substances that form the human body; true human life 
continues eternally. This confirms the Law of Indestructibility of matter, through which 
scIence confirms that matter neither decreases nor disappears. The snow on the ground 
seems to melt away as the days go by, but In reality, it merely changes Into water and 
sinks Into the ground or evaporates Into the aIr. The snow only changes Its form; the 
quantity of fundamental elements that constitute 1t do not decrease, much less disappear. 
When water vapor In the air comes Into confact with cold air as a condition or secondary 


1163 


cause, It becomes a tiny drop of water. These drops accumulate to form a cloud. When 
these tiny drops of water Join to form large drops of water, they become rain and fall on 
the earth. They will fall not as rain but as snow when the temperature falls below a 
certain point. Thus though matter seems to disappear, In actual fact 1t does not disappear 
but only changes In form. The same can be said of man. In the sight of the Tathagata the 
birth and death of man are merely changes In form; man”s life 1tself remains eternally. 
Seen with the eye of the Buddha, manˆs existence 1s “neither living nor dead.” 


1164 


1165 


Chương Một Trăm Mười Một 
Chapter One Hundred-Eleven 


Thiên và Lý Sự 
Zen and Theortes and Pracfices 


(A) Thiền và Lý 
Zen and Theories 


(Tổng quan về Lý—An overview 0ƒ Siddhanfa: Theo đạo Phật, “lý” là nguyên lý, là cái 


toàn thể, cái nguyên khối, cái đại đồng, cái trừu tượng, vân vân. Lý tánh có thể dịch là 
thật tướng hay vô tướng. Thật tướng chỉ có thể nhận qua các hiện tượng. Theo Kinh Pháp 
Hoa, chương hai có dạy: “Những gì Phật đã thành tựu là pháp tối thượng, hi hữu, khó 
hiểu. Chỉ có chư Phật mới thấu suốt được thật tướng của tất cả các pháp, tức là tất cả các 
pháp đều như thị tướng, như thị thể, như thị nhân, như thị lực, như thị tác, như thị duyên, 
như thị quả, như thị báo, như thị bẩn mạt cứu cánh.” Qua những biểu hiện này của những 
hiện tượng hay của chân như, chúng ta thấy được thật tướng. Đúng hơn, những biểu hiện 
này tức là thật tướng. Không có thật thể bên ngoài hiện tượng, chính nơi hiện tượng là 
thực thể. Theo đạo Phật, “lý” là nguyên lý, là cái toàn thể, cái nguyên khối, cái đại 
đồng, cái trừu tượng, vân vân. Hành giả tu Thiển phải cẩn thận với lý chướng vì chúng là 
chướng ngại gây nên bởi căn bản vô minh hay có tà kiến về chân lý làm trở ngại cho 
chánh tri kiến, ngược lại với sự chướng. Bên cạnh đó, lý hoặc hay những kiến hoặc như 
ngã kiến hay mê hoặc trước chân lý (cái hoặc vô minh căn bản che lấp các lý trung đạo, 
làm cho nó không sáng tổ được là lý hoặc; kiến hoặc hay tư hoặc, hay cái hoặc trần sa có 
thể ngăn cẩn sự tướng hóa đạo, gọi là sự hoặc) thì gọi là lý hoặc, đối lại với sự hoặc hay 
mê hoặc trước sự tướng của thế gian. Hành giả tu Thiển nên luôn nhớ rằng mọi vật trong 
thế giới hiện tượng, duyên khởi duyên sanh, là sự phối hợp của những nguyên nhân và 
điều kiện khác nhau (bởi Thập Nhị nhân duyên). Chúng hiện hữu tương đối và không có 
thực thể.—In Buddhism, “lý” means “a principle,” “reason,” “the whole,” “the all,” 
“totality,” “the universal,” “the abstract,” etc. The noumenon can be translated as true 
state, or no state. The true sfate or noumenon can be only realized through phenomena. 
According to the Lotus Sutra, chapter two: “What the Buddha has accomplished 1s the 
dharma foremost, rare and inconceivable. Only the Buddhas can realize the true state of 
all dharmas; that 1s to say, all đharmas are thus-formed, thus-natured, thus-substantiated, 
thus-caused, thus-forced, thus-activated, thus-circumstanced, thus-effected, thus- 
remunerated and thus-beginning-ending-completing.” Through these manifestatlons of 
Thusness or phenomena we can see true sfate. Ït is to say, these manifestatlons are the 
true state. There 1s no noumenon besides phenomenon; phenomenon 1tself 1s noumenon. 
In Buddhism, “lý” means “a principle,” “reason,” “the whole,” “the all,” “totality,” “the 
universal,” “the abstract,” etc. Zen practitioners should be careful with hindrances to truth 


33c 


1166 


because they are hindrances caused by Incorrect views of truth. Besides, Illusions 
connected with principles or 1llusion 1n regard to fundamental truth, 1.e. the reality of the 
ego and things, in contrast with 1llusion In regard to things themselves. Zen practitioners 
should always remember that all things in the phenomenal world are brought into being 
by the combination of varlous cause and conditions (Pwelve links of Dependent 
Origination), they are relative and without substantially or self-entity. 


(II Hành giả tu Thiền và “Lý Tắc Duyên Khởi —Zen pracitioners and the causation 
theory: Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, pháp giới 
duyên khởi là cực điểm của tất cả những thuyết nhân quả; thục sự đó là kết luận của 
thuyết duyên khởi bởi vì nó là lý tắc nhân quả phổ biến và đã nằm trong lý bản hữu, 
thông huyền của vũ trụ, hay nói thế nào cũng được. Lý tắc duyên khởi được giải thích 
trước tiên bằng nghiệp cảm duyên khởi, nhưng vì nghiệp phát khởi trong tạng thức, nên 
thứ đến chúng ta có A Lại Da duyên khởi. Vì A Lại Da, hay tạng thức, là kho tàng của 
chủng tử, sanh khởi từ một cái khác nên chúng ta có Như Lai Tạng duyên khởi, hay chân 
như. Từ ngữ kỳ lạ nầy chỉ cho cái làm khuất lấp Phật tánh. Do sự che khuất nầy mà có 
phần bất tịnh, nhưng vì có Phật tánh nên có cả phần tịnh nữa. Nó đồng nghĩa với Chân 
Như (Tathata—Không phải như thế nầy hay như thế kia) mà theo nghĩa rộng nhất thì có 
đủ cả bản chất tịnh và bất tịnh. Do công năng của những căn nhân tịnh và bất tịnh, nó 
biểu lộ sai biệt tướng của hữu tình như sống và chết, thiện và ác. Chân như bảo trì vạn 
hữu, hay nói đúng hơn, tất cả vạn hữu đều ở trong Chân như. Nơi đây, giai đoạn thứ tư, 
Pháp giới Duyên khởi được nêu lên. Đó là lý tắc tự khởi và tự tạo của hữu tình và vũ trụ, 
hoặc giả chúng ta có thể gọi nó là duyên khởi nghiệp cảm chung của tất cà mọi loài. Nói 
hẹp thì vũ trụ sẽ là một sự biểu hiện của Chân như hay Như Lai Tạng. Nhưng nói rộng thì 
đó là duyên khởi của vũ trụ do chính vũ trụ, chứ không gì khác—According to Prof. 
Junjiro Takakusu In the Essentials of Buddhist Philosophy, the theory of causation by 
Dharmadhatu Is the climax of all the causation theories; 1t 1s actually the conclusion of the 
theory of causation origInation, as It 1s the universal causation and 1s already within the 
theory of universal immanence, pansophism, cosmotheism, or whatever It may be called. 
The causation theory was explained first by action-influence, but as action originates In 
1deation, we had, secondly, the theory od causation by 1deation-store. Since the ideation- 
store as the repository of seed-energy must originate from something else, we had, 
thirdly, the causation theory explained by the expression “Matrix of the Thus-come” 
(Tathagata-garbha) or Thusness. This curlous term means that which conceals the 
Buddha. Because of concealment 1t has an impure side, but because of Buddhahood 1t 
has a pure side as well. It Is a synonym of Thusness (Tathatva or Tathata, not 
Tattva=Thisness or Thatness) which has In 1fs broadest sense both pure and impure 
nature. Through the energy of pure and Impure causes 1t manifests the specific character 
of becoming as birth and death, or as good and evil. Thusness pervades all beings, or 
better, all beings are In the state of Thusness. Here, as the fourth stage, the causation 
theory by Dharmadhatu (universe) 1s set forth. It 1s the causation by all beings themselves 
and 1s the creation of the universe 1tself, or we can call 1t the causation by the common 
action-Iinfluence of all beings. Intensively considered the universe wIll be a maniIfestation 


1167 


of Thusness or the Matrix of Tathagata (Thus-come). But extensively considered 1t 1s the 
causation of the universe by the universe 1tself and nothing more. 


(B) Thiền và Sự 
Zen and Pracfices 


(L) Tổng quan về “Sự ”—An overview dgƒ “Practices”: Theo Phật giáo, sự là các pháp hay 
hiện tượng do nhân duyên sinh ra, như bóng hoa trong nước, hay ánh trăng nơi đáy giếng, 
không có thực tính. Tuy không có thực tính, lại không phải là pháp hư vô. Sự hiện hữu 
của chư pháp chỉ là giả hữu, nếu không muốn nói là không hơn gì sự hiện hữu của lông 
rùa sừng thỏ. “Sự ' là thế giới của các hiện tượng và hình thức bể ngoài; thế giới của bấp 
bênh và thường xuyên biến hóa, mà một người chưa giác ngộ lại cho là hiện thực. Vũ trụ 
hiện tượng luôn bị chi phối bởi đổi thay và vô thường. “Sự” hay các pháp hữu vi do nhân 
duyên sanh ra, đối lại với “Lý” hay các pháp vô vi xa la khỏi mọi nhân duyên sanh ra. 
Sự có nghĩa là “thực hành” đối lại với “Lý thuyết”. Trong Thiển Quán, “sự” có nghĩa là 
một đối tượng đặc thù được cái tâm phân biệt, nhưng nó cũng có thể chỉ thực tính tối hậu 
được quan niệm như là một đối tượng của trực giác siêu việt. Sự có nghĩa là sự việc, là 
cớ sự xãy ra, hay là một vật hiện hữu, nhưng nghĩa thông thường vẫn là “sự việc.” Phật tử 
không tin tưởng vào thực tại của những hiện hữu cá nhân vì kinh nghiệm cho biết không 
có gì tồn tại được dù chỉ trong chốc lát. Tất cả đều biến đổi, lần hồi, chầm chậm, nên lâu 
ngày chầy tháng ta mới nhận ra. Cẩm giác của ta gắn liền với ý niệm thời gian và đo 
bằng không gian, cho nên mọi sự việc tiếp nối diễn ra trong thời gian đều chuyển thành 
một chuỗi thực tại cá biệt trong không gian. “Sự” theo nghĩa thông thường là sự việc, là 
cơ sự, nhưng theo Phật giáo, “sự” có nghĩa là cái cá thể, cái dị biệt, cái cụ thể, cái đơn 
thể. Sự luôn đối lập với lý và đi đôi với lý thành “sự lý.” Sự thì sai biệt và phân biệt, còn 
lý thì vô sai biệt và vô phân biệt. Theo nghĩa thông thường trong đạo Phật, lý tức là 
“không,” và sự tức là “sắc.”—The phenomenal which no more exists than turtle”s hair or 
rabbit`s horns. Phenomenal world 1s the continually changing, Impermanent world of 
appearances and forms, of Illusion or deception, which an unenlightened mind takes as 
the only realty. The phenomenal universe 1s subJect to differentiaton and 
1mpermanence. Phenomena 1n contrast with Noumena. Phenomenon means “Practice” or 
the thing, affatr, matter, in contrast with “Theory” or the underlying principle. In Zen, 
“phenomenon" (vatsu) means a particular obJect discriminated by the mind, but it may 
also designate ultimate reality conceived as an obJect of transcendental Intuition. Vatsu 
means “a matter,” “an event,” or “a happening,” or “an existing thing.” However, Ifs 
general meaning 1s “an event.” Buddhists do not believe In the reality of an individual 
exIstence, for there 1s nothing in our world of experience that keeps 1s Identity even for a 
moment; It 1s subJect to constant change. The changes are, however, Imperceptively 
gradual as far as our human senses are concerned, and are not noticed until they pass 
through cerfain stages of modification. Human sensIbility 1s bound up with the notion of 
time-divisions; 1t translates time Into space; a succession of evenfs 1s converted Into a 
spatial system of individual realities. “Sự” ordinarily means “an event,” “a happening,” 


1168 


but according to Buddhist philosophy, “Vastu” means “the individual,” “the particular,” 
“the concrete,” “the monad.” “Sự” always stands contrasted to “lý.” “Sự” 1s distinction 


4% 


and discrimination, and “lý” 1s non-distinction and non-discrimination. In regular Buddhist 


đ?3 


terminolosy, “lý”” corresponds to Sunyata, Void or Emptiness, while “sự” 1s form. 


(II) Hành giả tu Thiền “Sự? tu tập—Zen practitioners and cultivafions on “Vastu°: Hành giả 
tu Thiền phải luôn nhớ rằng thế giới hiện tượng được coi là bóng mờ hay ảo ảnh. Thấy 
được rõ ràng “sự chướng” như những chướng ngại của tham dục, đối lại với lý chướng. 
Đây là những chướng ngại làm cẩn trổ hành giả đi vào Niết Bàn như ham muốn, dục 
vọng, vân vân. Sự chỉ là sự giả hợp hay hiện tượng tùy theo nhân duyên mà giả hòa hợp, 
là sự phối hợp của các yếu tố, chứ không có thực thể (hòa hợp ắt phải có ly tán, đó là sự 
hòa hợp nhứt thời chứ không vĩnh cửu). Hết thẩy chư pháp đều không có thực tính, chúng 
do nhân duyên mà sanh ra. Giáo thuyết về “không” này nhiều trường phái Phật giáo giải 
thích khác nhau.—Zen practitioners should always remember that phenomenal world 1s 
said to be as shadow or Iimage. We must see clearly hindrances of passions such as 
desires, in contrast with noumenal hindrances (lý chướng). Hindrances that prevent 
culfivators from entrying 1nto Nirvana, such as desire, lust, etc. Phenomena are 
combinatons of. elements without permanent reality (phenomena, empirical 
combinations without permanent reality). All things and phenomena are totally empty. 
AlI things are produced by causes and accessory conditions have no reality, a doctrine 
differently interpreted in different schools of Buddhism. 


(HI)Hành giả tu Thiền và sự vận hành của các hiện tượng—Zen practiioners and 
phenomenal function: Theo Đức Phật, thông hiểu sự vận hành của các hiện tượng rất ư 
là quan trọng trong tiến trình tu tập của Phật tử. Cũng theo Đức Phật, dữ kiện kinh 
nghiệm được chia thành hai phần, phần khách quan và phần chủ quan. Nói cách khác, đó 
là mọi sự mà chúng ta nhận thấy chung quanh chúng ta và chính chúng ta, người nhận 
thức chủ quan. Đức Phật luôn phân tích những dữ kiện kinh nghiệm thành những thành 
phần hay yếu tố khác nhau. Thành phần căn bản nhất của những thành phần này là ngũ 
uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức). Đức Phật phân tích kinh nghiệm ra thành từng phần 
giống như khi chúng ta tháo một cỗ xe ra thành bánh xe, trục xe, sườn xe, vân vân... để 
từ đó chúng ta hiểu biết thêm về sự vận hành của các hiện tượng——According to the 
Buddha, a thorough understanding of the phenomenal function 1s extremely 1mportant In 
the Buddhist cultivation process. Also according to the Buddha, the data of experlence 
are divided Into two components, the objective component and the subJective one. In 
other words, the things we perceive around us, and we ourselves, the subJective 
perceivers. The Buddha always analyzes the facts of experIence Info varIous components 
or factors. The most basic of these components are the five aggregates (form, feeling, 
perception, volition and conscIousness). He analyzes experience and breaks It down Into 
1fs componenfts Just as we disassemble a chariot into the wheels, the axle, the body, and 
so forth... so that we can gain a better idea of how these phenomena function. 


(IV)Hành giả tu Thiên tu tập với Hiện Tượng Và Thực Thể—Zen pracHtioners practfice 
with Phenomenon and notuaehon: Activity and prineiple——Practice and theory. 


l) 


2) 


3) 
4) 


1169 


Những sự vật hay hiện tượng bày ra trước mắt ta thì gọi là “hữu, nhưng thực chất của nó 
lại là “không”: The manifold forms of things exist, but things, being constructed of 
elements, have no realIty. 

Pháp hữu vi hay hiện tượng do nhân duyên sanh ra và pháp vô vi không do nhân duyên 
sanh ra, tuyệt đối, không thay đổi vì nó là chơn như bất biến: Activity and principle or the 
absolute; phenomena ever change, the underlying principle, being absolute, neither 
change nor acts, 1t 1s the bhutatathata. 

Thực hành và lý thuyết: Practice and theory. 

Sự và lý theo tông Thiên Thai—Phenomenon and noumenon according to the T”1en-T”ai: 
Theo tông Thiên Thai, thực tướng hay thực thể chỉ được thể nhận qua các hiện tượng. 
Chương hai của Kinh Pháp Hoa nói: “Những gì Đức Phật đã thành tựu là pháp tối thượng, 
hy hữu, và khó hiểu. Chỉ có chư Phật mới thấu suốt được thực tướng của tất cả các Pháp, 
tức là tất cả các pháp đều như thị tướng, như thị thể, như thị nhân, như thị lực, như thị tác, 
như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bản mạt cứu cánh.” Qua những biểu hiện 
nầy của những hiện tượng hay của chân như, chúng ta thấy được thực tướng. Đúng hơn, 
những biểu hiện nầy tức là thực tướng. Không có thực thể bên ngoài hiện tượng, chính 
nơi hiện tượng là thực thể——The phenomena ever change, the underlying principle, being 
absolute, neither changes nor acts. It is the bhutatathata. According to the T”1en-T”ai Sect, 
the true state or noumenon can be realized only through phenomena. In the second 
chapter of the Lotus Sutra, 1t 1s said: “What the Buddha has accomplished 1s the dharma 
Íforemost, rare and inconceivable. Only the Buddhas can realize the true state of all 
dharmas; that 1s to say, all dharmas are thus formed, thus-natured, thus-substantiated, 
thus-caused, thus-forced, thus-activated, thus-circumstanced, thus-effected, thus- 
remunerated and thus-beginning-ending-completing.” 'Through these manifestations of 
Thusness or phenomena we can see the true state. Truly speaking, these maniIfestations 
are the true state. There Is no noumenon besides phenomenon; phenomenon 1tself 1s 
noumenon. 


(V) Sự Sự Vô Ngại Pháp Giới—Perfectly unùnpeded tmterpenefrafion: “Sự” theo Hoa 


Nghiêm liên quan đến thuật ngữ “Vatsu” trong Phạn ngữ có nghĩa là “sự việc,” “cớ sự 
xãy ra,” hay “một vật hiện hữu.” Tuy nhiên nghĩa thông thường của “sự” là “sự việc.” 
Người Phật tử chúng ta không tin tưởng vào thực tại của những hiện hữu cá nhân vì kinh 
nghiệm cho biết không có gì tổn tại được dù trong chốc lát. Tất cả đều biến đổi, lần hôi, 
chầm chậm, nên lâu ngày chầy tháng ta mời nhận ra. Cảm giác của chúng ta thường gắn 
liền với ý niệm về thời gian và đo bằng không gian, cho nên mọi sự việc tiếp nối diễn ra 
trong thời gian đều chuyển thành một chuỗi thực tại cá biệt trong không gian. Giáo lý 
“sự sự vô ngại pháp giới,” chỉ thấu triệt được khi ý thức của chúng ta hoàn toàn thâm 
nhập với dòng diễn biến vô tận của muôn sự muôn vật kể trên. Thế giới tương giao hòa 
điệu giữa chính các sự, các hiện thực. Trong thế giới hiện thực, sự pháp giới, chủ nghĩa 
cá nhân có cơ nổi bật; cạnh tranh, xung đột, tranh luận và tranh chấp cũng sẽ làm rối 
loạn sự hòa điệu. Coi xung đột như chuyện đương nhiên, là đường lối của các nền triết 
học xưa nay. Đạo Phật dựng lên một thế giới trong đó đời sống hiện thực đạt tới chỗ hòa 
điệu lý tưởng—According to the Avatamsaka terminology, which is a Sanskrit term 
“Vatsu” meaning “matter,” or “event,” or “happening,” or “ an Individual thing or 


qŒ) 


1170 


substance.” However, 1ts general Idea 1s “an event.” We, Buddhists, do not believe 1n the 
reality of an Individual existence, for there 1s nothing in our world of experience that 
keeps 1s Identity even for a moment; 1t 1s subJect to constant change. The changes are, 
however, imperceptively gradual as far as our human senses are concerned , and are not 
noficed until they pass through certain stages of modification. Human sensIbility 1s bound 
up with the notion of tIme-divisions; 1t translates time Into space; a succession of evenfs 
1S conver(ed Into a spatial system of individual realities. The Idea of “pefectly unimpeded 
interpenetration Dharmadhatu” 1s attained only when our consciousness 1s thoroughly 
pervaded with a feeling for a never-ending process of occurrences mentioned above. The 
world in which actuality attains harmony In Itself. In the actual world individualism 1s apt 
to predominate, and competition, conflict, dispute and struggle too often wIll disturb the 
harmony. To regard conflict as natural 1s the way of usual philosophies. Buddhism sets up 
a world in which actual life attains an ideal harmony. 


(C) Thiền và Lý Sự 
Zen and Theories and Practfices 


Tổng quan về Lý Sự—An overview dƒ Theories and Practices: Mục đích của đạo Phật 
nhằm đem lại lợi ích, làm giảm khổ đau phiền não và mang lại an lạc, tỉnh thức và hạnh 
phúc cho con người. Đạo Phật như một phương tiện, qua đó chúng ta có thể mang lại sự 
chuyển hóa của tâm. Đạo Phật không chỉ quan tâm đến những lý tưởng đạo đức và triết 
học thâm sâu. Chánh niệm trong Phật giáo không chỉ để nói, không chỉ thích hợp cho giới 
trí thức hay Tăng đoàn, mà còn cho cả mọi người. Tuy nhiên, nếu chỉ tụng đọc kinh điển 
hay thực hành nghi lễ thôi thì không đủ. Nên nhớ, chân lý triệt tiêu văn tự; chân lý độc 
lập với văn tự, hay nói cách khác, văn tự không diễn tả được chân lý. Người Phật tử chân 
thuần nên kết hợp một cách toàn hảo giữa lý và sự, giữa lý thuyết và thực hành. Muốn 
đạt được sự hòa hợp giữa nội tâm và ngoại cảnh, người Phật tử phải tu tập Bát Thánh 
Đạo, nhất là chánh tư duy, chánh ngữ và chánh nghiệp, cũng như tu tập thiển định. Muốn 
đắc thành đạo quả Bồ Đề, người Phật tử phải tu tập thế nào cho lý sự (nguyên tắc và 
thực hành) tác động lẫn nhau một cách vô ngại. Hành giả tu Thiển nên nhớ rằng “sự' là 
hiện tượng, là pháp hữu vi do nhân duyên sanh ra; trong khi “lý' là pháp vô vi không do 
nhân duyên sanh ra, tuyệt đối, không thay đổi vì nó là chơn như bất biến. Lý là nguyên 
tắc, sự là thực hành; lý là chân đế, sự là tục đế (tuyệt đối và tương đối); lý là chân lý và 
sự là kinh nghiệm thực tiến; lý là nhân, sự là quả; lý là tỉnh túy cơ bản, sự là hoạt động 
bên ngoài; lý là tiểm năng (khả năng), sự là thực lực; lý là tàng chứa, sự là phân phối; lý 
là đại dương, sự là sóng biển; lý là tĩnh, sự là động. Theo nghĩa thông dụng trong đạo 
Phật, thì “lý” tức là Không, còn “sự” tức là “sắc”, hay hình thể sắc tướng. Sự tức lý và lý 
tức sự (tức sự tức lý). Sự giống nhau giữa sự và lý, như thân không lìa tâm. Lý sự (nguyên 
tắc và thực hành) tác động lẫn nhau một cách vô ngại —The goal of Buddhism is to 
benefit the emotional and spiritual welfare of all sentient beings, to decrease sufferings 
and afflictions and to bring peace, mindfulness and happiness to all beings. Buddhism 
serves as a means by which we can bring about the transformation of mind. Buddhism 1s 


1171 


not only concerned with the ideals of morality and profound philosophy. Mindfulness In 
Buddhism 1s not for empty lecturing. lt 1s not only approprlate for the Intellectual and the 
Sangha, but also for the general public. However, simply reading and reciting sutras or 
Just performing rites 1s not enousgh. Remember, truth 1s In eliminating words; It 1s 
independent of words; It does not require words to express 1t. Devout Buddhists should 
perfectly combine both principle and practice. In order to achieve Internal and external 
harmony, Buddhist practitioners must put the Noble Eightfold Path into practice, 
especially the mindfulness of thought, action, speech, and meditation. In order to achieve 
the fruit of enlightenment, Buddhist practitioners should try to have unimpeded 
Interaction of noumenon and phenoumenon, principle and practice, etc (no barrler In 
either of the two). Zen practitioners should remember that phenomenon 1s Impermenent 
and ever change; while noumenon 1s the underlying principle, being absolute, neither 
change nor acts, 1t 1s the bhutafathata. Principle and practice, absolute and relative, real 
and empirical, cause and effect, fundamental essence and external activity, potential and 
actual, store and distribution, ocean and wave, static and kinetic. In Buddhist philosophy, 
“lý” corresponds to “Sunyata,” while “Sự” corresponds to “form.” Phenomena and theIr 
underlying principles are Iidentical. The identity of phenomena with their underlying 
pñnnciple, 1.e. spirit and body are a unity. Unimpeded Interaction of noumenon and 
phenoumenon, principle and practice, etc (no barrler In either of the two). 


(II Hành giả tu Thiền tin vào Lý Sự Tương Tức—Zen practiioners believe in Noumenon 
and phenormenon which are mufually merged and imumersed in eqch ofher: Lý sự tưởng 
tức nghĩa là cái này tức là cái kia. Sự nhân lý mà hiển vì sự không thể tự tổn tại và sự 
biến đổi không ngừng nghỉ. Lý, trái lại không thể đứng lìa ra, vì nếu nó đứng lìa ra thì nó 
không còn là lý nữa mà nó hóa thành một sự khác. Lý là đất hoạt động của sự, nhờ lý mà 
sự khai triển trong không gian và thời gian. Lý là điểm tựa của sự, là thứ điểm dựa như 
chúng ta thường quen hình dung trong thế giới sai biệt. Vả lại, chữ “đồng nhất” không thể 
lột hết được tinh thần của “tương tức” nói trên, vì đồng nhất còn gợi ý nhị nguyên đối 
lập, còn “tương tức tương nhập” nhấn mạnh vào trạng thái vốn là một, tự nhiên là như 
vậy đó, thay vì nhắm vào hai vật giống nhau. Trạng thái tự nhiên như vậy đó đạo Phật 
gọi bằng “Như.” Như là viên dung vô ngại, trộn lẫn vào nhau một cách tuyệt hảo, không 
ngăn ngại. Tuy nhiên càng nói càng không diễn tả được trạng thái của “Như” hoặc “Viên 
dung vô ngại.” Nói gì vẫn là khái niệm hóa, và mất hẳn đi chủ đích. Cái “Như” vượt 
ngoài tầm hiểu biết của loài người. Chữ “Như” chỉ có thể thực chứng mà thôi, nghĩa là 
trực ngộ. Thói thường người ta phải có được kiến giải tri thức trước rồi sau mới có một lý 
giải bằng tâm chứng. Nhưng một khi tâm chứng rồi, đột ngột sáng ra mới thấy chân lý 
vượt hẳn ra ngoài tất cả lý luận, nghĩa là ngoài khả năng hiểu biết của tri thức— 
Noumenon and phenomenon are mutually merged and immersed In each other means this 
one 1s also the other one. Phenomenon has 1ts existence by virtue of noumenon for 
phenomenon 1s unable to subsist by 1tself and phenomenon 1s subJect to a constant 
change. Noumenon, on the other hand, has no separate existence; !f 1t has, 1t will be 
another phenomenon and no more noumenon. Noumenon supplies to phenomenon a field 
Of operation, as 1t were, whereby the latter may extend in space and function In time. 
Noumenon 1s a kind of supporter for phenomenon, but there 1s no real supporter for 


1172 


phenomenon as such on the plane of distinction. “Identity” does not exactly express the 
Idea of “merge and Iimmerse”, for “ldentity” suggests a dualism, whereas “mnerge and 
Immerse” 1s the emphasis which 1s placed on the state of self-identity as 1t 1s, and not on 
the two obJects that are identical. For this state of “as-it-Is-ness” Buddhism has a special 
term “Suchness.” “A perfect mutual unimpeded solution” 1s suchness. However, the more 
we talk, the more we are unable to express the term “Suchness” because “Suchness” 1s 
beyond the human understanding. “Suchness” 1s only to be experlenced, 1.e., to be 
intuited. Anything that 1s expressible in words 1s already conceptualized, and misses the 
poiInt altogether. What 1s regarded as an Intellectual understanding 1s generally made to 
precede the spiritual, but when a man actually has the experlence or Intuition, he at once 
realizes that It 1s utterly beyond any sort Of ratlocination, that 1s, 1t altogether supercedes 
Iintellectual understanding. 


(A) Sự cũng chính là Lý và trong Sự đã có Lý hiện hữu— Practice is theory and in practice 


there already exisfs theory: Lý Sự viên dung vì Sự cũng chính là Lý và trong Sự đã có Lý 
hiện hữu rồi. Phật tử thuần thành chúng ta phải tinh chuyên tu hành sao cho Lý Sự Viên 
Dung, chớ không nên chấp Lý bỏ Sự, và cũng không nên chấp Sự bỏ Lý hay không thâm 
nhập và tận hiểu về phần lý thuyết. Sự tức là phần tướng, còn Lý tức là phần Chân Như 
hay Phật Tánh—Theory and Practice are In harmony because practice 1s theory and In 
practice there already exists theory. We, sincere Buddhists, should diligently cultivate so 
that both Theory and Practice are In harmony. Thus, do not get stuck in Theory or 
theoretical teachings and abandon Practice. Similarly, one should not apply only the 
Practice but not penetrate and understand Theory. Practice belongs to form or 
appearance; while Theory belongs to Emptiness or True Nature, or Buddha-Nature. 


(B) Lý Sự Viên Dung— Complete combination o‡ Noumenon and Phenomenon: Lý tính của 


l) 


2) 
3) 
4) 


3) 
8) 


chư pháp vốn đầy đủ hay vạn pháp sự lý đều viên dung không trở ngại, không phải hai, 
không có phân biệt. Dung hòa, dung thông, chu biến khắp cả, hay vạn pháp viên dung 
không trở ngại. Tuyệt đối trong tương đối và ngược lại—The absolute in the relative and 
vice-versa. The Identity of apparent contraries; perfect harmony among all differences. 
Như sóng với nước: Sóng tức là nước. Sóng nước là một, nước sóng là một—As in waves 
and water. Waves are one with water, and water Is one with waves, and water and wave 
are one. 

Như phiển não và Bồ Đề: Phiểền não tức Bồ Để-—As in passion and enlightenmert. 

Như sinh tử và Niết Bàn: Sinh tử tức Niết Bàn——As in transmigration and nirvana. 

Như sống và chết: Chết là khởi đầu cho cuộc sống khác, sống là đang đi dần về cái 
chết —As ïn life and death. 

Bản chất của chư pháp đều giống nhau: All are of the same fundamental nature. 

Tất cả là Chân Như: All are bhutatathata. 

b)_ Chân Như là tất cả: Bhutatathata ¡s all. 


(V) Hành giả tu Thiền và Lý Sự Thập Môn—Zen practitioners and Ten doors gƒ connection 


l) 


between noumena or substance and phenomena: Hành giả tu Thiền nên luôn nhớ đến 
mười cửa nối kết giữa thế giới vật chất và hiện tượng—Zen practitioners should always 
remember about the ten connections between principle and practice. 

Lý luôn đi với sự: Substance (Lý) 1s always present with the phenomena (Sự). 


2) 
3) 


4) 
5) 
6) 
1) 
8) 
9) 


1173 


Sự luôn đi với lý: The phenomena 1s always present with substance. 

Sự tùy thuộc vào lý mà tổn tại: The phenomena depend on the substance for ¡ts 
©XIstence. 

Sự phô bày lý: The phenomena can reveal the substance. 

Sự biến mất trong lý: The phenomena (from is unreal) can disappear in the substance. 

Sự có thể che dấu lý: The phenomena can conceal the substance. 

Chân lý chính là sự: The true substance 1s the phenomena. 

Sự chính là lý: The phenomena 1s the substance. 

Chân như không phải là sự: True reality ¡is not the phenomena. 


10) Sự không phải là lý: The phenomena ¡is not the whole substance. 


1174 


1175 


Chương Một Trăm Mười Hai 
Chapter Qne Hundred -Twelve 


Thiền và Nhẫn Nhục 
Zen and Pafience 


( Tổng quan về Nhẫn—An overview oƒ “Endurance”: Nhẫn nhục là một trong những 
phẩm chất quan trọng nhất trong xã hội hôm nay. Theo Phật giáo, nếu không có khả 
năng nhẫn nhục và chịu đựng thì không thể nào tu đạo được. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật 
có tất cả những đức hạnh và thành Phật do sự kiên trì tu tập của Ngài. Tiểu sử của Ngài 
mà ta đọc được bất cứ ở đâu hay trong kinh điển, chưa có chỗ nào ghi rằng Đức Phật đã 
từng giận dữ. Dù Ngài bị ngược đãi nặng nề hay dù các đệ tử Ngài nhẫn tâm chống Ngài 
và bỏ đi, Ngài vẫn luôn luôn có thái độ cẩm thông và từ bi. Là đệ tử của Ngài, chúng ta 
phải nên luôn nhớ rằng: “Không có hành động nào làm cho Đức Phật thất vọng hơn là 
khi chúng ta trở nên giận dữ về điều gì và trách mắng hay đổ thừa cho người khác vì sự 
sai lầm của chính chúng ta.” Nếu chúng ta muốn tu các pháp môn Thiền Định, Niệm Phật 
hay Niệm Hồng Danh Đức Quán Thế Âm, vân vân, chỉ cân có lòng nhẫn nhục là mình sẽ 
thành tựu. Nếu không có lòng nhẫn nhục thì pháp môn nào chúng ta cũng chẳng thể tu 
tập được. Nếu thiếu lòng nhẫn nại thì luôn luôn cẩm thấy thế nầy là không đúng, thế kia 
là không phải, việc gì cũng không vừa ý; như vậy thì còn tu hành øì được nữa. Tóm lại, 
một khi chúng ta kiên nhẫn theo sự tu tập của Bồ Tát, chúng ta không còn trở nên giận 
dữ hay trách mắng kẻ khác hay đối với mọi sự mọi vật trong vũ trụ. Chúng ta có thể than 
phiền về thời tiết khi trời mưa trời nắng và cần nhằn về bụi bặm khi chúng ta gặp buổi 
đẹp trời. Tuy nhiên, nhờ nhẫn nhục, chúng ta sẽ có được một tâm trí bình lặng thanh thản, 
lúc đó chúng ta sẽ biết ơn cả mưa lẫn nắng. Rồi thì lòng chúng ta sẽ trở nên tự tại với 
mọi thay đổi trong mọi hoàn cảnh của chúng ta—Endurance is one of the most important 
qualities in nowadays soclety. If we do not have the ability to endure, we cannot cultIvate 
the Way. Sakyamumi Buddha was endowed with all the virtues and became the Buddha 
through his constant practice. No matter what biography of Sakyamuni Buddha we read 
or which of the sutras, we find that nowhere 1s 1t recorded that the Buddha ever became 
angry. However severely he was persecuted and however coldly his disciples turned 
agaInst him and departed from him, he was always sympathetic and compassionate. As 
Buddhists, we should always remember that: “No action that makes Sakyamuni Buddha 
more disappointed than when we become angry about something and we reproach others 
or when we blame others for our own wrongs.” It does not really matter whether you sIf 
in medifation or recite the Buddha”s name or recite the name of Bodhisattva Kuan-ShI- 
Yin, we need to have patlence before we can succeed. If we lack patilence, then we wIll 
never be able to cultivate any Dharma-door successfully. If we do not have patlence we 
always feel that everything 1s wrong and bad. Nothing ever suit us. In short, 1Ý we are able 
to practice the “endurance” of the Bodhisattvas, we cease to become angry or reproachful 
toward others, or toward anything In the universe. We are apt to complain about the 
weather when it rains or when 1t shines, and to grumble about the dust when we have a 


1176 


day with fine weather. However, when through “endurance” we attain a calm and 
untroubled mind, we become thankful for both the rain and the sun. Then our minds 
become free from changes In our circumstances. 


(II Hành giả tu Thiền nên luôn có cái tâm nhẫn trong tu tập—Zen practitioners should 
always have the patient heart in the path oƒ cultivation: Hành giả tu Thiền nên lấy cái 
tâm nhẫn (kiên nhẫn, kiên trì, nhẫn nhục) để điều khiển hay chế ngự sự tức giận. Bên 
cạnh đó, hành giả còn phải chịu đựng mọi lăng nhục như tức giận, chửi bới, đánh đập của 
loài hữu tình; và kham nhẫn những họa hại không do loài hữu tình gây ra cho mình, như 
chịu đựng sự nóng lạnh, mưa gió, đói khát, già bệnh, vân vân. Hành giả tu Thiền nên nhớ 
chúng ta chỉ có thể đo lường đạo lực và sự nhẫn nhục thân tâm khi chúng ta bị khinh hủy, 
chưởi mắng, vu oan giá họa, cũng như mọi chướng ngại khác. Theo Tiểu Thừa Hữu Bộ 
thì “nhẫn” là nhân, còn “trí” là quả. Theo Đại Thừa thì “nhẫn” và “trí” không khác nhau, 
dù nhẫn có trước trí (tuệ tâm an trụ ở pháp gọi là nhẫn, đối cảnh quyết đoán gọi là trí; 
hay nhẫn là không chướng ngại, còn trí là giải thoát). Tâm của hành giả nên luôn an trụ 
ở cái lý không sanh không diệt mà không động, tức là trạng thái mà trong đó không còn 
sự can thiệp nào nữa. Đối với hành giả tu Thiển, nhẫn nhục là thứ tối quan trọng. Chúng 
ta phải nhẫn nhục ngay cả những hoàn cảnh ngang trái. Chúng ta phải nhẫn được những 
việc khó nhẫn. Thí dụ như chúng ta không thích bị chữi rủa, nhưng có ai đó mắng chữi 
chúng ta, chúng ta hãy vui vẻ nhẫn nhịn. Tuy chúng ta không thích bị đánh đập, nhưng hễ 
có ai đó đánh đập chúng ta, chúng ta hãy vui vẻ chịu đựng. Không ai trong chúng ta 
muốn chết vì mạng sống quý báu vô cùng. Tuy nhiên, có ai muốn giết chúng ta, chúng ta 
hãy xem như người ấy giải thoát nghiệp chướng đời nây cho chúng ta. Người ấy đích thực 
là thiện tri thức của mình. Người tu thiền phải ngồi cho tới khi đại định. Người tu niệm 
Phật phải nhớ lúc nào cũng chỉ niệm một câu “Nam Mô A Di Đà Phật”, không được 
ngừng nghỉ. Dù nắng hay dù mưa cũng niệm một câu nầy mà thôi. Nói tóm lại, nhẫn là 
một đức tánh quan trọng đặc biệt trong Phật giáo. Nhẫn nhục là một trong những đức 
tánh của người tu Phật. Kiên nhẫn là một trạng thái nh lặng cùng với nghị lực nội tại 
giúp chúng ta có những hành động trong sáng khi lâm vào bất cứ hoàn cảnh khó khăn 
nào. Đức Phật thường dạy tứ chúng rằng: “Nếu các ông chà xác hai mảnh cây vào nhau 
để lấy lửa, nhưng trước khi có lửa, các ông đã ngừng để làm việc khác, sau đó dù có cọ 
tiếp rồi lại ngừng giữa chừng thì cũng hoài công phí sức. Người tu cũng vậy, nếu chỉ tu 
vào những ngày an cư kiết hạ hay những ngày cuối tuần, còn những ngày khác thì không 
tu, chẳng bao giờ có thể đạt được kết quả lâu dài—Patiently to harmonize, ¡.e. the patient 
heart tempers and subdues anger and hatred. Besides, practitioners should also be patient 
to Insult originating from men such as abuse or hatred; and be patient to distress arIsing 
from natural causes such as heat, cold, age, sickness, etc. Zen practitioners should 
remember we can only measure our level of attainment and patilence of the body and 
mind when we are contempted, slandered, under calamities, under 1nJustice and all other 
obstacles. In the Hinayana, patlence 1s cause, wisdom effect. In Mahayana, the two are 
merged, though patience precedes wisdom. Practitioners” mind should have the patlence 
that rests in belief in Immortality, or the patience rest in belief in no rebirth, the state In 
which Interference do not arise. For Zen pracfItioners, patilence 1s of utmost Importance. 
We should be patlent In adverse circumstances. We must endure the things that we 


1177 


ordinarly find unendurable. For Instance, maybe we do not want to put up with a 
scolding, but 1ƒ someone scold us, we should be happy about 1t. Perhaps we do not want to 
be beaten, but If someone beats us, we should be even happlier. Perhaps we do not wish 
to die, because life 1s very preclous. However, 1ƒ someone wants to kiIll us, we should 
think thus: ““This death can deliver us from the karmic obstacles of this life. He 1s truly our 
wise teacher.” Zen practitioner should sit in meditation until obfaining great samadhi. A 
person who cultivates the Dharma-door of reciting the Buddhaˆs name, he should be 
constanfly mindful of the phrase “Namo Amitabha Buddha,” and never sfop reciting 1t. 
Rain or shine, he should always recIte the same phrase. In short, endurance Is an 
especially Iimportant quality in Buddhism. Patience 1s one of the most attributes of a 
Buddhist practitioner. Patience 1s inner calm and strength that enables us to act clearly In 
any difficult situation. The Buddha always teaches his disciples: “ÏlÝ you try to rub two 
pleces of wood together to get fire, but before fire 1s produced, you stop to do something 
else, only to resume later, you would never obtain fire. LikewIse, a person who cultivates 
sporadically, e.g., during retreats or on weekends, but neglects daily practice, can never 
achieve lasting results. 


(HI)Nếu chúng ta tu đúng theo Phật pháp thì mọi thứ nhẫn sẽ đến với mình một cách tự 
nhiền— ]ƒ we cultivate in accordance with the Buddhadharma, dll kids oƒ paHence will 
qutomatically come to us: Ngoài ra, hành giả tu Thiền còn phải kham nhẫn vào những âm 
thanh tiếng vọng vì nhận thức rằng chúng không thực. Khi đã tu tập một thời gian, hành 
giả sẽ đạt được nhiều thứ nhẫn nhục. Thứ nhất là “Bất Khởi Pháp Nhẫn'. Đây là loại 
nhẫn đạt được qua hiểu biết rằng tất cả mọi hiện tượng đều không sanh. Sự hiểu biết về 
tánh không và vô sanh của chư Bồ Tát, những vị đã đạt được Bát Địa hay Bất Thối Địa. 
Giai đoạn thiển định kham nhẫn, trong giai đoạn nầy sự trổi dậy về ảo tưởng hiện tượng 
đều chấm dứt nhờ bước được vào thực chứng tánh không của vạn pháp. Đây là nhận ra 
rằng không có cái gì đã được sinh ra hay được tạo ra trong thế giới nầy, rằng khi các sự 
vật được thấy đúng như thực từ quan điểm của cái trí tuyệt đối, thì chúng chính là Niết 
Bàn, là không bị ảnh hưởng bởi sinh diệt chút nào cả. Khi người ta đạt đến “Bất Khởi 
Pháp Nhẫn” thì người ta thể chứng cái chân lý tối hậu của Phật giáo. Thứ nhì là chánh 
nhẫn. Đây là khả năng nhẫn nhục và dùng chánh tín để triệt tiêu si mê và đi đến chứng 
ngộ Trung Đạo (những bậc trong mười địa hay những đức tính của một vị Phật hay Bồ 
Táp0. Thứ ba là chúng sanh nhẫn. Đây là loại nhẫn nại các sự não hại của chúng sanh, 
như căm thù hay lợi dụng. Thứ tư là Diệt Pháp Nhẫn hay nhẫn nhục đạt được nhờ có Diệt 
Pháp Trí (nhờ Diệt Pháp Trí mà sanh ra loại nhẫn nhục có thể đoạn trừ dục vọng và luân 
hồi sanh tử). Thứ năm là định nhẫn hay kiên nhẫn trong thiển định. Thứ sáu là Nại Oán 
Hại Nhẫn hay sự nhẫn nhục trước những oán hận và gây tổn hại cho chính mình— 
Besides, Zen practitioners should also be patilent to sound and echo perseverance, the 
patence which realizes that all 1s as unreal as sound and echo. After a certain perlod of 
time of cultivation, practiioners wIll realize a lot of different kinds of patience. First, the 
Dharma of non-appearance. This 1s the calm rest, as a Bodhisattva, In the assurance of no 
rebirth. The stage of endurance, or patlent meditation, that has reached the state where 
phenomenal i1llusion ceases to arise, through entry Into the realization of the Void, or 
noumenal of all things. This 1s the recogmition that nothing has been born or created In 


1178 


this world, that when things are seen from the point of view_ of absolute knowledge, they 
are NIrrvana themselves, are not at all subJect to birth and death. When one gains 
“Anutpattikadharmakshanti”, one has realized the ultimate truth of Buddhism. The 
second kind of patience 1s the right patlence. Thịs 1s the ability to bear patience and to 
use ripht faith to eliminate all illusion In order to realize the Middle Path (those who are 
in the ten stages or characteristics of a Buddha, 1.e. Bodhisattvas). The third kind of 
patlence 1s the patlence towards all living beings under all circumstances. Patience of 
human assaults and 1nsults, 1.e., hatred, or abuse. The fourth kind of patlence 1s the 
patlence associated with wisdom. This one of the eight kinds of endurance, the endurance 
and patience associated with the knowledge or wisdom of the dogma of extinction of 
passion and reincarnation. The fifth kind of patilence 1s the perseverance In meditafion. 
The sixth kind of patience 1s the patlence which endures enmity and InJury. 


(IV)Hành giả tu Thiền phải nhẫn nhục trong mọi hoàn cảnh—Zen practitioners should be 


1) 


3) 


pAafl€Hf ỨI GHI) CHCHIHSÍAHC6S: 

Hành giả tu Thiền không bao giờ bực tức đối với người làm tổn hại mình—Zen 
practitioners are never upset with those who harm us: Loại kiên nhẫn này giúp chúng ta 
giữ được tâm trong sáng và điểm tĩnh dù cho người khác có đối xử với ta như thế nào đi 
nữa. Thường thì chúng ta hay trách móc khi chúng ta bị người khác làm hại. Trạng thái 
khó chịu ấy có khi là cảm giác tự tủi thân hay bị buồn khổ, chúng ta hay trách cứ người 
khác tại sao đối xử với mình tệ như vậy. Có khi trạng thái khó chịu ấy biến thành giận dữ 
khiến chúng ta sanh tâm muốn trả thù để làm hại người khác. Chúng ta phải luôn nhớ 
rằng nếu chúng ta muốn người khác khoan dung độ lượng cho những khuyết điểm của 
mình thì người ấy cũng muốn chúng ta hỷ xả và khoan dung, đừng để lòng những lời nói 
hay hành động mà người ấy đã nói lỡ hay làm lỡ khi mất tự chủ——This type of patience 
enables us to be clear-minded and calm no matter how others treat us. We usually blame 
the other person and become agitated when we receive harm. Sometimes our agifation 
takes the form of self-pity and depression, and we usually complain about how badly 
others treat us. Other times, It becomes anger and we refaliate by harming the other 
person. We should always remember that If we want other people to forgive our 
shortcomings, other people do wish us to be tolerant too, and not to take what they say 
and do to heart when theIr emotions øet our of control. 

2) Chuyển hóa những rắc rối và khổ đau bằng một thái độ tích cực— Transcending 
problems and pain with a positive affitude: Tâm kiên nhẫn trước những rắc rối và khổ đau 
giúp chúng ta chuyển hóa những tình thế khổ sở như bệnh hoạn và nghèo túng thành 
những pháp hỗ trợ cho việc tu tập của ta. Thay vì chán nản hay tức giận khi rơi vào khổ 
nạn thì chúng ta lại học hỏi được nhiều điều và đối mặt với cảnh khổ ấy một cách can 
đảm—The patience to transcend problems enables us to transform painful situations, such 
as sickness and poverty, Into supports for our Dharma practice. Rather than becoming 
depressed or angry when were plagued with difficulties, we”ll learn from these 
experiences and face them with courage. 

Chịu đựng những khó khăn khi tu tập Chánh pháp— Enduring difficulties encountered in 
Dharma practice: Chịu đựng những khó khăn khiến cho chúng ta phát triển lòng bi mẫn 
đối với những người lâm vào tình cảnh tương tự. Tâm kiêu mạn giảm xuống thì chúng ta 


1179 


sẽ hiểu rõ hơn về luật nhơn quả và sẽ không còn trây lười trong việc giúp đỡ người khác 
đồng cảnh ngộ. Kiên nhẫn là một phẩm chất cần thiết cho việc tu tập. Đôi khi chúng ta 
cảm thấy khó khăn trong việc thông hiểu lời Phật dạy trong việc chế ngư tâm thức hay 
trong việc kỷ luật bản thân. Chính tâm kiên nhẫn giúp ta vượt qua những khó khăn trên 
và chiến đấu với những tâm thái xấu ác của chính mình. Thay vì mong đợi kết quả tức thì 
từ sự tu tập ngắn ngủi kiên nhẫn giúp chúng ta giữ tâm tu tập liên tục trong một thời gian 
dà—Enduring diffiiculies makes us more compassionate toward those in similar 
situations. Our pride 1s deflated, our understanding of cause and effect Increases, and we 
won't be lazy to help someone In need. Patience 1s a necessary quality when practicing 
Dharma. Sometimes If”s difficult to understand the teachings of the Buddha, to control our 
minds, or to discipline ourselves. Patlence helps us overcome this and to wrestle with our 
unruly minds. Rather than expecting 1nstant results from practicing briefly, we”ll have the 
patlence to cultivate our minds continuously 1n a long period of time. 


(V) Hành giả tu Thiền và Ngũ Nhẫn—Zen practitioners and Five kinds oƒ endurance: Năm 


?) 


2) 


3) 


4) 


3) 


loại nhẫn nhục Ba La Mật —Five kinds of Paramita Tolerance—The five stages of 
Bodhisattva-ksantI, patience or endurance. 

Phục nhẫn: Self-control or conquering tolerance—Điều phục nhẫn—Với loại nhẫn nầy 
hành giả có thể nhận chìm tham, sân, si, nhưng hạt giống dục vọng và phiển não vẫn 
chưa dứt hẳn. Đây là điều kiện tu hành của các bậc Bồ Tát Biệt Giáo, tam hiền thập trụ, 
thập hành, và thập hồi hướng—With this tolerance, the cultivator is able to drown all 
greed, hatred and Ignorance. The causes of passion and 1llusion controlled but not finally 
cut off, the condition of the Differentiated Bodhisattvas, ten stages, ten practices, and ten 
dedications. 

Tín nhẫn: Kiên trì đức tin từ Hoan Hỷ địa, Ly Cấu địa, đến Phát Quang địa, hành giả 
thuần khiết tin tưởng hễ nhân lành thì quả lành —Faith Tolerance from the stage of Joy, 
to the Land of Purity and the Land of Radiance. The cultivator purely believes that good 
deeds will result good consequences. 

Thuận nhẫn: Tùy thuận nhẫn từ Diễm Huệ địa, đến Cực Nan Thắng địa và Hiện Tiền 
địa, giai đoạn tu trì khiến cho hành giả có được đức nhẫn nhục của Phật và Bồ Tát (từ tứ 
địa đến lục địa) —Natural Tolerance from the Blazing Land to the Land of Extremely 
Difficult to conquer. Thịs tolerance using the pure Buddha-like Intrinsic and natural that 
only Bodhisattvas have or the patience progress towards the end of morfality. 

Vô sanh nhẫn: Vô sanh nhẫn từ Viễn Hành địa đến Bất Động địa và Thiện Huệ địa, giai 
đoạn tu đức nhẫn khiến hành giả nhập cái lý các pháp đều vô sinh (từ thất địa đến cửu 
địa) —No-thought Tolerance from the Far-Reaching Land to the Immovable Land and the 
Land of Good Thoughts. This 1s tolerance as vast and wide as the open sky or patience for 
full apprehension of the truth of no rebirth. 

Tịch diệt nhẫn: Tịch diệt nhẫn của hạng Pháp Vân địa hay Diệu Giác, giai đoạn hành giả 
dứt tuyệt mọi mê hoặc để đạt tới niết bàn tịch diệt —Maha-Nirvana Tolerance, or 
Nirvana Tolerance, or the patlence nirvana, the tolerance In the last stage of 
Dharmamegha or the Land of Dharma Clouds. This 1s the tolerance of Buddha, 
everything 1s peaceful and trangquil or the patience that leads to complete nirvana. 


1180 


(VI)Hành giả tu Thiền và Lục Nhẫn—Zen practitioners and Six kinds oƒ endurance: 


1) 
8) 


b) 


c) 


2) 


a) 


b) 


3) 


4) 
3) 


6) 


Tín Nhẫn: Faith patience—Faith-endurance. 

Kiên trì an trụ trong niễm tin và niệm hồng danh Phật A Di Đà: To abide patiently in the 
faith and repeat the name of Amitabha. 

Tin nơi chân lý và đạt được tín nhẫn: To believe in the Truth and attain the patient faith. 
Theo Thiên Thai, Biệt Giáo có nghĩa là niềm tin không bị đảo lộn của Bồ Tát rằng chư 
pháp là không thật: According to the T”ien-T”ai sect, the differentiated teaching means 
the unperturbed faith of the Bodhisattva that all dharma 1s unreal. 

Pháp Nhẫn: Dharmakshanti (skt)——Ability to bear external hardships. 

Pháp nhẫn là chấp nhận sự khẳng định rằng tất cả các sự vật là đúng như chính chúng, 
không phải chịu luật sinh diệt là luật chỉ được thù thắng trong thế giới hiện tượng tạo ra 
do phân biệt sai lầm: Dharmakshanti means acceptance of the statement that all things 
are as they are, not being subJect to the law of birth and death, which prevails only in the 
phenomenal world created by our wrong discriminafion. 

Sự nhẫn nại đạt được qua tu tập Phật pháp có khả năng giúp ta vượt thoát ảo vọng. Cũng 
là khả năng kham nhẫn những khó khăn bên ngoài—Patience attained through dharma to 
overcome 1llusion. Also, ability to bear patiently external hardships. 

Tu Nhẫn: Ability to bear endurance during practicinge—Bồ Tát tu tập thập hồi hướng và 
Trung Quán thấy rằng chư pháp, sự lý đều dung hòa nên sanh tu nhẫn—Bodhisattvas 
who practice the ten kinds of dedication and meditation of the mean, have patience 1n all 
things for they see that all things, phenomena and noumena, harmon1Ize. 

Chánh Nhẫn: Right patience or patience in any circumstances. 

Vô Cấu Nhẫn: Undefiled endurance—Bồ Tát trong giai đoạn “vô cấu nhẫn” là giai đoạn 
chót của Bồ Tát —The stage of undefiled endurance——The final stage of bodhisattva. 
Nhất Thiết Trí Nhẫn: Nhất thiết trí nhẫn của một một vị Phật —Omniscient endurance, 
that ofa Buddha. 


(VII)Hành giả tu Thiền và Bát Nhẫn—Zen practitioners and Eight ksantis or powers 0ƒ 


patient endurance: Tám loại nhẫn nhục hay sức nhẫn nhục trong dục giới, sắc giới và vô 
sắc giới. Bát nhẫn được dùng để đoạn trừ kiến hoặc trong tam giới và đạt đến tám loại trí 
huệ Bát Nhã——The eight ksanti or powers of patient endurance, In the desire realm and 
the two realms above it. The eight powers of endurance are used to cease false or 
perplexed views in traillokya and acquire eight kinds of praJna or wisdom. 


(A) Bốn pháp nhẫn trong cối Dục Giới— The ƒour axioms or truth in the sense oƒ desire: 


l) 


2) 


Khổ pháp nhẫn: Endurance or patience of suffering—Đây là một trong tám loại nhẫn 
nhục hay sức nhẫn nhục trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Bát nhãn được dùng để 
đoạn trừ kiến hoặc trong tam giới và đạt đến tám loại trí huệ Bát Nhã——This is one of the 
eight ksantI or powers of patlent endurance, in the desire realm and the two realms above 
1t. The eipght powers of endurance are used to cease false or perplexed views In trailokya 
and acqurre eight kinds of praJna or wIsdom. 

Tập pháp nhẫn: Endurance or patience of the cause of sufferine—Đây là một trong tám 
loại nhẫn nhục hay sức nhẫn nhục trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Bát nhẫn được 
dùng để đoạn trừ kiến hoặc trong tam giới và đạt đến tám loại trí huệ Bát Nhã— 
Endurance or patlence of the cause of suffering. This 1s one of the eight ksantI or DOWeTS 


3) 


4) 


1181 


Of patient endurance, In the desire realm and the two realms above 1t. The eight poWers 
Of endurance are used to cease false or perplexed views In trailokya and acquire eight 
kinds of prajna or wisdom. 

Diệt pháp nhẫn: Endurance or patience of the elimination of sufferinge—Đây là một trong 
tám loại nhẫn nhục hay sức nhẫn nhục trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Bát nhẫn 
được dùng để đoạn trừ kiến hoặc trong tam giới và đạt đến tám loại trí huệ Bát Nhã— 
Thịs 1s one of the eight ksantI or powers oŸ patlent endurance, in the desire realm and the 
two realms above 1t. The eight powers of endurance are used to cease false or perplexed 
views In trailokya and acquire eight kinds of praJna or wIsdom. 

Đạo pháp nhẫn: Endurance or patilence of cultivation of the Path of elimination of 
suffering. 


(B) Bốn Loại Nhẫn trong cối Vô Sắc Giới: Trong hai cõi sắc giới và vô sắc giới thì Bốn Pháp 


Nhẫn được gọi là Tứ Loại Nhẫn——In the realm of form and formless, the above four 
axIoms are called Four Kinds of Endurance (same as 1n À). 


(VIII)Hành giả tu Thiền và Thập Nhẫn—Zen practiioners and Ten kinds 0ƒ acceptance: 


l) 
2) 
3) 
4) 
3) 
6) 
lở) 
8) 
9) 


Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 29——Thập Nhẫn, có mười loại nhẫn. Chư Bồ Tát được 
mười nhẫn nầy thời được đến nơi vô ngại nhẫn địa của tất cả Bồ Tát —According to The 
Flower Adornment Sutra (The Flower Adornment Sutra— Chapter 29), there are ten kinds 
of accepftance. Enliphtening Beings who attain these ten accepfances will manage to 
arrive at the stage of unhindered acceptance. 

Âm thanh nhẫn: They are acceptance of the voice of the Teaching. 

Thuận nhẫn: Conformative acceptance. 

Vô sanh pháp nhẫn: Acceptance of the nonorigination of all things. 

Như huyễn nhẫn: Acceptance of illusoriness. 

Như diệm nhẫn: Acceptance of being miragelike. 

Như mộng nhẫn: Acceptance of being dreamlike. 

Như hưởng nhẫn: Acceptance of being echolike. 

Như ảnh nhẫn: Acceptance of being like a reflection. 

Như hóa nhẫn: Acceptance of being fanthomlike. 

10) Như hư không nhẫn: Acceptance of being spacelike. 


(IX)Hành giả tu Thiền và Nhẫn Nhục Ba La Mật—Z7en practitioners and Patience- 


paramiia: Nhẫn nhục Ba la mật là Ba La Mật thứ ba trong Lục Ba La Mật. Nhẫn nhục 
Ba La Mật là nhẫn nhục những gì khó nhẫn, nhẫn sự mạ ly mà không hề oán hận. Nhẫn 
nhục Ba la mật còn là cửa ngõ đi vào hào quang chư pháp, vì nhờ đó mà chúng ta có thể 
xa rời được sân hận, ngã mạn cống cao, nịnh hót, và ngu xuẫn, và cũng nhờ nhẫn nhục 
Ba la mật mà chúng ta có thể dạy dỗ và hướng chúng sanh với những tật xấu kể trên. Có 
những vị Bồ Tát xuất gia, sống đời không nhà, trở thành Tỳ Kheo, sống trong rừng núi cô 
tịch... Dầu bị kẻ xấu ác đánh đập hay trách mắng họ cũng chịu đựng một cách nhẫn nhục. 
Dù bị thú dữ cắn hại họ cũng nhẫn nhịn chứ không sợ hãi và tâm của họ lúc nào cũng 
bình thản và không bị xao động. Trong khi tu tập nhẫn nhục, Bồ Tát nhẫn chịu không 
giận dữ trước các lời phê bình, chỉ trích và hăm dọa của các Tỳ Kheo kiêu mạn như trong 
Kinh Kim Cang, Đức Phật đã bảo ông Tu Bồ Đề: “Này Tu Bồ Đề! Như Lai nói nhẫn 


1182 


nhục ba la mật không phải là nhẫn nhục ba la mật. Vì cớ sao? Này Tu Bồ Đề như thuở 
xưa, Ta bị vua Ca Lợi cắt đứt thân thể, khi ấy Ta không có tướng ngã, tướng nhân, tướng 
chúng sanh, tướng thọ giả. Vì cớ sao? Ta thuở xa xưa, thân thể bị cắt ra từng phần, nếu 
còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả thì Ta sẽ sanh tâm sân hận. 
Này Tu Bồ Để! Lại nhớ thuở quá khứ năm trăm đời, Ta làm tiên nhân nhẫn nhục, vào 
lúc ấy Ta cũng không có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Thế 
nên, Tu Bồ Để! Bồ Tát nên ha tất cả tướng mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh 
giác, chẳng nên trụ sắc sanh tâm, chẳng nên trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, nên 
sanh tâm không chỗ trụ. Nếu tâm có trụ ắt là không phải trụ. Thế nên Như Lai nói tâm 
Bồ Tát nên không trụ sắc mà bố thí. Này Tu Bồ Để! Bồ Tát vì lợi ích của tất cả chúng 
sanh nên như thế mà bố thí. Như Lai nói tất cả các tướng tức không phải tướng. Lại nói 
tất cả chúng sanh tức không phải chúng sanh.”—Endurance-paramita, or forebearance 
paramita, patilence paramita, or ksanti-paramita 1s the third of the six paramitas. [t means 
to bear Insult and distress without resentment, It 1s also a gate of Dharma-1llumination; for 
with 1t, we abandon all anger, arrogance, flattery, and foolery, and we teach and guide 
living beings who have such vices. There are Bodhisattvas who have left home to become 
Bhiksus and dwell deep In the forest or in mounfain caves. Evil people may strike or 
rebuke them, the Bodhisattvas must endure patiently. When evil beasts bite them, they 
must also be patlent and not become frightened, their minds must always remain calm 
and unperturbed. In cultivating patience, Bodhisattvas calmly endure the abuse, crificism 
and threat from proud monks. They endure all this without getting angry. They are able to 
bear all this because they seek the Buddha Way as In Vajraccedika Prajna Paramita 
Sutra, the Buddha told Subhuti: “Subhuti, the Tathagata speaks of the perfection of 
patlence which 1s not but 1s called the perfection of patience. Why? Because SubhutI, In a 
past, when my body was mutilated by Kaliraja, I had at that time no notion oŸ an ego, no 
noflon of a personality, no notion of a being and a life, [ would have been stired by 
feelings of anger and hatred. Subhuti, I also remember that In the past, during my former 
five hundred lives, [ was a Ksanti and held no conception of an ego, no conception of a 
personalify, no conception of a being and a life. Therefore, Subhuti, Bodhisattvas should 
forsake all conceptions of form and resolve to develop the Supreme Enlightenment Mind. 
Their minds should not abide 1n form, sound, smell, taste, touch and đharma. Their minds 
should always abide nowhere. If mind abides somewhere 1t should be in falsehood. This 
1s why the Buddha says Bodhisattvas` minds should not abide 1n form when practicing 
charity. Subhuti, all Bodhisattvas should thus make offering for the welfare of all living 
beings. The Tathagata speaks of forms which are not forms and of living beings who are 
not living beings.” 


(X) Hành giả tu Thiền với Kham nhẫn và điều hòa— Zen practitioners with Endurance and 
moderafion: Kham nhẫn và điều hòa là hai điều căn bản trong sự tu tập của chúng ta. 
Bắt đầu việc thực hành, muốn huấn luyện tâm chúng ta phải tự kểm chế chính mình. 
Người tu Phật phải tiết chế thức ăn, y phục, chỗ ở, vân vân, chỉ giữ những nhu cầu căn 
bản để cắt đứt tham ái. Người tu Phật phải luôn duy trì chánh niệm trong mọi tư thế, mọi 
hoạt động sẽ làm cho tâm an tịnh và trong sáng. Nhưng sự an tịnh nầy không phải là mục 
tiêu cuối cùng của hành giả. Vắng lặng và an tịnh chỉ giúp cho tâm an nghỉ tạm thời, 


1183 


cũng như ăn uống chỉ tạm thời giải quyết cơn đói, chứ đời sống chúng ta không phải chỉ 
có chuyện ăn với uống. Chúng ta phải dùng tâm tỉnh lặng của mình để nhìn sự vật dưới 
một ánh sáng mới, ánh sáng của trí tuệ. Khi tâm đã vững chắc trong trí tuệ, chúng ta 
không còn bị dính mắc vào những tiêu chuẩn tốt xấu của thế tục, và không còn bị chỉ 
phối bởi những điều kiện bên ngoài nữa. Với trí tuệ thì chất thừa thải như phân sẽ trở 
thành chất phân bón, tất cả kinh nghiệm của chúng ta trở thành nguồn trí tuệ sáng suốt. 
Bình thường, chúng ta muốn được người khen ngợi và ghét khi bị chỉ trích, nhưng khi nhìn 
với một cái tâm sáng suốt, chúng ta sẽ thấy khen tặng và chỉ trích đều trống rỗng như 
nhau. Vậy chúng ta hãy để mọi sự trôi qua một cách tự nhiên để tìm thấy sự an bình nh 
lặng trong tâm. Suốt thời gian hành thiển chúng ta phải tỉnh giác, chánh niệm vào hơi 
thở. Nếu chúng ta có cảm giác khó chịu ở ngực, hãy để ra vài phút thở thật sâu. Nếu bị 
phóng tâm chỉ cần theo dõi hơi thở và để cho tâm muốn đi đâu thì đi, nó sẽ không đi đâu 
hết. Chúng ta có thể thay đổi tư thế sau một thời gian tọa thiển, nhưng đừng để sự bất an 
hay khó chịu chi phối tâm mình. Nhiều lúc sự kiên trì chịu đựng đem lại kết quả tốt. 
Chẳng hạn như khi cảm thấy nóng, chân đau, không thể định tâm được, hãy quán vạn 
hữu và chính thân nầy dưới ánh sáng vô thường, khổ và vô ngã, hãy ngồi yên đừng nhúc 
nhích. Cảm giác đau đớn sẽ lên đến tột điểm, sau đó là sự tỉnh lặng và mát mẻ. Đừng 
bận tâm vào chuyện giải thoát. Khi trồng cây, chúng ta chỉ cần trồng cây xuống, tưới 
nước, bón phân. Nếu mọi chuyện được thực hiện đầy đủ thì đương nhiên cây sẽ lớn lên 
tự nhiên. Bao lâu cây sẽ lớn, điều đó vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta. Lúc đầu thì 
kham nhẫn và kiên trì là hai yếu tố cần thiết, nhưng sau đó niểm tin và quyết tâm sẽ khởi 
sinh. Lúc bấy giờ chúng ta sẽ thấy giá trị của việc thực hành. Chúng ta sẽ không còn 
thích quần tụ với bạn bè nữa, mà chỉ thích ở nơi vắng vẻ yên tỉnh một mình để thiển tập. 
Hãy tỉnh giác trong mọi việc mà chúng ta đang làm, thì tự nhiên bình an và tỉnh lặng sẽ 
theo sau—Endurance and moderation are the foundation, the beginning of our practice. 
To start we simply follow the practice and schedule set up by ourself or In a retreat or 
monastery. Those who practice Buddhist teachings should limit themselves In regard to 
food, robes, and living quarters, to bring them down to bare essentials, to cut away 
infatuation. These practices are the basis for concentration. Constant mindfulness In all 
postures and activitiles wIll make the mind calm and clear. But this calm 1s not the end 
poIint of practice. Tranquil states give the mind a temporary rest, as eating will 
temporarily remove hunger, but that 1s not all there 1s to life. We must use the calm mind 
to see things in a new lipht, the light of wisdom. When the mind becomes firm 1n this 
wisdom, we wIll not adhere to worldly standards of good and bad and wIll not be swayed 
by external conditions. With wisdom, dung can be used for fertilizer, all our experlences 
become sources of Insight. Normally, we want praise and dislike criticism, but, seen with 
a _ clear mind, we see them as equally empty. Thus, we can let go of all these things and 
find peace. During the period of medifation, we should be mindful on our breathing. lf we 
have uncomfortable feelings in the chest, Just take some deep breaths. lf the mind 
wanders, Just hold our breath and let the mind go where 1t wIll, it wIll not go anyhwere. 
You can change postures after an appropriate time, but do not let restlessness or feelings 
of discomfort bother us. Sometimes 1t 1s good Just to sit on them. We feel hot, legøs are 
painful, we are unable to concentrate, Just contemplate all things in the light of 
1mpermanence, unsatisfacftoriness and no-self, and Just continue to sit stHl. The feelings 


1184 


wIll get more and more Intense and then hit a breaking point, after which we wIll be 
calm and cool. Do not worry about enlipghtenment. When growing a tree, we plant 1t, 
fertilize 1t, keep the bugs away and 1f these things are done properly, the tree will 
naturally grow. How quickly 1t grows, however, 1s something beyond our confrol. At first, 
endurance and persistence are necessary, but after a time, faith and certainty arise. Then 
we see the value of practice and want to do 1t, at the same tine, we want to avoid 
socializing and be by ourselves In quiet places for practicing meditation. Being aware of 
whatever we do, peace and calmness wIll follow naturally. 

(XI) Hành giả tu Thiền nên nhớ những lời Phật dạy về “Nhẫn Nhục ”—Zen practitioners 
should remernber the Buddhaˆs teachings on “Endurance ”: 

(A) Những lời Phật dạy về “Nhẫn Nhục” trong Kinh Pháp Cú— The Buddha's teachings on 
“Endurance” in the Dharmapada Suira: Voi xuất trận nhẫn chịu cung tên như thế nào, ta 
đâ y thường nhẫn chịu mọi điều phỉ báng như thế ấy. Thật vậy, đời rất lắm người phá giới 
(thường ghét kẻ tu hành)(320). Luyện được voi để đem dự hội, luyện được voi để cho 
vua cỡi là giỏi, nhưng nếu luyện được lòng ẩn nhẫn trước sự chê bai, mới là người có tài 
điêu luyện hơn cả mọi người (321)—As an elephant ¡in the battlefield endures the arrows 
shot from a bow, I shall withstand abuse In the same manner. Truly, most common people 
are undisciplined (who are Jealous of the disciplined) (Dharmapada 320). To lead a tamed 
elephant in battle 1s good. To tame an elephant for the king to ride it better. He who 
tames himself to endure harsh words patiently 1s the best among men (Dharmapada 321). 

(B) Nhẫn nhục trước mọi lăng nhục theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương— “Ksanfi” under insult 
according to the Sutra In Forty-Two SecHons: Greatest strength and utmost brilliance—— 
Sức mạnh tối cao, ánh sáng cực sáng—Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 15, có 
một vị sa Môn hỏi Phật, “Điều gì là thiện? Điều gì là lớn nhất?” Đức Phật dạy: “Thực 
hành Chánh Đạo, giữ sự chân thật là thiện. Chí nguyện hợp với Đạo là lớn nhất.” “Điều 
øì là mạnh nhất? Điều gì là sáng nhất?” Đức Phật dạy: “Nhẫn nhục là mạnh nhất vì 
không chứa ác tâm nên tăng sự an ổn. Nhẫn nhục là không ác, tất được mọi người tôn 
kính. Tâm ô nhiễm đã được đoạn tận không còn dấu vết gọi là sáng nhất, nghĩa là tất cả 
sự vật trong mười phương, từ vô thỉ vấn đến hôm nay, không vật gì là không thấy, không 
vật gì là không biết, không vật gì là không nghe, đạt được nhất thiết trí, như vậy được gọi 
là sáng nhất.”—According to the Sutra In Forty-Two Sections, Chapter 15, a Sramana 
asked the Buddha: “What 1s the greatest strength? What 1s the utmost brilliance?” The 
Buddha said: “Pø#ence under Insult 1s the greatest strensth because those who are patient 
do not harbor hatred and they are Increasingly peaceful and setiled. Those who are 
patIlent are without evil and wIll certainly be honored among people. To put an end to the 
mind”s defilements so that 1t 1s pure and unftainted 1s the utmost brilliance. When there 1s 
nothing In any of the ten directions throughout existence, from before the formation of 
heaven and earth, unuil this very day, that you do not see, know or hear, when all-wisdom 
1s obtained (achieved), that can be called brilliance.” 


1185 


Chương Một Trăm Mười Ba 
Chapter Qne Hundred- Thirteen 


Thiền và Phân Biệt-Vô Phân Biệt 
Zen and Discrinminatfion and Non-discruninatfion 


(A) Thiền và Phân Biệt 
Zen and Discrinindation 


(Tổng Quan về Phân Biệ—An Overview 0ƒ Discriminating: Phân Biệt nếu suy xét thức 
biệt các sự lý, có ba hình thức. Thứ nhất là tự tánh phân biệt. Thứ nhì là kế độ phân biệt. 
Thứ ba là tùy niệm phân biệt. Khi nói đến phân biệt, hành giả phải nghĩ đây là loại phân 
biệt không hợp với lý “Bình Đẳng Như Như” của đạo Phật. “Vikalpa” là thuật ngữ Bắc 
Phạn dùng để chỉ “Phân Biệt,” một trong những từ Phật giáo quan trọng trong nhiều kinh 
điển và luận điển khác nhau. Từ Trung Hoa là “Fen-Pieh,” có nghĩa là cắt và chia ra 
bằng dao, điều này tương ứng chính xác với từ gốc Phạn ngữ “Viklp.” Như thế người ta 
có thể nói “phân biệt” là nhận thức có tính cách phân tích, nó gợi lên sự hiểu biết có tính 
cách tương đối và biện luận mà chúng ta dùng trong các mối giao thiệp hằng ngày giữa 
chúng ta và thế giới bên ngoài, cũng như trong tư tưởng suy tư cao độ của chúng ta. Vì 
cốt lõi của tư tưởng là phân tích, nghĩa là phân biệt, con dao giải phẫu càng sắc bén, thì 
sự suy lý càng vi tế và kết quả càng vi diệu hơn. Nhưng theo cách tư duy của Phật giáo, 
hoặc đúng hơn theo kinh nghiệm của Phật giáo, năng lực phân biệt này đặt căn bản bên 
Trí Vô Phân Biệt. Trí huệ là cái có nền tẳng trong tri thức con người, và nhờ nó mà 
chúng ta có thể phóng cái nhìn vào tự tánh mà tất cả chúng ta đều có, nó cũng được biết 
như là Phật tánh. Thực ra Tự tánh chính là Trí tuệ. Và Trí Vô Phân Biệt này là cái “tự tại 
với ái nhiễm.” Trong Kinh Lăng Già, phân biệt trái nghịch với sự hiểu biết trực giác là 
sự hiểu biết vượt ngoài phân biệt. Trong cuộc sống thế tục hằng ngày, nếu “phân biệt” 
được xử lý một cách hợp lý sẽ vận hành để sản sanh ra những hiệu quả tốt, nhưng nó 
không thể đi sâu vào tâm thức mà chân lý tối hậu tiềm ẩn trong đó. Để đánh thức chân lý 
ra khỏi giấc ngủ sâu, chúng ta phải từ bỏ phân biệt. Pháp Tướng hay Duy Thức tông cho 
rằng mọi hình thức chỉ là sự phân biệt chứ không có ngoại lệ. Trong Kinh Lăng Già, Đức 
Phật đã nhắc nhở Ngài Mahamati: “Này Mahamati, huyễn ảo không tạo ra các sai lầm, 
vì các sai lầm phát xuất từ sự phân biệt hư vọng—There are three forms of 
discrimination. First, natural discrimminaton (present obJects); second, calculating 
discrimination (future action); third, discriminating by remembrance of affatrs that are 
past. When we talk about discrimination, Zen practitloners should think discriminafion 1s 
incompatible with the truth of equal thusness In Buddhism. A Sanskrit term for 
“discrimination, one of the Iimportant Buddhist terms used In varlous sutras and sastras. 
Chinese term for “discrimination” 1s “fen-pieh,” means to “cut and divide with a knfe,) 
which exactly corresponds to the etymology of the Sanskrit “viklp”. By “discrimination,' 


1186 


therefore, is meant analytical knowledge, the relative and discursive understanding which 
we use in our everyday worldly Intercourse and also in our highly speculative thinking. 
For the essence of thinking 1s to analyze, that 1s, to discriminate; the sharper the knife of 
dissection, the more subtle the resulting speculation. But according to the Buddhist way of 
thinking, or rather according to the Buddhist experlence, this power of discrimination 1s 
based on non-discriminating Prajna. This is what 1s most fundamental in the human 
understanding, and 1t is with this that we are able to have an Insight Into the Self-nature 
possessed by us all, which 1s also known as Buddha-nature. Indeed, Self-nature 1s Prajna 
1fself (see Prajna). And this non-discriminating Prajna 1s what 1s “free from affectlons'. 
According to the Lankavatara Sutra, discriminaton sfands contrasted to Intuifive 
understanding which goes beyond_ discrimination. In ordinary worldly life, discrimination, 
1f properly dealt with, works to produce good effects, but it 1s unable to penetrate Into the 
depths of conscIlousness where the ultimate truth 1s hidden. To awaken this from a deep 
slumper, discrImination must be abandoned. The Mind-Only or Vijnaptimatra School of 
Buddhism regards all forms without exception as “vikalpa.” In the Lankavatara Sutra, the 
Buddha reminded Mahamati: “Oh Mahamati, maya 1s not the cause of confusion, for 1t 
does not produce errors, as errors come from wrong discrimination.” 


(II Phân biệt cao, bằng và thấp—Dicriminating oƒ superiority, equality and inƒeriority: 
Trong Phật giáo, cao, bằng, và kém chỉ là những trạng thái tương đối, chúng luôn biến 
đổi theo thời gian, không gian và hoàn cảnh. Cái mà bạn xem là vượt trội ở Việt Nam có 
thể không được xem như vậy tại Hoa Kỳ. Cái mà người ta xem là thấp kém ở Âu châu có 
thể không bị xem như vậy ở Á châu. Tỷ như tại hầu hết các nơi bên Âu châu, khi có 
người chết, thân nhân còn lại sẽ đem thi thể người chết chôn hay hỏa thiêu với những 
nghi thức thích đáng và họ cho như vậy là văn minh. Tuy nhiên, tại một vài nơi ở Á châu, 
người ta đem thi thể người chết cắt ra từ khúc, rồi đêm bỏ vào rừng cho chim hoang ăn, 
và họ cũng xem như vậy là hợp lý. Bên cạnh đó, trong vòng luân hồi sanh tử, trải qua 
nhiều đời kiếp, chúng ta đã từng có những địa vị vượt trội, hoặc bằng hoặc thấp kém lẫn 
nhau. Có lúc bạn là vua, nhưng lúc khác lại là một tên ăn mày. Vì vậy Đức Phật khuyên 
hàng đệ tử của Ngài là đừng bao giờ cố công so sánh hơn kém trong bất cứ hoàn cảnh 
nào. Vì khi bạn so sánh cao, bằng và thấp có nghĩa là bạn phân biệt giữa trạng thái tốt và 
xấu của tâm. Bạn có thể tránh được những lo âu không cần thiết nếu bạn cố gắng đừng 
so sánh mình với người khác. Kỳ thật, hành động so sánh tự nó không sai trái nếu bạn có 
khả năng xử dụng nó chỉ nhằm giúp tư tưởng và hành động của bạn tốt hơn. Tuy nhiên, 
thường thì hành động so sánh hơn kém sẽ đưa bạn đến chỗ lo âu không cần thiết. Nếu 
bạn nghĩ bạn hơn người, bạn có thể trở nên kiêu ngạo. Nếu bạn nghĩ bạn bằng người, bạn 
có thể sanh tâm lười biếng, trì trệ và không phấn đấu. Nếu bạn nghĩ bạn kém cõi hơn 
người, bạn có thể trở nên nhút nhát, rụt rè, thậm chí đố ky nữa là khác. Vì vậy người 
Phật tử chân thuần không nên so sánh hơn kém với ai—ln Buddhism, superiority, 
equality, and Inferiority are only relative states which change constantly with time, place, 
and circumstances. What you consider superlority in Vietnam may not be considered the 
same In the United States of America. What you consider Inferiorifty in Europe may not 
be considered the same In Asia. For Instance, in most parts of Europe, when people die, 
therr surviving relatives wIll bury or cremate them with appropriate ceremonies and they 


q) 


1187 


consider that 1s civilized. However, 1n some parts of Asia, they cut up the death body, and 
leave them In the forest for wild birds to consume, and they consider that 1s reasonable. 
Besides, in the samsara (cycle of birth and death), we have all been superior, equal, and 
I1nferior to one another at different times. At one time you may be a king, while another a 
begger. So the Buddha advised his diciples to try not to make any comaprisons In any 
circumstances. For when you compare among superlority, equality, or Inferiority that 
means you distinguish between good and bad states of mind. You can avoid having 
unnecessary worry and trouble 1f you try not to compare yourself with others. In fact, the 
act of comparison by i1tself may not be wrong If you are able to utllize 1t to 1nsplre 
yourself to become better in thougpht and deeds. However, too often, the act of 
comparison of superiority and Inferiority would lead you to unnecessary worry. lf you 
think you are better than others, you may become proud. If you think you are equal to 
others, you may become complacent and stagnate. If you think you are Inferior to others, 
you may become timid or even Jealous. Therefore, sincere Buddhists should not make 
comparisons of superiorify and inferiority with anybody. 


(B) Thiền và Vô Phân Biệt 
Zen and Non-Discrininatfion 


Tổng Quan về Vô Phân Biệ—An Overview oƒ Non-Discriminatfing: Lẽ dĩ nhiên thật dễ 
hiểu, vô Phân Biệt là không phân biệt. Hành giả tu Thiền nên luôn nhớ rằng trong Phật 
giáo, cái lý thực tướng của chư pháp là không thể trình bày được bằng lời nói, ngôn ngữ 
hay bằng suy nghĩ (ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành tận diệt). Một cái tâm không phân biệt 
là tâm thức xa la vứt bồ cái ý thức phân biệt (đạt đến trí tuệ bình đẳng chân thực), dầu là 
tâm phân biệt hữu lậu (tâm hiện lượng tư tính của cảnh bao gồm trí nhớ do suy nghĩ, lý 
luận và tự thức), hay tâm phân biệt vô lậu (vô phân biệt trí, tức cái trí thể hội chân 
như)—Of course, 1t 1s easy fo understand that non-discriminating 1s not discriminating. 
Zen practiioners should always remember that in Buddhism, the absolute dharma 
underlying all particular dharmas, which cannot be described by words or thoughts; the 
absolute as contrasted with the relative. A mind which 1s free from particularization, 
especially from affection and feelings, regardless of the conditioned discriminating mind 
(condiioned as in dhyana. Particularzaton ¡includes memory, reason, self- 
ConscIousness), or the unconditioned discriminating mind (unconditioned or absolute non- 
discriminating mind, or the mind free from parficularizatlon (memory, reason, self- 
ConScIousness) as 1n the bhutatathata). 


(II Hành giả tu Thiền và Sự Phân Biệt Sai—Zen practiioners and wrong discrùimination: 


Theo Du Già (Yogachara), cái mà người ta cho là thế giới khách quan thật ra chỉ là một 
ảo giác hay ý tưởng sai lạc. Kỳ thật thế giới nầy không phải là hiện thật, nó chỉ giống 
như tổn tại, chứ không phải là thực thể. Thế mà vọng tình của phàm phu, suy tính khắp 
các pháp và cho rằng chúng có thật (Biến Kế). Ngoài ra, vọng tình của phàm phu so đo 
tính toán hết thầy các pháp (cho vô ngã là ngã, vô pháp là pháp, chỉ nhìn chư pháp bằng 


1188 


dáng vẻ bể ngoài), cho các pháp huyễn giả là thật (Biến kế sở chấp tính hay kiến thức 
huyền ảo hay sự tưởng tượng. Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật đã nhắc nhở Ngài 
Mahamati: “Này Mahamati, huyễn ảo không tạo ra các sai lầm, vì các sai lầm phát xuất 
từ sự phân biệt hư vọng. Sự vô minh đã câu thúc phàm phu tạo ra sự phân biệt sai lầm về 
tự tính. Tức là, vì quá mê đắm vào các phạm trù hữu và phi hữu, sinh và diệt, sự tạo lập 
và sự hủy hoại, vân vân, vốn là những sản phẩm của phân biệt, nên chúng ta không thể 
nhìn suốt vào chân lý và thực tính của các sự vật, chúng ta phẩi thoát ra khỏi sự câu thúc 
của cái gọi là sự cần thiết thuộc luận lý về những đối lập và quay trở về với kinh nghiệm 
cơ bản nếu như chúng ta có được mà nhìn thấy và diễn dịch các sự vật bằng cái trí huệ 
được hiển lộ ở trong kinh nghiệm cơ bản nầy, vốn không thuộc luận lý mà phát sinh do tu 
tập, mà ta thủ đắc được sự hiện hữu trong ý nghĩa chân thật của nó, tất cả mọi giàn giá 
và kiến trúc của tri thức do đó mà bị phá vỡ, và điều được gọi là cái trí vô phân biệt sẽ 
tỏa sáng, và kết quả là chúng ta thấy rằng tất cả các sự vật là không sinh ra, không được 
tạo lập và không bao giờ tiêu diệt; và thấy rằng mọi tướng trạng đều giống như những 
hình tượng được tạo ra bằng ảo thuật, hay giống như một giấc mộng, những cái bóng 
được phản chiếu trên mặt tấm màn của sự tịch tnh miên trường. Điều nầy cũng chưa 
phải là sự thủ đắc toàn hảo. Muốn được toàn hảo thì ngay cả tấm màn thường hằng cũng 
phải bị loại bỏ, và chỉ có như thế thì vô minh mới bị xua tan vĩnh viễn để cho chúng ta 
hoàn toàn tự tại, không còn bị trổ ngại trong cái thấy và hành động của chúng ta.”— 
Falsely Imagine, wrong view or conceptualization. According to the Yogachara doctrine, 
that which people take to be the obJective world 1s Iimagined or conceptualized. In fact, 
this world 1s 1llusory and deceptive; 1t exIsts only as a semblence but not as a true reality. 
But normal people count everything as real, the way of the unenlightened. Besides, 
normal people with the nature of the unenlightened, holding to the tenet that everything 
1s calculable or reliable, or that mainfains the seeming to be real, 1.e. 1s what 1t appears to 
be (magination or 1llusory knowledge). In the Lankavatara Sutra, the Buddha reminded 
Mahamati: “Oh Mahamati, maya 1s not the cause of confusion, for it does not produce 
©TTOrS, aS ©rrOrS come from wrong discrimination. [gnorance always binds the 1gnorant to 
wrong discriminatlons concerning the self-nature of existence. That 1s to say, because we 
are so addicted to the categories of being and non-being, birth and disapearance, creation 
and destruction, etc., which are the products of discrimination, we camnot look 1nto the 
truth and reality of things; we must disentangle ourselves from this bondage of the so- 
called logical necessity of opposItes and return to the primary experlence 1f there be any 
such and see and Interpret things from the knowledge revealed therein and thereby. By 
this primary experience which 1s not logical but Issues from a discipline, existence 1s 
taken in 1s truthful signification, all the Intellectual scaffoldings and constructlons are 
thus done away with, and what Is known as non-discriminatve knowledge 
(avikalpajnana) shines out, and as a result we see that all things are unborn, uncreated, 
and never pass away, and that all appearances are like magically created figures, or like 
a dream, like shadows reflected on a screen of eternal solitude and tranquillity. This 1s 
not yet perfect attainment. To be able to perfectly attain, the screen of eternity too musf 
be abolished, for 1t 1s only thus that Ignorance 1s forever dispelled, leaving us perfectly 
free and unhampered in all our seeings and doings.” 


1189 


(HI)Hành giả tu Thiền và cái Tâm Vô Phân Biệ—Z7en pracHtioners and the Non- 
Discriminating Mind: Hành giả tu Thiền nên luôn nhớ rằng dầu là tâm phân biệt hữu lậu 
(tâm hiện lượng tư tính của cảnh bao gồm trí nhớ do suy nghĩ, lý luận và tự thức), hay 
tâm phân biệt vô lậu (vô phân biệt trí, tức cát trí thể hội chân như), đều là tâm phân biệt. 
Tâm phân biệt những tướng trạng khác nhau và chính tâm ấy lại chấp thủ những tướng 
trạng ấy. Ngày xưa có một thiền sư Trung Hoa đã nói: “Một người trước khi tu tập thiền, 
đối với người ấy núi là núi, sông là sông; sau khi nhận được chân lý về Thiễn từ sự chỉ 
giáo của một vị thiển sư giỏi, đối với người ấy núi không còn là núi, sông không còn là 
sông nữa; nhưng sau đó, khi người ấy đã thật sự đạt đến chỗ an trụ trong thiền, thì núi lại 
là núi, sông lại là sông.” Câu này nghĩa là làm sao? Theo Thiền sư Thích Thiên Ân trong 
Triết Lý Thiển-Thực Tập Thiền, câu thứ nhất diễn tả quan điểm của một người chưa giác 
ngộ, cái hiểu biết thông thường nhìn sự vật qua lăng kính của tư duy sai lầm. Điều này 
không cần phải giải thích, vì nó là quan điểm quen thuộc đối với tất cả chúng ta. Câu thứ 
nhì khó hiểu hơn. Sau khi được một vị thầy giỏi dạy dỗ về thiển thì tại sao ông ta lại nói 
rằng núi không còn là núi, sông không còn là sông? Chúng ta phải hiểu câu nói ấy như 
thế này: Thế nào là một ngọn núi? Một ngọn núi là sự kết hợp giữa những đất, đá, cây 
cối và hoa cỏ mà chúng ta đã gom chúng lại dưới cái tên “núi”. Vì vậy núi thật sự không 
phải là núi. Cũng như vậy, thế nào là một con sông? Một con sông là sự kết hợp giữa rất 
nhiều nước đang cùng nhau trôi chẩy, một sự kết hợp không ngừng thay đổi. Kỳ thật 
không có một tự thể nào gọi là “sông” cả. Vậy nên sông không còn là sông. Đây chính là 
chân nghĩa của câu thứ nhì. Trong câu thứ ba vị thầy nói rằng đối với một người đã nhận 
thức thấu đáo và an trụ trong lý Thiền thì núi lại là núi và sông lai là sông. Về ý tưởng, 
lối nhìn này không thấy khác với quan điểm của phàm tình, nhưng về thực nghiệm, đây 
là cái nhìn của một người đã giác ngộ, căn bản khác hẳn cái nhìn của chính ông trước khi 
giác ngộ. Lúc trước khi ông nhìn ngọn núi, ông thấy nó với tâm phân biệt. Ông thấy nó 
cao hoặc thấp, lớn hoặc nhỏ, đẹp hoặc xấu. Tâm phân biệt của ông phát khởi yêu và 
ghét, quyến luyến và ghê tởm. Nhưng sau khi giác ngộ, ông nhìn sự vật với sự đơn giản 
cùng tột. Ông thấy núi là núi, chứ không phải cao hay thấp, sông là sông chứ không phải 
đẹp hay xấu. Ông thấy sự vật mà không còn phân biệt hay so sánh, chỉ như một tấm 
gương phản ánh chúng y hệt như tình trạng thật của chúng. Hành giả tu Thiền luôn cố 
gắng tu tập để cho tâm thức xa ha vứt bỏ cái ý thức phân biệt (đạt đến trí tuệ bình đẳng 
chân thực). Vô Phân Biệt Trí là trí nơi mà hiện thực được nhìn bằng cái nhìn “Viên 
Thành Thực Tánh,” nghĩa là hiện thực là hiện thực chứ không là gì khác. Nhận thức ở 
đây là một sự cảm thông mầu nhiệm trong đó không còn sự phân biệt chủ thể và đối 
tượng nữa. Tâm như hay cái biết không khái niệm. Với tâm vô phân biệt chúng ta không 
suy nghĩ, tưởng tượng hay nhận biết đối tượng, mà nhận biết đối tượng bằng trực giác 
một cách trực tiếp. Nhận biết bằng năm thức là vô phân biệt—Zen practitioners should 
always remember that regardless of the conditioned discriminating mind (conditioned as 
in đhyana. Particularization Includes memory, reason, self-consciousness), or the 
unconditioned discrIminating mind (unconditioned or absolute non-discriminating mind, or 
the mind free from particularizaton (memory, reason, self-consciousness) as In the 
bhutatathata), they are all discriminating minds. A conceptual thought perceives Ifs 


1190 


obJects Indirectly and unclearly through a generic Image. The mind 1s discriminating 
Various forms and the mind 1tself gets attached to a varlety signs of existence. A Chinese 
Zen master once said: “Before a man practices Zen, to him mountains are mountains, and 
TIV€rS are rIVvers; after he gets an Insight Into the truth of Zen through the Instructions of a 
good Zen master, mountains to him are no longer mountains, and rivers are no longer 
rivers. But after this, when he really attains the abode of rest, mountains are once more 
mountains, and rivers are rIvers.” What 1s the meaning of this? According to Zen Master 
Thịch Thien An in “Zen Philosophy-Zen Practice,” the first sentence expresses the 
viewpoint of the unenlightened man, the common understanding which views things In 
terms of false thinking. This requires no explanation, for 1t 1s a viewpoint with which we 
are all familiar. The second sentence 1s more difficult to understand. Why does he say 
that the mounftain 1s not a mountain, the river 1s not a rIver? Let us undersfand 1t this way: 
What 1s a mountain? À mounfain 1s a combination of rocks, trees and plants which we 
øroup together under the name “mnountain.” Hence the mountain 1s not the mounfain. 
Again, what 1s a river? A river Is a combination of a lot of water flowing together, a 
combination which 1s constantly changing. There 1s no abiding entity, “river.” Hence the 
rIver 1s not a rIiver. This 1s the real meaning of the second sentence. In the third sentence 
the Master says that for the man who has fully realized Zen, mountain 1s once again a 
mountain and the river once again a river. Conceptually this way of looking at things 1S 
Iindistinguishable from the viewpoInt of common sense, but experientially, the vision of 
the enlightened man 1s radically different from his vision before enlightenmert. Earlier 
when he looked at the mountain, he viewed 1t with a discriminating mind. He saw It as 
high or low, big or small, beautiful or ugly. His discrIminating mind gave rise to love and 
hate, attraction and repulsion. But after enliphtenment he looks at things with utmost 
simplicity. He sees the mounfain as a mountain, not as hiph or low, the rIVer as a TIV€T, 
not as beautiful or ugly. He sees things without distinction or comparison, merely 
reflecting them like a mirror exactly as they are. Zen practitioners should try to cultivate 
to reach the passionless mind, a mind which 1s free from particularization, especially 
from affection and feelings. Non-discrimination mind ¡1s the mind where reality 1s 
perceived In 1s nature of ultimate perfection, or when one sees reality 1s as realIty, 
nothing else. This 1s a wondrous communion 1n which there 1s no longer any distinction 
made between subJect and obJect. The thusness of mind, or a nonconceptual awareness 
(nrvikalpaka-buddhi). With a Non-conceptual mind, we don”t have to think or to Imagine 
to perceive an obJect. Non-conceptual thought 1s a process which perceives or apprehends 
1fs obJects directly or Intuitively. Perceiving by the Íive sense conscIousnesses 1s non- 
conceptual, while menfal conscIousness can be either conceptual or non-conceptual. 


(IV)Hành giả tu Thiên là người tham dự hay Vô phân biệt?—Are Zen practitioners 
Participantfs or pracfiioners with Non-discruninafion?: Theo Phật giáo, cảnh và tâm 
không thể tách rời. người Phật tử không bao giờ quan sát bất cứ thứ gì một cách khách 
quan được. Nghĩa là tâm không thể tách rời khỏi cảnh. Vì thế mà Phật tử ngày nay để 
nghị từ “Tham dự viên” thay vì chỉ là “quan sát viên.” Vì khi là quan sát viên, hành giả bị 
giới hạn trong sự phân biệt giữa chủ thể và đối tượng, nhưng khi đã là một “tham dự 
viên” thì sự phân biệt giữa chủ thể và đối tượng biến mất, nhường chỗ cho kinh nghiệm 


1191 


trực tiếp. Ý niệm “tham dự viên” đưa hành giả đến gần sự thực tập thiển quán. Khi chúng 
ta quán thân trên thân, theo kinh Niệm Xứ, hành giả biết mình quán niệm thân trên thân. 
Nghĩa là hành giả không coi thân mình như một đối tượng biệt lập với tâm quán niệm 
của mình. Thiển quán không là sự đo lường hay suy tự trên đối tượng quán niệm mà là 
một kinh nghiệm trực tiếp về đối tượng ấy. Cái kinh nghiệm trực tiếp này được gọi là 
nhận thức “vô phân biệt.”—According to Buddhism, the obJect of mind and the mind 
1fself cannot by separated. Buddhists never observe anything with complete obJectIvIty. 
That 1s to say, “mìnd cannot be separated from the obJects.” Thus, nowadays Buddhists 
suggest people to utilize the term “participanf” for “observer.” For 1f there 1s an observer, 
there must be a strict boundary between subJect and obJect, but with a participant, the 
distinction between subJect and disappears, and direct experience 1s possible. The notion 
Of a parficipant 1s close to meditation practice. When we meditate on our body, according 
to the Satipatthana Sutra, we meditate on “the body in the body” emphasis added. This 
means that we do not consider our body as a separate obJect, independent of our mind 
which 1s observing 1t. Meditation 1s not measuring or reflecting on the obJect of the mind, 
but directly perceiving 1t. This 1s called “perception without discriminatfion.” 


(V) Từ Phân biệt đến Không phân biệ— From discrimination to non-discriminafon: Vấn 
để đặt ra cho hành giả là: “Làm sao tâm con người có thể vượt qua từ phân biệt đến 
không phân biệt, từ ái nhiễm đến không ái nhiễm, từ hiện hữu đến không hiện hữu, từ 
tương đối đến tánh không, từ vạn vật đến cái bản tánh sáng như gương hay tự tánh, hoặc 
theo thuật ngữ Phật giáo từ mê đến ngộ. Làm thế nào bước di chuyển này được hiện thực 
này tạo nên sự kỳ diệu vĩ đại nhất, không chỉ có trong Phật giáo, mà còn trong tất cả mọi 
tôn giáo và triết học. Chừng nào thế giới này, như tâm con người nhận thức nó, còn là 
cảnh giới đối lập, chừng ấy vẫn chưa có con đường để vượt thoát nó và hài lòng với thế 
giới của “tánh không,” ở đó tất cả những đối lập được cho là tiêu tan hết. Phủi sạch dân 
những thứ hổn tạp, được biết với cái tên là “vạn pháp,” để thấy ngay chính trong cái gọi 
là gương bản tánh tự nó là một thứ bất khả tuyệt đối. Tuy nhiên, tất cả mọi hành giả đều 
nỗ lực đi đến đó. Được nói theo lối triết học thì câu hỏi này được đặt ra không đúng chỗ. 
Quả thực nó không có tác động quét sạch vạn pháp, đi từ phân biệt đến chỗ vô phân biệt, 
từ tương đối đến tánh không, vân vân. Nếu người ta chấp nhận một quá trình thanh tẩy, 
người ta nghĩ rằng một khi sự thanh tẩy này thành tựu, thì cái gương sẽ cho thấy vẻ sáng 
nguyên thủy của nó, và quá trình vẫn được tiếp tục như thế trên cùng một dòng chuyển 
động. Nhưng trong thực tế chính sự thanh tẩy là một tác phẩm của vẻ sáng nguyên thủy. 
Cái gì là “nguyên thủy” thì không còn gì liên hệ với thời gian và không có ai nghĩ rằng 
trong quá khứ xa xôi thì thanh tịnh và không ô nhiễm, rồi bởi vì nó không còn như thế 
nữa nên phải lau sạch và trả lại cho nó vẻ sáng như xưa kia. Vẻ sáng ấy hiện hữu trong 
khắp nơi trong mọi lúc, ngay cả khi người ta tin rằng nó bị phủ bụi và không phản ảnh 
đúng sự vật. Vẻ sáng ấy không phải được phục hồi, nó không phải là một cái gì đó như 
sự cùng tột của một quá trình, nó không bao giờ rời bỏ cái gương. Nó là cái mà Pháp Bảo 
Đàn Kinh và các bản văn kinh khác của Phật giáo nói đến khi nói rằng Phật tánh thì 
đồng nhất nơi tất cả chúng sanh, ngu cũng như trí. Như vậy “Trí vô phân biệt,” “tự tại với 
ái nhiễm,” hay “xưa nay không một vật,” tất cả đều dẫn chúng ta đến cùng một nguồn, 
đó là suối nguồn chính của kinh nghiệm Thiển—The question for practitioners is: how is 


1192 


1t possible for the human mind to move from discrimination to non-discrimination, from 
affections to affectionlessness, from being to non-being, from relativify to emptiness, 
from the ten-thousand things to the bright mirror-nature or Self-nature, or Buddhistically 
expressed, from Ignorance to awakening. How this movemernt 1s possible 1s the greatest 
mystery not only in Buddhism but in all religion and philosophy. So long as this world, as 
conceived by the human mind, 1s a realm of opposiItes, there 1s no way to escape from 1t 
and to enter Into a world of emptiness where all opposites are supposed to merge. The 
wIping-off of the multitudes known as the ten-thousand things in order to see Into the 
mirror-nature 1tself is an absolute impossIbility. Yet Buddhist practitiloners all attempt to 
achieve 1t. Philosophically stated, the question 1s not properly put. Ít 1s not the wIping-off 
the multitudes, 1t is not moving from discrimination to non-discrimination, from relatIvIty 
to emptiness, etc. Where the wiping-off process Is accepted , the idea 1s that when the 
wIping-off 1s completed, the mirror shows 1fs orlginal brightness, and therefore the 
prOCess 1s continuous on one line of movement. But the fact 1s that the wIping 1tself 1s the 
work of the original brightness. The “original° has no reference fo time, in the sense that 
the mirror was Once, 1n 1ts remote past, pure and undefiled, and that as 1t 1s no more so, 1f 
must be polished up and 1ts original brightness be restored. The brightness 1s there all the 
time, even when 1t 1s thought to be covered with dust and not reflecting obJects as 1t 
should. The brightness 1s not something to be restored; 1t 1s not something appearing at 
the completion of the procedure; 1t has never departed from the mirror. This 1s what 1S 
meant when the Platform Sutra and other Buddhist writings declared the Buddha-nature 
to be the same ¡1n all beings, Including the ignorant as well as the wise. Thus “non- 
discriminating Prajna,` “to be free from affections”, “from the first not a thing 1s”, all these 
©xpresslons point to the same source, which 1s the fountainhead of Zen experience. 


1193 


Chương Một Trăm Mười Bốn 
Chapter Qne Hundred-Fourteen 


Thiền và Pháp Hữu Lậu-Vô Lậu 
Zen and Leakage Dharrmas & Non-Leakage Dharmas 


(A) Thiền và Pháp Hữu Lậu 
Zen and Leakage Dharmas 


(I Tổng Quan về Pháp Hữu Lậu— An Overview oƒ Leakage Dharmas: Lậu là chỗ dột trên 
nóc nhà làm cho nước mưa chảy vào. Theo Phật giáo Đại Thừa, Lậu Hoặc có những 
nghĩa sau đây: điều ô uế, sự đôi bại, ham mê, sự mê đắm, nhơ bẩn, vân vân. Trong Phật 
giáo, bất cứ thứ gì trong vòng sanh tử, phước đức và công đức hữu lậu đều dẫn tới tái 
sanh trong cõi luân hồi. Hành giả tu Thiền phải luôn nhớ rằng hữu lậu là một cái gì tiết 
ra hay chảy ra khỏi tâm và thường làm hư sự nghiệp hướng thượng của đời sống Phật 
giáo; loại bổ hữu lậu là mục tiêu của việc tu tập. Ngược lại, vô lậu là trạng thái vượt 
thoát khỏi những ô nhiễm nầy. Bất cứ thứ gì còn nằm trong phạm trù điều kiện, làm cho 
ý chí và nghị lực chúng ta hướng ngoại cầu hình thay vì hướng nội cầu lấy tâm Phật. 
Theo Thanh Tịnh Đạo, lậu hoặc là từ để chỉ dục tham, hữu tham, tà kiến và vô minh, vì 
những cấu uế nầy tiết lậu từ các căn môn không được phòng hộ, như nước rỉ từ bình 
chảy, hoặc vì chúng phát sanh những khổ sanh tử. Lậu hoặc được gọi là bộc lưu ví chúng 
càn quét, lùa vào biển hữu, khó vượt qua. Lậu hoặc là hệ phược vì chúng không cho 
phép gỡ ra khỏi một đối tượng, và không gỡ khỏi khổ. Hành giả tu Thiển nên luôn nhớ 
rằng “Hoặc Chướng', một trong tam chướng, tham sân sĩ làm chướng ngại che lấp chánh 
đạo. Bên cạnh đó, hoặc nghiệp khổ, bao gồm các phiền não như tham, sân, sỉ thì gọi là 
hoặc; những việc làm thiện ác y vào cái hoặc nầy gọi là nghiệp; lấy nghiệp nầy làm 
nhân sinh tử niết bàn gọi là khổ—Leakage is an opening on the roof allows rain water to 
descend through 1t. According to the Mahayana Buddhism, Asrava has the following 
meanings: taint, corruption, mamia, anfatuation, defilement, and so on. In Buddhism, 
whatever 1s In the stream of births and deaths. Conditioned merits and virtues lead to 
rebirth within samsara. Zen practitioners should always remember that “Asrava” 1s some 
thing which oozes or flows out of the mind and spoils the upward career of the Buddhist 
lie; to get rid of asrava 1s the aim of our cultivation. In the confrary, anasrava 1s a staf© 
Íree from these Impurities. Anything which serves to divert beings away from Inherent 
Budha-nature. Outflows are so called because they are turning of energy and attention 
outward rather than inward. According to the Visuddhimagga (The Path of Purification), 
cankers, a term for greed for sense-desire, greed for becoming, wrong view, and 
Ipnorance, because of the exuding of these defilements from unguarded sense-doors like 
water from cracks In a pot in the sense of constant trickling, or because of their producing 
the suffering of the round of rebirth. Cankers are so called the floods In the sense of 


1194 


sweeping away Into the ocean of becoming, and In the sense of being hard to cross. 
Cankers are so called the bonds because they do not allow disengagement from an obJect 
and disengagement from suffering. Both “Floods” and “bonds” are terms for the 
“Cankers” already mentioned. Zen practitioners should always remember that the 
hindrance or obstruction of the delusive passions to entry Into truth, one of the three kinds 
of hindrance. Besides, 1llusion that Includes accordant action and suffering, 1s the paIns 
arising from a life of illusion, such as greed, hatred, Ignorance. 


(II) Hành giả tu Thiền cố gắng nhổ sạch hết tất cả hữu lậu— Zen practitioners fry f0 uproof 
and exhaust all contaminafions: Lậu hoặc có nhiều thứ, từ lý hoặc, sự hoặc, tư hoặc, đến 
trần sa hoặc và vô minh hoặc, vân vân. Những ảo giác hay cám dỗ khởi lên từ sự suy 
đoán sai lầm về tà kiến hay tà thuyết. Những kiến hoặc như ngã kiến hay mê hoặc trước 
chân lý (cái hoặc vô minh căn bản che lấp các lý trung đạo, làm cho nó không sáng tổ 
được là lý hoặc; kiến hoặc hay tư hoặc, hay cái hoặc trần sa có thể ngăn cản sự tướng 
hóa đạo, gọi là sự hoặc) thì gọi là lý hoặc, đối lại với sự hoặc hay mê hoặc trước sự 
tướng của thế gian. Tư hoặc hay Tu hoặc là những ảo vọng từ tư tưởng của hạng phàm 
phu khởi lên từ sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài hay thói quen, như tham, sân, si, vân 
vân. Theo tông Thiên Thai, kiến hoặc hay tư hoặc là thấy và nghĩ tưởng theo ảo vọng từ 
những nhận xét không hoàn hảo, với những cám dỗ của yêu ghét, vân vân. Muốn loại bỏ 
những cấu chướng nây, người ta phải tuân thủ và hành trì giới luật (mê chấp tướng sanh 
tử). Trần sa hoặc là những phiển não và cám dỗ trong lúc cứu độ chúng sanh (mê chấp 
cứu độ chúng sanh để đuợc vào cõi Niết Bàn). Vô minh hoặc là những phiển não và cám 
dỗ khởi lên từ chỗ không hiểu chư pháp và thực tánh của chúng. Phiển não khởi lên từ 
căn bản vô minh làm che lấp mất chân lý. Trong Biệt Giáo và Viên Giáo, Bồ Tát khắc 
phục vô minh hoặc trong sơ địa (mê chấp về tướng nhị biên). Hành giả tu Thiển nên nhớ 
rằng hữu lậu pháp là những pháp có phiển não hoặc làm tăng trưởng phiển não. Bất cứ 
thứ gì trong vòng sanh tử đều là hữu lậu. Ngay cả phước đức và công đức hữu lậu đều 
dẫn tới tái sanh trong cõi luân hồi. Có nhiều loại hữu lậu. Sân hân là một loại hữu lậu, 
tham lam và si mê cũng là những loại hữu lậu. Hữu lậu là căn cội của luân hồi sanh tử, 
và nguyên nhân của việc chúng ta tiếp tục lăn trôi trong trầm luân sanh tử là vì chúng ta 
còn nằm trong pháp hữu lậu. Chính vì thế mà ở trong mỗi niệm chư Bồ Tát đều nhập diệt 
tận định, sạch hết tất cả hữu lậu, mà chẳng chứng thực tế, cũng chẳng hết thiện căn hữu 
lậu. Dầu biết tất cả pháp vô lậu, mà biết lậu tận cũng biết lậu diệt. Dầu biết Phật pháp 
tức thế gian pháp, thế gian pháp tức Phật pháp, mà chẳng ở trong Phật pháp phân biệt thế 
gian pháp, chẳng ở trong thế gian pháp phân biệt Phật pháp. Tất cả pháp đều nhập pháp 
giới vì vô sở nhập. Biết tất cả pháp đều không hai vì không biến đổi—There are 
different kinds of 1llusion, from illusion connected with principles, illusion arising In 
practice, 1llusions from thoughts, to 1llusion and tempftation, and 1llusion arising from 
pnmal Ignorance, and so on. Perplexitles or 1llusions and tempftations arise from false 
views or theories. lllusion in regard to fundamental truth, 1.e. the reality of the ego and 
things, In contrast with illusion In regard to things themselves. IIlusions from thoughfs 
arising through contact with the world or by habit, sụch as desire, anger, infactuation, etc. 
Things seen and thought illusions from Imperfect perception, with tempfation to love, 
hate, etc., to be rid of these false views and temptations, one must cultivate and observe 


1195 


moral precepts. Illusion and temptfation through the immense varlety of duties In saving 
others. The illusions and temptations that arise from failure philosophically to understand 
things In their reality. IIIusion arising from primal Ignorance which covers and hinders the 
truth. In the Differentiated Teaching, this 1llusion 1s overcome by the bodhisattva from the 
first stage; In the Perfect Teaching, 1t 1s overcome by the Bodhisattva In the first resting- 
place. Zen practiioners should always remember that the conditioned dharma which 
produces afflictions (passions and delusions). Whatever 1s in the steam of births and 
deaths. Even conditioned merifs and virtues lead to rebirth within samsara. There are 
many kinds of outflows. Anger 1s an outflow, so are greed and ignorance. Outflows are 
the root of birth and death, and the reason for us not to end the cycle of birth and death 1s 
that we still have outflows. Thus, from the moment to moment Enlightening Beings enfter 
absorption 1n extinction and exhaust all contamination, yet they do not experience 
ultimate reality and do not end roots of goodness with contamination; though they know 
all things are free from contamination, yet they know the end and extinction of 
contaminations; though they know the principles of Buddhas are Identical to the things of 
the world, and the things of the world are identical to the principles of Buddhas, yet they 
do not form notions of worldly things within the principles of Buddhas, and do not form 
nofIlons of principles of Buddhas In the things of the world. All things enter the realm of 
reality because there 1s nothing entered; they know all things are nondual because there 
1s no change. 


(HI)Hành giả tu Thiên luôn cẩn trọng với sáu mươi ba pháp hữu lậu —Zen pratitioners 
always be careful with sixty-three kinds oƒ enfifies: Theo Tỳ Kheo Bồ Đề trong Vi Diệu 
Pháp, có sáu mươi ba pháp hữu lậu mà hành giả nào cũng nên vô cùng cẩn trọng. Trong 
đó phải kể trước nhất là bốn pháp bất thiện: tham dục hay dục lậu, luyến ái duyên theo 
kiếp sinh tổn hay hữu lậu, tà kiến hay kiến lậu, và vô minh hay vô minh lậu. Kế đến là 
bốn loại bạo lưu hay cảnh ngập lụt: trận lụt của tham dục, trận lụt của sự luyến ái duyên 
theo kiếp sinh tổn, trận lụt của tà kiến, và trận lụt của vô minh. Kế nữa là bốn thứ trói 
buộc: trói buộc vào tham dục, trói buộc vào luyến ái duyên theo kiếp sinh tổn, trói buộc 
vào tà kiến, và trói buộc vào vô minh. Có bốn thứ thắt chặt (thân): thắt chặt vào tham 
dục, thắt chặt vào sự oán ghét, thắt chặt vào tà kiến (cúng kiến nghi lễ), và thắt chặt vào 
giáo điều rằng thì là “Chỉ có giáo pháp nầy mới là chơn lý.” Bốn chấp thủ (thân): chấp 
thủ vào tham dục, chấp thủ vào tà kiến oán hận, chấp thủ vào lễ nghi cúng kiến sai lầm, 
và chấp thủ vào giáo điểu bản ngã, cho rằng có linh hồn trường tổn. Sáu triỀn cái 
(chướng ngại): chướng ngại của tham dục, chướng ngại của sự oán ghét, chướng ngại của 
hôn trầm dã dượi, chướng ngại của phóng đật lo âu, chướng ngại của sự hoài nghi, và 
chướng ngại của sự vô minh. Bảy thùy miên (tâm tánh ngủ ngầm): luyến ái dục lạc, 
luyến ái theo kiếp sinh tổn, sân hận, ngã mạn, tà kiến, hoài nghi, và vô minh. Mười thằng 
thúc hay dây trói buộc: luyến ái duyên theo dục lạc, luyến ái duyên theo sắc giới, luyến 
ái duyên theo vô sắc giới, trói buộc bởi sân hận, trói buộc bởi ngã mạn, trói buộc bởi tà 
kiến, chấp thủ những lễ nghi cúng kiến sai lầm, trói buộc bởi hoài nghi, trói buộc bởi 
phóng đật, và trói buộc bởi vô minh. Mười trói buộc khác: trói buộc bởi luyến ái duyên 
theo dục lạc, luyến ái duyên theo kiếp sinh tổn, trói buộc bởi sân hận, trói buộc bởi ngã 
mạn, trói buộc bởi tà kiến, chấp thủ những lễ nghi cúng kiến sai lầm, trói buộc bởi nghi 


q) 
l) 


2) 


3) 


4) 


1196 


hoặc, trói buộc bởi đố ky ganh ghét, trói buộc bởi tham lam bồn xẻn (xan tham), và trói 
buộc bởi vô minh. Mười ô nhiễm: tham ai, sân hận, si mê, ngã mạn, tà kiến, nghi hoặc, 
hôn trầm, phóng dật, và không hỗ thẹn tội lỗ—According to Bhikkhu Bodhi ¡in 
Abhidhamma, there are sixty-three entities that any practitioners should always be very 
careful in practice. Among them, we must mention first of all there four taints: the taint of 
sensual desire, the taint of attachment to existence, the taint of wrong views, the taint of 
1pgnorance. Next, there are four floods: the flood of sensual desire, the flood of attachment 
{to existence, the flood of wrong views, and the flood of Ignorance. Next, the four bonds: 
the bond of sensual desire, the bond of attachment to existence, the bond of wrong views, 
and the bond of Ignorance. There are four bodily knots or ties: the bodily knot of 
covetousness, the bodily knot of I1ll-will, the bodily knot of adherence to rites and 
ceremonIies, and the bodily knot of dogmatic belief that “This alone 1s the truth.” Four 
bodily clingings: clinging to sense pleasures, clinging to wrong views, clinging to rItes and 
ceremonIies, and clinging to a doctrine of self. Six hindrances: the hindrance of sensual 
desire, the hindrance of 1ll-will, the hindrance of sloth and torpor, the hindrance of 
restlessness and worry, the hindrance of doubt, and the hindrance of ignorance. Seven 
latent đispositions: sensual lust, attachment to existence, aversion, COnCeIt, Wrong views, 
doubt, and Ignorance. Ten fetters: the fetter of sensual lust, attachment to fine-material 
exIstence, attachment in immaterial existence, the fetter of aversion, the fetter of conceIt, 
the fetter of wrong views, adherence to rites and ceremonies, the fetter of doubt, the 
fetter of restlessness, and the fetter of Iipnorance. Ten other fetters: the fetter of sensual 
lust, attachment to existence, the fetter of aversion, the fetter of concett, the fetter of 
Wrong views, adherence to rites and ceremonies, the fetter of doubt, the fetter of envy, 
the fetter of avarice, and the fetter of ignorance. Ten defilements: the defilement of 
Grecd, the defilement of Hatred, the defilement of Delusion, the defilement of Concett, 
the defilement of Wrong views, the defilement of Doubt, the defilement of Sloth, the 
defilement of restlessness, and the defilement of shamelessness. 


(B) Thiền và Pháp Vô Lậu 
Zen and Non-Leaking Dharmas 


Tổng Quan về pháp vô vỉ—An Overview on the uncondiioned dharmas: 

Hư không vô vi (chơn như hay pháp tánh, không thể dùng ý thức suy nghĩ hay lời nói bàn 
luận được. Nó phi sắc, phi tâm, không sanh diệt, không cấu tịnh, không tăng giảm): 
Akasha (skÐ——Unconditioned Empty Space. 

Trạch diệt vô vi (Do dùng trí huệ vô lậu, lựa chọn diệt trừ hết các nhiễm ô, nên chơn như 
vô vi mới hiện): Pratisamkhyamrrodha (skt)——Unconditioned Extinction which 1s attained 
through selection. Extinction obtained by knowledge. 

Phi trạch vô vi diệt pháp (Vô vi không cần lựa chọn diệt trừ các phiển não): 
Apratisamkhyanrrodha (skt)—Unconditioned Extinction which 1s Unselected. Extinction 
not by knowledge but by nature. 

Bất động diệt vô vi (Đệ tứ thiền đã ha được ba định dưới, ra khỏi tam tai, không còn bị 
mừng, giận, thương, ghét, vân vân làm chao động nơi tâm): Aninjya (skÙ—— 


3) 


6) 


1197 


Unconditioned Unmoving Extinction. Extinction by a motionless state of heavenly 
meditafion. 

Tưởng thọ diệt vô vi (Khi được diệt tận định, diệt trừ hết thọ và tưởng): 
Samjnavedayttanrrodha (skt)—Unconditoned Extinction of Feeling. Extinction by the 
stoppage of idea and sensation by an arhat. 

Chơn như vô vi (Không phải vọng gọi là chơn, không phải điên đảo gọi là như, tức là 
thực tánh của các pháp): Tathata (skt)——Unconditioned True Suchness. 


(II Hành giả tu Thiền hiểu gì về “Vô lậu”?— What do Zen practitioners understand oƑ 


“Non-oufflow ””: Vô Lậu là không có chỗ nào trống trên nóc nhà làm cho nước mưa 
chảy vào, nhưng theo Phật giáo, vô lậu là không phiền não, vượt ngoài dòng dục vọng và 
những khổ sở của luân hồi sanh tử. Tránh khỏi tam đồ ác đạo. Phước đức và công đức vô 
điều kiện là những nhân tố chính đưa đến giải thoát. Như vậy, pháp vô lậu là những pháp 
có trạng thái như thị của sự vật. Hành giả nên luôn nhớ rằng bất cứ thứ gì trong vòng 
sanh tử đều là hữu lậu. Ngay cả phước đức và công đức hữu lậu đều dẫn tới tái sanh 
trong cõi luân hồi. Chúng ta đã nhiều đời kiếp lăn trôi trong vòng hữu lậu, bây giờ muốn 
chấm dứt hữu lậu, chúng ta không có con đường nào khác hơn là lội ngược dòng hữu lậu. 
Vô lậu cũng như một cái chai không bị rò rỉ, còn với con người thì không còn những thói 
hư tật xấu. Như vậy con người ấy không còn tham tài, tham sắc, tham danh tham lợi nữa. 
Tuy nhiên, Phật tử chân thuần không nên lầm hiểu về sự khác biệt giữa “lòng tham” và 
“những nhu cầu cần thiết.” Nên nhớ, ăn, uống, ngủ, nghỉ chỉ trở thành những lậu hoặc khi 
chúng ta chìu chuộng chúng một cách thái quá. Phật tử chân thuần chỉ nên ăn, uống ngủ 
nghỉ sao cho có đủ sức khỏe tiến tu, thế là đủ. Trái lại, khi ăn chúng ta ăn cho thật nhiều 
hay lựa những món ngon mà ăn, là chúng ta còn lậu hoặc. Hành giả nên nhớ pháp Vô lậu 
(dùng để diệt bỏ hết chư tướng. Thân tâm đối với cảnh không còn cảm động, không ưa, 
không ghét, không ham, không chán, không vui, không buồn, không mừng, không giận). 
Pháp không sanh diệt. Công đức vô vi là những nhân giải thoát khỏi luân hồi sanh tử— 
Non-Leakage means without leakage. That means there 1s no opening on the roof and 
allows no rain water to descend throuegh 1t, but according to Buddhism, non-leakage 
means a state without emotional stress, outside the passion stream_ of transmigratory 
suffering. Unconditioned merifs and virtues are the main causes of liberation from birth 
and death. Therefore, non-leakage dharmas are dharmas with state in which things are as 
they are. Zen practitioners should always remember that whatever 1s in the stream of 
births and deaths. Even conditioned merifts and virtues lead to rebirth within samsara. We 
have been swimming In the stream of outflows for so many aeons, now If we wish to øet 
out Of It, we have no choIce but swimming against that stream. To be without outflows 1s 
like a bottle that does not leak. For human beings, people without outflows means they 
are devoided of all bad habits and faults. They are not greedy for wealth, sex, fame, or 
profit. However, sincere Buddhists should not misunderstand the differences between 
“øreed” and “necessities”. Remember, eating, drinking, sleeping, and resting, etc wIll 
become oufflows only Ifƒ we overindulge In them. Sincere Buddhists should only eat, 
drink, sleep, and rest moderately so that we can maintain our health for cultivation, that”s 
enough. On the other hand, when we eat, we eat too mụuch, or we try to select only 
deliclous dishes for our meal, then we will have an outflow. Zen practitioners should 


1198 


remember the unconditioned dharma, the ultimate Inertia from which all forms come, the 
noumenal source of all phenomenal. Those dharmas which do not arise or cease, and are 
not transclent, such as Nirvana, the Dharma body, etc. Unconditioned merits and and 
virfues are the causes of liberation from bĩrth and death. 


1199 


Chương Một Trăm Mười Lăm 
Chapter Qne Hundred-Ffieen 


Thiền và Pháp Tương Đối 
Zen and Relafive Dharmas 


() Tổng Quan về pháp Tương Đối?—An Overview oƒ Relative Dharmas?: Theo Tự Điển 
Random House Webster dành cho bậc Đại Học thì chữ “Relative” có nghĩa là cái nây chỉ 
hiện hữu hay có được đặc tánh bằng sự liên hệ với cái khác mà thôi. Tương đối còn có 
nghĩa là không tuyệt đối hay bị lệ thuộc. Chữ “Tương Đối” theo nghĩa đen là hỗ tương 
đối đãi, nghĩa là “quan điểm hỗ tương lẫn nhau, “hỗ tương đông nhất,` cũng y như nói 
“trao đổi các quan điểm,' chứ không tách riêng từng cái để thực hiện một cuộc giải hòa 
về những quan điểm tương phản hay để gây hiệu quả nên một chủ trương hỗn hợp giữa 
các hệ thống suy lý đối lập. Thực tế, ngành tư tưởng nầy đã có công lớn tái lập ý niệm 
bao dung nguyên thủy đã được khai thị trong giáo pháp của Đức Phật nhưng hầu như mất 
hẳn trong nhiều bộ phái Tiểu Thừa, chúng là kết quả của những dị biệt về tư tưởng. Theo 
Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, Phật giáo Tiểu Thừa 
thông thường thỏa mãn với phân tích và ít khi thiên về dung hợp. Trái lại, Đại Thừa 
thường thiên về hỗ tương đối đãi giữa hai ý niệm tương phản. Nếu phe nầy nhận quan 
điểm của riêng mình và phe kia giữ chặt của riêng họ, kết quả đương nhiên sẽ chia rẻ 
nhau. Đây là điều xãy ra trong trường phái Tiểu Thừa. Đại Thừa Phật giáo dạy rằng phải 
hòa đồng lập trường của riêng mình với lập trường của kẻ khác, phải hỗ tương dung hợp 
những lập trường đối lập, để thấy những lập trường nây hợp nhất toàn vẹn. Theo Phật 
giáo, chơn như tương đối trong thế giới hiện tượng, có thể thay đổi, y theo lời nói giả 
danh mà hiện ra, bất biến mà tùy duyên. Những nhà tư tưởng của trường phái Tịnh Độ 
chấp nhận dùng tương đãi chân như để diễn tả tuyệt đãi chân như, hay dùng tương đãi 
chân như như là cỗ xe phương tiện đưa chúng ta đến tuyệt đãi chân như. Phương thức 
giúp hành giả Tịnh Độ dựa trên sắc tướng để đạt đến Phật tánh là cái vô tướng. Theo 
Triết Học Trung Quán, tương đối là những hiện tượng không có thực tại độc lập hay thực 
thể của chính chúng. Tương đối tánh hoặc sự tùy thuộc là những đặc tánh chủ yếu của 
hiện tượng, và, một vật là tương đối thì không phải là “thật,` hiểu theo ý nghĩa cao nhất 
của chữ nây. Tuyệt đối là thực tại của những hiện tượng. Tuyệt đối và thế giới không 
phải là hai nhóm thực tại khác nhau đặt ở vị trí đối kháng nhau. Khi hiện tượng được coi 
là tương đối, chịu sự chi phối của những nhân duyên và những điều kiện cấu thành thế 
giới nầy thì chúng là hiện tượng; và khi hiện tượng được coi là phi hạn định bởi tất cả 
nhân duyên thì hiện tượng là tuyệt đối —According to the Random House Webster 
College Dictionary the term “Relative” means something 1s exIsting or having 1fs specIfic 
nature only by relation to something else. “Relative” also means not absolute or 
independent. The word for “Reciprocal Identification” 1s more literally “mnutual” and 


33 .< 


“regarding,” that 1s “mutually viewing from each other”s point,” “mutual 1dentification,” 
which 1s as much as to say and “exchange of views.” It 1s indispensable to bring about a 


reconciliation of conflicting opinions or effect a syncretfilsm among opposing speculative 


1200 


systems. This trend of thought, In fact, served greatly to restore the original idea of 
tolerance which was revealed In the Buddhaˆs teaching but was almost entirely lost in the 
various Schools of Hinayana which resulted from differences of opimion. According to 
Prof. JunjJiro Takakusu in The Essentials of Buddhist Philosophy, Hinayana Buddhism 1s 
generally satisfiied with analysis and rarely Inclined to synthesis. The Mahayana, on the 
other hang, 1s generally much Inclined to the reciprocal identification of two conflicting 
Ideas. lf one party adheres to his own Idea while the other party Insists on his own, a 
separatlon wIll be the natural result. This 1s what happens 1n the Hinayana. The 
Mahayana teaches that one should put one”s own Idea aside for a moment and identIfy 
one”s own position with that of the other party, thus mutually synthesizIing the opposed 
positions. The both parties will find themselves perfectly united. According to Buddhism, 
the relative truth, or the truth of the unreal, which 1s subJect to change, mamifests “stillness 
but 1s always 1lluminating,` which means that 1t 1s Immanent 1n everything. Pure Land 
thinkers accepted the legitimacy of conventional truth as an expression of ultimate truth 
and as a vehicle to reach Ultimate Truth. This method of basing on form helps cultIvators 
reach the Buddhahood, which 1s formless. According to the Madhyamaka philosophy, 
phenomena have no ¡ndependent, substantial reality of ther own. Relativity or 
dependence 1s the main characteristic of phenomena, and that which 1s relative 1s not 
really the highest sense of the word. The Absolute 1s the reality of the appearances. The 
Absolute and the world are not two different sets of reality posited agaInst each other. 
Phenomena viewed as relative, as governed by causes and conditions constitute the 
world, and viewed as free of all conditions are the Absolute. 


(II) Hành giả tu Thiền hiểu gì về Chân Lý Tương Đối?— What do Zen practitioners 


1) 


2) 


understand oƒ Relative Truth ?: 

Hành giả nên hiểu chữ tương đối là hỗ tương đối đãi—Zen practiioners should 
understand that the word 'Relative` here means reciprocal identification: Chữ “tương đốt” 
ở đây theo nghĩa đen là hỗ tương đối đãi, nghĩa là “quan điểm hỗ tương lẫn nhau,” “hỗ 
tương đồng nhất” cũng y như nói “trao đổi các quan điểm.” Không tách riêng từng cái để 
thực hiện cuộc hòa giải về những quan điểm tương phản hay để gây hiệu quả nên một 
chủ trương hỗn hợp giữa những hệ thống suy lý đối lập. Thực tế, ngành tư tưởng nầy đã 
có công lớn tái lập ý niệm bao dung nguyên thủy đã được khai thị trong giáo pháp của 
Đức Phật nhưng hầu như mất hẳn trong nhiều bộ phái Tiểu Thừa, chúng là kết quả của 
những dị biệt về tư tưởng —“Reciprocal identification” ¡is more literally “mutual” and 
“regarding,” that 1s, “mutually viewing from each other”s point,” “mutual identification,” 
which Is as much as to say an “exchange of views.” It 1s indispensable to bring about a 
reconciliation of conflicing opinions or to effect a syncreflsm among 0opposing 
speculafive systems. This trend of thought, 1n fact, served greatly to restore the original 
Idea of tolerance which was revealed in the Buddhaˆs teaching but was almost entirely 
lost in the various Schools of Hinayana which resulted from differences of opinion. 

Tương đối là những hiện tượng không có thực tại độc lập— Phenomena have no 
independemt, substantial reality oƒ their own: Theo Triết Học Trung Quán, tương đối là 
những hiện tượng không có thực tại độc lập hay thực thể của chính chúng. Tương đối 
tánh hoặc sự tùy thuộc là những đặc tánh chủ yếu của hiện tượng, và, một vật là tương 


1201 


đối thì không phải là “thật,` hiểu theo ý nghĩa cao nhất của chữ nầy. Tuyệt đối là thực tại 
của những hiện tượng. Tuyệt đối và thế giới không phải là hai nhóm thực tại khác nhau 
đặt ở vị trí đối kháng nhau. Khi hiện tượng được coi là tương đối, chịu sự chi phối của 
những nhân duyên và những điều kiện cấu thành thế giới nầy thì chúng là hiện tượng; 
và khi hiện tượng được coi là phi hạn định bởi tất cả nhân duyên thì hiện tượng là tuyệt 
đố —According to the Madhyamaka philosophy, phenomena have no independent, 
substantial reality of their own. Relativity or dependence 1s the main characteristic of 
phenomena, and that which 1s relative 1s not really the highest sense of the word. The 
Absolute 1s the reality of the appearances. The Absolute and the world are not two 
different sets of reality posited agaInst each other. Phenomena viewed as relative, as 
governed by causes and conditions constitute the world, and viewed as free of all 
conditions are the Absolute. 


(HI)Ba cách mình chứng cho những lý do của sự hòa đồng của những quan điểm đốt lập— 


1) 


2) 


3) 


Three reasons which Justfy the tdent[icafion 0ƒ 0pposing views 

Đồng nhất trong hình thức hai yếu tố khác biệt kết hợp nhau để thành một nhất thể— 
Identity in form as two different elements combining to form unity: Đồng nhất tánh phải có 
vì hai thành tố riêng biệt được hợp thành một, như đồng đỏ và kẽm được pha trộn với 
nhau để tạo thành một hợp kim là đồng. Lý đồng nhất trong hình thức nầy là lối giải 
thích chung cho tất cả các trường phái của Phật Giáo——ldentity is assumed because two 
distinct factors are unifed info one as copper and zinc are mixed together from one alloy, 
bronze. This 1dentity 1n form 1s the explanation common to all Buddhist schools. 

Đồng nhất trong bản thể có nhiều góc cạnh đối lập— ldentity in substance although there 
may be opposing angles: Đồng nhất tánh phải có vì sấp và ngữa có thể coi như khác 
nhau, nhưng trong thực tế chúng chỉ là một. Có những quan điểm đối lập như là mặt trước 
và mặt sau của cùng một ngôi nhà. Cũng vậy, nếu đời sống được nhìn từ quan điểm mê 
hoặc, thì nó là đời sống; nhưng nếu nó được nhìn từ quan điểm giác ngộ thì nó là niết 
bàn. Cả hai thực ra chỉ là một. Một vài trường phái Đại Thừa chủ trương lối giải thích về 
đồng nhất trong bản thể nầy——ldentity is assumed because one°s front and one°s back 
may appear differently but in reality they are one. There are opposing views as are the 
front and back of the same house. In the same way, !f life 1s looked at from an 1Ïlusioned 
View, 1t 1s life, but, 1f 1t 1s looked at from an enlightened view, 1t 1s nirvana. The two views 
are simply refer to one thing. Some Mahayana schools hold this explanation of idenfity in 
substance. 

Đồng nhất trong hình thức và bản thể— ldemtity in form and substance: Đồng nhất trong 
hình thức và bản thể như nước và sóng hay “Hiện Tượng Luận”. Đồng nhất tánh phải có, 
vì rằng toàn diện thực thể là cái một toàn vẹn, như nước và sóng, toàn thể của nước được 
biểu hiện như là sóng —ldentity ¡in form and substance as water and wave or 
phenomenology. Identity 1s assumed because the whole entity 1s entirely one, as water 
and wave, the whole of water being manifested as wave. 


(IV)Sự tương quan giữa Chân Lý Tương Đối và Chân Lý Tuyệt Đối— The Relationship 


between Relative Truth and Absolute Truth: Theo chân lý tương đối thì tất cả các sự vật 
đều hiện hữu, nhưng trong chân lý tuyệt đối thì không có gì hiện hữu cả; trong chân lý 


1202 


tuyệt đối, người ta thấy rằng tất cả các sự vật đều không có tự tính, nhưng trong chân lý 
tương đối có một sự nhận thức chỗ nào không có tự tính. Giáo thuyết nói về tự và tha đối 
đãi với nhau, nhờ đó mà tổn tại, như hình nhờ có ba cạnh mà thành hình tam giác, sắc 
cảnh đối đãi với nhãn căn mà thành sắc cảnh, nhãn căn đối với sắc cảnh mà thành nhãn 
căn, ngắn đối với dài mà thành ngắn, dài đối với ngắn mà thành dài. Lấy thí dụ như cái 
bàn chẳng hạn, nếu bạn muốn tìm kiếm cái vật thể mà bạn đang để tay trên đó để khám 
phá xem nó thật sự là cái gì trong các phần, hoặc phần nầy là cái bàn, hay phần kia là 
cái bàn, thì sẽ không có bất cứ điều gì có thể tìm thấy được là cái bàn cả vì cái bàn là 
một cái gì đó mà nếu tìm kiếm bằng phân tích sẽ không thể thấy được. Nếu chúng ta dựa 
vào thực tại tuyệt đối hoặc tánh không của một “cái bàn” chẳng hạn là nền tẳng và tìm 
kiếm xem nó có thể tìm được không, thì nó sẽ trở thành chân lý quy ước theo nghĩa chính 
nó là nên tẳng đó. Trong mối tương quan với “cái bàn”, tánh không của nó là một chân lý 
tuyệt đối, nhưng trong tương quan với thực tại của chính nó, có nghĩa là thực tại của thực 
tại, thì đó là chân lý quy ước—According to relative truth all things exIst, but in absolute 
truth nothing 1s; In absolute truth one sees that all things are devoid of self-nature; 
however, In relative truth, a perception where there 1s no self-nature. The doctrine of 
mutual dependence or relativity of all things for their exIstence, 1.e., the triangle depends 
on I1ts three lines, the eye on things having color and form, long or short. A table, for 
example, If you take the table as the obJect which you put your hand on but search to 
discover what 1s actually 1s among the parts, whether this 1s 1t or that 1s 1t, then there 1s not 
anything that can be found to be it because the table 1s something that cannot be 
analytically sought and 1t cannot be found. If we take the ultimate reality or emptiness of 
the table as the substratum and search to see If It can be found; then it becomes a 
conventional truth In terms of I1(self as the substratum. In relation to the table, 11s 
emptiness 1s an ultimate truth, but In relation to 1ts own reality, 1.e., the reality of the 
reality, 1t s a conventional truth. 


(V) Hành giả ứng dụng Nguyên Lý Tương Đối vào cuộc tu tập của mình— Zen practitioners 


1) 


2) 


apply the Reciprocal Theory in CulfivaHion: 

Thời gian và không gian tương đối— Time and Space are relartive: Thời gian và không 
gian đều tương đối, Chúng tương đối so với từng tâm thức cụ thể. Khoảng thời gian đối 
với chúng ta là một năm thì đối với một người có tâm thức vi tế hơn có thể chỉ là một 
khoảng thời gian ngắn ngủi hơn. Tương tự, một người đã đạt được trình độ tu tập cao, có 
thể xem một sát na là một kiếp hoặc một kiếp là một sát na—Time and space are 
relative. They are relative to a particular consciousness. What for us would be a year, for 
someone who has manifested a subtler consciousness would be a shorter period of time. 
Similarly, 1t 1s possible for person who has obtained higher medifative stabilization to 
consider an aeon a moment, or a moment an aeon. 

Hỗ tương đối đãi tự hủy diệt— Reciprocal identification by mutual selfnegaion: Hỗ tương 
đối đãi bằng cách tự hủy diệt, khi được thể hiện, có giá trị thực tiển lớn san bằng những 
quan điểm tương phản hay tạo nên thiện cảm giữa những phe phái đối nghịch. Bằng vào 
một, hay nhiễu hơn, trong số các phương pháp nầy, dị biệt tính có thể đưa đến liên hiệp, 
và cuộc đời mộng ảo được dung hợp với đời sống giác ngộ. Những ý tưởng như nói: nhìn 
bản thể trong hiện tượng, coi động như tĩnh và tĩnh như động, đồng nhất và vô hành, tịnh 


3) 


1203 


và bất tịnh, toàn và bất toàn, một và nhiều, riêng và chung, thường và vô thường, tất cả 
đều có thể đạt được bằng lý thuyết nầy—Reciprocal identification by mutual self- 
negation, when realized, has a great practical value in smoothing out conflicting opinions 
Or 1n creating sympathy among opposing parties. Through one or more of these methods 
diversity can be brought to union, and i1llusory existence Is synthesized with the 
enlightened life. Such Ideas as seeing noumenon In phenomenon, regarding motion as 
calm or calm as motion, Identifying action and Inaction, purify and impurIty, perfection 
and imperfection, one and many, the partcular and the general, permanence and 
1mpermanence, are all attainable by this theory. It is one of the most Imporftant Ideas of 
Mahayana and 1s Indispensable for a clear understanding of the Buddhist doctrine as 
taught In the Mahayana. 

Đời sống nây chính là Niết Bàn cũng như nước với sóng là một—L itself is Nirvana, 
just as wafer and wave are identical: Sự ứng dụng quan trọng nhất của học thuyết nầy là 
nhắm tới chỗ đồng nhất của đời sống, sinh tử và Niết Bàn. Bản thân đời sống là Niết Bàn 
cũng như nước với sóng là một. Đời sống là cái nầy thì Niết Bàn là cái không đời sống 
kia. Nếu đạt tới Niết Bàn ngay trong sự sống, đời sống trở thành là một với Niết Bàn, 
nhưng chỉ đạt trong tâm vì thân vẫn hiện hữu. Nhưng Niết Bàn toàn vẹn hay trọn vẹn 
được đạt đến khi chết. Sự diệt tận của thân xác là điều kiện tất yếu của Niết Bàn toàn 
vẹn, cũng như sự dừng lặng của sóng chung cuộc nơi tĩnh lặng toàn vẹn của nước—The 
most Important application of this doctrine concerns the 1dentification of life and Nirvana. 
LIfe Itself 1s Nirvana, Just as water and wave are Identical. LIfe 1s one thing and Nirvana 
1s another lifeless thing. If one attains Nirvana while yet living, life becomes 1dentified 
with Nirrvana but only in the sense of a sfate of mind because the body still exists. But 
perfect or complete Nirvana 1s attained at death. The extinction of the body 1s the perfect 
Nirvana, Just as the cessation of the wave results in the perfect quIescence of the water. 


1204 


1205 


Chương Một Trăm Mười Sáu 
Chapter Qne Hundred-Sixteen 


Thiên và Pháp Tuyệt Đối 
Zen and Absolute Dharmas 


() Hành giả tu Thiền hiểu gì về pháp Tuyệt Đối?— What do Zen practitioners understand 
oƒ Absolute Dharmas?: Theo Phật giáo, tuyệt đối là vượt ra ngoài sự so sánh. Tuyệt đối 
là thực tại của những hiện tượng. Tuyệt đối luôn luôn có bản chất đồng nhất. Niết bàn 
hoặc thực tại tuyệt đối không phải là thứ gì được tạo sanh hoặc thành tựu. Theo triết học 
Trung Quán, Nguyệt Xứng cho rằng với các bậc Thánh giả thì Tuyệt Đối chỉ là sự im 
lặng, vì nó là cái gì bất khả thuyết hay bất khả diễn đạt bằng lời. Tuyệt đối là chân lý 
cao nhất hay chân như, chân lý tuyệt đối. Huyền ảo và thường nghiệm tương ứng với 
chân lý tương đối, còn tuyệt đối thì tương ứng với chân lý cao nhất của Trung Luận tông. 
Trong Phật giáo, tuyệt đối đồng nghĩa với chân như. Nó bất biến, không đổi, không bị 
ảnh hưởng bởi bất cứ thứ gì, là tướng chung cho hết thảy các pháp. Tuyệt đối còn có 
nghĩa là “Tánh Không”, là sự vắng bặt mọi sự tưởng. Tuyệt đối cũng có nghĩa là “Biên tế 
thực tại” hay “cái gì đã đến tột đỉnh chân lý”, đến giới hạn tột cùng của những øì có thể 
tri nhận, hoàn toàn không còn sai lầm hay điên đảo. Tuyệt đối cũng có nghĩa là “Vô 
Tướng” là không có tướng trạng. Tuyệt đối lại còn có nghĩa là “Chân Lý tối thắng” hay 
thắng nghĩa, vì nó đạt thành do tối thắng của bậc Thánh. Ngoài ra, tuyệt đối còn đồng 
nghĩa với vô nhị, vô phân biệt xứ, vô sanh, chân tánh của chư pháp, bất khả thuyết, VÔ VI, 
phi hý luận, chân lý, chân tánh, niết bàn, tịch diệt, Phật quả, trí tuệ, giác ngộ, tri thức mà 
mình phải tự nhận trong chính mình, Pháp thân, Phật, vân vân và vân vân. Trong Phật 
giáo, tuyệt đối có nhiều nghĩa khác nhau như chân như, không tánh, niết bàn, bất nhị, bất 
sanh, cõi vô phân biệt, bản thể của pháp. chân đế, vân vân. Tuy nhiên, trên thực tế, tuyệt 
đối là bất khả diễn đạt vì nó đích thực như nó đang là, là thực tại mà ta phải tự thể 
nghiệm trong nội tâm, nên không thể nào diễn ta bằng ngôn từ hay hý luận được— 
According to Buddhism, “Absolute” means “Beyond Comparison”. The Absolute 1s the 
Reality of the appearances. The Absolute 1s always of uniform nature. Nirvana or the 
Absolute Reality 1s not something produced or achieved. According to the Madhyamaka 
philosophy, CandrakrrtI, to the saints, the Absolute 1s Just silence, for 1t 1s Inexpressible by 
speech. The absolute knowledge 1s the highest truth or tathata, the absolute. The 1llusory 
knowledge and empirical knowledge correspond to relative truth (samvrfi-satya), and the 
absolute knowledge to the highest truth (paramartha-satya) of the Madhyamika system. 
In Buddhism, “Absolute” 1s a synonym for “Suchness”. It 1s unalterable, without 
modification, unaffected by anything, and a mark common to all dharmas. It also means 
“Emptiness” for 1t is the absence of all Imagination. Some people define 1t as “Reality- 
limit” for It 1s that which reaches up to the summit of truth, to the utmost limit of what can 
be cognized, and 1s quite free from error or perversion. Some other people define It as 
“Signless” for 1t 1s the absence of all marks. The Absolute 1s further “Ultimate true”, or 
the “Supreme obJecf” because reached by the supreme cogniion of the saInts. 


1206 


Furthermore, 1t also means non-duality, the realm of non-discrimination, non-production, 
the true nature of dharma, the Inexpressible, the unconditioned, the unimpeded 
(nishprapanca), the actual fact (tattva), that which really 1s (yathabhuta), the truth (satya), 
the true reality (bhutata), nrvana, cessation, Buddhahood, wisdom, enlightenment, the 
cognition which one must realize within oneself, the Dharma-body (dharmakaya), the 
Buddha, and so on, and so on. In Buddhism, absolute dharmas have a variety of meanings 
such as suchness (tathata), emptiness (void), nirvana, non-dual, unproduced, the realm of 
non-discrimination, the true nature of dharma or the essence of being (dharmadhatu or 
dhamrata), the true reality (bhutata or bhutatathata), and so on. However, 1n reality, 
absolute dharmas are Inexpressible because they are what they really, they are reality 
which one must realize within oneself, and they are free of verbalization and plurality. 


(II) Duy Thức Tuyệt Đối— The absolute idealism: Giáo pháp tiêu biểu nhất của trường phái 
Du Già là cái được gọi là “chủ nghĩa duy thức”. Theo đó đối tượng thường nghiệm (vô 
thường) thì 'thuộc chủ quan” và chủ thể nhận thức là “tuyệt đối'. Với đối tượng thường 
nghiệm, Du Già phủ nhận tính hiện thực độc lập của đối tượng ngoại giới, và điều nầy 
chỉ là tiếp nối các ý niệm truyền thống về tính vượt trội của “tâm” trên mọi đối tượng, dù 
có lẽ nó có thể mang cho chúng một nội dung phần nào sắc xảo hơn và hàm chứa nhận 
thức luận rõ ràng hơn trước. Trong một hành vi tri thức, tâm và tâm sở có tầm quan trọng 
quyết định, còn “đối tượng là một ảnh tợ phần lớn đã được định hình, và trong mức độ 
nào đó, nó do tâm tạo ra—The most characteristic doctrine of the Yogacarins 1s thelr so- 
called “idealism”, which 1s “subJective” with regard to the empirical and “absolute” with 
regard to the transcendental subJject. As to the first, it denies the independent reality of an 
external obJect, and merely continues the traditional ideas about the primacy of “thought” 
over all obJects, though 1t may perhaps gIve them a somewhat sharper edge and a more 
pronounced epistemological content than they may have had before. In every mental act 
thought and 1ts concomitants are of decisive Importance, and the “obJecf” 1s a shadowy 
appearance largely shaped and to some extent conJured up by thought. 


(HI)Hành giả tu Thiền và Kiến thúc tuyệt đối—Zen practitioners and Absolute knowledge: 
Dĩ nhiên, mục đích tối thượng của hành giả tu Thiền là đạt được giải thoát. Tuy nhiên, 
trên bước đường giải thoát nầy, hành giả phải tu tập sao cho đạt được trí tuệ hay kiến 
thức tuyệt đối để có thể xóa tan vô minh mà đi đến Phật quả. Kiến thức tuyệt đối theo 
quan điểm Phật giáo bao gồm quán sát trí và viên thành thực trí. Thứ nhất là 'Quán Sát 
Trí”. Đây là một trong hai loại trí được nói đến trong Kinh Lăng Già. Quán sát trí là trí 
tuyệt đối, tương đương với Viên Thành Thực Trí. Chữ Phạn Pravicaya nghĩa là tìm tòi 
xuyên suốt hay khảo sát tường tận, và cái trí được định tính như thế thâm nhập vào bản 
chất căn bản của tất cả các sự vật, là cái vượt khỏi phân tích lý luận, và không thể được 
diễn tả bằng mệnh để nào trong tứ cú. Thứ nhì là “Viên Thành Thực Trí hay Lý tính 
(nguyên lý hay tánh chất căn bản). Viên thành thực trí tức là cái biết toàn hảo và tương 
đương với Chánh Trí (samyagjnana) và Như Như (Tathata) của năm pháp. Đấy là cái trí 
có được khi ta đạt tới trạng thái tự chứng bằng cách vượt qua Danh, Tướng, và tất cả các 
hình thức phân biệt hay phán đoán (vikalpa). Đây là chân lý cao nhất, chân lý tối thượng 
của khoa nhận thức luận Du Già, vì nó là cách thức sự vật thật sự hiện hữu được hiểu 


1207 


bởi tâm giác ngộ. Chân lý này nói rằng mọi sự mọi vật đều hoàn toàn không có tính nhị 
nguyên, mặc dù ngươì có tâm không giác ngộ, nhìn sự vật theo cách nhị nguyên. Đấy 
cũng là Như Như, Như Lai Tạng Tâm, đấy là một cái gì không thể bị hủy hoại. Sợi dây 
thừng giờ đây được nhận biết theo thể diện chân thực của nó. Nó không phải là một sự 
vật được cấu thành do các nguyên nhân và điều kiện hay nhân duyên và giờ đây đang 
nằm trước mặt chúng ta như là một cái gì ở bên ngoài. Từ quan điểm của nhà Duy Thức 
Tuyệt Đối theo như Lăng Già chủ trương, sợi dây thừng là phản ánh của chính cái tâm 
của chúng ta, tách ra khỏi cái tâm thì nó không có khách quan tính, về mặt nầy thì nó là 
phi hiện hữu. Nhưng cái tâm vốn do từ đó mà thế giới phát sinh, là một đối tượng của 
Viên Thành Thực hay trí toàn đắc—Of course, the ultimate goal of any Zen practitioners 
1s the atfainment of liberation and the Buddhahood; however, on the path to liberation, 
practitioners should practice to obtain absolute knowledge so that they can eliminate 
Ipnorance on the way to reach the Buddhahood. Absolute knowledge ¡ncludes 
Pravicayabuddhi and Parinishpanna. First, Pravicayabuddhi, one of the two kinds of 
knowledge mentioned in the Lankavatara Sutra. Absolute knowledge corresponds to the 
Parinishpanna. Pravicaya means “to search through,” “to examine thorouphly,” and the 
Buddhi so qualified penetrates into the fundamental nature of all things, which 1s above 
logical analysis and cannot be described with any of the four propositions. Second, 
“Absolute nature” (Parinishpanna) or the fundamental principle or character. This 1s one 
of the three forms of “Svabhavalakshana-sunyata” or knowledge 1s the Parinishpanna, 
perfected knowledge, and corresponds to the Right Knowledge (Samyagjnana) and 
Suchness (Tathata) of the five Dharmas. lí 1s the knowledge that 1s available when we 
reach the state of self-realization by going beyond Names and Appearances and all forms 
of Discrimination or Jjudgment. I( 1s the hiphest truth the Yogacara School”s 
epIstemological ultmate, because 1t 1s the way things really are as understood by the 
unenlightened mind. It is the truth that ultimately all things are completely lacking In 
duality, even though they appear to the unenlightened mind under the guise of dualism. lt 
1S suchness Ifself, 1t 1s the Tathagata-garbha-hridaya, 1t 1s something indestructible. The 
TOPp€ 1S now perceived_ In Ifs true perspective. Ít is not an obJect constructed out of causes 
and conditions and now lying before us as something external. From the absolutIst”s poinf 
of view which 1s assumed by the Lankavatara, the rope 1s a reflection of our own mind, 1t 
has no obJectivity apart from the latter, 1t 1s in this respect non-existent. But the mind out 
of which the whole world evolves 1s the obJect of the Parinishpanmna, perfectly-attained 
knowledge. 


1208 


1209 


Chương Một Trăm Mười Bảy 
Chapter One Hundred-Seventeen 


Thiền và Thần Thông 
Zen and Supernatural Powers 


()_ Tổng Quan về Thần Thông—An Overyiew 0ƒ the Supernatural Powers: Thần thông biến 
hóa, những quyền năng thần diệu siêu nhiên nằm trong lục thông, đặc biệt biến hóa dưới 
nhiều dạng, hay qua một dạng khác, tàng hình, xuyên qua các vật thể rắn, đi trên nước 
hay lửa, sờ mặt trời hay mặt trăng, hoặc đi vào các tầng trời cao nhất. Những quyền năng 
nầy đạt được do tu tập thiển định, tập trung tư tưởng hay quán chiếu. Tuy nhiên, khoe 
khoang những quyền năng nầy là vi phạm các qui tắc tu hành, sẽ bị loại trừ khỏi cộng 
đồng Tăng già. Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 13, có một vị sa Môn hỏi Phật, 
“Bởi lý do gì mà biết được đời trước, mà hội nhập được đạo chí thượng? Đức Phật dạy: 
“Tâm thanh tịnh, chí vững bền thì hội nhập đạo chí thượng, cũng như khi lau kính hết dơ 
thì trong sáng hiển lộ; đoạn tận ái dục và tâm không mong cầu thì sẽ biết đời trước'.” 
“Abhijna” là từ Phạn ngữ có nghĩa là “Thần Thông.” Thần thông là những loại tuệ giác 
đạt được bằng tu tập thiển định. Những quyển năng siêu nhiên, trạng thái tâm thức cao 
khi những năng lực tâm linh được phát triển, những năng lực phi phàm có được ở một vị 
Phật, Bồ Tát hay A la hán. Trong Phật giáo, có Tam Thông (ba loại thần thông hay ba 
thứ siêu việt của Phật). Thứ nhất là biết nghiệp tương lai; thứ nhì là biết nghiệp quá khứ; 
và thứ ba là biết phiển não và giải thoát trong hiện tại. Ngoài ra, còn có năm loại thần 
thông. Thứ nhất là đạo thông. Nhờ chứng ngộ lý thực tướng trung đạo mà được như chư 
Bồ Tát thông lực vô ngại. Thứ nhì là thần thông. Nhờ tu định mà được như chư A-La-Hán 
thông lực tự tại. Thứ ba là y thông. Nhờ vào thuốc men phù chú mà được. Thứ tư là báo 
thông (Nghiệp thông). Nhờ quả báo mà được như chư Thiên và long thần. Thứ năm là 
yêu thông. Do yêu quái lực mà được như tính của cáo hồ hay những cây đại thụ lâu năm. 
Còn có năm thần thông hay ngũ thông hay ngũ trí chứng. Thứ nhất là “Thiên Nhãn 
Thông' hay “Thiên Nhãn trí chứng. Đây là khả năng thấy không ngăn ngại, thấy chúng 
sanh biến mất rồi xuất hiện, ti tiện và cao quý, đẹp xấu, tùy theo nghiệp lực của họ. Khả 
năng thấu rõ mọi sự mọi vật khắp trong sắc giới. Thứ nhì là “Thiên Nhĩ Thông" hay 
“Thiên Nhĩ trí chứng”. Đây là khả năng nghe được âm thanh của trời và người, xa hay 
gần. Khả năng nghe được âm thanh ở khắp mọi nơi. Thứ ba là “Tha Tâm Thông hay 
“Tha tâm trí chứng'. Đây là khả năng biết được tâm của người khác. Khả năng xuyên 
suốt tâm trí của người khác. Người nầy nhìn biết tâm tham, tâm sân, tâm mê mờ, cũng 
như tâm đắm nhiễm, tâm phát triển, tâm tập trung tâm giải thoát của người khác, hay 
ngược lại. Thứ tư là “Túc Mạng Thông" hay “Túc mạng trí chứng”. Đây là khả năng biết 
được đời trước của mình và của người. Khả năng nhớ lại tiền kiếp, có thể từ một đến 
năm hay một trăm, một ngàn đời. Thứ năm là “Thần Túc Thông' hay “Thần Túc trí 
chứng°. Đây là khả năng xuất hiện mọi nơi như ý, không gì ngăn ngại. Khả năng đi 
xuyên qua tường vách, núi non, cũng như đi trên không, trên nước mà không chìm như đi 
trên đất. Có sáu loại thần thông: 1) Thần túc thông là có khả năng biến hiện khắp mọi 


1210 


nơi trong mọi lúc; tha tâm thông là đoán biết được tâm hay ý tưởng của người khác; 2) 
Thiên nhĩ thông là nghe được mọi tiếng của trời người; 3) Tha tâm thông; 4) Thiên nhãn 
thông là thấy mọi vật trong vũ trụ ngay cả những sinh tử của thế gian; 5) Túc mạng thông 
là biết chuyện đời trước, đời nầy và đời sau của mình và người; 6) Lậu tận thông lậu tận 
thông là dứt tận mọi ô nhiễm chấp trước. Thần Thông là sức mạnh kỳ diệu bao gồm sự 
hiểu biết, kỹ xảo, thông minh, trí nhớ, vân vân. Thần thông là những thứ mà sự tưởng 
tượng của xã hội văn minh trần tục hiện nay cho là phi thường, hay những thứ mà sự 
tưởng tượng trong các tôn giáo phương tây cho là siêu nhiên; thần lực đạt được bằng trí 
tuệ sáng suốt, được thấy qua Kinh A Di Đà, và không thể nghĩ bàn—Supernatural or 
magical powers that are part of AbhiJna. It refers to the power to manifest multiple forms 
of oneself or to transform oneself into another shape, to become Invisible, to pass through 
valid things, to walk on water or fire, to touch the sun and moon, and to scale the highest 
heaven. These abilities are by-products of medifation, concentration and contemplation 
practices. However, exhibiting or exploiting these powers 1s a violatlon of monastic 
discipline and pretending to possess such powers 1s grounds for dismissal from the sangha. 
According to the Sutra In Forty-Two Sections, Chapter 13, a Sramana asked the Buddha: 
“What are the causes and conditions by which one come to know past lives and also by 
which one”s understanding enables one to attainn the Way?* The Buddha said: “By 
purifying the mind and guarding the will, your understanding can achieve (attain) the 
Way. Just as when you polish a mirror, the dust vanishes and brightness remains; so, tOO, 
1Ý you cut off and do not seek desires, you can then know past lives.” ÀA Sanskrit term for 
higher knowledge. Super-knowledge are modes of Insight attained by the practice of 
Dhyana. Super knowledge or supernatural powers, a high state of conscIousness when sIx 
spiritual powers have been developped, abilitles possesses by a Buddha, bodhisattva or 
arhat. In Buddhism, there are three aspects of the omnisclence of Buddha. Eirst, 
knowledge of future karma; second, knowledge of past karma; and third, knowledge of 
present 1llusion and liberation. Besides, there are five kinds of supernatural powers. FIrsf, 
supernatural powers of bodhisattvas through thetr insipht Into truth; second, supernatural 
powers of arhats through their mental concenfratlon; third, supernatural or maglical 
powers dependent on drugs, charms, Incantations, etc; fourth, reward of karma powers of 
transformation possessed by devas, nagas, etc; fifth, magical powers of goblins, satyrs, 
etc. There are also fhe five supernatural powers, or the five mystical powers. FIrst, seeIng 
to any distance, or the ability to see without hindrances. Ability to see beings vanishing 
and reappearing, low and noble ones, beautiful and ugly ones, seeing beings are 
reappearing according to their deeds (karma). Deva-vision, Instantaneous view of 
anything anywhere 1n the form-realm. Second, deva hearing, or the ability to hear sound 
both heavenly and human, far and near. Ability to hear any sound anywhere. Third, 
penetrating men”s thoughts or the ability to know the thoughts of all other minds 
(knowledge of the minds of all others). Ability to know the minds of other beIngs, by 
penetrating them with one”s own mind. This person knows the greedy mind, hate mind 
and deluded mind, shrunken and distracted mind, developed mind and free mind of others 
or vice sersa. Fourth, knowing their state and antecedents, or knowledge of all former 
©xIstence or transmigrations of self and others. Ability to remember former existences, 
may be from one to five or even to hundred or thousand births. Fifth, magical powers or 


1211 


taking any form at wIll. This 1s the power to be anywhere or do anything at wIll. Ability to 
pass through walls and mountains, Just as 1f through the aIr. Ability to walk on the water 
without sinking, Just as If on the earth. These are six supernatural abiliies that are 
believed in tradiional Buddhist meditaton theory to result from the practice of 
meditaton: l) magical powers (rddhi), such as levitation, or divine ability to be at 
anywhere at anytime; 2) the “devine ear” (divya-srotra), or clairaudience, which can 
perceive all human and divine voices; 3) the ability to know others” minds (paracitta- 
Jnana); 4) the “devine eye” (divya-caksus), or clairvoyance, which can see all things In 
the universe Including the cycles of births and deaths of all beings; 5) the ability to recall 
the details of former lives (purvanivasamusmrti), or divine perception of the thoughts of 
other beings, recollection of previous existences; 6) knowledge of the extinction of 
defilemenfs (asrava-ksaya-viJnana), or knowledge concerning the extinction of one”s own 
1mputrity and passlons. The first five are classified as mundane abilities, while the sixth 1s 
a supramundane ability that results from completion of training in Insight meditation. 
Miracle powers Include knowing, skillful, clever, understanding, conversant with, 
remembrance, recollection. Miracles mean ubiquitous supernatural power, psychic 
power, hiph powers, supernormal knowledges, or superknowledge. Miraculous Powers 
are what the Western religIous Imagination would regard as miraculous or supernatural, 
attainable only through penetrating Insight, as seen In the two Amitabha Sutras as 
inconcevable. 


(II)Hành giả tu Thiền và Lục Thông—Zen pracitoners and Six Miraculous or 
Transcendemtal Powers: Lục Thông là sáu thần thông mà chư Phật hay chư A La Hán 
đạt được qua tứ thiển. Thứ nhất là “Thiên Nhãn Thông'. Thiên nhãn thông là khả năng 
thấy được tất cả mọi thứ trong sắc giới. Khả năng thấy cái mà mình muốn thấy. Thiên 
nhãn thông còn là khả năng thấy không ngăn ngại, thấy chúng sanh biến mất rồi xuất 
hiện, ti tiện và cao quý, đẹp xấu, tùy theo nghiệp lực của họ. Thứ nhì là “Thiên Nhĩ 
Thông' hay khả năng nghe mọi âm thanh. Đây là khả năng nghe và hiểu mọi ngôn ngữ. 
Thiên nhĩ thông còn là khả năng nghe được âm thanh của trời và người, xa hay gần. Thứ 
ba là “Tha Tâm Thông'. Tha Tâm Trí Thông hay khả năng đọc được tư tưởng của người 
khác mà các bậc giác ngộ đạt được cao hay thấp tùy theo sự thành đạt của bậc ấy. Đây 
là khả năng xuyên suốt tâm trí của người khác. Người nầy nhìn biết tâm tham, tâm sân, 
tâm mê mờ, cũng như tâm đắm nhiễm, tâm phát triển, tâm tập trung tâm giải thoát của 
người khác, hay ngược lại. Thứ tư là “Thần Túc Thông'. Đây là khả năng đi bất cứ đâu 
và làm bất cứ thứ gì tùy ý. Đây cũng là khả năng đi xuyên qua tường vách, núi non, cũng 
như đi trên không, trên nước mà không chìm như đi trên đất. Thứ năm là “Túc Mạng 
Thông' hay khả năng biết được quá khứ vị lai của mình và người. Đây là khả năng nhớ 
lại tiền kiếp, có thể từ một đến năm hay một trăm, một ngàn đời. Thứ sáu là “ˆLậu Tận 
Thông. Đây là khả năng hủy diệt phiền não ngay trong đời nầy kiếp nầy bằng trí tuệ. 
Khả năng chấm dứt nhiễm trược và đưa tâm đến chỗ giải thoát khỏi mọi dục vọng. Khả 
năng hủy diệt phiển não ngay trong đời nầy kiếp nầy bằng trí tuệ—Six magical 
penetrations or six superknowledges, or sIx supernatural or universal powers acquired by 
a Buddha, also by an arhat through the fourth degree of dhyana. The first supernatural 
power Is “Penetration of the Heavenly Eyeˆ. Divine sight (clairvoyance or deva-visIon) 1s 


1212 


the ability to see all forms. Divine sight 1s an instanfaneous view of anything anywhere In 
the form realm. Power to see what one wills to see anywhere. Divine eyes also means 
seeing to any distance. Ability to see without hindrances. Ability to see beings vanishing 
and reappearing, low and noble ones, beautiful and ugly ones, seeing beings are 
reappearing according to their deeds (karma). The second supernatural power 1s 
“Clatraudience” or deva-Ear, or divine hearing, or the penetration of the Heavenly Ear. 
Thịs 1s the ability to hear all sounds (ability to hear any sound anywhere). Power to hear 
and understand all languages. Divine hearing also means hearing to any distance. Ability 
to hear sound both heavenly and human, far and near. The third supernatural pOWer Is 
“Mental telepathy.` Penetration Into others” minds or thoughts. Ability to know the 
thoughts of others or power to read thoughts, or knowledge of the minds of all living 
beings. Ability (power) to know the thoughts of all other minds which enlightened beings 
have to a greater or lesser extent depending on therr spiritual achievements. Penetrating 
men”s thoughts. Ability to know the minds of other beings, by penetrating them with 
one”s own mind. This person knows the greedy mind, hate mind and deluded mind, 
shrunken and distracted mind, developed mind and free mind of others or vice sersa. The 
fourth supernatural power 1s “Psychic travel” or “Magical powers.` This 1s the ability of 
penetration of spiritual fulfillment (fulfillment of the spirit). Thịs 1s the ability (power) to 
be anywhere and to do anything at will, or power to appear at will in any place and to 
have absolute freedom to do anything. Thịs 1s also taking any form at wIll. Ability to pass 
through walls and mountains, Just as I1f through the air. Ability to walk on the water 
without sinking, Just as 1ƒ on the earth. The fifth supernatural power 1s the knowledge of 
past and future of self and others or ability to penetrate into past and future lives of self 
and others (knowledge of all forms of former exiIstences of self and others). This 1s the 
knowing about their state and antecedents. Ability to remember former existences, may 
be from one to five or even to hundred or thousand births. The sixth supernatural poWer 1s 
the “Ability to end contaminatlon” or power to deliver of the mind from all passions. 
Penetration of the exhaustion (extinction) of outflows. Ability to extinct all cankers 
(afflictions) In this very life, extinction of cankers through wisdom.  Supernatural 
COnscIousness of the waning of vicious propensities, and the deliverance of mind from 
pAsslons, or Insipht Into the ending of the stream of transmigration. Ability to extinct all 
cankers (afflictions) In this very life, extinction of cankers through wisdom. 


(HI)Hành giả tu Thiền nên luôn nhớ về Thần Thông theo quan điểm Phật Giáo—Zen 
pracHHoners should always remember qbout the Psychic Powers im Buddhist Point oƑ 
View: Theo Đức Phật, có ba loại thần thông. Một là bay lên không trung hay chun xuống 
đất, hay biểu diễn những điều kỳ lạ mà người thường không thể nào làm được. Hai là 
đọc được tâm người khác. Họ có thể nhìn vào mắt của người khác và biết được người ấy 
đang nghĩ gì, nên rất được người ta thán phục và nể sợ. Nhưng có một loại thần thông thứ 
ba rất quan trọng. Đó là khả năng chỉ dẫn người khác. Loại người nầy có thể chỉ bày cho 
người khác là họ đã làm đúng hay sai, hoặc cử chỉ hành động như vậy là tốt hay không 
tốt. Đó là điều bất thiện, không đem lại an lạc và hạnh phúc cho mình và cho người. Nên 
bỏ những điều bất thiện và nên làm những điều thiện. Đây là loại năng lực hướng dẫn 
người khác đi theo chánh đạo, đây là loại thần thông tốt nhất —According to the Buddha, 


1213 


there are three types of psychic powers. One 1s the power to fly in the air and dive Into 
the earth, or to perform other superhuman performances. The second 1s the power to read 
other peopleˆs minds. They can look Info the eyes of the person and tell what the person 
1s thinking. People can be very impressed with them. But the third psychic power, the 
poWer of Instruction, whereby one can tell other people what 1s right and what 1s wrong; 
what 1s good and what 1s bad. This 1s unwholesome, unskillful, not conducIve fo your 
welfare or that of others. They are able to tell people what to abandon and what to follow 
Or fO practice or to cultivate wholesome actions. This power to guide another person on 
the right path 1s the most Important psychic power. Thịs 1s the best psychic power of them 
all. 


1214 


1215 


Chương Một Trăm Mười Tám 
Chapter One Hundred-Eighteen 


Thiền và Sự Bất Tịnh 
Zen and Inpurity 


(ID Tổng quan về “Bất tịnh ”—An overview oƒ “limpurity”: Sự bất tịnh (không thuần tịnh 


hay không trong sạch). Bản chất nhiễm trược của tham dục. Bất tịnh có nghĩa là không 
tỉnh sạch, không thánh thiện, không đẹp đẽ. Đứng về cả hai phương diện sinh lý và tâm 
lý, con người là bất tịnh. Đây không phải là một cái nhìn tiêu cực hay bi quan, mà chỉ là 
cái nhìn khách quan về con người. Thấy được sự cấu tạo của cơ thể, từ tóc trên đỉnh đầu, 
cho đến máu, mủ, đàm, phân, nước tiểu, những vi khuẩn ẩn náo trong ruột và những bệnh 
tật cứ chực sẵn để phát sinh, ta thấy phần sinh lý của ta quả là bất tịnh. Phần sinh lý đó 
cũng là động lực thúc đẩy ta đi tìm sự thỏa mãn dục lạc, do đó nên kinh gọi thân thể là 
nơi tích tụ của tội lỗi. Còn phần tâm lý? Vì không thấy được sự thật về vô thường, khổ 
không và vô ngã của sự vật cho nên tâm ta thường trở thành nạn nhân của tham vọng thù 
ghét; do tham vọng và thù ghét mà chúng ta tạo ra biết bao tội lỗi, cho nên kinh nói “tâm 
là nguồn suối phát sinh điều ác.” Trong Phật giáo, bất tịnh là vết nhơ hay sự cấu ô (sự ô 
nhiễm hay ô trược). Những ô nhiễm căn bản là tham, sân và si—Defiling nature of the 
passlons. ImpurIty 1s the nature of our bodies and minds. Impurity means the absence of 
an Iimmaculate state of being, one that Is neither holy nor beautiful. From the 
psychological and physiological standpoint, human beings are Iimpure. This 1s not 
negative or pessimistic, but an obJective perspective on human beings. If we examine the 
constituenfs of our bodies from the harr on our head to the blood, pus, phlegm, excrement, 
urine, the many bacteria dwelling In the intestines, and the many diseases present waiting 
for the opportunity to develop, we can see clearly that our bodies are quite impure and 
subJect to decay. Our bodies also create the motivation to pursue the satisfaction of our 
desires and passions. That 1s why the sutra regards the body as the place where misleads 
gather. Let us now consider our psychological state. Since we are unable to see the truth 
Of Impermanence, suffering, and the selfless nature of all things, our minds often become 
the victims of greed and hatred, and we act wrongly. So the sutra says, “The mind 1s the 
source of all confusion.” In Buddhism, taints mean basic defilements of greed, 1lI-will 
(anger) and 1gnorance (delusion). 


(II)Hành giả tu Thiền nên luôn nhớ cả Thân-Tâm-Cảnh đều Bất Tịnh—Zen practitioners 


1) 


should always rermember qbout the impurify ¡is the nattre 0ƒ both Body-Mind-Realm: 
Theo Phật giáo, bất tịnh là chỉ cho thân không sạch, tâm không sạch, và cảnh không 
sạch —According to Buddhism, “Impurity” means that the body 1s Impure, the mind 1s 
1mpure and the realm 1s Impure. 

Thân Bất Tịnh— The body is impure: Bất tịnh có nghĩa là không tinh sạch, không thánh 
thiện, không đẹp đẽ. Đứng về cả hai phương diện sinh lý và tâm lý, con người là bất tịnh. 
Đây không phải là một cái nhìn tiêu cực hay bi quan, mà chỉ là cái nhìn khách quan về 


1216 


con người. Thấy được sự cấu tạo của cơ thể, từ tóc trên đỉnh đầu, cho đến máu, mủ, đàm, 
phân, nước tiểu, những vi khuẩn ẩn náo trong ruột và những bệnh tật cứ chực sẵn để phát 
sinh, ta thấy phần sinh lý của ta quả là bất tịnh. Phần sinh lý đó cũng là động lực thúc 
đẩy ta đi tìm sự thỏa mãn dục lạc, do đó nên kinh gọi thân thể là nơi tích tụ của tội lỗi. 
Chính vì vậy Đức Phật day khi quán thân không sạch là phải quán xét thân ta và người 
bên ngoài nhờ có lớp da che dấu, nhưng bên trong chỉ toàn là những thứ hôi tanh nhơ 
nhớp như thịt, xương, máu, mủ, đờm, dãi, phẩn, nước tiểu, vân vân. Đã thế mà các thứ 
nhơ nhớp bên trong còn bài tiết ra cửu khổng (chín lổ) bên ngoài.” Suy xét kỹ, sắc thân 
của chúng sanh không có chỉ đáng ưa thích. Phật tử chơn thuần chớ nên quá trân quý thân 
nầy. Kỳ thật, nó chỉ là cái túi da hôi thúi. Phải ha ý nghĩ đó chúng ta mới có thể dụng 
công tu hành được. Nếu không lìa được nó, chúng ta sẽ biến thành nô lệ của nó và từ 
sáng sớm đến chiều tối chúng ta sẽ chỉ một bể phục vụ cho nó mà thôi. Người con Phật 
chơn thuần phải coi thân nầy như một cái túi da hôi thúi, nghĩa là tránh sự coi trọng nó. 
Coi nó là quan trọng là chướng ngại lớn trên bước đường tu tập của chúng ta. Chúng ta 
phải mượn cái giả để tu lấy cái thật, tức là chỉ xem thân nầy như một phương tiện mà 
thôi. Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 26, Thiên thần dâng cho Đức Phật một 
ngọc nữ với ý đồ phá hoại tâm ý của Phật. Phật bảo: “Túi da ô uế, người đến đây làm gì? 
Đi đi, ta không dùng đâu.” Thiên thần càng thêm kính trọng, do đó mà hỏi về ý của Đạo. 
Đức Phật vì ông mà giảng pháp. Ông nghe xong đắc quả Tu-Đà-Hoàn.”—Impurity 
means the absence of an Iimmaculate state of being, one that 1s neither holy nor beautiful. 
From the psychological and physlological standpoint, human beings are Impure. This 1s 
not negafive or pessimistic, but an obJective perspective on human beings. lÝ we examine 
the constituents of our bodies from the hair on our head to the blood, pus, phlegm, 
excrement, urine, the many bacteria dwelling In the Intestines, and the many diseases 
present waiting for the opportunity to develop, we can see clearly that our bodies are 
quite impure and subJect to decay. Our bodies also create the motivatlon to pursue the 
satisfaction of our desires and passlons. That 1s why the sutra regards the body as the 
place where misleads gather. Thus the Buddha taught: When you contemplate the 
Impurity of the body, you should reflect on the fact that beneath the covering layers of 
skin, your bodies and those of others are composed entfirely of filthy, smelly substances 
such as meat, bones, blood, pus, phlegm, saliva, excrement, urine, etc.” Not only that 
fluids are excreted through nine apertures. [f we stop to think carefully, the physical body 
of sentient beings 1s hardly worth cherishing. Sincere Buddhists should not care too mụch 
for this body, should not treat their skin-bag of a body as a treasure. Only people who are 
free of this Idea can apply effort in cultivating the Way. If we treat our body as a precIous 
thing, then we wIll become 1(s slave and serve 1ts whims all day long. Therefore, sincere 
Buddhists should treat the body as a “stinking bag of skin” and do not prize 1t highly. 
Valuing the body too high 1s an obsfacle to cultivation. We should merely “borrow the 
false to cultivate what 1s true,` and see It as Just an expedient means. According to the 
Sutra In Forty-Two Sections, Chapter 26, the heavenly spirits, desiring to destroy the 
Buddha'”s resolve, offered Jade women to him. The Buddha said: “Skin-bags full of filth.” 
What are you doing here? Go away, Ï am not Interested.” Then, the heavenly spirIts 
asked most respectfully about the meaning of the Way. The Buddha explained 1t for them 
and they Immediately obtained the fruition of Srotaapanna.” 


2) 


3) 


1217 


Tâm Bất Tịnh— Moral impurity: Mental impurity—Whatever misleads or deludes the 
mind—Tâm không sạch là khi tâm sanh tham nhiễm, tất nó sẽ thành xấu xa nhơ bợn, 
chẳng khác chi hồ nước trong bị cáu bùn làm bẩn đục. Hồ nước đục không thể soi bóng 
sắc cây núi trời mây, tâm nhơ bợn làm mất hết thần thông trí huệ. Nên nhớ câu: “Biết tu 
hành chớ phí uống công. Tâm bình tịnh thần thông trí huệ!” Người đã phát nguyện bước 
lên đường tu, phải lập chí lần lần dứt trừ tâm phiển não nhiễm dục từ thô đến tế. Về 
phần tâm lý? Vì không thấy được sự thật về vô thường, khổ không và vô ngã của sự vật 
cho nên tâm ta thường trở thành nạn nhân của tham vọng thù ghét; do tham vọng và thù 
ghét mà chúng ta tạo ra biết bao tội lỗi, cho nên kinh nói “tâm là nguồn suối phát sinh 
điều ác”——lImpurity of the mind means that once the mind develops thoughts of greed, ¡t 
has already become evil and defiled, not unlike a limpid pond that has been polluted with 
dirt and sludge. The dirt pond cannot reflect the Iimages of trees, mountains, sky, clouds; 
likewise, a polluted mind has lost all spiritual powers and wisdom. Thus, we have the 
saying: “One who knows how to cultivate does not waste his efforts; a peaceful, still mind 
wIll bring spiritual powers and wisdom.” Those who are determined to tread the Way 
should endeavour gradually to sever the mind of afflictions, polluted by greed In 1ts øross 
and subtle aspects. Let us now consider our psychological state. Since we are unable to 
see the truth of Iimpermanence, suffering, and the selfless nature of all things, our minds 
often become the victims of greed and hatred, and we act wrongly. So the sutra says, 
“The mind 1s the source of all confusion.” 

Cảnh Bất Tịnh— Impure realm: Cảnh không sạch là cảnh giới cõi ngũ trược đầy dẫy bùn 
đất, sỏi đá, chông gai, lại dung chứa vô số chúng sanh từ thân đến tâm đều nhơ bợn. Cho 
nên cảnh uế độ nầy không có chi đáng say mê tham luyến: The impure realm is the 
world of the Five Turbidities, full of dirt and mud, rocks and stones, spikes and thorns, 
which harbors countless sentient beings defiled in body and mind. Therefore, this Impure 
world 1s not worth craving or clinging to. 


(HI)Bất Tịnh và phiền não theo quan điểm Phật giáo—lImpurity and dfflicHons in 


l) 


2) 


3) 


4) 


3) 


Buddhism: Trong đạo Phật, vết nhơ (trong tâm) và phiển não được dùng như nhau——lIn 
Buddhism, taints and afflictions are used Interchangeably: 

Phiền não: klesa (sk)——Kilesa (p)—Phiển não gây ra bởi chấp trước vào những ảo tưởng 
trong đời sống, hay vọng niệm chấp trước vào sự vật mà mình bám víu—Taint also 
means delusion or affliction. Deluded, or afflicted by holding on to the 1llusory ideas and 
things of life. 

Phiển não gây nên bởi dục lạc cảm thọ bởi giác quan: The kilesa or contaminations of 
attachmernt to the pleasures of the senses. 

Phiển não gây nên bởi bám víu vào tà kiến: Kilesa or contaminations of attachment to 
false views. 

Phiển não gây nên bởi bám víu vào những thực hành khổ hạnh quá đáng: Kilesa or 
contaminations of attachment to moral and ascetic practices. 

Phiển não gây nên bởi bám víu vào ngã chấp: Kilesa or contaminations of attachment to 
the belief In a self. 


1218 


(IV)Hành giả tu Thiền nên luôn nhớ về những lời Phật dạy về “Bất Tịnh” trong Kinh 
Pháp Cú —Zen practioners should dlways remember the Buddha° teaqchings on 
*Impurity ” im the Dharmapada Sưíra: Ngươi hãy tự tạo cho mình một hòn đảo an toàn, 
gấp rút tinh cần làm kẻ khôn ngoan, gột sạch bao nhiêu phiển não bất tịnh, để bước lên 
Thánh cảnh hàng chư thiên (236). Ngươi hãy tạo lấy cho mình một hòn đảo an toàn, gấp 
rút tỉnh cần làm kẻ khôn ngoan, gột sạch bao nhiêu phiển não bất tịnh, chớ trở lui đường 
sanh lão nguy nan (238). Hết sát na nầy đến sát na khác, người trí lo gột trừ dần những 
cấu uế bất tịnh nơi mình như anh thợ vàng cần mẫn lọc trừ quặng bã khỏi chất vàng ròng 
(239). Không tụng tập là vết nhơ của kinh điển, không siêng năng là vết nhơ của nghiệp 
nhà, biếng nhác là vết nhơ của thân thể và nơi ăn chốn ở, phóng túng là vết nhơ của 
phép hộ vệ (241). Tà hạnh là vết nhơ của người đàn bà, xan lẫn là vết nhơ của sự bố thí; 
đối với cõi nầy hay cõi khác, thì tội ác lại chính là vết nhơ (242). Trong hết thẩy nhơ cấu 
đó, vô minh cấu là hơn cả. Các ngươi có trừ hết vô minh mới trở thành hàng Tỳ kheo 
thanh tịnh (243). Làm dữ bởi ta mà nhiễm ô cũng bởi ta, làm lành bởi ta mà thanh tịnh 
cũng bởi ta. Tịnh hay bất tịnh đều bởi ta, chứ không ai có thể làm cho ai thanh tịnh được 
(244). Sống biết hổ thẹn, thường cầu thanh tịnh, sống không đam mê dục lạc, sống khiêm 
tốn, sống trong sạch, sống dổi dào kiến thức, sống như thế mới thật khó làm (245).— 
Make yourself an island. Be wise to strive quickly! When you cleanse your ImpuritIes, 
you wWIll enter into the heavenly world of the Ariyas (gods) (Dharmapada 236). Make an 
1sland for yourself. Be wise to strive quickly! When you cleanse your impurifies, you wIll 
not come back agann to birth and old age (Dharmapada 238). From ksana to ksana, a wise 
person should remove his own Iimpuritles as a goldsmith removes the dross of silver 
(Dharmapada 239). Non-recitation 1s the rust of Incantation; non-repaIr 1s the rust of 
houses; sloth 1s the rust of bodily beauty and shelters; carelessness 1s the rust of the 
culfivator (watcher) (Dharmapada 241). Misconduct 1s the taint of a woman; stingIness 1s 
the taint of a donor. Tainfs are indeed all evil things, both in this world and in the next 
(Dharmapada 242). The worst taInt 1s Ignorance, the greatest taint. Oh! Bhikshu! Cast 
aside this taint and become taintless (Dharmapada 243). By oneself the evil 1s done, by 
oneself one 1s defiled or purified. Purity or impurity depend on oneself. Ño one can purIfy 
another (244). But life 1s hard for a modest, for one who seeks purity, one who Is 
detached, humble, clean and clear thinking (Dharmapada 245). 


1219 


Chương Một Trăm Mười Chín 
Chapter Qne Hundred-Nineteen 


Thiền và Sự Thanh Tịnh 
Zen and Purity 


(ID Tổng Quan về Thanh Tịnh —An Overview øƒ Purify: Tịnh có nghĩa là thanh khiết, vô 
cấu. Hoàn toàn thanh tịnh là hoàn toàn dứt bổ mọi sai phạm tà ác và nhiễm trược. Theo 
Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có ba loại thanh tịnh: thân thanh tịnh, ngữ thanh 
tịnh, và ý thanh tịnh. Tuy nhiên, chư Bồ Tát có ba thứ thanh tịnh: thân thanh tịnh, tướng 
thanh tịnh, và tâm thanh tịnh. Trong Phật giáo, “tịnh tâm” ám chỉ tâm hoàn toàn giải 
thoát khỏi tham, sân, sĩ và tất cả những nhiễm trược khác. Thân thanh tịnh là một trong 
ba loại thanh tịnh của chư Bồ Tát. Bản tánh thanh tịnh của con người vốn đầy đủ. Tâm 
thanh tịnh thì thân nghiệp và khẩu nghiệp cũng thanh tịnh. Tịnh tâm là một trong những 
cửa ngõ quan trọng đi vào đại giác, vì nhờ đó mà chúng ta không bị nhiễm trược. Hành 
giả tu Thiển phải luôn cố gắng tịnh hạnh nơi khẩu—Pure conduct of the actions of the 
mouth: Tịnh hạnh nơi khẩu là một trong những cửa ngõ quan trọng đi vào đại giác, vì nhờ 
đó mà chúng ta tiểu trừ được tứ ác (nói dối, nói lời thô lỗ cộc cằn, nói lời độc ác, và nói 
lưỡi hai chiều)—Purity means clean and pure, spotless or unstained. To completely 
become purity means perfectly clean, or perfectly pure and clean. According to the 
Sangtti Sutta In the Long Discourses, there are three puritiles: purity of body, purity of 
speech, and purity of mind. However, Bodhisattvas have three kinds of purify: a pure 
body, perfectly pure and adorned appearance, and a mind free of Iimpurity. In Buddhism, 
a pure mind has reference to the Enlightenment and Buddhahood, that 1s, a mind totally 
Íree of greed, anger and delusion (a pure mind 1s enlightenmernt, 1s the Pure Land) and all 
other Iimpurities. One of the three puritiles of a Bodhisattva. Pure mind, or the purification 
of the mind, which 1s the original Buddha-nature In every man. Pure mind 1s one of the 
most Imporftant entrances to great enlightenment; for with 1t, there 1s no defilement. Pure 
conduct of the actions of the mouth 1s one of the most Important entrances to the great 
enlightenment; for it eliminates the four evils of lying, harsh speech, wicked speech, and 
two-faced speech. 


(II Hành giả tu Thiền và Mười Thanh Tịnh Từ Của Chư Đại Bồ Tát—Zen practitioners 
and ten kinds oƒ pure benevolenece oƒ great enlightening beings: Bất cứ người tu Phật nào 
cũng đều phải có lòng từ, nhất là hành giả tu Thiền. Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, 
có mười thanh tịnh từ của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được 
thanh tịnh từ quảng đại vô thượng của Như Lai. Thứ nhất là thanh tịnh từ tâm bình đẳng, 
vì nhiếp (lo lắng) khắp chúng sanh không lựa chọn. Thứ nhì là thanh tịnh từ lợi ích, vì 
mang lại lợi ích cho chúng sanh bất cứ thứ gì làm được. Thứ ba là thanh tịnh từ nhiếp 
người đồng như mình, vì rốt ráo đều làm cho ra khỏi sanh tử. Thứ tư là thanh tịnh từ 
chẳng bỏ thế gian, vì tâm thường duyên niệm chứa nhóm thiện căn. Thứ năm là thanh 


1220 


tịnh từ có thể đến giải thoát, vì khiến khắp chúng sanh trừ diệt tất cả phiển não. Thứ sáu 
là thanh tịnh từ xuất sanh Bồ Đề, vì khiến khắp chúng sanh phát tâm cầu nhứt thiết trí. 
Thứ bảy là thanh tịnh từ thế gian vô ngại, vì phóng đại quang minh bình đẳng chiếu khắp. 
Thứ tám là thanh tịnh từ đầy khắp hư không, vì cứu hộ chúng sanh không xứ nào chẳng 
đến. Thứ chín là thanh tịnh từ pháp duyên, chúng pháp như như chơn thiệt. Thứ mười là 
thanh tịnh từ vô duyên, vì nhập Bồ Tát ly sanh tánh—Any Buddhists should have loving- 
kindness, especially Zen practitioners. According to the Flower Adornment Sutra, there 
are ten kinds of pure benevolence of great enlightening beings. Enlipghtening beings who 
abide by these can atain the supreme, vast, pure benevolence of Buddhas. First, impartial 
pure benevolence, caring for all sentient beings without discrimination. Second, helpful 
pure benevolence, bringing happiness by whatever they do. Third, pure benevolence 
taking care of people In the same way as oneself, ultimately bringing about emancipation 
from birth and death. Fourth, pure benevolence not abandoning the world, the mind 
always focused on accumulating roots of goodness. Fifth, pure benevolence able to bring 
liberation, causing all sentlent beings to annihilate all afflictions. Sixth, pure benevolence 
generating enlightenmeit, Inspiring all sentient beings to seek omnisclence. Seventh, 
pure benevolence unobstructed by the world, radiating great light !lluminating 
everywhere equally. Eighth, pure benevlence filling space, reaching everywhere fo save 
senfient beings. Ninth, pure benevolence focused on truth, realizIing the truth of ˆThusness. 
Tenth, pure benevolence without obJect, entering enlightening beings”s detachment from 
le. 


(HI)Hành giả tu Thiền và Thanh Tịnh Biỉ—Zen practiioners and Pure compassion: Hành 
giả tu Thiển nên nhớ thanh tịnh bi có khả năng trừ được điên đảo, vì nói pháp như thiệt. 
Thanh tịnh bi chẳng nhiễm trước sự vui của mình, vì cho khắp chúng sanh sự sung sướng. 
Thanh tịnh bi vì những chúng sanh tà định, mà nhiều kiếp chẳng bỏ hoằng thệ. Thanh 
tịnh bị chẳng cầu báo ân, vì tu tâm trong sạch. Thanh tịnh bi thọ sanh ở xứ nạn, với mục 
đích cứu độ chúng sanh bị nạn. Thanh tịnh bi thọ sanh ở đường lành vì thị hiện vô thường. 
Thanh tịnh bi không bạn bè, vì riêng mình phát tâm đó. Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 
38, có mười thanh tịnh bi của chư Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được 
thanh tịnh bi quảng đại vô thượng của Như Lai. Thứ nhất là thanh tịnh bi không bạn bè, vì 
riêng mình phát tâm đó. Thứ nhì là thanh tịnh bi không mỏi nhàm, vì thay thế tất cả 
chúng sanh thọ khổ chẳng cho là khó nhọc. Thứ ba là thanh tịnh bi thọ sanh ở xứ nạn, với 
mục đích cứu độ chúng sanh bị nạn. Thứ tư là thanh tịnh bi thọ sanh ở đường lành vì thị 
hiện vô thường. Thứ năm là thanh tịnh bi vì những chúng sanh tà định, mà nhiều kiếp 
chẳng bỏ hoằng thệ. Thứ sáu là thanh tịnh bi chẳng nhiễm trước sự vui của mình, vì cho 
khắp chúng sanh sự sung sướng. Thứ bảy là thanh tịnh bi chẳng cầu báo ân, vì tu tâm 
trong sạch. Thứ tám là thanh tịnh bị có thể trừ điên đảo, vì nói pháp như thiệt. Thanh tịnh 
bi thứ chín bao gồm khởi đại bi nơi chúng sanh, biết tất cả pháp bổn tánh thanh tịnh 
không nhiễm trước, không nhiệt não, nhưng vì do khách trần phiền não nên thọ những 
điều khổ. Tâm đại bi nầy được gọi là bổn tánh thanh tịnh vì chúng sanh mà diễn thuyết 
pháp vô cấu thanh tịnh. Thanh tịnh đại bi thứ mười bao gồm biết hết chư pháp như dấu 
chim bay giữa không gian, nhưng chúng sanh s¡ lòa chẳng thể quán sát biết rõ các pháp. 
Thấy vậy, chư Bồ Tát phát khởi tâm đại bi chơn thiệt trí, khai thị cho chúng sanh pháp 


1221 


Niết bàn—Zen practitioners should remember that pure compassion has the ability to 
remove delusion by explaining the truth. Pure compassion not clinging to personal 
pleasure, øIving happiness to all sentilent beings. Pure compassion for the sake of wrongly 
fixated sentient beings, never gIve up theIr vow of universal liberation. Pure compassion 
not seeking reward, purifying their mind. Pure compassion taking on bĩírth in difficult 
situaflons, for the purpose of liberating sentient beings. Pure compassion taking on birth 
on pleasant conditlons, to show Impermanence. Pure compassion without companIon, as 
they make theIr determination independently. According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 38, there are ten kinds of pure compassion of Great Enliphtening Beings. 
Enliphtening Beings who abide by these attain the supremely great compassion of 
Buddhas. First, pure compassion without companion, as they make their determination 
independently. Second, pure compassion of tirelessness, not considering 1t troublesome to 
endure pain on behalf of all sentient beings. Third, pure compassion taking on bìrth In 
difficult situations, for the purpose of liberating sentient beings. Fourth, pure compassion 
taking on birth on pleasant conditions, to show Impermanence. Fifth, pure compasslon for 
the sake of wrongly fixated sentlent beings, never give up their vow of universal 
liberation. Sixth, pure compassion not clinging to personal pleasure, øiving happiness to 
all sentient beings. Seventh, pure compassion not seeking reward, purifying theirr mind. 
Eighth, pure compassion able to remove delusion by explaining the truth. The ninth pure 
compassion Includes conceive øreaf compassion for sentient beings, know all things are In 
essence pure and have no clinging or Irritation, but suffering 1s experienced because of 
afflictions of adventitious defilements. This 1s called essential purity, as they explain to 
them the principle of undefiled pure light. The tenth pure compassion includes knowing 
that all phenomena are like the tracks of birds In the sky, but sentient beings” eyes are 
clouded by delusion and they cannot clearly realize this. Observing this, Enlightening 
BeiIngs conceIve great compassion, called true knowledge, which teaches sentient beings 
nIrvana. 


(IV)Hành giả tu Thiền và Thanh Tịnh Hỷ—Zen practiioners and Pure Joy: Thanh tịnh hỷ 
phát Bồ Đề tâm. Thanh tịnh hỷ có thể thọ nhẫn chúng sanh tạo ác mà thệ nguyện cứu độ 
họ. Thanh tịnh hỷ thấy chư Phật thời cung kính cúng dường không nhàm đủ, an trụ nơi 
pháp giới bình đẳng. Thanh tịnh hỷ xả thân cầu pháp, chẳng sanh lòng hối tiếc. Thanh 
tịnh hỷ từ bỏ dục lạc, thường thích pháp lạc. Thanh tịnh hỷ làm cho tất cả chúng sanh bỏ 
dục lạc vật chất, thường thích pháp lạc. Thanh tịnh hỷ chẳng ghét bỏ chúng sanh phá 
giới, mà giáo hóa cho họ được thành tựu. Thanh tịnh hỷ xả bỏ tất cả sở hữu. Thanh tịnh 
hỷ làm cho tất cả chúng sanh ưa thích thiển định, giải thoát, tam muội, tự tại du hý nhập 
xuất. Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười thanh tịnh hỷ của chư Đại Bồ Tát. Chư 
Bồ Tát an trụ trong pháp nây thời được thanh tịnh hỷ quảng đại vô thượng của Như Lai. 
Thứ nhất là thanh tịnh hỷ phát Bồ Đề tâm. Thứ nhì là thanh tịnh hỷ xả bỏ tất cả sở hữu. 
Thứ ba là thanh tịnh hỷ chẳng ghét bỏ chúng sanh phá giới, mà giáo hóa cho họ được 
thành tựu. Thứ tư là thanh tịnh hỷ có thể thọ nhẫn chúng sanh tạo ác mà thệ nguyện cứu 
độ họ. Thứ năm là thanh tịnh hỷ xả thân cầu pháp, chẳng sanh lòng hối tiếc. Thứ sáu là 
thanh tịnh hỷ từ bổ dục lạc, thường thích pháp lạc. Thứ bảy là thanh tịnh hỷ làm cho tất 
cả chúng sanh bỏ dục lạc vật chất, thường thích pháp lạc. Thứ tám là thanh tịnh hỷ thấy 


1222 


chư Phật thời cung kính cúng dường không nhàm đủ, an trụ nơi pháp giới bình đẳng. Thứ 
chín là thanh tịnh hỷ làm cho tất cả chúng sanh ưa thích thiển định, giải thoát, tam muội, 
tự tại du hý nhập xuất. Thanh tịnh hỷ thứ mười bao gồm lòng ưa thích đầy đủ công hạnh, 
thuận tất cả khổ hạnh của Bồ Tát đạo và sự chứng được tịnh huệ tịch tịnh bất động của 
các bậc Hiển Thánh—Pure joy of aspiring to enlightenment. Pure joy of being able to 
tolerate evil-doing sentient beings and vowing to save and liberate them. Pure Joy of 
cosmic equanimity tirelessly honoring and serving all Buddhas they see. Pure Joy of 
giving one”s life in search of truth, without regret. Pure Joy of øgiving up sensual pleasures 
and always taking pleasure In truth. Pure Joy of including sentient beings fo gIve up 
material pleasures and always take pleasure In truth. Pure Joy of not reJecting 
undisciplined sentient beings but teaching them and maturing them. Pure Joy of 
relinguishing all possessions. Pure Joy of teaching all sentlent beings to enJoy 
meditatlons, liberations and concentratlons, and freely enter and emerge from them. 
According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of pure Joy of 
Great Enlightening Beings. Enlightening Beings who abide by these can attain the 
supremely great pure Joy of Buddhas. First, the pure Joy of aspiring to enlightenment. 
Second, the pure Joy of relinqguishing all possessions. Third, the pure Joy of not reJecting 
undisciplined sentient beings but teaching them and maturing them. Fourth, the pure Joy 
of being able to tolerate evil-doing sentient beings and vowing to save and liberate them. 
Fifth, the pure Joy of giving one”s life in search of truth, without regret. Sixth, the pure Joy 
Of gIving up sensual pleasures and always taking pleasure In truth. Seventh, the pure Joy 
of including sentient beings to give up material pleasures and always take pleasure In 
truth. Eighth, the pure Joy of cosmic equanimity tirelessly honoring and serving all 
Buddhas they see. Ninth, the pure joy of teaching all sentient beings to enJoy medifations, 
liberations and concentratlons, and freely enter and emerge from them. The tenth pure 
Joy Iincludes gladly carrying out all austere practices that accord with the way of 
Enlightening Beings and the realization of the tranquil, imperturbable supreme calmness 
and wisdom of the sages. 


(V) Hành giả tu Thiền và Mười Thanh Tịnh Xả Của Chư Đại Bồ Tát —Zen practitioners 
and ten kinds oƒ pure equanimity oƒ enlightening beings: Sự xã bỏ là tối cần thiết cho bất 
cứ người tu Thiền nao. Theo Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 38, có mười thanh tịnh xả của chư 
Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được thanh tịnh xả quảng đại vô 
thượng của Như Lai. Thứ nhất là chẳng sanh lòng ái trước với tất cả những chúng sanh 
cung kính cúng dường. Thứ nhì là chẳng sanh lòng oán giận với những chúng sanh khinh 
mạn hủy báng mình. Thứ ba là thường đi trong thế gian, mà chẳng bị các pháp thế gian 
(tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, sát, đạo, dâm, vọng) làm nhiễm. Thứ tư là hóa độ 
chúng sanh hợp thời hợp lúc; đối với chúng sanh khó hóa độ cũng không đem lòng ghét 
bỏ. Thứ năm là chẳng cầu pháp học và vô học của Nhị thừa. Thứ sáu là tâm thường xa 
ha tất cả dục lạc đưa đến phiển não. Thứ bảy là chẳng khen hàng nhị thừa nhàm lìa sanh 
tử. Thứ tám là xa la tất cả lời thế gian như lời phi Niết bàn, lời phi ly dục, lời chẳng 
thuận lý, lời não loạn người khác, lời Thanh Văn Duyên Giác, và những lời làm chướng 
Bồ Tát đạo. Thanh tịnh hỷ thứ chín là chờ đúng thời hóa độ những chúng sanh đã thành 
thục phát sanh niệm huệ, nhưng chưa biết được pháp tối thượng; đúng thời giáo hóa 


1223 


chúng sanh đã được Bồ Tát giáo hóa thuở trước, nhưng phải đợi đến khi Bồ Tát thành 
Phật quả mới độ được. Thanh tịnh hỷ thứ mười là không quan niệm cao hạ với chúng 
sanh, xa rời thủ xả, xa ha tất cả những phân biệt, hằng trụ chánh định, nhập pháp như 
thật, và tâm được kham nhẫn—Equanimity ¡is extremely important for any Zen 
practitioners. According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds 
Of pure equanimity of enlightening beings. Enlightening beings who abide by these can 
aftain the supremely pure equanimity of Buddhas. First, not becoming emotionally 
attached to sentient beings who honor and support them. Second, not being angered at 
senftlent beings who slipht and revile them. Third, always being In the world, but not 
being affected by the vicissitudes (greed, hatred, anger, pride, wrong views, killing, 
stealing, adultery, etc) of worldly things. Fourth, Instructing sentIent beings who are ft for 
the Teaching at the appropriate tImes, while not conceiving aversion for sentient beings 
who are not fit for the Teaching. Fifth, not seeking the states of learning or nonlearning of 
the two lesser vehicles. Sixth, always being aloof from all desires that are conducive to 
afflictions. Seventh, not praising the two lesser Vehicles” aversion to birth and death. 
Eiphth, avoiding worldly talks, such as: talk that 1s not nirvana, talk that Is not 
dispassionate, talk that 1s not according to truth, talk that disturbs others, talk of individual 
salvation, talks that obstruct the Path of enlightening beings. The ninth pure Joy: waIting 
for the appropriate times to teach sentient beings whose faculties are mature and have 
developed mindfulness and precise awareness, but do not yet know the supreme truth; 
and waiting for the approprlate times to teach sentient beings whom the enliphtening 
being has already Instructed In the past, but who cannot be tamed until the enliphtening 
being reaches Buddhahood. The tenth pure Joy: not considering people as higher or 
lower, being free from grasping and reJection, being aloof from all kinds of discrIminatory 
nofIons, always being rightly concentrated, penetrating truth, and attaining tolerance. 


(VÙHành Giả tu Thiền nền luôn nhớ theo Duy Ma Cật: Tịnh Tâm Tịnh Độ—Zen 
pracHHoner should always remember Vừnalakirti's Pure minds-Pure lands: Theo Kinh 
Duy Ma Cật, Đức Phật nhắc Bồ Tát Bảo Tích về Tịnh Tâm Tịnh Độ như sau: “Bảo Tích! 
Bồ Tát tùy chỗ trực tâm mà hay phát hạnh; tùy chỗ phát hạnh mà được thâm tâm; tùy 
chỗ thâm tâm mà ý được điều phục; tùy chỗ ý được điều phục mà làm được như lời nói; 
tùy chỗ làm được như lời nói mà hay hồi hướng; tùy chỗ hồi hướng mà có phương tiện; 
tùy chỗ có phương tiện mà thành tựu chúng sanh, tùy chỗ thành tựu chúng sanh mà cõi 
Phật được thanh tịnh; tùy chỗ cõi Phật thanh tịnh mà nói Pháp thanh tịnh; tùy chỗ nói 
Pháp thanh tịnh mà trí huệ được thanh tịnh; tùy chỗ trí huệ thanh tịnh mà tâm thanh tịnh; 
tùy chỗ tâm thanh tịnh mà tất cả công đức đều thanh tịnh. Cho nên, nầy Bảo Bảo Tích! 
Bồ Tát muốn được cõi Phật thanh tịnh, nên làm cho tâm thanh tịnh; tùy chỗ Tâm thanh 
tịnh mà cõi Phật được thanh tịnh.”—According to the Vimalakrrti Sutra, the Buddha 
reminded Ratna-rasi Bodhisattva: “Ratna-rasil Because of his straightforward mind, a 
Bodhisattva can act straightforwardly; because of his straiphtforward deeds he realizes 
the profound mind; because of his profound mind his thoughts are kept under control; 
because of his controlled thoughts his acts accord with the Dharma (he has heard); 
because of his deeds in accord with the Dharma he can dedicate his merits to the benefit 
Of others; because of this dedication he can make use of expedient methods (upaya); 


1224 


because of his expedient methods he can bring living beings to perfection; because he 
can bring them to perfection his Buddha land 1s pure; because of his pure Buddha land his 
preaching of the Dharma 1s pure; because of his pure preaching his wisdom 1s pure; 
because of his pure wisdom his mind 1s pure, and because of his pure mind all his merits 
are pure. Therefore, Ratna-rasi, If a Bodhisattva wants to win the pure land he should 
pur1fy his mind, and because of his pure mind the Buddha land 1s pure.” 


(VII)Hành giả tu Thiền và “Mười Sự Thanh Tịnh'—Zen practiioners and Ten kinds oƑ 
pure wisdom 0ƒ Great Enlightening Beings: Hành giả tu Thiền nên luôn nhớ về mười sự 
thanh tịnh của chư Đại Bồ Tát. Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 18, chư Bồ Tát an trụ 
trong bất phóng dật thời đạt được mười điều thanh tịnh. Thứ nhất là thực hành đúng như 
lời nói. Thứ nhì là niệm trí được thành tựu. Thứ ba là trụ nơi thâm định, chẳng trầm chẳng 
điệu. Thứ tư là thích cầu Phật pháp không lười bỏ. Thứ năm là quán sát đúng lý những 
pháp được nghe, sanh diệu trí huệ. Thứ sáu là nhập thâm thiền định và được thần thông 
của chư Phật. Thứ bảy là tâm bình đẳng, không cao hạ. Thứ tám là tâm không chướng 
ngại đối với chúng sanh loại thượng trung hạ, bình đẳng lợi ích như đại địa. Thứ chín là 
nếu thấy chúng sanh dầu chỉ một phen phát tâm Bồ Đề, thời tôn trọng kính thờ xem như 
những bậc thầy. Thứ mười là đối với Hòa Thượng và A Xà Lê thọ giới, chư Bồ Tát, các 
thiện tri thức, các Pháp Sư luôn tôn trọng kính thờ. Ngoài ra, theo kinh Hoa Nghiêm, 
phẩm 36, có mười thứ thanh tịnh khác nữa. Thứ nhất là thông đạt thâm tâm pháp thanh 
tịnh. Thứ nhì là thân cận thiện tri thức thanh tịnh. Thứ ba là hộ trì chư Phật pháp thanh 
tịnh. Thứ tư là liễu đạt hư không giới thanh tịnh. Thứ năm là thâm nhập pháp giới thanh 
tịnh. Thứ sáu là quán sát vô biên tâm thanh tịnh. Thứ bẩy là cùng Bồ Tát đồng thiện căn 
thanh tịnh. Thứ tám là quán sát tam thế thanh tịnh. Thứ chín là chẳng chấp trước các kiếp 
thanh tịnh. Thứ mười là tu hành tất cả Phật pháp thanh tịnh. Mục đích của bất cứ người tu 
Thiền nào cũng đều là làm thế nào cho được cả thân, khẩu, ý thanh tịnh. Theo kinh Hoa 
Nghiêm, Phẩm 38, có mười thanh tịnh đạt bởi chư Đại Bồ Tát. Thứ nhất là thâm tâm 
thanh tịnh, vì đến nơi rốt ráo không mất hư. Thứ nhì là sắc thân thanh tịnh, vì tùy sở nghi 
để thị hiện. Thứ ba là âm thanh thanh tịnh vì rõ thấu tất cả ngữ ngôn. Thứ tư là biện tài 
thanh tịnh vì khéo nói vô biên Phật pháp. Thứ năm là trí huệ thanh tịnh vì đoạn trừ tất cả 
tối ám ngu si. Thứ sáu là thọ sanh thanh tịnh vì đầy đủ sức tự tại của Bồ Tát. Thứ bảy là 
quyến thuộc thanh tịnh vì thành tựu những thiện căn cho các chúng sanh đồng hạnh thuở 
quá khứ. Thứ tám là quả báo thanh tịnh vì diệt trừ tất cả những nghiệp chướng. Thứ chín 
là đại nguyện thanh tịnh, vì cùng chư Bồ Tát tánh không hai. Thứ mười là công hạnh 
thanh tịnh, vì dùng hạnh Phổ Hiển mà xuất ly. Ngoài ra, hành giả tu Thiển còn phải có 
thâm tâm thanh tịnh, đoạn nghi thanh tịnh, ly kiến thanh tịnh, cảnh giới thanh tịnh, cầu 
nhứt thiết trí thanh tịnh, biện tài thanh tịnh, vô úy thanh tịnh, trụ tất cả Bồ Tát trí thanh 
tịnh, thọ tất cả Bồ Tát trí thanh tịnh, và đầy đủ thành tựu vô thượng Bồ Đề, ba mươi hai 
tướng và trăm phước, pháp bạch tịnh tất cả thiện căn thanh tịnh —Zen practitioners 
should always remember about the ten kinds of pure wisdom of Great Enliphtening 
BeIngs. According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 18, Enlightening Beings 
aftain ten kinds of puritywhen they persist in nonindulgence. First, acting in accord with 
what they say. Second, consummation of attention and discernment. Third, abiding In 
deep concentration without torpor or agitation. Fourth, gladly seeking Buddha-teachings 


1225 


without flagsing. Fifth, contemplating the teaching heard according to reason, fully 
developing skillfully flexible knowledge. Sixth, entering deep meditation and attaining 
psychic powers of Buddhas. Seventh, their minds are equanimous, without sense of high 
or low status. Eighth, In regard to superior, middling, and I1nferlor types of beings, theIr 
minds are unobstructed and like the earth, they benefit all equally. Ninth, 1ƒ they see any 
beings who have even once made the determination for enlightenment, they honor and 
serve them as teachers. Tenth, they always respect, serve, and support theiIr preceptors 
and tutors, and all Enlightening Beings, wise friends and teachers. Besides, according to 
the Flower Adornment Sutra, Chapter 36, there are ten other kinds of purIty. Flrsf, purIty 
of comprehensilon of the most profound truth. Second, purity of association with good 
assoclates. Third, purlty of preserving the Buddha teachings. Fourth, purlty of 
comprehension of the realm of space. FIfth, purity of profound penetration of the realm of 
reality. Sixth, purity of observation of infinite minds. Seventh, purity of having the same 
roofs of goodness as all Enlightening Beings. Eighth, purity of observation of past, present 
and future. Ninth, purity of nonattachment to the various ages. Tenth, purity of practice of 
all Buddha Dharmas of all Enlightening Beings. The purpose of any Zen practitIoners 1s 
to obtain the purity of the body, mouth and mind. According to the Flower Adornment 
Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of purity attained by great Enlightening Beings. 
First, purlty of profound determination, reaching the ultimate end without corruption. 
Second, purity of physical embodiment, appearing according to need. Third, purity of 
voice, comprehending all speech. Fourth, purity of Intellectual powers, skillfully 
explainng boundless Buddha teachings. Fifth, purity of wisdom, getting rid of the 
darkness of all delusion. Sixth, purity of taking on birth, being Iimbued with the power of 
freedom of Enlightening Beings. Seventh, purity of company, having fully developed the 
roofs Of goodness of sentient beings they worked with the past. EIighth, purity of rewards, 
having removed all obstructions caused by past actions. Ninth, purity of great vows, being 
one In essence with all Enlightening Beings. Tenth, purity of practices, riding the vehicle 
of Universal Good to emancipation. Beside, Zen practitioners should also have purIty of 
determination, purity of cutting through doubts, purity of detachment from views, purIty 
Of perspectfive, purIty of the quest for omnisclence, pur1ty of intellectual powers, purity of 
fearlessness, purity of living by the knowledge of all Enliphtening Beings, purity of 
accepting all the guidelines of behavior of Enlightening Beings, and purity of full 
development of the felicitous characteristics, pure qualities, and all fundamental virtues 
of unexcelled enlightenmernt. 


(VIII)Hành giả tu Thiền và Thanh Tịnh Ba La Mật của chư Đại Bồ Tát—Zen practitioners 


1) 


and Pure Paramitas oƒ Great Enlightening Beings: 

Hành giả tu Thiên và Mười Thanh Tịnh Thí Của Chư Đại Bồ Tát—Zen practitioners and 
ten kinds oƒ pure giving o‡ Great Enlightening Beings: Hành giả tu Thiền nên luôn nhớ 
theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười pháp thanh tịnh thí của chư Đại Bồ Tát. Chư 
Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được bố thí quảng đại thanh tịnh vô thượng của Như 
Lai. Thứ nhất là bình đẳng bố thí, vì chẳng lựa chúng sanh. Thứ nhì là tùy ý bố thí vì thỏa 
mãn chỗ nguyện cầu. Thứ ba là chẳng loạn bố thí, vì làm cho được lợi ích. Thứ tư là tùy 
nghi bố thí, vì biết thượng, trung, hạ. Thứ năm là chẳng trụ bố thí, vì chẳng cầu quả báo. 


2) 


1226 


Thứ sáu là mở rộng xả bố thí, vì tâm chẳng luyến tiếc. Thứ bảy là tất cả bố thí, vì rốt ráo 
thanh tịnh. Thứ tám là hồi hướng Bồ Đề bố thí, vì xa rời hữu vi vô vi. Thứ chín là giáo 
hóa chúng sanh bố thí, vì nhẫn đến đạo tràng chẳng bỏ. Thứ mười là tam luân thanh tịnh 
bố thí, vì chánh niệm quán sát người thí, kẻ thọ, và vật thí như hư không—Zen 
practitioners should always remember according to the Flower Adornment Sutra, Chapter 
38, there are ten kinds of pure gIving of Great Enlightening Beings. Enlightening Beings 
who abide by these ten principles can accomplish the supreme, pure, magnanimous 
giving of Buddhas. Flrst, impartial giving, not discriminating among sentient beings. 
Second, giving according to wishes, satisfying others. Third, unconfused giving, causing 
benefit to be gained. Fourth, giving appropriately, knowing superlor, mediocre, and 
inferior. Fifth, giving without dwelling, not seeking reward. Sixth, open giving, without 
clinging attachment. Seventh, total giving, being ultimately pure. Eighth, giving dedicated 
to enliphtenmert, transcended the created and the uncreated. Ninth, giving teach to 
senfient beings, never abandoning them, even to the site of enlightenmert. Tenth, giving 
with 1s three spheres pure, observing the giver, receiver, and gifÍt with ripght awareness, as 
being like space. 

Hành giả tu Thiền và Mười Thanh Tịnh Giới Của Chư Đại Bồ Tát —Zen practitioners and 
ten kinds of pure discipline of Great Enlightening Beings: Giới hạnh thanh tịnh trong sạch 
(giới hạnh đầy đủ của một bậc xuất gia). Thanh tịnh giới xa lìa tất cả kiến chấp hữu lậu. 
Thanh tịnh giới chẳng phá tất cả học xứ. Thanh tịnh giới chẳng làm các điều ác. Thanh 
tịnh giới thủ hộ tâm Bồ Đề. Thanh tịnh giới giữ gìn điều chế qui luật của Đức Phật. 
Thanh tịnh giới thủ hộ tất cả chúng sanh. Thanh tịnh giới ẩn mật hộ trì. Ngữ thanh tịnh 
giới, vì xa ha các lỗi nơi lời nói. Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười thanh tịnh 
giới của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được thanh tịnh giới vô 
thượng không lỗi lầm của chư Như Lai. Giới đức là một trong những yếu tố quan trọng 
nhất trong thiển định, nên hành giả tu thiển chơn thuần nhất định phải có giới hạnh trang 
nghiêm. Thước đo của sự tiến bộ trong thiển định là cách cư xử của hành giả với những 
người chung quanh. Nhờ thanh tịnh giới đức và đạo hạnh mà hành giả tu thiển lúc nào 
cũng sống hòa ái và khoan dung với mọi người, chứ không cần thiết phải lui vào rừng sâu 
núi thẳm, xa lánh mọi người. Thật vậy, lúc chung sống trong cộng đồng, chúng ta mới có 
cơ hội và điều kiện tu sửa giới hạnh của chính mình. Như vậy, người sơ cơ tu tập thiển 
định trước hết phải có khả năng sống tốt đẹp với mọi người trước khi rút vào nơi vắng vẻ 
để tu tập thiển định thâm sâu hơn. Nghĩa là bên cạnh tu tập tọa thiển, chúng ta phải luôn 
cố gắng sống tốt đẹp và hòa ái với mọi người trong cuộc sống hằng ngày. Có người nói 
“tu thiển chẳng cần hành thiện tránh ác`. Những ai dám nói như vậy, quả thật họ chẳng 
phải là Phật tử chân thuần. Ngược lại, có rất nhiều tế hạnh mà chúng ta phải chuẩn bị 
trước cũng như trong khi tu tập thiển định. Cái mà chúng ta gọi là tế hạnh, nhưng kỳ thật 
những thứ nầy ảnh hưởng rất lớn trên đường tu tập của chúng ta. Khi chứng kiến sự thành 
công của người khác, chúng ta khởi tâm tùy hỷ; khi thấy người khác khổ đau, chúng ta 
khởi tâm thương xót và cảm thông. Khi thành công, mình phải luôn giữ tâm khiêm cung. 
Hành giả tu Thiền, dầu tiệm hay dầu đốn, đều phải có tam thân thanh tịnh: không làm 
các điều ác, làm các hạnh lành, luôn làm lợi lạc cho chúng sanh. Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, Phẩm 38, có mười thanh tịnh giới của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong 
pháp nầy thời được thanh tịnh giới vô thượng không lỗi lầm của chư Như Lai. Thứ nhất là 


1227 


thân thanh tịnh giới, vì giữ gìn ba điều ác nơi thân. Thứ nhì là ngữ thanh tịnh giới, vì xa 
ha các lỗi nơi lời nói. Thứ ba là tâm thanh tịnh giới, vì mãi mãi xa hìa tham, sân, tà kiến. 
Thứ tư là thanh tịnh giới chẳng phá tất cả học xứ, vì làm tôn chủ trong tất cả nhơn thiên. 
Thứ năm là thanh tịnh giới thủ hộ tâm Bồ Đề, vì chẳng ham thích tiểu thừa tự độ. Thứ 
sáu là thanh tịnh giới giữ gìn điều chế qui luật của Đức Phật, vì nhẫn đến tội vi tế cũng 
sanh lòng e sợ. Thứ bảy là thanh tịnh giới ẩn mật hộ trì, vì khéo cứu chúng sanh phạm 
giới. Thứ tám là thanh tịnh giới chẳng làm các điều ác, vì thệ tu tất cả các pháp lành. 
Thứ chín là thanh tịnh giới xa lìa tất cả kiến chấp hữu lậu, vì không chấp nơi giới. Thứ 
mười là thanh tịnh giới thủ hộ tất cả chúng sanh, vì phát khởi đại bi—Pure 
commandments, or to keep them In purify. Pure discipline of detachment all views of 
exIstence. Pure discipline of not destroying any subJects of study. Pure discipline of not 
doing any evil. Pure discipline of preserving the aspiration for enliphtenmert. Pure 
discipline of preserving the regulatlons of the Buddha. Pure discipline oŸ protecting all 
senfient beings. Pure discipline of speech, getting rid of faults of speech. According to the 
Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of pure discipline of Great 
Enlightening Beings. Enlightening Beings who abide by these can attain the supreme 
flawless pure discipline of Buddhas. Morality 1s one of the most important factors In 
meditation, so, a devout zen practitioner must be a good virtue one. One ”s meditation 
progress Is valued from his or her behavior toward people around. Through the 
purificaton of morality and behavior, zen practitloners always live peacefully and 
tolerantly with people, not necessarily retreat in deep Jungle to be away from people. In 
fact, while living in the community, we have chances and conditions to Improve our 
morality. Therefore, a zen beginner must be able to live together with everyone before 
turning 1nto solitude life for deep meditation. That 1s to say, beside practicing meditation, 
we use the rest of our time to live nicely and kindly to people. Some people say that they 
do not need to do good deeds, nor do they need to prevent unwholesome deeds. Those 
who dare to say so, they are really not devout Buddhists. In the contrary, there are a lot of 
small virtues need be prepared before and during we practice medifation. The so-called 
“small virtues” are, In fact, play a big role on our way of cultivation. We would be happy 
with other”s success and sympathy with other”s miserles. We will keep ourselves modest 
when achieving success. Zen practitioners, either following the sudden or gradual 
methods, should always have three kinds of pure precepts: do not do what 1s evil, do what 
1S øood, be of benefit to all sentient beings. According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 38, there are ten kinds of pure discipline of Great Enliphtening Beings. 
Enlightening Beings who abide by these can attain the supreme flawless pure discipline 
of Buddhas. First, pure discipline of the body, guarding themselves from evil deeds. 
Second, pure discipline of speech, getting rid of faults of speech. Third, pure discipline of 
mind, forever getting rid of greed, hatred, and false views. Fourth, phe pure discipline of 
not destroying any subJects of study, being honorable leaders among people. Fifth, the 
pure discipline of preserving the aspiration for enlightenment, not liking the lesser 
vehicles of individual salvation. Sixth, the pure discipline of preserving the regulations of 
the Buddha, greatly fearing even minor offenses. Seventh, the pure discipline of secret 
protection, skillfully drawing out undisciplined sentient beings. Eighth, the pure discipline 
of not doïng any evil, vowing to practice all virtuous principles. Ninth, the pure discipline 


3) 


4) 


1228 


of detachment all views of existence, having no attachmernt to precepts. Tenth, the pure 
discipline of protecting all sentient beings, activating øreat compassIon. 

Hành giả tu Thiền và Mười Thanh Tịnh Nhẫn Của Chư Đại Bồ Tát—Zen practitioners 
and ten kinds oƒ Pure Tolerance o‡ Great Enlightening Beings: Mục đích của bất cứ người 
tu Thiển nào cũng đều là làm thế nào cho được sự nhẫn nhục thanh tịnh. Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, Phẩm 38, có mười thanh tịnh nhẫn của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong 
pháp nầy thời được pháp nhẫn vô thượng chẳng do tha ngộ của tất cả chư Phật. Thứ nhất 
là thanh tịnh nhẫn an thọ sự mắng nhục, vì thủ hộ các chúng sanh. Thứ nhì là thanh tịnh 
nhẫn an thọ dao gậy, vì khéo hộ trì mình và người. Thứ ba là thanh tịnh nhẫn chẳng sanh 
giận hại, vì nơi tâm chẳng động. Thứ tư là thanh tịnh nhẫn chẳng chê trách kẻ ty tiện, vì 
người trên hay rộng lượng. Thứ năm là thanh tịnh nhẫn có ai về nương đều cứu độ, vì xả 
bỏ thân mạng mình. Thứ sáu là thanh tịnh nhẫn xa la ngã mạn, vì chẳng khinh kẻ chưa 
học. Thứ bẩy là thanh tịnh nhẫn bị tàn hại hủy báng chẳng sân hận, vì quán sát như 
huyễn. Thứ tám là thanh tịnh nhẫn bị hại không báo oán, vì chẳng thấy mình và người. 
Thứ chín là thanh tịnh nhẫn chẳng theo phiền não, vì xa lìa tất cả cảnh giới. Thứ mười là 
thanh tịnh nhẫn tùy thuận chơn thiệt trí của Bồ Tát biết tất cả các pháp vô sanh, vì chẳng 
do người dạy mà được nhập cảnh giới nhứt thiết trí —The purpose of any Zen 
practitioners 1s to obtain the pure tolerance. According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 38, there are ten kinds of pure tolerance of Great Enliphtening Beings. 
Enlightening Beings who abide by these can attain all Buddhas” supreme tolerance of 
truth, understanding without depending on another. First, pure tolerance calmly enduring 
slander and vilification, to protect sentient beings. Second, pure tolerance calmly 
enduring weapons, to protect self and others. Third, pure tolerance not arousing anger and 
Viciousness, the mind being unshakable. Fourth, pure tolerance not attacking the low, 
being magnanimous when above. Fifth, pure tolerance saving all who come for refuge, 
giving up one”s own life. Sixth, pure tolerance free from conceit, not slipghting the 
uncultivated. Seventh, pure tolerance not becoming angered at Injury, because of 
observation of 1llusoriness. EIghth, pure tolerance not revenging offenses, because of not 
seeing self and other. Ninth, pure tolerance not following afflictions, being detached from 
all obJects. Tenth, pure tolerance knowing all things have no orIgin, in accord with the 
true knowledge of Enlightening Beings, entering the realm of universal knowledge 
without depending on the Instruction of another. 

Hành giả tu Thiên và Mười Thanh Tịnh Tỉnh Tấn Của Chư Đại Bồ Tát —Zen practitioners 
and ten kinds oƒ pure energy oƒ Great Emlightening Beings: Hành giả tu Thiền nên luôn 
nhớ rằng muốn tiến bộ trong tu tập, lúc nào chúng ta cũng phải tinh tấn tu hành. Theo 
Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười pháp tinh tấn thanh tịnh của chư Đại Bồ Tát. Chư 
Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được đại tinh tấn thanh tịnh vô thượng của chư Như 
Lai. Thứ nhất là thân thanh tịnh tinh tấn: thừa sự cúng dường chư Phật, Bồ Tát, và các sư 
trưởng, tôn trọng phước điển chẳng bao giờ thối chuyển. Thứ nhì là ngữ thanh tịnh tinh 
tấn: tùy pháp đã nghe rộng vì người mà diễn thuyết không mỏi mệt và tán thán công đức 
của chư Phật không mỏi mệt. Thứ ba là ý thanh tịnh tinh tấn, vì khéo nhập xuất những 
hạnh sau đây không ngừng nghỉ: từ, bi, hỷ, xả, thiển định, giải thoát, và tam muội. Thứ tư 
là tâm chánh trực thanh tịnh tinh tấn: không dối trá, xu nịnh, tà vạy và hư giả; siêng tu 
không thối chuyển. Thứ năm là tâm tăng thắng thanh tịnh tinh tấn: thường cầu thượng 


3) 


1229 


thượng trí huệ và nguyện đủ tất cả pháp bạch tịnh. Thứ sáu là thanh tịnh tinh tấn chẳng 
luống bỏ: nhiếp lấy bố thí, trì giới, nhẫn nhục, đa văn và bất phóng dật và tiếp tục tu 
hành những pháp nầy nhẫn đến Bồ Để mà không ngừng nghỉ giữa chừng. Thứ bảy là 
Hàng phục ma quân thanh tịnh tinh tấn, vì đều có thể trừ diệt tham, sân, si, tà kiến, triỀn 
cái và phiển não. Thứ tám là thành tựu viên mãn trí huệ quang minh thanh tịnh tinh tấn: 
khéo quán sát mọi việc làm, khiến tất cả mọi việc đều rốt ráo, chẳng để phải ăn năn về 
sau, đạt được Phật bất cộng pháp. Thứ chín là vô lai vô khứ thanh tịnh tính tấn: được trí 
như thật, nhập môn pháp giới, thân khẩu ý đều bình đẳng, hiểu rõ tướng tức vô tướng, và 
không chấp trước. Thứ mười là Thành tựu pháp quang thanh tịnh tinh tấn: vượt quá các 
địa, được Phật quán đảnh, dùng thân vô lậu mà thị hiện tử sanh, xuất gia thành đạo, 
thuyết pháp diệt độ, đầy đủ sự Phổ Hiển như vậy—Zen practitioners should always 
remember that Iƒ we want to advance In the path of cultivation, we should always have 
the energy at all times. According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are 
ten kinds of pure energy of Great Enlightening Beings. Enlightening Beings who abide by 
these can attain the supreme great energy of Buddhas. First, the physical energy: attend 
Buddhas, enlightening beings, teachers, and elders; honoring fields of blessings, never 
retreating. Second, pure verbal energy: extensively explaining to others whatever 
teachings they learn without wearying, and praising the virtues of Buddhahood without 
wearying. Third, pure mental energy, able to enter and exit the following without cease: 
kindness, compassion, Joy, equanimity, meditations, liberations, concentratlons. Fourth, 
pure energy of honesty: being free from deceptiveness, flattery, deviousness, and 
dishonesty, not regressing in any efforts. Pure energy of determination on Increasing 
progress: always Intent on seeking higher and higher knowledge and aspiring to embody 
all good and pure qualities. Sixth, unwasteful pure energy: embodying charity, moralIty, 
tolerance, learning, and dilipgence; continuing to practice these unceasinply until 
enlightenment. Seventh, pure energy conquering all demons, able to exterpate greed, 
hatred, delusion, false views, and all other bonds and veils of afflictions. Eighth, pure 
energy of fully developing the light of knowledge: being carefully observant In all 
actions, consummating them all, preventing later regret, and attaining all the uniques 
qualitles of Buddhahood. Ninth, pure energy without coming or goIng: atfaining true 
knowledge, entering the door of the realm of reality, body, speech and mind all impartial, 
understanding forms are formless, and having no attachments. Tenth, pure energy 
developing the light of Teaching: transcending all stages, attaining the coronation of 
Buddhas, with uncontaminated body manifesting the appearances of death and bĩrth, 
leaving home and attaining enlightenment, teaching and passing away, and fulfilling such 
tasks of Universal Good. 

Hành giả tu Thiền và Mười Thanh Tịnh Thiền Định Của Chư Đại Bồ Tát—Zen 
practitioners and ten kinds oƒ pure meditation oƒ Great Enlightening Beings: Mục đích của 
bất cứ người tu Thiển nào cũng đều là làm thế nào cho được sự thanh tịnh trong thiển 
định. Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười thanh tịnh thiển của chư Đại Bồ Tát. 
Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được đại thanh tịnh thiển vô thượng của chư Như 
Lai. Thứ nhất là thanh tịnh thiền thường thích xuất gia, vì rời bỏ tất cả sở hữu. Thứ nhì là 
thanh tịnh thiển được chơn thiện hữu, vì chỉ dạy chánh đạo. Thứ ba là thanh tịnh thiển an 
trụ trong rừng thẳm, an nhẫn những gió mưa, vì la ngã và ngã sở. Thứ tư là thanh tịnh 


6) 


1230 


thiển ha chúng sanh ổn náo, vì thường thích tịch tịnh. Thứ năm là thanh tịnh thiển tâm 
nghiệp điều nhu, vì thủ hộ các căn. Thứ sáu là thanh tịnh thiển tâm trí tịch diệt, vì tất cả 
âm thanh những chướng thiền định chẳng thể làm loạn. Thanh tịnh thiền thứ bảy bao gồm 
giác đạo phương tiện, quán sát và hiện chứng tất cả những phương tiện nầy. Thanh tịnh 
thiển thứ tám bao gồm rời bỏ tham đắm nhưng chẳng tham chẳng bỏ cõi dục. Thanh tịnh 
thiển thứ chín bao gồm phát khởi thông minh và biết rõ tất cả căn tánh của chúng sanh. 
Thanh tịnh thiển thứ mười bao gồm tự tại du hý, nhập Phật tam muội, và biết vô ngã— 
The purpose of any Zen practitioners 1s to obtain the pure meditation. According to the 
Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of pure meditation of Great 
Enlipghtening Beings. Enliphtening Beings who abide by these can attain the supreme 
pure meditation of Buddhas. First, pure meditation always gladly leaving home, ø1ving up 
all possessions. Second, pure meditation finding genuine øood companions, to teach the 
right way. Third, pure meditation living in the forest enduring wind and rain and so on, 
being detached from self and possessions. Fourth, pure meditation leaving clamorous 
senfient beings, always enJoying tranquil sience. Fifth, pure meditation with harmonIous 
mental activity, guarding the senses. Sixth, pure meditaton with wind and cognition 
silent, impervious to all sounds and nettles of meditational concentration. The seventh 
pure meditation includes being aware of the methods of the Path of enlightenment, 
contemplating them all and actually realizing them. The eighth pure meditation includes 
pure meditation detached from clinging to 1fs experiences, but neither grasping nor 
reJecting the realm of desire. The ninth pure medifation includes awakening psychic 
knowledge and knowing the faculties and natures of all sentient beings. The tenth Pure 
meditation includes freedom of action, entering 1nto the concentration of Buddhas, and 
knowing there 1s no self. 

Hành giả tu Thiền và Mười Thanh Tịnh Huệ Của Chư Đại Bồ Tát—Zen practitioners and 
ten kinds oƒ pure wisdom oƒ great enlightening beings: Mục đích của bất cứ người tu 
Thiển nào cũng đều là làm thế nào cho được trí tuệ thanh tịnh của sự giải thoát. Theo 
Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 38, có mười thanh tịnh Huệ của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an 
trụ trong mười trí nầy thời được đại trí huệ vô ngại của chư Như Lai. Thứ nhất là thanh 
tịnh huệ biết tất cả nhơn, vì chẳng chối từ quả báo. Thứ nhì là thanh tịnh huệ biết tất cả 
các duyên vì chẳng lơ là sự hòa hiệp. Thứ ba là thanh tịnh huệ biết chẳng đoạn chẳng 
thường, vì thấu rõ thực chất của duyên khởi. Thứ tư là thanh tịnh huệ trừ tất cả kiến chấp, 
vì không thủ xả nơi tướng chúng sanh. Thứ năm là thanh tịnh huệ quán tâm hành của tất 
cả chúng sanh, vì biết rõ như huyễn. Thứ sáu là thanh tịnh huệ biện tài quảng đại, vì 
phân biệt các pháp vấn đáp vô ngại. Thứ bảy là thanh tịnh huệ tất cả ma, ngoại đạo, 
thanh văn, duyên giác chẳng biết được, vì thâm nhập Như Lai trí. Thanh tịnh huệ thứ tám 
bao gồm thấy pháp thân vi diệu của chư Phật, thấy bổn tánh thanh tịnh của tất cả chúng 
sanh, thấy tất cả pháp thầy đều tịch diệt, thấy tất cả cõi đồng như hư không, biết tất cả 
tướng đều vô ngại. Thanh tịnh huệ thứ chín bao gồm biết tất cả tổng trì, biện tài, phương 
tiện đều là đường đi đến bỉ ngạn và biết tất cả đều làm cho được nhứt thiết trí tối thắng. 
Thanh tịnh huệ thứ mười bao gồm nhứt niệm tương ưng Kim Cang trí và biết rõ tất cả các 
pháp đều bình đẳng, được nhứt thiết pháp tối tôn trí The purpose of any Zen 
practiioners 1s to obtain the pure wisdom of liberation. According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of pure wIsdom of great enlightening 


1231 


beings. Enlightening beings who abide by these can attain the unobstructed great wisdom 
of Buddhas. First, pure wisdom knowing all causes, not denying consequences. Second, 
pure wisdom knowing all conditions, not ignoring combination. Third, pure wisdom 
knowing nonannihilation and nonpermanence, comprehending Iinterdependent orIgination 
truly. Fourth, pure wisdom extracting all views, neither grasping nor reJecting 
characteristics of sentIent beings. Fifth, pure wIsdom observing the menfal activities of all 
senftlent beings, knowing they are illusory. Sixth, pure wisdom with vast Intellectual 
power, đdistinguishing all truths and being unhindered in dialogue. Seventh, pure wisdom 
unknowable to demons, false teachers, or followers of the vehicles of individual 
salvation, deeply penetrating the knowledge of all Buddha. The eighth pure wisdom 
includes seeing the subtle reality body of all Buddhas, seeing the essential purity of all 
senfilent beings, seeing that all phenomena are quiescent, seeing that all lands are the 
same as space, and knowing all characteristics without Iimpediment. The nĩnth Pure 
wisdom Includes knowing all powers of mental command, analytic abilities, liberative 
means are ways of transcendence, and fostering the attainment of all supreme 
knowledge. The tenth Pure wisdom ¡includes ¡nstantly uniing with adamantine 
knowledge, comprehending the equality of all things, and attaining the most honorable 
knowledge of all things. 


(IX)Hành giả tu Thiền và Mười Thanh Tịnh Rốt Ráo Của Chư Phật—Zen practitioners 
and the ten Ultimate Purity oƒ AII Buddhas: Mục đích của bất cứ người tu Thiển nào 
cũng đều là làm thế nào cho được sự thanh tịnh rốt ráo của chư Phật. Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, Phẩm 33, có mười điều rốt ráo thanh tịnh của chư Phật. Thứ nhất là đại nguyện 
của chư Phật thuở xưa rốt ráo thanh tịnh. Thứ nhì là chư Phật giữ gìn phẩm hạnh rốt ráo 
thanh tịnh. Thứ ba là chư Phật xa rời những mê lầm thế gian rốt ráo thanh tịnh. Thứ tư là 
chư Phật trang nghiêm cõi nước rốt ráo thanh tịnh. Thứ năm là chư Phật có những quyến 
thuộc rốt ráo thanh tịnh. Thứ sáu là chư Phật chỗ có chủng tộc rốt ráo thanh tịnh. Thứ bẩy 
là chư Phật sắc thân tướng hảo rốt ráo thanh tịnh. Thứ tám là chư Phật pháp thân vô 
nhiễm rốt ráo thanh tịnh. Thứ chín là chư Phật nhứt thiết chủng trí không có chướng ngại 
rốt ráo thanh tịnh. Thứ mười là chư Phật giải thoát tự tại chỗ đã làm xong đến bỉ ngạn rốt 
ráo thanh tịnh—The purpose of any Zen practitioners 1s to obtain the ultimate purify of all 
Buddhas. According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 33, there are ten kinds of 
ultimate purity of all Buddhas. First, all Buddhas” past great vows are ultimately pure. 
Second, the religious conduct mainfained by all Buddhas 1s ultimately pure. Third, all 
Buddhas" separation from the confusion of worldly beings 1s ultimately pure. Fourth, all 
Buddhas" adorned lands are ultimately pure. Fifth, all Buddhas" followings are ultimately 
pure. Sixth, all Buddhas” families are ultimately pure. Seventh, all Buddhas physical 
characteristics and refinementfs are ultimately pure. Eighth, the nondefilement of the 
reality-body of all Buddhas 1s ultimately pure. Ninth, all Buddhas” omnisclent knowledge, 
without obstruction, 1s ultimately pure. Tenth, all Buddhas” liberation, freedom, 
accomplishment of their tasks, and arrival at completion are ultimately pure. 


(X) Hành giả tu Thiền thanh tịnh Thân Tâm—Zen Practiioners purjƒy Body and Mind: Có 
lẽ khi vài người thấy chúng ta ngồi thiền, họ sẽ hỏi tại sao chúng ta lại phí thời giờ như 


1232 


vậy. Đối với họ thiển quán không có nghĩa lý gì cả; nhưng với chúng ta là những người tu 
tập thiển quán, thì thiển quán là cốt yếu và rất có ý nghĩa trong đời sống của mình. Suốt 
cả ngày, rồi mỗi ngày trong tuần, mỗi tuần trong tháng, mỗi tháng trong năm... chúng ta 
bận rộn lu bù với công việc. Theo Phật giáo, tâm của chúng ta hành xử như con vượn 
chuyển cây, không chịu ở yên và luôn nhảy nhót; vì thế mà người ta gọi nó là 'tâm viên". 
Đây là những lý do khiến tại sao chúng ta phải tham thiền. Để quân bình đời sống, chúng 
ta cần phải có lúc ngồi yên lặng để tập chấp nhận và thử nghiệm thay vì hướng ngoại 
cầu hình, chúng ta nhìn vào bên trong để tự hiểu mình hơn. Qua thiển quán, chúng ta cố 
gắng giữ cho cái tâm viên nầy đứng yên, giữ cho nó nh lặng và thanh tịnh. Khi tâm ta 
đứng yên, chúng ta sẽ nhận thức rằng Phật ở ngay trong tâm mình, rằng cả vũ trụ ở trong 
ta, rằng tự tánh và Phật tánh không sai khác. Như vậy điều quan trọng nhất trong thiển 
tập là giữ cho tâm mình được yên tịnh, một việc có lẽ dễ hiểu nhưng không dễ làm chút 
nào cả. Thế nhưng thực hành là quan trọng hơn cả; cái hiểu biết tự nó không có giá trị gì 
cả nếu chúng ta không chịu đem cái hiểu biết ra mà thự hành. Phương pháp thiền tập là 
một phương pháp có khoa học, chúng ta học bằng cách thực hành và bằng kinh nghiệm 
của chính chúng ta. Tại sao chúng ta phải tu tập thiển quán? Một lý do khác khiến tại sao 
chúng ta nên tu tập thiển quán là vì thiển quán là đỉnh cao nhất trong tu tập Phật giáo. 
Nhờ thiền quán mà chúng ta chẳng những có thể thanh tịnh thân tâm, mà còn đạt được trí 
huệ giải thoát nữa. Hơn nữa, nhờ thiển quán mà chúng ta có khả năng thấy được vạn sự 
vạn vật như thật, từ đó khởi lòng từ bi, khiêm cung, nhẫn nhục, kiên trì, và biết ơn, vân 
vân—Perhaps when some people see us sitting in meditation, they ask us why we are 
wasting our time. To them meditation 1s meaningless; but to us who practice meditation, 1t 
1s an essential and very meaningful part of our lives. AlI day long, every day of the week, 
every week of the month, and every month of the year, we are so busy with our business 
or occupation. According to Buddhism, our mind behaves like a monkey, restless and 
always Jjumping; 1t 1s therefore called a “monkey-mind”. These are reasons why we have 
to meditate. To give balance to our lives 1t 1s necessary to sit quietly, to learn to accept 
and experlence rather than to look outward for forms, we look within In order to 
understand ourselves better. Through meditation we try to keep that monkey-mnind still, to 
keep It calm, quiet and pure. When our mind 1s still, we wIll realize that the Buddha 1s 
inside us, that the whole universe 1s Inside us and that our true nature 1s one with the 
Buddha nature. So the most Important task 1s to keep our minds quiet, a task which may 
be simple to understand but 1s not simple to practice at all. Yet practice 1s all Important; 
knowing by 1fself has no value at all If we do not put our knowledge Into practice. The 
method of Zen 1s the sclentific method, that 1s to say we learn by doing, by our own 
experience. Another reason fo cause us to practice medifation and contemplation 1s that 
meditaton 1s a “peak” of practice in Buddhism. Through meditation, we can not only 
pur1fy our body and mind, but also attain wIsdom of emancipation. Furthermore, through 
medifation we can see things as they really are, and we can generate Inside ourselves 
compassion, modest, patient, tolerance, courage, and gratitude, and so on. 


(XI)Hành giả tu Thiền và sự thanh tịnh nơi Bản Tâm—Zen practitioners and fundamental 
purity 0ƒ the Mind: Bản Tâm Thanh Tịnh là tính thanh tịnh căn bản của tâm. Theo Phật 
giáo, dù trong hiện tại chúng ta có thể mê lầm rối ren đến đâu, bản chất căn bản của tâm 


1233 


vẫn là thanh tịnh. Cũng thế ấy, mây có thể tạm che khuất mặt trời, chứ không thể phá 
hủy cái khả năng chiếu sáng của nó, tương tự như vậy, những khổ đau phiển não của 
thân tâm trong giai đoạn, cũng như tâm trạng lo âu bối rối và nỗi khổ mà nói gây ra, chỉ 
có thể tạm che mờ chứ không thể phá hủy hay động đến bản chất thanh tịnh căn bản của 
tâm mình. Mục đích cuối cùng của mọi pháp tu, dù thuộc hệ phái nào, đều cốt làm hiển 
lộ cái bản chất ấy, nghĩa là tiếp xúc lại với cái bản tánh thanh tịnh ấy. Theo thuật ngữ 
Phật Giáo, mục đích cuối cùng của sự tiến hóa nhân loại là giác ngộ, thành Phật. Điều 
này hiển lộ khi tất cả mê muội tham sân sĩ và những gì che mờ tâm thức được tận trừ, và 
khi tất cả thiện tính trong ta hoàn toàn được phát triển. Sự thành tựu viên mãn áy, sự tỉnh 
thức trọn vẹn ấy mang đặc tính là tuệ giác vô biên, và lòng bi mẫn vô hạn và năng lực 
hay phương tiện vô cũng——Fundamental purify 1s the basic purify of the mind. According 
to the Buddhist teachings, no matter how confused or deluded we may be at the moment, 
the fundamental nature of being 1s clear and pure. In the same way, clouds can 
temporarily obscure but cannot damage the light-siving power of the sun, so does the 
temporary afflictions of body and mind. The ultimate goal of all Buddhists, regardless of 
Secfs, 1s to uncover and make contact with this fundamental pure nature. According to 
Buddhist terminology, the ulimate goal of our Individual human evoluton 1s 
enlightenment or Buddhahood. This state can be achieved by everyone. Thịs state can be 
achieve when all the delusions, greed, hatred, Ignorance, etc presently obscure our mind 
have been completely removed. 


(XII)Hành giả tu Thiền nên luôn nhớ rằng “Tâm Thanh Tịnh-Quốc Độ Thanh Tịnh '—Zen 
pracHHoners should adlways remermber that “Pure Minds-Pure Lands°": Đức Phật dạy: 
“Nếu tâm tịnh tức quốc độ tịnh.” Đây là chân lý. Nếu tâm chúng ta cắt đứt mọi vọng 
tưởng và trở nên sáng suốt, thì chỗ ở của chúng ta, bất kỳ là ở đâu cũng đều sáng sủa. 
Đừng nên lo lắng về người khác. Nếu chúng ta tu tập mạnh mẽ, tất cả mọi thứ đều sẽ 
theo sau con đường tu tập của chính mình. Nên nhớ là tâm của chúng ta rất mạnh mẽ; 
nhưng cái “ngã' nó lại bám chặt vào cái tâm mạnh mẽ đó. Vì vậy chúng ta luôn có cái 
tâm mạnh về ưa thích hay ghét bỏ, giận dữ, buồn chán, hay những ý nghĩ xấu về người 
khác, vân vân. Chúng ta phải cắt đứt cái tâm mạnh kiểu nầy, cái ngã mạnh kiểu nầy. 
Điều nầy rất quan trọng cho bất cứ người tu thiển nào. Chúng ta phải nên luôn nhớ rằng 
bất cứ khi nào chúng ta nói về sự hiểu biết của chúng ta, là tâm của chúng ta đang bị 
vướng mắc vào cái đó. Hãy cắt đứt cái “Ta” nguy hiểm nầy đi! Tâm thanh tịnh là tâm 
hoàn toàn giải thoát khỏi tham, sân, sĩ và tất cả những nhiễm trược khác. Bản tánh thanh 
tịnh của con người vốn đầy đủ. Tâm thanh tịnh thì thân nghiệp và khẩu nghiệp cũng 
thanh tịnh. Tịnh tâm là một trong những cửa ngõ quan trọng đi vào đại giác, vì nhờ đó mà 
chúng ta không bị nhiễm trược. Theo Kinh Duy Ma Cật, Đức Phật nhắc Bồ Tát Bảo Tích 
về Tịnh Tâm Tịnh Độ như sau: “Bảo Tích! Bồ Tát tùy chỗ trực tâm mà hay phát hạnh; 
tùy chỗ phát hạnh mà được thâm tâm; tùy chỗ thâm tâm mà ý được điều phục; tùy chỗ ý 
được điều phục mà làm được như lời nói; tùy chỗ làm được như lời nói mà hay hồi 
hướng; tùy chỗ hồi hướng mà có phương tiện; tùy chỗ có phương tiện mà thành tựu chúng 
sanh, tùy chỗ thành tựu chúng sanh mà cõi Phật được thanh tịnh; tùy chỗ cõi Phật thanh 
tịnh mà nói Pháp thanh tịnh; tùy chỗ nói Pháp thanh tịnh mà trí huệ được thanh tịnh; tùy 
chỗ trí huệ thanh tịnh mà tâm thanh tịnh; tùy chỗ tâm thanh tịnh mà tất cả công đức đều 


1234 


thanh tịnh. Cho nên, nầy Bảo Bảo Tích! Bồ Tát muốn được cõi Phật thanh tịnh, nên làm 
cho tâm thanh tịnh; tùy chỗ Tâm thanh tịnh mà cõi Phật được thanh tịnh.” Đức Phật dạy: 
“Tâm thanh tịnh, toàn thể vũ trụ thanh tịnh. Khi tâm ô nhiễm, toàn thể vũ trụ ô nhiễm.” 
Hàng ngày chúng ta thường gặp những người không hạnh phúc. Mà thật vậy, khi tâm họ 
buồn thì mọi vật họ thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và cả vũ trụ đều buôn. Khi tâm vui 
thì toàn thể vũ trụ vui. Nếu chúng ta ham thích thứ gì thì chúng ta bị vướng mắc vào thứ 
ấy. Nếu chúng ta chối bổ nó, chúng ta cũng bị vướng mắc y như lúc chúng ta ham thích 
nó. Như vậy, bị vướng mắc vào một việc có nghĩa là việc ấy trở thành một chướng ngại 
trong tâm chúng ta. Cái tâm của chúng ta giống như một cái biển lớn, trong đó tất cả các 
dòng nước chảy vào, dòng Ấn Hà, dòng Cửu Long, dòng Hằng Hà, nước của Ấn Độ, 
nước của Việt Nam, nước sạch, nước dơ, nước mặn, nước trong, vân vân. Biển không nói, 
nước của ông dơ, ông không thể chảy vào ta được. Ngược lại, biển chấp nhận tất cả nước 
hòa trộn vào nhau để thành biển. Vì vậy, nếu chúng ta giữ lấy tâm Phật, tâm của chúng 
ta cũng giống như biển lớn. Đây mới chính là đại hải giác ngộ. Theo Kinh Duy Ma Cật, 
Đức Phật nhắc Bồ Tát Bảo Tích về Tịnh Tâm Tịnh Độ như sau: “Bảo Tích! Bồ Tát tùy 
chỗ trực tâm mà hay phát hạnh; tùy chỗ phát hạnh mà được thâm tâm; tùy chỗ thâm tâm 
mà ý được điều phục; tùy chỗ ý được điều phục mà làm được như lời nói; tùy chỗ làm 
được như lời nói mà hay hồi hướng; tùy chỗ hồi hướng mà có phương tiện; tùy chỗ có 
phương tiện mà thành tựu chúng sanh, tùy chỗ thành tựu chúng sanh mà cõi Phật được 
thanh tịnh; tùy chỗ cõi Phật thanh tịnh mà nói Pháp thanh tịnh; tùy chỗ nói Pháp thanh 
tịnh mà trí huệ được thanh tịnh; tùy chỗ trí huệ thanh tịnh mà tâm thanh tịnh; tùy chỗ tâm 
thanh tịnh mà tất cả công đức đều thanh tịnh. Cho nên, nầy Bảo Bảo Tích! Bồ Tát muốn 
được cõi Phật thanh tịnh, nên làm cho tâm thanh tịnh; tùy chỗ Tâm thanh tịnh mà cõi 
Phật được thanh tịnh.”—The Buddha taught: “If one mind 1s clear, then the whole 
universe 1s clear.” 'This 1s the truth. If our mind cuts off all thinking and becomes clear, 
then our place, wherever 1t 1s, 1s clear. Do not worry about other people. If we have a 
strong practice, everything wIll all follow our path of cultivation. Remember, our mind 1s 
very strong; but our “self” 1s attached to our strong mind. So we always have strong likes 
and dislikes, strong anger, frustration, bad thoughts about other people, and so forth. We 
must completely cut off this kind of strong mind, this kind of strong “Ù. This 1S very 
1mportant for any Zen practitioners. We should always remember that whenever we talk 
about our understanding, this 1s being attached to our mind. Cut off this dangerous “I”! A 
pure mind 1s a mind totally free of greed, anger and delusion (a pure mind 1s 
enlightenment, 1s the Pure Land) and all other Iimpuritiles. Pure mind, or the purification of 
the mind, which 1s the original Buddha-nature 1n every man. Pure mind 1s one of the most 
1mporftant entrances to great enlightenment; for with it, there 1s no defilement. According 
to the Vimalakiri Sutra, the Buddha reminded Ratna-rasi Bodhisattva: “Ratna-rasi! 
Because of his straighforward mind, a Bodhisattva can act straiphtforwardly; because of 
his straightforward deeds he realizes the profound mind; because of his profound mind his 
thoughts are kept under confrol; because of his controlled thoughts his acts accord with 
the Dharma (he has heard); because of his deeds 1n accord with the Dharma he can 
dedicate his merits to the benefit of others; because of this dedication he can make use of 
expedient methods (upaya); because of his expedient methods he can bring living beings 
to perfection; because he can bring them to perfection his Buddha land 1s pure; because 


1235 


of his pure Buddha land his preaching of the Dharma 1s pure; because of his pure 
preaching his wIsdom 1s pure; because of his pure wisdom his mind 1s pure, and because 
of his pure mind all his merits are pure. Therefore, Ratna-rasi, 1Ý a Bodhisattva wants to 
win the pure land he should purify his mind, and because of his pure mind the Buddha 
land 1s pure.” The Buddha said: “When one mind 1s pure, the whole universe 1s pure; 
when one mind 1s tainted, the whole universe 1s tainted.” Every day we always meet 
people who are unhappy. As a matter of fact, when theIr minds are sad, everything that 
they see, hear, smell, taste, and touch 1s sad, the whole universe 1s sad. When the mind 1s 
happy, the whole universe 1s happy. If we desire something, then we are attached to It. If 
we r€Ject If, we are Just as attached to It as when we desire it. Therefore, being attached 
to a thing means that 1t becomes a hindrance 1n our mind. Our mind 1s Just like the great 
sea, Into which all waters flow, the Indus River, the Mekong River, the Ganges River, 
Indian water, Vietnamese water, clean water, đirty water, salt water, clear water. The sea 
does not say, your wafer 1s đirty, you can't flow Into me. Ôn the contrary, the sea accepfs 
all waters and mixes them and all become sea. So 1f we keep the Buddha mind, our mind 
will be like the great sea. This 1s the great sea of enliphtenment. According to the 
Vịimalakirti Sutra, the Buddha reminded Ratna-rasi Bodhisattva: “Ratna-rasil Because of 
his straipghtforward mind, a Bodhisattva can act straiphforwardly; because of his 
straiphtforward deeds he realizes the profound mind; because of his profound mind his 
thoughts are kept under confrol; because of his controlled thoughts his acts accord with 
the Dharma (he has heard); because of his deeds 1n accord with the Dharma he can 
dedicate his merits to the benefit of others; because of this dedication he can make use of 
expedient methods (upaya); because of his expedient methods he can bring living beings 
to perfection; because he can bring them to perfection his Buddha land 1s pure; because 
of his pure Buddha land his preaching of the Dharma 1s pure; because of his pure 
preaching his wIsdom 1s pure; because of his pure wisdom his mind 1s pure, and because 
of his pure mind all his merits are pure. Therefore, Ratna-rasi, 1Ý a Bodhisattva wants to 
win the pure land he should purify his mind, and because of his pure mind the Buddha 
land Is pure.” 


(XIII)Hành giả tu Thiền thấy Tánh là đã thanh tịnh Pháp Thân Phật —Zen practitioners 
who see their own natur€; tf is called the clear, pure Dharma-body 6ƒ the Buddha: Trong 
Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng đã dạy về Thanh Tịnh Pháp Thân Phật như sau: 
“Nầy thiện tri thức! Sao gọi là Thanh Tịnh Pháp Thân Phật? Người đời bản tánh là thanh 
tịnh, muôn pháp từ nơi tánh mà sanh, suy nghĩ tất cả việc ác tức sanh hạnh ác, suy nghĩ 
tất cả việc lành tức sanh hạnh lành. Như thế các pháp ở trong tự tánh như trời thường 
trong, mặt trời mặt trăng thường sáng, vì mây che phủ nên ở trên sáng, ở dưới tối, chợt 
gặp gió thổi mây tan, trên dưới đều sáng, vạn tượng đều hiện. Tánh của người đời thường 
phù du như là mây trên trời kia. Nây thiện tri thức! Trí như mặt trời, huệ như mặt trăng, 
trí huệ thường sáng, do bên ngoài chấp cảnh nên bi mây nổi vọng niệm che phủ tự tánh 
không được sáng suốt. Nếu gặp thiện tri thức, nghe được pháp chơn chánh, tự trừ mê 
vọng, trong ngoài đều sáng suốt, nơi tự tánh muôn pháp đều hiện. Người thấy tánh cũng 
lại như thế, ấy gọi là Thanh Tịnh Pháp Thân Phật.”—According to The Dharma Jewel 
Platform Sutra, the Sixth Patrlarch taught: “Good Knowing Advisorl What 1s the clear, 


1236 


pure Dharma-body Buddha? The worldly person”s nature 1s basically clear and pure, and 
the ten thousand dharmas are produced from 1t. The thought of evil produces evil actlons 
and the thought of good produces good actions. Thus all đharmas exIst within self-nature. 
Thịs 1s like the sky which 1s always clear, and the sun and moon which are always bright, 
so that 1f they are obscured by floating clouds 1t 1s bright above the clouds and dark below 
them. But If the wind suddenly blows and scatters the clouds, there 1s brightness above 
and below, and the myriad forms appear. The worldly peson”s nature constantly drifts like 
those clouds in the sky. Good Knowing Advisors, intelligence 1s like the sun and wisdom 
1S like the moon. Intelligence and wisdom are consfantly bright, but 1Ý you are attached to 
external states, the floating clouds of false thought cover the self-nature so that 1t cannot 
shine. lÝ you meet a Good Knowing Advisor, If you listen to the true and right Dharma 
and destroy your own confusion and falseness, then Inside and out there will be 
penetrating brightness, and within the self-nature all the ten thousand dharmas will 
appear. That 1s how It 1s with those who see their own nature. It is called the clear, pure 
Dharma-body of the Buddha.” 


(XIV)Hành giả tu Thiền thanh tịnh Hắc Nghiệp—Zen practitioners purify negative karmas: 
Thanh tịnh hắc nghiệp là một trong những bước tu tập cực kỳ quan trọng của người tu 
Phật. Theo Mật giáo, có bốn cách làm thanh tịnh hắc nghiệp (ác nghiệp). Thứ nhất là hối 
lỗi với những hành động gây tổn hại mà chúng ta đã làm rồi. Với trí tuệ, chúng ta có ý 
thức thừa nhận những sai lầm của chúng ta. Hối lỗi khác với mặc cảm tội lỗi vì mặc cảm 
phát sinh từ quan niệm sai lầm và có tác dụng làm trì trệ tâm hồn của chúng ta. Ngược 
lại, hối lỗi phát sinh khi chúng ta đánh giá một cách chân thật những hành động mà 
chúng ta đã làm khiến chúng ta có thể rút tỉa được kinh nghiệm từ những sai lầm của 
chúng ta. Thứ nhì là khi chúng ta lở gây tổn hại cho những vị hiển thánh hay bất cứ người 
nào rồi thì nhờ vào việc quy-y Tam Bảo mà chúng ta khôi phục lại được mối quan hệ với 
bậc hiển thánh, và nhờ phát tâm từ, bi và hạnh vị tha mà chúng ta khôi phục lại mối quan 
hệ với người khác. Thứ ba là phát nguyện không làm những hành động đen tối trong 
tương lai. Quyết tâm càng mạnh mẽ thì chúng ta càng dễ dàng tránh được thói quen làm 
những việc tổn hại. Thứ tư là tham gia vào những việc làm chữa trị những việc quấy ác. 
Nói chung, việc này có thể là bất cứ việc tốt nào như giúp người đang cần giúp, làm việc 
công quả cho Tăng già, nghe pháp, quán chiếu hay thiển định về chánh pháp, lễ bái cúng 
dường Tam Bảo, hay ấn tống kinh sách, vân vân.—To purify negative karmas is one of 
the extremely Important steps for any Buddhists. According to the Tantric traditions, there 
are Íour ways to purIfy negative karma. First, regret our destructive actions. With 
wisdom, we recognize and admit our errors. Regret 1s different from guIilt, for the latter 
Immobilizes us emotionally and 1s based on misconception. Regret, on the other hand, 
comes from an honest assessment of our actions and enables us to learn from our 
mistakes. Second, take refuge and generate the altruistic intention—Quy-y và khởi tâm 
xả thân bố thí: when we have acted destructively in relation to either holy beings or 
ordinary beings, by taking refuge In the Three Jewels we restore our relationship with the 
holy beings; and by generating love, compassion and altruism, we restore our relationship 
with ordinary beings. Third, determine not to do those negative actIons 1n the future. The 
stronger our determination, the easier It will be to avoid habitually acting destructively. 


1237 


Fourth, engage In a remedial practice. In general, this could be any virtuous action, 1.e. 
helping those In need, offering service to our Sangha commumity, listening or reflecting or 
meditating on dharma, bowing or making offerinss to the Three Jewels, printing dharma 
books, etc. 


(XV)Hành giả tu Thiền và hạnh thanh tịnh— Zen Practitioners pure living: Phạm hạnh là 
cuộc sống thanh tịnh hay giới pháp giúp hành giả cắt đứt dâm dục, sống đời độc thân để 
được sanh về cõi trời sắc giới Phạm Thiên hay cao hơn. Trong kinh Pháp Cú, đức Phật 
dạy: “Sống trăm tuổi mà phá giới và buông lung, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà trì 
giới, tu thiển định (110). Sống trăm tuổi mà thiếu trí huệ, không tu thiển, chẳng bằng 
sống chỉ một ngày mà đủ trí, tu thiển định (111). Sống trăm tuổi mà không thấy pháp tối 
thượng, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà được thấy pháp tối thượng (115).”—Pure 
living; noble action; the discipline of celibacy which ensures rebirth in the Brahmaloka, or 
in the realms beyond form. In the Dharmapada Sutra, the Buddha taught: “Fo live a 
hundred years, Iimmoral and uncontrolled, 1s no better than a single-day life of being 
moral and meditative (Dharmapada 110). To live a hundred years without wisdom and 
control, is no better than a single-day life of being wise and meditative (Dharmapada 
111): To live a hundred years, Idle and Inactive, 1s no better than a single-day life of 
intense effort (Dharmapada 112): Sống trăm tuổi mà giải đãi không tinh tấn, chẳng bằng 
sống chỉ một ngày mà hăng hái tinh cần (112). To live a hundred years without 
comprehending how all things rise and pass away, 1s no better than a single-day life of 
seeing beginning and end of all things (Dharmapada 113). To live a hundred years 
without seeing the immortal state, 1s no better than a single-day life of one who sees the 
deathless state (nirvana) (Dharmapada 114): Sống trăm tuổi mà không thấy đạo tịch tịnh 
vô vi, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà được thấy đạo tịch tịnh vô vi (114). To live a 
hundred years without seeing the Supreme Truth, 1s no better than a single-day life of 
someone who see the highest law (Dharmapada 115). 


1238 


1239 


Chương Một Trăm Hai Mươi 
Chapter One Hundred and Twenty 


Thiên và Từ Bi 
Zen and Loving-kindness and Compassion 


()D Nghĩa của “Lòng Từ ”— The meanings 0ƒ “Loving-kindness ”: Trong đạo Phật, lòng từ 
hay lòng yêu thương là một trong những tình cảm lớn nhất đối với chúng sanh mọi loài, 
còn gọi là từ vô lượng tâm. Từ vô lượng tâm là lòng thương yêu vô cùng rộng lớn đối với 
toàn thể chúng sanh mọi loài, và gây tạo cho chúng sanh cái vui chân thật. Cái vui của 
thế gian chỉ là cái vui giả tạm, vui không lâu bền, cái vui ấy bị phiền não chi phối; khi 
tham sân sĩ được thỏa mãn thì vui; khi chúng không được thỏa mãn thì buồn. Muốn có cái 
vui chân thật, cái vui vĩnh viễn thì trước tiên chúng ta phải nhổ hết khổ đau do phiển não 
gây ra. “Từ” phải có lòng bi đi kèm. Bi để chỉ nguyên nhân của đau khổ và khuyên bảo 
chúng sanh đừng gây nhân khổ, từ để chỉ phương pháp cứu khổ ban vui. Tuy nhiên, lòng 
từ không phải là một đặc tính bẩm sinh. Nếu chúng ta muốn phát triển lòng từ chúng ta 
phải bỏ nhiều thời gian hơn để thực hành. Ngôi thiển tự nó không mang lại cho chúng ta 
cái gọi là “lòng từ.” Muốn được lòng từ , chúng ta phải đưa nó vào hành động trong cuộc 
sống hằng ngày của chúng ta. Trong những sinh hoạt hằng ngày của chúng ta, chúng ta 
phải phát triển sự cảm thông và gần gũi với người khác bằng cách suy niệm về những 
khổ đau của họ. Chẳng hạn như khi gặp ai đang khổ đau phiền não thì chúng ta hết lòng 
an ủi hoặc giúp đở họ về vật chất nếu cần——In Buddhism, loveing-kindness is one of the 
greatest emotlons toward all sentient beings. Immeasurable loving kindness 1s the 
greatest love dedicated to all sentient beings, together with the desire to ring them Joy 
and happiness. Human Joy 1s totally impermanent; 1t 1s governed by misery, that 1s, when 
Our passlons such as greed, anger, and Ignorance are satisfied, we feel pleased; but when 
they are not satisfied, we feel sad. To have a permanent Joy, we must first sever all 
sufferings. Loving kindness generally goes together with pity whose role 1s to help the 
subJects sever his sufferings, while the role of loving kindness 1s to save sentlent beings 
from sufferings and to bring them Joy. However, loving-kindness 1s not an Inborn 
characterictic. If we really want to develop our loving-kindness, we have to devote more 
time to practice. Sifing in meditation alone cannot bring us the so-called “loving- 
kindness.” In order to achieve the loving-kindness, we must put loving-kindness In actions 
1n our daily life. In our datly activitiles, we must develop empathy and closeness to others 
by reflecting on their sufferings. For example, when we know someone suffering, we 
should try our best to console them by kind words or to help them with our worldly 
pOSSessions 1ƒ needed. 


(I1 Sức mạnh của “Lòng Từ ”— The powers 0ƒ Loving-kindness: Lòng Từ có sức mạnh đem 
lại hạnh phúc thế tục cho chúng ta trong kiếp nầy. Không có tâm từ, con người trên thế 
giới nầy sẽ đương đầu với vô vàn vấn đề như hận, thù, ganh ghét, đố ky, kiêu ngạo, vân 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


1240 


vân. Phật tử nên phát triển tâm từ, nên ấp ủ yêu thương chúng sanh hơn chính mình. 
Thương yêu nên được ban phát một cách vô điều kiện, bất vụ lợi và bình đẳng giữa thân 
sơ, bạn thù —Loving-kindness has the power of bestowing temporal happiness upon us In 
this lifetime. Without love, people In this world will encounter a lot of problems (anger, 
hatred, Jealousy, envy, arrogance, etc). A Buddhist should develop love for all sentient 
beings and to cherish others more than oneself. Love should be given equally to everyone 
including relafives or strangers, frilends or foes, øgIven without any conditions, without 
self-Interests or attachment. 

Lòng Từ đem lại công đức mãnh liệt: Loving kindness or love wIll help us gain strong 
m€FTIfOlIOUS DOW€T. 

Lòng Từ sẽ tạo được lòng kính trọng nơi tha nhân: When we offer loving kindness to 
other people, we wIll gain their love and respect at the same timeWhen we offer loving 
kindness to other people, we will gain their love and respect at the same time. 

Lòng Từ giúp ta vượt qua chấp thủ và chướng ngại: Loving kindness helps us overcome 
all kinds of graspings of wealth, and other hindrancesLoving kindness helps us overcome 
all kinds of graspings of wealth, and other hindrances. 

Lòng Từ giúp ta cảm thấy dễ chịu: Loving kindness help us experience more physical 
comfort. 

Lòng Từ là một trong những cửa ngõ quan trọng đi đến đại giác, vì nhờ đó mà thiện căn 
lướt thắng mọi hoàn cảnh trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta: Loving-kindness 
(benevolence) 1s one of the most Important entrances to the great enlightenment; for with 
1f, good roots preva1l In all situations In our daily life. 


(HI)Những lời Phật dạy về “Lòng Từ ”— The Buddha°s teachings on “Loving-kindness ”: 
(A) Những lời Phật dạy về lòng từ trong kinh Duy Ma Cật— The Buddha's teachings oƒ 


l) 
2) 
3) 


4) 


3) 


loving-kindness in the Vimalakirt-Sutra: Theo Kinh Duy Ma Cật, Phẩm Quán Chúng 
Sanh, khi Ngài Văn Thù Sư Lợi đến thăm bệnh cư sĩ Duy Ma Cật, ngài có hỏi: “Bồ Tát 
quán sát phải thực hành lòng từ như thế nào?” Ông Duy Ma Cật đáp: Bồ Tát quán sát 
như thế rồi phải tự nghĩ rằng—According to the Vimalakirti Sutra, Chapter Seventh, 
Contemplating at Living Being, when ManJjusri called on to enguire Vimalaktrtiˆs 1lÌness, 
ManJusri asked Vimalakrrti: “When a Bodhisattva meditates, how should he practise 
kindness (maitri)? Vimalakirti rephed: When a Bodhisattva has made this meditation, he 
should think that: 

Phải vì chúng sanh nói pháp như trên, đó là lòng từ chân thật: Ought to teach living 
beings to meditate in the same manner; this 1s true kindness. 

Phải thực hành lòng từ tịch diệt, bởi vì không sanh: Should practise causeless (nirvanic) 
kindness which prevents creafIveness. 

Phải thực hành lòng từ không nóng bức, bởi không có phiển não: Should practice 
unheated kindness which puts an end to klesa (troubles and causes of trouble). 

Phải thực hành lòng từ bình đẳng, bởi ba đời như nhau: Should practice impartial kindness 
which coves all the three periods of time (which means that If 1s eternal involving past, 
future and present). 

Phải thực hành lòng từ không đua tranh, bởi không có khởi: Should practice passionless 
kindness which wipes out đispuftation. 


1241 


6)_ Phải thực hành lòng từ không hai, bởi trong ngoài (căn trần) không hiệp: Should practice 
non-dual kindness which 1s beyond sense organs within and sense data without. 

7) Phải thực hành lòng từ không hoại, bởi hoàn toàn không còn: Should practice 
indestructible kindness which eradicates all corruptibility. 

8) Phải thực hành lòng từ kiên cố, bởi lòng không hủy hoại: Should practice stable kindness 
which 1s a characteristic of the undying self-mindShould practice stable kindness which 1s 
a characteristic of the undying self-mind. 

9) Phải thực hành lòng từ thanh tịnh, bởi tánh các pháp trong sạch: Should practice pure and 
clean kindness which 1s spotless like Dharmata. 

10) Phải thực hành lòng từ vô biên, bởi như hư không: Should practice boundless kindness 
which 1s all-pervasive like space. 

11) Phải thực hành lòng từ của A la hán, vì phá các giặc kiết sử: Should practice the kindness 
of the arhat stage which destroys all bondage. 

12) Phải thực hành lòng từ của Bồ Tát, vì an vui chúng sanh: Should practice the Bodhisattva 
kindness which g1ves comfort to living beings. 

13) Phải thực hành lòng từ của Như Lai, vì đặng tướng như như: Should practice the 
Tathagata kindness which leads to the state of thatnessShould practice the Tathagata 
kindness which leads to the state of thatness. 

14) Phải thực hành lòng từ của Phật, vì giác ngộ chúng sanh: Should practice the Buddha 
kindness which enlightens all living beings. 

15) Phải thực hành lòng từ tự nhiên, vì không nhơn đâu mà đặng: Should practice 
spontaneous kindness which 1s causeless. 

16) Phải thực hành lòng từ Bồ Để, vì chỉ có một vị: Should practice Bodhi kindness which is 
one flavour (1.e. uniform and unmixed wisdom). 

17) Phải thực hành lòng từ vô đẳng, vì đoạn các ái kiến: Should practice unsurpassed 
kindness which cuts off all desires. 

18) Phải thực hành lòng yêu thương đại bi dẫn dạy cho pháp Đại Thừa: Should practice 
merciful kindness which leads to the Mahayana (path). 

19) Phải thực hành lòng từ không nhàm mỏi, quán không, vô ngã: Should practice untiring 
kindness because of deep Insight into the void and non-exIstent ego. 

20) Phải thực hành lòng từ pháp thí không có luyến tiếc: Should practice Dharma-bestowing 
(dana) kindness which 1s free from regret and repentanceShould practice Dharma- 
bestowing (dana) kindness which 1s free from regret and repentance. 

21) Phải thực hành lòng từ trì giới để hóa độ người phá giới: Should practice precepts 
(sila) upholding kindness to convert those who have broken the commandments. 

22) Phải thực hành lòng từ nhẫn nhục để ủng hộ người và mình: Should practice patient 
(ksanti) kindness which protects both the self and others. 

23) Phải thực hành lòng từ tinh tấn để gánh vác chúng sanh: Should practice Zealous (virya) 
kindness to liberate all living beings. 

24) Phải thực hành lòng từ thiển định không thọ mùi thiển: Should practice serene (dhyana) 
kindness which 1s unaffected by the five senses. 

25) Phải thực hành lòng từ trí tuệ, đều biết đúng nhịp: Should practice wise (prajna) kindness 
which 1s always timely. 

26) Phải thực hành lòng từ phương tiện, thị hiện tất cả: Should practice expedient (upaya) 


1242 


kindness to appear at all times for converting living beings. 


27) Phải thực hành lòng từ không ẩn dấu, lòng ngay trong sạch: Should practice unhidden 


kindness because of the purity and cleanness of the straightforward mind. 


28) Phải thực hành lòng từ trong thâm tâm, không có hạnh xen tạp: Should practice profound 


minded kindness which 1s free from discriminafion. 


29) Phải thực hành lòng từ không phỉnh dối, không có lừa gạt: Should practice undeceptive 


kindness which 1s faultless. 


30) Phải thực hành lòng từ an vui, làm cho tất cả được sự an vui của Phật. Lòng từ của Bồ 


Tát là như thế đó: Should practice joyful kindness which bestows the Buddha joy (n 
nirvana). “Such are the speclaliies of Bodhisattva kindness”Should practice joyful 
kimmdness which bestows the Buddha Joy (n nirvana). “Such are the specialitles of 
Bodhisattva kindness”. 


(B) Những lời Phật dạy về “Lòng Từ” trong Kinh Pháp Cú —The Buddha's teachings on 


l) 


2) 


“Loving-kindness” in the Dhammapada Suita: 

Phật dạy: “lòng từ là phương cách duy nhất để xóa bỏ hận thù. Hận thù không thể đánh 
bại được hận thù.”——Buddha taught: “Loving-kindness 1s the only way to destroy hatred. 
Hatred cannot be defeated with more hatred.” 

Lồng từ trên thế gian nầy không tình thương nào hơn tình cha mẹ thương con. Nếu có 
người, vai bên trái cõng cha, vai bên mặt cõng mẹ, đi giáp núi Tu Di trăm ngàn vòng, 
máu chảy đầy chân, cũng còn chưa thể báo đền được tình thương và công ơn sanh dưỡng 
(Kinh Pháp Cú)——There 1s no greater love In this world than the love of the mother and 
father. If a person, carrying father on the left shoulder and mother on the right shoulder, 
were to walk around the Sumeru MountaIn hundreds of thousands of times, with blood 
covering both feet, it would still not be enough to repay the love and hardship of child 
rearing (Dhammapada). 


(C) Những lời Phật dạy về Lòng Từ theo kinh Từ Thiện— “Loving-kindness” in the Metta 


Sa: Theo Kinh Từ Thiện, Đức Phật dạy —According to the Metta Sutta, the Buddha 
taught: 
“Mong mọi loài chúng sanh được hạnh phúc yên ổn, 
Ước mong tâm trí chúng sanh được vui vẻ an lạc. 
Bất cứ chúng sanh nào, dù loài mạnh hay yếu 
Dù dài, ngắn hay vừa, dù lớn hay nhỏ 
Loài hữu hình hay vô hình, dù ở xa hay gần 
Loài được sinh, hay loài chưa sinh, 
Mong mọi loài đều hạnh phúc. 
Giống như một bà mẹ che chở cho đức con độc nhất, 
Dầu hiểm nguy đến tánh mạng, 
Cũng vậy đối với mọi loài. 
Hãy tu tập từ tâm thấm nhuần khắp nơi 
Trên dưới và ngang, không ngăn ngại 
Không sân hận, không thù địch. 
Hãy tu tập từ tâm.” 


1243 


“May all beings be happy and secure 

May their mind be contented. 

Whatever beings there may be, 

Feeble or strong, long, øreat or medium, 
Small or large, seen or unseen, 

Those dwelling far or near, 

Those who are born, and 

Those who are yet to be born. 

May all beings, without exception, be happy... 
Just as a mother would protect her only child 
Even at the risk of her own life, 

Even so, let one cultivate 

Boundless heart towards all beings. 

Let one”s thoughts of boundless love 
Pervade the whole world, 

Above, below and across, 

Without any obstruction, 

Any hatred or any enmity.” 


(IV)Hành giả tu Thiền và Lòng Từ và Bì Mẫn trong cuộc tu tập—Zen practitioners and 
Loving-kindness and Compassion in the path oƒ pracfice: Hành giả tu Thiền nên luôn 
nhớ rằng chính tinh thần của lòng từ và sự bi mẫn mà Đức Phật dạy đã ảnh hưởng sâu 
sắc đến trái tim của vua A Dục, một đại hoàng đế Phật tử của Ấn Độ vào thế kỷ thứ 3 
trước Tây Lịch. Trước khi trở thành một Phật tử, ông đã từng là một vị quân vương hiếu 
chiến giống như cha mình trước là vua Bình Sa Vương, và ông nội mình là vua 
Candaragupta. Khát vọng muốn bành trướng lãnh thổ của mình đã khiến nhà vua đem 
quân xâm lăng và chiếm cứ nước láng giểng Kalinga. Trong cuộc xâm lăng nầy, hàng 
ngàn người đã bị giết, trong khi nhiều chục ngàn người khác bị thương và bị bắt làm tù 
binh. Tuy nhiên, khi sau đó nhà vua tin nơi lòng từ bi của đạo Phật, ông đã nhận ra sự 
điên rổ của việc giết hại nầy. Vua A Dục cảm thấy vô cùng ân hận mỗi khi nghĩ đến 
cuộc thẩm sát khủng khiếp nầy và nguyện giã từ vũ khí. Có thể nói vua A Dục là vị quân 
vương duy nhất trong lịch sử, là người sau khi chiến thắng đã từ bỏ con đường chinh phục 
bằng đường lối chiến tranh và mở đầu cuộc chinh phục bằng đường lối chánh pháp. Như 
chỉ dụ 13 khắc trên đá của vua A Dục cho thấy “Vua đã tra kiếm vào vỏ không bao giờ 
rút ra nữa. vì Ngài ước mong không làm tổn hại đến các chúng sanh.” Việc truyễển bá tín 
ngưỡng từ bi của Đức Phật trên khắp thế giới phương Đông, phần lớn là do những nỗ lực 
táo bạo và không mệt mỏi của vua A Dục. Pháp Phật đã một thời làm cho tâm hồn người 
Á Châu trở nên ôn hòa và không hiếu chiến. Tuy nhiên, nền văn minh hiện đại đang xiết 
chặt trên các vùng đất Châu Á. Một điều mà ai trong chúng ta cũng phải chấp nhận là 
với đà tăng trưởng và phát triển của văn minh, thì sức sống nội tâm sẽ suy thoái, và con 
người ngày càng trở nên sa đọa. Với sự tiến triển của khoa học hiện đại rất nhiều thay 
đổi đã diễn ra, tất cả những thay đổi và cải tiến nầy, thuộc về lãnh vực vật chất bên 
ngoài, và có khuynh hướng làm cho con người thời nay ngày càng trở nên quan tâm đến 
nhục dục trần tục hơn, nên họ xao lãng những phẩm chất nơi tâm hồn, và trở nên ích kỷ 


1244 


hay vô lương tâm. Những đợt sóng văn minh vật chất đã ảnh hưởng đến nhân loại và tác 
động đến lối suy tư cũng như cách sống của họ. Con người bị trói buộc thậm tệ bởi giác 
quan của họ, họ sống quá thiên về thế giới vật chất đến nỗi không còn tiếp chạm được 
với cái thiện mỹ của thế giới bên trong. Chỉ có quan niệm sống từ bi theo lời Đức Phật 
dạy mới có thể lập lại sự quân bình về tinh thần và hạnh phúc cho nhân loại mà thôi— 
Zen practitioners should always remember that It was the spirit of loving-kindness and 
compassion taupht by the Buddha that touched the heart of King Asoka, the great 
Buddhist Emperor of India in the third century B.C. Before he became a Buddhist he was 
a warlke monarch like his father, King Bimbisara, and his grandfather, King 
Candragupta. Wishing to extend his territories he Invaded and conquered Kalinga. In this 
war thousands were slain, while many more were wounded and taken captive. Later, 
however, when he followed the Buddha”s creed of compassion he realized the folly of 
kiHing. He felt very sad when he thought of the great slaughter, and gave up warfare. He 
1s the only military monarch on record who after victory øave up conquest by war and 
Inaugurated conquest by righteousness. As his Rock Edict XI says, “he sheathed the 
sword never to unsheath 1t, and wish no harm to living beings.` The spread of the 
Buddha's creed of compassion throughout the Eastern world was largely due to the 
enterprise and tireless efforts of Asoka the Great. The Buddha-law made Asia mild and 
non-aggressive. However, modern cIvIlization 1s pressing hard on Asian lands. It is known 
that with the rise and developmert of the so-called civilization, man”s culture deterlorates 
and he changes for the worse. With the match of modern sclence very many changes 
have taken place, and all these changes and improvements, being material and external, 
tend to make modern man more and more worldly minded and sensuous with the result 
that he neglects the qualities of the mind, and becomes self-interested and heartless. The 
waves of materialism seem to influence mankind and affect theirr way of thinking and 
living. People are so bound by their senses, they live so exclusively 1n the material world 
that they fail to contact the good within. Only the love and compassion taught by the 
Buddha can esfablish complete mental harmony and well-being. 


1245 


Chương Một Trăm Hai Mươi Mốt 
Chapter Qne Hundred and Twenty-O0ne 


Thiền và Bồ Đề Tâm 
Zen and Bodhi Mind 


(Tổng quan về Bồ Đề— An overview oƒ Bodhi: “Bồ Đề” là trạng thái thiền định cao nhất 
nơi đó tâm luôn giác ngộ và ngời sáng. Theo Nguyên thủy Bồ để có nghĩa là sự hiểu biết 
hoàn toàn và sự thực hiện Tứ Diệu đế để chấm dứt khổ đau. Từ Bodhi được rút ra từ gốc 
Phạn ngữ “Budh” có nghĩa là “tri thức,” “hiểu biết,” hay “toàn trí.” Thuật ngữ thường 
được các nhà phiên dịch Tây phương dịch là “Giác Ngộ,” có nghĩa đen là “Tỉnh Thức.” 
Giống như thuật ngữ “Buddha,” được rút ra từ gốc Phạn ngữ “buddh,” có nghĩa là “tỉnh 
thức,” và trong Phật giáo từ này chỉ một người đã tỉnh thức khỏi giấc ngủ si mê, trong đó 
hầu hết chúng sanh đang trải qua. Theo truyền thuyết Phật giáo, Đức Phật thành đạt đạo 
quả Bồ Đề tại Bồ Đề Đạo Tràng trong khi ngôi dưới gốc cây Bồ Đề. Nói tổng quát, Bồ 
đề là tâm chiếu sáng hay giác ngộ. Theo Kinh Hoa Nghiêm, Bồ đề thuộc về chúng sanh; 
nếu không có chúng sanh thì chư Bồ tát sẽ không bao giờ đạt được chánh đẳng chánh 
giác. Thuật ngữ “Bodhi” còn có nghĩa là giác ngộ (trí tuệ hay sự thức tỉnh toàn diện về tự 
thân, tha nhân và thế giới hiện tượng). Bodhi có nghĩa là trí tuệ toàn hảo hay trí tuệ siêu 
việt. Bodhi là sự giác ngộ hay điều kiện tinh thần của chư Phật và chư Bồ Tát. Bồ để 
chính là nhân của trí tuệ bát nhã và lòng từ bi. Theo Đại thừa, bồ đề có nghĩa là ý thức 
dựa vào trí năng—Bodhi 1s the highest state of Samadhi in which the mind 1s awakened 
and i1lluminated. The term “Bodhi” 1s derived from the Sanskrit root “Budh,” meaning 
“knowledge,” “Understanding,” or “Perfect wIsdom.” A term that 1s often translated as 
“enlightenment” by Western translators, but which literally means “Awakening.” Like the 
term BUDDHA, 1t 1s derived from the Sanskri root buddh, “to wake up,” and In 
Buddhism 1t indicates that a person has “awakened” from the sleep of ignorance In which 
most beings spend therr lives. According to Buddhist legend, the Buddha attained bodhi In 
the town of BODHGAYA while sitting in meditation under the Bodhi Tree or Bodhi- 
Vrksa. Generally speaking, Bodhi 1s the state of Illuminated or enlightened mind. 
According to the Avatamsaka Sutra, Bodhi (enlipghtenment) belongs to living beings. 
Without living beings, no Bodhisattva could achieve Supreme, Perfect Enlightenmet. 
The word “Bodhi also means '“Perfect Wisdom” or “Transcendental Wisdom,`” or 
“Supreme Enliphtenment.` Bodhi 1s the state of truth or the spiritual condition of a 
Buddha or Bodhisattva. The cause of Bodhi 1s Prajna (wisdom) and Karuna (compassion). 
According to the Hinayana, bodhi 1s equated with the perfection of Insipht into and 
realization of the four noble truths, which means the cessation of suffering. According to 
the Mahayana, bodhi 1s mainly understood as enliphtened wisdom. 


(II) Tổng quan về Bồ Đề Tâm— An overview øƒ “Bodhicia”: Bồ Đề Tâm là một khái niệm 
quan trọng trong Phật giáo, cả Nguyên Thủy lẫn Đại Thừa, mặc dù không được nói trực 
tiếp rõ ràng trong Phật giáo Nguyên Thủy. Tuy nhiên, khái niệm Bồ Đề Tâm ở Phật giáo 


1246 


Đại Thừa đã phát triển cả về đạo đức lẫn tâm lý học, và sự phát triển nầy cũng được tìm 
thấy trong Kim Cang Thừa, trong đó Bồ Đề Tâm được xem như “Đại Lạc”. Trong Đại 
Thừa phát triển cùng lúc với thuyết phiếm thần xuất hiện đã chủ trương rằng Bồ Đề tâm 
tiềm ẩn trong tất cả chúng sanh và được hiển lộ trong Pháp thân hoặc chân như nơi chúng 
sanh tánh. Mặc dù Bồ Đề tâm không thấy trong kinh điển Pali, nhưng khái nệm Bồ Đề 
tâm cũng có ảnh hưởng chẳng hạn như sau khi Đức Phật rời bổ cung điện đã lập nguyện 
“dù cho xương thịt có tan rã cũng quyết tìm ra con đường giải thoát sanh tử cho tất cả 
chúng sanh. Chính sau khi Bồ Đề tâm nầy thành tựu, Ngài đã được tôn xưng là bậc giác 
ngộ. Tâm Bồ đề hay tâm vị tha là tâm luôn mong đạt được giác ngộ cho mình, đồng thời 
cũng đạt được giác ngộ cho người. Bồ Đề Tâm được định nghĩa là ý hướng vị tha, muốn 
đạt giác ngộ để giúp chúng sanh. Sự đạt đến giác ngộ cần thiết chẳng những để mang lại 
lợi lạc cho người khác, mà còn cho chính sự hoàn thiện bản chất của chính mình. Tâm Bồ 
để là cửa ngỏ giác ngộ và đạt thành quả vị Phật. Đây là trí huệ bẩm sinh, hay giác tâm 
bổn hữu, hay là sự khao khát giác ngộ. Đức Phật dạy: “Chúng sanh đều bình đẳng vì ai 
cũng có Phật tánh như nhau. Nghĩa là mỗi chúng ta đều có hạt giống Phật, có từ bi đối 
với mọi chúng sanh, nghĩa là khả năng giác ngộ và hoàn thiện nằm ngay trong mỗi chúng 
ta.—Bodhicitta, or the “Ihought of Enlightenment” 1s an Important concept 1n both 
Theravada and Mahayana Buddhism. Though not directly mentioned, the idea 1s explicit 
in the Theravada Buddhism. It was in Mahayana, however, that the Bodhicitta concept 
developed along both ethical and metaphysical lines and this development 1s found In 
Vajrayana too, wherein 1t also came to be regarded as a sfate of “great bliss'”. In 
Mahayana 1t developed along with pantheistic lines, for it was held that Bodhicitta 1s 
latent In all beings and that It is merely a manifestation of the Dharmakaya, or 
Bhutatathata In the human heart. Though the term Bodhicitta does not occur 1n Pali, this 
concept 1s found In Pali canonical literature where, for example, we are told how 
Gautama after renouncing household life resolved to strive to put an end to all the 
sufferings. It 1s this comprehension that came to be known as the Enliphtenmert, and 
Gautama came to be known as the Enlightened One, the Buddha. Bodhi Mind, or the 
altruistic mind of enlightenment 1s a mind which wishes to achieve atfainment of 
enlightenment for self, spontaneously achieve enlightenment for all other sentient 
beings. The spirit of Enliphtenment, the aspiration to achieve it, the Mind set on 
Enliphtenmernt. Bodhicitta 1s defined as the altruistc Intention to become fully 
enlightened for the benefit of all sentient beings. The attainment of enliphtenmert 1s 
necessary for not only in order to be capable of benefitting others, but also for the 
perfection of our own nature. Bodhi mind 1s the gateway to Enlightenment and attainment 
of Buddha. An nntrinsic wisdom or the ¡inherently enlightened heart-mind, or the 
aspiration toward perfect enliphtenment. The Buddha taught: “All sentient beings are 
perfectly equal in that they all possess the Buddha nature. This means that we all have 
the Bodhi seed or the seed of kindness of a Buddha, and the compassion of a Buddha 
towards all living beings, and therefore the potential for enlightenment and for perfection 
lies in each one of us. 


(HI)Hành giả tu Thiền và Bồ Đề Tâm—Zen practiioners and Bodhi-mind: Hành giả tu 
Thiển phải nên nhớ rằng tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ, tâm thấy được bản mặt thật của 


1247 


chư pháp, tâm tin nơi nhân quả và Phật tánh nơi chúng sanh cũng như luôn dụng công tu 
hành hướng về quả vị Phật. Bồ Đề Tâm liên hệ tới hai chiều hướng. Đó là “Thượng cầu 
Phật Đạo. Hạ hóa chúng sanh”. Tâm giác ngộ, tâm của yêu thương, tâm của sự đòi hỏi 
sâu sắc là tự chứng ngộ và làm việc lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Tinh thần thức tỉnh hay 
khát vọng đại giác của Bồ tát vì lợi ích của tha nhân. Tâm Bồ Đề thường chia làm hai 
phần: 1) ý định giác ngộ Bồ Đề; và 2) thực hành ý định trên bằng cách theo đuổi con 
đường giác ngộ. Theo Thiển Sư Suzuki trong Đại Thừa Phật Giáo Khái Luận, Bồ Đề tâm 
là đặc tánh quan trọng nhất của Bồ Tát, nên thuyết giảng về siêu việt tánh của Bồ Đề 
Tâm trong Triết Học Trung Quán của Ngài Long Thọ có nhấn mạnh về các đặc tánh của 
Bồ Đề Tâm như sau. Thứ nhất, Bồ Đề Tâm siêu việt tất cả mọi hạn định của ngũ uẩn, 
thập nhị xứ, thập bát giới. Nó không phải cá biệt mà là phổ quát. Thứ nhì, Từ bi chính là 
bản chất của Bồ Để Tâm, vì thế tất cả Bồ Tát coi Bồ Đề tâm là lý do tổn tại của họ. Thứ 
ba, Bồ để tâm cư ngụ trong trái tim của bình đẳng tánh, tạo nên những phương tiện giải 
thoát cho cá nhân—Zen practitioners should always remember that the mind for or of 
Bodhi (the Mind of Enlightenment, the awakened or enlightened mind) 1s the mind that 
perceives the real behind the seeming, believes In moral consequences, and that all have 
the Buddha-nature, and aims at Buddhahood. The spirit of enlightenment, the aspiration 
to achieve It, the mind set on Enlightenmert. It involves two parallel aspects: “Above 1s 
to seek Bodhi. Below 1s to save or transform all beings.” (the determination to achieve 
Buddhahood and the aspiration to rescue all sentient beings). Mind of enlightenment, 
mind of love, mind of deepest request to realize oneself and work for the well-being of 
all. The mind of enlightenment or the aspiraton of a Bodhisattva for supreme 
enlightenment for the welfare of all sentient beings. It is often divided Into two aspects: 
1) the intention to become awakened; and 2) acting on the intention by pursuing the path 
to awakening (Bodhi). According to Zen Master Suzuki In the Outlines of Mahayana 
Buddhism, Bodhicitta 1s the most important characteristic of Bodhisattva, thus on the basIs 
of Nagarjuna”s Discourse on the Transcendentality of the Bodhicitta, he gIves a detailed 
description of Bodhicitta as thus. Eirst, the Bodhicitta 1s free from all determinations, the 
five skandhas, the twelve ayatanas, and the eighteen dhatus. It is not particular, but 
universal. Second, love 1s the esence of the Bodhicitta, therefore, all Bodhisattvas find 
their reason of being 1n thĩs. Third, the Bodhicitta abides in the heart of sameness 
(samata) creates 1ndividual means of salvation (upaya). 


(IV)Hành giả tu Thiền tu tập Bồ Đề Tâm theo Bồ Tát Di Lặc—Zen practitioners practfice 
Bodhi Mind in accordance with Maitreya Bodhisdfyd° feachings: Theo Kinh Hoa 
nghiêm, rõ ràng Bồ Tát Di Lặc đã trút hết biện tài của ngài để tán dương sự quan trọng 
của Bồ Để tâm trong sự nghiệp của một vị Bồ Tát. Bởi vì nếu Thiện Tài Đồng Tử không 
in đậm sự kiện đó trong lòng, đã không dễ gì bước vào cung điện Tỳ Lô Giá Na. Cung 
điện đó tàng ẩn tất cả những bí mật trong đời sống tâm linh của người Phật tử cao tuyệt. 
Nếu đồng tử đó chưa được chọn kỹ để bắt đầu, những bí mật ấy không có nghĩa øì hết. 
Chúng có thể bị hiểu lầm nghiêm trọng và hậu quả cố nhiên là khốc hại. Vì lý do đó, 
Ngài Di Lặc chỉ cho Thiện Tài thấy đủ mọi góc cạnh đâu là ý nghĩa đích thực của Bồ Để 
tâm. Hành giả tu Thiền nên luôn nhớ lời Phật dạy rằng nếu quên mất Bồ Để Tâm mà tu 
các pháp lành, đó là ma nghiệp. Kinh Hoa Nghiêm nói: “Nếu quên mất Bồ Đề Tâm mà 


1) 


1248 


tu các pháp lành, đó là ma nghiệp.” Lời nầy xét ra rất đúng. Ví như người cất bước khởi 
hành mà chẳng biết mình sẽ đến đâu, và đi với mục đích gì, thì cuộc hành trình chỉ là 
quanh quẩn, mỏi mệt và vô ích mà thôi. Người tu cũng thế, nếu dụng công khổ nhọc mà 
quên sót mục tiêu cầu thành Phật để lợi mình lợi sanh, thì bao nhiêu hạnh lành chỉ đem 
đến kết quả hưởng phước nhơn thiên, chung cuộc vẫn bị chìm mê quanh quẩn trong nẻo 
luân hồi, chịu vô biên nỗi khổ, nghiệp ma vẫn còn. Như vậy phát tâm Bồ Đề lợi mình lợi 
người là bước đi cấp thiết của người tu—According to the Avatamsaka Sutra, evidently 
Maitreya exhausted his power of speech in order to extol the Importance of the 
Bodhicitta in the career of a Bodhisattva, for without this being dully impressed on the 
mind of the young Buddhist pilgrim Sudhana, he could not have been led Into the interior 
of the Tower of Vairocana. The Tower harbors all the secrets that belong to the spiritual 
lie of the highest Buddhist. If the novice were not quite fully prepared for the Initiation, 
the secrets would have no signification whatever. They may even be grossly 
misunderstood, and the result will be calamitous indeed. For this reason, Maitreya left not 
a stone unturned to show Sudhana what the Bodhicitta really meant. Zen practitioners 
should always remember the Budha”s teaching that to neglect the Bodhi Mind when 
practicing good deeds 1s the action of demons. The Avatamsaka Sutra says: “lo neglect 
the Bodhi Mind when practicing good deeds 1s the action of demons.” This teaching 1s 
very true ¡Indeed. For example, If someone begins walking without knowing the 
destination or goal of his Journey, 1snˆt his trip bound to be circuitous, tiring and useless? 
]t is the same for the cultivator. If he expends a great deal of effort but forgets the goal of 
attainng Buddhahood to benefit himself and others, all his efforts will merely bring 
merifs In the human and celestial realms. In the end he will still be deluded and revolved 
1n the cycle of Birth and Death, undergoing immense suffering. If this 1s not the action of 
demons, what, then, 1s 1t? For this reason, developing the Supreme Bodhi Mind to benefit 
oneself and others should be recognized as a crucial step. 

Bồ Đề tâm khởi lên từ tâm đại bi—BodhiciHa rises ffom a great compassionate heart: 
Nếu không có đại bi tâm, chẳng thể là Phật pháp. Coi nặng đại bị tâm (Mahakaruna) là 
nét chính của Đại Thừa. Chúng ta có thể nói, toàn bộ tính chất của giáo thuyết đó quay 
quanh cái trụ chốt nầy. Nền triết lý viên dung được miêu tả rất gợi hình trong Hoa 
Nghiêm thực sự chính là cái bùng vỡ của công năng sinh động đó. Nếu chúng ta vẫn còn 
dây dưa trên bình diện trí năng, những giáo thuyết của Phật như Tánh Không 
(Sunyata),Vô Ngã (Anatmya), vân vân, dễ trở thành quá trừu tượng và mất hết sinh lực 
tâm linh vì không kích thích nổi ai cái cảm tình cuồng nhiệt. Điểm chính cần phải nhớ là, 
tất cả giáo thuyết của Phật đều là kết quả của một trái tim ấm áp hằng hướng tới tất cả 
các loại hữu tình; chứ không là một khối óc lạnh lùng muốn phủ kín những bí mật của đời 
sống bằng lý luận. Tức là, Phật pháp là kinh nghiệm cá nhân, không phải là triết học phi 
nhân. Như vậy, Bồ Đề Tâm là tâm đại bi cứu độ tất cả chúng sanhTheo Kinh Hoa 
nghiêm, Đức Phật đã dạy: “Nầy thiện nam tử! Bậc Bồ Tát phát lòng Vô Thượng Bồ Đề 
là “khởi lòng đại bi cứu độ tất cả chúng sanh. Khởi lòng cúng dường chư Phật, cứu cánh 
thừa sự. Khởi lòng khắp cầu chánh pháp, tất cả không sẻn tiếc. Khởi lòng thụ hướng rộng 
lớn, cầu nhứt thiết trí. Khởi lòng đại bi vô lượng, khắp nhiếp tất cả chúng sanh. Khởi lòng 
không bỏ rơi các loài hữu tình, mặc áo giáp kiên thệ để cầu Bát Nhã Ba La Mật. Khởi 
lòng không siểm dối, vì cầu được trí như thật. Khởi lòng thực hành y như lời nói, để tu 


1249 


đạo Bồ Tát. Khởi lòng không dối với chư Phật, vì gìn giữ thệ nguyện lớn của tất cả Như 
Lai. Khởi lòng nguyện cầu nhứt thiết trí, cùng tận kiếp vị lai giáo hóa chúng sanh không 
dừng nghỉ. Bồ Tát dùng những công đức Bồ Đề Tâm nhiều như số bụi nhỏ của cõi Phật 
như thế, nên được sanh vào nhà Như Lai. Nầy thiện nam tử! Như người học bắn, trước 
phải tập thế đứng, sau mới học đến cách bắn. Cũng thế, Bồ Tát muốn học đạo nhứt thiết 
trí của Như Lai, trước phải an trụ nơi Bồ Đề Tâm, rồi sau mới tu hành tất cả Phật pháp. 
Thiện nam tử! Ví như vương tử tuy hãy còn thơ ấu, song tất cả đại thần đều phải kính Iễ. 
Cũng thế, Bồ Tát tuy mới phát Bồ Đề tâm tu Bồ Tát hạnh, song tất cả bậc kỳ cựu hàng 
nhị thừa đều phải kính trọng nể vì. Thiện nam tử! Như thái tử tuy đối với quần thần chưa 
được tự tại, song đã đủ tướng trạng của vua, các bầy tôi không thể sánh bằng, bởi nhờ 
chỗ xuất sanh tôn quý. Cũng thế Bồ Tát tuy đối với tất cả nghiệp phiền não chưa được tự 
tại, song đã đầy đủ tướng trạng Bồ Đề, hàng nhị thừa không thể sánh bằng, bởi nhờ 
chủng tánh đứng vào bậc nhứt. Thiện Nam Tử ! Như người máy bằng gỗ, nếu không có 
mấu chốt thì các thân phần rời rạc chẳng thể hoạt động. Cũng thế, Bồ Tát nếu thiếu Bồ 
Đề tâm, thì các hạnh đều phân tán, không thể thành tựu tất cả Phật pháp. Thiện nam tử ! 
Như chất kim cương tất cả vật không thể phá hoại, trái lại nó có thể phá hoại tất cả vật, 
song thể tánh của nó vẫn không tổn giảm. Bồ Đề tâm của Bồ Tát cũng thế, khắp ba đời 
trong vô số kiếp, giáo hóa chúng sanh, tu các khổ hạnh, việc mà hàng nhị thừa không thể 
muốn làm đều làm được, song kết cuộc vẫn chẳng chán mỏi giảm hư.”——Without the 
compassionate heart there will be no Buddhism. This emphasis on Mahakaruna 1s 
characteristic of the Mahayana. We can say that the whole panorama of 1s teachings 
revolves on this pivot. The philosophy of Interpenetration so pictorially depicted In the 
Avatamsaka Sutra Is in fact no more than the outburst of this life-energy. As long as we 
tary on the plane of intellection, such Buddhist doctrines as Emptiness (sunyata), 
Egolessness (anatmya), etc., may sound so abstract and devoid of spiritual force as not to 
excite anyone to fanatic enthusiasm. Thus main point 1s to remember that all the Buddhist 
teachings are the outcome of a warm heart cherished towards all sentient beings and not 
of a cold intellect which tries to unveil the secrets of existence by logic. That 1s to say, 
Buddhism 1s personal experience and not impersonal philosophy. Therefore, Bodhi-mind 
I1s the mind of great compassion, for the salvation of all beings. According to the 
Avatamsaka Sutra, the Buddha taught: “Good Buddhists! In Bodhisattvas arise the Bodhi- 
mind, the mind of great compassion, for the salvation of all beings; the mind of great 
kindness, for the unity with all beings; the mind of happiness, to stop the mass misery of 
all beings; the altruistic mind, to repulse all that 1s not good; the mind of mercy, to protectf 
from all fears; the unobstructed mind, to get rid of all obstacles; the broad mind, to 
pervade all universes; the Infinite mind, to pervade all spaces; the undefiled mind, to 
manifest the vision of all Buddhas; the purified mind, to penetrate all knowledge of past, 
present and future; the mind of knowledge, to remove all obstructive knowledge and 
enter the ocean of all-knowing knowledge. Just as someone In water 1s in no danger from 
fire, the Bodhisattva who 1s soaked In the virtue of the aspiration for enliphtenment or 
Bodhi mind, 1s in no danger from the fire of knowledge of individual liberation. Just as a 
diamond, even 1f cracked, relieves poverty, in the same way the diamond of the Bodhi 
mind, even If split, relieves the poverty of the mundane whrrl. Just as a person who takes 
the elexir of life lives for a long time and does not grow weak, the Bodhisattva who uses 


2) 


3) 


4) 


1250 


the elixir of the Bodhi mind goes around the mundane whirl for countless eons without 
becoming exhausted and without being stained by the 1lls of the mundane whirl. 

Phát Bồ Đề tâm không phải là biến cố trong một ngày—Ñaising oƒ the Bodhicitta is not 
an event oøƒ one day: Phát Bồ Đề tâm đòi hỏi một cuộc chuẩn bị trường kỳ không phải 
trong một đời mà phải qua nhiều đời. Đối với những người chưa hề tích tập thiện căn, 
tâm vẫn đang ngủ vùi. Thiện căn phải được dồn lại để sau nây gieo giống trở thành cây 
Bồ Đề tâm hợp bóng. Thuyết nghiệp báo có thể không phải là một lối trình bày có khoa 
học về các sự kiện, nhưng các Phật tử Đại Thừa hay Tiểu Thừa đều tin tưởng tác động 
của nó nơi lãnh vực đạo đức trong đời sống của chúng ta. Nói rộng hơn, chừng nào tất cả 
chúng ta còn là những loài mang sử tính, chúng ta không trốn thoát cái nghiệp đi trước, 
dù đó có nghĩa là gì. Bất cứ ở đâu có khái niệm về thời gian, thì có sự tiếp nối của 
nghiệp. Nếu chấp nhận điều đó, Bồ Đề tâm không thể sinh trưởng từ mảnh đất chưa gieo 
trồng chắc chắn thiện căn——The raising of the Bodhicitta requires a long preparation, not 
of one life but of many lives. The Citta wIll remain dormant In those souls where there 1s 
no stock of merit ever accumulated. Moral merit must be stored up in order to germinate 
later Into the great overshadowing tree of the Bodhicitta. The doctrine of karma may not 
be a very sclentific statement of facts, but all Buddhists, Mahayana and Hinayana, 
believe In its working In the moral realm of our lives. Broadly stated, as long as we are 
all historical beings we cannot escape the karma that proceded us, whatever this may 
mean. Whenever there 1s the notion of time, there 1s a continuity of karma. When this 1s 
admitted, the Bodhicitta could not grow from the soil where no nourishing stock of 
goodness had ever been secured. 

Bồ Đề tâm phát sinh từ thiện căn— Bodhiciita comes out oƒ a stock oƒ good merit: Nếu Bồ 
Để tâm phát sinh từ thiện căn, chắc chắn nó phải là phì nhiêu đủ tất cả các điều tốt đẹp 
của chư Phật và chư Bồ Tát, và các loài cao đại. Đồng thời nó phải là tay cự phách diệt 
trừ các ác trược, bởi vì không thứ gì có thể đương đầu nổi sấm chớp kinh hoàng giáng 
xuống từ lưỡi tầm sét Đế Thích của Bồ Đề tâm—If the Bodhicitta comes out of a stock of 
merit, It cannot fail to be productive of all the good things that belong to the Buddhas and 
Bodhisattvas and other great beings. At the same time 1t must also be the great crusher of 
evils, for nothing can withstand the terrible blow inflicted by the thunderbolt of the Citta- 
Indra. 

Phát Bồ Đề tâm diễn ra từ chỗ uyên ảo của tự tánh, đó là một biến cố tôn giáo vĩ đại— 
The awakening oƒ the Bodhicitta which takes place in the depths oƒ one”s being, ¡is a greaf 
religious evení: Tính chất cao quý cố hữu của Bồ Đề tâm không hề bị hủy báng ngay dù 
nó ở giữa mọi thứ ô nhiễm, ô nhiễm của tri hay hành, hoặc phiển não. Biển lớn sinh tử 
nhận chìm tất cả mọi cái rơi vào đó. Nhất là các nhà triết học, họ thỏa mãn với những lối 
giải thích mà không kể đến bản thân của sự thực, những người đó hoàn toàn không thể 
dứt mình ra khỏi sự trói buộc của sống và chết, bởi vì họ chưa từng cắt đứt sợi dây vô 
hình của nghiệp và tri kiến đang kểêm hãm họ vào cõi đất nhị nguyên do óc duy trí của 
mình —The Intrinsic nobility of the Bodhicitta can never be defamed even when It Is 
found among defilements of every description, whether they belong to knowledge or 
deeds or passions. The øreat ocean of transmigration drowns every body that øgoes InfO 1. 
Especially the philosophers, who are satisfiied with interpretatlons and not with facfs 
themselves, are utterly unable to extricate themselves from the bondage of birth and 


3) 


6) 


7) 


1251 


death, because they never cut asunder (riêng ra) the 1nvisible tie of karma and knowledge 
that securely keeps them down to the earth of dualitles because of therr intellectualism. 
Bồ Đề tâm vượt ngoài vòng chỉnh phục của Ma vương—Bodhicitta is beyond the assault 
øƒ Mara the Evil One: Trong Phật pháp, Ma vương tượng trưng cho nguyên lý thiên chấp. 
Chính nó là kẻ luôn mong cầu cơ hội tấn công lâu đài kiên cố của Trí (Prajna) và Bi 
(Karuna). Trước khi phát tâm Bồ Để, linh hồn bị lôi kéo tới thiên chấp hữu và vô, và như 
thế là nằm ngoài ranh giới năng lực hộ trì của tất cả chư Phật và Bồ Tát, và các thiện 
hữu tri thức. Tuy nhiên, sự phát khởi đó đánh dấu một cuộc chuyển hướng quyết định, 
đoạn tuyệt dòng tư tưởng cố hữu. Bồ Tát bây giờ đã có con đường lớn thênh thang trước 
mắt, được canh chừng cẩn thận bởi ảnh hưởng đạo đức của tất cả các đấng hộ trì tuyệt 
diệu. Bồ Tát bước đi trên con đường thẳng tắp, những bước chân của ngài quả quyết, Ma 
vương không có cơ hội nào cắn trở nổi bước đi vững chãi của ngài hướng tới giác ngộ 
viên mãn——In Buddhism, Mara represenfs the principle of dualism. lt 1s he who 1s always 
looking for his chance to throw himself against the solid stronghold of PraJna and Karuna. 
Before the awakening of the Bodhicitta the soul 1s inclined towards the dualism of being 
and non-being, and is thus necessarily outside the pale of the sustaining power of all 
Buddhas, Bodhisattvas, and good friends. The awakening, however, marks a decIsive 
turning-away from the old line of thought. The Bodhisattva has now an open highway 
before him, which is well guarded by the moral influence of all his good protectors. He 
walks on stratghtway, his footsteps are firm, and the Evil One has no chance to tempt him 
away from his steady progress towards perfect enlightenmernt. 

Khi Bồ Đề tâm được phát khởi, Bồ Tát được quyết định an trụ nơi nhất thiết trí— When 
the Bodhicitta is aroused, the BodhisatIva`s hold on all-knowledge is definite and firm: Bồ 
Đề tâm có nghĩa là làm trổi dậy khát vọng mong cầu giác ngộ tối thượng mà Phật đã 
thành tựu, để rỗi sau đó Ngài làm bậc đạo sư của một phong trào tôn giáo, được gọi là 
đạo Phật. Giác ngộ tối thượng là nhất thiết trí (Sarvajnata), thường được nhắc nhở trong 
các kinh điển Đại Thừa. Nhất Thiết trí vốn là yếu tính của đạo Phật. Nó không có nghĩa 
rằng Phật biết hết mọi thứ, nhưng Ngài đã nắm vững nguyên lý căn bản của hiện hữu và 
Ngài đã vào sâu trong trọng tâm của tự tánh—The Bodhicitta means the awakening of 
the desire for supreme enlightenment which was attained by the Buddha, enabling him to 
become the leader of the religious movement known as Buddhism. Supreme 
enlightenmert Is no other than all-knowledge, sarvaJnata, to which reference 1s consfantly 
made ¡In all the Mahayana texts. All-knowledge 1s what constitutes the essence of 
Buddhahood. It does not mean that the Buddha knows every Individual thing, but that he 
has grasped the fundamenfal principle of existence and that he has penetrated deep down 
1nto the center of his own beIng. 

Phát Bô Đề tâm đánh dấu đoạn mở đầu cho sự nghiệp của Bồ Tát— The rise oƒ Bodhicitta 
marks the beginning oƒ the career oŸa Bodhisattva: Trước khi phát Bồ Đề tâm, ý niệm về 
Bồ Tát chỉ là một lối trừu tượng. Có thể tất cả chúng ta đều là Bồ Tát, nhưng khái niệm 
đó không được ghi đậm trong tâm thức chúng ta, hình ảnh đó chưa đủ sống động để làm 
cho chúng ta cảm và sống sự thực. Tâm được phát khởi, và sự thực trở thành một biến cố 
riêng tư. Bồ Tát bấy giờ sống tràn lên như run lên. Bồ Tát và Bồ Đề tâm không thể tách 
riêng. Bồ Đề tâm ở đâu là Bồ Tát ở đó. Tâm quả thực là chìa khóa mở tất cả cửa bí mật 
của Phật pháp—Before the rise of the Bodhicitta, the idea of a Bodhisattva was no more 


ổ) 


3) 


1252 


than an abstration. We are perhaps all Bodhisattvas, but the notion has not been brought 
home to our conscIousness, the Image has not been vivid enough to make us feel and live 
the fact. The Citta 1s aroused and the fact becomes a personal event. The Bodhicitta 1s 
now quivering with life. The Bodhisattva and the Bodhicitta are Inseparable; where the 
one 1s there the other 1s. The Citta indeed 1s the key that opens all the secret doors of 
Buddhism. 

Bồ Đề tâm là giai đoạn thứ nhất trong hạnh nguyện của Bồ Tát— The Bodhicitta ¡s the 
Jirst stage oƒ the Bodhisattvas le oƒ devotion and vow: Trong Kinh Hoa Nghiêm, chủ 
đích đi cầu đạo của Thiện Tài là cốt nhìn ra đâu là hạnh và nguyện của Bồ Tát. Rồi nhờ 
Đức Di Lặc mà Thiện Tài trực nhận từ trong mình tất cả những gì mình săn đuổi giữa các 
minh sư, các đạo sĩ, các Thiên thân, vân vân. Cuối cùng được ngài Phổ Hiền ấn chứng, 
nhưng nếu không có giáo huấn của Đức Di Lặc về Bồ Đề tâm và được ngài dẫn vào lầu 
các Tỳ Lô, Thiện Tài hẳn là không mong gì thực sự bước lên sự nghiệp Bồ Tát đạo của 
mình. Hạnh và nguyện, xác chứng một Phật tử có tư cách là Đại Thừa chứ không phải là 
Tiểu Thừa, không thể không phát khởi Bồ Đề tâm trước tiên—In the Avatamsaka Sutra, 
the chief obJect of Sudhana”s quest consists 1n finding out what 1s the Bodhisattva”s life of 
devotlon and vow. lt was throuph Mattreya that the young Buddhist pilgrim came to 
realize within himself all that he had been searching for among the various teachers, 
philosophers, gods, etc. The final confirmation comes from Samanfabhada, but without 
Mattreyaˆs Instruction In the Bodhicitta and 1s admision Into the Tower of Vairocana, 
Sudhana could not expect to start really on his career of Bodhisattvahood. The life of 
devoton and vows which stamps a Buddhist as Mahayanist and not as HinayanIst 1s 
1mpossible without first arousing the Bodhicitta. 

Đặc chất của Bồ Tát sinh ra từ Bồ Đề tâm là không bao giờ biết đến mệt mỏi— The 
characteristic oƒ Bodhisattvahood born oƒ the Bodhicita ¡s that He never know whaf 
exhaustion means: Kinh Hoa Nghiêm mô tả Bồ Tát như là một người không hể mệt mỏi 
sống cuộc đời dâng hiến, để làm lợi ích hết thảy chúng sanh, về tinh thần cũng như vật 
chất. Đời sống của ngài trải rộng đến tận cùng thế giới, trong thời gian vô tận và không 
gian vô biên. Nếu ngài không làm xong công nghiệp của mình trong một đời hay nhiều 
đời, ngài sẵn sàng tái sinh trong thời gian vô số, cho đến bao giờ thời gian cùng tận. Mỗi 
trường hành động của ngài không chỉ giới hạn trong thế gian của chúng ta ở đây. Có vô 
số thế giới tràn ngập cả hư không biên tế, ngài cũng sẽ hiện thân khắp ở đó, cho đến khi 
nào đạt đến mức mà mọi chúng sanh với mọi căn cơ thảy đều thoát khỏi vô minh và ngã 
chấp —The Avatamsaka Sutra describes the Bodhisattva as one who never becomes tired 
of living a life of devotion In order to _benefit all beings spiritually as well as materially. 
His life lasts till the end of the world spatially and temporarily. If he cannot finish his 
work In one life or in many lives, he 1s ready to be reborn a countless number of times 
when time 1tself comes to an end. Nor 1s his field of action confined to this world of ours. 
As there are innumerable worlds filling up an Iinfinite expanse of space, he wIll manifest 
himself there, until he can reach every being that has any value at all to be delivered 
†rom Ignorance and egotism. 


10) Khái niệm Bồ Đề tâm là một trong những tiêu chỉ quan trọng phân biệt Đại Thừa và Tiểu 


Thừa—The notion oƒ Bodhicita is one oƒ the most important marks which label the 
Mahayana as distinct from the Hinayana: Tính cách khép kín của tổ chức Tăng lữ làm 


1253 


tiêu hao sinh lực Phật pháp. Khi thế hệ đó ngự trị, Phật pháp hạn chế ích lợi của nó trong 
một nhóm khổ tu đặc biệt. Nói đến Tiểu Thừa, không phải chỉ chừng đó. Công kích nặng 
nhất mà nói, Tiểu thừa chận đứng sự sinh trưởng của hạt giống tâm linh được vun trồng 
trong tâm của mọi loài hữu tình; đáng lẽ phải sinh trưởng trong sự phát khởi Bồ Đề tâm. 
Tâm đó khát vọng không bao giờ bị khô héo vì sương giá lạnh lùng của cái giác ngộ trí 
năng. Khát vọng nầy kết chặt gốc rễ, và sự giác ngộ phải thỏa mãn những yêu sách của 
nó. Các hoạt động không hề mệt mỏi của Bồ Tát là kết quả của lòng ngưỡng vọng đó, và 
chính cái đó duy trì tỉnh thần của Đại Thừa vô cùng sống động——The exclusiveness of the 
monastic organization 1s a death to Buddhism. As long as this system rules, Buddhism 
limifs 1fs usefulness to a specIfic group of ascetics. Nor Is this the last word one can say 
about the Hinayana; the weightlest obJection 1s that It stops the growth of the spiritual 
germ nursed in the depths of every sentient being, which consisfs In the arousing of the 
Bodhicitta. The Citta has 1ts desire never to be nipped by the cold frost of intellectual 
enlightenment. This desire 1s too deep-seated, and the enlightenmernt itself must yield to 
1fs dictates. The Bodhisattva”s untiring activities are the outcome of this desire, and this 1s 
what keeps the spirit of the Mahayana very much alive. 


(V) Hành giả tu Thiền tu tập Bồ Đề Tâm theo Kinh Đại Tỳ Lô Giá Na—Zen practitioners 
practice Bodhicitta in accordance with the Mahavairocana Sufra: Kinh Đại Tỳ Lô Giá 
Na nói: “Bồ Để Tâm làm nhân, đại bi làm căn bản, phương tiện làm cứu cánh.” Ví như 
người đi xa, trước tiên phải nhận định mục tiêu sẽ đến, phải ý thức chủ đích cuộc hành 
trình bởi lý do nào, và sau dùng phương tiện hoặc xe, thuyền, hay phi cơ mà khởi tiến. 
Người tu cũng thế, trước tiên phải lấy quả vô thượng Bồ Đề làm mục tiêu cứu cánh; lấy 
lòng đại bi lợi mình lợi sanh làm chủ đích thực hành; và kế đó tùy sở thích căn cơ mà lựa 
chọn các pháp môn hoặc Thiền, hoặc Tịnh, hoặc Mật làm phương tiện tu tập. Phương 
tiện với nghĩa rộng hơn, còn là trí huệ quyển biến tùy cơ nghi, áp dụng tất cả hạnh thuận 
nghịch trong khi hành Bồ Tát đạo. Cho nên Bồ Đề Tâm là mục tiêu cần phải nhận định 
của hành giả, trước khi khởi công hạnh huân tu—The Mahavairocana Sutra says: “The 
Bodhi Mind is the cause - Great Compassion 1s the root - SKIllful means are the ultimate.” 
For example, 1Ý a person 1s to travel far, he should first determine the goal of the trip, then 
understand 1s purpose, and lastly, choose such expedient means of locomotion as 
automobiles, ships, or pÏlanes to set out on his Journey. It 1s the same for the cultivator. He 
should first take Supreme Enlightenment as his ultimate goal, and the compassionate 
mind which benefits himself and others as the purpose of his cultivation, and then, 
depending on his references and capactties, choose a method, Zen, Pure Land or 
Esoterism, as an expendient for practice. Expedients, or skillful means, refer, in a broader 
sense, to flexible wisdom adapted to circumstances, the application of all actions and 
practices, whether favorable or unfavorable, to the practice of the Bodhisattva Way. For 
this reason, the Bodhi Mind 1s the goal that the cultivator should clearly understand 
before he sets out to practice. 


(VI)Hành giả tu Thiền phát Bồ Đề Tâm —Zen practiioners vow to devote the mind ƒor 
enlightenment: Hành giả tu Thiền nên luôn nhớ rằng phát Bồ Để tâm nghĩa là khởi lên 
cái tư tưởng về sự chứng ngộ có nghĩa là phát khởi ý chí chân thật về giác ngộ trong tâm. 


1254 


Đây là khởi điểm của con đường đi đến giác ngộ. Ý chí này chính là chủng tử có thể lớn 
mạnh và cuối cùng là thành Phật. Phát Bồ Để Tâm có nghĩa là phát khởi một động lực 
cao nhất khiến ta tu tập để đạt đến toàn giác hay Phật quả để có thể làm lợi ích tối đa 
cho tha nhân. Chỉ nhờ tâm Bồ Đề chúng ta mới có thể quên mình để làm lợi ích cho 
người khác được. Thái độ vị tha của tâm Bồ Đề chính là năng lực mạnh mẽ chuyển hóa 
tâm ta một cách hoàn toàn và triệt để. Bồ Tát dùng tâm Bồ để làm y-chỉ, vì hằng chẳng 
quên mất. Đây là một trong mười y chỉ của chư Đại Bồ Tát. Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
phẩm Ly Thế Gian, Bồ Tát Phổ Hiền bảo Phổ Huệ rằng chư Bồ Tát có mười chỗ y-chỉ 
giúp chư Bồ Tát đạt được chỗ sở-y đại trí vô thượng của Như Lai. Cuối cùng, hành giả tu 
Thiền phải nhớ rằng chư Phật từ lúc phát sơ tâm nhẫn đến lúc thành Phật trọn không thối 
thất tâm Bồ Đề—Zen practioners should always remember that to vow to devote the 
mind to bodhi, or to awake the thought of enlightenment, or to bring forth the Bodhi 
resolve means to øenerate a true Intention in our mind to become enlightened. Thịs 1s the 
starting point of the Path to enlightenment. This Intention 1s a seed that can ørow Into a 
Buddha. Develop Bodhicita means develop a supreme motivation to cultivation to 
achieve full enlightenment or Buddhahood In order to be of the most benefit to others. 
Only owing to the Bodhicitta we are able to dedicate ourselves to working for the 
happiness of all beings. The dedicated attitude of Bodhicitta 1s the powerful energy 
capable of transforming our mind fully and completely. Great Enliphtened Beings take 
the determination for enlightenment as a reliance, as they never forget 1t. This 1s one of 
the ten kinds of reliance of Great Enliphtening Beings. According to The Flower 
Adornment Sutra, chapter 38 (Detachment from the World), the Great Enlightening Being 
Universally Good told Unversal Wisdom that Offsprings of Buddha, Great Enlightening 
BeIngs have ten kinds of reliance which help them be able to obtain abodes of the 
unexcelled great knowledge of Buddhas. Finally, Zen practitioners must remember that 
all Buddhas from therr Initial aspiration to their attainment of Buddhahood, never lose the 
determination for perfect enliphtenmernt. 


(VI)Phát tâm Bồ đề mà đạt đến chỗ vô tu vô chứng—Bodhi mind without seeking 
dfaimenf: Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 36, Đức Phật dạy: “Kẻ thoát được 
ác đạo sinh làm người là khó. Được làm người mà thoát được thân nữ làm thân nam là 
khó. Làm được thân nam mà sáu giác quan đầy đủ là khó. Sáu giác quan đầy đủ mà sanh 
vào xứ trung tâm là khó. Sanh vào xứ trung tâm mà gặp được thời có Phật là khó. Đã gặp 
Phật mà gặp cả Đạo là khó. Khởi được niềm tin mà phát tâm Bồ Đề là khó. Phát tâm Bồ 
để mà đạt đến chỗ vô tu vô chứng là khó.”—According to the Sutra In Forty-Two 
Sections, Chapter 36, the Buddha said: “lt 1s difficult for one to leave the evil paths and 
become a human being. It is difficult to become a male human being. It 1s difficult to 
have the six organs complete and perfect. It 1s difficult for one to be born In the central 
country. It 1s difficult to be born at the time of a Buddha. It 1s still difficult to encounfer 
the Way. It is difficult to bring forth faith. It 1s difficult to resolve one”s mind on BodhI. It 
1s difficult to be without cultivation and without attainment.” 


(VIII)Không phải chỉ nói suông “Tôi phát Bồ Đề Tâm—Ït is not enough sừnpÌy to say “ Ï 
haye developed the Bodhis Mind: Hành giả tu Thiền nên nhớ không phải chỉ nói suông 


1255 


“Tôi phát Bồ Đề Tâm” là đã phát tâm, hay mỗi ngày tuyên đọc Tứ Hoằng Thệ Nguyện, 
gọi là đã phát Bồ Để Tâm. Muốn phát Bồ Để Tâm hành giả cần phải quán sát để phát 
tâm một cách thiết thực, và hành động đúng theo tâm nguyện ấy trong đời tu của mình. 
Có những người xuất gia, tại gia mỗi ngày sau khi tụng kinh niệm Phật đều quỳ đọc bài 
hồi hướng: “Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não...” Nhưng rồi trong hành động thì trái 
lại, nay tham lam, mai hờn giận, mốt si mê biếng trễ, bữa kia nói xấu hay chê bai chỉ 
trích người, đến bữa khác lại có chuyện tranh cãi gây gổ buôn ghét nhau. Như thế tam 
chướng làm sao tiêu trừ được? Chúng ta phần nhiều chỉ tu theo hình thức, chứ ít chú trọng 
đến chỗ khai tâm, thành thử lửa tam độc vẫn cháy hừng hực, không hưởng được hương vị 
thanh lương giải thoát của Đức Phật đã chỉ dạy. Phật tử thuần thành, kể cả hành giả tu 
Thiền, phải phát tâm Bồ Đề bằng cách tự mình tu tập và thệ nguyện “Thượng cầu Phật 
Đạo, hạ hóa chúng sanh.” Tâm Bồ Đề của một vị Bồ Tát là chẳng những tự nguyện dập 
tắt tham ái nơi chính mình, mà giúp còn dập tắt lửa tham ái nơi chúng sanh. Lúc xãy ra 
nạn đói trong thời hoại kiếp, người ấy nguyện sẽ là thức ăn thức uống cho hết thảy chúng 
sanh giúp họ thoát khỏi nạn đói khát. Con người ấy luôn nguyện làm thầy thuốc, làm 
thuốc hay hay làm y tá trị lành cho đến khi nào mọi người đều được chữa lành (không 
còn một chúng sanh nào bệnh nữa). Con người ấy luôn nguyện làm kho báu vô tận cho 
người nghèo và những kẻ cùng khổ cô độc. Vì muốn làm lợi lạc cho hết thảy chúng sanh 
nên người phát tâm Bồ Đề luôn nguyện xả bỏ hết thảy công đức, tài vật, sự hưởng thụ và 
ngay cả thân mạng không mệt mỏi, không luyến tiếc, không thối chuyển. Con người ấy 
luôn vững tin rằng Niết Bàn không là cái gì khác hơn là sự xả bỏ (xả bổ không có nghĩa 
là liệng bỏ hay quăng bỏ, mà là cho ra vì lợi ích của chúng sanh) hoàn toàn mọi sự mọi 
việc. Trong cuộc sống hằng ngày, dù có bị giết hại, chưởi mắng hay đánh đập, con người 
ấy vẫn như như bất động. Con người ấy luôn nguyện làm người bảo vệ những kẻ yếu 
đuối, làm người dẫn đường khách lữ hành, làm cầu hay làm thuyền cho những ai muốn 
qua sông, làm đèn cho những ai đang đi trong đêm tối—Zen practitioners should 
remember that 1t 1s not enough simply to say “ I have developed the Bodhis Mind,” or to 
recite the above verses every day. To really develop the Bodhi Mind, the practitioner 
should, In his cultivation, meditate on and act in accordance with the essence of the vows. 
There are cultivators, clergy and lay people alike, who, each day, after reciting the sutras 
and the Buddhaˆs name, kneel down to read the transference verses: “[ wIsh to rid myself 
of the three obstructions and sever afflictions...” However, their actual behavior 1s 
different, today they are greedy, tomorrow they become angry and bear grudges, the day 
after tomorrow 1t is delusion and laziness, the day after that It 1s belittling, criticizing and 
slandering others. The next day they are Involved in arguments and disputes, leading to 
sadness and resentment on both sides. Under these circumstances, how can they rid 
themselves of the three obstructions and sever afflictions? In general, most of us merely 
engage In external forms of cultivation, while paying lip service to “opening the mind.” 
Thus, the fires of greed, anger and delusion continue to flare up, preventing us from 
tasting the pure and cool flavor of emancipation as taught by the Buddhas. Sincere and 
devoted Buddhists, Including Zen practitioners, should make up their minds to cultivate 
themselves and to vow “above to seek Bodhi, below to save sentilent beings.” A 
Bodhisattva's Bodhi mind vows not only to destroy the lust of himself, but also to 
destroy the lust for all other sentient beings. A Bodhisattva who makes the Bodhi mind 


1256 


always vows to be the rain of food and drink to clear away the pain of thirst and hunger 
during the aeon of famine (to change himself into food and drink to clear away human 
beings” famine). That person always vows to be a good doctor, good medicine, or a good 
nurse for all sick people until everyone 1n the world 1s healed. That person always vows 
to become an Iinexhaustible treasure for those who are poor and destitute. For the 
benefiting of all sentient beings, the person with Bodhi mind 1s willing to give up his 
virtue, materials, enJoyments, and even his body without any sense of fatigue, regret, or 
withdrawal. That person always believes that Nirvana 1s nothing else but a total øgIving 
up of everything (gIving up does not means throwing away or discarding, but 1t means to 
gIve out for the benefit of all sentlent beings). In daily life, that person always stays calm 
even though he may get killed, abused or beaten by others. That person always vows to 
be a protector for those who need protection, a guide for all travellers on the way, a 
bridge or a boat for those who wish to cross a river, a lamp for those who need light In a 
dark night. 


1257 


Chương Một Trăm Hai Mươi Hai 
Chapter One Hundred and Twenfy-Two 


Thiền và Chân Lý 
Zen and Truth 


() Tổng quan về “Chân Lý”—An overview gƒ “True Principle”: Chơn lý là lẽ tự nhiên, 
không chối cãi được. Chơn lý chính là nguyên nhân diệt trừ khổ đau. Hai loại chân lý là 
tục đế và chân đế. Tục đế bao gồm chân lý có tánh ước lệ hay tương đối. Chân đế là 
chân lý tối hậu hay tuyệt đối. Phật pháp, đệ nhất nghĩa đế. Giáo pháp giác ngộ tối 
thượng của Phật hay cái thực không hư vọng vốn có, đối lại với thế đế (tục đế) của phàm 
phu, hạng chỉ biết hình tướng bên ngoài chứ không phải là chân lý. Qua nhận biết về thế 
giới hằng ngày trong kinh nghiệm sống, chúng ta nhận biết được thế giới thực tại ước lệ, 
vận hành theo luật nhân quả, đây là cái mà chúng ta goi là tục đế. Nếu chúng ta chấp 
nhận thực tại của thế giới nầy là ước lệ hay tương đối thì chúng ta có thể chấp nhận bản 
chất “Không” của thế giới mà nhà Phật gọi là chân lý tối hậu. Trong Phật giáo, chân lý 
cao thượng là bốn chân lý nhiệm mẫu trong giáo lý nhà Phật, nói rõ vì đâu có khổ và con 
đường giải thoát. Người ta nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng bài pháp đầu tiên về 
“Tứ Diệu Đế” trong vườn Lộc Uyển, sau khi Ngài giác ngộ thành Phật. Trong đó Đức 
Phật đã trình bày: “Cuộc sống chứa đầy đau khổ, những khổ đau đó đều có nguyên nhân, 
nguyên nhân của những khổ đau nầy có thể bị hủy diệt bằng con đường diệt khổ.”—The 
true principle, or the principle of truth, or the absolute apart from phenomena. The truth 1s 
the destructive cause of pain. There are two truths, conventional or relative truth, and 
ultimate truth. The asseveration or categorles of reality. Truth in realifty, opposite of 
ordinary or worldly truth (Thế đế) or ordinary categories; they are those of the sage, or 
man of Insight, in confrast with those of the common man, who knows onlÏy appearance 
and not reality. By coming to know our everyday world of lived experlence, we realize 
what 1s known as the world of conventional reality, where the causal principle operates, 
this is what we call conventional truth (samvaharasatya). If we accept the reality of this 
world as conventional, then we can accept the empty nature of this world which, 
according to Buddhism, 1s the ultimate truth (paramaithasatya).Ín Buddhism, Noble 'Truths 
are four Truths, or four Noble Truths, or four Philosophies in Buddhism. A fundamental 
doctrine of Buddhism which clarifies the cause of suffering and the way to emancipation. 
Sakyamumi Buddha 1s said to have expounded the Four Noble Truths in the Deer Park In 
Sarnath during his first sermon after attainng Buddhahood. The Buddha organized these 
Ideas Into the Fourfold Truth as follows: “Life consists entirely of suffering; suffering has 
causes; the causes of suffering can be extinguished; and there exists a way to extinguish 
the cause.” 


(II Hành giả tu Thiền xác mìỉnh chân lý bằng kinh nghiệm bản thân—Zen practitioners 
Verjy the Truth by means 0ƒ recourse ío personal experience: Theo kinh Kesaputtiya, 
Đức Phật đã khuyên những người Kalamas về sự xác minh chân lý như sau: “Không chấp 


1258 


nhận đó là chân lý chỉ vì điều đó được dựa trên cơ sở quyền uy, không chấp nhận đó là 
chân lý chỉ vì điều đó được viết trong kinh sách thiêng liêng, không chấp nhận điều đó là 
chân lý chỉ vì điều đó là ý kiến của nhiều người, không chấp nhận điều øì là chân lý chỉ 
vì điều đó có vẻ hợp lý, không chấp nhận điều øgì là chân lý chỉ vì muốn tỏ lòng tôn kính 
vị thầy của mình. Ngay cả giáo lý của ta các người cũng không nên chấp nhận là chân lý 
nếu không xác minh chân lý ấy qua kinh nghiệm bản thân. Ta đề nghị tất cả các người 
hãy thử nghiệm bất cứ thứ gì mà các người nghe thấy dưới ánh sáng của kinh nghiệm bản 
thân. Chỉ khi nào các người biết được những việc như thế là có hại thì nên bổ. Ngược lại, 
khi biết được những điều đó là có lợi và đem lại an bình thì hãy tìm cách vun đắp 
chúng.”——According to the Kesaputftiya Sutra, the Buddha advised the Kalamas on how to 
verIfy the Truth as follows: “Do not accept anything merely on the basis of purported 
authority, nor to accept anything simply because 1t 1s wriften In sacred books, nor to 
accept anything on the basis of common opinion, nor because 1t seems reasonable, nor yet 
again because of reverence for a teacher. Do not accept even my teachings without 
verification of 1s truth through your personal experlience. I recommend all of you to test 
whatever you hear in the light of your own experience. Only when you yourselves know 
that such and such things are harmful, then you should abandon them. Contrarily, when 
you yourselves see that certain things are beneficial and peaceful, then you should seek 
to cultivate them.” 


(HI)Hành giả tu Thiền và Tương Đối-Tuyệt Đố—Zen practitioners and Relative and 


l) 


2) 


a) 


Ultimate Truths: Relative truth-Absolute truth: Chân Lý Tương Đối-Chân Lý Tuyệt 
Đối— Theo chân lý tương đối thì tất cả các sự vật đều hiện hữu, nhưng trong chân lý 
tuyệt đối thì không có gì hiện hữu cả; trong chân lý tuyệt đối, người ta thấy rằng tất cả 
các sự vật đều không có tự tính, nhưng trong chân lý tương đối có một sự nhận thức chỗ 
nào không có tự tính—According to relative truth all things exist, but in absolute truth 
nothing 1s; in absolute truth one sees that all things are devoid of self-nature; however, In 
relative truth, a perception where there 1s no self-nature. 

Chân lý tương đối: Relative truth Tục đế hay chân lý quy ước—Chơn như tương đối 
trong thế giới hiện tượng, có thể thay đổi, y theo lời nói giả danh mà hiện ra, bất biến mà 
tùy duyên. Những nhà tư tưởng của trường phái Tịnh Độ chấp nhận dùng tương đãi chân 
như để diễn tả tuyệt đãi chân như, hay dùng tương đãi chân như như là cỗ xe phương tiện 
đưa chúng ta đến tuyệt đãi chân như. Phương thức giúp hành giả Tịnh Độ dựa trên sắc 
tướng để đạt đến Phật tánh là cái vô tướng——The relative truth, or the truth of the unreal, 
which 1s subJect to change, manifests “stillness but 1s always 1lluminating,` which means 
that it Is Immanent In everything. Pure Land thinkers accepted the legiimacy of 
conventional truth as an expression of ultimate truth and as a vehicle to reach Ultimate 
Truth. This method of basing on form helps cultivators reach the Buddhahood, which 1s 
formless. 

Tuyệt đãi chân như: The ultimate Truth—Chân đế—Chân lý cứu cánh hay sự thật tối 
thượng——Tuyệt đãi chân như. 

Chân lý tuyệt đối: Absolute truth—Supreme truth—Chân đế có nghĩa là bản chất tối hậu 
của thực tại, là vô vi, là không sanh không diệt. Nó ngang hàng với tánh không và chân 
thân, và nó trái lại với tục đế, có sanh có diệt bởi nhân duyên và vô thường——Ultimate 


b) 


c) 


1259 


truth means the final nature of reality, which 1s unconditioned (asamskrta) and which 
neither is produced nor ceases. lt is equated with emptiness (sunyata) and truth body 
(dharma-kaya) and 1s contrasted with conventional truths (samvrti-satya), which are 
produced and ceased by causes and conditions and Iimpermanence (anitya). 

Tuyệt đãi chân như: Bhutatathata or Tathata (skt)——Ultimate Truth—Chơn như tuyệt đối, 
siêu việt, hay chân không tuyệt đối, đây là những øì chư Phật đã dạy, tùy duyên mà bất 
biến — The absolute Truth, transcending dichotomies, as taught by the Buddhas. The 
absolute truth, or the truth of the void, manifest”s 1llumination but 1s always still,* and this 
1s absolutely inexplicable. 

Đệ Nhứt Nghĩa Đế hay chân lý tuyệt đối: Ultimate Truth According to the Madhyamika 
Sastra—Chân đế theo Trung Quán Luận—Chân đế có nghĩa là thắng nghĩa đế hay sự 
thật tối thượng. Trung Luận Quán cho rằng chư Phật trong quá khứ đã tuyên thuyết 
những giáo lý của mình cho chúng sanh bằng phương tiện “nhị đế” nhằm hướng dẫn 
chúng sanh vào chánh đạo. Chân đế muốn nói đến sự nhận thức rằng mọi vật ở thế gian 
đều không có thực, giống như ảo ảnh hay một tiếng vang. Tuy nhiên, không thể đạt đến 
chân đế. nếu không dựa vào tục đế. Tục đế chỉ là phương tiện, còn chân đế mới là cứu 
cánh. Chính theo Chân đế thì Đức Phật giảng rằng tất cả các pháp đều “không. Với 
những ai chấp “hữu' thì học thuyết “phi hữu' sẽ được giảng theo phương diện “chân đế? 
để dạy họ cảnh giới vô danh vô tướng—Ultimate Truth means the correct dogma or 
averment of the enlightened. According to the Madhyamika Sastra, the Buddhas In the 
past proclaimed theIr teachings to the people by means of the twofold truth, in order to 
lead people to a ripght way. The ultimate truth is the realization that worldly things are 
non-existent like an 1llusion or an echo. However, transcendental truth cannot be attained 
without resorting to conventional truth. Conventional truth 1s only a mean, while 
transcendental truth 1s the end. It was by the higher truth that the Buddha preached that 
all elements are of universal relativity or void (sarva-sunyata). For those who are 
attached to Realism, the doctrine of non-exIstence 1s proclaimed In the way of the higher 
truth in order to teach them the nameless and characterless sfate. 


(IV)Chân Lý theo Trung Quán Luận— Truth according to the Madhyamika Sasfra: 


l) 


a) 


Chân đế: Paramattha-saccam (p)—Paramartha-satya (skt)—Absolute Truth—Reality or 
ulimate truthSupreme truth—Ultumate Truth—-Ultimate Truth According to the 
Madhyamika Sastra. 

Chân đế theo Trung Quán Luận hay Đệ Nhứt Nghĩa Đế hay chân lý truyệt đối. Chân đế 
có nghĩa là thắng nghĩa đế hay sự thật tối thượng. Chân đế muốn nói đến sự nhận thức 
rằng mọi vật ở thế gian đều không có thực, giống như ảo ảnh hay một tiếng vang. Tuy 
nhiên, không thể đạt đến chân đế. nếu không dựa vào tục đế. Tục đế chỉ là phương tiện, 
còn chân đế mới là cứu cánh. Chính theo Chân đế thì Đức Phật giảng rằng tất cả các 
pháp đều “không.” Với những ai chấp “hữu' thì học thuyết “phi hữu' sẽ được giảng theo 
phương diện “chân đế” để dạy họ cảnh giới vô danh vô tướng——Ultimate Truth means the 
correct dogma or averment of the enlightened. The ultimate truth 1s the realization that 
worldly things are non-existent like an 1llusion or an echo. However, transcendenrfal truth 
cannot be attained without resorting to convenfional truth. Conventional truth 1s only a 
mean, while transcendental truth 1s the end. It was by the higher truth that the Buddha 


b) 


2) 


1260 


preached that all elements are of universal relativity or void (sarva-sunyata). For those 
who are attached to Realism, the doctrine of non-existence 1s proclaimed In the way of 
the higher truth in order to teach them the nameless and characterless state. 

Trung Luận Quán cho rằng chư Phật trong quá khứ đã tuyên thuyết những giáo lý của 
mình cho chúng sanh bằng phương tiện “nhị đế” nhằm hướng dẫn chúng sanh vào chánh 
đạo. Dù chúng ta có thể nói đến sự hữu, nhưng nó giả tạm và bất ổn. Ngay cả sự phi hữu 
hay không cũng giả tạm và bất ổn. Vì vậy không có sự hữu thực sự, cũng không có cái 
không đích thực. Hữu thể và vô thể chỉ là hậu quả của tương quan nhân quả và do đó, 
không có thực. Như vậy lý tưởng của hai cực đoan “hữu thể” và “vô thể” đều bị xóa bỏ. 
Vì vậy khi chúng ta để cập đến “tục đế” chúng ta có thể nói về thế giới hiện tượng mà 
không làm điên đảo thế giới bản tính. Cũng như vậy, khi để cập đến 'chân đế” chúng ta 
có thể vươn tới thế giới bản tính, mà không làm xáo trộn thế giới hiện tượng hay thế giới 
giả danh. Phi hữu cũng là hữu. Danh hình và tướng sắc đồng thời là không, và rồi không 
cũng là hình danh sắc tướng —According to the Madhyamika Sastra, the Buddhas ¡in the 
past proclaimed therr teachings to the people by means of the twofold truth, in order to 
lead people to a ripght way. Though we may speak of exIstence, 1t 1s temporary and not 
fixed. Even non-existence or void 1s temporary and not fixed. So there 1s neither a real 
exIstence nor a real void. Being or non-being 1s only an outcome of causal relation and, 
therefore, unreal. Thus the ideal of the two extremes of being and non-being 1s removed. 
Therefore, when we deal with the worldly truth, the phenomenal world can be assumed 
without disturbing the noumenal sfate. Likewise, when we deal with the higher truth, the 
noumenal state can be attained without stirring the world of mere name. Non-exIstence 1s 
at the same time exIstence, and existence in turn 1s non-existence. Form or matter 1s the 
same time the void, and the void 1s at the same time form or matfer. 

Tục đế: Sammuti-saccam (p)—Samvrti-satya (skt)—Conventional Truth—Relative 
truth—Superficial truth, or ordinary Ideas of things—Chân lý quy ước Relative or 
conventional truth of the mundane world subject to delusion—Chân lý tương đối hay 
chân lý của kẻ còn vô minh (Tục Đế hay sự thực quy ước). Chân lý quy ước (chơn như 
trong thế giới hiện tượng). Sự thật tương đối hay sự tướng thế gian hay cái thấy vẫn còn 
bị phiền não chi phối. Trung Luận Quán cho rằng chư Phật trong quá khứ đã tuyên thuyết 
những giáo lý của mình cho chúng sanh bằng phương tiện “nhị đế” nhằm hướng dẫn 
chúng sanh vào chánh đạo. Cái nhìn của phàm phu thấy vạn pháp là có thật. Tục đế 
muốn nói đến sự vô minh hay mê muội bao phủ trên thực tại, tạo ra một cẩm tưởng sai 
lầm. Chính theo tục đế mà Đức Phật đã giảng rằng tất cả các pháp có được là do nhân 
duyên. Với những kẻ chấp vào “không' của hư vô luận, lý thuyết về “hữu' sẽ được giảng 
giải theo phương diện tục đế. Theo Ngài Long Thọ trong triết học Trung Quán, hiện 
tượng cũng có một thứ thực tại tánh. Chúng chính là biểu hiện của thực tại (samvrtisatya) 
hay Thế Tục Đế. Biểu hiện chỉ đường dẫn đến sự vật mà nó biểu trưng. Thế Tục đế hay 
biểu hiện của thực tại là biểu tượng, là bức màn, nó che khuất thực tại tuyệt đối hay 
Thắng Nghĩa Đế. Nói tóm lại, thế đế là những gì che khuất tất cả; thế đế là vô minh che 
đậy bản thể của tất cả sự vật. Thế Tục đế được hiểu theo nghĩa “thực tại thực dụng là 
phương tiện để đạt tới thực tại tuyệt đối hay chân đế. Nếu không dựa vào thực tại thực 
dụng hay thế đế thì không thể giáo huấn về chân lý tuyệt đối hay chân đế. Và nếu không 
biết chân lý tuyệt đối thì không thể đạt tới Niết Bàn được. Chính vì thế mà trong Trung 


12ó1 


Quán Luận, ngài Long Thọ đã khẳng định: “Đứng trên quan điểm tương đối hay thế đế 
thì 'Duyên Khởi' giải thích cho các hiện tượng trần thế, nhưng nhìn theo quan điểm tuyệt 
đối thì chân đế muốn nói đến sự không sinh khởi vào mọi lúc và tương đương với niết 
bàn hay sự trống không (sunyata).”—Relative or conventional truth of the mundane 
world subJect to delusion—Common or ordinary statement, as If phenomena were real. 
According to the Madhyamika Sastra, the Buddhas In the past proclaimed their teachings 
to the people by means of the twofold truth, in order to lead people to a ripht way. 
Convenfional truth refers to Ignorance or delusion which envelops reality and gives a 
false impression. It was by the worldly truth that the Buddha preached that all elements 
have come Into being through causation. For those who are attached to Nihilism, the 
theory of existence Is taugpht in the way of the worldly truth. According to the 
Madhyamaka philosophy, Nagarjuna says phenomena have reality of a sort. They are 
samvrfi-satya, they are the appearance of Reality. Appearance points to that which 
appears. SamvrfI 1s appearance, cover or veIl, which covers the absolute reality. In short, 
that which covers all round 1s samvrtI, samvrfI 1s primal ignorance (ajnana) which covers 
the real nature of all things. Samvrti or pragmatic reality 1s the means (upaya) for 
reaching Absolute Reality (paramartha). Without a recourse to pragmatic reality, the 
absolute truth cannot be taught. Without knowing the absolute truth, nirvana cannot be 
affained. Thus, in the Madhyamika-karika, Nagarjuna confirmed: “trom the relative 
standpoint, the theory of Dependent Origination (Pratitya-samutpada) explains worldly 
phenomena, but from the absolute standponmt, 1t means non-origination at all times and 1s 
equated with nirvana or sunyata.” 


(V) Nhị Đế theo Ngũ Huyền Nghĩa Tam Luận Tông—Two Truths according to the “Fe 


l) 


2) 


3) 


4) 


3) 


terms ” in San-Lun Sect: Theo Ngài Long Thọ Bồ Tát trong Trung Quán Luận, thì Nhị 
Đế Trung Đạo được bằng “Năm Huyền Nghĩa”——According to Nagarjuna Bodhisattva in 
the Madhyamika Sastra, the Middle Path of the Twofold Truth 1s expounded by the “five 
terms:” 

Tục Đế Phiến Diện—The one-sided worldly truth: Chủ trương thuyết thực sinh thực diệt 
của thế giới hiện tượng —Maintains the theory of the real production and the real 
extinction of the phenomenal world. 

Chân Đế Phiến Diện—The one-sided higher truth: Chấp vào thuyết bất diệt của thế giới 
hiện tượng —Adheres to the theory of the non-production and non-extinction of the 
phenomenal world. 

Trung Đạo Tục Đế—The middle path of worldly truth: Thấy rằng không có giả sinh hay 
giả diệt—One sees that there is a temporary production and temporary extinction of 
phenomenon. 

Trung Đạo Chân Đế—The middle path of the higher truth: Giả bất sinh giả bất diệt hay 
thấy rằng không có giả sinh hay giả diệt—One sees there ¡is neither contemporary 
production nor contemporary extinction. 

Nhị Đế Hiệp Minh Trung Đạo: Nếu ta nhận định rằng không có sinh diệt hay bất sinh bất 
diệt thì đó là trung đạo, được biểu thị bằng sự kết hợp của tục đế và chân đế—One 
considers that there is neither production-and-extinction nor non-production-and non- 
extInction, It is the middle path elucidated by the union of both popular and higher truths. 





1262 


(VŨ Tam Đế Thiên Thai— T?ien-T?ais Threefold Truth: Theo Giáo Sư ]Junjiro Takakusu 


l) 


2) 


3) 


trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, nếu bạn giả thuyết thật thể là một bản thể trường 
tồn là bạn hoàn toàn mê hoặc, thế nên tông Thiên Thai để ra ba chân lý hay tam đế. 
Theo tông nầy thì cả ba chân lý ấy là ba trong một, một trong ba. Nguyên lý thì là một, 
nhưng phương pháp diễn nhập lại là ba. Mỗi một trong ba đều có giá trị toàn diện— 
According to Prof. Junjiro Takakusu in The Essentials of Buddhist Philosophy, 1ƒ you 
suppose noumenon to be such an abiding substance, you will be misled altogether; 
therefore, the T”Ien-T”ai School sets forth the threefold truth. According to this school the 
three truths are three in one, one in three. The principle 1s one but the method of 
explanation 1s threefold. Each one of the three has the value of all. 

Chân lý của của Không (Không Đế): The truth of void—Mọi sự thể đều không có hiện 
thực tính và do đó, tất cả đều không. Vì vậy, khi luận chứng của chúng ta y cứ trên 
“Không,” chúng ta coi “Không” như là siêu việt tất cả ba. Như vậy, cả thảy đều là 
“Không.” Và khi một là không thì cả thảy đều là “Không.” (Nhất không nhất thiết không, 
nhất giả nhất thiết giả, nhất trung nhất thiết trung). Chúng còn được gọi là “Tức không, 
tức giả, và tức trung,” hay Viên Dung Tam Đế, ba chân lý đúng hợp tròn đầy, hay là 
tuyệt đối tam đế, ba chân lý tuyệt đối. Chúng ta không nên coi ba chân lý nầy như là 
cách biệt nhau, bởi vì cả ba thâm nhập lẫn nhau và cũng tìm thấy sự dung hòa và hợp 
nhất hoàn toàn. Một sự thể là không nhưng cũng là giả hữu. Nó là giả bởi vi nó không, 
và rồi, một sự là không, đồng thời là giả cho nên cũng là trung—AlI things have no 
reality and, therefore, are void. Therefore, when our argument 1s based on the void, we 
deny the existence of both the temporary and the middle, since we consider the void as 
transcending all. Thus, the three will all be void. And, when one 1s void, all will be void 
(When one Is void, all will be void; when one 1s temporary, alÏ 1s temporary; when one Is 
middle, all will be middle). They are also called the identical void, 1dentical temporary 
and identical middle. It 1s also said to be the perfectly harmonious triple truth or the 
absolute triple truth. We should not consider the three truths as separate because the 
three penetrate one another and are found perfectly harmonized and unmed together. A 
thing 1s void but 1s also temporarily exIstent. It 1s temporary because 1t 1s void, and the 
fact that everything 1s void and at the same time temporary 1s the middle truth. 

Chân lý của giả tạm (Giả Đế): The truth of temporariness—Dù sự thể có hiện hữu thì 
cũng chỉ là giả tạm. Giống như khi biện luận về Không Đế, khi một là Giả thì tất cả là 
Giả—Although things are present at the moment, they have temporary existence. The 
same wIll be the case when we argue by means of the temporary truth. 

Chân lý của phương tiện (Trung Đế): The truth of mean—Sự thể chỉ là phương tiện, hay 
quảng giữa. Giống như biện luận trên Không Đế, khi một là Trung thì tất cả là Trung. 
Trung không có nghĩa là ở giữa hai cái phi hữu và giả hữu, mà nó ở trên, nó vượt qua cả 
hai. Thực ra nó là cả hai bởi vì thực tướng có nghĩa Trung chính là không tướng và giả 
tướng—They are only mean or middle. The same will be the case when we argue by 
means of the middle truth. The middle does not mean that it is between the non-existence 
and temporary existence. In fact, It is over and above the two; nor 1t 1s Identical with the 
two, because the true state means that the middle 1s the very state of being void and 
tempOrary. 


1263 


(VII) Những lời Phật dạy về “Chân Lý ”— The Buddha°s teachings on “True Principle”: 
Hão huyền mà tưởng là chơn thật, chơn thật lại thấy là phi chơn, cứ tư duy một cách tà 
vạy, người như thế không thể nào đạt đến chơn thật (11). Chơn thật nghĩ là chơn thật, phi 
chơn biết là phi chơn, cứ tư duy một cách đúng đắn, người như thế mới thật chứng được 
chơn thật (12). Chân lý về con đường diệt khổ, ấy là thực hành Bát Thánh đạo. Đức Phật 
đã dạy rằng: “Bất cứ ai chấp nhận Tứ Diệu Đế và chịu hành trì Bát Chánh Đạo, người ấy 
sẽ hết khổ và chấm dứt luân hồi sanh tử.” (20)-—In the untruth the foolish see the truth, 
while the truth is seen as the untruth. Those who harbor such wrong thoughts never 
realize the truth (Dharmapada II). What 1s truth regarded as truth, what 1s untruth 
regarded as untruth. Those who harbor such right thoughts realize the truth (Dharmapada 
12). The truth of the PATTH that leads to the cessation of suffering (the way of cure)—The 
truth of the right way—The way of such extinction—To practice the Eight-fold Noble 
Truths—Buddha taught: “Whoever accept(s the four dogmas, and practises the Eighfold 
Noble Path wIll put an end to births and deaths. 


1264 


1265 


Chương Một Trăm Hai Mươi Ba 
Chapter One Hundred and Twenty- Three 


Thiền và Năm Mươi Quả Vị 
Zen and FỨty PostHions 


() Tổng Quan về Quả Vị trong Phật Giáo—An Overview oƒ Posiions in Buddhism: Người 
Phật tử, kể cả hành giả tu Thiển luôn tin tưởng rằng khi chạm phải một hành động xấu, 
người phạm phải chịu khổ đau; khi làm được một hành động tốt, người ấy hưởng sung 
sướng. Sung sướng và khổ đau trong tự chúng là không thuộc tính cách đạo đức, xét về 
nghiệp của chúng thì chúng trung tính. Khổ đau hay an lạc của đời nây là do nghiệp ác 
thiện của đời trước. Khi làm một hành động xấu hay tốt, khiến cho người làm hành động 
ấy dễ có xu hướng tiến đến những hành động xấu hay tốt. Do thiện tâm đời trước mà 
chuyển thành thiện tâm sau khi tái sanh; do ác tâm đời trước mà ác tâm đời nầy tăng 
trưởng. Từ thiện nhân sinh ra thiện quả, từ ác nhân sinh ra ác quả, từ vô ký nhân sinh ra 
vô ký quả (từ cái thiện tâm của ý nghĩ trước, mà chuyển thành thiện tâm sau; hoặc từ cái 
bất thiện tâm của ý nghĩ trước, mà sinh ra cái bất thiện tâm sau, hay bất thiện nghiệp của 
ý nghĩ sau). Hành giả tu Thiễển luôn tin rằng Niết Bàn là kết quả của sự tu tập tâm linh, 
và vì nó khiến cho người ta thoát khỏi sự trói buộc của sinh và tử nên nó được gọi là 
“giải thoát khỏi sự trói buộc”. Những bậc tu hành đã chứng đắc quả thượng, thoát khỏi 
vòng luân hồi sanh tử, gồm có ba bậc: Phật, Bích Chi Phật và A La Hán. Trong đó quả vị 
tu tập cao nhất là A La hán. A La Hán là người đã đạt được Thánh quả vị thứ tư, không 
còn tái sanh. Sau khi chết người ấy vào Niết bàn. Đây là quả vị cao nhất cho các hàng 
Thanh văn. A La Hán là một vị Thánh đã giải thoát khỏi luân hồi sanh tử, bằng cách 
sống đời tịnh hạnh đúng theo lời Phật dạy. Đây là mục tiêu tối thượng của trường phái 
Theravada, đối lại với quả vị Bồ Tát trong trường phái Đại thừa. Và đĩ nhiên, mục đích 
tối thượng của hành giả tu Thiền là tu tập để được sự giải thoát như một vị Phật— 
Buddhists, Including Zen practitioners, always believe that when an evil deed Is 
committed, the doer suffers pain; when a good deed 1s done, he enjJoys pleasure. Pleasure 
and pain in themselves are unmoral and neutral as far as their karmic character Is 
concerned. Pleasure and goodness are in different categorles; present organs accord In 
pain or pleasure with their past good or evil deeds. When an evil or a good deed 1s done, 
this tends to make the doer more easily disposed towards evils or goods. Goodness reborn 
Írom previous goodness; evil reborn from previous evil. Like effetcs arise from like 
causes, e.øg. øood from good, evil from evil; present condition in life from conduct In 
previous existence; hearing from sound, etc. Zen practitioners always belleve that 
Nirvana 1s the fruit of spiritual discipline, and as 1t enables one to be released from the 
bondage of birth-and-death. Those who have obtained the fruit, i.e. escaped the chain of 
transmigration: Buddha, Pratyeka-buddha, and Arhat. Among these positions, Arhat 1s the 
highest positions in Buddhist cultivation. Arhat 1s a person who attains the fourth stage of 
Sainthood, and 1s no more reborn anywhere. After his death he attains Parinirvana. The 
highest rank attained by Sravakas. An Arhat 1s a Buddhist saint who has attained 


1266 


liberation from the cycle of Birth and Death, generally through living a monastic life In 
accordance with the Buddha”s teachings. This 1s the supreme goal of Theravada practice, 
as confrasted with Bodhisattvahood in Mahayana practice. An of course, the ultimate goal 
Of any Zen practitioners 1s to cultivate to atfain the liberation of the Buddha. 


(II) Thập Tín Tâm— Ten Grades oƒ Faith: Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức 
Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về mười tín tâm của Bồ Tát. Thứ nhất là Tín Tâm Trụ. Cứ 
tâm ấy, nương theo trung đạo tiến vào, thì viên diệu phát ra. Từ nơi chân diệu viên, càng 
phát càng chân diệu. Diệu tín thường trụ. Tất cả vọng tưởng vô dư đều dứt hết, thuần là 
chân trung đạo. Đó gọi là tín tâm trụ.Thứ nhì là Niệm tâm. Chân tín rõ ràng, tất cả viên 
thông. Ba thứ ấm, xứ, giới không thể làm ngại. Như thế cho đến quá khứ vị lai vô số 
kiếp, bỏ thân nầy thọ thân khác, bao nhiêu tập khí đều hiện ra trước. Người thiện nam đó 
đều có thể ghi nhớ không sót. Đó gọi là niệm tâm trụ. Thứ ba là Tinh tấn tâm trụ. Diệu 
viên thuần chân, chân tinh phát ra. Từ vô thủy tập khí thông một tinh minh. Chỉ do tỉnh 
minh tiến tới chân tịnh. Đó gọi là tính tấn tâm. Thứ tư là Tuệ tâm trụ. Tâm tinh, hiện 
tiền, thuần là trí tuệ, gọi là tuệ tâm trụ. Thứ năm là Định tâm trụ. Giữ gìn trí sáng, khắp 
cả trạm tịch, tịch diệu thường yên lặng. Đây gọi là định tâm trụ. Thứ sáu là Bất thối tâm 
trụ. Định quang phát sáng, tính sáng tiến sâu vào, chỉ có tiến mà không thoái. Đó gọi là 
bất thối tâm trụ. Thứ bảy là Hộ pháp tâm trụ. Tâm càng tiến tới, càng yên lành, giữ gìn 
không sai mất. Giao tiếp với khí phần của mười phương Như Lai. Đó gọi là hộ pháp tâm 
trụ. Thứ tám là Hồi hướng tâm trụ. Giác minh giữ gìn có thể lấy được diệu lực xoay từ 
quang của Phật, đến cảnh Phật mà an trụ. Ví như hai gương sáng chói đối nhau. Chặng 
giữ diệu ảnh chồng chập xen vào nhau. Đó gọi là hồi hướng tâm trụ. Thứ chín là Giới 
tâm trụ. Tâm sáng suốt bí mật xoay lại, được thường trụ vô thượng diệu tịnh không gì 
vượt nổi của Phật, an trụ với vô vi không bị mất sót. Đó gọi là giới tâm trụ. Thứ mười là 
Nguyện tâm trụ. An trụ giới tự tại, có thể dạo chơi mười phương, đến đâu đều theo như 
nguyện. Đó gọi là nguyện tâm trụ ——lIn the Surangama Sutra, book Eight, the Buddha 
reminded Ananda about the ten grades of Bodhisattva faith. First, the mind that resides In 
faith and faith which destroys illusions. With the mind centered in the middle, they enter 
the flow where where wonderful perfection reveals itself. From the truth of that 
wonderful perfection there repeatedly arise wonders of truth. They always dwell In the 
wonder of faith, until all false thinking 1s completely eliminated and the middle way 1s 
totally true. This 1s called the mind that resides In faith. Second, rememberance, or 
unforgetffulness or the mind that resides in mindfulness. When true faith 1s clearly 
understood, then perfect penetration 1s total, and the three aspects of skandhas, places, 
and realms are no longer obstructions. Then all their habits throughout innumerable 
kalpas of past and future, during which they abandon bodies and receive bodies, appear 
to them now in the present momert. These good people can remember everything and 
forget nothing. This is called “The mind that resides in mindfulness.” Third, zealous 
progress or the mind that resides In vigor. When the wonderful perfection 1s completely 
true, that essential truth brings about a transformation. They go beyond the beginningless 
habits to reach the one essential brightness. Relying solely on this essential brightness, 
they progress toward true purity. This 1s called the mind of vigor. Fourth, wisdom or the 
mind resides in wIsdom. The essence of the mind reveals 1tself as total wIisdom; this 1S 


1267 


called the mind that resides 1n wisdom. Fifth, set(led firmness on concentration or the 
mind that resides in samadhi. Às the wisdom and brightness are held steadfast, a 
profound stillness pervades. The stage at which the maJjesty of this stillness becomes 
constant and solid. This 1s called the mind that resides in samadhi. Sixth, non- 
retrogression or the mind that resides 1n 1rreversibility. The light of samadhi emits 
brightness. When the essence of the brightness enters deeply within, they only advance 
and never retreat. This 1s called the mind of irreversibility. Seventh, protection of the 
Truth or or the mind that resides In protecting the Dharma. When the progress of theIr 
minds 1s secure, and they hold their minds and protect them without loss, they connect 
with the life-breath of the Thus Come Ones of the ten directions. Thịs 1s called the mind 
that protects the Dharma. Eighth, reflexive powers or the mind that resides in Making 
Transferences. Protecting therr light of enlightenment, they can use this wonderful force 
to return to the Buddhaˆs light of compassion and come back to stand firm with the 
Buddha. It is like two mirrors that are set facing one another, so that between them the 
©xquIsite Images Interreflect and enter into one another layer upon layer. This 1s called 
the mind of transference. Ninth, the nirvana mind In effortlessness or the mind that 
resides in precepts. With this secret interplay of light, they obtain the Buddhaˆs enternal 
solidity and unsurpassed wonderful purity. Dwelling In the unconditioned, they know no 
loss or dissipation. This 1s called the mind that resides In precepts. Tenth, action at will in 
anything In anywhere or the mind that resides in vows. Abiding In the precepts with self- 
mastery, they can roam throughout the ten directions, going anywhere they wish. Thịs 1s 
called the mind that resides In vows. 


(HI) Thập Trụ—Ten Grounds: Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật đã 
nhắc nhở ngài A Nan về thập trụ Bồ Tát như sau. Thứ nhất là Phát tâm trụ. Do chân như 
phương tiện mà phát mười thứ tín tâm nầy, tâm tinh phát sáng mười thứ dụng xen vào, 
viên mãn thành một tâm, gọi là phát tâm trụ. Thứ nhì là Trì địa trụ. Trong tâm phát sáng 
suốt như trong ngọc lưu ly trong suốt hiện chất tinh kim. Lấy diệu tâm trước thành chỗ để 
trụ. Đây gọi là trì địa trụ. Thứ ba là Tu hành trụ. Tâm và địa đã biết nhau, đều được tỏ 
rõ. Dạo khắp mười phương đều không lưu ngại. Đó gọi là tu hành trụ. Thứ tư là Sinh quí 
trụ. Hạnh đồng với Phật, hấp thụ khí phần của Phật. Như cái thân trung ấm, tự cầu cha 
mẹ, âm tín thầm thông hợp vào giống Như Lai. Đó gọi là sinh quí trụ. Thứ năm là 
Phương tiện cụ túc trụ (phương tiện đầy đủ trong cuộc tự lợi lợi tha). Đã du nhập trong 
đạo thai rồi, thì vâng nối theo dòng giác. Như cái thai đã thành, nhân tướng chẳng thiếu. 
Đó gọi là phương tiện cụ túc trụ. Thứ sáu là Chánh tâm trụ. Dung mạo và tâm tướng như 
Phật, gọi là chính tâm trụ. Thứ bảy là Bất thối trụ. Thân tâm hợp thành, càng ngày càng 
thêm lớn. Trong giai đoạn nầy Bồ Tát chứng được tâm thanh tịnh và thường an trụ nơi lý 
vô ngại giải thoát. Đây gọi là bất thối trụ. Thứ tám là Đồng chơn trụ (Con Phật với đủ 
đầy Tướng Phật). Linh tướng của mười thân đều đầy đủ trong một lúc, gọi là đồng chơn 
trụ. Thứ chín là Pháp vương tử: (Con tinh thần của bậc Pháp vương). Hình thành, ra khỏi 
thai, thân làm Phật tử. Đây gọi là pháp vương tử trụ. Thứ mười là Quán đỉnh trụ. Nghi 
biểu đã thành người. Ví dụ như việc quốc vương trao việc nước cho thái tử. Thái tử đã 
trưởng thành, trần thiến làm lễ quán đảnh. Đây gọi là quán đỉnh trụ —In the Surangama 
Sutra, book Eight, the Buddha reminded Ananda about the Ten Grounds or the ten stages 


1268 


(periods) in Bodhisattva-wisdom as follows. First, the purposive stage, or the mind set 
upon Buddhahood or the mind that dwells of bringing forth the resolve. Ananda, these 
good people use honest expedients to bring forth those ten minds of faith. When the 
essence of these minds becomes dazzling, and the ten functions Interconnect, then a 
single mind 1s perfectly accomplished. Thịs is called the dwelling of bringing forth the 
resolve. Second, clear understanding and menfal control or the dwelling of the ground of 
regulation. From within this mind light comes forth like pure crystal, which reveals pure 
gold Inside. Treading upon the previous wonderful mind as a ground 1s called the 
dwelling of the ground of regulation. Third, unhampered liberty in every direction or 
dwelling of cultivation. When the mind-ground connects with wIsdom, both become bright 
and comprehensive. Traversing the ten directions then without obstruction. This 1s called 
the dwelling of cultivation. Fourth, acquiring the Tathagata nature or seed or dwelling of 
noble birth. When their conduct 1s the same as the Buddhas' and they take on the 
demeanor of a Buddha, then, like the intermediate skandha body searching for a father 
and mother, they penetrate the darkness with a hidden trust and enter the lineage of the 
Thus Come One. This 1s called the dwelling of noble birth. Fifth, perfect adaptability and 
resemblance in self-development and development of others or dwelling with endowment 
with skill-in-means. Since they ride in the womb of the way and will themselves become 
enlightened heirs, their human features are In no way deficlent. This 1s called the 
dwelling of endowment with skill-in-means. Sixth, the whole mind becoming Buddha-like 
or dwelling of the rectification of the mind. With a physical appearance like that of a 
Buddha and a mind that 1s the same as well, they are said to be dwelling In the 
rectificaton of the mind. Seventh, non-retrogression, or perfect unity and constant 
progress or dwelling of 1rreversibility. United in body and mind, they easily grow and 
mature day by day. In this stage, Bodhisattvas realize serenity of mind and also achieve 
unimpeded liberation. This 1s called the dwelling of irreversibility. Eighth, as a Buddha- 
son now, or the stage of youth in Buddhahood or dwelling of pure youth. With the 
efficacious appearance of ten bodies, which are sinultaneously perfected, they are said 
to be at the dwelling of a pure youth. Ninth, as prince of the law or dwelling of a Dharma 
Prince. Completely developed, they leave the womb and become sons of the Buddha. 
This 1s called the dwelling of a Dharma Prince. Tenth, baptism as the summit of 
aftainment of the conception of Buddhahood or or dwelling anointing the crown of the 
head. Reaching the fullness of adulthood, they are like the chosen prince to whom the 
great king of a country turns over the affairs of state. When this Kshatriya King”s eldest Is 
ceremoniously anointed on the crown of the head, he has reached  what 1s called the 
dwelling of anointing the crown of the head. 


(IV)Thập Hạnh Bồ Tát— Ten Practices 9ƒ a Bodhisattea: Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, 
quyển Tám, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về mười hạnh cần thiết của Bồ Tát. Thứ 
nhất là Hoan hỷ hạnh. Đây là hạnh hoan hỷ tùy thuận mười phương. Đức Phật nói với A 
Nan: “Ông A Nan! Người thiện nam đó thành Phật tử rồi, đầy đủ diệu đức của vô lượng 
Như Lai. Tùy thuận mười phương chúng sanh để ban bố đức mầu. Đó gọi là hoan hỷ 
hạnh. Thứ nhì là Nhiêu ích hạnh. Đây là hạnh làm lợi ích cho tha nhân, hay thường làm 
việc lợi ích cho tất cả chúng sanh. Đức Phật bảo ngài A Nan: “Khôn khéo có thể lợi ích 


1269 


tất cả chúng sanh gọi là nhiêu ích hạnh.” Thứ ba là Vô sân hận hạnh. Đây là nết hạnh 
không giận hờn; tự giác ngộ cho mình, giác ngộ cho người, chẳng trái nghịch. Đức Phật 
bảo ngài A Nan: “Tự giác, giác tha được khỏi chống trái, gọi là vô sân hận hành.” Thứ tư 
là Vô tận hạnh. Đây là làm việc lợi tha vô tận (tùy cơ loại của chúng sanh mà hiện cái 
thân mình để cứu độ chúng sanh mãi mãi). Đức Phật bảo ngài A Nan: “Xuất sinh chủng 
nầy, loại khác, cho đến mãi mãi trong tương lai. Bình đẳng với ba đời, thông đạt mười 
phương, gọi là vô tận hạnh.” Thứ năm là Ly sĩ loạn hạnh. Đây là hìa khỏi tánh ngu sĩ, rối 
loạn. Đức Phật bảo A Nan: “Tất cả hợp đồng các pháp môn, được không sai lầm gọi là ly 
s¡ loạn hạnh.” Thứ sáu là Thiện hiện hạnh. Đây là nết hạnh khéo hiện, nhờ rời khỏi tánh 
ngu sĩ mê loạn mà có thể hiện ra các tướng ở trong đồng loại để cứu độ họ. Đức Phật bảo 
ngài A Nan: “Trong chỗ 'đồng' đó, hiện ra các “dị.` Mỗi mỗi tướng dị, đều thấy đồng. Đó 
gọi là thiện hiện hành.” Thứ bảy là Vô trước hạnh. Đây là nết hạnh không chấp trước, 
nghĩa là ở trong cõi trần mà chẳng bị nhiễm trước. Đức Phật bảo ngài A Nan: “Như vậy 
cho đến mười phương hư không đầy vi trần, trong mỗi vi trần hiện mười phương thế giới. 
Hiện vi trần, hiện thế giới, mà chẳng lưu ngại nhau. Đây gọi là vô trước hạnh.” Thứ tám 
là Tôn trọng hạnh. Đây còn gọi là “Nan Đắc Hạnh.” Nết hạnh tôn trọng Bát Nhã. Đức 
Phật bảo ngài A Nan: “Các thứ biến hiện đều là đệ nhất ba la mật đa, đó gọi là tôn trọng 
hành.” Thứ chín là Thiện pháp hạnh. Đây là nết hạnh phép lành, đức viên dung để làm 
thành quy tắc của chư Phật mười phương. Đức Phật bảo ngài A Nan: “Như vậy viên dung, 
có thể thành tựu quỹ tắc của các Đức Phật mười phương, đó gọi là thiện pháp hành.” Thứ 
mười là Chơn thật hạnh. Đây là nết hạnh chơn thật của vạn hữu đều hiện ra trong giai 
đoạn nầy. Đức Phật bảo ngài A Nan: “Mỗi mỗi đều thanh tịnh, không mê lậu. Nhất chân 
vô vi, tính bản nhiên. Đó gọi là chân thật hạnh.”-——lIn the Surangama Sutra, the Buddha 
reminded Ananda about the ten necessary activitles, or practices of a bodhisattva. First, 
the conduct of happiness. This 1s the practice of Joyful service, or øg1ving Joy. The Buddha 
told Ananda: “Anandal After these good men have become sons of the Buddha, they are 
replete with the limitlessly many wonderful virtues of the Thus Come Ones, and they 
comply and accord with beings throughout the ten directions. Thịs 1s called the conduct of 
happiness.” Second, the conduct of benefitting. This 1s the practice of beneficial service, 
or beneficial practice. The Buddha told Ananda: “Being well able to accommodate all 
living beings 1s called the conduct of benefitting.” Third, the conduct of non-opposifion. 
Thịs 1s the pracftice of never resenting, or non-opposition. The Buddha told Ananda: 
“Enliphtening oneself and enlightening others without putting forth any resistence Is 
called the conduct of non-opposition.” Fourth, the conduct of endlessness. This 1s the 
practice of Iindomitability, or without limit in helping others. The Buddha told Ananda: 
“To undergobirth in varlous forms continuously to the bounds of the future, equally 
throughout the three periods of time and pervading the ten đdirections 1s called the conduct 
of endlessness.” Fifth, the conduct of freedom from deluded confusion. This 1s the 
practice of nonconfusion. The Buddha told Ananda: “When everything ¡1s equally In 
accord, one never makes mistakes among the various dharma doors. This 1s called the 
conduct of freedom from deluded confusion.” Sixth, the conduct of wholesome 
manifesftation. This 1s the practice of good manifesfation, or appearing 1n any form at wIll 
fo save sentient beings. The Buddha told Ananda: “Then within what 1s Identical, myriad 
differences appear; the characteristcs of every difference are seen, one and all, In 


1270 


identity. This 1s called the conduct of wholesome manifestation.” Seventh, the conduct of 
non-attachment.. This 1s the practice of nonattachment, or unimpeded practice. The 
Buddha told Ananda: “This continues until 1t includes all the dust motes that fill up empty 
space throughout the ten directions. In each and every mote of dust there appear the 
worlds of the ten directions. And yet the appearance of worlds do not Interfere with one 
another. This 1s called the conduct of non-attachment.” Eighth, the conduct of veneration. 
The practice of exalting the paramitas amonsst all beings, or the practice of that which 1s 
difficult to attain. The Buddha told Ananda: “Everything that appears before one 1s the 
foremost paramita. This 1s called the conduct of veneration.” Ninth, the conduct of 
wholesome Dharma. This 1s the practice of good teaching, or perfecting the Buddha-law 
by complete virtue. The Buddha told Ananda: “With such perfect fusion, one can model 
oneself after all the Buddhas of the ten directions. This 1s called the conduct of 
wholesome dharma.” Tenth, the conduct of true actuality. This 1s the practice of truth, or 
mamifest in all things the pure, final and true reality. The Buddha told Ananda: “Io then 
be pure and without outflows In each and every way 1s the primary truth, which 1s 
unconditioned, the essence of the nature. This 1s called the conduct of true actuality.” 


(V) Thập Hồi Hướng— Ten Transferences: Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức 
Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về thập hồi hướng như sau. Thứ nhất là cứu hộ nhất thiết 
chúng sanh, ly chúng sanh hồi hướng. Người thiện nam đó, đã mãn túc thần thông, thành 
Phật sự rồi, thuần khiết tinh chân, xa lìa các lưu hoạn. Nên độ chúng sanh, diệt trừ tướng 
độ, xoay tâm vô vi đến đường Niết Bàn. Đó gọi là cứu hộ nhất thiết chúng sanh, ly chúng 
sanh tướng hồi hướng. Thứ nhì là Bất hoại hồi hướng. Bỏ cái đáng bỏ, xa la cái đáng xa 
ha, gọi là bất hoại hồi hướng. Thứ ba là Đẳng nhất thiết Phật hồi hướng. Bản giác trạm 
nhiên, giác trí đã đồng ngang với chư Phật. Thứ tư là Trí nhất thiết xứ hồi hướng. Tinh 
chân phát minh, địa vị đồng với địa vị của chư Phật. Thứ năm là Vô tận công đức tạng 
hồi hướng. Thế giới và Như Lai xen vào nhau được không chướng ngại. Thứ sáu là Tùy 
thuận bình đẳng thiện căn hồi hướng. Đối với đồng Phật địa, trong địa vị đều sinh nhân 
thanh tịnh. Nương theo nhân ấy phát huy để lấy đạo Niết Bàn. Thứ bảy là Tùy thuận 
đẳng quán nhất thiết chúng sanh hồi hướng. Chân căn đã thành, mười phương chúng sanh 
đều là bản tánh của ta. Tính viên mãn thành tựu, chẳng sót mất chúng sanh. Thứ tám là 
Chân như tướng hồi hướng. Tức tất cả pháp xa lìa hết thảy tướng. Tức và ly, hai cái đều 
không mắc. Thứ chín là Vô phược giải thoát hồi hướng. Được chân như mười phương 
không ngăn ngại. Thứ mười là Pháp giới vô lượng hổi hướng. Tính đức đã thành tựu 
hoàn, pháp giới không còn hạn lượng——In the Surangama Sutra, book Eight, the Buddha 
reminded Ananda about the ten transferences as follows. The first transference 1s the 
transference apart from appearances. When these good persons replete with spiritual 
penetrations, have done the Buddhas” work, are totally pure and absolutely true, and 
remain distant from obstacles and calamities, then they take living beings across while 
casting aside the appearance of taking them across. They transform the unconditioned 
mind and go toward the path of nirvana. Thịs 1s called the transference of saving and 
protecting living beIngs, while apart from the appearance of living beings. The second 
transference 1s the transference of Indesftructibility. To destroy what should be destroyed 
and to remain what should be behind 1s called the transference of indestructibility. The 


1271 


thưrd transference 1s the transference of sameness with all Buddhas. Fundamenfal 
enlipghtenment 1s profound ¡ndeed, an enlightenment equal to the Buddhas”s 
enlightenment. The fourth transference 1s the transference of reaching all places. When 
absolute truth 1s discovered, one”s level 1s the same as the level of all Buddhas. The fifth 
transference 1s the transference of the treasury of inexhaustible merit and virtue. Worlds 
and Thus Come Ones Include one another without any obstruction. The sixth transference 
1s the transference of the Identity of all good roots. Since they are Identical with the 
Buddha-ground, they create causes which are pure at each and every level. Brilliance 
emanates from them as they rely on these causes, and they go straight down the path to 
Nirvana. The seventh transference 1s the transference of contemplating all living beings 
equally. When the true roots are set down, then all living beings In the ten directions are 
my own nature. Not a single being 1s lost, as this nature 1s successfully perfected. The 
eighth transference 1s the transference of the appearance of True Suchness. All dharmas 
are themselves apart from all appearances, and yet there 1s no attachment either to thelr 
exIstence or to separatlon from them. The ninth transference 1s the transference of 
liberation. That which 1s thus 1s truly obtained, and thee 1s no obsfruction throughout the 
ten directions. The tenth transference 1s the transference of limitlessness of the Dhama 
Realm. When the virtue of the nature 1s perfectly accomplished, the boundarles of the 
dharma realm are destroyed. 


(VI) Thập Địa— Ten Stages 9ƒ a Bodhisattvd: 

(A) Thập Địa Hoa Nghiêm— Ten Stages oƒ a Bodhisatva in the Hua-Yen: Theo Phật giáo, có 
Thập Địa Bồ Tát (Tam Thừa). Thứ nhất là Càn Huệ Địa. Thứ nhì là Tánh địa. Thứ ba là 
Nhập nhơn địa (Nhẫn địa hay Bát Nhân Địa). Thứ tư là Kiến địa. Thứ năm là Bạc địa. 
Thứ sáu là Ly dục địa. Thứ bảy là Dĩ biện địa. Thứ tám là Bích Chi Phật địa. Thứ chín là 
Bồ Tát địa. Thứ mười là Phật địa. Theo kinh Hoa Nghiêm, có mười địa vị cho Bồ Tát Đại 
Thừa. Thập Địa Bồ Tát hay mười giai đoạn của Bồ Tát nguyên lai được tìm thấy trong 
Thập Địa Kinh của tông Hoa Nghiêm, chẳng qua chỉ dùng như những danh xưng cho 
những phàm phu chưa có sự chứng nghiệm trong Vô Học Đạo. Mười giai đoạn của Đại 
Thừa Giáo nầy được coi như là được xiến dương để phân biệt địa vị của Bồ Tát với địa vị 
của Tiểu Thừa Thanh Văn và Duyên Giác. Thứ nhất là Hoan Hỷ địa. Đây là giai đoạn 
Bồ tát cảm thấy niềm vui tràn ngập vì đang vượt thắng những khó khăn trong quá khứ, 
phần chứng chơn lý và bây giờ đang tiến vào trạng thái của Phật và sự giác ngộ. Trong 
giai đoạn nầy Bồ Tát đạt được bản tánh Thánh Hiển lần đầu và đạt đến tịnh lạc khi đã 
đoạn trừ mê hoặc ở kiến đạo, và đã hoàn toàn chứng đắc hai thứ tánh không: nhân và 
pháp không. Đây là giai đoạn mà vị Bồ Tát cảm thấy hoan hỷ khi Ngài dẹp bỏ được lý 
tưởng hẹp hòi của Niết Bàn cá nhân đi đến lý tưởng cao đẹp hơn để giúp cho tất cả 
chúng sanh giải thoát mọi vô minh đau khổ. Thứ nhì là Ly Cấu địa. Ly cấu theo nghĩa 
tiêu cực là “không bị ô uế,” nhưng theo nghĩa tích cực là “tâm thanh tịnh." Đây là giai 
đoạn mà vị Bồ Tát thanh tịnh, hoàn thiện đạo đức của mình, và tự giải thoát khỏi mọi 
khuyết điểm bằng cách thực hành thiển định. Giai đoạn ly cấu là giai đoạn mà vị Bồ Tát 
la bỏ mọi phiền não (dục vọng và uế trược) của dục giới. Trong giai đoạn nầy vị Bồ Tát 
đạt đến giới đức viên mãn và hoàn toàn vô nhiễm đối với giới hạnh. Thứ ba là Phát 
Quang địa. Giai đoạn Bồ Tát hiểu thấu triệt tính cách vô thường của tất cả sự vật. Ngài 


1272 


thấy rõ tính chất tạm bợ của cuộc đời và phát triển đức tính kiên nhẫn bằng cách chịu 
đựng những khó khăn và tích cực giúp đở sinh linh. Trong giai đoạn nầy, sau khi đã đạt 
được nội quán thâm sâu, vị Bồ Tát phát ra ánh sáng trí tuệ, đạt được nhẫn nhục viên mãn 
và thoát khỏi những mê vọng của tu đạo. Thứ tư là Diễm Huệ địa. Trong giai đoạn nầy, 
Bồ Tát thực hành sự an nhiên tự tại và đốt bổ những thứ ô nhiễm và vô minh. Đây là giai 
đoạn mà vị Bồ Tát đạt được sự viên mãn của tinh tấn, nhân đó ngày càng tăng năng lực 
quán hạnh, thiêu đốt những dục lạc trần thế cũng như những tư tưởng sai lạc còn nằm 
trong đầu, trau dồi trí năng cũng như hoàn thiện ba mươi bẩy phẩm trợ đạo để đạt tới 
giác ngộ. Thứ năm là Cực Nan Thắng địa. Giai đoạn Bồ tát vượt thắng mọi khó khăn và 
phiển não cuối cùng. Trong giai đoạn nầy, Bồ Tát phát huy tinh thân bình đẳng đông 
nhất và đắm mình vào thiển định, đạt được sự viên mãn của thiển định nhằm đạt được 
nhận thức trực giác về chân lý, hiểu được tứ đế, từ bỏ mọi hoài nghi và do dự, biết phân 
biệt đúng sai, trong khi vẫn tiếp tục hoàn thiện ba mươi bẩy phẩm trợ đạo (trong giai 
đoạn nây Bồ Tát thuận nhẫn tu đạo, các loại vô minh, nghi kiến của tam giới, hết thấy 
đều thấy là không). Thứ sáu là Hiện Tiển địa. Giai đoạn Bồ tát đạt được sự viên mãn 
của trí huệ, hiểu ra các pháp đều không có dấu phân biệt, không có nguồn gốc, không có 
tồn tại với không tổn tại. Bồ tát hiểu được quá trình thập nhị nhơn duyên. Nhờ hiểu được 
tính hư không và hoàn thiện trí năng. Trong giai đoạn nầy, Bồ Tát trực diện với thực tại, 
và ý thức được sự đồng nhất của tất cả các hiện tượng. Nhờ đó mà trí huệ tối thượng ló 
dạng và vị Bồ tát có thể tịch diệt mãi mãi, Bồ Tát giữ mãi bình đẳng tính đối với tịnh và 
bất tịnh, nhưng vì cảm thông với chúng sanh, Bồ tát vẫn trở lại thế gian. Thứ bảy là Viễn 
Hành địa. Bồ Tát đã bỏ xa tình trạng ngã chấp của nhị thừa, có đầy đủ nhận thức về 
mình cũng như đạt được kiến thức về các phương tiện thiện xảo khiến Bồ tát có lòng đại 
bi và khả năng dẫn dắt tha nhân tiến về nẻo bồ để. Sau khi đã vượt qua giai đoạn nầy, 
Bồ Tát vượt lên trên hàng Nhị Thừa, và sẽ không bao giờ rơi trở lại vào ác đạo. Trong 
giai đoạn nây, Bồ Tát đã lãnh hội được kiến thức có thể giúp Ngài giải thoát, đã chứng 
đắc Niết Bàn nhưng vẫn chưa tiến vào, vì còn bận rộn dấn thân vào việc giúp cho những 
chúng sanh đều được giải thoát. Thứ tám là Bất Động địa. Bất Động Địa hay giai đoạn 
không chuyển động. Khi vị Bồ Tát đạt đến đây, Ngài trải qua 'vô sanh pháp nhẫn” 
(anutpattika-dharma-ksanti), tức là chấp nhận sự bất sanh của tất cả các hiện tượng. Nơi 
đây Ngài tri nhận sự tiến hóa và thoái hóa của vũ trụ. Trong giai doạn nầy, vị ấy đoạn 
trừ phân biệt, hiểu thấu suốt bản chất của hiện hữu, hiểu tại sao hiện hữu giống như 
huyễn ảo, vân vân, hiểu phân biệt xuất phát từ sự mong mỏi vốn có của chúng ta để 
được thấy từ sự hiện hữu phân chia chủ khách như thế nào, hiểu tâm và những gì thuộc 
về tâm bị khuấy động lên như thế nào; thế rồi vị ấy sẽ thực hiện hiện tất cả những øì gắn 
liền với đời sống của một Phật tử tốt, để từ đó giúp đưa đến con đường chân lý những ai 
chưa đến được. Đây là Niết Bàn vốn không phải là sự đoạn diệt của một vị Bồ Tát. 
Trong giai đoạn nầy vị Bồ Tát thành tựu nguyện viên mãn và trụ trong vô tướng, mà du 
hành tự tại tùy cơ. Từ đây không có gì làm rối được sự thanh tịnh của Bồ tát. Trong giai 
đoạn nầy, Bồ Tát trụ vững vàng trong Trung Đạo, và đạt được khả năng truyền thụ 
những giá trị của mình cho người khác và từ chối tích trữ thêm nghiệp. Thứ chín là Thiện 
Huệ địa. Trong giai đoạn nầy, Bồ Tát chứng ngộ tri thức bao quát mà trí huệ thông 
thường của nhân loại khó có thể hiểu được. Bồ Tát có thể biết được những dục vọng và 
tư tưởng của người khác, và có thể giáo dục họ tùy theo khả năng của mỗi người. Lúc 


1273 


nầy trí năng của Bồ tát đạt tới toàn thiện, Bồ Tát nắm được mười sức mạnh (dashabala), 
sáu thần thông (Abhijna), bốn xác định (four certainties), tám giải thoát (eight 
liberations) và các Dharani. Lúc nầy Bồ tát thông biết về các pháp và giảng dạy học 
thuyết không ngăn ngại, Bồ Tát cũng biết khi nào, tại đâu và làm thế nào cứu vớt chúng 
sanh. Trong giai đoạn nầy, Bồ Tát giảng pháp khắp nơi, đồng thời phán xét những người 
đáng cứu độ và những người không cứu độ được. Thứ mười là Pháp Vân địa. Bồ Tát đã 
thực hiện mọi hiểu biết và phẩm chất vô hạn. Trong giai đoạn nầy, Bồ Tát thực hành 
hạnh nguyện cứu độ đồng đều hết thảy chúng sanh, giống như mưa rơi trên vạn hữu 
không phân biệt. Pháp thân Bồ Tát đầy đủ. Phật quả vị của Bồ tát được chư Phật thọ ký. 
Trong giai đoạn nầy, Bồ Tát chứng ngộ được sự minh tưởng một cách viên mãn, biết 
được sự huyền bí của sự sinh tổn, và được tôn sùng là một bậc hoàn mỹ. Kỳ thật, đây là 
địa vị của Đức Phật biểu hiện nơi một Bồ Tát (đến đây Bồ Tát đã thành Phật). Trong giai 
đoạn nầy vị Bồ Tát có thể giảng pháp cho tất cả thế giới một cách bình đẳng như những 
đám mây tuôn xuống những cơn mưa lớn trong mùa đại hạn vậy —According to 
Buddhism, there are ten stages of the development of a bodhisattva Into a Buddha. First, 
dry or unfertilized stage of wisdom (unfertilized by Buddha-truth or worldly wisdom). 
Second, the embryo-stage of the nature of Buddha-truth. Third, the stage of patient 
endurances. Fourth, the stage of freedom from wrong views. Fifth, the stage of freedom 
from the first six of nine delusions In practice. Sixth, the stage of freedom from the 
remaining worldly desires. Seventh, the stage of complete discrimination In regard to 
WIONE VI€WS and thoughts (the stage of an arhat). Eighth, the stage of 
Pratyekabuddhahood. Ninth, the stage of Bodhisattvahood. Tenth, the stage of 
Buddhahood. According to the Flower Adornment Sutra (Avatamsaka Sutra), there are 
ten stages or characteristics of a Buddha. The ten stages of a Mahayana Bodhisattva 
development. The Ten Stages of the Bodhisattva, originally found in the Dasa-bhumi 
Sutra of the Avatamsaka School, are simply namesakes for ordinary people who have no 
experience In the Path of No Learning (asaiksa-marga). These Mahayanistic Stages are 
said to have been profounded ¡In order fo distinguish the position of the Bodhisattva from 
those of the Hinayanmistic sravaka and pratyeka-buddha. The first stage of Joy (utmost Joy, 
the land of Joy, or ground of happiness or delight) at having overcome the former 
difficulties, realizing a partial aspect of the truth, and now entering on the path to 
Buddhahood and enlightenmert. In this stage, the Bodhisattva attains the holy nature for 
the first time and reaches the highest pleasure, having been removed from all errors of 
Life-View (darsana-marga) and having fully realized the twofold sunyata: pudgala and 
dharma. In this stage, a Bodhisattva feels delipght because he 1s able to pass from the 
narrow Ideal of personal Nirvana to the higher ideal of emancipation all sentlent beings 
{rom the suffering of Ignorance. Second, the land of purity, or ground of leaving filth, or 
the land of freedom from defilement. Negatively speaking, Vimala means “freedom from 
defilement;` positively speaking, Vimala means “purity of heart.` This 1s the stage of 
pur1ty, perfect of discipline, and freedom from all possible defilement through practices 
of dhyana and samadhi. The stage of purity in which a bodhisattva overcomes alÏ passlons 
and Iimpurity. In this stage, the Bodhisattva reaches the perfection of discipline (sila) and 
becomes utterly taintless with regard to morality. Third, the land of radiance, or ground of 
emitting light. The stage of further enlightenment where Bodhisattva”s insight penetrates 


1274 


into the Iimpermanence of all things, or where he gains ¡Insight Into Impermanence 
(anitya) of existence and develops the virtue of patience (kshanti) in bearing difficulties 
and in actively helping all sentient beings. In this stage of the emission of lipht, after 
having attained the deepest Introspective Insipht, the Bodhisattva radiates the light of 
wisdom, gets the pefection of forbearance (ksanti) and becomes free from the errors of 
Life-Culture (bhavana-marga). Fourth, the blazing land, or the ground of blazIing wisdom. 
Archismati 1s the stage In which the Bodhisattva practices passionlessness and 
detachment and burns the twin coverings of defilement and Ignorance. This 1s the stage of 
glowing or flaming wisdom where Bodhisattva attains the perfection of bravery or effort 
(virya), thereby Increasing the power of Insight more and more. He 1s able to burn away 
earthly desires as welÏ as remaining false conceptions, develops wisdom and perfects the 
thirty-seven requisifes of enlightenmert. Fifth, the land extremely difficult to conquer, or 
the ground of Invincibility. The stage of mastery of utmost or final difficultes, or 
1llusions of darkness, or Ignorance. In this stage, the bodhisattva develops the spirit Of 
sameness and absorbs himself in meditation, gets the perfection of meditative 
concentration, In order to achieve an Intuitive grasp of the truth, to understand the four 
noble truths, to clear away doubt and uncertainty, to know what 1s proper and what 1s not. 
During this stage Bodhisattva continues to work on the perfection of the thirfy-seven 
requisites of enliphtenment. Sixth, the land in view of wisdom, or the ground of 
manifesftation. In this stage, the Bodhisattva atfains the perfection of wIsdom or 1nsight 
(prajna), recognizes that all dharmas are free from characteristics origins, and without 
distinction between exiIstence and nonexistence. In this stage, the Bodhisattva stands face 
to face with Reality. He realizes the sameness of all phenomena. Thus, the sign of 
supreme wisdom begins to appear; owing to the perfection of the virtue of wisdom and 
comprehension of nothingness, bodhisattva can enter nrvana; however, also retains 
equanimity as to purity and Impurity, so he still vow to come back to the world to save 
beings. Thịs Is the stage of the open way of wisdom above definitions of Impurity and 
purIty. Seventh, the far-reaching land, or the ground of travelling far. The stage of 
proceeding afar, or far-going, which 1s the position farthest removed the selfish state of 
the two Vehicles. He 1s getting above Ideas of self, gaining knowledge and skillful means 
which enable him to exercise great mercy to all beings by helping them proceed the way 
to enliphtenment. After passing throuph this stage, the Bodhisattva rises above the sfates 
of the Two Vehicles, and 1t ”s impossible to fall back to lower levels. In this stage, the 
Bodhisattva acquires the knowledge that enable him to adopt ant means for his work of 
salvaton. He has won Nirvana, but without entering 1t, for he 1s busily engaged for the 
emancipation of other sentient beings. Eighth, the immovable land. The Immovable land 
(the stage of Immmovability), or the ground of Iimmovability. When the Bodhisattva 
reaches here, he experlences the anutpattika-dharma-ksanti or the acqulescence In the 
unoriginatedness of all phenomena. He knows In detail the evolution and involution of 
the universe. In this stage, he gets rid of discrimination and has a thorough understanding 
of the nature of existence, realizing why 1t Is like maya, etc., how discrimination sfarfs 
from our Iinmate longing fo see existence divided 1nto subJect and obJect, and how the 
mind and what belongs to 1t are stirred up; he would then practice all that pertains to the 
lie of a good Buddhist, leading to the path of truth all those who have not yet come fo 1t. 


1275 


Thịs 1s the Bodhisattvas°nrvana which 1s not extinction. In this stage, the Bodhisattva 
completes the perfection of vow (pranidhana) and abiding in the view of “No 
Characteristic” (alaksana), wanders freely according to any opportunity. In this stage, the 
Bodhisattva dwells firmly in the truth of the Middle Way; he reaches the stage of 
aftainment of calm unperturbedness where he no longer be disturbed by anything. He 
gaIns the ability to transfer his merit to other beings and renounce the accumulation of 
further karmic treasures. Ninth, the land of good thoughts, or the ground of good wisdom. 
In this stage, the Bodhisattva acquires comprehensive knowledge, unfathomable by 
ordinary human intelligence. He knows the desires and thoughts of men and 1s able to 
teach them according to theIr capacities. Thịs 1s the stage of wIsdom of the Bodhisattva 1s 
complete (all-penetrating wisdom). In this stage he possesses the finest discrIminatory 
wIsdom, six supernatural powers, four certainties, eight liberations, all dharanis. He 
knows the nature of all dharmas and expound them without problems (without restriction). 
He also knows when, where and how to save other sentient beings. In this stage, the 
Bodhisattva preaches everywhere discriminating between those who are to be saved and 
those who are not. Tenth, the land of dharma clouds, or the ground of the Dharma cloud. 
The stage of attaining to the fertilizing powers of the Law-cloud (the Cloud of Teaching). 
Bodhisattva has realized all understanding and Iimmeasurable virtue. The dharmakaya of 
the bodhisattva 1s fully developed. In this stage, the Bodhisattva benefits all sentient 
beings with the Law jJust as a cloud sends down rain impartially on all things. His 
Buddhahood 1s confirmed by all Buddhas. In this he acquires perfection of contemplation, 
knows the mystery of existence, and 1s consecrated as perfect. In fact, this 1s the stage of 
the Buddha who 1s represented by such a Bodhisattva (he attains Buddhahood). In this 
stage, the Bodhisattva 1s able to preach the Dharma to all the world equally, Just as the 
rainclouds pour down heavy rains during drouglht. 


(B) Thập Địa Thanh Văn— Ten Sravaka sfages: Bên cạnh đó còn có mười địa vị của Thanh 
Văn Thừa. Thứ nhất là Thọ Tam Quy địa, trong giai đoạn nầy, hành giả bắt đầu bằng 
cách thọ tam quy ngũ giới. Thứ nhì là Tín địa, giai đoạn tin tưởng hay cội rễ tin tưởng. 
Thứ ba là Tín pháp địa, giai đoạn tín thọ Tứ Thánh Đế. Thứ tư là Nội phàm phu địa, giai 
đoạn tu tập ngũ đình tâm quán. Thứ năm là Học tín giải địa, giai đoạn Văn Tư Tu. Thứ 
sáu là Nhập Nhơn địa (Nhẫn địa), giai đoạn thấy được chân lý. Thứ bảy là Tu Đà Hườn 
(Dự Lưu) địa, giai đoạn Dự lưu hay Nhập lưu và chắc chắn được đạo quả Niết bàn. Thứ 
tám là Tư Đà Hàm (Nhất Lai) địa, giai đoạn Nhứt Lai (chỉ còn tái sanh một lần nữa mà 
thôi). Thứ chín là A Na Hàm (Bất Lai) địa, giai đoạn Bất Lai (không còn tái sanh nữa). 
Thứ mười là A La Hán địa (A La Hán quả)—Besides, there are ten stages for a hearer or 
ten Sravaka stages. First, the stage Of Initiatlon as a disciple by taking (receiving) the 
three refuges In the Buddha, Dharma and Sangha and observing the basic Íive 
commandments. Second, the stage of belief or faith-root. Third, the stage of belief in the 
four noble truths. Fourth, the stage of an ordinary disciple who observe the five basic 
contemplatlons. Fiíth, the stage of those who pursue the three studies (Listening, 
Reflecting, Cultivating). Sixth, the stage of seeing the true way. Seventh, the stage of a 
definite stream-winner and assure nirvana. Eighth, the stage of only one more rebirth. 
Ninth, the stage of no-return (no rebirth). Tenth, Arhatship or the stage of. an arhat. 


1276 


(C) Thập Địa Duyên Giác—Ten Pratyekabuddha stfages: Lại có mười địa vị Duyên Giác 
Thừa. Thứ nhất là Khổ Hạnh cụ túc địa, giai đoạn tu hành khổ hạnh. Thứ nhì là Tự giác 
thậm thâm thập nhị nhơn duyên địa, giai đoạn tu tập và thông hiểu mười hai nhơn duyên. 
Thứ ba là Giác Liễu Tứ Thánh đế địa, giai đoạn tu tập Tứ Thánh đế. Thứ tư là Thậm 
thâm Lợi trí địa, giai đoạn trí huệ phát triển thâm hậu. Thứ năm là Bát Thánh Đạo địa, 
giai đoạn tu tâp Bát Thánh đạo. Thứ sáu là Giác Liễu Pháp Giới (Tam Pháp Giới) địa, 
giai đoạn liễu pháp trong tam giới. Thứ bảy là Chứng tịch Diệt địa, giai đoạn Niết bàn. 
Thứ tám là Lục Thông địa, giai đoạn đạt được lục thông. Thứ chín là Triệt Hòa Mật địa, 
giai đoạn đi đến trực giác. Thứ mười là Tập Khí Tiệm Bạc địa, giai đoạn chế ngự những 
ảnh hưởng còn lại của thói quen trong quá khứ ——There are also ten stages of the 
pratyekabuddha. First, the stage of perfect asceticism. Second, the stage of mastery of the 
twelve links of causation. Third, the stage of the four noble truths. Fourth, the stage of 
deeper knowledge. Fifth, the stage of the eightfold noble path. Sixth, the stage of the 
three realms. Seventh, the stage of the nirvana. Eighth, the stage of the six supernatural 
powers. Ninth, the stage of arrival at the Intuiftive state. Tenth, the stage of mastery of the 
remaining influences of former habIts. 


(D) Thập Địa Lăng Nghiêm—Ten Stages in the Surangama Sưira: Theo Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật bảo ngài A Nan: “Ông A Nan! Người thiện nam đó, đối 
với đại Bồ Đề khôn khéo được thông đạt, về giác phần thân với Như Lai, cùng tột cảnh 
giới Phật. Đó gọi là Hoan Hỷ Địa. Tính khác vào đồng. Đồng tính cũng diệt, đó gọi là ly 
cấu địa. Trong sạch cùng tột, sáng phát sinh ra thì gọi là phát quang địa. Sáng cùng tột 
rỗi được giác phần viên mãn thì gọi là diễm huệ địa. Tất cả đồng và khác không thể đến, 
đó gọi là cực nan thắng địa. Vô vi chân như, tính tịnh sáng suốt lộ ra, đó gọi là hiện tiền 
địa. Cùng tột đến chân như gọi là viễn hành địa. Một tâm chân như gọi là bất động địa. 
Phát khởi ra dụng của chân như mà tùy duyên ứng hóa thì gọi là thiện huệ địa. Ông A 
Nan! Đây các vị Bồ tát, từ địa vị nầy trở đi, công tu tập xong, công đức viên mãn, nên 
cũng gọi địa nầy là tu tập địa. Tiếng nói của đức từ bao dung, che chở như mây nhiệm 
mâu bao trùm bể Niết Bàn nên gọi là pháp vân địa.”—According to the Surangama 
Sutra, book Eight, the Buddha told Ananda: “Ananda, these good men have 
successfullypenetrated through to great Bodhi. Their enlightenment 1s entirely like the 
Thus Come One”s. They have fathomed the state of Buddhahood. This 1s called the 
ground of happiness. The differences enter Into identity; the identity 1s destroyed. Thịs 1s 
called the ground of leaving filth. At the poInt of ultimate purity, brightness comes forth. 
Thịs is called the ground of emitting liph(. When the brightness becomes ultimate, 
enlightenment 1s full. This 1s called the ground of blazing wisdom. No identity or 
difference can be attained. This 1s called the ground of Iinvincibility. With unconditioned 
true suchness, the nature 1s spotless, and brightness 1s revealed. This 1s called the ground 
of manifestatilon. Coming to the farthest limits of true suchness 1s called the ground of 
traveling far. The single mind of true suchness 1s called the ground of Iimmovability. 
Bringing forth the function of true suchness 1s called the ground of good wisdom. Ananda!l 
AlII Bodhisattvas at this point and beyond have reached the effortless way In therr 
cultivation. TheIr merit and virtue are perfected, and so all the previous positions are also 


1277 


called the level of cultivation. With a wonderful cloud of compasslonate protectlon one 
covers the sea of Nirvana. Thịs 1s called the ground of the Dharma cloud.” 


1278 


1279 


Chương Một Trăm Hai Mươi Bốn 
Chapter Qne Hundred and Twenty-F'our 


Thiền và Bát Đại Nhân Giác 
Zen and Eight Awakenings oƒ Great People 


(D Lịch sử và công năng của Kinh Bát Đại Nhân Giác— History and usage 0ƒ the Sutra 0n 
the Eight Awakenings oƒ Great People: Giáo lý của đạo Phật là giáo lý dẫn đến đến giác 
ngộ. Những ai có nguyện vọng thành đạt giác ngộ, trước tiên phải thông hiểu rõ ràng 
những trở ngại cũng như những điều cần thiết đưa đến giác ngộ. Theo Kinh Di Giáo, tám 
điều giác ngộ cho những con người vĩ đại là giáo lý mà Đức Phật đã giảng dạy cho tứ 
chúng ngay trong đêm Ngài nhập Niết Bàn. Vào khoảng năm 150 sau Tây Lịch (đời Hậu 
Hán) tại Trung Tâm Phật Giáo Lạc Dương, Sa môn An Thế Cao, người Parthia, đã dịch 
kinh “Bát Đại Nhân Giác" từ Phạn sang Hán, và Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch từ 
Hán sang Việt vào khoảng thập niên 70s. Nguyên văn bản kinh bằng Phạn ngữ không 
biết còn lưu truyền tới ngày nay hay không. Kinh nầy thích hợp với cả hai truyền thống 
Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa. Kỳ thật, từng điều trong tám điều giác ngộ của các 
bậc vĩ nhân trong kinh nầy có thể được coi như là để tài thiển quán mà hàng Phật tử 
chúng ta, đêm lẫn ngày hằng giữ thọ trì, chí thành tụng niệm ghi nhớ, tám điều giác ngộ 
của các bậc vĩ nhân. Tám Chơn Lý mà chư Phật, chư Bồ Tát và các bật vĩ nhân đã từng 
giác ngộ. Sau khi giác ngộ, các vị ấy lại tiến tu vô ngần từ bi đạo hạnh để tăng trưởng trí 
huệ. Dùng thuyền Pháp Thân thong dong dạo chơi cõi Niết Bàn, chỉ trở vào biển sanh tử 
theo đại nguyện cứu độ chúng sanh. Các bậc nầy lại dùng tám Điều Giác Ngộ để khai lối 
dắt dìu chúng sanh, khiến cho ai nấy đều biết rành sự khổ não của tử sanh sanh tử, để từ 
đó can đảm xa lìa ngũ dục bợn nhơ mà quyết tâm tu theo Đạo Thánh. Là Phật tử, nhất là 
những hành giả tu thiển, phải nên luôn y cứ theo kinh nầy mà tu hành, phải từng giây 
từng phút nghĩ tưởng đến tám điều nầy trong mỗi niệm, thì bao nhiêu tội lỗi thảy đều 
tiêu sạch, thong dong tiến vào nẻo Bồ Đề, nhanh chóng giác ngộ, mãi mãi thoát ly sanh 
tử, và thường trụ nơi an lạc vĩnh cửu—Buddhism ¡is the teaching of enliphtenment. One 
who 1s keen on attaining enlipghtenment should first know clearly the Impediments that 
blocks the path to enlightenment as well as necessary conditions that help us to advance 
toward the path of enliphtenment. According to the Sutra of Bequeathed Teachings, the 
Eight Truths of Great Human Beings was the last preaching of our Original Master, 
Sakyamumi Buddha, on the night that He entered Nirvana. In about 150 A.D. (during the 
Later Han Dynasty), Shramana An Shi Kao, a Partian monk, translated the Sutra on the 
Eight Awakenings of Great People from Sanskrit Iinto Chinese, and Most Venerable 
Thích Thanh Từ translated from Chinese Iinto Vietnamese In the 1970s. The original text 
of this sutra in Sanskrif 1s still extant to this day. Thịs sutra 1s entirely in accord with both 
the Theravada and Mahayana traditions. In fact, each of the eight Items In this sutra can 
be considered as a subJect of meditation which Buddhist disciples should at all times, by 
day and by night, with a sincere atfitude, recite and keep In mind eight truths that all great 


1280 


people awaken to. These are “Eight Truths' that all Buddhas, Bodhisattvas and great 
people awaken to. After awakening, they then energetically cultivate the Way. By 
steeping themselves in kindness and compassion, they grow wisdom. They sail the 
Dharma-body ship all the way across to Nirvana”s other shore, only to re-enter the sea of 
death and rebirth to rescue all living beings. They use these Eight Truths to point out the 
right road to all beings and in this way, help them to recognize the anguish of death and 
rebirth. They Inspire all to cast off and forsake the Five Desires, and Instead to cultivate 
their minds In the way of all Sages. To be Buddhist disciples, especially Zen practitioners, 
should always follow the Sutra on the Eipght Awakenings, and constantly ponder Ifs 
meaning, they wIll certainly eradicate boundless offenses, advance toward Bodhi, quickly 
realize Proper Enlightenment, forever be free of death and rebirth, and eternally abide In 


JOY. 


(II) Thiền và Bát Đại Nhân Giác—Zen and the Eight Awakening oƒ Great People: Người tu 


1) 


2) 


Thiển nên ngày đêm hết lòng thiển quán về tám điều giác ngộ mà chư Đại Bồ Tát đã và 
đang tu tập—Zen practitioners, day and nipht, should wholeheartedly recite and meditate 
on the eight awakenings have been being practiced by all great beings. 

Thiền Quán để thấy rằng cõi thế gian là vô thường— Meditation and Contemplation to 
see that the world is tmpermanent: Đời vô thường quốc độ bở dòn. Thân tứ đại là cội 
nguồn của khổ đau; rốt rồi chúng cũng trở về với hư không. Năm ấm vô ngã chứ đâu có 
thừ gì là mình. Tử sanh sanh tử chỉ là những tiến trình của sự thay đổi chỉ khiến cho con 
người lầm mê, chúng giả dối và không thể nào kiểm soát được. Tâm là nguồn ác xuất 
sanh. Thân hình rừng tội mà mình chẳng hay. Người nào quán sát thế nầy sẽ lần hồi sanh 
tử sớm chầy thoát ra. Đức Phật dạy: “Nếu các ông muốn thấy được đời vô thường quốc 
độ bở dòn, các ông phải nên luôn tu tập thiển quán để có được trạng thái tâm định tĩnh. 
Vì khi tâm trụ trong trạng thái định tĩnh nầy thì các ông có khả năng biết được bản chất 
của vạn pháp là khởi lên rồi biến dạng cũng như sự vô thường của cả thế giới và vũ 
trụ — The world Is Iimpermanent, countries are perilous and fragile. The body”s four 
elements are a source of pain; ultimately, they are empty. The Five Agsregates 
(Skandhas) are not me. Death and rebirth are simply a series of transformations. They are 
misleading, unreal, and uncontrollable. The mind 1s the wellspring of evil. The body 1s the 
breeding ground of offenses. Whoever can Investigafte and contemplate these truths, will 
gradually break free of death and rebirth. The Buddha taupht: “If you wish to see the 
world 1s Impermanent, countriles are perilous and fragile, you should always practice 
meditation and contemplation to attain the balanced state of dhyana. Because the mind 
exIsts In the balanced state you will be able to know the nature of all things, the arIsing 
and disappearing of things, as well as the vanishing of the world and the universe.” 

Thiền Quán để thấy rằng ham muốn nhiều là khổ nhiều— Meditaion and 
Contermplation to see that more desire brings more suffering: Tham dục nhiều, khổ thiệt 
thêm nhiều. Tham dục bao gồm tham dục nơi mắt, nơi tai, nơi mũi, và nơi xúc chạm; 
hoặc tham tài, tham dục lạc, tham ăn uống, tham danh hay tham muốn sự thoải mái. 
Nhọc nhằn sanh tử đều do bởi do tham dục mà chiêu khổ. Nếu chúng ta cố gắng bớt đi 
lòng tham dục thì thân tâm của chúng ta sẽ được an vui và thoải mái hơn. Chính vì vậy 
mà Đức Phật đã dạy tứ chúng như sau: “Các ông nên biết rằng người nào có nhiều tham 


3) 


1281 


dục sẽ mong có được nhiều, và do đó mà sự khổ sở của họ cũng nhiều. Những ai có ít 
tham dục hay thiểu dục không phải tầm cầu, nên thoát được não phiền. Các ông nên tu 
tập và học lấy tánh thiểu dục. Hơn nữa, thiểu dục còn có thể khởi nguồn cho tất cả những 
đức hạnh khác. Người thiểu dục chẳng bao giờ luồn cúi để được lòng ai. Và hơn thế nữa, 
người thiểu dục sẽ không bị các căn dẫn dắt. Những ai tu tập thiểu dục sẽ luôn có một 
cái tâm quân bình; họ không cảm thấy lo lắng và sợ hãi trong bất cứ tình huống nào; và 
họ cũng chả bao giờ cảm thấy bất toại cả. Vậy thì họ đang ở đâu, nếu không phải là Niết 
Bàn?”——Too mụuch desire brings pain. The desires include the desires of eyes, ears, nose, 
tongue, and skin; or the desires for wealth, sensual contact, food, fame, and comfort. 
Death and rebirth are tiresome ordeals that stem from our thoughts of sreed and desire. lIf 
we try to reduce desires, we can realize that our mind will feel more peace and comfort. 
Thus, the Buddha taught: “You should know that people of abundant desire will seek 
gain, and so therr suffering 1s also abundant. People of small desire, being free of seeking 
and free of desIre, are free of this affliction. You should practice and learn small desire 
Just for 1tself. Furthermore, small desire can give rise to all other virtues. People of small 
desire never curry favour and bend in order to gain the support of others. And 
furthermore, people with small desire are not led by the sense organs. Those who 
practice small desire always have a balanced mind; they are without worries and fears In 
any circumstances; and they never feel dissatisfaction. So, where are they, If not In 
Nirvana?” 

Thiền Quán để có khả năng nhận biết rằng tâm chúng sanh không bao giờ biết đủ— 
Mecditaton and ContenplaHion to be dqble to realize absolde truth and cnjoy 
independence and well-being in both body and mỉnd: Chấp nhận trong giới hạn những gì 
mà mình đã có là biết đủ. Tuy nhiên, tâm chúng ta chẳng bao giờ biết thỏa mãn hay mãn 
nguyện với cái đủ. Càng được nhiều, chúng ta càng muốn nhiều. Chính vì vậy mà chúng 
ta gây tội tạo nghiệp. Những hàng Bồ Tát hiểu sâu không còn lầm lạc. Họ luôn biết đủ, 
luôn cầu tri túc. Họ thà cam chịu nghèo mà giữ được đạo. Việc tu hành duy nhất của họ 
là tu lấy trí tuệ. Đức Phật đã dạy: “Nếu các ông muốn loại bỏ hết mọi thứ khổ đau phiển 
não, các ông nên suy gẫm về sự biết đủ. Người biết đủ, dù nằm trên đất vẫn cảm thấy 
thoải mái và vui thích. Trong khi người không biết đủ dù đang sống trên thiên đường 
cũng không cảm thấy thỏa mãn với bất cứ thứ gì. Người không biết đủ dù là giàu có cũng 
vẫn cho là mình nghèo và càng ngày càng muốn có nhiều hơn. Lúc nào họ cũng bị ngũ 
dục dẫn dắt.”-—To take within limits among things already gained ¡s called “to know 
satisfaction”. Qur minds are never safisfied or content with Just enough. The more we 
obtain, the more we want. Thus we create offenses and do evil deeds. Bodhisattvas 
understand thoroughly and do not make mistakes. Instead, they are always content. They 
would rather nurture the way by living a quiet life in humble surroundings. TheIr sole 
OCcupation 1s cultivating wisdom. The Buddha taught: “If you desire to get rid of all kinds 
of suffering and affliction, you should reflect on knowing satisfaction. People who know 
satisfaction, even when lying on the ground, are still comfortable and Joyful. While those 
who do not know satisfaction, even when living In a paradise, are still not satisfied with 
anything. People who do not know satisfaction, even If rịch, are still considered 
themselves poor and they continue to want more and more. They are consfantly led by 
the five desires.” 


4) 


3) 


6) 


1282 


Thiền Quán để thấy rằng biếng lười là đọa lạc— Meditation and Contemnplation to see 
that laziness is an obstacle to pracfice: Kẻ biếng lười hạ liệt tầm luân. Thường thì những 
người biếng lười hay thích tham dự vào các cuộc nhàn đàm hý luận vô bổ. Các bậc vĩ 
nhân thường tu tinh tấn vui mừng, dẹp trừ phiển não ác quân nhiều đời. Họ luôn hàng 
phục ma chướng; và luôn thoát ra khỏi ngục tù ấm giới một cách thảnh thơi. Đức Phật 
dạy: “Nếu các ông tham dự vào các cuộc nhàn đàm hý luận vô bổ thì tâm các ông sẽ 
luôn bị phiển nhiễu. Cho dù các ông có từ bổ cuộc sống gia đình đi nữa, các ông cũng 
chẳng bao giờ giải thoát được. Nếu các ông muốn đạt được sự an vui tịch tịnh, các ông 
nên dẹp ngay chuyện biếng lười đọa lạc và nhàn đàm hý luận.”—ldleness and self- 
indulgence wIll be our downfall. Usually, those who are lazy love to engage ¡n idle and 
useless discussions. With unflagging vigor, Great people break through thetr afflictions 
and baseness. They always vanquish all the demonic obstructions; and they always 
escape from the prison of the Five Skandhas comfortably. The Buddha taught: “If you 
engage In all kinds of idle discussion, your mind will be disturbed. Although you have left 
family life, still you will be unable to get free. If you wish to attain the Joy of serenIty, 
you should immediately get rid of lazIiness and idle discusslons.” 

Thiên Quán để thấy rằng vì sỉ mê nên phải sinh tử tử sinh không dứt — Meditation and 
Contemplation to see that ignorance is the cause 0ƒ the endless cycle 0Ÿ bừth and death: 
Ngu sỉ là gốc khổ luân hồi. Các hàng Bồ Tát thường nhớ như vậy và luôn nghe nhiều học 
rộng. Họ luôn vun bồi trí tuệ và luôn đầy đủ biện tài để công phu tu tập chóng thành. Từ 
đó họ có thể giáo hóa chúng sanh Niết bàn an lạc còn lành nào hơn. Đức Phật dạy: “Các 
ông phải tinh tấn tu hành và không ngừng thực tập thiển quán để đạt được trí tuệ để thấy 
rằng vì si mê nên phải sinh tử tử sinh không dứt. Chỉ có cái trí tuệ nây mới có thể giúp 
các ông giải thoát được mà thôi. Cho dù các ông có từ bổ cuộc sống gia đình đi nữa, mà 
không cố gắng có được cái trí tuệ để thấy rằng vì si mê nên phải sinh tử tử sinh không 
dứt, các ông cũng chẳng bao giờ giải thoát được đâu.”—Stupidity and ignorance are the 
cause of death and rebirth. Bodhisattvas are always attentive to, and appreciative of 
extensive study and erudition. They always strive to expand their wisdom, and refine 
therr eloquence. Therefore, they can teach and transfom living beings. Nothing brings 
them greater Joy than this. The Buddha taught: “You should always practice dilipence; 
and ceaselessly endeavor to practice meditation to aftain the wisdom to see that 
Ipnorance 1s the cause of the endless cycle of birth and death. Only this wIsdom can help 
you fo attain liberation. Although you have left family life, 1Ý you do not try to cultivate to 
have the wisdom to see that Ignorance 1s the cause of the endless cycle of birth and death, 
still you wIll be unable to get free.” 

Thiền Quán để thấy rằng nghèo khổ sinh nhiều oán hận giận hờn— Meditation and 
Contemplation to see that poverty creates hatred and anger: Người khổ nghèo lắm kết 
oán hờn. Của cải phân phối không đồng đều cũng tạo ra sự oán hận và mâu thuẫn. Chính 
vì vậy mà Bồ Tát thực hành bố thí, mà lòng không còn thấy kia đây. Ít khi họ nhớ đến 
buồn khổ thuở nào. Dù người làm ác biết bao, họ vẫn một lòng thương xót khổ đau cứu 
vớt. Ngoài ra, muốn chấm dứt việc tạo ra sự oán hận và mâu thuẫn, hành giả cần phải tu 
tập để có trạng thái tĩnh lặng nơi tâm. Khi chúng ta thực tập sự tĩnh tâm chúng ta sẽ thấy 
được lý do tại sao người khổ nghèo kết lắm oán hờn, từ đó mà chúng ta có thể rộng phát 
lòng từ thương xót chúng sanh nhiều hơn—The suffering of poverty breeds deep 


7) 


ỡ) 


1283 


resentment. Wealth unfairly distributed also creates ¡llI-will and conflict among people. 
So, Bodhisattvas practice giving and treat friend and foe alike. They neither harbor 
grudges nor despite evil-natured people. Furthermore, In order to stop creating hatred and 
anger, practiioners should practice the calm state of mind. When we pracfice to calm 
your mind, you are able to see the reason why poverty creates hatred and anger, and your 
compassion and loving-kindness wIll be wide opened to all senftilent beings. 

Thiền Quán để thấy rằng ngũ dục dẫn đến mợi khó khăn trở ngại— Meditation and 
Contemplation to see that the five desire lead to dựƒiculfies: Tuy vẫn làm người thế tục 
ngoài đời, chư Bồ Tát nhìn thấy năm dục gây lầm lỗi ngất trời. Thế nhưng lòng không 
nhiễm vui chơi thế tình, ba y thường nhớ của mình, ngày nào sẽ được ôm bình ngao du. 
Chí mong lìa tục đi tu, đạo gìn trong sạch chẳng lu không mờ. Hạnh lành cao vút kính 
thờ, thương yêu tất cả không bờ bến đâu. Đức Phật dạy: “Muốn thấy được rằng ngũ dục 
dẫn đến mợi khó khăn trở ngại, các ông phải luôn tu tập thiển quán để có được chánh 
niệm. Tất cả các ông phải nên nhớ rằng người có chánh niệm thì bọn cướp phiền não và 
ngũ dục không thể nào động đến được. Nếu các ông có năng lực chánh niệm vững và 
mạnh, cho dù các ông có cùng đi với bọn cướp ngũ dục chúng cũng không làm tổn hại 
được các ông, cũng giống như khi các ông ra trận mà có trang bị áo giáp và đạn dược đầy 
đủ nên không có gì để sợ.”—Great people, even as laity, are not blightly by worldly 
pleasures. Instead, they constantly aspire to take up the three precepts-robes and 
blessing-bowl of the monastic life. Their ideal and ambition 1s to leave the household and 
family life to cultivate the way In Iimmaculate purity. Thetr virtuous qualities are lofty and 
sublime; their attitudes toward all creatures are kind and compassionate. The Buddha 
taught: “lo wish to see that the five desire lead to difficulties, you should always practice 
meditation and contemplation, so that you can always have right mindfulness. You all 
should remember that the bandits of afflictions and five desires can never invade people 
with mindfulness. If your power of mindfulness 1s solid and strong, even If you go among 
the bandits of the five desires, you wIll not be harmed by them. It is like entering a 
battlefield equiped with armor and ammunifion and having nothing to fear.” 

Thiền Quán để có được trí tuệ để thấy được rằng lửa dữ sanh tử gây ra vô lượng khổ 
não khắp nơi— Meditation and Contemplation to have the wisdom to see that the fire 0ƒ 
birth and death is raging: Mục đích tu hành của chúng ta là có được trí tuệ để thấy được 
tử sanh hoài đau khổ vô cùng. Vì vậy mà Bồ Tát phát tâm dõng mãnh đại hùng. Quyết 
lòng độ hết đồng chung Niết bàn. Thà mình chịu khổ muôn vàn, thay cho tất cả an nhàn 
thẳnh thơi. Mọi người đều được vui tươi, đến bờ giác ngộ rạng ngời hào quang. Đức Phật 
dạy: “Nếu các ông có được trí tuệ, các ông sẽ không vướng vào tham chấp. Bằng cách tự 
quán chiếu và quan sát lấy mình, các ông sẽ đạt được cái trí tuệ cần thiết cho người tu. 
Chỉ có cái trí tuệ nầy mới có thể giúp các ông giải thoát được mà thôi. Cho dù các ông có 
từ bổ cuộc sống gia đình đi nữa, mà không cố gắng có được cái trí tuệ để thấy rằng lửa 
dữ sanh tử gây ra vô lượng khổ não khắp nơi, các ông cũng chẳng bao giờ giải thoát được 
đâu. Các ông nên luôn nhớ rằng trí tuệ là con thuyển vững chắc đưa các ông ra khỏi biển 
đời sanh, lão, bệnh, tử. Trí tuệ là ngọn đuốc sáng soi thấu bóng tối của vô minh. Trí tuệ 
là điệu dược cho người mang tâm bệnh; và là lưỡi riều sắc bén bổ ngã cả đám rừng lo âu 
của các ông.”—The purpose of our cultivation ¡is to have the wisdom to see that rebirth 
and death are beset with measureless suffering and afflictions, like a blazing fire. Thus, 


1284 


great people make the resolve to cultivate the Great Vehicle. To rescue all beings. To 
endure endless hardship while standing In for others. To lead everyone fo ultimate 
happiness. The Buddha taught: “Tf you have wisdom, then you wIll be without greed and 
attachment. By constantly reflecting on and observing yourself, you will attain the 
wisdom you need for a cultivator. Only this wisdom can help you to attain liberation. 
Although you have left family life, 1f you do not try to cultivate to have the wisdom to see 
that the fire of birth and death 1s raging, still you will be unable to get free. You should 
always remember that wisdom 1s a sturdy ship in which to cross the ocean of birth, aging, 
sickness, and death. It is a great brigpht torch for the drakness of Ignorance. Ït 1s a 
wonderful medicine for all people with merntal illness; and 1t 1s a sharp ax to cleave the 
whole forest of your anguish.” 


1285 


Chương Một Trăm Hai Mươi Lăm 
Chapter Qne Hundred and Twenty-Five 


Thiên và Ma Chướng 
Zen and Demonic (bsfrucfions 


(A) Ma 
Demors 


(ID Tổng quan về “Mara ”—An overview oƒ “Mara ”: 

1) “Mara” là thuật ngữ Bắc Phạn— “Mara” ¡is a Sanskrit term for “demon”: “Mara” là thuật 
ngữ Bắc Phạn có nghĩa là “ma.” Ma vương là danh từ cổ mà dân chúng Ấn Độ dùng để 
ám chỉ những lực lượng tội lỗi xấu ác thường quấy nhiễu tâm chúng ta. Đây chính là 
những động lực ma quỷ khiến cho con người quay lưng lại với việc tu tập và tiếp tục lăn 
trôi trong luân hồi sanh tử. Trong nhà Thiền nói riêng, ma là những kẻ xấu ác, những 
chướng ngại trên bước đường tu tập. Bất cứ luyến ái, chướng ngại hay ảo tưởng nào lôi 
kéo sự chú tâm tu tập của mình. “Ma” tiếng Phạn gọi là mara, Tàu dịch là “sát,” bởi nó 
hay cướp của công đức, giết hại mạng sống trí huệ của người tu. “Ma” cũng chỉ cho 
những duyên phá hoại làm hành giả thối thất đạo tâm, cuồng loạn mất chánh niệm, hoặc 
sanh tà kiến làm điều ác, rồi kết cuộc bị sa đọa. Những việc phát sanh công đức trí huệ, 
đưa loài hữu tình đến niết bàn, gọi là Phật sự. Các điều phá hoại căn lành, khiến cho 
chúng sanh chịu khổ đọa trong luân hồi sanh tử, gọi là ma sự. Người tu càng lâu, đạo 
càng cao, mới thấy rõ việc ma càng hung hiểm cường thạnh. Trong kinh Nipata, Đức Phật 
đã nói với Ma vương như sau: “Này ma vương, dục lạc là ma quân thứ nhất của người, 
hai là bất mãn, ba là đói khát, bốn là ái dục, năm là dã dượi hôn trầm, sáu là sợ hãi, bảy 
là hoài nghi, tám là kiêu mạn và vô ơn, chín là danh lợi và mười là khen mình chê người. 
Này ma vương, hùng binh của ngươi là thế. Chúng luôn thường trú trong con người xấu 
xa đê tiện, những kẻ hèn yếu thì thất bại; nhưng người nào dũng cảm hàng phục được 
chúng sẽ đạt được chân hạnh phúc.”—A SanskrIt term for “demon.” Mara, an anclient 
Indian term, Implied the evil forces that disturb our minds. These are demonic forces that 
cause human beiIngs to turn away from Buddhist practice and continue to flow in the cycle 
of births and deaths. In Zen, mara 1s any delusion or force of distraction. “Demons” are 
called “mara” 1n Sanskrit. In Chinese, the word has connofation of “murderer” because 
demons usually plunder the virtues and murder the wisdom-life of cultivators. “IDemons” 
also represent the destructive conditions or Influences that cause practitloners fO 
retrogress 1n theIr cultivation. Demons can render cultivators Insane, making them lose 
therr right thought, develop erroneous views, commit evil karma and end up sunk In the 
lower realms. These activitiles which develop virtue and wisdom and lead sentient beings 
to Nirvana are called Buddha work. Those activities which destroy good roots, causing 
senfient beings to suffer and revolve in the cycle of Birth and Death, are called demonIc 
actions. The longer the practitioner cultivates, and the higher his level of attainment, the 


2) 


1286 


more he discovers how wicked, cunning and powerful the demons are. In the Nipata 
Sutta, the Buddha told Mara: “Sensual pleasures are your first army; discontent your 
second; your third 1s hunger and thirst; the fourth ¡1s called craving; sloth and torpor are 
your fifth; the sixth 1s called fear; your seventh 1s doubt, conceit and ingratitude are your 
eipht; the ninth 1s gain, renown, honor and whatever fame 1s falsely received; and 
whoever both extols himself and disparages others has fallen victim to the tenth. Thịs 1s 
your army, Mara, the striking force of darkness. One who 1s not brave enough cannot 
congquer 1t, but having conquered it, one obfains happiness.” 


Z 


Tàu dịch là “sát,”—In Chinese, the word has connotation oƒ “murderer”: “Ma” tiếng 
Phạn gọi là mara, Tàu dịch là “sát,” bởi nó hay cướp của công đức, giết hại mạng sống trí 
huệ của người tu. “Ma” cũng chỉ cho những duyên phá hoại làm hành giả thối thất đạo 
tâm, cuồng loạn mất chánh niệm, hoặc sanh tà kiến làm điều ác, rồi kết cuộc bị sa đọa. 
Những việc phát sanh công đức trí huệ, đưa loài hữu tình đến niết bàn, gọi là Phật sự. 
Các điều phá hoại căn lành, khiến cho chúng sanh chịu khổ đọa trong luân hồi sanh tử, 
gọi là ma sự. Người tu càng lâu, đạo càng cao, mới thấy rõ việc ma càng hung hiểm 
cường thạnh—“Demons” are called “mara” in Sanskri. In Chinese, the word has 
connofation of “murderer” because demons usually plunder the virtues and murder the 
wisdom-lie of cultivators “Demons” also represent the destructive conditions or 
influences that cause practitioners to retrogress 1n their cultivation. Demons can render 
cultivators Iinsane, making them lose thetr right thought, develop erroneous views, 
commit evil karma and end up sunk in the lower realms. These activities which develop 
virtue and wisdom and lead sentient beings to Nirvana are called Buddha work. Those 
activitles which destroy øood roots, causing sentient beings to suffer and revolve In the 
cycle of Birth and Death, are called demonic actlons. The longer the practitioner 
culfivates, and the higher his level of attainment, the more he discovers how wicked, 
cunning and powerful the demons are. 


(H) Những Loại “Ma ”— D[ƒƒferent Kinds gƒ “Mara ”- 


1) 


2) 


Nội Ma—Internal Devil: Nội Ma hay “ma trong thân thể,” tức là những thúc đẩy của bản 
năng hay những ý niệm xấu quấy nhiễu cái tâm chân chính của ta. Tuy nhiên, đối với 
những hành giả thuần thành, sự cám dỗ như thế thúc đẩy ý nguyện cầu tìm Đạo của họ— 
Internal Devil or the “devil in the body,” meaning Instinctive Iimpulses or wIcked 1deas 
that disturb our righteous minds. However, for determined or devout practitioners, such a 
tempftation acts to strengthen theirr wIll to seek the Way. As a result, the “devil in the 
body” will be served to protect the Buddha-law. 

Ngoại Ma—External Devil: Ngoại Ma hay “ma ở ngoài thân thể,” tức là sự cám dỗ hay 
sức ép từ bên ngoài. Nói cách khác, “ma ở ngoài thân thể” nghĩa là lời nói và hành vi 
của người cám dỗ, phê phán, quấy rối và đe dọa những ai tận lực tu tập giáo lý của Đức 
Phật và quảng bá giáo lý ấy. Ma vương tiêu biểu cho dục vọng đã quấn lấy chúng sanh 
làm cẩn trở cho sự khởi phát thiện nghiệp và tiến bộ trên đường cứu độ và đại giác— 
External Devil or the “devil outside the body,” meaning temptfation or pressure from the 
outside. In other words, “devil outside the body” means the speech and conduct of those 
who offer temptation, criticism, disturbance, and threats to those who endeavor fo 
practice the Buddhaˆs teachings and spread them. 


1287 


3) Ma vương—Mara-raja: Ma vương là những ác tính tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, ác 
kiến, và các tánh độc hại khác có thể mang lại cho con người sự bất hạnh và phiển não. 
Ma vương, sự thử thách, kẻ giết người hay kẻ phá hoại, là hiện thân của xấu xa hay tử 
thần trong huyển thoại Phật giáo. Trong Phật giáo, ma vương biểu hiện dục vọng lướt 
thắng con người cũng như những gì trổi lên làm ngăn trở sự xuất hiện của thiện nghiệp 
cũng như sự tiến bộ trên đường giác ngộ. Ma vương là chủ nhân tầng trời dục giới 
(Triloka Deva) thứ sáu, có trăm tay và thường thấy cưỡi voi. Truyền thuyết kể rằng Phật 
Thích Ca bị Ma vương tấn công khi Ngài tìm cách đạt tới đại giác. Ma vương tìm cách 
ngăn cẩn Phật khi Ngài chỉ cho mọi người con đường giải thoát. Ma vương muốn ngăn 
cản Đức Phật không cho Ngài chỉ bày cho con người con đường giải thoát. Thoạt tiên Ma 
vương sai một bầy quỷ tới quấy rối, nhưng Phật không nao núng. Sau đó Ma vương bèn 
phái cô con gái đẹp nhất của mình đến dụ dỗ Phật, nhưng trước mắt Phật, cô gái biến 
thành kẻ xấu xí gớm ghiếc, nên Ma vương thừa nhận mình đã thua Phật. Thiên ma là loại 
ma ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại, thuộc tầng thứ sáu của trời Lục Dục. Loại ma nầy có 
phước báo, hưởng sự vui mầu nhiệm cao tột của ngũ trần, cho đó là cảnh khoái lạc tuyệt 
đối, nắm quyển hạn về dục nhiễm, không muốn ai thoát khỏi phạm vi ấy. Loại ma nầy 
thường che lấp hay cẩn trở chơn lý Phật giáo. Khi hành giả đạt đến mức tu khá cao, tâm 
quang phát lộ, ánh sáng chiếu thấu lên cõi trời Tha Hóa làm cho cung điện ma rung 
động, chúng liền phát giác và vì sợ e có người giải thoát, quyến thuộc mình sẽ giảm bớt 
đi, nên tìm cách phá hoại. Chúng hiện ra nhiều cảnh, hoặc hăm dọa, hoặc khuyến dụ, 
hoặc giúp sức cho tà định tà trí cùng thần thông cốt để gạt gẫm; lại thay phiên nhau rình 
rập không giây phút nào rời để chờ cơ hội thuận tiện. Nếu hành giả có một niệm sơ hở, 
liền bị chúng ám nhập, xúi dục làm những điều trái đạo đức, đời tu kể như đã hư tàn— 
“Mara-rajJa” represent Satan, or the persomification of evil and temper of man. Mara-raJa 
also means the Evil One, the Temper, the God of Lust, or Sins. All of the above 
symbolize the passions that overwhelmed human beIngs as well as everything that 
hinders the arising of the wholesome roots and progress on the path of salvation and 
enlightenment. Mara 1s our greed, hatred, Ignorance, pride, doubt, wrong views, evil 
views and all the other poIsons bringing people unhappiness and grief. The temper, the 
murder, the destruction, or the personification of evil or death in Buddhist mythology. In 
Buddhism, Mara symbolizes the passions that overwhelm human beings as well as 
everything that hinders the arising of the wholesome roots and progress on the path of 
enlightenment. Mara 1s the lord of the sixth heaven of the desire realm and 1s often 
depicted with a hundred arms, riding on an elephant. According to legend, the Buddha 
Sakyamunmi was attacked by Mara as he was striving for enliphtenment. Mara wanted to 
prevent him from showing men the way that liberates them from suffering. Mara first 
called up a crowd of demons, but Sakyamumi did not fear them. Then he sent his most 
beautiful daughter to seduce Sakyamumi, but before the Buddha”s eyes she turned Into an 
ugly hag, where upon Mara admitted conclusive defeat. One of the three kinds of 
demons. Celestial demons refers to the type of demon that resides in the Sixth Heaven, 
also called the Heaven of Free EnJoyment of Others' Emanations. This type of demon 
possesses merits and blessings and enJoys the highest heavenly bliss In the Realm of 
desire, of which our world 1s but a small part. They then mistake such happiness and bliss 
as ultimate, and do not wish anyone to escape their Infiluence. Celestial demons 


4) 


1288 


consfanfly obstruct the Buddha-truth and followers. When a practitioner has attained a 
fairly hiph level of cultivation, his mind-light develops and shines up to the realm of the 
Sixth Heaven. It is then discovered by the celestial demons, who seek ways to sabofage 
his cultivation. Such action can take many forms, threatening or caJoling, or even helping 
the practiioner attain false samadhi “wisdom” and spirtual power, with the aim of 
ultmately deceiving him. These demons take turns watching the practitioner constantly 
and without Interruption, watting for the opportunity. If the practitioner has a delusive 
thought, they pounce on him or steer him toward things contrary to the Way. The 
practitioner”s entire lifetime of cultivation 1s then over, for all practical purposes. 

Phiền Não Ma— Demons öoƒ Afflicions: Phiển não ma chỉ cho các phiền não tham nhiễm, 
hờn giận, si mê, khinh mạn, nghi ngờ, ác kiến; cho đến các thứ ma ngũ ấm, lục nhập, 
mười hai xứ, mười tám giới. Loại ma nầy cũng gọi là nội ma, do lòng mê muội điên đảo 
sanh ra, nên phải dùng tâm chân chánh sáng suốt giác ngộ mà giải trừ. Phàm phu tự mình 
đã có những nghiệp riêng, lại do cộng nghiệp sống chung trong khung cảnh, mà người 
xung quanh phần nhiều tánh tình hiểm ác, nghiệp chướng sâu dầy, nên dễ động sanh 
phiền não. Có kẻ không chịu đựng nổi sự lôi cuốn của ngũ trần nên bị sa ngã. Có người 
vì nghịch cảnh, khiến cho bi thương sầu não, chí tiến thủ tiêu tan. Những sự việc nầy xui 
khiến người tu nhẹ thì ưu sầu, uất ức sanh đau bệnh; nặng thì chán nãn bỏ đạo, hoặc phẫn 
chí tự tận; nguy hại hơn nữa, tất đến chỗ đối với hàng xuất gia tại gia đều mất hết mỹ 
cảm, tránh xa chán ghét, sanh việc khinh rẽ chê bai, không tin nhân quả, làm điều ác, rồi 
phải đọa tam đồ. Muốn đối trị thứ ma nầy, hành giả phải quán xét phiển não là hư 
huyễn, xao động, nóng bức, trói buộc, tối tăm, chỉ làm khổ cho người và mình. Dứt phiền 
não, ta sẽ trở về chân tâm tự tại giải thoát, mát lặng sáng trong, an vui mầu nhiệm. Đối 
với sự mê chấp từ năm ấm cho đến mười tám giới, cũng nên quán như thế. Trong Kinh 
Pháp Hoa, Đức Phật bảo: “Các ngươi chớ nên tham đắm sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, 
dù thô hay dù tế. Nếu mê đắm tham trước, Tất bị nó thiêu đốt. Khi xưa Đức Văn Thù Sư 
Lợi Bồ Tát hỏi một vị Thiên nữ: “Ngươi xem mười tám giới như thế nào?” Thiên nữ đáp: 
“Như thấy kiếp lửa đốt thế gian!” Đây là những lời cảnh giác để phá trừ loại ma phiền 
não. Phiển não ma hay nội ma, nếu không chế phục được, tất sẽ chiêu cảm đến ngoại ma 
ở ngoài đến phá. Lời xưa nói: “Trong cửa có tiểu nhơn, ngoài cửa tiểu nhơn đến. Trong 
cửa có quân tử, ngoài cửa quân tử đến.” Lại như khi ăn trộm đào ngách muốn vào nhà, 
gia chủ hay được tỏ ra bình tỉnh răn trách, tất nó phải sợ hãi bỏ đi. Nếu chủ nhà kinh sợ 
rối rít năn nỉ, đó chính là thái độ khuyên rước trộm vào nhà vậy —These demons 
represent the afflictions of greed, anger, resentment, delusion, contempt, doubt and 
wrong views. They also include the demons of the Eive Skandas, the Six Entrances, the 
Twelve Sense Fields, and the Eighteen Elements. These demons are also called 
“internal” as they created by topsy-turvy, delusive states of mind. Therefore, they must 
be overcome by the bright, enlipghtened mind. The human mind 1s easily moved, 
developing afflictions not only because of personal karma but also because of the 
common karma of living In an environment filled, for the most part, with evil beings. 
Some persons cannot resist the attractions of the five Dusts and thus fall into evil ways. 
Others, encountering adverse conditions, gørow sad and mournful and lose thetr 
determination to progress. Such developments depending on their severity, render the 
culfivator despondent , indignant and 1Ìl, or worse still, cause him to abandon the Buddhist 


1289 


Order or even to commit suicide out of despalr. More harmful still, they can lead to loss 
of respect and good will toward other cultivators, sometimes even hatred and avoidance 
of clergy and lay people alike. Loss of faith in cause and effect, bad karma and finally, 
descent upon the three Evil Paths are the end result. To counteract these demons, the 
practitioner should reflect that all afflictions are illusory, upsetting, suffocating, binding, 
evil and conducive only to suffering for both himself and others. To eliminate afflictions 
1S fO return to the True Mind, free and liberated, fresh and tranquil, bright and clear, 
happy and at peace, transcendental and wondrous. The cultivator should also meditate In 
the same way on all attachments, from the FIive Skandas to the Eighteen Elements. In the 
Lotus Sutra, Sakyamuni Buddha said: “You should not be greedy and attached to gross 
and vile forms, sound, smell, taste, touch and dharmas. If you do, they will burn you up.” 
ManJusm Bodhisattva once asked a female deity, “How do you see the Eighteen 
Elements?” The deity replied, “They are similar to the eonic fire burning up the whole 
world.” These are words of warning, reminding us to eliminate the demons of afflictions. 
lf the demons of afflictions or Internal demons are not subdued, they wIll attract external 
demons which wreak havoc. The ancient have said: “If inside the door there are mean- 
spirited people, mean-spirited people wIll arrive at the door; 1ƒ inside the door there are 
Virtuous, superior people, noble superior people wIll arrive at the door.” As an example, 
when thieves try to enter a house through the side door, 1f the owner calmly scolds them 
in a loud voice, they will naturally be frightened and leave. If on the other hand, he Is 
terrified and panic-stricken, and begs them to desist, he wIll unwittingly be Iinviting them 
1nto his house. 


(HDMa theo Đại Thừa Khởi Tín Luận — “Mara” according to the Awakening of Faith: 
Trong Đại Thừa Khởi Tín Luận, Mã Minh Bồ Tát đã từng khuyên dạy: “Trong khi hành 
giả tịnh tu, thường bị các thiên ma, ngoại đạo, hoặc quỷ thần làm não loạn. Chúng hiện 
các hình tướng ghê rợn để khủng bố, hoặc tướng nam nữ xinh đẹp để quyến rũ. Có khi 
chúng hiện thân Phật, Bồ Tát hay chư Thiên với các tướng trang nghiêm; hoặc nói các 
môn đà la ni; hoặc nói pháp bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiển định, trí huệ; hoặc 
nói các pháp bình đẳng, không, vô tướng, vô nguyện, khen ngợi cảnh không oán không 
thân, không nhân không quả, cứu cánh rỗng không vắng lặng, bảo đó là chân niết bàn. 
Hoặc chúng làm cho hành giả biết đời trước của mình, suốt việc quá khứ vị lai, thấu rõ 
tâm niệm của mọi người, cho đến được biện tài vô ngại. Chúng khiến người tu tham 
luyến danh lợi thế gian, tánh tình thất thường, hay giận, hay cười, ưa ngủ, nhiều bệnh, dễ 
xót thương xúc cảm, có khi rất tinh tấn, lắm lúc lại trễ nải biếng nhác. Hoặc chúng xui 
hành giả sanh tâm nghi ngờ không tin, nhiều lo nghĩ, bỏ pháp tu căn bản trở lại tu các tạp 
hạnh, đấm nhiễm những việc triỀn phược ở thế gian. Hoặc chúng làm cho hành giả được 
một ít phần tương tợ như tam muội, có thể ở trong định từ một ngày cho tới bẩy ngày, 
thân tâm an vui không biết đói khát; song đó là do sức tà chứng của ngoại đạo gia bị, 
không phải chân tam muội. Hoặc lại khiến cho hành giả ăn uống không chừng độ, khi 
nhiều khi ít, sắc mặt biến đổi luôn. Khi gặp những cảnh như trên, người tu phải dùng trí 
tuệ quán sát, gắng giữ chánh niệm, đừng sanh tâm chấp trước mà lạc vào lưới tà. Phải 
kiên trì như thế mới xa la được ma chướng.”—In the Awakening of Faith, the Patriarch 
Asvaghosha admonished: “There may be some disciples whose root oŸ merit 1s not yet 


1290 


mature, whose control of mind 1s weak and whose power of application 1s limited, and yet 
who are sincere In their purpose to seek enlightenmernt, these for a time may beset and 
bewildered by maras and evil influences who are seeking to break down their good 
purpose. Such disciples, seeing seductive siphts, attractive girls, strong young men, must 
consfantly remind themselves that all such tempting and alluring things are mind-made; 
and, 1f they do this, their tempting power wIll disappear and they will no longer be 
annoyed. Or, If they have vision of heavenly gods and Bodhisattvas and Buddhas 
surrounded by celestial glories, they should remind themselves that those, too, are mind- 
made and unreal. Or, If they should be uplifted and excited by listening to mysterIous 
Dharamis, to lectures upon the paramifas, to elucidatlons of the great principles of the 
Mahayana, they must remind themselves that these also are emptiness and mind-made, 
that In their essence they are Nirvana itself. Or, If they should have Intimations within 
that they have atained transcendental powers, recalling past lives, or fÍoreseeing future 
lives, or, reading others' thoughts, or freedom to visit other Buddha-lands, or great 
powers of eloquence, all of these may tempt them to become covetous for worldly power 
and riches and fame. Or, they may be tempted by extremes of emotion, at times angry, af 
other time Joyous, or at times very kind-hearted and compassionate, at other times the 
V€ry Opposife, or at times alert and purposeful, at other times Iindolent and stupid, at tImes 
full of faith and zealous In their practice, at other times engrossed In other affairs and 
negligent. All of these will keep them vacillating, at times experlencing a kind of 
fictitious samadhi, such as the heretics boast of, but not the true samadhi. Or later, when 
they are quite advanced they become absorbed In trances for a day, or two, or even 
seven, not partaking of any food but _upheld inward food of their spirit, being admired by 
therr friends and feeling very comfortable and proud and complacent, and then later 
becoming very erratic, sometimes eafing little, sometimes greedily, and the expression of 
ther face constantly changing. Because of all such strange manifesfatons and 
developmenfs In the course of their pracfices, disciples should be on thetr guard to keep 
the mind under constant control. They should neither grasp after nor become_ attached to 
the passing and unsubstantial things of the senses or concepts and moods of the mind. lf 
they do this they will be able to keep far away from the hindrances of karma.” 


(IV)Hành Giả Tu Trong Hoàn Cảnh Đầy Ma Chướng—Zen Practioners Cultivate in 
Circumstances Full oƒ Demonic Qbsiructions: 

1)_ Hành giả tu thiền luôn nhớ mọi hoàn cảnh đều đây ma chướng—Zen practitioners should 
always remember that all circumstances are ƒMll oƒ demonic obstructions: Hành giả tu 
thiển luôn nhớ hai loại ma là nội ma và ngoại ma nầy. Thiên ma cũng thuộc về loài 
ngoại ma. Nhưng sở dĩ lập Thiên ma thành một loại riêng, là vì muốn cho hành giả lưu ý 
đến sự phá hoại nguy hiểm tinh vi của nó. Ngoài phiển não ma, ngoại ma, Thiên ma như 
trên, trong kinh còn nói đến bệnh ma và tử ma. Bởi cơn đau bệnh thường làm cho hành 
giả tiêu giảm công phu, lại tu chưa đến đâu rồi chết có thể khiến người thối thất đạo quả, 
nên mới gọi là ma. Nhưng bệnh ma và tử ma đại ý chí sự chướng ngại của bệnh và chết 
thuộc về thân tứ đại trên đường tu, không có tính cách phá hoại khuấy rối để giết hại đạo 
tâm theo đúng nghĩa của ma—Zen practitioners should always remember these two 
types of demon, Internal and external. Celestial demons are within the category of 


2) 


3) 


1291 


external demons; however, we described them separately to alert the practitioner to the 
dangerous, subtle havoc they can cause. In addition to the demons of afflictions, external 
demons and celestial demons described above, Buddhist sutras also mention “disease 
demons” and the “demons of death.” For disease wIll usually wither the practitioner”s 
efforts, while death in the midst of cultivation can make him retrogress. Thus, disease and 
death are called demons. In general, they represent obstacles to the way that affect the 
physical body, but they cannot harm and destroy the Bodhi-Mind In the true sense of the 
word “demon.” 

Sức công pháp của phiền não ma— The destroy oƒ the demons øƒ qfflictions: Sức tu của 
người thời nay phân nhiều bị phiền não ma hoặc ngoại ma phá hoại, chưa đủ để cho 
Thiên ma phải ra tay. Loại ma nầy chỉ đến với những vị tu cao. Nếu Thiên ma quyết phá, 
những vị sức tu tầm thường khó có hy vọng thoát khỏi. Trong Kinh Lăng Nghiêm, vì 
thương đường tu nhiều hiểm nạn, Đức Phật khuyên các hành giả tham thiển nên kiêm trì 
mật chú, để được nhờ thần lực gia hộ, thoát khỏi nạn ma thành tựu chánh định. Ấn Quang 
Đại Sư đã bảo: “Mới xem qua dường như Kinh Lăng Nghiêm khác quan điểm với Tịnh 
Độ, nhưng xét nghĩ sâu mới thấy kinh nầy vô hình đã khen ngợi tuyên dương Tịnh Độ. 
Tại sao thế? Bởi bậc đã chứng đệ tam Thánh quả A Na Hàm mà còn có thể bị ma cảnh 
làm cho thối đọa, thì sự niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ càng nổi bậc thêm tánh cách trọng 
yếu, trong ánh sáng nhiếp hộ của Đức A Di Đà không còn nạn ma nữa.”—Considering 
the level of cultivation of todayˆ”s practitloners, they generally face harassment only from 
demons of afflictions or external demons. Such cultivators are not advanced enough to 
arouse opposition from celestial demons. However, should the latter set their minds to 
destroying someone, that person has little hope of escaping harm, unless his cultIvafion 1s 
examplary. In the Surangama Sutra, Sakyamumi Buddha, out of compassion for cultIvators 
faced with many dangers along the Way, advised those who practiced medifation to recIte 
mantras at the same time. This would enable them to rely on the power of the Buddhas to 
escape harm from demons and achieve correct samadhi. The Patriarch Yin Kuang once 
said: “At first glance, 1t would appear that the Surangama Sutra has a different viewpoInt 
from Pure Land. However, upon closer scrutiny, that sutra, In 1(s essence, actually praised 
and commended the Pure Land School. Why Is this so? lt 1s because, 1ƒ even those who 
have attained the third level of sagehood can suffer retrogression caused by demons, we 
can see the crucial importance of Buddha Recitation and rebirth In the Pure Land: in the 
gathering and helping light of the Lord Amitabha Buddha, there 1s no more danger of 
demons. 

Lý do chính bị ma chướng vì không thông hiểu giáo lý—Not thoroughly understanding oƒ 
the Buddhist Doctrines is the main reason oƒ demonie obstructions: Phần nhiễu là do hành 
giả không hiểu giáo lý, chẳng khéo trị tâm, để nội ma phát khởi khiến chiêu cảm ngoại 
ma đến phá hoại. Nếu giữ được tâm bình tĩnh, thì với oai lực công đức của câu hồng 
danh, ngoại ma không làm chi được, và phiền não cũng lần lần bị tiêu trừ. Vì thế người tu 
Tịnh Độ, ma cảnh nếu có cũng là phần ít. Trái lại người tu Thiển, ma cảnh hiện nhiều, 
bởi chỉ nương vào tự lực. Bậc Thiển sĩ phải đủ năm điều kiện sau đây. Nếu vị tu thiển 
nào không hội đủ năm điều kiện trên rất dễ bị ma chướng làm tổn hại—Most of the time, 
Zen practitioner does not understand the Dharma and 1s not skillful at reining 1n his mind, 
letting Internal demons or afflictions spring up, which, In turn, aftract external demons. If 


8) 
b) 
c) 


đ) 
©) 


1292 


he can keep his mind empty and still and recite the Buddhaˆs name, external demons wIll 
be powerless and afflictions will gradually disappear. Thus, for the Pure Land 
practitioner, even 1f demonic obstacles do appear, they are few In number. Advanced Zen 
practitioners, on the other hand, face many demonic occurrences because they rely only 
on their own strength and self-power. A Zen follower should fulfill the following five 
conditions to be successful. If a Zen practitioner does not meet these five conditions, he 1s 
very easily subJect to get harm from demons: 

Giới hạnh tỉnh nghiêm: He should keep the precepts sftrictly. 

Căn tánh lẹ làng sáng suốt: His nature and roots should be quick and enlightened. 

Phải hiểu rõ đạo lý, khéo phân biệt tướng chánh tà, chân, vọng: He should have a clear 
understanding of the Dharma, skillfully distinguishing the correct from the deviant, the 
true from the false. 

Ý chí mạnh mẽ vững bền: He should be firm and stable in his determination. 

Phải nương nơi bậc thiện tri thức thông kinh điển, , đã có kinh nghiệm tu thiển nhiều năm 
để nhờ sự hướng dẫn: He should be guided by a good advisor, who has a thorough 
understanding of the sutras and many years experlence 1n meditation. 


(B) Thập Đạo Binh Ma theo Kinh Nipdfa, 
Ten Arrmies 0ƒ Mara according to the Nipafa Sutta 


(D Ma và Phật—Demons and Buddhas: Đức Phật thường dạy: “Phật Cao Nhứt Xích, Ma 


Cao Nhứt Trượng, Phật Cao Nhứt Trượng, Ma Quá Đầu Thượng, Phật Quá Đầu Thượng, 
Ma Quy Hàng Phật.” Lời dạy nầy có nghĩa là nếu Phật không cao hơn ma thì Phật sẽ bị 
ma trấn áp; người tu cũng vậy, phải giữ cho ông Phật nơi chính mình luôn cao hơn ma dù 
trong bất cứ trạng huống nào, nếu không sẽ bị ma chướng đánh đổ. Người tu mà thối 
chuyển là do tự nơi mình, chớ nên đổ thừa cho hoàn cảnh, cũng không nên đổ thừa cho 
ai, chỉ tại mình trây lười giải đãi nên thua ma. Nếu mình kiên tâm trì chí, thì ma chướng 
sẽ tiêu tan—IThe Buddha taught: “If the Buddha 1s one foot tall, the demons will make 
themselves ten feet tall; 1f the Buddha 1s ten feet tall, the demons stands Just above the 
Buddha's head. Nevertheless, 1f the Buddha grows taller still and exceeds the demons In 
heigth, the demons wIll surrender to the Buddha.” 'This teaching means 1f the Buddha 1s 
not taller than the demonds, he wIll be subverted. In the same manner, cultivatos should 
always ensure that his own Buddha 1s taller than that of the demons under any 
ciIrcumstances; otherwise, he wIll be subverted and vanquished. Therefore, cultivators 
who fail and retrogress should not blame external circumstances or anyone. They should 
only blame themselves, for being weaker than the demon. If they persist in holding fast to 
their vows and determination, demonic obstacles wIll disappear. 


(H) Thập Đạo Bình Ma— Ten Armies 0ƒ Demons: 


1) 


Nhục Dục—Sensual Desires: Kama (p)— Chúng ta thường bị lôi cuốn mạnh mẽ bởi âm 
thanh ngọt ngào, hương vị đậm đà, những ý tưởng đẹp đẽ và những đối tượng vừa ý khác 
tiếp xúc với sáu giác quan của chúng ta. Kết quả của sự tiếp xúc nầy là ham muốn phát 


2) 


3) 


4) 


3) 


1293 


sinh. Đối tượng ưa thích và tâm tham muốn là hai điều cần thiết để tạo nên dục lạc. Bên 
cạnh đó, sự dính mắc vào gia đình, tài sẳẩn, công việc, và bạn bè cũng là quân của đám 
ma thứ nhất nầy—We are usually attracted by sweet sounds, rich smells, beautiful ideas, 
and other delightful obJects that touched all our six sense doors. As a natural result of 
encountering these obJects, desire arIses. Pleasant objects and desire are the two bases of 
sense pleasure. Besides, our attachments to family, property, work and friends are also 
considered troops of this first army. 

Nẵn Chí— Discouragemenr: Arati (p)—Chúng ta luôn có khuynh hướng không hài lòng 
với cuộc sống mà chúng ta đang có. Có thể chúng ta cảm thấy mình bất mãn với gia đình, 
nhà cửa, thức ăn hay những yếu tố khác. Muốn vượt qua sự bất mãn nầy chúng ta phải 
lắng nghe lời Phật dạy về vô thường, không có thứ øì tổn tại mãi mãi, từ đó chúng ta có 
thể buông bỏ hết thảy mọi thứ chấp trước, và từ đó an lạc, hoan hỷ và thoải mái sẽ tự 
nhiên hiện khởi trong tâm định tĩnh của chúng ta—We always have a tendency not 
satisfiied with what we have In our life. We may feel disatisfied with family, housing, 
food or with any other small things. To overcome this discontent, we should listen to the 
teachings of the Buddha on the Impermanence of everything; then we can get rid of all 
kínds of attachments; then rapture, Joy and comfort will arise naturally from our 
concentrated mind. 

Đói và Khát—Hunger and Thirst: Khuppipasa (p)—Phải chăng chúng ta đói khác vì thực 
phẩm? Kỳ thật, chúng ta không chỉ đói vì thức ăn, mà còn đói vì nhiều thứ khác như quần 
áo, vật dụng, thú vui giải trí, và những thú say mê cá nhân như sưu tầm đồ cổ, chơi cây 
kiểng, vân vân. Sự đói khát nầy tiềm ẩn trong mọi lãnh vực và mọi nhu cầu của mình, từ 
vật chất đến tâm linh. Nếu chúng ta biết kểm chế với những ham muốn nầy thì đạo binh 
ma thứ ba khó có thể quấy rầy được chúng ta—Are we hungry of food? In fact, we may 
not be hungry for food but also for clothing, entertainment, and other hobbies such as 
collection of antiques, bonsal, and so on. Thịis notion of hunger and thirst relates to the 
enfire range of needs and requirements In both physical and mental areas. IÝ we can 
restraint ourselves from these desires, then the third mara army cannot disturb us. 

Ái Dục—Attachment: Tanha (p)—Khi dục lạc đã tiếp xúc các đối tượng giác quan thì 
tham ái phát sanh. Khi mắt tiếp xúc vật vừa ý, tai tiếp xúc với âm thanh vừa ý, mũi ngửi 
mùi thơm, lưỡi tiếp xúc với vị ngon, thân xúc chạm với vật vừa ý, vân vân, thì tham ái 
phát sanh. Như vậy mọi pháp trần tiếp xúc với lục căn, nếu chúng ta không có chánh 
niệm thì tham ái sẽ phát sanh—When eyes contact pleasurable obJects, ears listen to 
good sounds, nose smells good smell, tongues tastes tasteful food, body touches likeable 
things, and so on, cravings arise. Therefore, If we do not have mindfulness, cravings will 
ArIS€. 

Dã Dượi Hôn Trầm— Sloth and Torpor: Thinamiddha (p)—Tánh của hôn trầm là làm cho 
tâm trí mờ mịt không sáng suốt. Theo Hòa Thượng Piyadassi trong quyển “Con Đường 
Cổ Xưa,” trạng thái hôn trầm hay rã rượi hay trạng thái bệnh hoạn của tâm và các tâm 
sở. Nó không phải như một số người có khuynh hướng nghĩ là trạng thái uể oải mệt mỏi 
của thân; vì ngay cả các bậc A La Hán và các bậc Toàn Giác, những vị đã đoạn trừ hoàn 
toàn sự rã rượi hôn trầm nầy vẫn phải chịu sự mệt mỏi nơi thân. Trạng thái hôn trầm 
cũng giống như bơ đặc không thể trét được. Hôn trầm làm cho tâm chúng ta cứng nhắc và 
trơ lì, vì thế nhiệt tâm và tinh thần của hành giả đối với việc hành thiển bị lơ là, hành giả 


6) 


7) 


8) 


1294 


trở nên lười biếng và bệnh hoạn về tinh thần. Trạng thái uể oải nầy thường dẫn đến sự 
lười biếng càng lúc càng tệ hơn, cho đến cuối cùng biến thành một trạng thái lãnh đạm 
trơ lì —Sloth 1s sluggishness or dullness of mind. Its characteristic 1s lack of drIving poWer. 
lts functfion 1s to dispel energy. It 1s manifested as the sinking of the mind. Ifs proximate 
Cause 1s unwiIse attention to boredom, drowsiness, etc. Sloth 1s identified as sickness of 
conscIousness or ciftagelanna. According to Most Venerable Piyadassi In “he Buddha”s 
Anclent Path,” thina or Middha 1s sloth or morbid state of the mind and menfal properties. 
lt is not, as some are 1nclined to think, slugøishness of the body; for even the Arahats, the 
Perfect Ones, who are free from this Ill also experlence bodily fatigue. This sloth and 
torpor, like butter too stiff to spread, make the mind rigid and inert and thus lessen the 
practitioner”s enthusiasm and earnestness from meditation so that he becomes mentally 
sick and lazy. LaxIty leads to greater slackness until finally there arises a state of callous 
indifference. 

Sợ Sệ—Fear: Bhaya (p)—Sự sợ hãi thông thường là một dấu hiệu ngầm của sự giận 
dữ—Có khi chúng ta không thể đương đầu với vấn để, nhưng cũng không biểu lộ phản 
ứng ra mặt mà chờ cơ hội trốn chạy. Nếu chúng ta có thể đối đầu với vấn để, với một cái 
tâm cởi mở và thoai mái thì sự sợ hãi sẽ không khởi dậy được —Ordinary fear ¡is a 
sinking sign of anger. When we cannot face the problem, we show no reaction outwardly 
and wait for the opportunity to run away. But If we can face our proble directly, with an 
open and relaxed mind, fear wIll not arIse. 

Hoài Nghi— Doubi: Vicikiccha (p)—Hoài nghỉ có nghĩa là hoài nghi về mặt tính thần. 
Theo quan điểm Phật giáo thì hoài nghỉ là thiếu khả năng tin tưởng nơi Phật, Pháp, Tăng. 
Nghi ngờ là chuyện tự nhiên. Mọi người đều bắt đầu với sự nghi ngờ. Chúng ta sẽ học 
được ở sự hoài nghi nhiều điều lợi lạc. Điều quan trọng là đừng đồng hóa mình với sự 
hoài nghi. Nghĩa là đừng chụp lấy nó, đừng bám víu vào nó. Dính mắc và hoài nghi sẽ 
khiến chúng ta rơi vào vòng lẩn quẩn. Thay vào đó, hãy theo dõi toàn thể tiến trình của 
hoài nghi, của sự băn khoăn. Hãy nhìn xem ai đang hoài nghi. Hoài nghi đến và đi như 
thế nào. Làm được như vậy, chúng ta sẽ không còn là nạn nhân của sự hoài nghi nữa. 
Chúng ta sẽ vượt ra khỏi sự nghi ngờ và tâm chúng ta sẽ yên tỉnh. Lúc bấy giờ chúng ta 
sẽ thấy mọi chuyện đến và đi một cách rõ ràng. Tóm lại, hãy để cho mọi sự bám víu, 
dính mắc của chúng ta trôi đi; chú tâm quan sát sự nghi ngờ; đó là cách hiệu quả nhất để 
chấm dứt hoài nghi. Chỉ cần đơn thuần chú tâm quan sát hoài nghi, hoài nghi sẽ biết 
mất —Doubt signifies spiritual doubt, from a Buddhist perspective the inability to place 
confidence In the Buddha, the Dharma, the Sangha, and the training. Doubting 1s natural. 
Everyone starts with doubts. We can learn a great deal from them. What Is Important 1s 
that we do not Identify with our doubts. That 1s, do not get caught up 1n them, letting our 
mind spin in endless circles. Instead, watch the whole process of doubting, of wondering. 
See who 1t 1s that doubts. See how doubts come and go. Then we will no longer be 
victimized by our doubts. We will step outside of them, and our mind will be quiet. We 
can see how all things come and go. Let go of our doubts and simply watch. Thịs 1s how to 
end doubting. 

Phi Báng và Chê Bai— Defamation-Mocking: Ví dụ có người nói xấu mình, mình cũng 
không hề gì. Mình coi chuyện đó như không có øì, tự nhiên sóng gió sẽ hết. Như có người 
chê bai mình, mình không thích, trong lòng rất khó chịu—If someone ¡nsults us and 


3) 


1295 


spreads tales about us, we should not mind. We should let 1t pass, come what may. The 
enfire episode wIll eventually calm down all by 1(self. If someone mock us, even a little, 
we can not stand it, and 1t is a very uncomfortable sensation. 

Thâu Đoạt Bất Chánh, Tiếng Tốt, Danh Vọng, Lời Khen Tặng và Lợi Lộc—Gain, praise, 
honowr, and ill-gotten ƒfame: Labha-siloka-sakkara-micchayasa (p)—Khi được lợi ích 
mình cắm thấy vui, bị thiệt hại mình cảm thấy buồn, đó là sự biểu hiện của sự yếu kém 
định lực. Dầu là suy bại hay gặp bất cứ sự gian nan đến đâu, chúng ta không nên nao 
núng, có thất bại cũng không động tâm. Nếu có người xưng tán mình một câu, mình cảm 
giác ngọt ngào như ăn đường mật và cẩm thấy thoải mái. Như có người xưng tán mình, 
truyền tụng hay tôn xưng mình mình cũng không nên dao động. Chỉ nên coi các thứ công 
danh như sương mai còn đọng lại bên kiếng cửa số vào buổi ban mai mà thôi—We 
become pleased when we gain benefits and are sad when we lose them. This shows a 
lack of samadhi-power. No matter what difficultles arise, we ought to take them 1n stride 
and n ot be upset when we lose out. When others pralse us, 1t tastes as sweet as honey; It 
1s a comfortable sensation. If we are praised by someone and he makes our name known, 
we should take 1t In stride and regard glory and honor as no more Important than mist on 
the window pane at dawn. 


10) Tự phụ và Khinh Miệt— Selƒ-praise and contempf for others: Atttkkamsanaparavambhana 


(p)— Tự phụ là một đạo binh ma đáng sợ. Nó hủy diệt lòng biết ơn và làm cho chúng ta 
khó có thể thừa nhận được rằng mình đã nợ biết bao nhiêu người. Nó khiến mình quên đi 
tất cả những việc tốt đẹp mà người khác đã làm cho mình trước đây. Vì tự phụ mà chúng 
ta xem thường và chê bai cũng như dèm pha đức hạnh của người khác—Conceit is really 
a fearsome menfal state. It destroys gratitude; ant it makes more difficult for us to 
acknowledge that we owe any kind of debt to another person. It cause us to forget the 
good deeds others have done for us In the past. Because of conceit, we belittle and 
denigrate other people. 


1296 


1297 


Chương Một Trăm Hai Mươi Sáu 
Chapter One Hundred and Twenty-Six 


Thiên và Lý Nhân Duyên 
Zen and the Theories oƒ Causatfion 


(ID Đại cương về Lý Nhân Duyên—An overview oƒ the Theory oƒ Causafion: Theo đạo Phật, 
mọi sự mọi vật trong vũ trụ không thể đứng riêng một mình mà có được; trái lại phải 
nương nhờ nhau mà thành. Riêng về loài hữu tình như con người thì do mười hai nhân 
duyên nương nhau mà thành một chuỗi sinh tử vô hạn, nối tiếp từ quá khứ đến hiện tại 
và vị lai. Muốn hiểu rõ guỗồng máy của của sự sinh tử luân hồi của kiếp người trong bể 
khổ trần gian, Phật tử, nhất là những người tu tập thiển quán, nên thông đạt thuyết “Thập 
Nhị Nhân Duyên” và phải tìm hiểu phương pháp để diệt trừ cái vòng lẩn quẩn sinh tử 
luân hồi ấy. Nhân là công năng sinh trưởng tất cả sự vật, duyên là sự trợ giúp cho công 
năng được thực hiện. Cũng như gieo đậu được đậu, nhưng trước hết chúng ta phải có hạt 
đậu giống, gieo xuống đất, rồi nhờ ánh sáng mặt trời, mưa, tưới, bón phân, nhân công 
chăm sóc mới có sự nẩy mầm thành cây đậu, trái đậu. Hạt giống là nhân; đất, ánh sáng, 
nước, vân vân là duyên. Do nhân có duyên trợ giúp nên có quả. Theo Phật giáo, quả 
không bao giờ do một nhân duy nhất mà thành; nhiều nhân và nhiều duyên mới thành 
một quả. Vì vậy chúng ta có thể kết luận vạn vật trong vũ trụ nương nhau mà phát sanh, 
đâ y là định luật tất yếu. Thập Nhị Nhân Duyên là mười hai mắc xích trong vòng sanh tử. 
Nhân duyên sinh sản trong lệ thuộc. Tất cả các hiện tượng thể chất và tâm thân tạo thành 
sự sống của chúng sanh đều có những liên hệ phụ thuộc lẫn nhau. Đây là mười hai ràng 
buộc sinh linh vào luân hồi sinh tử. Luật Duyên Khởi là một trong những giáo pháp quan 
trọng nhất của Đức Phật. Luật nầy nhấn mạnh đến một nguyên lý quan trọng về vạn 
pháp trong vũ trụ là tương đối, hữu vi và không độc lập với những duyên phụ khác (cái 
nầy sanh thì cái kia sanh; cái nầy diệt thì cái kia diệt). Những nhân ảnh hưởng đến việc 
tái sanh trổ lại cõi người. Đức Phật dạy: “Do sự nối kết của các chuỗi nhân duyên mà có 
sự sinh, có sự diệt. Đạo Phật chủ trương rằng không có cái được tạo độc nhất và riêng rẻ. 
Vạn hữu trong vũ trụ, tâm và vật, khởi lên đồng thời; vạn hữu trong vũ trụ nương tựa lẫn 
nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, và do đó tạo ra một bản đại hòa tấu vũ trụ của toàn thể điệu. 
Nếu thiếu một, vũ trụ sẽ không toàn vẹn; nếu không có tất cả, cái một cũng không. Khi 
toàn thể vũ trụ tiến tới một bản hòa âm toàn hảo, nó được gọi là nhất chân pháp giới, vũ 
trụ của cái “Một” hay cái “Thực,” hay “Liên Hoa Tạng.” Trong vũ trụ lý tưởng đó, vạn 
hữu sẽ tổn tại trong hòa điệu toàn diện, mỗi hữu không chướng ngại hiện hữu và hoạt 
động của các hữu khác. Thập nhị nhân duyên dạy rằng tất cả các hiện tượng trong đời 
này luôn luôn biến đối, xuất hiện và biến mất, và dạy rằng mọi biến đổi đều căn cứ trên 
một nguyên tắc đã được thiết lập. Dù tất cả mọi sự vật biến đổi, nguyên tắc này vẫn cố 
định. Nó được gọi là 12 nhân duyên vì nó được chia làm 12 giai đoạn. Tuy nhiên, bằng 
cách chỉ hạn chế luật này vào con người thì chúng ta sẽ dễ hiểu hơn là cùng một lúc áp 
dụng nó vào tất cả các hiện tượng. Đức Phật giảng luật 12 nhân duyên một cách chi tiết 


1298 


cho ngài A Nan trong kinh Trường A Hàm. Luật này quy định sự phát triển về thân thể 
của con người cũng như những biến đổi trong tâm con người. Sự phát triển về thân được 
gọi là những “nguyên nhân bên ngoài” hay ngoại duyên, những biến đổi về tâm được gọi 
là “nhân duyên bên trong” hay nội duyên. Luật giải thích quá trình sanh ra, lớn lên, già, 
chết của một người dưới ánh sáng của ba giai đoạn hiện hữu quá khứ, hiện tại và vị lai. 
Và liên hệ với việc này, luật 12 nhân duyên chỉ ra phương pháp căn bản để thanh tịnh 
tâm và gỡ bỏ những ảo tưởng ra khỏi tâm—lIn the Buddhist view, nothing ¡in the world 
can exist alone; It must depend on others to maIntain 1ts presence. With regard to sentient 
being, especially human life, 1t 1s composed of twelve links In the chain of Dependent 
Origination from the past to the present and future. To understand the mechanism of birth, 
death, and reIncarnation in this world, Buddhists, especially Zen practitloners, should read 
and try to grasp the method of breaking this chain of Dependent Origination. The cause 1s 
the primary force that produces an effect. The condition 1s something 1ndispensable to the 
production of effect. For Instance, 1ƒ we ørow beans, we wIll harvest beans, but first we 
must have bean seeds and sow them 1n the soil. With sunlight, rain, watering, fertilIzers 
and care, the seed wIll grow, become a plant and finally produce beans. The seed 1s the 
cause; the soil, sunlight, and water are the conditions. Cause combined with condition 
gives effect. In Buddhist view, a unique cause cannot produce anything. It should be 
combined with some conditions to create effect. Therefore, we can conclude that al living 
beings and things In the universe are 1nterrelated in order to come 1nto being. Thịs 1s a 
“musf.” The twelve nidanas 1s the twelve links of Dependent Origination. The twelve 
links In the chain of existence. Conditioned arising or Interdependent arising. All 
psychological and physical phenomena consttuuing ¡ndividual existence are 
interdependent and mutually condition each other. The 1s the twelve-link chain which 
enfangles sentient beings In samsara. The Law of Dependent Origination 1s one of the 
most Important teachings of the Buddha. Thịs Law emphasizes an important principle that 
all phenomena 1n the universe are relative, condiioned states and do not arise 
independently of supportive conditions. The causative Influences for being reborn as a 
human beings. The Buddha taught: “Because of a concatenation of causal chains there 1s 
bírth, there 1s disappearance.” Buddhism holds that nothing was created singly or 
individually. AlI things in the universe, matter and mind, arose simultaneously, all things 
1n 1t depending upon one another, the influence of each mutually permeating and thereby 
making a universal symphony of harmonious totality. lf one Item were lacking, the 
universe would not be complete; without the rest, one item cannot be. When the whole 
COosmos arrives at a harmony of perfection, 1t 1s called the “Universe One and True,” or 
the “Lotus Store." In this ideal universe all beings will be in perfect harmony, each finding 
no obstruction In the existence and activity of another. The twelve causes or twelve links 
of dependent origination teaches that all phenomena in this world constantly change, 
appearing and disappearing, and that all changes are based on an established rule. 
Thouph all things change, this rule 1s immutable. It 1s known as the Law of the Twelve 
Causes because the rule is divided Into twelve sftages. However, It 1s easler Íor us fo 
understand this law by limiting it to man than by trying to apply 1t at once to all 
phenomena. The Buddha preached the Law of the Twelve Causes In detail to Ananda In 
the Dirghagama Sutra. This law rules the growth of the human body as well as the 


1299 


changes in man”s mind. The former 1s called the “outer causation” and the latter the 
“inner causation.” It explains the process through which a human being 1s born, ørows, 
ages, and dies in the light of the three temporal states of existence, the past, present, and 
future. And In connection with this, If shows how mans mind changes and the 
fundamental method of purifying 1t and of removing 1llusion from 1t (see Twelve links of 
cause and effect). 


(II) Tổng Quan về Thập Nhị Nhân Duyên—An overview oƒ the Twelve Conditions oƒ Cause- 
and-Ejfect: Mọi vật trong thế giới hiện hữu đều do sự phối hợp của nhiều nhân duyên 
khác nhau (12 nhân duyên). Theo Kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy: “Tùy thuộc vào dầu và 
tim đèn mà ngọn lửa của đèn bùng cháy; nó không phải sinh ra từ trong cái này cũng 
không phải từ trong cái khác, và cũng không có một nguyên động lực nào trong chính nó; 
hiện tượng giới cũng vậy, nó không hề có cái gì thường tại trong chính nó. Tất cả hiện 
hữu là không thực có; chúng là giả danh; chỉ có Niết Bàn là chân lý tuyệt đối.” Nghĩa 
chính của Lý Nhân Duyên là mọi hiện tượng đều được sinh ra và biến dịch do bởi luật 
nhân quả. Từ này chỉ rằng: một sự vật sinh khởi hay được sinh sản từ tác dụng của một 
điều kiện hay duyên. Một vật không thành hình nếu không có một duyên thích hợp. Chân 
lý này áp dụng vào vạn hữu và mọi hiện tượng trong vũ trụ. Đức Phật đã trực nhận điều 
này một cách thâm sâu đến nỗi ngay cả khoa học hiện đại cũng không thể nghiên cứu xa 
hơn được. Khi chúng ta nhìn kỹ các sự vật quanh ta, chúng ta nhận thấy nước, đá, và ngay 
cả con người, mỗi thứ đều được sản sanh bởi một mẫu mực nào đó với đặc tính riêng của 
nó. Nhờ vào năng lực hay chiều hướng nào mà các duyên phát khởi nhằm tạo ra những 
sự vật khác nhau trong một trật tự hoàn hảo từ một năng lượng bất định hay cái không 
như thế? Khi xét đến quy củ và trật tự này, chúng ta không thể không chấp nhận rằng có 
một quy luật nào đó. Đó là quy luật khiến cho mọi vật hiện hữu. Đây chính lá giáo pháp 
mà Đức Phật đã tuyên thuyết. Chúng ta không hiện hữu một cách ngẫu nhiên, mà hiện 
hữu và sống nhờ pháp này. Ngay khi chúng ta hiểu được sự việc này, chúng ta ý thức 
được cái nền tảng vững chắc của chúng ta và khiến cho tâm mình thoải mái. Chẳng chút 
bốc đồng nào, nên tảng này dựa trên giáo pháp vững chẩy vô song. Sự bảo đảm này là 
cội nguồn của một sự bình an vĩ đạicủa một cái thân không bị dao động vì bất cứ điều gì. 
Đây là giáo pháp truyển sức sống cho hết thảy chúng ta. Pháp không phải là cái gì lạnh 
lùng nhưng tràn đầy sức sống và sinh động. Phật giáo không coi trọng ý niệm về nguyên 
lý căn nhân hay nguyên nhân đệ nhất như ta thường thấy trong các hệ thống triết học 
khác; và cũng không bàn đến ý niệm về vũ trụ luận. Tất nhiên, triết học về Thần học 
không thể nào phát triển trong Phật giáo. Đừng ai mong có cuộc thảo luận về Thần học 
nơi một triết gia Phật giáo. Đối với vấn để sáng thế, đạo Phật có thể chấp nhận bất cứ 
học thuyết nào mà khoa học có thể tiến hành, vì đạo Phật không thừa nhận có một xung 
đột nào giữa tôn giáo và khoa học. Theo đạo Phật, nhân loại và các loài hữu tình đều tự 
tạo, hoặc chủ động hoặc thụ động. Vũ trụ không phải là quy tâm độc nhất; nó là môi 
trường cọng sinh của vạn hữu. Phật giáo không tin rằng vạn hữu đến từ một nguyên nhân 
độc nhất, nhưng cho rằng mọi vật nhất định phải được tạo thành ít nhất là hai nguyên 
nhân. Những sáng hóa hay biến thành của các nguyên nhân đi trước nối tiếp trong liên 
tục thời gian, quá khứ, hiện tại và vị lai, như một chuỗi dây xích. Chuỗi xích nầy được 
chia thành 12 bộ phận, gọi là 12 khoen nhân duyên vì mỗi bộ phận liên quan nhau với 


1300 


công thức như sau “Cái nầy có nên cái kia có; cái nầy sinh nên cái kia sinh. Cái nầy 
không nên cái kia không; cái nầy diệt nên cái kia diệt.” Nói tóm lại, mọi hiện tượng hữu 
vi đều hiện hữu nhờ vào nhân duyên, tổn tại nhờ vào nhân duyên, và cũng vì nhân duyên 
mà hoại diệt —AllI things in the phenomanal world are brought Iinto being by the 
combination of varlous causes and conditions (twelve links of Dependent Origination), 
they are relative and without substantiality or self-entity. According to the MajJjhima 
Nikaya Sutra, the Buddha taught: “Depending on the oil and wick does the light of the 
lamp burn; 1t 1s neither 1n the one, nor 1n the other, nor anything In 1fself; phenomena are, 
likewise, nothing in themselves. All things are unreal; they are deceptions; Nirvana 1s the 
only truth.” Dependent orIginaton means that all phenomena are produced and 
annihilated by causation. This term Indicates the following: a thing arises Írom or Is 
produced through the agency of a condition or a secondary cause. A thing does not take 
form unless there 1s an appropriate condition. This truth applies to all existence and all 
phenomena 1n the universe. The Buddha Intuitively percerved this so profoundly that 
even modern sclence cannot probe further. When we look carefully at things around us, 
we find that water, stone, and even human beings are produced each according to a 
cerftain pattern with 1ts own 1ndividual character. Through what power or direction are the 
conditions generated that produce various things In perfect order from such an 
amorphous energy as “sunyata?” When we consider this regularity and order, we cannot 
help admitting that some rule exists. It 1s the rule that causes all things exIst. This indeed 
1s the Law taught by the Buddha. We do not exist accidentally, but exist and live by 
means of this Law. As soon as we realize this fact, we become aware of our firm 
foundation and set our minds at ease. Far from beIng capricious, this foundation rests on 
the Law, with which nothing can compare firmness. This assurance 1s the source of the 
øreat peace of mind that 1s not agitated by anything. It is the Law that imparts life of all of 
us. The Law 1s not something cold but 1s full of vigor and vivid with life. Buddhism does 
not ø1Ive Importance to the idea of the Root-Principle or the First Cause as other systems 
of philosophy often do; nor does 1t discuss the Idea of cosmology. Naturally such a 
branch of philosophy as theology did not have grounds to develop in Buddhism. Ône 
should not expect any discussion of theology from a Buddhist philosopher. As for the 
problem of creation, Budhism 1s ready to accept any theory that sclence may advance, for 
Buddhism does not recognize any conflict between religion and sclence. According to 
Buddhism, human beings and all living things are self-created or self-creating. The 
unIverse 1s not homocentric; It 1s a co-creation of all beings. Buddhism does not belleve 
that all things came from one cause, but holds that everything 1s inevitably created out of 
more than two causes. The creations or becomings of the antecedent causes continue In 
time-serIes, past, present and future, like a chain. This chain 1s divided into twelve 
divisions and 1s called the Twelve Divisioned Cycle of Causation and Becomings. Since 
these divisions are Interdependent, the process 1s called Dependent Production or Chain 
Of causation. The formula of this theory 1s as follows: From the existence of this, that 
becomes; from the happening of this, that happens. From the non-existence of this, that 
does not become; from the non-happening of this, that does not happen.” In short, every 
conditioned phenomenon 1s a dependent arising because 1t comes into being In 


1301 


dependence upon cause and conditions, abides because of causes and conditions, and 
disintegrates because of causes and conditions. 


(HUNghĩa và Sự Vận Hành của Thập Nhị Nhân Duyên— The Meanings and Qperations 0ƒ 
the Twelve Condiions 0ƒ Cause-and-Ejffect: Theo Phật giáo, trong Thập Nhị Nhân Duyên 
có sự vận hành rất rõ ràng. Từ vô minh sanh ra hành; từ hành sanh ra thức; từ ý thức ấy 
sanh ra một cái tên hay danh sắc; từ hành sanh ra danh sắc; từ danh sắc sanh ra lục nhập; 
từ lục nhập sanh ra xúc; từ xúc sanh ra ái (qua cảm giác đưa tới sự ham muốn); từ ái sanh 
ra thủ (từ ham muốn đưa đến trói buộc); từ thủ sanh ra hữu; tử hữu đi đến sanh (qua chấp 
hữu mà “sanh” theo liễn); rồi từ sanh đi đến lão, bệnh và tử. Vô minh có nghĩa là ngu 
dốt, hay hiểu sai lầm, không sáng, mê muội, không đúng như thật, mờ ám. Ngoài ra, vô 
minh còn có nghĩa là hoặc, mê tối, mù quáng tối tăm. Vô minh còn có nghĩa là không 
hiểu được tứ diệu đế, không hiểu được thực chất và nguyên nhân khổ đau cuộc đời, 
không biết được diệt khổ, không biết được con đường diệt khổ. Như vậy, theo Phật giáo, 
vô minh là sự ngu dốt lầm nhận những hiện tượng huyễn hóa trên đời nầy mà cho rằng 
chúng là có thật. Hành có nghĩa là hành vi, hoạt động do vô minh phiển não nổi lên làm 
cho thân, khẩu, ý tạo tác các nghiệp lành dữ, tức là sẽ tự thắt vào vòng luân hồi sanh tử, 
hay tiến dần đến giải thoát. Thần thức là phần tinh thần. Nếu chưa được giải thoát thì sau 
khi chết, thân xác tiêu tan, nhưng do thân khẩu ý tạo những nghiệp lành dữ, ý thức ấy sẽ 
đi theo tiến trình luân hồi mà đi vào bụng mẹ. Chỉ khi nào tam nghiệp đồng thanh tịnh thì 
người ấy được giải thoát. Sanh có nghĩa là sau khi một chúng sanh được sanh ra, nhờ vào 
ý thức mà chúng sanh ấy biết rằng nó có tên và thân thể, từ đó có ý thức về giác quan. 
Lục nhập có nghĩa là sáu cơ quan bao gồm ngũ quan và tâm, nơi tiếp xúc với đối tượng 
bên ngoài. Xúc có nghĩa là sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài, từ đó sanh ra cảm giác. 
Thọ là những cảm giác vui, buôn, sướng khổ, vân vân. Ái có nghĩa là ham muốn vui 
sướng được kéo ra càng dài càng tốt. Thủ có nghĩa là chấp thủ vào những thứ mà mình 
ham thích. Từ những tham dục mà chấp hữu, cố gắng làm chủ những gì mình muốn như 
tiền bạc, nhà cửa, danh vọng, vân vân. Kết quả cuối cùng của nghiệp, chấp thủ và hữu là 
những nhân đưa đến tái sanh. Tái sanh là điều kiện của khổ đau và chết chóc. Những 
mắc xích cuối cùng là “Lão, bịnh, tử.” Vì vô minh mà tâm nầy vọng động. Vọng động là 
mắc xích thứ hai. Nếu tâm vọng động, mọi thứ vọng động từ từ sinh khởi là Hành. Do 
Hành mà có Tâm Thức, mắc xích thứ ba. Do Thức mà có Cảnh, là mắc xích thứ tư. Do 
cảnh mà khởi lên mắc xích thứ năm là Danh Sắc. Danh sắc hợp nhau lại để thành lập 
mọi thứ khác và dĩ nhiên trong thân chúng sanh khởi lên sáu căn. Khi sáu căn nầy tiếp 
xúc với nội và ngoại trần thì mắc xích thứ sáu là Xúc khởi dậy. Sau Xúc là mắc xích thứ 
bảy Cảm Thọ. Khi những vui, buồn, thương, giận, ganh ghét, vân vân đã được cảm thọ 
thì mắc xích thứ tám là Ái sẽ khởi sinh. Khi luyến ái chúng ta có khuynh hướng giữ hay 
Thủ những thứ mình có, mắc xích thứ chín đang trỗi dậy. Chúng ta luôn luôn nắm giữ sở 
hữu chứ không chịu buông bỏ, mắc xích thứ mười đang cột chặt chúng ta vào luân hồi 
sanh tử. Do Hữu mà có Sanh (mắc xích thứ mười một), Lão, Bịnh, Tử (là mắc xích thứ 
mười hai)—According to Buddhist theorles, there are clear cut operations of the T'welve 
Nidanas. Through ignorance are conditioned volitlonal actions; through volitional actlons 
1S conditioned conscIousness; through consciousness are conditioned name and form; 
through name and form are conditioned the six senses-organs; through the six senses- 


1302 


Organs Is condifioned contact; through contact 1s conditioned feeling; contact develops 
after the six senses-organs are made; through feeling 1s conditioned craving; through 
craving conditioned clinging; through clinging 1s conditioned the process of becoming; 
through the process of becoming 1s conditioned bịrth; through bịrth are conditioned decay, 
sorrow and death. Avidya means Ignorance, stupidify, or unenliphtenment. Avidya also 
means misunderstanding, being dull-witted ignorant, not conforming to the truth, not 
bright, dubious, blind, dark. Avidya also means being dull-witted Ignorant not knowing 
the four noble truths, not knowing sufferings, the causes of sufferings, the mental state 
after severing sufferings, and the way to sever sufferings. Thus, according to Buddhism, 
Ipnorance which mistakes the 1llusory phenomena of this world for realities. Volition 
means actions, or volitional actions, or karma formation, which 1s acting from 1gnorance 
would result in bad or favorable karma which 1s conducfive to reincarnation or liberation. 
Vijnana means consciousness. lf not liberated yet, after death, the body decays, but the 
subJect*s knowledge commonly called soul follows 1ts reincarnation course 1n accordance 
with the three karmas of body, speech and mind. Only when his knowledge gains the 
status Of purification, then he would be liberated from reincarnation. Namarupa means 
name and form, or Individuality of things, or mind and matter. After birth, thanks to his 
conscIousness, the subJect recognizes that he now has a name and a form (body). 
Sadayatana means sIX senses-organs, Or sIx entrances, or six faculties, or the six sense 
Organs (eye—form, ear—sound, nose—scent, tongue—taste, body—texture, mind— 
mental objJect). He 1s now has five senses and mind to get in touch with respectIve 
counterparts. Sparsa means confact, or touch, or texture. Vedana means feelings or 
sensation. Contact provokes all kinds of feelings, feelings of Joy, sadness, pleasure or 
pain, and so on. Trsna means desire or craving. From the feeling of Joy and pleasure, the 
subJect tends to prolong 1t as much as possible. Upadana means laying hold of or clinging 
fo exIstence or grasping. He becomes attached to what he likes or desires. Bhava means 
owning or becoming and re-becoming. Driven by his desires, the subJect tries to take In 
poSSession of what he wants such as money, houses, fame, honor, etc. Jati means birth or 
rebirth, or the final outcome of karma. Craving, clinging and becoming make up the 
present causes which will accompany the subJect in his bìrth. The last chains are “Old 
age, Illness and death”. Because of ignorance, the mind 1s moved. This Moving 1s the 
second link. If the mind 1s moved, it wIll move everything. So everything else comes 1nto 
being due to that Imiial Moving. Subsequent to ths Moving, the thưrd link of 
Consciousness arises. Owing to the consciousness wrong views arIse, thaf's the fourth 
link. Because of the wrong views, arising the fifth link of Form and Name. Form 
(visible), Name (invisible) combine themselves together to form everything else and of 
course there arises the SIx Roots or Six Senses. When the six senses come Into confact 
with the Internal and external, the sixth link of Contact arises. After the arlsing of 
Contact, Perception or Feeling 1s brought forth. When happiness, unhappiness, anger, 
love, Jealousy, etc are all perceived, the eighth link of attachment arises. When we 
attached to our perceptIlons, we have a tendency to grasp on whatever we have. It's very 
difficult to detach ourselves from them, the nĩnth link of Grasping arises. We always 
grasp our feelings very strongly and never let go what we grasp In hands, the tenth link of 


1303 


Owning or Possessing arises to bind us tightly with the samsara. Subsequent to Owning, 
there wIll arise Birth (the eleventh link), (the twelfth link). 


(IV)Hành giả tu thiền phải luôn thấy rõ ràng sự vận hành của Thập Nhị Nhân Duyên để 
biết rằng nếu đời nầy mà chúng ta không biết tu tập là chúng ta sẽ bị cuốn xoáy mãi 
mãi trong vòng luân hồi sanh tử—Zen practiioners should always see clearly the 
operations 0ƒ the “Twelve Nidanas) to understand that jƒ we do not cultivate in this lỰC, 
we will be swirled im the cycle oƒ birth and death ƒforever: Tùy nơi Vô Minh mà phát sanh 
Hành. Nói cách khác, từ nơi vô minh mà phát sanh ra các hành động điên đảo mê lầm. 
Tùy nơi Hành mà phát sanh Thức. Do nơi các hành động của thân khẩu ý hành xử sai 
quấy mà sanh ra cái thức tánh phân biệt phải quấy, vân vân. Tùy nơi Thức phát sanh 
Danh Sắc. Do nơi thức phân biệt sai quấy mà cảm thọ thành thân tứ đại hay danh sắc. 
Tùy nơi Danh Sắc phát sanh Lục Căn. Do nơi thân tứ đại mà sanh ra sáu căn, nhãn, nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, và ý. Tùy nơi Lục Căn phát sanh Xúc. Do nơi lục căn bất tịnh mà sanh ra 
các sự xúc cảm và va chạm với lục trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, và pháp, như là sự 
xúc chạm thân mật giữa người nam và người nữ. Tùy nơi Xúc phát sanh Thọ. Từ nơi 
những cảm xúc trên mà sanh ra các sự thọ lãnh hay thọ dụng, như ham muốn sắc đẹp, 
ham muốn ăn ngon, vân vân. Tùy nơi Thọ phát sanh Ái. Thọ duyên ái, tức là do từ nơi 
các sự thọ nhận kia mà cảm ra những sự yêu ái, say mê, vân vân. Tùy nơi Ái phát sanh 
Thủ. Ái duyên thủ,tức là từ nơi yêu ái mà sanh ra sự chấp chặt, giữ lấy không chịu buông 
bỏ. Tùy nơi Thủ phát sanh Hữu. Thủ duyên hữu, tức là do từ nơi cái chấp giữ kia mà sanh 
cái tánh tư hữu, nghĩa là cái của ta, và cái không phải của ta, hay tất cả là của ta, chớ 
không phải của ngươi, vân vân. Tùy nơi Già yếu Khổ Đau mà lại Tử. Lão duyên tử, tức 
là hễ có già yếu khổ đau là cuối cùng có chết. Tùy nơi Hữu có Sanh. Hữu duyên sanh, 
tức là do nơi tư hữu ấy mà phải trầm luân vào vòng luân hồi sanh tử, tức là đầu thai, 
chuyển kiếp, trôi lăn trong ba cõi sáu đường như một chúng sanh. Tùy nơi Sanh có Già 
Yếu Khổ Đau. Sanh duyên lão, tức là hễ có sanh là có thân tứ đại, và đĩ nhiên là có già 
yếu khổ đau—lgnorance gives rise to actions, or dependent on ignorance arises 
conditioning activitiles. In other words, ipnorance (stupidity or darkness) develops Into 
Various crazy, chaotic, and delusional conducts and practices. Dependent on conditloning 
activifles arises relinking conscIousness (Actions øIve rise to conscIousness). [mproper 
and delusional actions of body, speech, and mind give rise to a consciousness filled with 
discriminations of right, wrong, etc. Dependent on Relinking Conciousness arises Mind 
and Matter (consciousness gøIves rise to form name). Ït 1s fo say, consciousness (false 
discriminations) leads to having a physical body or form-name. Dependent on Mind and 
Matter arises the Six Spheres of Sense (form name øIves rise fO sIX entrances). Ít 1s to 
say, the physical body gives birth to the six entrances of sipht, hearing, scent, taste, body, 
and mind. Dependent on the Six Spheres of Sense arIses Confact (six entrances ø1ve rise 
{O Interactions). Ít 1s fo say sIX enfrances gIve rise to Interactions, or the Impure sIX 
faculties will breed attachments and wanting to connect with the six elements of form, 
sound, fragrance, flavor, touch, and dharma, such as sexual Intimacies between a man 
and a woman. Dependent on Confact arises Feeling (Interaction ø1ves rise to reception), 
which means attachments and Interactions with these elements breed yearnings to 
receive them, such as sight yearn for beautiful forms, taste yearn for great delicacIes, ©fc. 


1304 


Dependent on Feeling arises Craving (reception gIves rise to love). It 1s to say, having 
received and accepted such pleasures gives rise to love, fondness, etc. Dependent on 
Craving arIses Grasping (love gøIves rIse fo possessIveness). Ít 1s fo say, love ØIVes rise fO 
covetousness, fixation, unwilling to let go. Dependent on Grasping arises Becoming 
(possessIveness øIves rIse to exIstence). Ít 1s to say, from being possessIVe øØ1IVes rIse tO 
the characteristic of private existence by discriminating what 1s “mine” and what 1s not 
“mine,` or everything 1s mine and nothing 1s yours, etc. Dependent on Becoming arIses 
Birth (existence gIves rise to birth). Ít 1s to say, having the concept of prIvate existence 
ØIVes rise to rebirth, which 1s to change lives, and continue drowning 1n the cycle of birth 
and death in the three worlds and six realms as a sentient being. Dependent on Birth 
arises Old Age and Sorrow (birth gIves rise to old age and sufferings). Ít 1s to say, 1ƒ there 
1S birth, then there has to be a physical body of Iimpermanence, and naturally, there 1s also 
old age and sufferings. Dependent on Old Age and Sorrow arises Death (old age and 
sufferings gIve rise to death). It 1s to say, 1f there are old age and sufferings, there Is 
eventualy death. 


(V) Hành Giả Tu Thiền phải tự mình giải thoát khỏi Danh và Tướng—Zen Practitioners 
should liberate themselyes from Names and Forms: Danh và Tướng thì khác nhau, nhưng 
bản thể giống nhau. Danh và tướng được tạo thành bởi sự suy nghĩ của con người. Nếu 
người ta không suy nghĩ và không vướng mắc danh và tướng, rồi thì tất cả bản thể là một. 
Tất cả mọi hiện tượng sự vật trong vũ trụ từ mặt trời, mặt trăng, các vì sao, đến núi non, 
sông ngòi, nhân loại, và chúng sanh, vân vân, đều có danh tướng khác nhau, nhưng tất cả 
đều từ bản thể giống nhau. Kinh Kim Cang dạy: “Phàm sở hữu tướng, gia thị hư vọng. 
Nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai” (Tất cả sự vật trên đời đều hư dối 
không thật. Nếu thấy tất cả tướng chẳng phải tướng, liền thấy Như Lai). Nghĩa là tất cả 
những gì có hình tướng đều hư dối không thật.” Hành giả tu Thiển nào có thể thấy tất cả 
hình tướng như không hình tướng, tức là sẽ thấy được thể tánh Như Lai. Hành giả tu thiển 
nên luôn nhớ rằng nếu chúng ta còn tiếp tục bị chướng ngại bởi hình tướng, chúng ta se 
không bao giờ thể thấu rõ được chân lý. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn đức Phật dạy: 
“Vạn vật lưu chuyển vô thường; chúng là pháp sanh diệt. Sanh diệt dứt rồi, thì cảnh giới 
tĩnh lặng còn lại chính là chân hạnh phúc.” Thêm vào đó, Bát Nhã Tâm Kinh dạy: “Sắc 
chẳng khác Không; Không chẳng khác Sắc. Sắc tức thị Không; Không tức thị Sắc.” Khi 
nói về hình tướng, Lục Tổ nói: “Bổn lai không một vật.” Như vậy hành giả tu thiển phải 
luôn nhớ rằng trong cảnh giới thật tĩnh lặng tứ cảnh giới tịch diệt hay trong thể tánh Như 
Lai, không có sanh hoặc diệt, không có vô thường hoặc thường; không có sắc hoặc 
không. Kỳ thật, khi không có suy nghĩ, không có văn tự chen vào trong tâm thì ngay lập 
tức tâm không khởi lên sanh diệt, thường hay vô thường, sắc hoặc không. Tuy nhiên, 
những điều nầy vẫn tôn tại, chỉ có điều là đừng để tâm chúng ta khởi lên những điều nầy 
mà thôi. Như vậy, nếu có ai hỏi về những điều nây, tốt nhất là hành giả tu thiển chỉ im 
lặng và thầm thầm tiến tu, vì một khi chúng ta mở miệng ra nói rằng những việc nầy tổn 
tại hay không tổn tại, ngay đó lập tức chúng ta đã sai lầm. Tương tự, có người cầm trái 
cam lên hồi: “Đây là trái cam phải không?” Nếu chúng ta trả lời là trái cam, tức là chúng 
ta bị vướng mắc vào danh và tướng, nhưng nếu chúng ta nói không phải là trái cam, thì 
chúng ta lại vướng vào cái “không'. Trả lời là trái cam thì sai; trả lời không phải là trái 


1305 


cam cũng sai; mà trả lời cả hai lại sai gấp bội. Như vậy phản ứng của hành giả phải là 
nhìn trái cam rồi im lặng mĩm cười; hoặc nếu phải trả lời thì câu trả lời phải là đưa trái 
cam cho người và bảo hãy ăn nó đi rồi sẽ biết. Chính vì vậy mà chúng ta thấy cách hành 
xử lạ lùng của chư tổ ngày trước. Khi bị các thầy chất vấn những câu hỏi như: “Ông có 
thể thấy màu sắc, có thể nghe âm thanh, có thể xúc chạm với mọi vật? Đây là sắc hay 
không? Kia là thường hay vô thường? Hình tướng hay không hình tướng? Nói mau ngay!” 
Nếu mở miệng ra nói một tiếng thôi cũng là sai; và nếu không nói øì cả cũng là sai. Như 
vậy mình có thể làm gì? Không làm gì được, phải không? Chỉ còn nước là “Hét” lên một 
tiếng thật lớn. Tiếng hét nầy mang ý nghĩa “Buông bỏ, buông bỏ, và buông bỏ”. Buông 
bỏ sanh và diệt, buông bỏ thường và vô thường, buông bỏ sắc và không, buông bỏ tất cả! 
Toàn bộ chân lý nằm ngay chỗ buông bỏ nầy! Hình tướng xuất hiện trong gương và rồi 
biến mất, nhưng tánh chiếu của gương vẫn còn đó, vẫn lặng lẽ và trong trẻo. Âm thanh 
khởi lên trong tâm rồi biến đi, nhưng tánh biết vẫn còn đó, vẫn nghe và nhận biết. Hành 
giả chân thuần nên luôn tâm niệm rằng khi thấy mình chỉ thấy, khi nghe mình chỉ nghe, 
vân vân. Đó có nghĩa là chúng ta đã có khả năng buông bỏ được hình tướng rồi vậy!— 
Names and forms are different, but their substance 1s the same. Names and forms are 
made by people”s thinking. If we are not thinking and have no attachment to name and 
form, then all substance 1s one. All things In the universe from the sun, the moon, the 
Stars, to mounfains, rivers, people, and beIngs, and so forth, have different names and 
forms, but they are ade from the same substance. The Diamond Sutra teaches: “All things 
that appear In the world are transient. If you view all apearances as non-appearance, then 
you will see the true nature of everything.” Zen practitioners should always remember 
that Ifƒ we continue to be attached to the form, we will never understand the truth. In the 
Mahaparinirvana Sutra, the Buddha teaches: “All things are Impermanent. This 1s the law 
of appearing and disappearing. When appearing and disappearing disappear, then this 
stlllness 1s true bliss.” In addition, the Heart Sutra teaches: “Form 1s not Emptiness, 
Emptiness 1s not Form; Form 1s Emptiness, Emptiness 1s Form.” When talking about forms 
and appearances, the Sixth Patriarch said: “Originally there 1s nothing at all.” Therefore, 
Zen practitioners should always keep in mind that In true stillness, or In true nafure, or In 
true emptiness, there 1s no appearing or disappearing, no impermanence or permanence, 
no form or emptiness. As a matter of fact, when there 1s no thinking and no speech which 
arise In our mind, there already 1s no appearing or disappearing, no Impermanence or 
permanence, no form or emptiness. However, these things still exist; the only thing we 
need to do 1s not letting these things arise In our minds. So, 1Ÿ someone asks about these, 
the best thing to do 1s to keep silent and advancing In our path of cultivation because 
when we open our mouth and say that these things exist or do not exIst, we© are 
Immediately wrong right there. Similarly, someone pIcks up an orange and asks: “This 1s 
an orange, right?” lf we say that It 1s an orange, we have an attachment to name and 
form; but 1Ÿ we say that 1t Is not an orange, we have an attachment to emptiness. To 
answer “orange” 1s wrong; fO answer “not orange” 1s also wrong; to answer “both” 1s 
doubly wrong. Therefore, Zen practitioners should not say anything, but look at the fruit 
and smile silently; or 1Ÿ we have to respond, we should give the fruit to the other person 
and ask him to eat it, then he will know what 1t 1s That 1s why we can see some strange 
behaviors of ancient Zen practiioners. When they are asked by their masters such 


1306 


questions as “Can you see colors, can you hear sounds, can you touch things? Is this form 
Or 1S It emptiness? Is that permanence or Impermanence? Appearing or disappearing? Tell 
me Immediately!” If they opened their mouth and said even one word, they were wrong; 
and even !1f they did not say anything, they were still wrong. So, what could they do? 
Nothing! The only thing they could do was to make a “loud shouf”. The real meaning of 
the “shouf” 1s to let go, let go, and let go everything. Let go appearing and disappearing; 
let go permanence and Impermanence; let go form and emptiness! All truth 1s Just in this 
“letting go”. Forms appear In the mirror and then disappear, but the reflecting nature of 
the mirror ¡1s still there, serene and clear. Sounds arise In the mind and then vanish, but 
the hearing nature 1s still there, hearing and recognizing. Devout practitioners should 
always keep In mind that when we see Just see only, and when we hear Just hear only, 
and so on. That means that we already have the ability to let go of formsl 


(VI)Hành giả tu thiền và sự Tận diệt Vô Minh—Zen practiioners and the Eradication oƑ 
Ignorance: Hành giả tu thiển nên luôn nhớ rằng muốn diệt trừ vô minh chúng ta phải 
quán sát trạng thái sinh khởi trong quá khứ xa xưa và sự luân lưu của 12 nhân duyên 
trong ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Tuy nhiên, phàm phu chúng ta căn cơ thấp kém 
không thể làm những điều vừa kể trên được để trực tiếp diệt trừ vô minh gốc rễ như các 
vị Thiển sư, hay những vị Phật tương lai, nhưng chúng ta có thể diệt trừ vô minh ngọn là 
“Ái, Thủ, và Hữu.” Vì thế, chúng ta phải cố gắng thực hiện sao cho không phát sinh tâm 
tham ái. Không tham ái mới không thủ hay không tìm cầu. Không tìm cầu nên không có 
hữu hay thọ quả sinh tử về sau nầy —Zen practitioners should always remember that in 
order to eradicafe ignorance, we must go back to the past and observe the first step of the 
conditioning process and study how the twelve links operate In the past, present and 
future. However, as ordinary people, our level of understanding and practicing dharmas Is 
still low; therefore, we cannot apply the first method of eradicating Ignorance at the root 
like Zen masters and Becoming-Buddhas, but we can do 1t by eradicating desire, clinging, 
and becoming. Therefore, we must keep from amnifesting any strong desire, 
covetousness for acquisition. Without such a desire, we wIll be freed from clinging. If we 
are not attached to anything, we will be liberated from the cycle of birth and death. 


(VII)Hành giả tu thiền phải nên luôn nhớ lời kết luận của Đức Phật về Thập Nhị Nhân 
Duyên—Zen pracHfioners shoull always remember the Buddha conclusion about the 
Twelve Nidanas: Hễ vô minh không sanh thì các hành trực thuộc khác cũng không có. Ví 
như hạt giống mà không có mộng thì chổi không sanh. Chồi đã không sanh thì không có 
thân cây; thân cây đã không thì không có nhánh lá hoa quả chi cả. Tận diệt Vô Minh dẫn 
đến chấm dứt Hành. Do cái vô minh kia diệt, các hành động sai lầm cũng không do đâu 
mà có được. Chấm dứt Hành dẫn đến chấm dứt Thức. Do các hành động sai quấy của 
thân khẩu ý không còn, thì thức tánh phân biệt cũng không sao sanh khởi được. Chấm dứt 
Thức dẫn đến chấm dứt Danh Sắc. Một khi cái thức phân biệt phải quấy không sanh thời 
không có thân danh sắc. Chấm dứt Danh Sắc dẫn đến chấm dứt Lục Căn. Khi không có 
thân danh sắc thì lục căn cũng không thành. Chấm dứt Lục Căn dẫn đến chấm dứt Xúc. 
Khi thân lục căn bất tịnh không có, thời sự tiếp giao giữa nam nữ cũng như cảm xúc với 
lục trần cũng không có. Chấm dứt Xúc dẫn đến chấm dứt Thọ. Khi sự tiếp xúc với nhau 


1307 


không có, thì sự thọ lãnh cũng không có. Chấm dứt Thọ dẫn đến chấm dứt Ái. Khi sự thọ 
dụng không có thì không có yêu ái, thương mến, và ham mong, vân vân. Chấm dứt Ái 
dẫn đến chấm dứt Thủ. Do sự yêu ái không sanh thời sự chiếm hữu hay chấp giữ cũng 
không do đâu mà sanh khởi được. Chấm dứt Thủ dẫn đến chấm dứt Hữu. Do sự chấp giữ 
không còn, thời cũng không có cái của ta hay của người. Chấm dứt Hữu dẫn đến chấm 
dứt Sanh. Do cái của ta hay của người không còn, thời không còn tái sanh nữa. Chấm dứt 
Sanh dẫn đến chấm dứt Già Cả Bệnh Hoạn Khổ Đau. Khi sanh diệt, nghĩa là không có 
thân tứ đại, thời già cả, bệnh hoạn, khổ đau cũng không còn. Chấm dứt sanh còn dẫn tới 
chấm dứt Lão, Tử, Sầu Muộn, Ta Thán, Đau Khổ, Phiển Não, và Thất Vọng.—Tf a seed 
does not germinate, a shoot w1ll not rise, and 1f a shoot does not rise, then there w1ll be no 
plant. And If there 1s no plant, there won't be any leaves and branches. The cessatlon of 
Ipnorance leads to the cessation of Condiionng Activiles (when Ignorance Is 
extinguished, Action 1s extinguished). It is to say, 1Ý Ignorance ceases then all the false 
and mistaken conducts and practilces will not transpire. The cessation of Conditioning 
Activities leads to the cessation of relinking-Consciousness (when Action 1s extinguished, 
Consciousness 1s extinguished). It 1s to say, 1Ÿ the Improper and delusional actions of 
body, speech, and mind no longer exist, then the various consciousnesses filled with 
discriminations will also cease. The cessation of Relinking-Consciousness leads to the 
cessaton of Mind and Matter (when consclousness 1s extinguished, form name 1s 
extinguished). It 1s to say, 1f the consclousness of false and mistaken discriminatilons of 
right and wrong 1s no longer born, then there will not be a body of form name (there 1s no 
reincarnation or rebrth). The cessatlon of Mind and Matter leads to the cessation of the 
SIX Spheres of Sense (when form name Is extinguished, the six enftrances are 
extinguished). It 1s to say, 1ƒ the body of form-name does not exist, then the six entrances 
of sipht, hearing, smell, taste, body, and mind cannot exIst. The cessatlon of the Six 
Spheres of Sense leads to the cessaton of Contact (when the six entrances are 
extinguished, Interactions are extinguished). In other words, If the Impure body of six 
facultes does not exIst, then the matter of lusts, attachments, and Iintimacies between 
men and women, and the desires for the six elements of form, sound, fragrance, flavor, 
touch, and đharma wIll also cease. The cessation of Contact leads to the cessation of 
Feeling (when interaction 1s extinguished, reception 1s extinguished). In other words, If 
there are no Interactions and no connections, then there 1s no acceptance and reception. 
The cessaton of Feeling leads to the cessaton of Craving (when reception 1s 
extinguished, love 1s extinguished). In other words, 1Ÿ accepfance and reception do not 
occur, then there 1s no love, fondness, or yearning, etc. The cessation of Craving leads to 
the cessation of Grasping (when love Is extinguished, possessivenes Is extinguished). 
That 1s to say, 1ƒ love and fondness do not rIse, then there 1s no covetousness, fixation, or 
the unwillingness to let go, etc. The cessation of Grasping leads to the cessation of 
Becoming (when possessiveness 1s extinguished, existence 1s extinguished). In other 
words, 1f the characteristic of private existence and the possessive nature do not eXIst, 
then there 1s no separation of what belongs to me, and what belongs to others. The 
cessation of Becoming leads to the cessation of Birth (when existence 1s extinguished, 
rebirth 1s extinguished). This means, If the Ideas of what's mine and what”s yOurs cease, 
then there 1s no more rebirth and reincarnation. The cessaton of Birth leads to the 


1308 


cessation of Old Age, Sickness and Sorrow (when birth 1s extinguished, old age, sickness, 
and sorrow are also extinguished). In other words, 1f there 1s no birth, which means there 
1s no physical body of impermanence, then there 1s no old age, sickness, and pain. The 
cessatlon of Birth also leads to the cessation of Old Age, Death, Sorrow, Lamentation, 
Pain, Grief, and DespaIr. 


(VIII)Hành giả tu thiền phải luôn quán Thập Nhị Nhân Duyên để thấy rằng một sinh vật 
chết đi không là chấm dứt —Zen practiioners should always contemplate the “Twelhe 
Nidanasˆ to see that the death oƒ a living being ¡s not the end: Hành giả tu thiền phải 
luôn thấy rằng một sinh vật chết đi không là chấm dứt; ngay đó, một đời sống khác bắt 
đầu trải qua một quá trình sống chết tương tự, và cứ lập lại như vậy thành một vòng tròn 
sinh hóa bất tận. Theo đó một sinh vật khi được nhìn trong liên hệ thời gian, nó tạo thành 
một dòng tương tục không gián đoạn. Không thể xác định sinh vật đó là thứ gì, vì nó luôn 
luôn biến đổi và tiến hóa qua 12 giai đoạn của đời sống. Phải đặt toàn bộ các giai đoạn 
nầy trong toàn thể của chúng coi như là đang biểu hiện cho một sinh thể cá biệt. Cũng 
vậy, khi một sinh vật được nhìn trong tương quan không gian, nó tạo thành một tập hợp 
phức tạp gồm năm yếu tố hay ngũ uẩn. Bánh xe sinh hóa là lối trình bày khá sáng sủa 
của quan điểm Phật giáo về một sinh vật trong liên hệ với thời gian và không gian. Bánh 
xe sinh hóa là một vòng tròn không khởi điểm, nhưng thông thường người ta trình bày nó 
bắt đầu từ vô minh, một trạng thái vô ý thức, mù quáng. Kỳ thật, vô minh chỉ là một tiếp 
diễn của sự chết. Lúc chết, thân thể bị hủy hoại nhưng vô minh vẫn tôn tại như là kết tinh 
các hiệu quả của các hành động được tạo ra trong suốt cuộc sống. Đừng nên coi vô minh 
như là phản nghĩa của tri kiến; phải biết nó bao gồm cả tri, sự mù quáng hay tâm trí u tối, 
vô ý thức. Vô minh dẫn tới hành động u tối, mù quáng. Hành, năng lực, hay kết quả của 
hành vi mù quáng đó, là giai đoạn kế tiếp. Nó là động lực, hay ý chí muốn sống. Ý chí 
muốn sống không phải là loại ý chí mà ta thường dùng trong ý nghĩa như “tự do ý chí;” 
thực sự, nó là một động lực mù quáng hướng tới sự sống hay khát vọng mù quáng muốn 
sống. Vô Minh và Hành được coi là hai nhân duyên thuộc quá khứ. Chúng là những 
nguyên nhân khi nhìn chủ quan từ hiện tại; nhưng khi nhìn khách quan đời sống trong quá 
khứ là một đời sống toàn diện giống hệt như đời sống hiện tại. Vô minh có nghĩa là ngu 
dốt, hay hiểu sai lầm, không sáng, mê muội, không đúng như thật, mờ ám. Ngoài ra, vô 
minh còn có nghĩa là hoặc, mê tối, mù quáng tối tăm. Người tu thiển phải có trí huệ sáng 
suốt để thấy rằng vô minh còn có nghĩa là không hiểu được tứ diệu đế, không hiểu được 
thực chất và nguyên nhân khổ đau cuộc đời, không biết được diệt khổ, không biết được 
con đường diệt khổ. Vô minh còn là sự ngu dốt lâm nhận những hiện tượng huyễn hóa 
trên đời nầy mà cho rằng chúng là có thật. Rồi từ vô minh sanh ra hành. Khi có vô minh 
thì có hành động, tức là có sự biểu hiện, hay hiện bày. Khi có chỗ hiển bày thì có thức. 
Hành có nghĩa là hành vi, hoạt động do vô minh phiền não nổi lên làm cho thân, khẩu, ý 
tạo tác các nghiệp lành dữ, tức là sẽ tự thắt vào vòng luân hồi sanh tử, hay tiến dần đến 
giải thoát. Từ hành sanh ra thức. Thức nghĩa là sự phân biệt. Hành là pháp hữu vi. Khi có 
pháp hữu vi thì tâm phân biệt liền sanh khởi. Mà có tâm phân biệt là có chuyện rắc rối 
khởi sanh. Thần thức là phần tinh thần. Nếu chưa được giải thoát thì sau khi chết, thân 
xác tiêu tan, nhưng do thân khẩu ý tạo những nghiệp lành dữ, ý thức ấy sẽ đi theo tiến 
trình luân hồi mà đi vào bụng mẹ. Chỉ khi nào tam nghiệp đồng thanh tịnh thì người ấy 


1309 


được giải thoát. Từ ý thức ấy sanh ra một cái tên hay danh sắc. Sau khi sanh ra, nhờ vào 
ý thức mà chúng sanh ấy biết rằng nó có tên và thân thể, từ đó có ý thức về giác quan. 
Danh sắc chính là sự rắc rối trên đời nầy. Danh thì có rắc rối của danh, còn sắc lại có rắc 
rối của sắc. Trên cõi đời nầy, hễ có danh sắc là có rắc rối, mà hễ có rắc rối cũng do bởi 
tại danh sắc. Lục nhập là sáu căn hay sáu cơ quan bao gồm ngũ quan và tâm, nơi tiếp 
xúc với đối tượng bên ngoài. Sáu căn sanh ra là vì muốn hiểu biết. Do đó mới gọi là mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Vì sao sanh khởi lục nhập? Vì muốn hiểu biết mà sanh khởi lục 
nhập. Tuy nhiên, có mấy ai ngờ rằng càng hiểu biết thì người ta càng mê muội, mà càng 
mê muội thì càng không hiểu biết. Do sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài mà sanh ra cảm 
giác. Xúc nghĩa là xúc chạm, tiếp xúc. Khi không hiểu biết thì chúng ta cứ xúc chạm đủ 
phía giống như con ruồi cứ bay va chạm vào bức tường thành vậy. Vì sao chúng ta lại 
muốn xúc chạm? Vì chúng ta muốn hiểu biết. Xúc làm khởi lên “Thọ', những cảm giác 
vui, buồn, sướng khổ. Qua cảm giác đưa tới sự ham muốn. Sau khi tiếp xúc thì chúng ta 
có cảm giác, đó là “Thọ”. Khi không chạm phải việc khó khăn thì cảm giác của chúng ta 
rất thoải mái. Một khi chạm phải việc khó khăn chúng ta mới có cẩm giác khó chịu. Khi 
không có người nào chê mình dở thì mình cảm thấy sung sướng, tới lúc bị chê mới thấy 
không vui. Đây chính là Cảm Thọ hay Cảm Giác. Ham muốn vui sướng kéo dài. Từ ham 
muốn đưa đến trói buộc. Khi có cảm thọ thì yêu thích và chấp trước khởi sanh. Tại sao 
chúng ta có cảm giác bất an? Vì chúng ta có ái. Có ái có yêu thì có ghét bỏ hay không 
thích. Đối với thuận cảnh thì sanh lòng yêu thích; với nghịch cảnh thì ghét bỏ. Tại sao 
mình vui? Vì sao mình không vui, vân vân, tất cả đều do ái ố mà ra. Ố nghĩa là không 
yêu thích hay ghét bỏ. Chính vì có ái ố mà sự việc ngày càng thêm rắc rối. Chấp thủ vào 
những thứ mà mình ham thích. Khi mình yêu thích thứ gì thì mình sanh tâm muốn nắm 
giữ nó, tức là thủ. Thủ là gì? Thủ là chấp trước, muốn chiếm hữu hay nắm giữ. Bởi vì có 
ái nên mới có lòng muốn chiếm đoạt. Khi đã chiếm hữu rồi, dục vọng liền được thỏa 
mãn. Vì sao mình lại muốn thỏa mãn dục vọng? Tại vì mình muốn sở hữu nó. Do đó mới 
nói “Hữu” tức là “Có”. Từ những tham dục mà chấp hữu, cố gắng làm chủ những gì mình 
muốn như tiền bạc, nhà cửa, danh vọng, vân vân. Qua chấp hữu mà “sanh” theo liền. Vì 
có cái hữu, nghĩa là “Có” hay “sự hiện hữu,” nên cứ muốn vật gì đó thuộc về mình. Khi 
đã thuộc về mình, thì liền có “Sanh”. Như vậy, thủ và hữu làm thành những nguyên nhân 
hiện tiền đưa đến “Sanh”. Mà qua sanh là dị diệt, khổ đau và chết chóc. Hễ có sanh ra là 
có già và có chết. Trong cuộc sống mới nây, rồi con người sẽ phải đi đến lão và tử như 
mọi chúng sanh khác vậy thôi—Zen practitioners should always see that the death of a 
living being 1s not the end; at once another life begins to go through a similar process of 
birth and death, and thus repeats the round of life over and over again. In this way a living 
being, when considered In relation to time, forms an endless continuum. It 1s Impossible 
to define what a living being 1s, for It is always changing and progressing throuph the 
Divisions or Stages of Life. The whole series of stages must be taken In their entirety as 
representing the one Individual being. Thus, a living being, when regarded in relation to 
space, forms a complex of five elements. The Wheel of Life 1s a clever represenfation of 
the Buddhist conception of a living being in relation to both space and time. The Wheel 
of Life Is a circle with no beginning, but 1t 1s customary to begin Ifs exposition at 
Blindness (unconscious state). Blindness 1s only a confinuation of Death. At death the 
body 1s abandoned, but Blindness remains as the crystalization of the effects of the 


1310 


actions performed during life. This Blindness 1s often termed Ignorance; but this 
Ipnorance should not be thought of as the antonym of knowing; 1t must include 1n Ifs 
meaning both knowing and not knowing, blindness or blind mind, unconsciousness. 
Blindness leads to blind activity. The energy or the effect of this blind activity 1s the next 
stage, Motive or WIII to Live. Thịs WIII to Live 1s not the kind of wIll which 1s used in the 
term “free wIll;” 1t Is rather a blind motive toward life or the blind desire to live. 
Blindness and WIII to Live are called the Two Causes of the past. They are causes when 
regarded subJectively from the present; but obJectively regarded, the life In the past 1s a 
whole life Just as much as 1s the life of the present. Avidya means I1gnorance, sfupIdity, or 
unenlightenment. Avidya also means misunderstanding, being dull-witted I1gnorant, not 
conforming to the truth, not bright, dubious, blind, dark. Zen practiioner must have a 
wisdom to see that “Avidya” also means being dull-witted Ignorant not knowing the four 
noble truths, not knowing sufferings, the causes of sufferings, the mental state after 
severing sufferings, and the way to sever sufferings. lgnorance which mistakes the 
1llusory phenomena of this world for realiies. Through Ignorance are conditioned 
volitional actions. With Ignorance, there 1s activity, and then there 1s manifestation. With 
manifesfation, there Is consclousness. Acting from Ignorance would result in bad or 
favorable karma which 1s conducive to reincarnatlon or liberation. Through volitional 
actions Is conditioned consclousness. Consciousness refers to discrimination. ActIvity 
refers to condiioned dharmas. When condiioned dharmas arise, thoughts of 
discrimination arise. With thoughts of discrimination, lots of troubles also arise. ViJnana 
means conscIousness. IÝ not liberated vet, after death, the body decays, but the subJect”s 
knowledge commonly called soul follows 1ts reincarnation course In accordance with the 
three karmas of body, speech and mind. Only when his knowledge gains the status of 
purification, then he would be liberated from reincarnation. Through conscIousness are 
condiioned name and form. After bírth, thanks to his consciousness, the subJect 
recognIzes that he now has a name and a form (body). Through name and form are 
conditioned the six senses-organs. Name and form are the trouble in life. Name brings the 
trouble of name, and form brings the trouble of form. In this life, name and form are the 
trouble, and the trouble 1s name and form. The six enfrances are six sense organs (eye—— 
form, ear—sound, nose——scent, tongue——taste, body——Texture, mind—mernfal obJect). He 
1s now has Íive senses and mind to get In touch with respective counterparts. Through the 
SIX senses-organs 1s conditioned contact. The six sense organs come about because we 
wIsh to understand things; that 1s why the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind arise. 
Why do the six sense organs come In(o being? Because of the desire to understand. 
However, who would have known that the more we try to understand, the more muddled 
we get. The more muddled we become, the less we understand. Contact develops after 
the six senses-organs are made. Through contact 1s conditioned feeling. Contact refers to 
touching or encountering. When we do not understand, we go seeking everywhere Just 
like a fly that keeps bumping Into the wall. Why do we seek encounters? Because of our 
desire to understand. Contact provokes all kinds of feelings, feelings of Joy, sadness, 
pleasure or pain. Through feeling 1s conditioned craving. After we touch something, there 
1s feeling. Before we run Into difficulties, we feel very comfortable. Qnce we encounter 
difficulties, we feel very uncomfortable. When no one crificizes us, we feel very happy. 


1311 


But If anyone says something bad about us, we get upset. That 1s feeling. From the 
feeling of joy and pleasure, the subJect tends to prolong 1t as much as possible. Through 
craving conditioned clinging. When we have feelings, love and attachment arise. Why do 
people feel Insecure? It is because of love. Once there 1s love, there 1s also hatred, or 
detestation. We like and cling to favorable situations, but detest adverse states. Why do 
we feel happy? And why do we feel unhappy? It is because we have feelings of love and 
hate. hate refers to dislike and loathing. Because of these, our troubles increase day after 
day. He becomes attached to what he likes or desires. Through clinging 1s conditioned the 
process of becoming. When we see something we like, we want to grasp 1t. What 1s 
graspIng? It is the action motivated by the wish to obtain something. Because you are 
fond of something, you wish to obtain 1t. Once we obtain something, we have satisiied 
our desire. Why do we want to fulfill our desire? It is because we want to possess things. 
With that wish for possession, “becoming” occurs. Driven by his desires, the subJect trIies 
to take 1n possession of what he wants such as money, houses, fame, honor, etc. Through 
the process of becoming 1s conditioned bịrth. Because of becoming, we want fO poSSess 
things. Once we want to possess things, there 1s birth Into the next life. Thus, craving, 
clinging and becoming make up the present causes which wIll accompany the subJect In 
his birth. Through birth are conditioned decay, sorrow and death. In his new life, he will 
become old and die as every being does. 


(IX)THiền Định Trùng trùng Duyên Khởi —Mediaion on “Interbeing Endlessiy 


l) 


Trterwoven”: 

Trùng trùng Duyên khởi là tên gọi của một loại thiển định về sự biểu hiện của mọi hiện 
tượng theo đường lối tương quan tương duyên. Phép thiển định này có thể giúp hành giả 
vượt thoát ý niệm về “một và nhiều,” hay “một và tất cả.” Chỉ có phép quán này mới có 
thể phá vỡ “ngã kiến” vì ngã kiến được thành lập trên thói quen nhận thức về sự đối 
nghịch của một và nhiều. Khi chúng ta nghĩ về một hạt bụi, một bông hoa, hay một con 
người, sự suy nghĩ của chúng ta không thể tách rời khỏi ý niệm về đơn vị, về một, và về 
sự tính toán. Chúng ta thấy có lằn ranh giữa một và nhiều, giữa một và không. Trong 
cuộc sống hằng ngày chúng ta cần những thứ ấy như xe lửa cần đường rầy. Nhưng nếu 
chúng ta quán chiếu được tự tánh của trùng trùng duyên khởi của hạt bụi, của bông hoa 
hoặc của con người, thì chúng ta sẽ thấy cái một và cái nhiều không thể rời nhau mà hiện 
hữu được, cái một và cái nhiều đi vào nhau không trở ngại, cái một tức là cái nhiều. Đó 
là ý niệm tương tức tương nhập của giáo lý Hoa Nghiêm. Tương tức có nghĩa là “cái này 
là cái kia, cái kia là cái này.” Tương nhập thì có nghĩa là “cái này trong cái kia, cái kia 
trong cái này.” Khi quán chiếu sâu sắc trên “tương tức tương nhập,” chúng ta có thể thấy 
ý niệm về “một và nhiều” chỉ là một trong những phạm trù ý thức mà chúng ta dùng để 
dung chứa thực tại, cũng như khi chúng ta dùng một cái xô để chứa nước. Khi chúng ta 
thoát ra khỏi phạm trù một và nhiều thì cũng như chiếc xe lửa thoát ra khỏi đường rầy để 
tự do bay lượn trên không trung. Cũng như chúng ta thấy được rằng chúng ta đang đứng 
trên một quả đất tròn, đang tự xoay quanh nó và xoay xung quanh mặt trời, chúng ta sẽ 
thấy ý niệm về trên và dưới ngày xưa bị phá vỡ, nhờ thấy được tánh tương tức tương 
nhập của mọi hiện tượng, chúng ta thoát khỏi ý niệm “một và nhiều.” Hình ảnh màng 
lưới của vua trời Đế Thích trong Kinh Hoa Nghiêm gợi ý cho chúng ta về “trùng trùng 


2) 


1312 


duyên khởi.” Mạng lưới này được kết bởi những hạt ngọc phản chiếu trong nó tất cả 
những hạt ngọc khác và hình ảnh của nó cũng được phản chiếu trong tất cả các hạt ngọc 
khác trên lưới. Như vậy, trên phương diện hình bóng, một hạt ngọc chứa tất cả các hạt 
khác, và tất cả các hạt ngọc khác đều chứa nó——Interbeing Endlessly Interwoven, name 
of a kind of meditation on the manifesftation of all phenomena as Iinterdependent. This 
meditation can help free us from the concept of “unity and diversity,” or “one and all.” 
Thịs meditation can dissolve the concept of “rmne” because the concept of :self” 1s built on 
the opposition of unity and diversity. When we think of a speck of dust, a flower, or a 
human being, our thinking cannot break loose from the Idea of unity, of one, of 
calculation. We see a line between one and many, between one and not one. In daily life 
we need this Just as a train needs a track. But If we truly realize the Interdependent 
nature of the dust, the flower, and the human being, we see that unity cannot exIst 
without diversity. Unity and diversity Interpenetrate each other freely. Ủnity 1s dIversIty. 
Thịs 1s the principle of interbeing and Interpenetration of the Avatamsaka Sutra. 
Interbeing means “This 1s that,” “hat 1s this.” Interpenetration means “This 1s 1n that,” 
and “That 1s In this.” When we meditate deeply on Interbeing and interpenetration, we 
see that the Idea of “one and many” 1s only a menfal construct which we use to contain 
reality, much as we use a bucket to hold water. Once we have escaped the confinement 
Of this construct, we are like a train breaking free of its raIls to fly freely in space. Just as 
when we realize that we are standing on a spherical planet which 1s rotating around 1ts 
axis and around the sun, our concepts of above and below disintegrate, so when we 
realize the Interdependent nature of all things,” we are freed from the idea of “one and 
many.” The Image of a Indraˆs Jeweled net 1s used in the Avatamsaka Sutra to 1llustrafe 
the Infinite variefy of Interactions and Intersections of all things. The net Is woven of an 
infinte varlety of brilliant gems, each with countless facets. Each gem reflects in 1fself 
every other gem. In this vision, each gem contains all the other gems. 

Để có một ý niệm về mối liên hệ chằng chịt tượng trưng cho tính cách tương tức tương 
nhập, chúng ta có thể phác họa một quả cầu, được thành lập do sự có mặt của tất cả các 
điểm trên diện tích hình cầu cũng như trong lòng câu. Có rất nhiều điểm, tuy vậy nếu 
thiếu một trong vô số điểm đó là khối cầu không được thành lập. Bây giờ chúng ta thử 
tưởng tượng nối liền mỗi điểm trong khối cầu với tất cả các điểm khác trong khối cầu 
bằng những đường dây tưởng tượng. Trước tiên nối điểm A với tất cả các điểm khác. Sau 
đó nối điểm B với các điểm khác, kể cả điểm A, và làm như vậy cho đến khi tất cả các 
điểm đều được nối kết lại với nhau. Như vậy là chúng ta đã tạo ra màng lưới vô cùng 
chằng chịt với các điểm—To envision the interwoven nature of relationships, which 
1llustrate the character of interbeing and Interpenetration, we can picture a sphere which 
1S composed of all the poInts on 1fs surface and all the points within 1ts volume. There are 
extremely many points, yet without each of them the sphere does not exist. Now let us 
Imagine connecting each point with all the other points. First we connect point A to each 
of the other points. Then we connect point B with each of the others, Including A, and so 
on until all the poinfs are connected. As you can see we have woven the poinfs are 
connected . As you can see we have woven and extremely dense net Intertwining all the 
pOoInEs. 


3) 


4) 


1313 


Phép quán tương tức tương nhập của giáo lý Hoa Nghiêm đã bao hàm sự phủ nhận ý 
niệm không gian như một thực tại tuyệt đối, bởi tư tưởng ấy phủ nhận luôn các ý niệm 
trong và ngoài, lớn và nhỏ, một và nhiều. Về thời gian, phép quán tương tức tương nhập 
của giáo lý Hoa Nghiêm lại phá bỏ luôn ý niệm phân biệt giữa quá khứ, hiện tại và vị 
lai, cho rằng có thể đem quá khứ và vị lai đặt vào hiện tại, đem quá khứ và hiện tại đặt 
vào vị lai, đem hiện tại và vị lai đặt vào quá khứ, và đem tất cả thời gian đặt vào một 
niệm, tức là một khoảnh khắc rất ngắn. Tóm lại, thời gian cũng được biểu hiện trên 
nguyên tắc tương tức tương nhập như không gian, và một khoảnh khắc cũng chứa đựng 
được cả “ba đời”, nghĩa là toàn thể quá khứ, tương lai và hiện tại. Không những một hạt 
bụi chứa đựng trong chính nó một không gian “vô cùng” mà nó còn chứa đựng cả thời 
gian vô tận; trong một sát na khoảnh khắc chúng ta có thể tìm thấy cả thời gian vô tận và 
không gian vô cùng The prineiple of the Interbeing and Interpenetration 1n the 
Avatamsaka Sutra refuses to accept the concept of inner/outer, big/small, one/many as 
real, It also refuses the concept of space as an absolute reality. With respect to time, the 
conceptual distinction between past, present, and future 1s also destroyed. The 
Avatamsaka Sutra says that past and future can be put Into the present, present and past 
Into future, present and future Into past, and finally all eternity Into on ksana, the shortesf 
possible moment. To summarize, time, like space, 1s stamped with the seal of 
interdependence, and one Instant contains three times: past, present and future. Not only 
does a speck of dust contain In 1tself, infinite space, 1t also contains endless time; in one 
ksana we find both Iinfinite time and endless space. 

Theo Kinh Hoa Nghiêm, trong “trùng trùng duyên khởi” (sự nương tựa vào nhau trùng 
trùng lớp lớp để có mặt), nhân quả không nằm theo chiều dài (trong đó một nhân đưa 
đến một quả) mà thể hiển chằng chịt; không phải là một màng lưới hai chiều như một 
mạng nhện mà là nhiều màng lưới giao nhau trong một không gian nhiều chiều. Không 
những một bộ phận của cơ thể chứa trong nó sự hiện hữu của tất cả các bộ phận khác của 
cơ thể, mà mỗi tế bào trong cơ thể cũng chứa đựng sự có mặt của toàn thể các tế bào 
trong cơ thể. Một có mặt trong tất cả và tất cả có mặt trong một. Điều này được diễn tả 
một cách rõ ràng trong Kinh Hoa Nghiêm “Một là tất cả, tất cả là một.” Một khi chúng ta 
nắm vững được nguyên lý “một” và “tất cả”, tức là chúng ta thoát khỏi cái bẫy suy tưởng 
sai lâm đã giam hãm chúng ta từ bấy lâu nay. Khi chúng ta nói, “một tế bào chứa đựng 
tất cả các tế bào khác,” chúng ta đừng hiểu lầm là dung tích của một tế bào có thể bao 
hàm được mọi tế bào, và mọi tế bào có thể chui vào trong một tế bào, mà chúng ta muốn 
nói “sự có mặt của một tế bào chứng minh được sự có mặt của tất cả các tế bào khác, vì 
chúng không thể hiện hữu độc lập và riêng lẻ với nhau được—According to the 
Avatamsaka Sutra, in the Interdependence of all things or interbeing, cause and effect 
are no longer perceived as linear, but as a net, not a two-dimensional one, but a system of 
countless nets interwoven 1n all directions in multi-dimensional space. Not only do the 
Organs contain in themselves the existence of all the other organs, but each celÏ confains 
1n Ifself all the other cells. One 1s present In all and all are present in each one. This 1s 
expressed clearly in the Avatamsaka Sutra as “One 1s all, all is one.” When we fully 
grasp this, we are freed from the pitfall of thinking of “one” and “many,” a habit that has 
held us trapped for so long. When we say, “One cell contains In Itself all the other cells,” 
do not misunderstand that there 1s some way that one cell”s capacity can be stretched to 


1314 


fit all the others Inside of it. We mean that the presence of one call implies the presence 
Of all the others, since they cannot exist Independently, separate of the others. 


1315 


Chương Một Trăm Hai Mươi Bảy 
Chapter One Hundred and Twenty-Seven 


Không Chấp Trước-Buông Xả và Tĩnh lự 
Non-Attachrmments-Letting ŒGo-Sttlling the Thoughứs 


(` Không Chấp Trước—Non-Attachmermt: 

(A) Nghĩa của 'Không chấp trước °— The meaning 0ƒ °Non-Atfachmenf°: Thế giới mà chúng 
ta đang sống là thế giới của dục vọng. Mọi chúng sanh được sinh ra và tổn tại như là một 
sự kết hợp của những dục vọng. Chúng ta được sinh ra do sự ham muốn của cha của mẹ. 
Khi chúng ta bước vào thế giới này chúng ta trở nên mê đắm vật chất, và tự trở thành 
nguồn gốc của dục vọng. Chúng ta thích thú với những tiện nghi vật chất và những khoái 
lạc của giác quan. Vì thế chúng ta chấp trước vào thân này, nhưng xét cho cùng thì chúng 
ta thấy rằng thân này là nguồn gốc của khổ đau phiển não. Vì thân này không ngừng 
thay đổi. Chúng ta ao ước được sống mãi, nhưng từng giờ từng phút thân xác này thay đổi 
tử trẻ sang già, từ sống sang chết. Chúng ta có thể vui sướng trong lúc chúng ta còn trẻ 
trung khỏe mạnh, nhưng khi chúng ta quán tưởng đến sự già nua bệnh hoạn, cũng như cái 
chết luôn đe dọa ám ảnh thì sự lo âu sẽ tràn ngập chúng ta. Vì thế chúng ta tìm cách 
trốn chạy điều này bằng cách né tránh không nghĩ đến nó. Tham sống và sợ chết là một 
trong những hình thức chấp trước. Chúng ta còn chấp trước vào quần áo, xe hơi, nhà lầu 
và tài sản của chúng ta nữa. Ngoài ra, chúng ta còn chấp trước vào những ký ức liên 
quan đến quá khứ hoặc những dự tính cho tương lai nữa. Theo Kinh Hoa Nghiêm, chư đại 
Bồ Tát có mười thứ không dính mắc —Our world is a world of desire. Every living being 
comes forth from desire and endures as a combination of desires. We are born from the 
desires of our father and mother. Then, when we emerge 1nto this world, we become 
infatuated with many things, and become ourselves well-springs of desire. We relish 
physical comforts and the enJoyments of the senses. Thus, we are strongly attached to the 
body. But 1Ÿ we consider this attachment, we will see that this 1s a potential source of 
sufferings and afflictions. For the body 1s constantly changing. We wish we could remain 
alive forever, but moment after moment the body 1s passing from youth to old age, from 
life to death. We may be happy while we are young and strong, but when we contemplate 
sickness, old age, and the ever present threat of death, anxiety overwhelms us. Thus, we 
seek to elude the inevitable by evading the thought of it. The lust for life and the fear of 
death are forms of attachment. We are also attached to our clothes, our car, our storied 
houses, and our wealth. Besides, we are also attached to memories concerning the past or 
anticipations of the future. According to the Flower Adornment Sutra, there are ten kinds 
Of nonattachment of Great Enlightening Beings. 


(B) Hành giả tu thiền và sự không chấp trước—Non-afachment and meditafors: Hành giả 
tu thiển nên luôn có thái độ “Nhìn mà không thấy, nghe mà không hay, ngửi mà không có 
mùi.` Tại sao lại nhìn mà không thấy? Bởi vì có sự hồi quang phần chiếu. Tại sao nghe 
mà không hay? Bởi vì phản văn văn tự kỷ, tức quay cái nghe để nghe chính mình. Tại 


1316 


sao ngửi mà không có mùi? Bởi vì thâu nhiếp thân tâm, nên mùi vị không làm cho mình 
dính mắc. Đây là trạng thái khi mắt nhìn sắc mà không thấy sắc, tai nghe tiếng mà coi 
như không có âm thanh, mũi ngửi mùi hương mà không thấy có mùi hương, lưỡi nếm mà 
không thấy có vị, thân xúc chạm mà không thấy có cảm giác, ý có pháp mà không dính 
mắc vào pháp —Zen practiioners should always have this attitude “Looking but not 
seeiIng, hearing but not listening, smelling but not noticing the scent.` Why 1s It described 
as “looking, but not seeing?* Because the person 1s returning the light to shine within, and 
introspecting. Why 1s It “hearing, but not listening?°” Because he 1s turning the hearing to 
listen his own nature. Why does It say, “smelling, but not noticing the scenf?” Because he 
has gathered back his body and mind, and 1s not disturbed any longer by scent. At this 
time, the cultivator”s eyes contemplate physical forms, but the forms do not exist for him. 
His ears hears sounds, but the sounds do not exist for him. His nose smells scents, but 
those scents do not exIst for him. His tongue tastes flavors, but for him, those flavors do 
not exist. His body feels sensations, but does not attach itself to those sensations. HiIs 
mind knows of things, but does not attach to them. 


(C) Không chấp trước theo pháp hữu vi theo Kinh Kùn Cang—Non-attachment on Dharma 
born 0ƒ condifions, qccording to the Vajra Sufrq: 
“Hết thảẩy các pháp hữu vi 
Như mộng, huyễn, bào, ảnh. 
Như sương, như điển chớp 
Nên quan sát chúng như vậy.” 

Phàm cái gì có hình tướng đều là pháp hữu vi. Pháp hữu vi cũng giống như một giấc 
mộng, một thứ huyễn hóa, một cái bọt nước, hay một cái bóng hình, một tia điển chớp, 
toàn là những thứ hư vọng, không có thực chất. Hết thảy mọi thứ đều phẩi quán như vậy, 
mới có thể hiểu minh bạch lẽ chân thật, để chúng ta không chấp trước, không bị vọng 
tưởng quấy nhiễu. 

“AII things born of conditions are like dreams, 
Like 1llusions, bubbles, and shadows; 
Like dewdrops, like flashes of lightning: 
Contemplate them In these ways.” 

Anything with shape or form 1s considered a “dharma born of conditions.” All things 
born of conditions are like dreams, 1llusory transformations, bubbles of foam, and 
shadows. Like dewdrops and lightnmng, they are false and unreal. By contemplating 
everything in this way, we will be able to understand the truth, let go of attachments, and 
put an end to random thoughts. 


(D) Lời Phật dạy về không chấp trước— The Buddha's teachings on Non-Atfachment: Theo 
Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 18, Đức Phật dạy: “Pháp của ta là niệm mà không 
còn chủ thể niệm và đối tượng niệm; làm mà không còn chủ thể làm và đối tượng làm; 
nói mà không có chủ thể nói và đối tượng nói; tu mà không còn chủ thể tu và đối tượng 
tu. Người ngộ thì rất gần, kẻ mê thì rất xa. Dứt đường ngôn ngữ, không bị ràng buộc bất 
cứ cái gì. Sai đi một ly thì mất tức khắc.”——According to the Sutra In Forty-Two Sections, 
Chapter 18, the Buddha said: “My Dharma 1s the mindfulness that 1s both mindfulness and 


1317 


no-mindfulness. It is the practIice that 1s both practice and non-practice. It 1s words that are 
words and non-words. It 1s cultivation that 1s cultivation and non-cultivation. Those who 
understand are near to 1t; those who are confused are far from 1t indeed. The path of 
words and language 1s cut off; it cannot be categorized as a thing. lf you are off 
(removed) by a hairˆs breadth, you lose 1t in an Instant.” 


(I Buông Xả— Letting Go: 

(A) Tổng Quan về Buông Xả theo quan điểm Phật Giáo—An Overview dƒ Letting Go in 
Buddhist View: Buông xã theo Phật giáo có nghĩa là buông bỏ hết tất cả những gì thuộc 
về thế tục. Một cách cơ bản, từ bỏ thế tục là sự thừa nhận đời là bể khổ. Khi bạn nhận 
thức được điều này thì nó có thể dẫn bạn đến cái mà chúng ta có thể gọi là bước ngoặt, 
đó là sự nhận thức tất cả mọi sự sống thông thường đều bị tràn ngập bởi khổ đau phiển 
não khiến chúng ta đi ầm một sự sống tốt đẹp hơn hay một điều gì khác biệt, trong đó 
không có khổ đau phiển não. Trong đạo Phật, chúng ta thường nghe nói về buông xả và 
không bám víu vào thứ gì. Như vậy Đức Phật muốn dạy gì về buông xả? Ngài muốn nói 
trong cuộc sống hằng ngày không cách chi mà chúng ta buông mọi vật mọi việc. Chúng 
ta phải nắm giữ sự việc, tuy nhiên đừng cố bám víu vào chúng. Thí dụ như chúng ta phải 
làm ra tiền cho chi tiêu trong đời sống, nhưng không bám víu vào việc làm ra thật nhiều 
tiền mà bất chấp đến việc làm ra tiền bằng cách nào. Giáo pháp căn bản của nhà Phật là 
phải trấn tỉnh kểm cột tâm viên ý mã. Khi buồn ngủ thì ìm chỗ yên tĩnh, tắt đèn và nằm 
xuống nghỉ ngơi cả thân lẫn tâm. Hành giả làm bất cứ việc gì cũng nên làm với cái tâm 
xã bỏ. Đừng nên kỳ vọng sự đến đáp hay tán dương. Nếu chúng ta xả bỏ một ít, chúng ta 
sẽ có một ít bình an. Nếu chúng ta xả bỏ được nhiều, chúng ta sẽ có nhiều bình an. Nếu 
chúng ta xả bỏ hoàn toàn, chúng ta sẽ được bình an hoàn toàn. Đạo Phật còn đi xa hơn 
nữa là khuyến khích Phật tử nên tu tập xả tướng, hay cởi bỏ những điều ràng buộc trong 
tâm thức. Tính thản nhiên, một trong những đức tính chủ yếu trong Phật giáo. Trong Phật 
giáo, xả tướng có nghĩa là trạng thái không có niềm vui cũng như sự đau khổ, một tinh 
thần sống hoàn toàn cân bằng vượt lên tất cả mọi phân biệt đối xử. Thật vậy, sau chỉ một 
thời gian ngắn thực tập hạnh xả bỏ, chúng ta có thể loại bổ được cái “ta” giả tưởng và 
phiền phức cũng như những lo âu không có thật—Letting-go in Buddhism means to 
renounce things that belong to the worldly world. Basically, renunciaton 1s the 
recognition that all existence 1s permeated by suffering. When you realize this, 1t leads to 
what we might call a turning point. That 1s to say, the realization that all of common lIÍe 1s 
permeated by suffering causes us to look for something more or something different, 
something which 1s absent of sufferings and afflictions. In Buddhism, we have always 
been hearing about letting øo and not clinging to anything. What does the Buddha mean 
on letting go? He means in daily acfIvitles, no way we can let go everything. We have to 
hold on things; however, try not to cling to them. For example, we try to make money for 
our living expenses, but not try to cling on making a lot of money to accumulate 
regardless of the means of making the money. A basic teaching of the Buddha on how to 
calm and rein in the “monkey” mind. When we feel asleep, Just lie down In a quiet place, 
put the lights out and let go our minds and bodies. Practioners do everything with a mind 
that lets go. Do not expect any praise or reward. If we let go a little, we wIll have a little 
peace. If we let go a lot, we will have a lot of peace. If we let go completely, we will 


1318 


know complete peace and freedom. Buddhism goes a litle further to encourage Ifs 
devotees to practice “Equanimity,. or “Upeksa”, one of the most Important Buddhist 
virtues. Upeksa refers to a state that 1s neither Joy nor suffering but rather independent of 
both, the mind that 1s in equilibrium and elevated above all distinctions. In fact, after a 
short period of time of practicing renunciation, we are able to eliminate the troublesome 
and illusory “T” as well as all artificial worrIes. 


(B) Đúc Phật buông bỏ như thế nào?— How did the Buddha let go?” Sau khi Đức Phật nhận 
chân về bản chất của đời sống con người là khổ đau; tất cả chúng sanh giết hại lẫn nhau 
để sinh tổn, và chính đó là nguồn gốc của khổ đau nên Thái tử Tất Đạt Đa đã chấm dứt 
những hưởng thụ trần tục. Hơn thế nữa, chính Ngài đã nhìn thấy một người già, một 
người bệnh, và một xác chết khiến Ngài đã đặt câu hỏi tại sao lại như vậy. Ngài cẩm 
thấy vô cùng ray rứt bởi những cảnh tượng đó. Ngài nghĩ rõ ràng rồi đây Ngài cũng 
không tránh khỏi những hoàn cảnh này và cũng sẽ không tránh khỏi cái chuỗi già, bệnh 
và chết này. Chính vì thế Ngài đã nghĩ đến việc bỏ nhà ra đi tìm kiếm chân lý. Trong 
cảnh tịch mịch của một đêm trăng thanh gió mát, đêm Rằm tháng bẩy, ý nghĩ sau đây đã 
đến với Thái tử: “Thời niên thiếu, tuổi thanh xuân của đời sống, chấm dứt trong trạng 
thái già nua, mắt mờ, tai điếc, giác quan suy tàn vào lúc con người cần đến nó nhất. Sức 
lực cường tráng hao mòn, tiểu tụy và những cơn bệnh thình lình chập đến. Cuối cùng cái 
chết đến, có lẽ một cách đột ngột, bất ngờ và chấm dứt khoảng đời ngắn ngủi của kiếp 
sống. Chắc chắn phải có một lối thoát cho cảnh bất toại nguyện, cho cảnh già chết này.” 
Sau đó, lúc 29 tuổi, vào ngày mà công chúa Da Du Đà La hạ sanh La Hầu La. Thái tử đã 
từ bổ và xem thường những quyến rũ của cuộc đời vương giả, khinh thường và đẩy lui 
những lạc thú mà phần đông những người trẻ đắm đuối say mê. Ngài đã ra đi, lành xa vợ 
con và một ngai vàng đầy hứa hẹn đem lại quyển thế và quang vinh. Ngài dùng gươm cắt 
đứt lọn tóc dài, bỏ lại hoàng bào của một thái tử và đắp lên mình tấm y vàng của một ẩn 
sĩ, đi vào rừng sâu vắng vẻ để tìm giải pháp cho những vấn để khó khăn của kiếp sống 
mà từ lâu vẫn làm Ngài bận tâm. Ngài đã trở thành nhà tu hạnh khổ hạnh sống lang 
thang rày đây mai đó tu hành giác ngộ. Thoạt tiên Ngài tìm đến sự hướng dẫn của hai vị 
đạo sư nổi tiếng, Alara Kalama và Uddaka Ramaputta, hy vọng rằng hai vị này, vốn là 
bậc đại thiển sư, có thể trao truyền cho Ngài những lời giáo huấn cao siêu của pháp môn 
hành thiển. Ngài hành thiển vắng lặng và đạt đến tầng thiển cao nhất của pháp này, 
nhưng không thỏa mãn với bất luận gì kém hơn Tối Thượng Toàn Giác. Nhưng tầm mức 
kiến thức và kinh nghiệm của hai vị đạo sư này không thể giúp Ngài đạt thành điều mà 
Ngài hằng mong muốn. Mặc dù hai vị đạo sư đã khẩn khoản Ngài ở lại để dạy dỗ đệ tử, 
nhưng Ngài đã nhã nhặn từ chối và ra đi. Ngài vẫn tiếp tục thực hành khổ hạnh cùng cực 
với bao nhiêu sự hành xác. Tuy nhiên, những cố gắng khổ hạnh của Ngài đã trở thành vô 
vọng, sau sáu năm hành xác, Ngài chỉ còn da bọc xương, chứ không còn sức lực gì. Thế 
nên Ngài đã thay đổi phương pháp vì khổ hạnh đã cho thấy vô hiệu. Ngài đã từ bỏ nhị 
biên, đi theo con đường trung đạo và trở thành Phật ở tuổi 35. Điểm cực ký quan trọng 
cần nhớ là sự “từ bỏ trần tục” trong Phật giáo không bao giờ xuất phát (gây ra) bởi sự 
tuyệt vọng trong đời sống thường nhật. Như Đức Phật đó, Ngài đã sống cuộc đời vương 
giả của thời Ngài, nhưng Ngài nhận ra cái đau khổ cố hữu luôn gắn liền với cuộc sống 
của chúng hữu tình và hiểu rằng dù chúng ta có thỏa thích với những thú vui của giác 


1319 


quan đến thế nào đi nữa, thì cuối cùng chúng ta cũng vẫn phải đối mặt với thực tế của 
lão, bệnh, tử (già, bệnh, chết). Nói tóm lại, từ bỏ trần tục trong Phật giáo có nghĩa là từ 
bỏ những thú vui dục lạc trần tục (những thứ mà cuối cùng sẽ đưa chúng ta đến khổ đau 
và phiển não) để đi tìm chân lý của cuộc sống trong đó không có tham sân si, từ đó 
chúng ta có thể sống đời hạnh phúc miên viễn—After the Buddha realized all nature of 
life and human suffering in life; all living beings kill one another to survive, and that 1s a 
øreat source of suffering, Crown Prince Siddhattha stopped enJoying worldly pleasures. 
Furthermore, he himself saw an old man, a sick man, and a corpse, that led him to ponder 
why 1t was. he also felt unsettled by these sights. Clearly, he himself was not immune to 
these conditions, but was subJect to the Inevitable succession of old age, sickness and 
death. Thus He thought of leaving the world 1n search of truth and peace. In the silence of 
that moonlit and breezy night (it was the full-moon day of July) such thoughts as these 
arose 1n him “Youth, the prime of life ends 1n old age and man”s senses faIl him at a time 
when they are most needed. The health is weakened when diseases suddenly creeps In. 
Finally death comes, sudden perhaps and unexpected, and puts an end to this brIef span 
of life. Surely there must be an escape from this unsatisfactoriness, from aging and 
death.” Then, at the age of twenty-nine, 1n the flower of youthful manhood, on the day 
Princess Yasodara had given birth to Rahula, Prince Siddhartha Gotama, discarding and 
disdaining the enchantment of the royal life, scorning and spurning Joys that most young 
people yearn for, the prince renounced wife and child, and a crown that held the promise 
of power and glory. He cut off his long locks of hair with his sword, doffed his royal 
robes, and putting on a hermit's robe retreated Into forest solitude to seek solution to 
those problems of life that so deeply stirred his mind. He became a penniless wandering 
ascetic to struggle for enlightenment. First He sought guidance from two famous sages at 
the time, Alara Kalama and Uddaka Ramaputta, hoping that they, being famous masters 
of medifation, would teach him all they know, leading him to the heigths of concentrative 
thought. He practiced concentration and reached the highest meditative attainments, but 
was not satisfied with anything less than a Supreme Enliphtenment. These teachers' 
range of knowledge and experience, however, was Insufficient to grant himm what he so 
earnesfly sought. Though both sages asked him to stay to teach their followers, he 
declined and left. He continued to practice many penances and underwent much 
suffering. He practiced many forms of severe austerity. However, he got no hope after six 
years Of torturing his body so mụch that it was reduced to almost a skeleton. He changed 
his method as his penances proved useless. He gave up extremes and adopted the Middle 
Path and became a Buddha at the age of 35. It is extremely Important to remember that 
renunciation in Buddhism 1s never caused by desparr In the ordinary course of life. As for 
the Buddha, he enJoyed the greatest possible happiness and privilege known In his day; 
however, he recognized the suffering Iinherent in sentient existence, and realized that, no 
matter how mụuch we may indulge ourselves In pleasures of the sense, eventually we 
must face the realitiles of old age, sickness, and death. In short, renunciation in Buddhism 
means fo renounce the worldly pleasures (which will eventually cause sufferings and 
afflictions) to seek the truth of life which 1s absent of greed, anger and Ignorance, so that 
we can obftain a life of eternal happIness. 


1320 


(HI)Tĩnh lự— Stiling the Thoughứs: Chữ thiền nghĩa là “Tĩnh lự”, cũng dịch là “Tư duy tu”. 
Tư duy chính là “tham”, nh lự nghĩa là “thời thời cần phất thức, vật sử nhạ trần ai.` Tu 
tập tư duy tu chúng ta luôn tâm niệm, không giây phút nào rời: “Sáng như thế ấy, chiều 
như thế ấy.” Phải bằng vào tự tánh mà dụng công chứ không cầu ở hình tướng bên ngoài. 
Nếu gặp cảnh mà chạy theo cảnh, ắt sẽ đi lầm đường. Cảnh giới từ tự tánh sanh mới là 
cảnh giới chân thật. Pháp môn tĩnh lự đòi hỏi sự dụng công liên tục, triển miên, không 
lúc nào gián đoạn. Dụng công như kiểu gà ấp trứng. Tham thiển phải có kiên tâm, thành 
tâm và hằng tâm. Không thể có tâm kiêu ngạo, thấy mình cao hơn hoặc hay hơn người 
khác. Như có những tư tưởng đó, thì loại ma cuồng thiển sẽ nhập vào khiến cho công phu 
không có hiệu quả. Khi tham thiển không nên sanh vọng tưởng. Có vọng tưởng thì chẳng 
có lợi ích gì, chỉ phí thời giờ mà thôi. Tham thiển phải có tâm nhẫn nại, tâm nghĩ về lâu 
dài. Bí quyết tham thiển là chữ “Nhẫn”, cái gì nhẫn không được cũng phải nhẫn, nhẫn 
đến cực điểm, thì bỗng nhiên trực ngộ. Nếu không kham nhẫn, không chịu đựng đau đớn, 
khó nhọc, khi gặp trở ngại sẽ bỏ cuộc. Kỳ thật, tham thiển là thực tập thiển quán đến chỗ 
một niệm chẳng sanh. Tuy nhiên, thật là khó khăn lắm để đạt đến chỗ “Vô niệm”. Vì 
vậy mà hành giả tu thiển thường dùng thoại đầu hay là dùng vọng tưởng để chế ngự 
vọng tưởng. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng một khi đã quyết tâm tu thì chúng ta 
phải tu ở mọi nơi mọi lúc. Đi cũng thiển, đứng cũng thiển, nằm cũng thiển, ngồi cũng 
thiển—Zen translates as “stlling the thought.” It also means “thought cultivation.” 
“Thought” refers to Invesfigating the meditation topic. “Stilling the thought” means “at all 
times, wipe 1t clean, and let no dust alight.` “Thought cultivation” 1s done by means of 
raIsing the meditation topic 1n thought after thought and never forgetting 1t. We must think 
1t this way: “We do 1t in the morning, and we also do 1t in the evening.` We should apply 
effort within our own nature and not seek outside. If we follow after any external state, 1t 
1S ©€aSY fO ØO astray. Only states that arise from our own nature are frue states. The 
Dharma door of “stilling the thoughtf' requires that we apply continuous, unrelenting 
effort, without any Inferruption. In our meditation, we should as concentrated as a mother- 
hen siting on her eggøs. Zen medifaton requires determination, sincerity, and 
perseverance. We can not be arrogant and assume that we are higher and better than 
anyone else. lÝ we have thoughts like these, that means a demon of Insanity has 
possessed us, and our skill wIll never advance. When we practice meditation, we should 
not indulse in idle thoughts. When we have idle thoughts, we do not gain any benefit, but 
we waste a fremendous amount of time. Practicing meditation requires patience and 
perseverance. The secret of success in Zen meditafion 1s patilence, whatever we can not 
endure, we must stIll endure. If we can endure to the ultimate point, then suddenly we 
can penetrate through and experience the clarity of enlightenmert. If we lack patlence 
and can not endure bitterness and fatigue, then we wIll surrender to the states that we 
encounter. In fact, investigating Zen means working to the point that “thoughts no longer 
arise.” However, It 1s extremely difficult to achieve “No thoughts”. So meditation 
practitioners usually utilize the “meditation topic” or using one 1dle thought to control 
other idle thought. Sincere Buddhists should always remember that once we make up our 
mind to cultivate we should cultivate at all times and In all places. Walking 1s Zen, 
standing 1s Zen, lying 1s Zen, and sifting 1s also Zen. 


1321 


Chương Một Trăm Hai Mươi Tám 
Chapter Qne Hundred and Twenty-Eight 


Thiên đối với Kỷ Luật và Chứng Nghiệm Tâm Linh 
Zen and Spiriual Discipine and Spirtual Experience 


() Thiền và Kỷ luật tâm linh—Zen and Spiritual discipline: Đường lối qui củ của tâm 
linh—Theo quan điểm của Phật giáo, thiển là một thứ kỷ luật tâm linh, vì thiển giúp 
chúng ta ở mức độ nào đó kiểm soát được thái độ, tư tưởng và cảm xúc của chúng ta. 
Theo đạo Phật, trạng thái tâm của chúng ta bao gồm cả tư tưởng lẫn tình cảm thường 
hoang đàng và không được kiểm soát vì chúng ta thiếu sót phần kỷ luật tâm linh cần thiết 
để thuần hóa nó. Tâm chúng ta cũng giống như một con ngựa hoang không được kiểm 
soát. Chỉ có xuyên qua kỷ luật tâm linh mới có thể giúp chúng ta đi ngược lại sự hoang 
đàng và không kiểm soát của tâm này và giúp chúng ta có khả năng kiểm soát lại được 
tâm mình. Nếu chúng ta cố gắng thực tập kỷ luật tâm linh thì chúng ta sẽ có khả năng 
chú tâm vào một đối tượng thiện lành nhất định nào đó, một đối tượng có thể làm tăng 
khả năng tập trung của chúng ta đúng theo quan điểm của Phật giáo. Rồi sau đó chúng ta 
áp dụng pháp quán phân tích (lý luận) do sự nhận biết sức mạnh và yếu điểm của các 
loại tư tưởng và cảm tình khác nhau, nhận biết những lợi hại của chúng, chúng ta có thể 
tăng cường những trạng thái tích cực của trạng thái tâm giúp đưa tới sự thanh thoát, an 
bình và hạnh phúc, cũng như làm giảm thiểu những thái độ, tư tưởng và tình cảm đưa đến 
khổ đau phiền não và thất vọng. Như vậy có hai cách kỷ luật tâm linh, cách thứ nhất là 
chỉ chú tâm vào một đối tượng trụ nơi tịnh lặng (chỉ quán), và cách thứ hai là quán sát 
hay phân tích. Thí dụ như thiển chỉ và thiển quán về “vô thường”. Nếu chúng ta chỉ chú 
tâm vào ý tưởng “vạn hữu vô thường”, ấy là thiển chỉ. Nếu chúng ta luôn áp dụng luận 
cứ vô thường trong vạn hữu, ấy là thiển quán. Nếu chúng ta thiển quán bằng cách luôn 
luôn áp dụng luận cứ vô thường vào vạn hữu, làm tăng thêm sự tin tưởng của chúng ta về 
luật vô thường trên vạn hữu, đó là chúng ta đang thiển quán. Tuy nhiên, người Phật tử 
phải cẩn thận vì những trở ngại luôn chờ chực chúng ta như sự tán loạn của tư tưởng, sự 
buồn chán hay hôn trầm, sự buông lung, và sự lăng xăng của tâm chúng ta. Nói tóm lại, 
thực hiện kỷ luật tâm linh là cực kỳ khó khăn, nhưng không phải là không thực hiện 
được. Phật tử thuần thành phải thực tập kỷ luật tâm bằng tất cả nghị lực và lòng thành— 
From a Buddhist point of view, meditation 1s a spiritual discipline for meditation allows us 
to have some degree of control over our attitudes, thoughts and emotlons. According to 
Buddhism, our state of mind which composes of thoughts and emotions, 1s usually wild 
and uncontrolled because we lack the spiritual discipline needed to tame 1t. Qur mind 1s 
like a wild and uncontrolled horse. Only through a spiritual discipline we are able to 
reverse our wild and uncontrolled mind, and 1t also helps us regain control of our own 
minds. If we try to practice a spiritual discipline on our minds, we are able to concenftrafe 
or to place our minds on a given wholesome or positive obJect, an object that will 
enhance our ability to focus In accordance with the Buddhist viewpoint. Then we utilize 
the practice of reasoning application, by recognizing the strengths and weaknesses of 


1322 


different types of thoughts and emotions with their advantages and disadvantages. We are 
able to enhance our states of mind which contribute towards a sense of serenIty, 
tranquillity and contentment, as well as reducing those atftitudes, thoughts and emotions 
that lead to sufferings, afflictions and dissatisfactions. Thus there are two ways Of 
spiritual discipline, the first one 1s a single-pointed meditation or tranqguil abiding, and the 
second one 1s penetrative Insight or reasoning application. An example of the single- 
pointed and the analytic meditation on the “impermanence”. lfÝ we remain single- 
poIntedly focused on the thought that everything changes from moment to moment, that 1s 
single-pointed meditation. lf we remain focus on the Iimpermanence by constantly 
applyng to everythng we encounter with varilous reasoninss concerning the 
1mpermanent nature of things, reinforcing our conviction in the fact of Impermanence 
through this analytical process, we are practicing analytic medifation on Impermanence. 
However, Buddhists should always be careful with obstacles that are always waIting for 
us during practicing of a spiritual discipline, such as mental scattering or distraction, 
drowsiness or dullness, mental laxity, and mental excItement. In short, spiritual discipline 
1s extremely difficult to achieve, but It 1s not impossible for us to achieve. Devout 
Buddhists should practice with all their energy and sincerIty. 


(II) Những Bảo Vệ của sự Chứng nghiệm tâm linh qua Thiền— Protections from Spiritual 
Experience through Zen: Lời tuyên bố nổi tiếng của Đức Phật “Sống là khổ”, ta chớ nên 
coi đó như là một thông điệp chán đời. Nói sống là khổ nhằm vào thực trạng; trong cuộc 
tâm nghiệm, ai trong chúng ta cũng đều phải đứng lên từ thực trạng ấy. Và tâm nghiệm 
là gì nếu không là thực nghiệm cái khổ ấy? Ai không khổ không thể nào vượt lên được. 
Ai có đạo tâm đều phải khổ nỗi khổ của thế gian. Ngài Duy Ma Cật nói, Phật bệnh vì tất 
cả chúng sanh bệnh. Khi tật bệnh vây ta tứ phía, nếu là người có đạo tâm, làm sao mà ta 
khỏi bệnh theo? Phật là đấng Đại Bi nên tâm của Ngài luôn nhịp theo chúng sanh, dầu 
hữu tình hay vô tình. Theo Thiền sư Sayadaw U. Pandita trong quyển “Ngay Trong Kiếp 
Sống Này,” giống như người làm vườn, sự chứng nghiệm tâm linh của hành giả cũng 
giống như sự xây dựng một hàng rào quanh miếng đất nhỏ của mình để ngăn chặn những 
loài thú như nai hay thỏ có thể phá hại những cây non khi chúng vừa mới đâm chồi. Có 
năm loại bảo vệ—The noted Buddhist declaration that life ¡is pain or suffering, must not 
be understood as a message of pessimism. That life 1s pain 1s a plain statement of fact, 
and all our spiritual experience sfarts from this fact. In fact, the so-called “spiritual 
experlence” 1s no more than the experlence of pain raised above mere sensation. Those 
who canmnot feel pain can never go beyond themselves. All religious-minded people are 
sufferers of life-pain. The Buddha says that Vimalakirti 1s sick because all sentient beIngs 
are sick. When we are surrounded by sickness on all sides, how can we, 1Ÿ spiritually 
disposed, be free from being sick? The heart of the Compasslonate One always beafs 
with those of his fellow-beings, sentient and non-sentilent. According to Zen master 
Sayadaw U. Pandita In “In This Very Life,” as gardeners do, Zen experlence of 
practitioners 1s similar to building a fence around our little plot to protect against large 
animals, deer and rabbits who might devour our tender plant as soon as 1t fries to sprOut. 
There are five protecfions. 


1323 


1) Loại bảo vệ thứ nhất là “giới luật” nhằm giúp chúng ta chống lại cách hành sử buông thả 


2) 


3) 


4) 


3) 


làm tâm giao động và ngăn trở Định và Tuệ phát sinh: The first protection ¡is “sila 
nugøgahita,” moralityˆs protection agaInst øross and wild behavior which agitates the mind 
and prevents concentration and wisdom from ever appearing. 

Loại bảo vệ thứ hai là phải nghe giảng kinh pháp, cũng giống như trồng cây phải tưới 
nước bón phân vậy. Nghĩa là nghe pháp và đọc kinh sách, rồi sau đó đem áp dụng những 
hiểu biết của mình vào cuộc sống hằng ngày. Tuy nhiên, cố gắng đừng tưới quá lố vì làm 
như vậy sẽ làm hư mầm cây, mục đích của chúng ta là hiểu rõ ràng phương pháp tu tập. 
Đừng để mình lúng túng và lạc hướng trong những khái niệm là được: The second 
protection 1s “Sutta nuggahita.” We must water the seed. This means listening to 
discourses on the Dharma and reading texts, then carefully applying the understanding 
we have gained In our daily life. However, try not to over-watering for this wIll rot our 
seed, our goal 1s only clarification. It is definitely not to bewilder ourselves, getting lost in 
a maze of concepts. 

Loại bảo vệ thứ ba là tham vấn với thầy. Nghĩa là hành giả phải trình pháp với thiển sư 
cho vị ấy biết được kinh nghiệm kinh qua của mình để chỉ dạy thêm, cũng giống như 
trồng cây cần phải có đất xốp quanh gốc, nhưng không nên quá xốp làm cho cây không 
bắt rễ vào đất được. Lá cành phải được chăm sóc cắt tỉa cẩn thận. Những cây làm che 
khuất cây mình trồng phải được cắt xuống. Cũng như vậy, vị thiển sư sẽ tùy theo kinh 
nghiệm của từng người mà có những điều chỉ dẫn thích hợp để giúp cho hành giả vững 
tiến trên đường tu tập: The third protection is “Sakaccha nugøahita.” This is the one every 
practitioner should dwell on. “Sakaccha nuggahita” means to discuss with a teacher, and 
1t 1s likened to the many processes Involved In cultivating a plant. Plants need different 
things at different times. Soil may need to be loosened around the roots, but not too much, 
or the roots will loose their grip In the soil. Leaves must be trimmed again with care. 
Overshadowing plants must be cut down. In Just this way, when we discuss our practice 
with a teacher, the teacher wIll give different Instructions depending on what 1s needed to 
keep us on the right path. 

Loại bảo vệ thứ tư là “tập trung vào đề mục để có định lực” hầu gạt bỏ những tâm niệm 
bất thiện. Trong lúc tu tập thiển chúng ta phải cố gắng tập trung tâm ý vào để mục và 
tỉnh thức nhận diện những øì đang xảy ra ở sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Khi 
tâm có định lực sắc bénvới sự hỗ trợ của tinh tấn thì tham, sân, sĩ sẽ không có cơ hội dấy 
động lên. Chính vì vậy mà sự tập trung có thể được ví với việc làm cỏ dại quanh cây 
trồng, bằng cách áp dụng thuốc trừ cò một cách tự nhiên và thiện lành: The fourth 
protection 1s “Samatha nuggahita,” the protection of concentration, which keeps off the 
caterpillars and weeds of unwholesome states of mind. ÀAs we practice we make a strong 
effort to be aware of whatever 1s actually arising at the six sense doors: eye, ©ar, nose, 
tongue, body and mind, ¡n the present moment. When the mind 1s sharply focused and 
energetic In this way, greed, hatred, and delusion have no opportunity to creep In. Thus, 
concenftratlon can be compared to weeding the area around the plant, or to applying a 
very wholesome and natural type of pesticide. 

Loại bảo vệ thứ năm. Nếu có được bốn loại bảo vệ kể trên thì tâm chúng ta sẽ kết trái trí 
tuệ. Tuy nhiên, hành giả thường có khuynh hướng dính mắc vào những kinh nghiệm đặc 
biệt hoặc kỳ diệu do tâm đưa tới. Sự dính mắc này là một trổ ngại khiến hành giả không 


1324 


thể tiến xa hơn được. Hành giả phải tiếp tục hành thiền một cách liên tục để tiến xa hơn, 
chứ không dừng lại để trụ vào sự vui thích của tâm cũng không vui thích trước những sự 
tập trung khác. Sự luyến chấp vào những lạc thú tạm bợ đó là một trở ngại lớn cho bước 
đường tu tập. Loại lạc thú này có tên là “Ái dục vi tế.” Nó vi tế, linh hoạt và nhẹ nhàng 
như một mạng nhện mong manh, nhưng nó có tác dụng làm trở ngại sự lớn mạnh của cây 
trí tuệ. Ngay cả khi hành giả vướng mắc vào những trở ngại này, một vị thây giỏi có thể 
tìm ra trong buổi tham vấn và có thể dẫn dắt thiển sinh trở về đường chánh. Đây là lý do 
tại sao việc bàn luận kinh nghiệm với một vị thầy là một loại bảo vệ quan trọng trong tu 
tập thiển định: The fifth protection ¡s “Vipassana nuggahita.” If the first four protections 
are present, Iinsights have the opportunty to blossom. However, practiioners tend to 
become atfached to early Insight and unusual experiences related to strong concenfrafion. 
Unfortunately, this will hinder their practice from ripening 1nto deeper levels of insights. 
Practitioners must continue to meditate forcefully at a high level, not stopping to dwell in 
the enJoyment of mind nor other pleasures of concentration. Craving for these pleasures 
1s called “Nikanti tanha.” It 1s subtle, like cobwebs, aphids, mildew, tiny spiders, stilcky 
little things that can eventually choke off the growth of the plant of wIsdom. Even IÍ a 
practitioner gets caupht in such booby traps, however, a good teacher can find out about 
this In the Interview and nudge him or her back onfo the straipht path. This 1s why 
discussing one”s experlences with a teacher 1s such an important protection for meditation 
practice. 


1325 


Chương Một Trăm Hai Mươi Chín 
Chapter Qne Hundred and Twenty-Nine 


Bất Lập Văn Tụ--Giáo Ngoại Biệt Truyền 
Trực Chỉ Nhơn Tâm--Kiến Tánh Thành Phật 


Not set up Scriptures--Special Transrmission Qufside the Teachings 


Pointing Directly To Human”s Mind--To See Your Qwn Nature and 


Reach Buddhahood 


() Tổng quan về Bát Câu Nghĩa—An overview dƒ Eight ƒundamental principles: Tám 


nguyên tắc căn bản, của trực giác hay liên hệ trực tiếp với tâm linh của trường phái 
Thiển Tông—The eight fundamental principles, intuitional or relating to direct mental 
Vision of the Zen School: 


(II) Chỉ tiết về Bát Câu Nghĩa— Details oƒ Eight fundamental principles: Tám nguyên tắc 


l) 


2) 


3) 


căn bản, của trực giác hay liên hệ trực tiếp với tâm linh của trường phái Thiển Tông— 
The eight fundamental principles, Intuitional or relating to direct menfal vision of the Zen 
School. 

Chánh Pháp Nhãn Tạng—Correct Law Eye-lreasury: Treasury of the eye of the true 
dharma—Chánh Pháp Nhãn Tạng là nguyên tắc căn bản, của trực giác hay liên hệ trực 
tiếp với tâm linh của trường phái Thiển Tông—Correct Law Eye-Treasury ¡is the 
fundamenral principles, Intuitilonal or relating to direct mental vision of the Zen School. 
Niết Bàn Diệu Tâm—Nirvana of Wonderful and Profound Mind: The subtle mind of 
nirvana—Diệu tâm là tâm thể tuyệt diệu không thể nghĩ bàn, nó vượt ra ngoài sự suy 
tưởng của nhân thiên, không còn vướng mắc bởi có không, trong đó tất cả những ảo 
tưởng tà vạy đều bị loại bỏ. Theo Thiên Thai Biệt Giáo, thì đây chỉ giới hạn vào tâm 
Phật, trong khi Thiên Thai Viên Giáo lại cho rằng đây là tâm của ngay cả những người 
chưa giác ngộ —The wonderful and profound mind or heart which 1s beyond human 
thought. The mind which clings to neither to nothingness nor to actuality. The mind In 
which all erronuous imaginings have been removed. According to to the Differentiated 
Teaching of the Tlen-T”ai school, limited this to the mìnd of the Buddha, while the 
Perfect teaching universalized It to include the unenlightened heart of all men. 

Thực Tướng Vô Tướng: Reality 1s nullity. True marks are no marks—Chân như và thực 
tướng là đồng thể, nhưng tên gọi khác nhau. Hết thảy chư pháp đều ở bên trong cái tâm, 
không có pháp nào ở ngoài tâm (tâm có nghĩa là nhóm khởi lên các pháp; thức có nghĩa 
là phân biệt các pháp). Giống như ý niệm Duy Thức trong Kinh Lăng Già. Đối với nghĩa 
nhất như của không đế thì gọi là chân như; còn đối với nghĩa diệu hữu của giả đế thì gọi 
là thực tướng —The essential characteristic or mark (laksana) of the Bhutatathata, 1.e. 
reality. The theory that the only reality 1s mental, that of the mind—Nothing exIsfs apart 
from mind. Similar to “Only Mind,” or “Only Consciousness” in the Lamkavatara Sutra. 


4) 


3) 


1326 


The bhutatathata from the point of view of the void, attributeless absolute; the real-nature 
1s bhutafathata from the point of view of phenomena. 

Vị Diệu Pháp Môn: The Door of Abhidharma. The extremely subtle dharma gate—Đây 
là một trong tám nguyên tắc căn bản, của trực giác hay liên hệ trực tiếp với tâm linh của 
trường phái Thiền Tông—The Door of Abhidharma. This is one of the eight fundamental 
pnnciples, intuitlonal or relating to direct mental vision of the Zen School. 

Bất Lập Văn Tự —Not set up scriptures: Desana (skt——Desanarutapathabhivesatam 
(sk)—Đừng chấp vào Văn Tự—It is not relying on books, or not established on wordb: 
No establishment of words and letters—Not clinging to letter—Ngôn Thuyết Pháp 
Tướng—Not using words—Nhà Thiển dựa vào thực tập hơn là văn tự sách vở. Ngôn 
thuyết pháp tướng hay giáo lý bằng ngôn từ trái với sự tự chứng. Trong Kinh Lăng Già, 
Đức Phật dạy: “Những ai hiểu rõ sự khác biệt giữa thể chứng và giáo lý, giữa cái biết tự 
nội và sự giáo huấn, đều được tách xa sự điều động của suy diễn hay tưởng tượng 
suông.” Giáo lý, sự tụng đọc và chuyện kể, vân vân. Chính vì thế mà Đức Phật nhấn 
mạnh vào sự đạt tự nội cái chân lý mà hết thảy các Đức Như Lai trong quá khứ, hiện tại 
và vị lai thể chứng, chứ không phải là ngữ ngôn văn tự. Cảnh giới của Như Lai tạng vốn 
là A Lại Da Thức thì thuộc về chư Bồ Tát Ma Ha Tát theo đuổi chân lý chứ không thuộc 
các triết gia chấp vào văn tự, học hành và suy diễn suông. Chính vì thế mà Đức Phật 
dạy: “Chính do con người không biết rõ cái bản tánh của các ngôn từ, nên người ta xem 
ngôn từ là đồng nhất với ý nghĩa.” Trong thuật ngữ Thiền của Nhật Bản có từ ngữ “Ichiji- 
fusetsu” có nghĩa là “không nói một lời.” “Ichiji-fusetsu” chỉ sự kiện trong bất cứ lời dạy 
dỗ nào của Đức Phật, Ngài chẳng bao giờ dùng một lời nào để diễn tả hiện thực tối 
thượng hay bản chất thật của vạn hữu, vì nó thuộc lãnh vực không thể nói được (bất khả 
thuyết). Do hiểu như vậy nên ngay sau khi đạt được toàn giác, Đức Phật đã không muốn 
thuyết giảng những gì mình liễu ngộ. Tuy nhiên, vì thương xót chúng sanh bị trói buộc 
trong luân hồi sanh tử nên Ngài đành chấp nhận đi thuyết giảng. Để làm như vậy, Ngài 
đã phải tự hạ trình độ Đại Giác của mình xuống thành trình độ hiểu biết thông thường. 
Trong Thiền, tất cả những lời chỉ dạy của Đức Phật có nghĩa là “ngón tay chỉ trăng” chỉ 
với mục đích mang lại cho những ai ao ước tu tập con đường dẫn đến giác ngộ và đạt 
được trí tuệ bát nhã để hiểu được một cách sâu sắc bản chất thật của vạn hữu. Theo 
truyền thuyết Phật giáo thì sự truyền thụ riêng biệt bên ngoài các kinh điển đã được bắt 
đầu ngay từ thời Phật Thích ca với thời thuyết giảng trên đỉnh Linh Thứu. Trước một 
nhóm đông đồ đệ, Phật chỉ giơ cao một bông sen mà không nói một lời nào. Chỉ có đệ tử 
Đại Ca Diếp bỗng đại ngộ, hiểu được ý Phật và mỉm cười. Sau đó Phật đã gọi Maha Ca 
Diếp, một đệ tử vừa giác ngộ của Ngài. Ca Diếp cũng chính là vị trưởng lão đầu tiên của 
dòng thiển Ấn Độ. Người thực tập thiển thường khuyên “bất lập văn tự.” Đây không nhất 
thiết là để phủ nhận khả năng diễn đạt của văn tự mà chỉ để tránh sự nguy hiểm của sự 
mắc kẹt vào ngôn ngữ mà thôi. Người ta khuyên chúng ta nên dùng văn tự một cách 
khéo léo vì lợi ích của người nghe. Vào thế kỷ thứ 2, ngài Long Thọ đã viết bộ Trung 
Quán Luận, biểu trưng cho ý thức muốn sử dụng ý niệm để đập vỡ ý niệm. Trung Quán 
Luận không nhắm tới sự thành lập một ý niệm hay một luận thuyết nào hết mà chỉ nhắm 
tới việc phá bỏ tất cả mọi ý niệm, đập vỡ hết tất cả mọi chai lọ, ống và bình để cho ta 
thấy nước là cái gì không cần hình tướng mà vẫn hiện thực. Ngài đã phác họa ra một 
điệu múa cho chúng ta nhằm giúp chúng ta loại bỏ các khuôn khổ ý niệm trước khi đi 


6) 


8) 
1) 


1327 


vào sự thể nghiệm thực tại, để không tự mãn với chính chúng ta bằng những hình ảnh của 
thực tại. Đây là một trong tám nguyên tắc căn bản, của trực giác hay liên hệ trực tiếp với 
tâm linh của trường phái Thiền Tông— The Zen or intuitive school does “not set up 
scriptures.” It lays stress on meditation and intuition rather than on books and other 
external aids. Word-teaching confrasted with self-realization. In the Lankavatara Sutra, 
the Buddha taught: “Those who well understand the distinction between realization and 
teaching, between Iinner knowledge and Instruction, are kept away from the control of 
mere speculation.” Teaching, recitation, and stories, etc. Thus the Buddha emphasized 
the Inner attainment of the truth, not the teaching realized by all the Tathagatas of the 
past, present, and future. The realm of the Tathagatagarbha which 1s the Alayavijnana 
belongs to those Bodhisattva-Mahasattvas who follow the course of truth and not to those 
philosophers who cling to the letter, learning, and mere discourse. Thus, the Buddha 
taught: “It 1s owing to his not perfectly understanding the nature of words that he regards 
them as Identical with the sense.” In Japanese Zen terms, the term “IchiJi-fusetsu” means 
“not a word 1s said.” “Ichiji-fusetsu” refers to the fact that the Buddha in all his teaching 
Or Instruction never made use of a single word to describe ultimate reality, for 1t 1s not 
preachable. In consideration of this fact, after his complete enlightenment, the Buddha 
dịd not want to teach at all. However, compassion for beIngs trapped In the cycle of life 
and death moved him. In doïng this, he had to come down from the level of true Insight to 
that of “everyman”s conscIousness.” In Zen, all the teachings and Instructions of the 
Buddha mean a “finger-point” for the purpose of giving those who wish to cultIvate a way 
leading to enlightenment and praJna I1nsight Into the true nature of reality. According to a 
Buddhist legend, the special transmission outside the orthodox teaching began with the 
famous discourse of Buddha Sakyamumi on Vulture Peak Mountain (Gridhrakuta). At that 
time, surrounded by a crowd of disciples who had assembled to hear him expound the 
teaching. The Buddha did not say anything but holding up a lotus flower. Only Kashyapa 
understood and smiled. As a result of his master, he suddenly experienced a break 
through to enlightened vision and grasped the essence of the Buddhaˆs teaching on the 
spot. The Buddha confirmed Mahakashyapa as his enlightened student. Mahakashyapa 
was also the first patriarch of the Indian Zen. People who practice Zen often advise not 
using words. This 1s not to discredit words, but to avoid the danger of becoming stuck In 
them. Ít 1s to encourage us to use words as skillfully as possible for the sake of those who 
hear them. In the second century, Nagarjuna wrote “he Madhyamika Sastra,” in which 
he used concepts to destroy concepts. He was not trying fo create a new doctrine, but to 
break all the bottles, all the flasks, all the vases, all the containers, to prove that water 
needs no form to exist. He outlined a dance for us, a dance for us to drop Our cafegOries 
and barriers so that we can directly encounter reality and not content ourselves with 1fs 
mere reflection. This 1s one of the eight fundamental principles, intuitlonal or relating to 
direct menfal vision of the Zen School. 

Giáo Ngoại Biệt Truyền: It is a special transmission outside the teachings. The distinc 
transmission oufside of the teachings. 

Giáo ngoại—Outside the sect: Not undergoing normal 1nstruction——Outside the school. 
Bên ngoài tông phái: Outside the sect, or school, or church. 


1328 


ii) Tông phái không truyền bằng những lời dạy trong kinh điển, mà là tâm truyền tâm: 


b) 


l 


8) 


Instruction or teaching from outsiders. Special transmission outside of the teaching. The 
Iintuitive school which does not rely on texts or writings, but on personal communication 
Of Ifs tenets, either oral or otherwise, Including direct contact with the Buddha or obJect of 
worshIp. 

Biệt Truyền —Special transmission: Biệt truyền, bất lập văn tự mà dùng tâm truyền tâm 
trong truyền thống nhà Thiển—Separately handed down——Mind-to-mind transmission in 
Zen tradition or oral tradition. To pass on the teaching from mind to mind without writing, 
as In the Zen or Intuitive school. 

Giáo Ngoại Biệt Truyền—Special transmission outside the teachings: Giáo Ngoại Biệt 
Truyền. Đây là một trong tám nguyên tắc căn bản, của trực giác hay liên hệ trực tiếp với 
tâm linh của trường phái Thiển Tông. Theo truyền thuyết Phật giáo thì sự truyền thụ 
riêng biệt bên ngoài các kinh điển đã được bắt đầu ngay từ thời Phật Thích ca với thời 
thuyết giảng trên đỉnh Linh Thứu. Trước một nhóm đông đồ đệ, Phật chỉ giơ cao một 
bông sen mà không nói một lời nào. Chỉ có đệ tử Đại Ca Diếp bỗng đại ngộ, hiểu được ý 
Phật và mỉm cười. Sau đó Phật đã gọi Đại Ca Diếp, một đệ tử vừa giác ngộ của Ngài. Ca 
Diếp cũng chính là vị trưởng lão đầu tiên của dòng thiển Ấn độ—It 1s a special 
transmission outside the teachings. This 1s one of the eight fundamental principles, 
Iintuitional or relating to direct mental vision of the Zen School. According to a Buddhist 
legend, the special transmission outside the orthodox teaching began with the famous 
discourse of Buddha Sakyamumi on Vulture Peak Mountain (Gridhrakuta). At that time, 
surrounded by a crowd of disciples who had assembled to hear him expound the teaching. 
The Buddha dịd not say anything but holding up a lotus flower. Only Kashyapa 
understood and smiled. As a result of his master, he suddenly experienced a break 
through to enlightened vision and grasped the essence of the Buddha”s teaching on the 
spot. The Buddha confirmed Mahakashyapa as his enlightened student. Mahakashyapa 
was also the first patriarch of the Indian Zen. 

Trực Chỉ Nhân Tâm: It points directly to the human mind. Directly pointing to the mind of 
man—Đây là một trong tám nguyên tắc căn bản, của trực giác hay liên hệ trực tiếp với 
tâm linh của trường phái Thiền Tông. Trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành phật—Ït points 
directly to the human mind. This 1s one of the eight fundamental principles, 1ntuitlonal or 
relating to direct mental vision of the Zen School. Point directly to the mind to see your 
own nature and reach Buddhahood. 

Kiến Tánh Thành Phật: Through it one sees one”s own nature and becomes a Buddha. 
Seeing the nature ¡is the attainment of Buddhahood—Nhìn thấy được Phật tánh hay nhìn 
thấy bản tánh thật của chính mình. Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật dạy: “Những ai bị 
ràng buộc vào ý niệm nhị biên, có đối tượng và chủ thể, sẽ không bao giờ hiểu được rằng 
chỉ có cái được nhìn thấy do từ tâm.” Về mặt từ nghĩa, “kiến tánh” và “ngộ” có cùng một 
ý nghĩa và chúng thường được dùng lẫn lộn với nhau. Tuy nhiên khi nói về sự giác ngộ 
của Phật và chư tổ, người ta thường dùng chữ “ngộ” hơn là “kiến tánh” vì ngộ ám chỉ một 
kinh nghiệm sâu hơn. Đây là một câu nói thông dụng trong nhà Thiền. Trong nhà Thiền, 
thấy được tự tánh có nghĩa là đạt được Phật quả hay thành Phật_—To behold the Buddha- 
nature within oneself or to see Into one”s own nature. In the Lankavatara Sutra, the 
Buddha taught: “Those who are attached to the notion of duality, obJect and subJect, fail 


1329 


to understand that there 1s only what 1s seen of the Mind.” Semantically “Beholding the 
Buddha-nature” and “Enlightenment” have virtually the same meaning and are often 
used Interchangeably. In describing the enliphtenment of the Buddha and the patriarchs, 
however, It 1s often used the word “Enlightenmentf” rather than “Beholding the Buddha- 
nature.” The term “enlightenmentf” Iimplies a deeper experience. This 1s a common sayIng 
of the Ch”an (Zen) or Intuitive School. In Zen Buddhism, to behold the Buddha-nature 
means to reach the Buddhahood or to attain enlightenmert. 


1330 


1331 


Chương Một Trăm Ba Mươi 
Chapter One Hundred and Thirfy 


Thập Bát Vấn 
Eighteen kinds 0ƒ questions 


(Tổng quan về Thập Bát Vấn—An overview oƒ Eighteen Kinds oƒ Question: Theo Thiền 


Sư D.T. Suzuki trong Thiển Luận Tập II, Thập Bát Vấn của Phần Dương Thiện Chiểu là 
đường lối thực hành của giáo lý Thiển cho đến khoảng thế kỷ thứ mười. Phần Dương 
Thiện Chiểu sống vào khoảng cuối thế kỷ thứ mười, là môn nhân của Thủ Sơn Tĩnh 
Niệm. Sự xếp loại trong Thập Bát Vấn tuy không có tính cách khoa học nhưng các câu 
hỏi rất là sáng sủa vì chúng phác họa cách thức học tập của Thiển thời bấy giờ — 
According to Zen Master D.T. Suzuki In the essays In Zen Buddhism, Book II, The 
Eighteen Kinds of Question, compiled by Shan-Chao of Fen-Yang, the way Zen teaching 
was practiced until about the tenth century. Fen-Yang-Shan-Chao lived at the end of the 
tenth century and was a disciple of Sheng-NIen of Shou-Shan. The classification In the 
worK 1s unscientific but the “Questions” are 1lluminating in many ways as they 1llustrafe 
how Zen was studied In those days. 


(II) Chỉ tiết về Thập Bát Vấn— Details oƒ Eighteen Kinds 9ƒ Question: 


l) 


2) 


3) 


4) 


Thỉnh Ích—The question asking for instruction: Câu hỏi xin chỉ dạy. Thông thường là câu 
hỏi của đệ tử hỏi thầy, muốn hiểu rõ những vấn đề như Phật Đà, Tổ Bồ Đề Đạt Ma sang 
Tàu làm gì, yếu chỉ của Phật pháp, Pháp thân, vân vân—This is what is generally asked 
by a novice of the master, wishing to be enlightened on such subJects as Buddha, the 
sipgmfication of Bodhidharma”s visit to China, the essence of the Buddhist teaching, the 
Dharmakaya, etc.. 

Trình Giải—The question in which the questioner asks for the master's judgment by 
describing his own mental condition: Người hỏi cầu xin thầy ấn chứng bằng cách bày tỏ 
điều kiện tinh thần của riêng mình. Một Thầy Tăng hỏi Triệu Châu: “Thầy nói gì với một 
người không mang cái gì hết?” Y đang phân tích tâm trạng của riêng mình. Triệu Châu 
đáp: “Thì cứ mang theo.”—When a monk said to Chao-Chou, “What do you say to one 
who has nothing to carry about?” He was analyzIng his own state of mind. To thịs Chao- 
Chou replied, “Carry 1t along.” 

Sát Biện—The question whereby the questioner attempts to see where the master stands: 
Người hỏi muốn biết rõ lập trường của Bổn Sư. Một nhà sư đến kiếm Đồng Phong cư ngụ 
tại một thảo am trên núi, hỏi: “Nếu có con cọp bỗng nhiên hiện ra ở đây, thầy sẽ làm 
øì?” Am chủ liền rống lên như một con cọp; nhà sư kia có vẻ hoảng sợ; thấy thế am chủ 
cả cười ha hả—A monk came to Tung-Fêng who lived in a mountain hut and asked him, 
“Ha tiger should suddenly appear here, what would you do?” The hut-keeper roared like 
a tiger; the monk behaved as If terrified; whereupon the keeper laughed heartily. 

Đầu Cơ —The question in which the questioner shows that he still has a doubt as to his 
attainment and expresses his desire for confirmation: Trong câu hỏi nầy, người hỏi cho 


3) 


6) 


lở) 


8) 


9) 


1332 


thấy y vẫn còn có chỗ nghi ngờ về sự thành đạt của mình và y diễn tả ước muốn được 
xác chứng của mình. Một nhà sư hỏi Thiên Hoàng Đạo Ngộ: “Tôi phải làm gì khi bóng 
mờ của nghi tình chưa dứt?” Đạo Ngộ đáp: “Giữ lấy một cái cũng còn cách xa chỗ 
trúng.”—A monk asked Tao-Wu of T”ien-Huang, “What shall I do when there 1s still a 
shadow of doubt?” Tao-Wu replied, “Even oneness when held on to 1s wide of the mark.” 
Thiên Tích —The question whereby the questloner 1s anxious to find out the master”s 
attitude: Câu hỏi mà người hỏi nóng lòng muốn thấy ra thái độ của thầy. Một nhà sư hỏi 
Triệu Châu: “Vạn pháp quy nhất, nhất quy về đâu?” Triệu Châu nói: “Khi ở Thanh 
Châu, tôi có may được một chiếc áo nặng bảy cân.”—A monk asked Chao-Chou, “All 
things are reducible to the One; but where 1s the One reducible?” Chao-Chou replied, 
“When [ was In the district of Ch”ing I had a robe made that weighed seven pounds.” 

Tâm Hành—The question asked by one who Is at a loss as to how to go on with his study 
of Zen: Người hỏi vì không biết tiếp tục học Thiển như thế nào. Một nhà sư hỏi Hưng 
Hóa: “Kẻ học nầy không phân biệt nổi đen với trắng, xin sư soi sáng cho.” Câu hỏi vừa 
xong thì sư cho một tát bên thân—A monk asked Hsing-Hua: “I am unable to distinguish 
black from white. Pray enlighten me somehow.” The question was hardly out when the 
master gave him a good slashing. 

Thám Bạt The question asked with the Intention to probe into the attainment of the 
master: Câu hỏi được hỏi với ý định thăm dò sở đắc của thầy. Loại câu hỏi nầy chắc 
chắn đã thịnh hành khi các Thiển viện được dựng lên khắp nơi và các nhà sư bái phỏng 
từ thầy nầy sang thầy khác. Một nhà sư hỏi Phong Huyệt: “Kẻ ấy không hiểu mà chưa 
từng có chút nghi, thế là làm sao?” Sư đáp: “Khi con linh qui trèo lên đất bằng, nó không 
thể không để lại dấu vết nơi đất bùn.”—This kind of question must have been in vogue 
when Zen monasterles were every where established and the monks travelled from one 
master to another. ÀA monk asked Fêng-Hsuch, “How 1s 1t that one who understand not, 
never cherishes a doubt?” Fêng-Hsueh replied: “When a tortoise walks on the ground, he 
can not help leaving traces 1n the mud.” 

Bất Hội—The question of ignoranee: Hỏi vì không hiểu; ở đây có vẻ không khác với loại 
câu “Tâm Hành.” Một nhà sư hỏi Huyền Sa: “Tôi là một người mới nhập tòng lâm; mong 
sư chỉ thị tôi cần phải học tập như thế nào.” Huyền Sa đáp: “Nhà ngươi có nghe dòng 
suối rì rào kia chăng?” Vị sư đáp: “Bẩm, có!” Huyền Sa nói: “Vậy theo lối đó mà 
vào.”——This does not seem to differ from the sixth question. A monk asked Hsuan-Sha: “I 
am a new comer in the monasfery; please tell me how to go on with my study.” Hsuan 
Sha replied: “Do you hear the murmuring stream?” The monk said: “Yes, master.” 
Hsuan-Sha said: “Tf so, here 1s the entrance.” 

Kình Đảm—The question proposed by one who has his own view of Zen and wishes to 
see how the master takes it: Người hỏi có quan điểm nào đó về Thiển và muốn biết nhận 
xét của thầy ra sao: “Tôi chẳng làm gì được với thế trí biện thông; xin sư cho một thoại 
đầu của Thiền.” Khi nhà sư hỏi như vậy, ông thầy liền giáng cho một đòn rất nặng——A 
monk asked his master: “Às to worldly knowledge and logical cleverness, Ihave nothing 
to do with them; please let me have a Zen theme.” The master gave him a hearty blow. 


10) Trí —The question in which an ancient master”s saying is referred to: Trong câu hỏi nầy 


có đặt ra lời nói của một bậc lão túc. Một nhà sư hỏi Vân Môn: “Trừng mắt lên mà cũng 
không thấy bờ mé thì làm sao?” Vân Môn bảo: “Xem kìa?”——A monk said to Yun-Mên: 


1333 


“What would one do when no boundaries are seen, however wide the eyes are open?” 
Said Yun-Mên: “Look†” 

11) Cố —The question containing words from the sutras: Câu hỏi có chứa đựng những lời nói 
trong kinh. Một nhà sư hỏi Thủ Sơn: Theo kinh nói hết thảy chúng sanh đều có Phật tính; 
vậy sao chúng sanh không biết?” Thủ Sơn đáp: “Biết chứ.”——A monk asked Shou-Shan: 
“According to the sutra, all beings are endowed with the Buddha-nature; how 1s It then 
that they know 1t not?” Shou-Shan replied: ““[They know.” 

12) Tá—The question containing references to a known fact: Câu hỏi gồm có những đối 
chiếu với một sự thực đã biết. Một nhà sư hỏi Phong Huyệt: “Biển cả có châu làm sao 
nhặt được?” Phong Huyệt đáp: “Lúc Võng tượng đến chói chan ánh sáng; chỗ Li lâu đi 
sóng vỗ trùm trời. Càng cố giữ nó càng tan, càng cố thấy nó, nó càng tối.”——A monk 
asked Fêng-Hsueh: “The ocean 1s said to contain the preclous gem; how can a man lay 
hands on 1t?” Fêng-Hsueh replied: “When Wang-Hslang comes, 1ts brIightness 1s dazzling; 
when li-lou goes, the waves roll as hiph as the sky. The more one tries to take hold of, the 
farther It vanishes; the more one attempts to see 1t, the darker 1t grows.” 

13) Thật The question starts from an immediate fact of observation: Câu hỏi bắt đầu bằng 
một lối nhận xét trực tiếp. Một nhà sư hỏi Tam Thánh: “Kẻ học nầy chỉ thấy Hòa 
Thượng là Tăng, đâu là Phật? Đâu là Pháp?” Tam Thánh đáp: “Đây là Phật, đây là Pháp, 
biết chăng?”——A monk as San-Shêng: “I see that you belong to the Brotherhood, what is 
the Buddha? What 1s the Dharma?” San-Shêng replied: “[his 1s the Buddha, this 1s the 
Dharma, do you know?” 

14) Giả—The question containing a hypothetical case: Câu hỏi chứa đựng một trường hợp 
giả thiết. Một nhà sư hỏi Kính Sơn: “Đức Phật nầy ngồi trong Điện; cái nào là Đức Phật 
kia?” Kính Sơn đáp: “Đức Phật này ngồi trong Điện.”——A monk asked Ching-Shan: “This 
Buddha sits In the Hall; what is the other Buddha?” Ching Shan replied: “his Buddha sits 
1n the Hall.” 

15) Thẩm—The question embodying a real doubt: Câu hỏi bộc bạch một nghi tình thực thụ. 
Một vị sư hỏi Tổ sư: “Hết thẩy các pháp bản lai đều là hữu; như vậy cái gì là Vô?” Tổ sư 
đáp: “Câu hỏi của ngươi rất phân minh; hỏi ta làm gì?”——A monk asked his master: “All 
things are such as they are from the beginning; what 1s that which 1s beyond exIstence?” 
The master replied with 1d solution: “Your statement ¡1s quite plain; what 1s the use of 
asking me?” 

16) Trưng—The question with an aggressive ¡intent: Câu hỏi có ý định bức bách. Một vị sư 
hỏi Mục Châu: “Tổ sư từ Ấn sang đây để làm gì?” Mục Châu cắt nghĩa: “Hãy nói, để 
làm gì?” VỊ sư không đáp. Mục Châu bèn đánh cho—A monk asked Mu-Chou: “The 
Patriarch came from India and what dịd he design to do here?” Mu-Chou retorted: “You 
tell; what did he design?” 'The monk gave no reply, so Mu-Chou struck him. 

17) Minh—The question plainly and straightforwardly stated: Câu hỏi được nêu lên một cách 
đầy đủ và chính xác. Một triết gia ngoại đạo hỏi Phật: “Tôi không hỏi hữu ngôn hay vô 
ngôn.” Đức Phật ngồi im lặng. Triết gia nầy nói: “Đức Thế Tôn quả đại từ, đại bi. Ngài 
khơi sáng những mây mờ mê hoặc cho tôi, chỉ cho tôi lối vào Chánh đạo.”——A non- 
Buddhist philosopher asked the Buddha: “Words or no-words, [ ask neither.” The Buddha 
remained silent. The philosopher said: “The Blessed One 1s indeed full of mercy and 


1334 


compassion. He has cleared off clouds of confusion for my sake, showing me how to 
enter upon the path.” 

18) Mặc —The question not expressed in words: Câu hỏi không diễn thành lời. Một triết gia 
ngoại đạo đến kiếm Phật và đứng trước ngài mà không nói một tiếng. Phật liền bảo: 
“Quá nhiều rồi ông ơi!” Triết gia này tán thán Phật, nói: “Do lòng từ bi của Đức Thế Tôn 
mà nay tôi được vào Đạo.”——A non-Buddhist philosopher came to the Buddha and stood 
before him without uttering a word. The Buddha then said, “Abundantly indeed, O 
philosopher!” The philosopher praised the Buddha saying, “It 1s all owing to the Blessed 
One”s mercy that Ï now enter upon the path.” 


1335 


Chương Một Trăm Ba Mươi Mốt 
Chapter Qne Hundred and Thirty-One 


Kinh Sách Về Thiên 
Books on Meditation 


(D Kinh Lăng Già—Lankavatara Sufra (sk#): Từ Bắc Phạn chỉ “Kinh viết về cuộc giáng 
lâm trên đỉnh Lăng Già.” Kinh Lăng Già hay kinh đi xuống Tích Lan, nhấn mạnh tới học 
thuyết đại giác bên trong, vượt thoát nhị nguyên và phân biệt. Kinh Lăng Già là giáo 
thuyết triết học được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết trên núi Lăng Già ở Tích Lan. 
Có lẽ kinh nầy được soạn lại vào thế kỷ thứ tư hay thứ năm sau Tây Lịch. Kinh nhấn 
mạnh về tám thức, Như Lai Tạng và “tiệm ngộ,” qua những tiến bộ từ từ trong thiển định; 
điểm chính trong kinh nầy coi kinh điển là sự chỉ bày như tay chỉ; tuy nhiên đối tượng 
thật chỉ đạt được qua thiển định mà thôi. Kinh có bốn bản dịch ra Hán tự, nay còn lưu lại 
ba bản. Bản dịch đầu tiên do Ngài Pháp Hộ Đàm Ma La sát dịch giữa những năm 412 và 
433, nay đã thất truyền; bản thứ nhì do ngài Cầu Na Bạt Đà La dịch vào năm 443, gọi là 
Lăng Già A Bạt Đa La Bảo Kinh, gồm 4 quyển, còn gọi là Tứ Quyển Lăng Già; bản thứ 
ba do Ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch sang Hán tự vào năm 513, gồm 10 quyển, gọi là Nhập 
Lăng Già Kinh; bản thứ tư do Ngài Thực Xoa Nan Đà dịch vào những năm 700 đến 704 
đời Đường, gọi là Đại Thừa Nhập Lăng Già Kinh, gồm 7 quyển, nên còn gọi là Thất 
Quyển Lăng Già. Đây là một trong những bộ kinh mà hai trường phái Du Già và Thiền 
tông lấy làm giáo thuyết căn bản. Kỳ thật bộ kinh nầy được Tổ Bồ Để Đạt Ma chấp 
thuận như là bộ giáo điển được nhà Thiền thừa nhận. Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni đã tiên đoán rằng, “về sau nầy tại miễn nam Ấn Độ sẽ xuất hiện một 
vị đại sư đạo cao đức trọng tên là Long Thọ. Vị nầy sẽ đạt đến sơ địa Bồ Tát và vãng 
sanh Cực Lạc.” Đây là một trong những bản kinh quan trọng trong trường phái Thiền Đại 
thừa. Người ta cho rằng đây là kinh văn trả lời cho những câu hỏi của Bồ Tát Mahamaii. 
Kinh còn thảo luận rộng rãi về học thuyết, bao gồm một số giáo thuyết liên hệ tới trường 
phái Du Già. Trong số đó giáo thuyết về “Bát Thức,” mà căn bản nhất là “Tàng Thức,” 
gồm những chủng tử của hành động. Kinh văn nhấn mạnh về tư tưởng “Thai Tạng” vì sự 
xác nhận rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, và Phật tánh ấy chỉ hiển lộ qua thiển 
tập. Kinh Lăng Già có ảnh hưởng rất lớn tại các xứ Đông Á, đặc biệt là trong các trường 
phái về Thiển——A Sanskrit term for “A Sutra on the Descent to Sri Lanka.” A Mahayana 
sutra that stresses the Iinner enlightenment that does away with all duality and distinctions 
(A scripture of the Yogachara School which teaches subJective Idealism based on the 
Buddhaˆs Enlightenment). A philosophical discourse attributed to Sakyamuni as delivered 
on the Lanka mountain in Ceylon. lt may have been composed ¡n the fourth of fifth 
century A.D. The sutra stresses on the eight consciousness, the Tathagatha-garbha and 
gradual enlightenment through slow progress on the path of meditative training; the majJor 
Idea In this sutra 1s regarding that sutras merely as Indicafors, 1.e. poInting fingers; 
however, their real obJect being only attained through personal meditation. There have 
been four translations Into Chinese, the first by Dharmaraksa between 412-433, which no 


1336 


longer exIsts; the second was by Gunabhada In 443, 4 books; the third by Bodhirucl In 
513, 10 books; the fourth by Siksananda in 700-704, 7 books. There are many treatises 
and commenfarles on 1t, by Fa-Hsien and others. This 1s one of the sutras upon which the 
Zen and Yogacara schools are based. In fact, this was the sutra allowed by Bodhidharma, 
and 1s the recognized text of the Ch"an School. In the Lankavatara Sutra, Sakyamuni 
Buddha predicted, “In the future, 1n southern India, there wIll be a great master of hiph 
repute and virtue named NagarJuna. He will attain the first Bodhisattva stage of Extreme 
Joy and be reborn In the Land of Bliss.” This 1s one of the most Important sutras In the 
Mahayana Buddhism Zen. It is said that the text 1s comprised of discourses of Sakyamuni 
Buddha In response to questions by Bodhisattva Mahamat. It also discusses a wide range 
of doctrines, Iincluding a number of teachings associated with the Yogacara tradition. 
Among these Is the theory of “eight conscIousnesses,” the most basic of which 1s the 
Alaya-vijnana or the basic consciousness, which 1s comprised of the seeds of volitional 
activitles. It also emphasizes on “Iathagata-garbha” or the “embryo of the tathafata” 
thought because of 1s assertion that all sentient beings already possess the essence of 
buddhahood, which 1s merely uncovered throuph meditative practice. This text 1s 
currently highly Influential in East Asia, particularly In the Zen traditions. 


(H) Flower Ornament Sutra— Avafqrnsaka-sufra (sk£): Kinh Hoa Nghiêm. 


l) 


2) 


3) 


Từ Bắc Phạn có nghĩa là “Kinh Hoa Nghiêm.” Bộ kinh Đại Thừa gồm nhiều tập chứa 
đựng sự sưu tập về nhiều phần khác hẳn nhau. Trong số những phần quan trọng hơn là 
kinh nói về Thập Địa, diễn tả mười giai đoạn của Bồ Tát, phần kinh Hoa Nghiêm trong 
đó kể chuyện về sự kiếm tìm Phật quả của Thiện Tài Đồng Tử. Kinh Hoa Nghiêm là 
triết lý chính yếu của Hoa Nghiêm Tông bên Trung Hoa, tông này đặc biệt nhấn mạnh 
đến giáo thuyết liên quan đến sự giải thích về sự liên hệ của chư pháp--A Sanskrit term 
for “Flower Garland Sutra.” À voluminous Mahayana text that contains a disparate (khác 
hẳn nhau) collection of parts. Among its more important sections are the Sutra on the Ten 
Levels (Dasabhumika-sutra), which describes the ten Bodhisattva levels (bhumn), and the 
Flower Array Sutra (Gandavyuha-sutra) which tells the story of Sudhana”s quest (fÌm 
kiếm) to attain buddhahood. The Avatamsaka ¡s the philosophical basis of the Chinese 
Hua-Yen (Kegon—jap; Hwaom—kor) school, which particularly emphasizes the sutra”s 
teachings concerning the Interpretation and connectedness of all phenomena. 

Kinh điển cao thứ nhì trong giáo điển Đại thừa, dạy về nhân tâm, một cái tâm không thể 
đo lường và không thể nghĩ bàn: The second highest sutra of the Mahayana Tradition, 
teaching the unfathomable and Iincomprehensible (for the human mind) world of the 
Maha-Bodhisattvas. 

Kinh Hoa Nghiêm cũng là giáo điển căn bản của trường phái Hoa Nghiêm. Một trong 
những kinh điển dài nhất của những giáo điển mà Phật đã thuyết giảng ngay sau khi 
Ngài giác ngộ. Đây là giáo điển Phật dùng để giáo hóa chư Bồ Tát và những chúng hữu 
tình cố căn cơ cao—The Basic text of the Avatamsaka school. lt is one of the longest 
sutras In the Buddhist Canon and records the highest teaching of Buddha Shakyamuni, 
Immediately after enlightenmeht. It 1s traditionally believed that the sutra was taught to 
the Bodhisattvas and other high spiritual beings while the Buddha was In samadhi. The 


1337 


sutra has beem described as the “epitome of Buddhist thought, Buddhist sentiment, and 
Buddhist experience” and 1s quoted by all schools of Mahayana Buddhism. 


(HI) Kinh Viên Giác— Sutra Qƒ Perfect Enhightenment: Kinh nói về “Đại Giác Toàn Hảo. ” 


Kinh được một nhà sư Tây Tạng tên Buddhatrata dịch sang Hoa ngữ năm 693. Mười hai 
vị Bồ Tát trong đó có Văn Thù và Phổ Hiển đã nhận được từ đó những chỉ dẫn về nội 
dung đại giác toàn hảo. Kinh Viên Giác có ảnh hưởng quyết định tới Thiển Tông Trung 
Quốc và Nhật Bản—Sutra Of Perfect Enlightenment, a sutra that indicates the “perfect 
enlightenment.” lí was translated Iinto Chinese In 693 by a Tibetan monk named 
Buddhatrata. In it twelve bodhisattvas, among them ManJusri and Samantabhadra, are 
Instructed in the nature of perfect enlightenment. This sutra had great Influence on both 
Chinese and Japanese Zen. 


(IV)Lục Tổ Đàn Kinh—Sixth Patriarch?s Plafform Sutra: Sutra of Hui-Neng—Kinh được 


Lục Tổ thuyết. Văn bản chủ yếu của Thiền Nam Tông, gồm tiểu sử, những lời thuyết 
giảng và ngữ lục của Lục Tổ tại chùa Bảo Lâm được đệ tử của Ngài là Pháp Hải ghi lại 
trong 10 chương——Platform Sutra—S1xth Patriarch Sutra—The Platform Sutra of the Sixth 
Patriarch*s Dharma Treasure, the basic text of the Southern Zen School in China. The 
Sutra of the Sixth Patriarch from the High Seat of the Dharma Treasure, basic Zen wrIting 
in which Sixth Patrlarch”s biography, discourses and sayings at Pao-Lin monastery are 
recorded by his discIples Fa-Hai. It is divided 1nfo ten chapters. 


(V) Kimmh Đại Thừa Chỉ Quán—Mahayana Sufra on Samatha and Vipasyana: Chỉ có nghĩa 


là đình chỉ, quán là quán đạt. Như vậy chỉ quán là đình chỉ vọng niệm để quán đạt chân 
lý. Khi cơ thể ngừng nghỉ là “Chỉ”. Khi tâm đang nhìn thấy một cách rõ ràng là 
“Quán —Ceasing and reflecting—Quleting and reflecting—Qulet, tranqulility and 
absence of passion. When the physical organism 1s at rest It 1s called “Stop” or “Halt.” 
When the mind ¡s seeing clearly 1t is called “Contemplation.” 


(VI)Kữm Cang Kinh —Diamond Sufra: Sutra of the Diamond-Cutter of Supreme Wisdom—— 


l) 


2) 


'Vajraccedika-praJna-paramita-sutra (skt) 

Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa, còn gọi là Năng Đoạn Kim Cang Kinh. Tất cả 
các pháp hữu vi đều giống như mộng, như huyễn, như bào ảnhKinh Kim Cang, tóm lược 
của Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, được ngài Huyền Trang dịch sang Hoa ngữ—The 
Vajracchedika Prajnaparamita Sutra. Also called the perfection of Wisdom which cutfs 
like a Diamond. All mundane (conditioned) dharmas are like dreams, 1Ïlusions, shadow 
and bubbles. The Sutra was an extract from the PraJnaparamita-sutra, and translated Into 
Chinese by Hsuan-Tsang. 


Kinh Kim Cang, một trong những kinh thâm áo nhứt của kinh điển Đại Thừa. Kinh nây là 
một phần độc lập của Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Kinh Kim Cang giải thích hiện tượng 
không phải là hiện thực, mà chỉ là những ảo giác hay phóng chiếu tinh thần riêng của 
chúng ta (Bất cứ hiện tượng và sự vật nào tổn hữu trong thế gian nầy đều không có thực 


1338 


x1» 


thể, do đó không hể có cái gọi là “ngã”). Chính vì thế mà người tu tập phải xem xét 
những hoạt động tinh thần của hiện tượng sao cho tinh thần được trống rỗng, cởi bỏ và 
lắng đọng. Nó có tên Kim cương vì nhờ nó mà chúng sanh có thể cắt bổ mọi phiền não 
uế trược để đáo bỉ ngạn. Kinh được kết thúc bằng những lời sau: “Sự giải bày thâm mật 
này sẽ gọi là Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì nó cứng và sắt bén như Kim 
Cương, cắt đứt mọi tư niệm tùy tiện và dẫn đến bờ Giác bên kia.” Kinh đã được Ngài 
Cưu Ma La Thập dịch ra Hán tự: 

*Nhứt thiết hữu vi pháp, 

Như mộng huyễn bào ảnh, 

Như lộ, diệc như điện, 

Ưng tác như thị quán. 

Sutra of the Diamond-Cutter of Supreme Wisdom, one of the most profound sutras In 
the Mahayana, an independent part of The Vairacchedika PraJanparamita Sutra. The 
Diamond Sutra shows that all phenomenal appearances are not ultimate reality but rather 
1llusions or proJections of one”s mind (all mundane conditioned dharmas are like dreams, 
1llusions, shadow and bubbles). Every cultivator should regard all phenomena and actflons 
in this way, seeing them as empty, devoid of self, and tranguil. The work 1s called 
Diamond Sutra because 1t 1s sharp like a diamond that cuts away all necessary 
conceptualization and brings one to the further shore of enlightenment. The perfection of 
wisdom which cuts like a diamond. The sutra ends with the following statement: “This 
profound explanation 1s called VaJracchedika-Prajna-Sutra, for the diamond 1s the gem of 
supreme value, It can cut every other material (thought) and lead to the other Shore.” The 
sutra was translated into Chinese by KumarajJiva. A gatha of the Diamond Sutra staftes. 

* All phenomena In this world are 

Like a dream, fantasy, bubbles, shadows; 

They are also like dew, thunder, and lightening; 
One must understand life like that. 


(VII) Truyền Đăng Lục— Transmission oƒ the lamp: Records of those who have passed on 
the lamp of Buddhist Truth—Kinh nói về một vị thầy có thể ấn chứng về sự thành tựu 
giác ngộ bằng chứng nghiệm khả năng của đệ tử mình—The book on the transmission of 
the Heart-Seal of the Buddha Seal of mind. A master can seal his pupil”s achievement of 
enlightenment by testing and approving 1t as true. 


(VIHI)Đại Thừa Khởi Tín Luận—Treatise on Awakening oƒ Faith: Sraddhotpada-sastra 
(sk)—Khởi Tín Luận, tên gọi tắt của sách Đại Thừa Khởi Tín Luận tại các xứ Đông Á, 
do ngài Mã Minh Bồ Tát biên soạn, nhưng hiện chỉ còn lại bẩn văn bằng Hoa ngữ mà 
thôi. Có hai bản dịch sang Hoa ngữ, thứ nhất là bản dịch của ngài Chân Đế vào năm 554 
sau Tây Lịch, bản thứ hai do ngài Thực Xoa Nan Đà dịch vào năm 700 sau Tây Lịch. 
Bản thứ nhất có lẽ được đại chúng chấp nhận hơn vì Đại sư Trí Giả, vị tổ thứ tư của tông 
Thiên Thai cũng là vị thơ ký cho ngài Chân Đế, và sau được ngài Pháp Tạng biên soạn 
lời bình giải tiêu chuẩn, mặc dâu sau nầy chính ông đã giúp cho ngài Thực Xoa Nan Đà 
dịch bản thứ nhì. Đại Thừa Khởi Tín Luận là tác phẩm nói về cực lý của Đại Thừa, giúp 


1339 


cho người đọc nghe khởi lên trong lòng niểm tin chân chính đối với giáo pháp Đại Thừa, 
rằng tất cả chúng sanh đều có tánh giác nguyên thủy, và bản chất căn bản nầy được coi 
như là Phật tánh. Tuy nhiên, nó bị che mờ bởi vô minh, và một khi vô minh được tháo gỡ 
thì tự nhiên người ta sẽ chứng nghiệm được tiềm năng căn bản của Phật tánh này. Bộ 
sách nây đã được ngài Teitaro Suzuki dịch sang Anh ngữ vào năm 1900——Awakening of 
Faith, one of the earliest remaining Mahayana texts In East Àsian coutrles and 1s 
aftributed to Asvaghosa, but extant only in Chinese. Two translatilons have been made, 
one by Paramartha In 554 A.D., another by Siksananda, around 700 A.D. The first text 1s 
more generally accepted, as Chih-I, the fourth patrlarch of Tien-T”ai was Paramarth”s 
amanuensis, and Fa”Tsang made the standard commentary on 1t, though he had assisted 
SIksananda 1n his translation. It øgives the fundamerntal principles of Mahayana, claims 
that all sentient beings are primordially awakened, and this basic nature 1s referred to as 
“Buddha-nature” However, 1t 1s prevented form manifesting due to Ignorance (avidya), 
and once this 1s removed one naturally actualizes the basic potential of Buddha-nature. 
The work was translated into English by Teitaro Suzuki in 1900, also by T. Richard. 


(IX)Cảnh Đúc Truyền Đăng Lục: Denko-roku (jap)—Record Conerning the Passing On the 
Lamp—Cảnh Đức Truyền Đăng Lục có nghĩa là Biên Niên Sử được truyền dưới ánh 
đèn, soạn dưới thời Cảnh Đức. Tác phẩm xưa nhất trong lịch sử văn học thiển, do nhà sư 
Trung Quốc tên Đạo Nguyên soạn năm 1004. Tác phẩm gồm những tiểu sử ngắn và 
những giai thoại về cuộc đời của các thiển sư từ trước thời sơ tổ phái Pháp Nhãn là 
Thiển Sư Pháp Nhãn Văn Ích. Cảnh Đức Truyền Đăng Lục gồm ba tập, ghi lại ý kiến 
của hơn 600 thiển sư và nói đến hàng ngàn thiển sư khác. Nhiều công án được tìm thấy 
trong tác phẩm nầy. “Truyền Đăng Lục,” kể lại chỉ tiết về sự truyền công án và những 
giải đáp của 52 vị tổ trong truyền thống Kasyapa (dòng đệ tử của Đức Phật Thích Ca 
Mâu N¡) truyền tới Đạo Nguyên, sơ tổ tông Tào Động tại Nhật Bản. Những kinh văn 
này giữ vai trò chủ yếu trong truyền thống nhà Thiển, mà giáo thuyết và thực hành đều 
khác với kinh văn Phật giáo tại Ấn Độ. Truyền thống Thiền thì lại cho rằng giáo thuyết 
và thực hành của họ mới đích thực là cốt lõi giáo pháp của Đức Phật, được truyền trực 
tiếp từ tâm qua tâm từ dòng truyền thừa Kasyapa tới Đạo Nguyên, qua một dãy các vị 
thây. Kỳ thật, không có sự thật về chuyện truyền thừa nầy; tuy nhiên, một vị thầy có thể 
ấn chứng về sự thành tựu giác ngộ bằng chứng nghiệm khả năng của đệ tử mình. Tâm 
truyền tâm từ một vị Thầy Thiền qua sự tiếp xúc cá nhân, chứ không qua văn tự, như 
cách truyền Phật Tâm trong nhà Thiển—Ching-Te-Chuan-Teng-Lu—Record 
Concerning the Passing On the Lamp, composed in the Ching-Te period. This 1s the 
earliest historical work of Ch'an literature, compiled by the Chinese monk named Tao- 
Hsuan In the year 1004. It consisfs of short biographies and numerous anecdotes from the 
lives of the early masters of Ch'an up to Fa-Yen-Wen-I, the founder of the Fa-Yen 
school. This thirty-volume work, in which the deeds and sayings of over 600 masfters are 
recorded and more than 1000 masters are menfioned, 1s one of the most Imporfant source 
works of Chˆan literature; many of the koans that are found in later Zen literature were 
fixed In writing here for the first time. The Zen Records of the Transmission of the 
Lamp,” which recounts the transmission of the Koan and solutions of the fifty-two 
patriarchs of the tradition from Kasyapa (a disciple of Sakyamuni Buddha) to Dogen 


1340 


Zenji (1200-1253), the founder of the Japanese Soto order. Such texts play a key role In 
the Zen tradition, which has teachings and practices that are at variance with what Is 
described in Indian Buddhist texts. The tradition claims that 1ts doctrines and pracfices are 
the true core teachings of the Buddha, which were passed directly by mind-to-mind 
transmission to Kasyapa and from him through a succession of masters. In reality, there 1s 
no ftruth to transmIt (transmission of the Heart-Seal of the Buddha Seal of mind); 
however, a master can seal his pupIl”s achievement of enlightenment by testing and 
approving 1t as true. Mind-to-mind transmission, mental transmission, or to pass from 
mind to mind, from a Zen master to his disciples by personal contact without using the 
words. To transmit the mind of Buddha as In the Intuitional school. 


(XI) Thong Dong Lục—Record oƒ Great Serermfy: Ts°ung-]ung-LUu——Tập sách 100 công án 


do Hoàng Trí Chánh Giác, một thiển sư danh tiếng phái Tào Động Trung Quốc biên tập. 
Nhan để lấy theo tên của “Am Thong Dong”——A book of one hundred koans compiled by 
Hung-Chih-Chêng-Chueh, a reputed Chinese Tao- Tung Zen master. The title 1s derived 
†rom the name of the Hermitage of Great SerenIty. 


(XIH)Bích Nham Lục— Blue Rock Collection: Pi-Yen-Lu—Một trong những tập sách thiển 


nổi tiếng nhứt của Thiển phái Lâm Tế, gồm một trăm công án do thiển sư Tuyết Đậu 
Trùng Hiển (980-1052) soạn, với lời bình bằng kệ đi kèm của thiển sư Phật Quả Viên 
Ngộ (1063-1135). Tập sách lấy tên theo một cuộn giấy có viết hai chữ Hán “Bích” (xanh) 
và “Nham” (đá), ngẫu nhiên treo nơi chùa nơi mà nó được biên soạn, nên thiển sư Tuyết 
Đậu Trùng Hiển đã dùng hai chữ đó làm nhan để cho tác phẩm của mình—One of the 
most famous Zen book of Lin-Chi Zen sect, consisting of one hundred koans compiled by 
Zen master Hsueh-Tou-Ch°ung-Hsien (980-1052), with is own commenftary In verse 
accompanying each koan, by Zen master Yuan-Wu (1063-1135). The book derived 1s 
name from a scroll containing the Chinese characters for “blue” and “rock” which 
happened to be hanging In the temple where the collection was compiled, and which the 
compiler decided to use as a title for his worK. 


(XIHI)Lục Diệu Pháp Môn— Six wonderƒul doors: Sáu phương cách hay cửa ngõ kỳ diệu cho 


l) 


2) 


3) 


4) 


người tu Phật —S1x wonderful strategies or doors for Buddhist cultivators: 

Sổ Tức Môn: Phương pháp đếm hơi thở điều hòa thân tâm. Bạn có thể đếm từ một đến 
mười hay ngược lại (đây là một trong những phương pháp trọng yếu giúp ta định tĩnh)— 
Meditation by counting one”s breaths. You can count from one to ten Or VIse-VerSa. 

Tùy Tức Môn: Phương pháp theo dõi hay nương theo hơi thở (lắng tâm theo hơi thở, biết 
mình đang thở vào, biết mình đang thở ra)—Meditation by following one°s breaths. 

Chỉ Môn hay Tập Trung Tâm Ý: Tập trung vào chỉ quán để lắng tâm tĩnh lặng (đã quán 
số tức và tùy tức, hành giả phải cố gắng tu tập chỉ quán)—Meditation by concentrating 
the mind. 

Quán Tưởng Môn: Quán tưởng vào một để mục để trí tuệ sáng suốt và dứt trừ điên đảo 
mộng tưởng—Meditaton by contemplating on any object to obtain wisdom and to 
eliminate deluslons. 


3) 


6) 


1341 


Hoàn Môn: Quay về chiếu rọi vào trong cái tâm năng quán của chính mình—Meditation 
by returning to the mind. 

Tịnh Môn: Tâm thanh tịnh hay không dính mắc vào đâu, nghĩa là vọng động không sanh 
khởi (biết rõ mình chẳng trụ, chẳng đắm, nhờ đó sự sáng suốt chân thực khai phát và cắt 
đứt mọi phiển não)—Meditation by pacifying the mind. 


(XIV)Thiền Lâm Vĩnh Gia Tập— Records oƒ Zen Forest oƑ Yung-Chia: Được viết bởi Thiền 


sư Vĩnh Gia Huyễn Giác vào đời nhà Đường, ông sanh năm 665. Ông là một trong những 
đệ tử xuất sắc của Lục Tổ Huệ Năng. Bài Chứng Đạo Ca là một bài viết về thiền rất 
được phổ biến. Ông tịch năm 713 sau Tây Lịch—Records of Zen Forest was written by 
'Yung-Chia-Hsuan-Chueh, a famous Zen master during the Tang dynasty. He was born In 
665 A.D. He was one of the famous disciples of the Sixth Patriarch Hui-Neng. His “Song 
of Realization” 1s a popular Zen writing. He died in 713 A.D. 


(XYV) Vô Môn Quán—Wu-Men-Kuan: Vô Môn Quán, một trong những tập sách thiển nổi 


tiếng nhứt của Thiền tông, do thiển sư Huệ Khai (1183-1260) soạn. Vô Môn Quán đơn 
giản hơn Bích Nham Lục vì nó chỉ có bốn mươi tám công án và là tác phẩm do một người 
biên soạn—Wu-Men-Kuan, one of the most famous Zen book of the Zen sect, compiled 
by Zen master Hui-K”ai (1183-1260). Wu-Men-Kuan 1s a simpler book than the preceding 
one (Pi-Yen-Lu), for 1t containts only forty-eight cases and 1s one man”s work. 


(XVITông Cảnh Lục— Tsung-Chỉng-Lu: Tông Cảnh Lục của Ngài Diên Thọ, chỉ rõ dị 


đồng của ba tông: Hoa Nghiêm, Pháp Hoa và Duy Thức. Đại sư cũng soạn ra tập sách 
Vạn Thiện Đồng Quy, chỉ rõ về Pháp Môn Tịnh Độ. Đại sư lại thấy người đương thời còn 
đang bị phân vân, ngờ vực giữa Thiển Tông và Tịnh Độ, chưa biết phải tu môn nào để 
được kết quả chắc chắn, nên ngài làm bài kệ “Tứ Liệu Giản” để so sánh—*“Tông Cảnh 
Lục” to point out similaritles and differences of the three Dharma Doors: Avatamsaka, 
Dharma Flower and Mind Only or Zen School. He also authored a collection of Buddhist 
texts called “Vạn Thiện Đồng Quy.” Moreover, he also observed during that time, many 
Buddhists were skeptical and unclear about the differences between Zen and Pureland, 
not knowing which tradition to practice to obtain guaranteed results; therefore, he wrote a 
poem entitled “Four Clarifications” to make comparIsons. 


1342 


1343 


Chương Một Trăm Ba Mươi Hai 
Chapter One Hundred and Thirfy-Two 


Thiên và Cảm Giác Siêu Thoát 


Zen and Fecling 0ƒ Exaltation 


()_ Thiền thâm sâu— Profound meditation: Khi chúng ta vào sâu trong thiền, tâm của chúng 
ta trở thành chủ của mọi vật. Chừng nào chúng ta còn phân biệt giữa cái nóng và cái lạnh 
thì khi lửa đến gần chúng ta cảm thấy nóng và bỏ chạy. Tương tự, khi một cơn gió lạnh 
thổi qua chúng ta cảm thấy lạnh. Nhưng nhờ thiển quán sâu, chúng ta vượt khỏi những sự 
phân biệt đó, thì chẳng còn sợ nóng sợ lạnh nữa. Nhờ thế mà bên Ấn Độ có nhiều vị sư 
Du Già có thể ngồi thiển dưới ánh nắng gay gắt mà không cảm thấy nóng, và ở Tây 
Tạng, Trung Hoa, Đại Hàn và Nhật Bản... có nhiều thiển sư có thể ngồi thiển suốt đêm 
trong bão tuyết của mùa Đông mà không cảm thấy lạnh. Ở Việt Nam vào năm 1963, 
Hòa Thượng Thích Quảng Đức có thể ngôi thiển dưới ngọn lửa. Lửa đốt cháy y áo và 
toàn thân ngài mà ngài vẫn ngồi yên và bất động như một tẳng đá. Một nhà sư Trung 
Hoa đã nói: “Vui tọa thiển núi sông chẳng màng; tâm lặng rồi lửa cũng lạnh tanh.”— 
When we enter Into profound meditation, our mind becomes master of everything. As 
long as we make a distinction between heat and cool, then whenever fire comes close to 
us, we feel the heat and run away. Similarly, when a cold wind comes, we feel the cold. 
But when, through deep meditation, we pass beyond such discriminations, then there 1s no 
fear of the heat or the cold at all. Thus, in India there are many yogIs who can sIt In 
meditation under the blazing sun without feeling hot, and in Tibet, China, Korea, and 
Japan there are many Zen masters who can sit in meditation all night during wlinter”s 
snowfall without feeling cold. In Vietnam In 1963, Most Venerable Thích Quang Duc 
could sit in meditation surrounded by flames. The fire consumed his robes and his entire 
body, yet he was able to sit as calm and motionless as a rock. À Chinese Zen master said: 
“For the tranquility of sitting meditation, mounfains and streams are not necessary; when 
the mind 1s extinguished, fire feels cool of 1tself.” 


(II) Thiền và Cảm giác siêu thoát— Zen and the ƒeeling oƒ exaltaion: Cảm giác siêu thoát là 
một trong tám đặc tánh của giác ngộ trong Thiền. Theo Thiền Sư D.T. Suzuki trong 
Thiển Luận Tập II, cảm giác siêu thoát kèm theo sự chứng ngộ, là vì nó bẻ gãy giới hạn 
phân biệt cá thể; và đây không phải chỉ là một biến cố tiêu cực mà hoàn toàn tích cực, 
chứa đầy ý nghĩa, bởi vì nó chính là một sự triển khai cá thể đến vô cùng. Mặc dù chúng 
ta không luôn luôn để ý, nhưng cảm giác thông thường nói lên tất cả những nhiệm vụ ý 
thức của chúng ta là cảm giác hữu hạn và lệ thuộc, bởi vì chính ý thức là hậu quả của hai 
thế lực tương duyên hay giới hạn lẫn nhau. Trái lại, chứng ngộ chính là xóa bỏ sự đối lập 
của hai đầu mối, trong bất cứ chiều hướng nào, và sự đối lập nầy là nguyên lý của ý 
thức, trong khi đó, chứng ngộ. là thể hiện cái vô thức vượt ngoài đối đãi. Vì vậy, để giải 
phóng khỏi tình trạng đối lập ấy, người ta phải tạo ra một cẩm giác vượt lên trên tất cả. 
Một tay lang bạt, sống ngoài vòng pháp luật, đến đâu cũng bị bạc đãi, không phải chỉ bởi 


1344 


những kẻ khác mà còn bởi chính mình, nó thấy rằng mình là sở hữu chủ của tất cả tài 
sản, và uy quyển mà một sinh vật có thể đạt được trong cõi đời nầy, sao lại có thể thế, 
nếu không cảm giác được kỳ cùng vẻ tự tôn tự đại của mình? Một Thiển sư nói: “Lúc 
chứng ngộ là lúc thấy ra một lâu đài tráng lệ xây bằng pha lê trên một tơ hào độc nhất; 
nhưng khi không chứng ngộ, lâu đài tráng lệ ấy khuất lấp sau một tơ hào mà thôi.” Một 
Thiển sư khác đã dẫn dụ Kinh Hoa Nghiêm: “Nây các thầy hãy xem kìa! Ánh sáng rực 
rỡ đang tỏa khắp cả đại thiên thế giới, cùng lúc hiển hiện tất cả những núi Tu Di, những 
mặt trời, những mặt trăng, những bầu trời và cõi đất, nhiều đến hằng trăm nghìn ức số. 
Này các Thầy, các Thây có thấy ánh sáng ấy chăng?” Thế nhưng, cảm giác siêu thoát 
của Thiên đúng ra là một cảm giác trầm lặng của cõi lòng tri túc; nó chẳng có chút gì lồ 
lộ, khi giây phút sáng lạn đầu tiên đã đi qua. Cái vô thức ấy không bộc lộ ổn ào ở 
Thiển—The feeling of exaltation ¡is one of the eight chief characteristics of “satori.` In 
Zen. The feeling of exaltation inevitably accompanies enlightenment 1s due to the fact 
that 1t 1s the breaking-upof the restriction imposed on one as an individual being, and this 
breaking-up 1s not a mere negative Incident but quite a positive one fraught with 
sipnificatlon because It means an ¡infinite expansion of the ¡Individual. The general 
feeling, though we are not always conscIous of 1t, which charaterizes all our functions of 
COnscIousness, 1s that of restriction and dependence, because conscIousness 1tself 1s the 
outcome of two forces conditioning or restricting each other. Enlightenment, on the 
contrary, essentially consists In doing away with the opposition of tfwo terms In 
whatsoever sense, and this opposilon 1s the princIiple of consciousness, while 
enlightenment 1s to realize the UỦnconscious which goes beyond the opposition. To be 
released of this, must make one feel above all things Intensely exalted. A wandering 
outcast maltreated everywhere not only by others but by himself finds that he 1s the 
possessor of all the wealth and power that 1s ever attainable in this world by a mortal 
being, If it does not give him a high feeling of self-glorification, what could? Says a Zen 
Master, “When you have enlightenment you are able to reveal a palatial mansion made 
Of precIous stones on a single blade of grass; but when you have no enlightenment, a 
palatial mansion 1tself 1s concealed behind a simple blade of grass."”Another Zen master 
alluding to the Avatamsaka, declares: “O monks, look and behold! À most auspIcIous 
light is shining with the utmost brilliancy all over the great chiliocosm, simultaneouslÌy 
revealing all the countries, all the oceans, all the Sumerus, all the suns and moons, all the 
heavens, all the lands, each of which number as many as hundreds of thousands of kotis. 
O monks, do you not see the light? But the Zen feeling of exaltation 1s rather a qulet 
feeling of self-contentment; If 1s not at all demonstrative, when the first glow of 1t passes 
away. The UnconsciIous does not proclaim 1fself so boIsterously In the Zen conscIousness. 


(HI)Cảm giác siêu thoát không phải là sự Đắm trước nơi Hương Vị của Thiền— The ƒeeling 
0ƒ exaltation is not the Attachment for the Flavor oƒ Zen: Hành giả nên luôn nhớ rằng 
cảm giác siêu thoát không phải là sự Đắm trước nơi Hương Vị của Thiển. Nhiều người 
lầm tưởng như vậy nên họ luôn chờ đợi cái hương vị thiển ấy đến, nhưng họ không biết 
rằng một khi chờ đợi thì họ lại quên mất sự dụng công tu tập. Khi tọa thiển, đừng nên 
tham đắc vị thiển, tức là đừng mong đợi cảm giác sung sướng của thiển. Dĩ nhiên khi 
ngồi thiển lâu bạn sẽ có cẩm giác tự tại, thoải mái và sung sướng. Cứ để cho cảm giác 


1345 


ấy đến và đi chứ đừng tham trước. Nếu bạn tham chấp vào cảnh giới tự tại và sung sướng 
nầy, bạn sẽ khó lòng tiến bộ được trong thiển. Tại sao? Tại vì mình cứu loay quay khởi ý 
tìm lại cái vị thiển đó, bạn sẽ quên mất đi sự cố gắng dụng công của chính mình. Phật tử 
chân thuần nên luôn nhớ rằng cảnh giới vô nhân, vô ngã, vô chúng sanh, vô thọ giả, vô 
phiền, vô não, và hết sức tự tại đó đến rồi cũng sẽ qua đi. Người tọa thiển cần phải có 
cái tâm vô quái ngại, vô tham, vô cầu, vô hỷ, vô ưu, vô khủng, vô bố, nên ví thân mình 
như Pháp Giới Hư Không vậy, không nên chấp trước tham cầu. Làm được như vậy mới 
mong có được sự tiến bộ thật sự trong thiển. Chính vì vậy mà cổ đức có dạy: “Người 
tham thiển thì gặp Phật chém Phật, gặp ma chém ma, không chấp trước cảnh giới nào 
cả.” Khi tham thiền tới chỗ “Trên không biết có trời, dưới không biết có đất, giữa chẳng 
biết có người; ngoài chẳng biết có vật, trong chẳng biết có tâm,” thì bấy giờ chúng ta sẽ 
hòa chung một thể với Pháp giới. Thiển giả phải luôn nhớ đừng để bị lay chuyển bởi 
thanh trần, đừng nhìn ngó đông tây, để cho tâm không chuyên nhất. Coi vậy mà chúng ta 
không còn nhiều thì giờ nữa đâu quý vị ơi! Đừng phung phí thời giờ quý báu, đừng nghĩ 
ngợi vẩn vơ, một chút thời gian là một chút mạng sống “Một tấc thời gian một tấc vàng. 
Thời gian và sinh mạng đều quý báu như nhau.”—Buddhist cultivators should always 
rememnber that the feeling of exaltation 1s not the Attachment for the Flavor of Zen. Many 
practitioners have this kind of misconception, so they keep waltlting for that flavorful 
experlence to reoccur, but they forget while waiting, they forget all about applying 
efforts. When you sit in Meditation, do not expect any flavorful Zen. That 1s to say, do not 
expect to experience the bliss of Zen. Of course, when you have been sitting meditation 
for a long time, you start experilencing a feeling of comfort, ease and happiness. Let this 
kind of experilence come and go, and not be attached to 1t. If you become attached to this 
state of comfort and ease, 1t 1s extremely for you to make any progress. Why? Because 
when you become attached to the flavorful Zen, you wIll linger there, always tryIng to øet 
back to the state of flavorful experilence and forget about applying effort. Sincere 
Buddhists should always remember that in that experlencing state there was no self, no 
others, no living beings, no life span, no afflictions, no hassle. lít was very blissful and 
very comfortable. Zen practitioners need be free of any obstructions and hang-ups. You 
cannot be attached to anything. You cannot get excessively happy, or depressed, and you 
should not have any fear nor terror. You should see your body as being the same as 
empty space and the Dharma Realm. There 1s no need to cling to anything or crave 
anything. To be able to do all these, you wIll surely make progress in your meditation 
practices. Therefore, anclent virtues taught: “Zen practitioners should have the attitude 
like this: When the Buddhas come, slay them! When the demons come, slay them! Do not 
cling to any states at all”” We want to pursue our Investigation until “we are no longer 
aware of heaven above, earth below, or people in between; we are unaware of things 
outside or the mind inside.` That is when we merge and become one with the Dharma 
Realm. We, Zen practitioners, should not let ourselves be disturbed by random noises or 
gaze around east and west In distraction. Lookl We do not have much time left in our Hife. 
Do not let this valuable time pass by In vain. “An Instance of time 1s an Instance of life.” 
Tìme and life are equally valuable. 


1346 


1347 


Chương Một Trăm Ba Mươi Ba 
Chapter One Hundred and Thưty- Three 


Thiền và Ý Nghĩa của Duy Tâm 
Zen and Meanings 0ƒ Mind-Only 


(I Tổng quan về “Duy Tâm ”—An overview 0ƒ “Mind-only ”: 


l) 


Duy Tâm: Mind-only or mind itself—Hết thảy chư pháp đều ở bên trong cái tâm, không 
có pháp nào ở ngoài tâm (tâm có nghĩa là nhóm khởi lên các pháp; thức có nghĩa là phân 
biệt các pháp). Giống như ý niệm Duy Thức trong Kinh Lăng Già——ldealism—The 
theory that the only reality 1s mental, that of the mind——Nothing exiIsts apart from mind. 
Similar to “Only Mind,” or “Only ConscIlousness” In the Lamkavatara Sutra. 

2) Học thuyết chỉ có thực thể duy nhất là phần tinh thần, là tâm. Hết thảy chư pháp đều 
ở bên trong cái tâm, không có pháp nào ở ngoài tâm (tâm có nghĩa là nhóm khởi lên các 
pháp; thức có nghĩa là phân biệt các pháp). Giống như ý niệm Duy Thức trong Kinh Lăng 
Già: The theory that the only reality 1s mental, that of the mind. The theory that the only 
reality 1s mental, that of the mind. Nothing exists apart from mind. Similar to “Only 
Mind,” or “Only ConscIousness” in the Lamkavatara Sutra. 


(II Nghĩa của Duy Tâm—— The meanings oƒ “Mind-Only ”: 


l) 


2) 


“Vijnapti” là thuật ngữ Bắc Phạn có nghĩa là “Duy Tâm.” Từ ngữ ám chỉ rằng Tâm tạo 
tác và chi phối tất cả. Tâm là gốc của sự phân biệt về thế giới hiện tượng và sự vật. 
“Duy Tâm” thường liên hệ tới truyền thống Du Già của Phật giáo Ấn Độ, mặc những tác 
phẩm của Du Già ít khi để cập tới “Duy Tâm,” thường thì truyền thống này xử dụng từ 
“Duy Thức.” Mặc dù trong kinh văn Du Già từ “Duy Tâm” hiếm thấy, nó thường được 
Phật giáo Tây Tạng dùng để chỉ truyền thống hơn là dùng từ đã được xác chứng hơn như 
“Du Già,” hay “Tu Tập Du Già.”: A Sanskrit term for “Mind only.” A term that implies 
that all of reality 1s actually a creation of consciousness. Ït is commonly associated with 
the Yogacara tradiion of Indian Buddhism, although 1t 1s only rarely menfloned In 
Yogacara works, which generally use the term ViJnapti-matra, or “Cognition-only.” Even 
though the term 1s rare in Yogacara literature, It Is used by Tibetan Buddhism to 
designate the tradition, instead of the better-attested term “Yogacara,” or “Practice of 
Yoga.” 

Từ “Vijinapti” (A Lại Da) phát sanh hai loại nhận thức phân biệt gọi là mạt na thức và 
liễu biệt cảnh thức. Liễu biệt cảnh thức làm phát hiện cẩm giác, tri giác, khái niệm và tư 
tưởng. Căn cứ phát sinh của nó là giác quan, thần kinh hệ và não bộ. Chỉ trong trường 
hợp cảm giác và tri giác thuần túy và trực tiếp thì đối tượng của nó mới có thể là tánh 
cảnh. Khi nhìn qua bức màn khái niệm, thì đối tượng của nó chỉ là đối chất cảnh và độc 
ảnh cảnh trong các trạng thái mơ mộng. Dù đối tượng của cảm giác thuần túy là thực tại 
của tự nó, khi thực tại này được nhìn qua khái niệm và tư tưởng thì nó đã bị méo mó mất 
rồi. Thực tại tự nó chính là một dòng sống, luôn biến động không ngừng. Hình ảnh của 
thực tại được sản sanh bởi thế giới khái niệm là những cấu trúc cụ thể trong khuôn khổ 


3) 


1348 


bởi khái niệm không gian và thời gian, sanh và tử, sanh và diệt, có và không, một cái và 
nhiều cái: From the Alaya arise two kinds of consciousness, manyana and vijnapti causes 
all feelings, perceptions, concepts, and thoughts to appear. It 1s based In the sense organs, 
the nervous system, and the brain. The obJect of vijnaptI 1s realify 1n 1tself and 1s possible 
only when feelings and perceptions are pure and direct. When seen throuph the veil of 
conceptualization, the same obJect can be only an image of reality or a pure Iimage such 
as a dream while asleep or daydream. Although the obJect of a pure sensation 1s reality In 
1tself, when this reality 1s seen through concepts and thoughts, 1t 1s already distorted. 
Reality In 1tself Is a stream of life, always moving. Images of reality produced by 
concepts are concre(e structures framed by the concepts of space-time, birth-death, 
production-destruction, exIstence-nonexistence, one-many. 

Trong liễu biệt cảnh có sáu loại nhận thức: thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và ý thức. Ý 
thức là tác dụng tâm lý hoạt động rộng rãi nhất; khi thì nó hoạt động chung với các thức 
cảm giác (trong trường hợp tri giác), khi thì nó hoạt động riêng lẻ (trong các trường hợp 
khái niệm, tư duy, tưởng tượng, mơ mộng, v.v...) đến sau năm thức cảm giác, nó được gọi 
là thứ thứ sáu. Mạt na là thức thứ bảy, còn A lại da là thức thứ tám: Within vijanpti, there 
Ar€ SIX COISCIOUSnesses: conscIousness of seeing, hearing, smelling, tasting, touching, and 
thinking. The mind-consciousness has the broadest field of activity. It can be active In 
conJjunction with the other senses, for example, awareness of seeing. It can also be active 
on 1fs own, such as 1n conceptualizing, reflecting, imagining, and dreaming. Following the 
five consciousness of the senses, mind-conscIousness 1s called the sixth consciousness. 
Manyana or manas and alaya are the seventh and eighth conscIousnesses. 


(HI)Thiền theo Quan Điểm của Giáo lý Duy Thức—Zen in the View dƒ the Theories 0ƒ 


Vỳnanavada: Chỉ có duy thức bên trong là thực hữu chứ không phải là những vật thể bên 
ngoài. Còn gọi là Duy Thức Gia hay Pháp Tướng tông. Học thuyết của Duy Thức tông 
chú trọng đến tướng của tất cả các pháp; dựa trên đó, luận thuyết về Duy Thức Học được 
lập nên để minh giải rằng ly thức vô biệt pháp hay không có pháp nào tách biệt khỏi thức 
được. Mặc dù tông nầy thường được biểu lộ bằng cách nói rằng tất cả các pháp đều chỉ 
là thức, hay rằng không có øì ngoài thức; thực ra ý nghĩa chân chính của nó lại khác biệt. 
Nói duy thức, chỉ vì tất cả các pháp bằng cách nầy hay cách khác luôn luôn liên hệ với 
thức. Thuyết nầy dựa vào những lời dạy của Đức Phật trong Kinh Hoa Nghiêm, theo đó 
tam giới chỉ hiện hữu trong thức. Theo đó thế giới ngoại tại không hiện hữu, nhưng nội 
thức phát hiện giả tướng của nó như là thế giới ngoại tại. Toàn thể thế giới do đó là tạo 
nên do ảo tưởng hay do nhân duyên, và không có thực tại thường tổn nào cả. Tại Ấn Độ, 
tông phái nầy chuyên chú vào việc nghiên cứu Duy Thức Luận và các kinh sách cùng 
loại, nên có tên là Duy Thức Tướng Giáo. Tác giả các bộ sách nầy là Vô Trước và Thiện 
Thân, họ từng có một đệ tử xuất sắc là Giới Hiền, một người Ấn Độ, sống trong tu viện 
Na Lan Đà. Giới Hiền là người đã lập ra Duy Thức Tông tại Ấn Độ và có nhiều công lao 
trong việc sắp xếp các kinh điển Phật Giáo. Tại Trung Quốc, sau khi Huyền Trang được 
Giới Hiển trao cho bộ luận, đã lập nên tông phái nầy. Về sau, tông nầy cũng có tên là 
Pháp Tướng Tông và do một đồ để của Huyền Trang là Khuy Cơ dẫn dắt—The doctrine 
Of consciousness. The doctrine of the Yogacaras that only intelligence has reality, not the 
obJects exterior to us. Dharmalaksana sect, which holds that all 1s mind ïn 1ts ultimate 


1349 


nature. The doctrine of Idealism School concerns chiefly with the facts or specIfic 
characters (lakshana) of all elements on which the theory of idealism was built in order to 
elucidate that no element 1s separate from Iideation. Although 1t 1s usually expressed by 
saying that all dharmas are mere Ideation or that there 1s nothing but ideation, the real 
sense Is quite different. It 1s idealistic because all elements are In some way or other 
always connected with ideation. This doctrine was based on the teaching of the Buddha in 
the Avatamsaka Sutra, that the three worlds exist only 1n ideation. According to Ideation 
Theory, the outer world does not exist but the Internal ideation presents appearance as If 
1t were an outer world. The whole world 1s therefore of either 1llusory or causal nature 
and no permanent reality can be found. In India, two famous monks named Wu-Ch”o and 
Tlen-Ts°in wrote some sasfras on Vijnana. They had an outstanding disciple named 
Chieh-Hsien, an Indian monk livinng at Nalanda monastery. Later, Chieh-Hsien 
established the Vijnanavada school and contributed much to the arrangement of the 
Buddhist canons. In China, Hsuan-Tsang, to whom Chieh-Hsien handed over the sastra, 
founded this school In his native land. Later, the school was also called Dharmalaksana 
(Fa-Tslang-Tsung) and was led by Kwei-Chi, a great disciple of Hsuan-Tsang—See Du 
Già và Duy Thức Tông In Chapter 185. 


(IV)Thiền và Sáu luận chứng về Duy Tâm—Zen and the Six proofš for the “Mind-Only ”: 
Trong Kinh Lăng Già, có sáu luận chứng về Duy Tâm——According to The Lankavatara 
Sutra, there are six proofs for the “Mind-Only”. 

1) Sự việc các sự vật không như vẻ dáng bể ngoài của chúng, được chứng tỏ từ sự so 
sánh với một giấc mộng và với những sáng tạo bằng huyễn thuật. Khi vua La Bà Na, vua 
xứ Lăng Già, nhìn thấy những hình ảnh của Đức Phật quanh khắp ông rồi sau đó những 
hình ảnh nầy biến mất, ông nghĩ “Có thể đây là một giấc mộng? Hay một hiện tượng 
huyễn ảo giống như thành của các Càn Thác Bà?” Rồi ông lại suy nghĩ “Đây chỉ là sự 
phóng chiếu của những sáng tạo tâm thức của chính ta.” Vì chúng ta không thực sự hiểu 
các sự vật đúng như các sự vật nên chúng ta tách biệt cái bị thấy với người thấy; do đó 
mà tạo ra một thế giới nhị biên. “Ở chỗ nào không có sự phân biệt sai lầm, ở đấy người 
ta thực sự nhìn thấy Đức Phât.” Hễ chừng nào chúng ta còn ở trong mộng, chúng ta vẫn 
không hiểu được rằng tất cả chúng ta đều đang mộng, rằng chúng ta là những nô lệ của 
sự phân biệt sai lầm. Vì chỉ khi nào chúng ta tỉnh mộng thì khi ấy chúng ta mới biết 
chúng ta ở đâu. Thí dụ về giấc mộng hoàn toàn là một luận điểm chống lại cái thực tính 
của một thế giới bên ngoài, nhưng thí dụ ấy không có giá trị gì đối với những ai đang 
thực sự nằm mộng. Những sáng tạo thuộc ảo thuật cũng như thế, người Ấn Độ đã được 
ghi nhận là tỉnh xảo trong khoa phù phép và không có dân tộc nào mà việc xử dụng các 
mật chú và đà la ni phổ biến như người Ấn Độ. Do đó mà trong văn học Phật giáo Đại 
Thừa và Tiểu Thừa thường có những ám chỉ về ảo thuật. Nhà ảo thuật hết sức thành thạo 
trong việc làm cho các khán giả trông thấy các sự vật ở tại nơi không có cái gì cả. Chừng 
nào các khán giả còn bị ảnh hưởng bởi phù phép của ông ta thì vẫn không có cách nào 
làm cho họ hiểu rằng họ là những nạn nhân của thuật thôi miên. Những ví dụ hay ngoài 
ví dụ về giấc mộng, về huyễn thuật được rút ra từ Lăng Già để chỉ vào sự không thực của 
các sự vật được nhìn thấy bên ngoài và bên trong như là——Things are not what they seem 
1S proved from the analogy of a dream and magical creatlons. When Ravana, king of 


1350 


Lanka, saw Images of the Buddha all around him, which later disappeared, he thought, 
“Could this be a dream? Or a magical phenomenon like the castle of the Gandharvas?” 
He reflected again, ““This 1s no other than the proJection of my own mental creatlons.” As 
we do not truly understand things as they are, we separate the seen from the seer, thus 
producing a world of dualities. “Where there 1s no false discrimination, one really sees 
the Buddha.” As long as we are In the dream, we do not realize that we are all dreaming, 
that we are slaves of false discrimination. For 1t is only when we are awakened from 1t 
that we know where we have been. The analogy of dream 1s quife a strong areument 
against the reality of an external world, but 1t is not all effective for them who are 
actually dreaming. So If is with magical creations. The Indians have been noted for their 
sKIll in the art of conJuration, and there are no people among whom the use of mantrams 
and dharanmis 1s so universal. Hence the frequent allusions to magic in the literature of 
Mahayana and Hinayana Buddhism. The magician 1s so wonderfully proficient in making 
the spectafors see objects where there are none whatever. As long as they are under his 
spell, there 1s no way of making them realize that they are the victims of hypnotism. The 
favorite analogies besides the dream and magic that are resorted to in the Lankavatara to 
show the unreality of obJects seen externally and Iinternally are: 

Các bức tranh: Paintings. 

Một vòng tóc đối với người bị nhặm mắt: A hair-circle to the dim-eyed. 

Sự quay tròn của một bánh xe lửa: A revolving fire-wheel. 

Một bong bóng trông giống như mặt trời: A bubble looks like a sun. 

Cây cối phản chiếu trong nước: Reflected trees in water. 

Các hình ảnh trong một tấm kiếng: Images in a mirror. 

Một tiếng đội: An echo. 

Ảo ảnh: Fata morgana. 

Người máy: A mechanical man. 

Đám mây trôi: A floating cloud. 

Ánh chớp: Lightning. 

Tất cả các sự vật đều tương đối và không có cái tự tính nào mãi mãi phân biệt một cách 
tuyệt đối sự vật nầy với sự vật khác. Các sự vật chỉ là những tương đối; hãy phân tách 
chúng thành những thành phần của chúng thì sẽ không còn lại gì cả. Và những cấu trúc 
của tâm há chẳng phải đều là những tương đối? Cái tâm nhìn thấy nó bị phản ánh là do 
bởi sự phản ánh hay suy nghĩ và phân biệt; đến đây thì sự việc chẳng gây hại gì, vì 
những cấu trúc tâm thức được nhận thức như thế và không có những phán đoán sai lầm 
về chúng. Sự rắc rối khởi đầu ngay khi chúng ta bị chấp như là có thực ở bên ngoài, có 
giá trị riêng của chúng, độc lập với chính cái tâm đánh giá. Đây là lý do khiến bộ kinh 
nhấn mạnh sự quan trọng của cái nhìn vào sự vật như thực, đúng thực như các sự vật khi 
chúng được nhìn bằng cái nhìn như thực thì chúng chỉ là cái tâm mà thôi. Nguyên lý về 
tương đối tạo thành một thế giới của các đặc thù, nhưng khi nguyên lý nầy bị vượt qua, 
thì đó chính là cái tâm mình: All things are relative and have no substance (svabhava) 
which would eternally and absolutely distinguish on from another. Things are nothing but 
relations; analyze them Into their component elemenfs and there wIll be nothing left. And 
are not all relations the constructions of the mind? Thus the citfa seeing 1tself reflected 1s 
due to reflection and discrimination; so far no harm 1s done, for the mental constructions 


3) 


b) 


c) 


đ) 


1351 


are perceived as such and there are no wrong judgments about them. The trouble begins 
at once when they are adhered to as externally real, having their own values Iindependent 
of the valuing mind itself. This is why the sutra emphasizes the Importance of looking at 
things (yathabhutam), as they really are. When they are thus looked at things, they are no 
more than the mind ¡1tself. The principle of relativity creates a world of individuals, but 
when 1t 1s transcended, there 1s Mind itse]f. 

Luận chứng thứ ba—The third proof: 

Các tên gọi hay danh và các hình ảnh hay tướng chỉ là những dấu hiệu giả danh và không 
có thực tính nào (phi hữu) trong tự chúng, vì chúng thuộc về sự tưởng tượng hay biên kiến 
sở chấp. Sự tưởng tượng là một cái tên khác dùng cho sự phân biệt sai lầm vốn là tác 
nhân tinh quái của sự sáng tạo. Sự kiện nhất tâm do đó bị chôn vùi trong sự sai biệt của 
những hiện hữu đặc thù. Lại nữa, theo ngôn từ, họ phân biệt một cách sai lầm và nêu ra 
những khẳng định về thực tính; và vì những khẳng định nầy mà họ bị đốt trong địa ngục. 
Trong sự giao tiếp hằng ngày mà ta mang nợ ngôn từ biết bao nhiêu. Và tuy thế, do từ 
ngôn từ, không những về luận lý mà cả về mặt tâm linh nữa, ta phải chịu hậu quả trầm 
trọng biết bao nhiêu! Ánh sáng của tâm bị che phủ hết trong ngôn từ. Và với ngôn từ 
quả thực là do tâm tạo ra, và bây giờ tưởng ngôn từ là những thực tính độc lập với cái tạo 
ra nó, tâm trở thành vướng víu trong ngôn từ, để rồi bị nuốt chửng trong cơn sóng của 
luân hồi sanh tử: Names and images are mere signs (samketa) and have no reality 
whatever (abhava) In themselves, for they belong to the Imagination (parikalpita). 
Imagination 1s another name for false discrimination, which 1s the mischievous agency of 
creation. The fact of One Mind (ekacittam) 1s thus buried In the differentiation of 
individual existence. According to words they discriminate wrongfully and make 
statements concerning reality; and because of these statements they are burned ¡n hell. 
How mụuch we owe In our đally intercourse to words! And yet what grave consequences, 
not only logically but spiritually, we suffer from words! The light of the mind 1s altogether 
beclouded 1n and with words. The mind has, indeed, created words, and now taking these 
words for realities independent of their creafor, it gets entangled in them, and 1s 
swallowed up In the waves Of transmigration. 

Người ngu tưởng những gì do chính cái tâm biểu hiện là những thực tính khách quan vốn 
không thực sự hiện hữu, và do bởi sự diễn tả sai lạc nầy mà phân biệt bị trở thành sai 
lầm. Tuy nhiên, trường hợp của người trí thì không như thế: The ignorant take what is 
presented by the mind itself for obJective realitles which do not really exist, and because 
of this wrong representation, discrimination 1s falsiiied. Thịs, however, 1s not the case 
with the wIse. 

Người trí biết rằng các tên gọi, các hình tướng và các tượng trưng phải được xem là 
những gì mà chúng được định từ ban đầu: The wise know that names and signs and 
symbols are to be taken for what they are intended from the beginning. 

Trong khi người ngu thì chấp vào chúng như chúng là những thực tính và để cho tâm họ 
mù quáng bám riết theo sự chấp trước nầy. Như thế họ trở thành bị ràng buộc vào nhiều 
hình tướng và nuôi dưỡng cái kiến giải rằng quả thực có cái “tôi” và cái “của tôi,” do bởi 
làm như thế, họ chấp chặt vào các tướng trong cái tính phức tạp của chúng. Do bởi những 
ràng buộc chấp trước nầy mà trí tuệ của họ bị ngăn ngại không vươn lên được; tham, 
sân, si bị quấy động lên, và mọi thứ nghiệp bị mắc phạm. Vì những chấp trước nầy cứ bị 


4) 


1352 


mắc phạm mãi bên người ngu thấy mình bị cuốn chặt một cách vô vọng bên trong những 
cái kén được dệt thành do bởi những phân biệt sai lầm của họ. Họ bị nuốt chứng trong 
những cơn sóng luân hồi sanh tử, không biết làm sao để tiến lên trong công việc giải 
thoát, vì họ cứ quay tròn giống như cái bánh xe nước. Quả thực do bởi vô minh mà họ 
không thể hiểu được rằng tất cả các sự vật, giống như huyễn ảo, như hạt bụi sáng, hay 
như ánh trăng trên nước, không có tự tánh hay ngã thể, rằng trong chúng không có gì để 
chấp làm “tôi” hay “của tôi;” rằng tất cả các sự vật là không thực hay hư vọng, được sinh 
ra do phân biệt sai lầm; rằng thực tính tối hậu vượt khỏi cái nhị biên của cái được định 
tính và cái định tính vượt khỏi dòng sinh, trụ, dị, diệt; rằng tất cả những gì được biểu 
hiện là do chính cái tâm người ta phân biệt những gì hiển lộ ra đối với nó. Tưởng rằng 
thế giới được sinh ra từ đấng Tự Tại, thời gian, nguyên tử hay linh hồn, vũ trụ; người ngu 
bị mê đắm vào các danh xưng và hình tướng, do đó mà để cho chúng thống trị: While the 
Ipnorant cling to them as 1f they were realities and let their minds blindly follow up this 
clinging. Thus, they get attached to a variety of forms and entertain the view that there 
are really “I[” and “mine,” and by doing so, they hold fast to appearances In theIr 
multiplicity. Because of these attachments, their hipher wisdom 1s obstructed; greed, 
anger, and Infatuation are stirred up, and all kinds of karma are committed. As these 
attachments are repeatedly committed, the Ignorant find themselves hopelessly 
enwrapped within the cocoons woven out of their wrong discriminations. They are 
swallowed up In the waves of transmigration, and do not know how to go ahead in the 
workK of emancipation for they turn round and round like the water-wheel. Ít is owing to 
their Ignorance, Indeed, that they fail to realize that all things, like maya, the shining 
mote, or the moonlight on water, have no self-substance, that there 1s nothing 1n them to 
take hold of as “me” and “mine;” that all things are unreal (abhuta) born of wrong 
discrimination; that ultimate reality 1s above the dualism of marked and marking, and the 
course of birth, staying, and disappearance; that 1s manifested due to the discriminating 
by one”s own mind of what 1s presented to 1t. Imagining that the world 1s born of Isvara, 
Time, Atom, or Universal Soul, the 1gnorant are addicted to names and forms thereby 
allowing themselves to be swayed by them. 

Luận chứng thứ tư——The fourth proof: 

“Những gì không được sinh ra thì không dính dáng øì đến nhân quả, không có người tạo 
lập, tất cả chỉ là sự kiến lập của tâm, như ta thuyết giảng về những gì bất sinh.” Sự việc 
không có người tạo lập nào như đấng Tự Tại, bậc Thắng giả hay Phạm Thiên là một 
trong những chủ để chính của Phật giáo Đại Thừa. Theo kinh Lăng Già, ý niệm về một 
đấng tạo lập là do bởi phân biệt, điều nầy luôn luôn có khuynh hướng dẫn cái tâm theo 
một hướng sai lầm. Khi người ta thấy rằng tất cả là duy tâm thì những gì bất sinh sẽ hiện 
ra thay cho ý niệm ấy: “That which is unborn has nothing to do with causation, there 1s no 
creator, all 1s nothing but the construction (vyavasthana) of the mind, as I teach that which 
1s unborn." That there 1s no creator such as Isvara or Pradhana or Brahma 1s one of the 
pñnncipal theses of Mahayana Buddhism. According to the Lankavatara, the notlon of a 
creaftor 1s due to discrimination, which always tends to lead the mind In a wrong direction. 
When It 1s seen that all 1s mind-only (cittamatra), that which 1s unborn will present 1tself 
Instead. 


b) 


3) 
8) 


b) 


1353 


Vô sinh không phải do vì phi hiện hữu, cũng không phải do vì hiện hữu là những thứ phải 
được xem là tùy thuộc lẫn nhau, cũng không phải do vì một cái tên gọi cho hiện hữu, 
cũng không phải vì tên gọi không có thực tính đằng sau nó. Sự việc tất cả là vô sinh 
không thuộc lãnh vực của hàng Thanh Văn, Duyên Giác hay các triết gia, hay của chư 
Bồ Tát đang còn ở địa thứ bảy. Vô sinh được xây dựng trên chân lý Duy Tâm: No birth, 
not because of non-existence, nor because existence 1s to be regarded as mutually 
dependent, nor because there 1s a name for existence, nor because name has no reality 
behind it. That all is unborn does not belong to the realm of Sravakas, Pratyekabuddhas, 
or philosophers, or of those Bodhisattvas who are still on the seventh stage; no-birth 1s 
consfructed on the truth of the Mind-Only. 

Nhất Nguyên Luận Tuyệt Đối—The absolutely idealistic monism. 

Sự cần thiết về luận lý để đạt đến cái ý niệm tối hậu về nhất tính, vì thế mà Kinh Lăng 
Già chấp nhận học thuyết Duy Tâm thay vì Duy Sắc. Khi không có đấng tạo hóa tạo lập 
nào được nhận biết và tất cả các hình thức nhị biên đều bị gạt bổ như là không phù hợp 
với trạng thái thực sự của các sự vật thì chỉ còn hai cách thành tựu sự thống nhất tư tưởng, 
đó là hiệp thực luận và lý niệm luận hay lý tưởng luận; vì Lăng Già bác bỏ cái thực tính 
của một thế giới bên ngoài hay cảnh giới, hay các sự vật bên ngoài (ngoại cảnh) là 
những thứ được định tính chủng chủng hợp thành, nên học thuyết Duy Tâm hẳn phải là 
kết quả tự nhiên. Do đó nhất nguyên luận tuyệt đối là luận bằng cái trí siêu việt vượt lên 
trên sự nhận biết nhiều chiều của một thế giới đối tượng bởi cái trí tương đối: The logical 
necessity of reaching the ultimate notilon of unity; thus, the Lankavatara accep(s the 
doctrine of “Mind-Only” instead of “Matter-Only.” When no creator 1s recognized and all 
forms of dualism are set aside as not in accord with the real state of things, there remain 
two ways for achieving the unificaton of thoupht, realism and idealism; and the 
Lankavatara denies the reality of an external world (vishaya), or outside obJecfs 
(bahyabhava) that are characterized with multitudinousness (vicitrata), the doctrine of 
“Mind-Only” seems to be the natural conclusion. Thus the absolutely idealistic monism 1s 
fo use the transcendental knowledge (praJna or jnana) to take cognizance of the 
manifoldness of an obJective world, not by the relative knowledge (vijnana). 

Lại nữa, cái trí siêu việt nầy không ở trong phạm vi của hai thừa, vì quả thực nó vượt qua 
khỏi cảnh giới của hữu, cái trí hiểu biết của hàng Thanh Văn vận hành bằng cách tự ràng 
buộc nó vào các hữu thể mà họ tưởng là các thực tính, trong khi cái trí siêu việt thanh 
tịnh hay lý nhất tính của Như Lai thì thấu nhập vào trong chân lý Duy Tâm. Trong khi thế 
giới đối tượng làm nhiễu động cái nhất tính và làm cho tâm bị nhiễu động. Thế rồi tâm 
nầy lại chấp vào những nhiễu động có tính cách phân biệt hóa nầy mà cho rằng đấy là 
thực và do đó mất hết sự tinh thuần hay nhất tính vốn có của nó trong chúng. Đây chính 
là nguồn gốc của những khổ đau: Again, this transcendental knowledge is not within the 
reach of the two Vehicles, as 1t, Iindeed, goes beyond the realm of beings; the knowledge 
of Sravakas moves by attaching 1fself to beings which they take for realities, while the 
pure transcendental knowledge of the Tathagata penetrates Into the truth of the Mind- 
Only. While the obJective world disturbed this unity and makes the mind, thus disturbed, 
perceive manifoldness within its own body. It then clings to these individualizing 
disturbances as real, thus losing 1ts original purity or unity altogether in them. Thịs 1s the 
source of spiritual tribulatlons. 


6) 
8) 


b) 


1354 


Tam Giới Duy Thị Tự Tâm——The three worlds are mind 1tself. 

Luận chứng mạnh mẽ nhất trong tất cả các luận chứng có thể được nêu ra trước để khẳng 
định rằng thế giới là chính cái tâm hay tam giới duy thị tự tâm, là luận chứng về cái biết 
trực giác hay hiện lượng. Trong khi đây là cái biết tối hậu trong mọi hình thức xác quyết, 
thuộc lý thuyết hay thực tiễn thì người ta cảm thấy cái sức mạnh của nó đặc biệt mãnh 
liệt trong cái chân lý có tính cách tôn giáo vốn là những chân lý được xây dựng không 
phải trên lý luận mà là trên sự nhận thức trực tiếp. Theo Kinh Lăng Già thì nguyên lý tối 
hậu của cái biết không phụ thuộc vào bất cứ điều gì được lập luận bằng luận lý (điều tôi 
thấy và tôi tin), mà là điều được thể nghiệm bên trong chính mình, nhờ cái trí tối thượng 
của Đức Như Lai, hoặc đúng hơn, nó là chính cái trí tuệ tối thượng, vì sự tỉnh thức của trí 
tuệ nầy nghĩa là sự thủ nhiếp cái nguyên lý tối hậu vốn cùng một thứ với sự thể nghiệm 
bên trong cái tâm thức nội tại của người ta về cái chân lý bảo rằng không có gì trong thế 
giới ngoại trừ cái tâm. Chân lý nầy vượt khỏi phạm vi của cái trí lý luận. Cái trí chuyên 
biệt nầy vốn có thể được gọi là thuộc về trực giác: The strongest of all the proofs that can 
be advanced for the statement that the world 1s mind 1tself (tribhavas-vaciftamatram), 1s 
that of intuiive knowledge (pratyaksha). While this 1s what 1s final In all form of 
conviction, speculative or practical, the force 1s especially strongly felt in religIous truths, 
which are not founded upon reasoning but upon Iimmediate perception. So with the 
Lankavatara, 1ts thesis Is derived from 1ts Iimmediacy and not from 1s intellectual 
precision. The ultimate principle of knowledge 1s not dependent upon anything logically 
reasoned: it is “I see and I believe.” It 1s what 1s realized within oneself means of the 
supreme wisdom (aryajnana) of the Tathagata, or rather 1t ¡is the supreme wisdom of 
1fself, for the awakening of this wIsdom means the grasping of the ultmate principle, 
which 1s the same thing as the realization within one”s Iinmost consciousness of the truth 
that there 1s nothing In the world but the Mind. This truth 1s beyond the realm of 
discursive knowledge. This special knowledge which may be called intuitive. 

Đức Phật dạy ngài Mahamati trong Kinh Lăng Già: “Cái trí thủ đắc cái tối hậu thì không 
thể bị đưa vào một hệ thống các phạm trù; vì nếu nói về cái tối hậu bằng một điều gì đó 
thì điều nầy trở thành một ý niệm về tối hậu, và cái nhân thực không còn ở đấy nữa, và 
kết quả là chỉ chuốc lấy lầm lẫn hay hư vọng mà thôi. Chấp vào những thực tính mà cho 
rằng chúng có tự tính là do không biết rằng không có gì ngoài cái được phản ánh và được 
nhận thức bởi cái tâm của chính mình. Kỳ thật sự tỉnh giác một cái gì đó được thức tỉnh 
trong tâm thức và nó được nhận ra ngay rằng tất cả đều là tâm. Sự tỉnh giác thì ở bên 
trên cái nhị biên của hữu và phi hữu; hữu và phi hữu là do phân biệt sai lầm mà có, 
ngược lại tỉnh thức là sự thấy cái nguyên lý tối hậu về hiện hữu đúng như sự hiện hữu 
trong chính nó hoặc bằng cái khác với nó. Điều nầy gọi là thấy biết như thực: The 
Buddha taught Mahamati in The Lankavatara Sutra: “Oh Mahamati, If they form any 
notIon at all about 1t, there wIll be no supreme wisdom taking hold of reality (vastu). By 
this we know that knowledge that takes hold of the ultmate cannot be brought Iinto a 
system of categorles; for 1ƒ anything 1s to be said about it, It turns Into an 1dea of It and the 
real thing 1s no more there, and what 1s left behind 1s nothing but confusion or delusion. 
Attachment to realitiles as having self-substance is produced from not knowing 
(anavabodha) that there 1s nothing but that which 1s proJected and perceived by one”s own 
mind. Avabodha 1s really awakening; something ¡1s awakened within the consciousness, 


1355 


and If 1s at once recognize that all 1s mind. The awakening 1s above the dualism of “to be” 
(sat and “not to be,” (asat), the latter being due to false discrimination (vikalpa). The 
awakening 1s, therefore, the sight of the ultimate principle of existence as If 1s in Ifselt 
and not determined by any form of confusion or otherness. Thịs 1s what meant by ““Ïo see 
yathabhutam.”. 


(V) Thiền trong Tám Nghĩa Của Duy Tâm—Zen in the Eight meanings oƒ “Mind-only ”: 
(A) Tổng quan về Tám Nghĩa Của Duy Tâm—An overview oƒ Eight meanings dƒ “Mind- 


only”: Học thuyết Duy Tâm trải suốt trong Kinh Lăng Già. Hiểu được nó là thể nghiệm 
được chân lý tối hậu và không hiểu nó là tiếp tục luân hồi sanh tử. Kinh Lăng Già đặt 
nhiều sự nhấn mạnh vào tầm quan trọng của học thuyết nầy, quả thực, quá nhiều đến 
nỗi nó làm cho mọi sự đều xoay quanh sự cứu độ thế giới, chứ không nói đến những øì 
thuộc về cá nhân. Đức Phật dạy về tám ý nghĩa của Duy Tâm như sau—The doctrine of 
“Mind-Only” runs through the Lankavatara Sutra as If it were wrap and weft (sợi ngang) 
of the sutra. To understand 1t 1s to realize the ultimate truth, and not to understand 1t 1s to 
transmigrate throusgh many cycles of births and deaths. The sutra lay mụch emphasis on 
the Importance of the doctrine, so mụuch, indeed, that it makes everything hinge on thịs 
one point of the salvation of the world, not to say anything of the individual. The Buddha 
taught about the eight meanings of “Mind-only” as follows: 


(B) Chỉ tiết về Tám Nghĩa Của Duy Tâm— Details oƒ Eight meanings 0ƒ “Mind-only ”: 


l) 
8) 


b) 


Nghĩa thứ nhất —The first meaning: 

Duy Tâm dẫn đến sự thể chứng tối hậu. Đức Phật dạy Mahamati: “Này Mahamati, ngôn 
ngữ không phải là chân lý tối hậu. Tại sao? Vì chân lý tối hậu là điều mà người ta ưa 
thích; nhờ vào ngôn thuyết mà người ta có thể nhập vào chân lý, nhưng từ ngữ tự chúng 
không phải là chân lý. Chân lý là sự tự chứng được kinh nghiệm một cách nội tại bởi 
người trí bằng trí tuệ tối thượng của họ, chứ không thuộc phạm vi của ngôn từ, phân biệt 
hay trí thức; và do đó, phân biệt không mở được cái chân lý tối hậu: The “Mind-only” 
leads to the realization of the ultimate truth. Oh Mahamati, language 1s not the ultimate 
truth; what 1s attainable by language 1s not the ultimate truth. Why? Because the ultimate 
truth 1s what 1s enJjoyed by the wise; by means of speech one can enter into the truth, but 
words themselves are not the truth. It is the self-realization inwardly experienced by the 
wise through their supreme wisdom, and does not belong to the domain of words, 
discrimination, or 1ntelligence; and, therefore, discrimination does not reveal the ultimate 
truth Itself. 

Này Mahamati, ngôn ngữ phải chịu sự sinh và diệt, không ổn cố, ảnh hưởng lẫn nhau, 
được tạo ra theo luật nhân quả, nhưng chân lý tối hậu không phải là những gì ảnh hưởng 
lẫn nhau hay được tạo ra theo luật nhân quả, cũng không phải phát sinh từ những điều 
kiện như thế, vì nó vượt lên trên mọi khía cạnh của tính tương đối, và văn tự không thể 
tạo ra được chân lý, vì chân lý tối hậu là phù hợp với cái kiến giải cho rằng thế giới sở 
kiến chính là cái tâm của chúng ta, và vì không có những sự vật bên ngoài như thế xuất 
hiện trong những khía cạnh đa dạng của đặc thù nên chân lý tối hậu không bị ảnh hưởng 
của phân biệt: Moreover, oh Mahamati, language ¡is subject to birth and destruction, is 
unsteady, mutually conditioned, and produced according to the law of causation; and what 


2) 


3) 


b) 


1356 


1s mutually conditioning to the law of causation, and produced according to the law of 
causation 1s not the ultimate truth, nor does 1t come out of such conditions, for 1t 1s above 
aspects of relativity, and words are incapable of produciIng 1t, and again as the ultimate 
truth 1s in conformity with the view that the visible world 1s no more than our mind, and as 
there are no such external obJects appearing In their multifarious aspects of individuation, 
the ultimate truth 1s not subJect to discrimination. 

Này Mahamati, khi một người nhìn thấy trú xứ của thực tính mà ở đấy tất cả các sự vật 
hiện hữu thì người ấy thể nhập cái chân lý rằng những gì xuất hiện ra trước người ấy 
không khác gì hơn chính cái tâm: Oh, Mahamati, when a man sees into the abode of 
reality where all things are, he enters upon the truth that what appears to him 1s not other 
than mind 1tself. 

Ý nghĩa thứ hai—The second meaning: Duy tâm được thủ nhiếp bằng ý tưởng thuần túy. 
Cái trí tuyệt đối hay trí Bát Nhã không thuộc về hai thừa. Thực ra nó không dính dáng øì 
đến các sự vật đặc thù; hàng Thanh Văn bị ràng buộc vào cái ý niệm “hữu;” trí tuyệt đối 
thanh tịnh trong bản thể thuộc Như Lai, bậc đã thể nhập Duy Tâm—The Mind-only ¡s 
grasped by pure thought. Absolute intelligence or prajna does not belong to the two 
Vehicles. lt has, indeed, nothing to do with particular obJects; the Sravakas are attached 
to the notion of being; absolute 1ntelligence, pure 1n essence, belonging to the Tathagata 
who has entered upon the “Mind-Only.” 

Ý nghĩa thứ ba—The third meaning: 

Chư Bồ Tát không nhập Niết Bàn do vì chư vị thông hiểu cái chân lý của Duy Tâm. Tất 
cả những hành động khác nhau trong ba cõi (tam giới—traidhatuka) như thăng lên từng 
địa trong sự tu tập của vị Bồ Tát và tinh tấn vững vàng của vị ấy đều chỉ là những biểu 
hiện của Tâm: Bodhisattvas do not enter into Nirvana because of their understanding of 
the truth of the “Mind-Only.” All the various doings in the triple world such as the 
grading of stages In the discipline of Bodhisattva and his steady promotion are nothing but 
the manifestations of Mind. 

Người ngu không hiểu điều nầy, do đó mà chư Phật nói đến tất cả những thứ ấy. Lại nữa, 
hàng Thanh Văn và Bích Chi, khi đạt đến địa thứ tám, trở nên quá mê đắm về hạnh phúc 
của sự tịch tịnh của tâm hay tận diệt định đến nỗi họ không thể hiểu được rằng cái sở 
kiến không là gì khác hơn cái tâm. Họ đang còn trong lãnh vực của đặc thù, cái tuệ kiến 
thâm nhập thực tính của họ chưa thanh tịnh: This ¡is not understood by the ignorant, 
therefore all these things are taught by the Buddhas. And again, the Sravakas and the 
Pratyekabuddhas, when they reach the eighth stage, become so Intoxicated with the bliss 
of mental tranquility (nirodha-samapatti) that they fail to realize that the visible 1s nothing 
but the Mind. They are still in the realm of individuation, their Insight into reality 1s not 
yet pure (vIvikta). 

Mặt khác, chư Bồ Tát ý thức về các bổn nguyện của mình, những bổn nguyện phát sinh 
từ trái tim từ ái bao trùm hết thảy của mình; chư vị không nhập Niết Bàn; chư vị biết 
rằng thế giới sở kiến chỉ là sự biểu hiện của chính cái Tâm; chư vị thoát khỏi những ý 
niệm như tâm, ý, và ý thức, thế giới bên ngoài, ngã thể, và những dấu hiệu phân biệt: 
The Bodhisattvas, on the other hand, are alive to their original vows flowing out of their 
all-embracing loving hearts; they do not enter Into Nirvana; they know that the visible 
world 1s nothing but the manifestation of Mind 1tself; they are free from such Ideas as 


4) 


5) 


1357 


mind (citta), will (manas), conscIousness (manovijnana), external world, self-substance, 
and distinguishing marks. 

Ý nghĩa thứ tư—The fourth meaning: Duy Tâm và cái quan niệm nhị biên về hữu và phi 
hữu phát sinh từ phân biệt sai lầm thì đối lập với nhau, và không thể dung hòa cho đến 
khi cái quan niệm nhị biên ấy bị hút vào trong Duy Tâm. Giáo lý của Duy Tâm, nói theo 
tri thức luận, là chỉ vào sự sai lạc của một thế giới quan được đặt căn bản trên phân biệt 
để đưa chúng ta quay vào trong cách nhận thức đúng đắn cái thực tính đúng như thực 
tính: “Vì người ngu và kẻ thiếu trí không hiểu giáo lý của Duy Tâm, nên họ bị ràng buộc 
vào các sự vật bên ngoài; họ đi từ hình thức phân biệt nầy sang hình thức phân biệt khác, 
như cái nhìn nhị biên tính về hữu và phi hữu, đồng và dị, vừa đồng vừa dị, thường và vô 
thường, ngã thể, tập khí, nhân duyên, vân vân. Sau khi phân biệt những ý niệm nầy, họ 
tiếp tục chấp vào chúng như là thực một cách khách quan và không thay đổi, giống như 
những con vật kia, bị cơn khát trong mùa hè lôi cuốn mà chạy ào vào những con suối 
tưởng tượng. Nghĩ rằng các thành tố chủ yếu hay những thành tố đầu tiên hiện hữu thực 
sự là do bởi phân biệt sai lầm chứ không có gì khác nữa. Khi chân lý Duy Tâm được hiểu 
thì không có sự vật bên ngoài nào được nhìn thấy, tất cả các sự vật ấy đều do bởi phân 
biệt về những gì mà người ta nhìn thấy trong cái tâm của chính mình—The Mind-Only 
and the dualistc conception of being and non-being, which 1s the outcome of wrong 
discrimination (vikalpa), stand opposite to each other, and are Irreconcilable until the 
latter 1s absorbed Into the former. Its teaching, Intellectually speaking, 1s to show the 
fallacy of a world-conception based on discrimination, or rather upon wrong 
discrimination, 1n order to get us back Into the ripght way of comprehending realIty as 1t 1s. 
“As the Ignorant and unenlightened do not comprehend the teaching of the Mind-Only, 
they are attached to a variety of external obJects; they øo from one form of discrimination 
to another, such as the duality of being and non-being, oneness and otherness, bothness 
and non-bothness, permanence and Impermanence, self-substance, habit-energy, 
causation, etc. After discriminating these notions, they go on clinging to them as 
obJctively real and unchangeable, like those animals who, driven by thirst in the summer- 
time, run wildly after Iimaginary spring. To think that primary elements really exist 1s due 
to wrong discrimination and nothing else. When the truth of the Mind-Only 1s understood, 
there are no external objJects to be seen; they are all due to the discrimination of what one 
sees In one”s own mind. 

Ý nghĩa thứ năm—The fifth meaning: Không hiểu Duy Tâm đưa người ta đến chỗ luân 
hồi mãi mãi. Vì các triết gia ngoại đạo không thể vượt khỏi nhị biên nên họ làm tổn hại 
không những cho chính mình, mà cả cho những người ngu nữa. Cứ liên tục quanh quẩn 
trong lục đạo, từ sự hiện hữu nây đến sự hiệu hữu khác, mà không hiểu rằng những øì 
được nhìn thấy chỉ là cái tâm của chính họ và chấp vào cái ý niệm rằng các sự vật bên 
ngoài là có ngã thể, họ không thể thoát khỏi phân biệt sai lầm——Not to understand the 
Mind-Only leads one to eternal transmigrations. As the philosophers fail to go beyond 
dualism, they hurt not only themselves but also the Ignorant. Going around continually 
from one path of existence to another, not understanding what 1s seen 1s no more than 
therr own mind, and adhering to the notion that things externals are endowed with self- 
substance, they are unable to free themselves from wrong discrimination. 


6) 


1) 


8) 


1358 


Ý nghĩa thứ sáu —The sixth meaning: Sự sinh khởi của A Lại Da Thức là do bởi chúng ta 
tưởng những biểu hiện của tâm là một thế giới của những thực tính khách quan. Ký thật, 
A Lại Da thức là chủ thể (nhân) và khách thể (duyên) của chính nó; và nó chấp vào một 
thế giới của những biểu hiện tâm thức của chính nó, một hệ thống tâm thức phát sinh mà 
gây ảnh hưởng lẫn nhau. Giống như sóng biển bị gió quấy động; tức là, một thế giới được 
làm thành khả kiến bởi chính cái tâm mà trong đó những cơn sóng tâm thức đến và đi. 
Đây là một thí dụ hay đối với những người theo Phật Giáo Đại Thừa—The rising of the 
Alaya 1s due to our taking the manifestations of the mind for a world of obJective 
realities. The AlayaviJnana 1s 1s own subJect (cause) and obJect (supporf); and it clings to 
a world of Its own menfal presentations, a system of mentality that evolves mutually 
conditioning. It 1s like the waves of the ocean, stirred by the wind; that 1s, a world made 
visible by Mind itself where the mental waves come and go. This ocean-and-waves 
simile 1s a favorite one with Mahayana Buddhists. 

Ý nghĩa thứ bảy—The seventh meaning: Như thế chúng ta thấy rằng không có gì trên thế 
giới là không phải của tâm, do đấy mà có học thuyết Duy Tâm. Và điều nầy áp dụng với 
sự nhấn mạnh đặc biệt vào tất cả mọi tranh cãi có tính cách luận lý là những thứ mà 
theo Kinh Lăng Già, chỉ là những chế tạo có tính cách chủ quan suông mà thôi: thân thể, 
tài sản và nhà cửa, những thứ nầy không gì khác hơn là những cái bóng của tâm, người 
ngu không hiểu điều ấy. Họ khẳng định hay kiến lập, hay bác bỏ, bài báng, và sở dĩ như 
thế là do bởi cái Tâm mà thôi, ngoài cái Tâm này thì không thể có cái gì nữa. Ngay cả 
các cấp độ tâm linh của quả vị Bồ Tát cũng chỉ là những phản ảnh của Tâm: “Các trú xứ 
của Phật và các cõi Phật đều thuộc Tâm mà thôi, trong đó không có những cái bóng nào; 
tức là không có những gì do chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai thuyết giẳng——Thus we 
see that there 1s nothing in the world that 1s not of the mind, hence the Mind-Only 
doctrine. And this applies with speclal emphasis to all logical controversies, which, 
according to the Lankavatara Sutra, are more subJective fabrications. The body, property, 
and abode, these are no more than the shadows of Mind (citta), the ignorant do not 
understand 1t. They make assertions (samaropa) or refuftatons (apavada), and this 
elaboration 1s due to Mind-Only, apart from which nothing 1s obtainable. Even the 
spiritual stages of Bodhisattvahood are merely the reflections of mind. The Buddha- 
abodes and the Buddha-stages are of Mind only in which there are no shadows; that 1s 
what 1s taught by the Buddhas past, present, and future. 

Ý nghĩa thứ tám——The eighth meaning: Khi tất cả các hình tướng đặc thù bị chối bỏ sẽ 
xãy ra một sự đột chuyển trong tâm ta, và chúng ta thấy cái chân lý rằng: “Ngay từ lúc 
khởi đầu, không có cái gì ngoài tâm và từ đó chúng ta được giải thoát khỏi những trói 
buộc của sự phân biệt sai lầm——When all forms of individuation are negated, there takes 
place a revulsion (paravritti) in our minds, and we see that the truth that there 1s nothing 
but Mind from the very beginning and thereby we are emancipated from the fetters of 
wrong điscrimination. 


(VI) Thiền và Quan Niệm Duy Tâm Tịnh Độ— Zen and the Concept gƒ Pure Land within the 


mữnd (The Pure Land is in your mỉnd): Quan niệm Pháp Giới duy tâm tạo có nghĩa là 
chỉ một tâm nầy mà có đủ đầy bốn cõi. Từ Lục Phàm Tứ Thánh đều do tâm nầy tạo ra. 
Cái tâm có thể tạo ra thiên đường, tạo ra địa ngục. Tâm làm mình thành Phật, thì cũng 


1359 


chính tâm nầy làm mình thành ngạ quỷ, súc sanh, hay địa ngục, Bồ Tát, Duyên Giác hay 
Thanh Văn. Vì mọi thứ đều do tâm tạo, nên mọi thứ đều chỉ ở nơi tâm nầy. Nếu tâm 
muốn thành Phật thì Phật Pháp Giới là quyến thuộc của mình. Các pháp giới khác lại 
cũng như vậy. Người con Phật chân thuần phải thấy như vậy để nhất cử nhất động từ đi, 
đứng, nằm, ngồi lúc nào cũng phải chế phục mình theo đúng lễ nghĩa của một người con 
Phật. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng chỉ vì tâm niệm không chuyên nhất, ý chí 
không kiên cố, cứ tùy theo duyên cảnh mà xoay chuyển để rồi bị cảnh giới dẫn dắt gây 
tội tạo nghiệp. Chúng ta quên mất mục đích tu hành của chúng ta là tu để thành Phật, 
thành Bồ Tát, hay thành bất cứ quả vị Thánh nào trong Tứ Thánh. Thay vào đó, chúng ta 
chỉ biết tạo ra địa ngục, ngạ quỷ hay súc sanh mà thôi. Phật hay ma đều do một niệm sai 
biệt mà ra. Phật thì có tâm từ, ma thì có tâm tranh thắng bất thiện. Trong Kinh Lăng Già, 
Đức Phật dạy: “Vị Bồ tát Ma ha Tát thấy rằng thế giới chỉ là sự sáng tạo của tâm, mạt na 
và ý thức; rằng thế giới được sinh tạo do phân biệt sai lâm bởi cái tâm của chính mình; 
rằng không có những tướng trạng hay dấu hiệu nào của một thế giới bên ngoài mà trong 
đó nguyên lý đa phức điều động; và cuối cùng rằng ba cõi chỉ là cái tâm của chính 
mình —The concept of “I[he Dharma Realm 1s made from the Mind Alone” means this 
single mind encompasses the four kinds of lands in therr totality. From the SIx Common 
Dharma Realms to the Four Dharma Realms of the Sages are not beyond the present 
thought in the Mind. The mind can create the heavens as well as the hells. The mind can 
achieve Buddhahood, but It can also turn into a hungry ghost or an animal, or fall into the 
hells. It can be a Bodhisattva, a Pratyekabuddha, or a Sravaka. Since everything 1s made 
†rom the mind, nothing goes beyond the mind. If we want to create Buddhas In our minds, 
we become part of the retinue of the Dharma Realm of the Buddhas. The other Dharma 
Realms are the same way. Sincere Buddhists should always see this and pay attention to 
all daily activitles from walking, standing, lying down, or sitting... We must regulate 
ourselves In accord with propriety of a true Buddhist. Sincere Buddhists should always 
remember that we create more and more karmas and commit more and more sins 
because we are not concentrated and determined. We get dragsed Into situations untIl we 
forget what we want to do. We forget our goal 1s to cultivate to become a Buddha, a 
Bodhisattva, or any of the four kinds of the sages. Instead, we only know how to create 
hells, hungry ghosfs, and animals, etc. Thus, Buddhas and demons are only a single 
thought apart. Buddhas are kind and compassionate, while demons are always 
competitive with unwholesome thouphts. In the Lankavatara Sutra, the Buddha taught: 
“The Bodhisattva-mahasattvas sees that the triple world 1s no more than the creation of 
the citta, manas, and mano-viJnana, that 1t 1s brought forth by falsely discriminating one”s 
own mind, that there are no signs of an external world where the principle of multiplicity 
rules, and finally that the triple world 1s Just one”s own mind.” 


1360 


1361 


Chương Một Trăm Ba Mươi Bốn 
Chapter One Hundred and Thirfy-Four 


Tam Muội (Tam ma địa) 
Chánh định 
Samaya— Samadhi 


(A) Tổng quan và Ý Nghĩa của Tam Muội 
@Overview and Meanings 0ƒ Samadhi 


(I Tổng quan về Tam Muội— An overview oƒ Samadhi: 


l) 


2) 


Trạng thái của tâm trụ trên một đối tượng duy nhất —The balanced state, concentration 
of thought, putting together, Joining or combining with. 

Trong Phật giáo Đại Thừa, “samadhi” chỉ sự thăng bằng bên trong, sự yên tnh và tập 
trung tinh thần, hay trạng thái tĩnh tâm hoàn toàn của tinh thần, nhưng không mất đi ý 
thức về hiện thực. Đây là một trạng thái phi nhị nguyên, mà đặc trưng của nó là mọi sự 
phân biệt giữa chủ thể và đối tượng, bên trong và bên ngoài, đều biến mất. Chủ thể và 
đối tượng chỉ là một: In Mahayana Buddhism, samadhi designates equilibrium, 
tranquility, and collectedness of mind. It also designates a completely wakeful total 
absorption of the mind in 1tself. It 1s a nondualistic state of mind in which there 1s no 
distinction between subJect and obJect, either inner and outer. There Is no mind of the 
meditator (subJect) that 1s directed toward an obJect of meditation or concenfrated on a 
point (so-called one-pointedness of mind). Ín Zen, the subJect and obJect are one. 


(II) Ý Nghĩa của Tam Muội— The meanings oƒ Samadhi: 


l) 


2) 


Từ nầy có nhiều nghĩa khác nhau. Theo Phật giáo, Tam Muội có nghĩa là tâm định tĩnh, 
không bị quấy rối. Sự nối kết giữa người quán tưởng và đối tượng thiển. Trong nhà 
Thiên, Tam Muội chẳng những ám chỉ sự quân bình, tĩnh lặng hay nhất tâm bất loạn, mà 
nó còn ám chỉ trạng thái tập trung mãnh liệt nhưng không hề gắng sức, mà là sự thấm 
nhập trọn vẹn của tâm trong chính nó hay là sự trực quan cao rộng (nhập chánh định). 
Tam Muội và Bồ Đề đồng nhất với nhau theo cái nhìn của tâm Bồ Đề Giác Ngộ, tuy 
nhiên nhìn theo giai đoạn đang phát triển thì tam muội và ngộ khác nhau——This term has 
a variety of meaninss. In Buddhism, It means the mind fixed and undisturbed. Composing 
the mind, intent contemplation, perfect absorption, union of the meditator with the obJect 
of meditation. In Zen 1t Implies not merely equilibrium, tranquility, and one-pointedness, 
but a state of Iintense yet effortless concentration, of complete absorption of the mind In 
1fself, of heightened and expanded awareness. Samadhi and Bodhi are 1dentical from the 
view of the enliphtened Bodhi-mind. Seen from the developing stages leading to 
enlightenment-awakening; however, samadhi and enlightenmernt are different. 

Tam muội còn có nghĩa là định hay tập trung tinh thần vào một đối tượng duy nhất, đạt 
được do thực tập thiền định hay sự phối hợp giữa thiển định và trí tuệ Bát nhã. Định là 


1362 


trạng thái tập trung tinh thần, kết quả trực tiếp của thiền và quán tưởng. Định là công cụ 
chính dẫn tới đại giác. Định là trạng thái ý thức phi nhị nguyên, kết hợp cả chủ thể và đối 
tượng. Định chẳng phải là kểm giữ tâm tại một điểm, mà cũng không là dời tâm từ chỗ 
nầy đến chỗ khác, vì làm như vậy là theo tiến trình của nhị nguyên. Bước vào định là 
bước vào trạng thái tính tâm: Samadhi also means one-pointedness of mind which 1s 
obfained from the practices of meditation or the combination of meditation (Dhyana) and 
PraJna (Transcendental wisdom). The state of menfal concentration resulting from the 
practice of meditation and contemplation on Reality (the state of even-mindedness). 
Samadhi Is the key tool that leads to enlightenment. Samadhi 1s a non-dualistic state of 
conscIousness in which the conscIousness of the experlencing “subJect” becomes one 
with the experienced “obJect.” Samadhi 1s neither a straining concentration on one poInf, 
nor the mind 1s directed from here (subJect) to there (object), whích would be dualistic 
mode of experience. To enter samadhi means to attain the state of absorption of dhyana. 


(B) Phân loại Tam Muội 
Categories 0ƒ “Samadhi ” 


(D_ Nhị chủng Tam Muội— Two Kinds 0ƒ Samadhi: 


l) 


2) 


Chỉ Định (định trong thiển chỉ) —Absorption: Định trong thiển chỉ có nghĩa là không 
phóng tâm, nghĩa là tâm chánh niệm kịp thời và chính xác vào những gì đang xãy ra. Khi 
tâm chánh niệm một cách tốt đẹp và liên tục vào tất cả những gì đang xấy ra thì tâm sẽ ở 
vào tình trạng mà thiền giả gọi là định tam muội hay nhập định. Như vậy, nhập định có 
nghĩa là tâm dính chặt vào để mục và quán sát để mục đó. lúc bấy giờ tâm hoàn toàn tập 
trung, dính chặt vào một để mục duy nhất, một hình ảnh trong tâm chẳng hạn, như tâm 
tập trung vào một tượng Phật. Tâm bị hút vào để mục đó, không bị lay động hay di 
chuyển đi nơi khác—Ihana Samadhi means “not wandering of the mind”. The mind that 
1s not wandering 1s the mind that 1s penetratively mindful of what 1s happening, which 
Zen practitioners call “penetrative” or “Absorption”. Therefore, Jhana Samadhi refers to 
the quallity of the mind that 1s able to stick to an obJect and observe 1t. Samatha means 
pure concentration, or fixed awareness of a single obJect, a menfal Image, for example, a 
Buddha statue. The mind 1s fixed on this obJect without wavering or moving elsewhere. 
Eventually the mind develops a very peaceful, tranqu1l, concentrated states and becomes 
absorbed In the obJect. 

Minh Sát Định—Vipassana Samadhi: Định trong thiển Minh Sát khác với định trong thiển 
chỉ ở chỗ tâm chuyển từ để mục nầy sang để mục khác và an định tâm vào đặc tính vô 
thường, khổ và vô ngã của tất cả đối tượng. Định trong thiển minh sát cũng bao gồm 
trường hợp tâm chuyên chú và gắn chặt vào sự an lạc tĩnh lặng của Niết bàn. Trong khi 
mục đích của thiển chỉ là đạt được trạng thái tâm an lạc và nhập định, thì mục đích của 
thiển minh sát là đạt được các tầng tuệ giác và giải thoát—Vipassana Samadhi allows 
the mind to move freely from obJect to obJect, staying focused on the characteristics of 
1mpermanence, suffering and absence of self that are common to all obJects. Vipassana 
Samadhi also includes the mind which can stay focused and fixed uopn the bliss of 


1363 


Nirvana. Rather than the tranguility and absorption which are the goal of samatha Jhana 
practitioners, the most Important results of Vipassana Samadhi are Iinsight and wisdom. 


(I Tam chủng Tam Muội— Three Kinds oƒ Samadihi: 


l) 


2) 


3) 


Không Tam Muội—Sunyata (skt): Emptiness—Hiểu được bản chất của vạn hữu vốn 
không nên làm cho cái tâm không, cái tôi không, cái của tôi không, khổ không, là giải 
thoát —To empty the mind of the ideas of me, mine and sufferings which are unreal. 

Vô Tướng Tam Muội—Animitta (skt: Signlessness (having no-signs)—Đoạn trừ mọi 
hình tướng bên ngoài là giải thoát—To get rid of the idea of form, or externals. There are 
no obJects to be perceived by sense-organs. 

Vô Nguyện Tam Muội—Apranihita (skt): Wishlessness (desirelessness)—Đoạn trừ tất cả 
mọi mong cầu cho đến khi nào không còn một mảy may ham muốn hay cố gắng để đạt 
được bất cứ thứ gì là giải thoát —To get rid of all wishes or desires until no wish of any 
kind whatsoever remains In the cultivator”s mind, for he no longer needs to strive for 
anything. 


(HI)Tứ Chủng Tam Muội— Four kinds 0ƒ Samadhi: 
(A) Tứ Chủng Tam Muội theo Liễu Dư Đại Sư— Four kinds oƒ Samadhi according to Great 


Master Liu-Yu: Theo Liễu Dư Đại Sư, một cao tăng trong tông phái Tịnh Độ Trung 
Quốc, người niệm Phật khi đi đến chỗ tuyệt đỉnh tận cùng duy có một định thể là niệm 
Phật tam muội. Đây là cảnh hư linh sáng lặng, vọng giác tiêu tan, hành giả duy còn trụ 
tâm nơi tướng hảo hoặc hồng danh của Phật. Nhưng tuy nói trụ mà thật ra vô trụ, vì âm 
thanh sắc tướng đương thể như huyễn, chính đó là không. Tướng tam muội ấy như thế 
nào? Khi hành giả chuyên nhứt niệm Phật, quên hết thân tâm ngoại cảnh, tuyệt cả thời 
gian không gian, đến lúc sức lực cực công thuần, ngay nơi đương niệm trần vọng bỗng 
thoạt tiêu tan, tâm thể bừng sáng, chứng vào cảnh giới “Vô niệm vô bất niệm.” Cảnh ấy 
như hư không mây tan, trời xanh một vẻ, niệm, mà không niệm, không niệm mà niệm, 
không thấy biết mới là sự thấy biết chân thật, có thấy biết tức lạc theo trần. Đến đây thì 
nước bạc non xanh đều là chân đế, suối reo chim hót toàn diễn diệu thừa, tâm quang bao 
hàm muôn tượng mà không trụ một pháp, tịch mà chiếu, chiếu mà tịch, đều còn đều mất, 
tuyệt đãi viên dung. Cảnh giới tam muội đại để là như thế, khó tả nên lời, duy chứng mới 
thể nghiệm được. Niệm Phật tam muội vẫn là một thể, nhưng để đi vào định cảnh ấy, 
người xưa đã căn cứ theo kinh, y nơi ý nghĩa và oai nghi hành trì mà chia thành bốn loại 
tam muội —According to Great Master Liu-Yu, a noted Chinese monk 1n the Pure Land 
School, when the practitioner assiduously recites the Buddha's name with one- 
poIintedness of mind, oblivious to body, mind and the external world, transcending time 
and space, and when he has exerted the utmost effort and reached the goal, right In the 
midst of present thought, worldly delusions suddenly disappear, the mind experlences 
sudden Enlightenment, attaining the realm of “No-Thought, No No-Thought.” That realm 
1s like empty space, all clouds have dissipated, the sky 1s all blue, reciting 1s not reciting, 
nof reciting 1s reciting, not seeing and knowing 1s truly seeing and knowing, to see and to 
know 1s to stray towards worldly dusts. At this stage, the silver water and øreen mountaIns 
are all Ulimate Truth, the babbling brooks and singing birds all express the wonderful 
Dharma. The light of the Mind encompasses ten thousand phenomena but does not dwell 


l) 


2) 


1364 


on any single dharma, still-but-i1lluminating, 1lluminating-but-still, existing and lost at the 
same time, all 1s perfect. The realm of samadhi 1s, In general, as Just described. It 1s 
difficult to express In words, and only when we atfain It do we experience 1t. Buddha 
Recitation Samadhi 1s always the same state. However, the ancients distinguished four 
VaTianfS: 

Bát Chu Tam Muội: Pratyutpanna Samadhi (skt)— Loại tam muội mà khi thực hành thì 
chư Phật hiện ra trước mặt. Còn được gọi là Thường Hành Đạo hay Thường Hành Tam 
Muội vì phải thực hành không gián đoạn từ 7 đến 90 ngày. Một trong bốn loại tam muội. 
Những tam muội kia là Tùy Tự Ý Tam Muội, Nhất Hạnh Tam Muội, và Pháp Hoa Tam 
Muội. Bát Chu có nghĩa là “Phật lập.” Hành trì môn tam muội nầy có ba oai lực phù trợ: 
Oai lực của Phật, oai lực của pháp tam muội, và oai lực công đức của người tu. Khi thực 
hành Bát Chu Tam Muội, phải lấy chín mươi ngày làm một định kỳ. Trong thời gian ấy, 
ngày đêm hành giả chỉ đứng hoặc đi, tưởng Đức Phật A Di Đà hiện thân đứng trên đảnh 
mình đủ ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp; hay miệng thường niệm danh hiệu Phật, 
tâm thường tưởng Phật không xen hở. Khi công thành trong tam muội hành giả thấy Đức 
Phật A Di Đà và chư Phật mười phương hiện ra đứng trước mình khuyến tấn khen ngợi. 
Bát Chu Tam Muội cũng gọi là “Thường Hành Đạo.” Người tu khi đi, mỗi bước mỗi tiếng 
đều không rời danh hiệu Phật, ba nghiệp hành trì không gián đoạn như dòng nước chảy. 
Pháp nầy công đức rất cao, song chỉ bậc thượng căn mới kham tu trì, hạng người trung hạ 
và tỉnh lực yếu kém không thể thực hành nổi—The samadhi in which the Buddhas of the 
ten directions are seen as clearly as the stars at night. Also called as the prolonged 
samadhi, because of the length of time required, either seven or ninety days. One of the 
four kinds of samadhi. The other three samadhis are Following One”s Inclinatlons 
Samadhi, Single-Practice Samadhi, and Lotus-Blossom Samadhi. When practicing this 
samadhi, the cultivator has three powers to assist him: the power of Amitabha Buddha, 
the power of the samadhi and the power of his own virtues. The unit of practice of this 
samadhi should be ninety days. In that span of time, day and night the practitioner Jusf 
stands or walks around, visualizing Amitabha Buddha appearing as a body standing on the 
practitioner”s crown, replete with the thirty-two auspIcIous marks and the eighty beautiful 
characteristcs. He may also recite Amitabha Buddha's name continuously, while 
consftantly visualizing Him. When practice 1s perfected, the cultivator, in samadhi, can see 
Amitabh Buddha and the Buddhas of the ten directions standing in front of him, praIsing 
and encouraging him. Pratyupamna 1s also called the “Constantly Walking SamadhI.” As 
the practitioner walks, each step, each word 1s inseparable from the name of Amitabha 
Buddha. His body, speech and mind are always practicing Buddha Rectitation without 
I1nterruption, like a continuous flow of water. This method brings very lofty benefits, but 
only those of high capacity have the endurance to practice it. Those of limited or 
moderate capacities or lacking in energy cannot pursue this difficult practice. 

Nhất Hạnh Tam Muội: Single-Practice Samadhi—Nhất Hạnh có nghĩa là chuyên nhất về 
một hạnh. Khi tu môn tam muội nây, hành giả thường ngồi và chỉ chuyên nhất quán 
tưởng, hoặc niệm danh hiệu Đức A Di Đà. Lại tuy chỉ tu một hạnh mà được dung thông 
tròn đủ tất cả hạnh, nên “Nhất Hạnh” cũng gọi là “Viên Hạnh.” Từ pháp tam muội nầy 
cho đến hai môn sau, ba hạng căn cơ đều có thể tu tập được—Single-Practice means 
specializing in one practice. When cultivating this samadhi, the practitioner customarily 


3) 


8) 
b) 
c) 


4) 


1365 


sis and concenfrates either on visualizing Amitabha Buddha or on reciting His name. 
Although he actually cultivates only one practice, in effect, he achieves proficiency 1n all 
other practices; consequently, single-practice 1s also called “Perfected Practice.” This 
samadhi as well as the following two samadhis, can be put Into practice by people of all 
CapacifIes. 

Pháp Hoa Tam Muội: Lotus-Blossom Samadh—Đây là một trong mười sấu môn tam 
muội trong kinh Pháp Hoa, phẩm Diệu Âm Bồ Tát đã trần thuật. Theo ý chỉ của tông 
Thiên Thai, thì ba để viên dung là “Pháp,” quyền thật không hai là “Hoa.” Ví như hoa 
sen khi cánh hoa chưa nở, mà gương sen thật đã thành, gương với cánh đồng thời; nơi một 
đóa hoa mà gồm đủ ý nghĩa quyền và thật vậy. Nói theo tông Tịnh Độ thì tức niệm là 
Phật, tức sắc là tâm; một câu niệm Phật gồm đủ tất cả ba đế, nhiếp cả thật quyền. Nếu 
tỏ ngộ lý nầy mà niệm Phật, gọi là tu hạnh Pháp Hoa Tam Muội. Khi tu môn tam muội 
nầy, hành giả dùng hai oai nghi ngồi và đi mà thay đổi để quán Phật hoặc niệm Phật, kỳ 
cho đến khi nào chứng nhập vào chánh định. Pháp nghi tu tập nầy lại có phần dễ hơn 
Nhất Hạnh Tam Muội—This is one of the sixteen samadhis explained in Chapter 24 of 
the Lotus Sutra. According to the T”len-T”ai School, the “three truths” (emptiness, 
conditional existence, the Middle Way) perfectly fused, are “Dharma,” while the 
Expedient and the True, being non-dual, are “blossom.” For example, when the petals 
(the Expedienf) of the lotus blossom are not yet opened, 1fs seeds (the True) are already 
formed; the seeds and the petals exist simultaneously. Thus, in a single flower, the full 
meaning of the True and the Expedient 1s examplified. In Pure Land terminology, we 
would say, “recitatlon 1s Buddha,” “form 1s Mind,” and one utferance of the Buddha's 
name Includes the “three truths,” encompassing the True and the Expedlient. lÝ we recIte 
the Buddha's name while understanding this principle, we are practicing the Lotus 
Blossom Samadhi. In cultivating this samadhi, the practitioner alternates between sitting 
and walking while visualizing Amitabha Buddha or reciting His name, to the point where 
he enters samadhi. This technique 1s somewhat easler than the Single-Practice Samadhi 
described above. 

Không Đế: Lý “Không tướng”——The dogma of unreality or the noumenal. 

Giả Đế: Lý “Giả tướng”—The dogma of dependent reality or phenomenal. 

Trung Đế: Lý “Thực tướng”——The dogma of transcendence or the absolute which unites 
both noumenal and phenomenal. 

Tùy Tự Ý Tam Muội: Following One's Inclinations Samadhi—Pháp thức nây có nghĩa là 
tùy tâm hoặc đi đứng, hoặc nằm ngồi, đều nhiếp niệm không rời danh hiệu Đức A Di Đà 
để tu chứng vào tam muội. Hành nghỉ đây lại còn có tên là “Lưu Thủy Niệm Phật.” Ví 
như dòng nước nơi sông cứ liên tục chẩy mãi, dù gặp cây đá ngăn cẩn, nó chỉ dội lại rồi 
tìm lối chảy tiếp. Thông thường người tu theo môn nầy, cứ mỗi buổi khuya lễ Phật A Di 
Đà bốn mươi tám lạy, Quán Âm, Thế Chí và Đại Hải Chúng mỗi danh hiệu đều bảy lạy, 
kế quỳ xuống sám hối. Rồi từ đó cho đến tối, lúc đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật, hoặc 
lần chuỗi ghi số, hoặc niệm suông, đến trước khi đi ngủ, lại lễ Phật một lần nữa và đem 
công đức tu trong ngày, mà phát nguyện hồi hướng vãng sanh. Trong khi hành trì nếu có 
tiếp xúc với các duyên, khi qua rồi vẫn trở lại niệm Phật. Pháp tu nầy tuy tùy tiện dễ 
dàng, nhưng phải khéo tránh bớt duyên và tâm bền bĩ mới mong thành tựu—With this 
technique, we walk or stand, lie down or sit up as we wish, constantly focussing our 


1366 


thoughts and never abandoning the sacred name Amitabha Buddha, attainng samadhi In 
the process. This practice 1s also called “Flowing Water Buddha Recitation.” It 1s like 
water continuously flowing 1n a river; 1Ÿ it encounters an obstacle such as a rock or a free, 
1t simply bounces back and continues to flow around 1t. Normally, the practitioner of this 
method, early each morning, bows forty-eight times to Amitabha Buddha, and seven 
times each to the Bodhisattva Avalokitesvara, the Bodhisattva Mahasthamaprapta, and 
the Ocean-Wide Assembly. He then kneels down to seek repentance. From then on until 
nightfall, whether walking, standing, lying down, or sitting up, he recites the Buddha”s 
name, either fingering the rosary or simply reciting. Before going to bed, he bows once 
more to Amitabha Buddha and dedicates the merifs of the whole day”s practice toward 
rebirth in the Pure Land. If he 1s distracted during practice, he should resume recifation as 
soon as the circumstances of the distraction have passed. This method 1s flexible and 
easy, but the cultivator should minimize distracting conditions and have a good deal of 
p©rseverance. 


(B) Bốn cách tu tập Tam Muội— Four concentrative meditafions: Samadhi-bhavana (p)—Tứ 


1) 


2) 


3) 


4) 


Tu Tập Thiền Định—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn sự tu tập 
thiển định —According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there 
are four concentrative meditations. 

Xả Ly Tam Muội— Samadhi oƒ Detachmeni: Tu Tập Thiền Định Đưa Đến Lạc Trú Ngay 
Trong Hiện Tại—Ở đây vị Tỳ Kheo ly dục, ly ác pháp, và trú sơ thiển, nhị thiển, tam 
thiển, tứ thiển. Như vậy nhờ tu tập và hành trì thiển định nhiều lần mà đạt đến lạc trú 
ngay trong hiện tạ —Here a monk, having given up desires and unwholesome deeds, 
having practiced, developed and expanded the first, second, third and fourth Jhanas, he 
wIll attain happines here and now. 

Tưởng Diệt Tận Tam Muội— Samadhi oƒ Non-perception: Tu Tập Thiền Định Đưa Đến 
Chứng Đắc Tri Kiến—Ở đây vị Tỳ Kheo tác ý quang minh tưởng, an trú tưởng ban ngày, 
ban ngày thế nào ban đêm như vậy, ban đêm thế nào ban ngày như vậy. Và như vậy với 
tâm mở rộng không đóng kín, tạo ra một tâm có hào quang. Vị Tỳ Kheo nầy đang chứng 
đắc tri kiến ——Here a monk attends to the perception of light (alokasannam-manasikaroti), 
he fixes his mind to the perception of day, by night as by day, by day as by night. In this 
way, with a mind clear and unclouded, he develops a state of mind that 1s full of 
brightness (sappabhasam cittam). This monk 1s gaIning knowledge-and-vision. 
Thọ-Tưởng-Tâm Diệt Tận Tam Muội— Samadhi oƒ Destruction oƒ Feelings, Perceptions, 
and though¿s: Tu Tập Thiền Định Đưa Đến Chánh Niệm Tỉnh Giác —Ở đây vị Tỳ Kheo 
biết được lúc thọ khởi, thọ trú và thọ diệt; biết được tưởng khởi, tưởng trú và tưởng diệt; 
biết được tầm khởi, tầm trú và tầm diệt. Nhờ đó mà vị Tỳ Kheo nầy luôn chánh niệm và 
tỉnh giác—Here a monk knows feelings as they arise, remain and vanish; he knows 
perceptions as they arise, remain and vanish; he knows thoughts as they arise, remain and 
vanish. He therefore always has mindfulness and clear awareness. 

Lậu Hoặc Diệt Tận Tam Muội— Samadhi oƒ destruction oƒ all cankers: Tu Tập Thiền 
Định Đưa Đến Sự Diệt Tận Các Lậu Hoặc—Ở đây vị Tỳ Kheo an trú, quán tánh sanh 
diệt trên năm thủ uẩn, Đây là sắc, đây là sắc tập, đây là sắc diệt; đây là thọ; đây là 
tưởng: đây là hành; đây là thức, vân vân. Nhờ đó mà vị Tỳ Kheo nầy diệt tận các lậu 
hoặc —Here a monk abides In the contemplation of the rise and fall of the five aggregaftes 


1367 


Of grasping. This materlal form, this 1s 1ts arising, this 1s 1fs ceasing; these are feelings; 
this 1s perception; these are menfal formations; this 1s conscIousness, etc. Accomplishing 
these contemplations wIll lead to the destruction of the corruptIons. 


(C) Bốn Đối Tượng Thích Hợp Cho Việc Phát Triển Tam Muội Tập Trung Tư Tưởng— 


l) 


2) 


3) 


4) 


Four objects that can be used to develop concenfrafion: Theo Những Hạt Ngọc Trí Tuệ 
Phật Giáo của Hòa Thượng Dhammananda, trong Thiền Phật Giáo có bốn mươi đối 
tượng thích hợp mà bạn có thể phát triển tập trung; tuy nhiên, ngài đã để nghị bốn đối 
tượng sau đây —According to The Gems of Buddhism Wisdom written by Most 
Venerable Dhammananda, in Buddhist meditation there are forty obJects of meditation 
that you can use to develop concentration; however, he recommended the following four 
obJects. 

Đối tượng phải trung tính; nếu nó gợi lên bất cứ cảm nghĩ mạnh mẽ về tham, sân, vân 
vân, bạn không thể làm tâm bình tĩnh mà còn bị bồn chỗn và khích động: The object 
must be neutral; 1f it evokes any strong feelings of lust, hate, etc., then you cannot calm 
your mind but will only make 1t restless and agitated. 

Đối tượng có thể ở trong hay ở ngoài. Đối tượng ở trong là bên trong bạn. Thí dụ đối 
tượng ở trong như hơi thở, lòng từ ái, từ bi vân vân. Đối tượng bên ngoài có nghĩa là đối 
tượng ở bên ngoài bạn như hình Đức Phật, một đóa hoa, ngọn núi, vòng ánh sáng, một 
ngọn lửa của ngọn nến vân vân: The object can be either internal or external. An internal 
1s Iinside you. Examples of Internal obJects are breathing, loving-kindness, compassion, 
etc. An external obJect means an obJject that 1s outside of you. Examples of external 
obJects are an Image of the Buddha, a flower, a mountain, a circle of light, a circle of 
light, a candle flame, etc.. 

Đối tượng phải vừa ý, tâm có thể chấp nhận được; nếu tâm luôn bác bỏ đối tượng, sự tập 
trung sẽ bị yếu đi: The object must be pleasing and acceptable to the mind; ¡f the mind 
consftantly reJects the obJect, the concentration will be weak. 

Nhớ rằng đối tượng có lúc thích hợp với bạn nhưng rất có thể không được tâm chấp nhận 
vào lúc khác. Thí dụ, sau một cơn thịnh nộ, rất khó khăn cho bạn sử dụng lòng từ ái như 
một đối tượng để tập trung. Vào những lúc như thế, cảm xúc nóng giận tự nó có thể dùng 
là đối tượng tốt để tập trung: Remember that the object that suits you at one time may not 
be acceptable to the mind at another time. For example, after an outburst oŸ anger, It 1s 
difficult to use loving-kindness as an obJect of your concenfration. At such time, the 
emotion of anger 1tself might serve as a better obJect of concentration. 


(IV)Ngũ Chúng Tam Muội— Five kinds oƒ samadhi: Có năm loại Tam muội. 


l) 
2) 
3) 
4) 


3) 


Tứ Thiển Bát Định Tam muội trong luân hồi sanh tử: On mortality, four meditations and 
eight concentrations. 

Thanh Văn Tứ Đế Tam muội: Sravaka on the four truths (axioms). 

Duyên Giác Thập Nhị Nhơn Duyên Tam muội: Pratyeka-buddha on the twelve nidanas. 
Bồ Tát Lục Độ Vạn Hạnh Tam muội: Bodhisattva on the six paramitas and ten thousand 
øood practices. 

Phật Thừa Tam muội bao trùm tất cả: The Buddha-vehicle which includes all others. 


1368 


(V) Bát Chúng Tam Muội— Eight kinds 0ƒ Samadhi: 
(A) Tám Yếu Tố Tập Trung Tư Tưởng— Eight ƒactors 0ƒ Yoga concenfrafion: Những tập 


l) 
2) 
3) 
4) 
3) 
6) 
lở) 
8) 


luyện của nhà Du Già thật ra cũng giống như các nhà thuộc học phái Du Già Luận của 
Phật Giáo. “Yogacara” có nghĩa là “thực hành sự tập trung tư tưởng” và có nhiều điểm 
chung với triết lý Du Già. Du Già Luận là Duy Tâm Luận của Phật Giáo do Ngài Vô 
Trước để xướng và được em ngài là Thế Thân hệ thống hóa thành học thuyết Duy Thức 
và Ngài Huyễn Trang đưa vào Trung Quốc thành Pháp Tướng tông. Theo Nghĩa Tịnh, 
nhà chiêm bái nổi tiếng của Trung Hoa về Ấn Độ, học thuyết nầy là một trong hai trường 
phái Đại Thừa ở Ấn Độ (Trung Luận và Du Già Luận). Theo Du Già, có tám yếu tố tập 
trung tư tưởng—The practices of the Yogin are actually similar to those of the Yogacara 
School of Buddhism. “Yogacara” means “the practice of self-concentraton” and has 
several things In common with the Yoga philosophy. The Yogacara School 1s Buddhist 
idealism taught by Asanga, sytematized by his brother Vasubandhu as the Theory of 
Mere Ideation (Vijnaptimatrata), and ¡ntroduced to China by Hsuan-Isang as the 
Dharmalaksana (Fa-Hsiang) School. According to I-Ching, a famous traveler in India, 1t 
was one of the only two Mahayana School In India (Madhyamika and Yogacara). 
According to the Yogacara BhumIi Sastra, there are eight factors of Yoga abstraction or 
concentration. 

Chế Giới Tam muội: Yama (skt)—Restraint Samadhi. 

Nội Chế Tam muội: Niyama (skt)—Minor restraint Samadhi. 

Tọa Pháp Tam muội: Asana (skt)—Sitting SamadhiI. 

Sổ Tức Tam muội (quán hơi thở): Pranayama (skt——Restraint of breaths Samadhi. 

Chế Cảm Tam muội: Pratyahara (skt)——Withdrawal of senses Samadhi. 

Tổng Trì Tam muội: Dharana (skt)—Retention of mind SamadhI. 

Tĩnh Lự Tam muội: Dhyana (skt—Concentration of mind Samadhi. 

Đẳng Trì Tam muội (tập trung tư tưởng): Samadhi (skt—Concentration of thought 
SamadhI. 


(B) Bát Giải Thoát Tam Muội— Eight liberations: Asta-vimoksa (skt——Những bài tập thiển 


1) 


2) 


định về tám giai đoạn tập trung tư tưởng liên tiếp nhằm mục đích giải thoát khỏi mọi 
vướng mắc của vật thể hay phi vật thể—Meditation exercices that move through eight 
Stages Of concentration as an aid to overcoming all clinging to corporeal and noncorporeal 
factOrs: 

Nội hữu sắc tưởng, ngoại quán sắc giải thoát Tam muội—Possessing ƒorm, one sees 
ƒorms: Suy tưởng về những hình thức bên trong và bên ngoài thân thể nhằm vượt qua dục 
vọng. Tự mình có sắc, thấy có sắc. Trong giai đoạn nây hành giả tự mình quán thân bất 
tịnh—Cognition of Internal and external forms or confemplation of things within and 
outside the body as Impure In order to overcome attachmernt to forms. Liberation when 
subJective desire arIses, by examination of the obJect, or of all things and realization of 
therr filthiness. In this stage, cultivators remove passions by medifation on the Impurity of 
one”s own body. 

Nội vô sắc tưởng, ngoại quán sắc giải thoát Tam muội—Not perceiving maferial forms in 
oneself, one sees them oufside: Sau khi đã vượt qua được những dục vọng bên trong, hành 
giả tiếp tục suy tưởng về những hình thức ô trược bên ngoài chứ không phải bên trong 


3) 


4) 


3) 


6) 


7) 


1369 


nhằm tăng cường khả năng vượt qua dục vọng. Quán tưởng nội sắc là vô sắc, thấy các 
ngoại sắc bất tịnh —After overcoming all attachment to forms internally, cultivators 
confinue fo contemplate the Impurity of all external forms In order to reinforce his or her 
ability to overcome all attachment to forms Internally and externally. Liberation when no 
subJective desire arIses by still meditating or contemplating of the obJect or of all things. 
First contemplating on impurity of external obJects, then on purIty. 

Suy tưởng về bản chất vô thường—Contemplate the nature oƒ impermanence: Suy tưởng 
về bản chất vô thường của vật thể để không ham muốn cái đẹp cũng không kinh tổm cái 
dơ—Contemplate the Impermanence of all things to eliminate the desire or attachment to 
the beautiful and avoid or drop the Impure substances. 

Không vô biên xứ giải thoát (Không xứ giải thoát Tam muội)—Attaimment oƒ the field oƒ 
the limitlessness oƒ space:_ Đạt tới lĩnh vực không gian vô hạn. Vượt khỏi hoàn toàn sắc 
tưởng, diệt trừ các tưởng hữu đối, không suy tư đến những tưởng khác biệt, với suy tư: 
“Hư không là vô biên: chứng và trú Không Vô Biên Xứ, nơi mọi luyến chấp vào vật chất 
đều bị tận diệt bằng thiển quán—By completely transcending all perception of matter, by 
the vanishing of the perception of sense-reactions and by non-attention to the perception 
of variety, thinking: “Space 1s Infinite,” one enters and abides In the Sphere of Infinite 
Space, where all attachments to material obJects have been completely extinguished by 
mediftation on boundless conscIousness. Liberation on realization of the Sphere of Infinity 
of Space, or the Immaterial. 

Thức vô biên xứ giải thoát (Thức xứ giải thoát Tam muội)—Attainment of the field of the 
limitlessness of consciousness: Đạt tới lĩnh vực ý thức vô hạn. Vượt khỏi hoàn toàn Hư 
Không vô biên xứ, với suy tư “Thức là vô biên” chứng và trú Thức vô biên xứ, nơi mọi 
luyến chấp vào “không” đều bị tận diệt bằng thiển định—By transcending the Sphere of 
Infinte Space, thinking: “ConscIousness 1s Infinite,” one enters and abides In the Sphere 
of Infinite of Conscilousness, where all attachments to void have been completely 
removed by meditation. Liberation In realization of infinite knowledge or the Sphere of 
Infinite ConscIousness. 

Vô sở hữu xú giải thoát Tam muội —Attainment oƒ the field oƒ nothingness or emptiness: 
Đạt tới lĩnh vực hư vô. Vượt khỏi hoàn toàn Thức vô biên xứ, với suy tư “không có vật 
øì” chứng và trú Vô sở hữu xứ, nơi mọi luyến chấp vào thức hoàn toàn bị tận diệt bằng 
thiển định—By transcending the Sphere of Infinite Consciousness, thinking: “There ¡s 
nothing,” one enters and abides In the Sphere of No-Thingness, where all attachments to 
conscIousness have been completely removed by meditation. Liberation In realization of 
the Sphere of Nothingness, or nowhereness. 

Phi tưởng phi phi tưởng xứ giải thoát Tam muội —Attaimment oŸ the field oƒ neither 
perception nor nonperception: Đạt tới lĩnh vực không tri giác cũng không phải không tri 
giác. Vượt khỏi hoàn toàn Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Nơi 
đây mọi luyến chấp vào hữu đối hoàn toàn bị đoạn tận bằng thiển định—By transcending 
the Sphere of No-Thingness, one reaches and abides In the Sphere of Neither-Perception- 
Nor-Non-Perception (neither thought nor non-thought) where all attachments to non- 
exIstence have been completely extinguished by meditation. Liberation In the state of 
mind where there 1s neither thought nor absence of thought (the Sphere of Neither- 
Perception-Nor-Non-Perception). 


ổ) 


1370 


Diệt thọ tưởng định giải thoát (Diệt tận định xứ giải thóat Tam muội)— Cessation oƒ 
perception and ƒeeling: Xóa bỏ mọi tri giác và mọi tình cảm. Vượt khỏi hoàn toàn Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú Diệt thọ tưởng. Diệt thọ tưởng định làm cho tâm và 
tâm sở của Lục Thức dập tắt hoàn toàn những cảm thọ và suy tưởng. Đây là một trong 
những phương thức thiển cao nhất dẫn tới định tâm (tâm ý không nhiễm không nương vào 
một cảnh nào, không tương ứng với một pháp nào. Đây là phép định của bậc Thánh. Khi 
vào phép nầy thì tâm trí vượt tới cõi vô sắc giới, truớc khi đi vào cõi Phi Tưởng Phi Phi 
Tưởng Định, rồi đắc quả Phật và nhập Niết Bàn). Đây là giai đoạn hoàn toàn tịch diệt 
hay Niết Bàn. Hành Giả tu Thiển nên suy gẫm cẩn thận lời dạy của Đức Phật về “Diệt 
Thọ Tưởng Định' trong Trung Bộ Kinh. Theo Tiểu Kinh Phương Quảng, Trung Bộ Kinh, 
số 44, để trả lời cư sĩ Visakha về sự tu hành của hành giả tu thiển và “Diệt Thọ Tưởng 
Định', Tỳ Kheo Ni Dhammadinna đã giải thích: “Khi hành giả khởi xuất Diệt Thọ Tưởng 
Định, tâm hành khởi lên trước nhất, rồi đến thân hành, rồi đến khẩu hành. Khi hành giả 
khởi xuất Diệt Thọ Tưởng Định, vị ấy cảm giác ba loại xúc: không xúc, vô tướng xúc và 
vô nguyện xúc. Khi hành giả khởi xuất Diệt Thọ Tưởng Định, tâm của vị ấy thiên về độc 
cư, hướng về độc cư, khuynh hướng về độc cư.”—Liberation by means of a state of mind 
in which there 1s final or total extinction, mrvana. Cessation of Perception and Feeling 
samadhi in which there 1s complete extinction of sensation and thought, one of the highest 
form of meditation (kenosIs), resulting from concentration. By transcending the Sphere of 
Neither-Perception-Nor-Non-Perception, one enters and abides In the Cessation or 
extinguishing all thoughts (perceptions) and feelings. Zen Practitioners should think over 
carefully the Buddha's Teachings on “Cessation of Perception and Feeling' in the 
Majjhima Nikaya. In order to provide answers to layperson Visakha on Zen practitioners 
and the Concentration of “Cessation of Perception and Feeling”, Bhikhuni Dhammadinna 
explained In the Culavedalla Sutta (the Shorter Set of Questions-and-Answers), In 
Majjhima Nikaya, book 44: “When Zen practfitioners attain the cessation of perception 
and feeling, friend Visakha, verbal fabrications cease first, then bodily fabrications, then 
mental fabricatlons. When Zen practitioners have emerged from the cessaton of 
perception and feeling, friend Visakha, three contacts make contacf: contact with 
emptiness, confact with the signless, and contact with the undirected. When Zen 
practiioners have emerged from the cessation of perception and feeling, friend Visakha, 
their mind leans to seclusion, tends to seclusion, 1nclines to seclusion.” 


(C) Bát tam ma địa dẫn đến giải thoát— Eight types 0ƒ samadhi ƒor removing various 


1) 


2) 


3) 


qftachimenfs: 

Tam Muội về thân bất tịnh— Samadhi oƒ emaneipation from the impurily oƒ one`*s body: 
Quán thân bất tịnh để giải trừ dục vọng—Meditate on the impurity of one°s body to 
TCmOV€ DpaSSIOnS. 

Tam Muội. về bất tịnh của sự vật— Samadhi oƒ emancipation from the impurity 0ƒ external 
objects: Làm lớn mạnh sự giải thoát bằng cách quán sự bất tịnh của sự vật—Meditate on 
the Iimpurity of external obJects to strengthen emancIpation from passIons. 

Tam Muội giải trừ dục vọng—Samadhi oƒ emancipation from passions: Giải trừ dục vọng 
bằng quán sát những khía cạnh thanh tịnh của ngoại vật—Removing passions by 
meditating on pure aspects of external obJects. 


4) 


3) 


6) 


7) 


8) 


1371 


Tam Muội giải trừ vướng mắc vật chất—Samadhi oƒ emancipation ƒfom aftachmem to 
material objecis: Giải trừ vướng mắc bằng cách quán vô biên thức—Removing 
attachment to material obJects by meditating on boundless consciousness. 

Tam Muội giải trừ chấp không— Samadhi oƒ emancipation from attachment to void: Giải 
trừ chấp không bằng cách quán vô biên thức —Removing attachment to void by 
meditating the boundless consciousness. 

Tam Muội giải trừ trì thúc bằng—Samadhi oƑ emancipaton from aftachment to 
consiousness: Giải trừ tri thức bằng cách quán vô ngã ——Removing attachment to 
consiousness by meditating on non-exiIstence. 

Tam Muội giải trừ chấp vô ngã—Samadhi oƒ emancipation from the non-selƒf: Giải trừ 
chấp vô ngã bằng quán vô tưởng——Removing non-existence by meditating on the state of 
neither nor non-thoupht. 

Tam Muội giải trừ tất cả tư tưởng—Samadhi oƑ emancipation from thoughis and 
perceptions: Giải trừ tất cả tư tưởng và trụ vào chỗ ngưng bặt hoàn toàn—Extinguishing 
all thoughts and perceptions and dwelling 1n the stage of total extinction. 


(VIChín Mức Độ Tam Muội— Nine degrees oƒ samadhi: Cửu Thứ Đệ Định —Chín mức độ 


thiển định —The samadhi of the nine degrees: 


1-4)Tứ Thiền Tam Muội: Tứ Thiền Thiên—Four dhyanas—See Tứ Thiển Thiên in Chapter 


169. 


5-8)Tứ Vô sắc Tam Muội: Tứ Vô Biên Xứ Định —Four formless—Four realms beyond 


9) 


form—S§ee Tứ Thiển Thiên in Chapter 169. 
Vô thọ tưởng định: Chỉ tức nhứt thiết thọ tưởng định—The samadhi beyond sensation and 
thought. 


(VII)Thập Tam Muội— Ten concentrations 0ƒ the Buddhas: Thập Định của chư Phật (Kinh 


l) 
8) 
b) 
c) 
đ) 


2) 
3) 


4) 


5) 


Hoa Nghiêm, Phẩm 27——According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 27, there are 
ten concentrations of the Buddhas. 

Phổ Quang Đại Tam Muội, gồm những pháp tam muội sau đây—The Great 
Concentration of Universal Light includes the following concentrations: 

Mười pháp môn vô tận: Ten kinds of Inexhaustible Qualities. 

Mười môn vô biên tâm: Ten kinds of boundless wIll. 

Mười môn nhập Tam muội sai biệt trí: Ten kinds of knowledge of differentiation of entry 
1nfo concentrafion. 

Mười môn Trí thiện xảo nhập đại Tam muội: Ten kinds of knowledge of skills in entry 
1nto øreaf concentrafion. 

Diệu Quang Đại Tam Muội: The Great Concentration of Subtle Lipht. 

Biến vãng chư Phật quốc độ Đại Tam Muội: The Great Concentration of successive 
Journeying to the Buddha-lands. 

The Great Concentratlon of the Action of the Pure Profound Mind: Thanh Tịnh Thâm 
Tâm Hành Đại Tam Muội. 

Biết Quá Khứ Trang Nghiêm Tạng Đại Tam Muội: The Great Concentration of 
Knowledge of the stores of Adornments of the Past. 


6) 


lở 


8) 


9) 


1372 


Trí Quang Minh Tạng Đại Tam Muội: The Great Concentration of the Treasury of Light 
of Knowledge. 

Liễu Tri Nhứt Thiết Thế Giới Phật Trang Nghiêm Tam Muội: The great Concentration of 
Knowledge of the Adornments of the Buddhas. 

Chúng Sanh Sai Biệt Thân Đại Tam Muội: The Great Concentration of Differentiated 
Bodies of Sentient Beings. 

Pháp Giới Tự Tại Đại Tam Muội: The Great Concentration of Freedom 1n the Elemental 
Cosmos. 


10) Vô Ngại Luân Đại Tam Muội: The Great Concentration of the Unimpeded Wheel. 


(VIH)Mười Môn Nhập Tam Muột Sai Biệt Trí— Ten kimds oƒ knowledge 0ƒ diƒfƒferentiation 0Ÿ 


l) 
2) 
3) 
4) 
3) 
6) 
1) 
8) 


9) 


enfry into concentration oƒ Great Enlightening Beings: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 
10 (Thập Định), có mười môn nhập tam muội sai biệt trí —According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 27, there are ten kinds of knowledge of differentiation of entry 
I1nto concentration of Great Enlightening Beings. 

Đông phương nhập định Tây phương khởi: Entering concentration ¡in the east and 
emerging 1n the west. 

Tây phương nhập định đông phương khởi: Entering concentration ¡in the west and 
emerging In the east. 

Nam phương nhập định Bắc phương khởi: Entering concentration in the south and 
emerging in the north. 

Bắc phương nhập định nam phương khởi: Entering concentration in the north and 
emerging in the south. 

Đông bắc phương nhập định, tây nam phương khởi: Entering concentration ¡in the 
northeast and emerging 1n the southwest. 

Tây nam phương nhập định đông bắc phương khởi: Entering the concentration in the 
southwest emerging In the northeast. 

Tây bắc phương nhập định, đông nam phương khởi: Entering the concentration ¡n the 
northwest and emerging 1n the southeast. 

Đông nam phương nhập định tây bắc phương khởi: Entering the concentration in the 
southeast and emerging 1n the northwest. 

Hạ phương nhập định thượng phương khởi: Entering the concentration ¡in the nadir and 
emerging in the zenith. 


10) Thượng phương nhập định hạ phương khởi: Entering the concentration ¡n the zenith and 


emerging 1n the nadrr. 


(IX)Mười Phật Tam Muội Bất Khả Tư Nghì — Ten kinds oƒ tmumeasurable inconeceivable 


l) 


Buddha-concenratfions: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 28, có mười Phật Tam muội vô 
lượng bất tư nghì —According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 28, there are ten 
kinds of1mmeasurable inconcervable Buddha-concentrations. 

Tất cả chư Phật hằng tại chánh định ở trong một niệm khắp tất cả chỗ vì khắp chúng sanh 
mà nói rộng diệu pháp: All Buddhas while always In correct concentration, Instantly 
reach all places to expound the sublime Teaching for sentient beIngs everywhere. 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


l 


8) 


9) 


1373 


Tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở trong một niệm khắp tất cả chỗ vì các chúng sanh 
mà nói vô ngã tế: Instantly reach all places to teach all sentient beings ultimate 
selflessness. 

Tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở trong một niệm khắp tất cả chỗ vào suốt tam thế: 
Instantly enter the past, present and future 1n all places. 

Tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở trong một niệm khắp tất cả chỗ vào khắp mười 
phương Phật độ quảng đại: Instantly enter the immense Buddha-lands ¡in the ten 
directions, pervading all places. 

Tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở trong một niệm khấp tất cả chỗ hiện khắp vô 
lượng Phật thân: Instantly mamifest Innumerable various Buddha-bodies in all places. 

Tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở trong một niệm khắp tất cả chỗ tùy những tâm 
giải của các chúng sanh mà hiện thân, ngữ, ý: Instantly ¡in all places manifest body, 
speech and mind in accord with the various understandings of sentient beings. 

Tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở trong một niệm khắp tất cả chỗ nói chơn tế ly dục 
của tất cả pháp: Instantly ¡n all places, explain the ulimate reality of all things, beyond 
desire. 

Tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở trong một niệm khắp tất cả chỗ diễn thuyết tất cả 
duyên khởi tự tánh: Instantly ¡in all places, expound the ¡inherent nature of indepdent 
OrIgInation of everything. 

Tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở trong một niệm khắp tất cả chỗ thị hiện vô lượng 
sự trang nghiêm quảng đại của thế gian và xuất thế gian, khiến các chúng sanh thường 
được thấy Phật: Instantly in all places manifest immeasurable worldly and transcendental 
øreat adornmentfs, causing sentient beings always to get to see Buddha. 


10) Tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở trong một niệm khắp tất cả chỗ khiến các chúng 


1) 
2) 


3) 


sanh đều thông đạt tất cả Phật pháp, được vô lượng giải thoát, rốt ráo đến bỉ ngạn vô 
thượng: Instantly in all places, enable sentient beings to master all enlightened teachings, 
aftain Iinfinite liberation, and ultimately reach unsurpassed transcendence. 


(C) Các loại Tam Muội khác 
QOther kinds oƒ “Samadhi ” 


Bảo Tích Tam Muội: Samadhi (by which) the origin and end of all things are seen. 

Bảo Xứ Tam Muội: Samadhi of precious place—Phật Thích Ca Mâu Ni trụ vào tam muội 
nầy và từ đó Ngài bố thí tiền tài công đức cho chúng sanh—The samadhi of the precious 
place, the ecsfatic trance of sakyamuni by which he dispensed powers and riches to all 
beings. 

Bát Nhã Tam Muội: Enter the extremely deep Dharma realm and the PraJna samadhi— 
Nhập pháp giới thậm thâm và Bát Nhã Tam Muội—Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ 
Huệ Năng dạy: “Này thiện tri thức, nếu muốn vào pháp giới thậm thâm và Bát Nhã Tam 
Muội thì phải tu Bát Nhã hạnh, phải trì tụng Kinh Kim Cang Bát Nhã, tức được thấy tánh. 
Nên biết kinh nầy công đức vô lượng vô biên, trong kinh đã khen ngợi rõ ràng, không thể 
nói đầy đủ được. Pháp môn nầy là tối thượng thừa, vì những người đại trí mà nói, vì 
những người thượng căn mà nói. Những người tiểu căn tiểu trí nghe pháp nầy, tâm sanh 


4) 


3) 


6) 


7) 


1374 


ra không tin. Vì cớ sao? Ví như có một trận mưa lớn, cả cõi nước, thành ấp, chợ búa đều 
bị trôi giạt cũng như trôi giạt những lá táo. Nếu trận mưa lớn đó mưa nơi biển cả thì 
không tăng không giảm. Như người đại thừa, hoặc người tối thượng thừa nghe Kinh Kim 
Cang thì khai ngộ, thế nên biết bản tánh họ tự có trí Bát Nhã, tự dùng trí huệ thường 
quán chiếu, nên không nhờ văn tự, thí dụ như nước mưa không phải từ trời mà có, nguyên 
là từ rồng mà dấy lên, khiến cho tất cả chúng sanh, tất cả cổ cây, hữu tình vô tình thầy 
đều được đượm nhuần. Trăm sông các dòng đều chảy vào biển cả, hợp thành một thể, trí 
huệ Bát Nhã nơi bản tánh chúng sanh lại cũng như thế.”—According to the Platform 
Sufra of the Sixth Patrlarch's Dharma Treasure, the Sixth Patrlarch, Hui-Neng, tauplht: 
“Good Knowing Advisors, 1Ÿ you wIsh to enter the extremely deep Dharma realm and the 
PraJna samadhi, you must cultivate the practice of PraJna. Hold and recite the “Diamond 
PraJna Paramifa Sutra” and that way you will see your own nature. You should know that 
the merit and virtue of this sutra 1s immeasurable, unbounded, and Iindescribable, as the 
Sutra text Itself clearly states. This Dharma-door 1s the Superlor Vehicle, that 1s taught to 
the people of great wisdom and superior faculties. When people of limited faculties and 
wisdom hear 1t, their minds give rise to doubt. Why 1s that? Take this example, the rains 
which the heavenly dragons shower on Jambudvipa. Cities and villages drift about in the 
flood like thorns and leaves. But If the rain falls on the great sea, Its water neither 
Increases nor decreases. lf people of the Great Vehicle, the Most Superior Vehicle, hear 
the Diamond Sutra, their minds open up, awaken and understand. Then they know that 
therr original nature 1tself possesses the wisdom of Prajna. Because they themselves use 
this wisdom constantly to contemplate and 1lluminate. And they do not rely on written 
words. Take for example, the rain does not come from the sky. The truth 1s that the 
dragons cause it to fall in order that all living beings, all plants and trees, all those with 
feeling and those without feeling may receive Its moisture. In a hundred streams, 1t flows 
Iinto the great sea and there unites In one substance. The wisdom of the Prajna of the 
original nature of living beings acts the same way.” 

Bất Thọ Tam Muội: Samadhi free from receptivity of things—Trong phẩm 25 Kinh Pháp 
Hoa, Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát thừa mệnh Phật trao cho Ngài Quán Âm một tràng bửu hoa, 
nhưng Ngài Quán Âm không dám nhận, nói rằng chưa có mệnh Phật. Thái độ nầy góp 
phần cho việc “Bất Thọ Tam Muội” hay “Tất Cánh Không” của Ngài —In the Lotus 
Sutra, Chapter 25, the Infinite Resolve Bodhisattva obeying the Buddha”s commands, 
offered Kuan-Yin a JjJewel-garland, which the latter refused saying he had not received 
the Buddha”s command to accept 1t. This attitude 1s attributed to his free from receptIvIfy 
of samadhi, the samadhi of utter “voidness” or spirituality. 

Bình đẳng tam muội: Samadhi of impartial mind—Thiễn định phát triển tâm bình đẳng— 
A meditation to develop the Impartial mind. 

Bồ Đề Tâm Tam Muội: Samadhi-bodhi (sk)—Samadhi-bodhi mind—Trạng thái giác ngộ 
trong đó tâm hành giả thoát khổi mọi loạn động, thoát mọi cấu chướng, tập trung vào 
“không định,” vì thế mà nội tâm đi vào một trạng thái yên tĩnh hoàn toàn—A state of 
enlightenment in which the mind 1s free from distraction, free from unclean hindrances, 
absorbed In intense, purposeless concentration, thereby entering a state of Inner serenIty. 
Căn Tam Muội: Samadhindriya (skt: Faculty of concentration—ĐịỊnh căn—Mediatation 
as the root of all virtue. 


1375 


8) Chánh Định Lục Tam Muội: Samadhi-bhala (sk) Nhiếp Tâm— The power of 
samadhi—The power of meditation—Powers of mind-control—Định lực của tâm hay 
định lực thiển giúp ta không lầm lẫn cũng như dong ruỗi. Định lực thiển quán có thể phá 
vở mọi loạn tưởng, một trong ngũ lực—The power of concentration of mind or meditation 
which helps destroying confused or wandering thoughts. The power of abstract or esfatic 
meditation, ability to overcome all disturbing thoughts, the fourth of the five powers 
(bala). 

9) Diệt Tận Định Tam Muội: Nưodha-Samapatti (skt&p)—Sự tịch lặng tâm linh— 
Amnihilaton trance—Medifative concentration 1n extinction—Mental tranguility—Đạt 
đến trạng thái xóa bỏ hay hủy diệt, trong đó mọi hoạt động ý thức hay tâm thần đều bị 
loại bỏ. Đây là trạng thái tính thần thanh thắn và sáng suốt của các A-la-hán hay A na 
hàm sau khi đã vượt qua tứ thiển vô sắc——Attainment the state of. extinction; the state in 
which all mental activiies are temporarily eliminated. This is the mental status of 
tranquility in arhat passing through the four stages of formlessness. 

10) Diệt Thọ Tưởng Tam Muội: Samadhi of complete extinction oŸ sensation and thought— 
Diệt Tận Định —Định Tam muội, làm cho tâm và tâm sở của Lục Thức đập tắt hoàn toàn 
những cảm thọ và suy tưởng. Đây là một trong những phương thức thiển cao nhất dẫn tới 
định tâm (tâm ý không nhiễm không nương vào một cảnh nào, không tương ứng với một 
pháp nào. Đây là phép định của bậc Thánh. Khi vào phép nầy thì tâm trí vượt tới cõi vô 
sắc giới, truớc khi đi vào cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Định, rồi đắc quả Phật và nhập 
Niết Bàn)—A_ samadhi in which there ¡is complete extinction of sensation and thought, 
one of the highest form of meditation (kenosIs), resulting from concentration. 

11) Đại Bi Tam Muội: Samadhi of great compassion—Tam muội của lòng đại bi, qua đó chư 
Phật và chư Bồ Tát phát triển lòng đại bi của họ—The samadhi of great pity, in which 
Buddhas and Bodhisattvas developed their great pity. The samadhi in which Vairocana 
evolves the øgroup and it is described as the "mother of all Buddha-sons.” 

12) Đại Liên Hoa Trí Huệ Tam Muội Trí: Samadhi wisdom—Diệu Quán Sát Trí của Đức 
Phật A Di Đà ——The wisdom of the great lotus, the penetrating wisdom of Amitabha 
Buddha. 

13) Đại Tịch Định Tam Muội: Great tranguility samadhi—Đại Tịch Định —Đại Tịch Tính 
Diệu Tam Ma Địa—Tam Ma Địa hay phép thiển định mà Như Lai đã vào với trạng thái 
tịch tịnh và sự tập trung hoàn toàn vắng bặc những xao xuyến loạn động (la mọi tán 
động, rốt ráo tịch tịnh)—The samadhi which the Tathagata enters, of perfect tranquility 
and concentration with total absence of any perturbing element (parinirvana). 

14) Đẳng Dẫn Tam Muội: Samadhita (sk)——Tam Ma Hê Đa—Tên của một loại định, mà khi 
nhập vào thì cả thân lẫn tâm đều chuyên chú tạo nên sự an hòa, bình đẳng của thân 
tâm—Body and mind both fixed or concentrated in samadhiI. 

15) Giác Chỉ Tam Muội: Samadhi-bodhyanga (skt)——Giác phần Tam Muội—Định giác phần, 
một trong thất giác chi, là một trong những cửa ngõ quan trọng đi vào đại giác, vì nhờ đó 
mà chúng ta nhận biết được sự cân bằng của vạn pháp. 

16) Hải Ấn Tam Muội: Kai-in Zanmai (jap)—Samadhi as the state like the sea—Lấy mặt 
nước biển cả in hiện muôn hình vạn trạng để so với Tam muội của Bồ Tát bao hàm hết 
thảy vạn pháp. Còn gọi là Hải Ấn Định, tên của tam muội mà Phật đã sở đắc. Biển thiền 
định bao la của Phật mà tất cả các pháp đều hiện ra trong biển trí đó (biểu tượng tiêu 


1376 


biểu cho sự bao la trong thiển định của Đức Phật, có sức nhìn thấy hết vạn hữu)—The 
ocean symbol, as the face of the sea reflects all forms, so the samadhi of a bodhisattva 
reflects to him all truths. Ocean symbol Indicates the vastness of the meditation of the 
Buddha, the vision of all things. 

17) Hiện nhứt thiết sắc thân tam muội: Samadhi which enables to manifest in all forms of 
physical body. Samadhi of manifesfation of physical body in all forms. 

18) Hỏa điệm tam muội: Samadhi entered into by the Buddha. In which he emitted flames to 
OVercome a poIisonous dragon. 

19) Hỏa Sinh Tam Muội: Flame-emitting samadhi—A flame-emitting samadhi—Một phép 
Thiển định khiến thân người phát ra lửa, cũng là đệ tứ thiển định. Theo kinh Trường A 
Hàm, đây là Tam Ma Địa mà Phật vào, trong đó Ngài phóng hỏa để lướt qua độc long. 
Lửa phát ra từ Tam Ma địa, dùng để tự thiêu hay các công dụng khác. Đặc biệt liên hệ 
với Bất Động Tôn và Chân Ngôn Du Già, kết hợp người tu với Ngài và năng lực của 
Ngài. Đây cũng là loại lửa mà Đức Phật đã dùng để hỏa thiêu thân tứ đại của Ngài (vì 
không có lửa nào có thể đốt cháy được thân Ngài)—The flame samadhi, also styled the 
fourth dhyana. According to the Long Agama, this 1s the samadhi entered Into by the 
Buddha, in which he emitted flames to overcome a poisonous dragon. The power to emit 
flames from the body for auto holocaust or other purposes. It 1s especially associated with 
Aryacalanatha and Shingon practice of the yoga which unites the devotee to him and his 
powers. this 1s the samadhi entered Into by the Buddha, in which he emitted flames to 
overcome a poisonous dragon. This 1s also the fire that consumed the body of the Buddha 
when he entered nirvana. 

20) Khẩu xưng tam muội: Tam muội đạt được bằng cách thầm niệm hồng danh của một vị 
Phật —Samadhhi attained by quietly repeating the name of Buddha. 

21) Không tam muội: . 

a) Thẩm định về lẽ không: Samadhi of emptiness—To empty the mind of the ideas of me 
and mine and suffering, which are unreal. 

b) Loại tam muội xem cái ngã và vạn hữu không có thật tánh: Samadhi on the unreality—— 
The samadhi which regards the ego and things as unreal. 

22) Lạc Tam Muội: Samadhisukha (skt——Hạnh phúc khởi sinh từ trạng thái tập trung của 
tâm. Những vị chưa có thể lên đến hàng Bồ Tát thì quá mê đắm vào hạnh phúc của Tam 
Muội và quên mất thế giới bên ngoài mà tại đấy có rất nhiều chúng sanh chưa giác ngộ 
đang mong chờ sự giải thoát. Loại người theo Phật giáo tự mãn nầy thường bị Đức Phật 
lên án nghiêm khắc —The bliss arising from a concentrated state of mind. Those who 
have not yet been able to rise to the rank of Bodhisattvahood are too deeply drunk with 
the beatitude of a samadhi, forgetful of the outside world where so many unenlightened 
ones are waiting for emancipation. This class of self-complacent Buddhists 1s severely 
Iindicted by the Buddha. 

23) Lực Tam Muội: Samadhi-Vipphara-I[ddhi—The power of penetrating Concenfration. 

24) Ma Tam Muội: Samadhi mara—Một trong thập ma ẩn núp trong tâm làm chướng ngại 
tiến bộ trong thiền định, làm cần trở chân lý và phá nát trí tuệ—Samadhi mara, one of 
the ten maras who lurks In the heart and hinders progress in meditation, obstructs the truth 
and destroys wisdom. 


1377 


25) Nghiệp Tam Muội: Samadhi-karma——Thuận theo 18 lời nguyện của Phật A Di Đà và cõi 
Tây Phương Cực Lạc mà nhất tâm chuyên niệm hồng danh của Ngài—Concentration 
upon the eiphteen vows of Amitabha and the Western Paradise, In repeating the name of 
Amitabha. 

26) Nguyện Tam Muội: Samadhi of vow——Thẩm định về lẽ không nguyện cầu—To get rid of 
all wishes or desires. 

27) Nhất Điểm Tam Muội: Ekaggata (p)—Samadhi of one-pointedness—Theo A Tỳ Đạt Ma 
Luận (Vi Diệu Pháp), Phạn ngữ “Ekaggata” có nghĩa là một điểm duy nhất hay là trạng 
thái gom tâm an trụ vào một điểm duy nhất. Đây là tâm sở nằm trong các tầng thiển 
(jhanas). Nhất điểm tam muội thời khắc phục triỀn cái tham dục, một điều kiện tất yếu 
để đạt được thiển định. “Ekaggata” thực tập quán tưởng thật sát vào để mục; tuy nhiên, 
“Ekaggata” không thể nào đạt được riêng lẽ, mà nó cần đến những yếu tố khác như 
“Tầm,” “Sát,” “Phỉ,” và “Lạc. ”—According to the Abhidharma, Pali term “Ekaggata” 
means a one pointed state. This menfal factor 1s the primary component In all Jhanas. 
One-pointedness temporarily Inhibits sensual desire, a necessary condition for any 
meditative attainment. “Ekagsata” exercises the function of closely contemplating the 
obJect; however, It cannot perform this function alone. It requires the Joint action of the 
other Jjhanas such as “Vitaka” (applying the associated sfate on the obJect), “Vicara” 
(sustaining them there), “Piti” (bringing delight in the object, “Sukha” (experlencing 
happiness 1n the jhana). 

28) Nhất Tam Muội: Ekagra (skt)——Undeflected concentration—Meditation on one object— 
Undefeated concentration. 

29) Nhất Thiết Chủng Diệu Tam Muội: Samadhi of all wonderful merits—Tam muội mang 
lại mọi công đức trang nghiêm——The samadhi, which brings every kind of merit for oneˆ”s 
adornmerI. 

30) Nhứt Tướng Tam Muội: Nhất Tướng Tam Muội Nhất Hạnh Tam Muội—The Samadhi of 
One Mark and the Samadhi of One Conduct—Nhứt Hạnh Tam Muội hay Chân Như Tam 
Muội. Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, Phẩm thứ Mười, Lục Tổ nhắn với tứ chúng rằng: “Các 
thiện tri thức! Các ông mỗi người nên tịnh tâm lắng nghe tôi nói pháp, nếu muốn thành 
tựu chủng trí phải đạt được nhất tướng tam muội và nhất hạnh tam muội. Nếu ở tất cả 
chỗ mà không trụ tướng, ở trong tướng kia, không sanh yêu ghét, cũng không thủ xả, 
chẳng nghĩ các việc lợi ích thành hoại, vân vân, an nhàn điềm tịnh, hư dung đạm bạc, 
đây gọi là nhất tướng tam muội. Nếu ở tất cả chỗ đi đứng nằm ngồi thuần một trực tâm, 
không động đạo tràng, chơn thành Tịnh độ, đây gọi là nhất hạnh tam muội. Nếu người đủ 
hai tam muội nầy như đất đã có chứa hạt giống, nuôi dưỡng lớn lên, thành thục được hạt 
kia, nhất tướng nhất hạnh cũng lại như thế. Nay tôi nói pháp ví như khi mưa ướt khắp cả 
quả đất, Phật tánh của các ông ví như hạt giống gặp được sự thấm ướt nầy thảy đều phát 
sanh, nương lời chỉ dạy của tôi, quyết định được Bồ Đề, y theo hạnh của tôi, quyết định 
chứng được diệu quả, hãy nghe tôi nói kệ: 

“Đất tâm chứa hạt giống, 
Mưa rưới thảy nẩy mầm, 
Đốn ngộ hoa tình rồi, 
Quả Bồ Đề tự thành.” 


1378 


Samadhi for realizing that the nature of all Buddhas 1s the same. A state of samadhi In 
which hate and love, accepting and reJecting are repressed, and in which the mind 
reaches an undivided state, being anchored In calm and qulet. According to the Dharma 
Jewel Platform Sutra, Chapter Tenth, the Sixth Patriarch told the assembly: “All of you 
Good Knowing Advisors should purfy your minds and listen to my explanation of the 
Dharma. If you wish to realize all knowledge, you must understand the Samadhi of one 
Mark and the Samadhi of One Conduct. If you do not dwell in marks anywhere and do not 
gIive rIse fo hate and love, do not grasp or reject and do not calculate advantage or 
disadvantage, production and destruction while in the midst of marks, but Instead, remain 
tranquil, calm and yIelding, then you will have achieved the Samadhi of One Mark. In all 
places, whether walking, standing, sitting or lying down, to maintain a straipht and 
uniform mind, to attain the unmoving Bodhimandala and the true realization of the Pure 
Land. That ¡1s called the Samadhi of One Conduct. One who perfects the two samadhis 1s 
like earth in which seeds are planted; buried In the ground, they are nourished and grow, 
ripening and bearing fruit. The One Mark and One Conduct are Just like that. Now, I 
speak the Dharma, which 1s like the falling of the timely rain, moistening the great earth. 
Your Buddha-nature ¡1s like the seeds, which receiving moisture, will sprout and grow. 
Those who receive my teaching will surely obtain Bodhi and those who practice my 
conduct certainly certify to the wonderful fruit. Listen to my verse” 

The mind-ground confains every seeds; 

Under the universal rain they all sprout 

Flower and feeling-Sudden Enlightenment 

The Bodhi-fruit accomplishes 1fself.” 

31) Pháp Hoa Tam Muội: Saddharma-pundarika-samadhi (skt—Samadhi of the Lotus—See 
Tứ Chủng Tam Muội in Chapter 59 (B). 

32) Pháp Quang Tam Muội: Samadhi of the light of tuth—Đèn chân lý—Bồ Tát sơ địa 
chứng đắc phép nầy thì có thể phóng ra tuệ quang (pháp quang định)—Samadhi the light 
of Truth, that of the bodhisattva 1n the first stage. 

33) Pháp tánh tam muội: Samadhi as the Dharma-nature. 

34) Phong Luân Tam Muội: Samadhi of the wind-circle—Một trong Ngũ Luân Tam Muội hay 
Ngũ Luân Quán, quán về trí tuệ như sự chuyển động của gió làm di chuyển và phá sạch 
sự vật, cũng như vậy trí tuệ thổi đến đâu phiền não tức thời bị phá sạch đến đó—One of 
the five kinds of contemplation of the five elemens, the contemplation of the wind or a1. 

35) Phóng Quang Tam Muội: Samadhi of emitting lights—Một trong 106 loại tam muội, tam 
muội phóng ra ánh hào quang nhiều màu sắc——A samadhi in which all kinds and colours 
of light are emitted, one of the one hundred eight kinds of samadhiI. 

36) Quán Đảnh Tam Muội: Samadhi of the summit of contemplation—Tam muội đạt được 
trong thiển quán—The peak whence all the samadhis may be surveyed. 

37) Si Tam Muội: Samadhi of ignorance—Phép thiển định ám muội, chẳng những không giúp 
trí huệ phát triển, mà còn làm cho tâm trí thêm mờ tối không tỏ ngộ—The samadhi of 
1pnorance, I.e. without mystic 1nsight. 

38) Tà Tam Muội: Miccha-samadhi (p)—Tâm người nào còn bị các pháp bất thiện che chắn, 
sẽ không thể tập trung vào bất kỳ để mục nào được xem là thiện được. Dĩ nhiên, người 
ấy có thể tập trung vào một đối tượng nào đó với những tư duy tham dục và sân hận, 


1379 


nhưng lúc ấy, sự tập trung của người ấy gọi là “Tà Tam Muội.” Bao lâu những bất tịnh 
và dục vọng còn hiện diện trong con người, các tư duy bất thiện vẫn sẽ tiếp tục khởi 
lên—The mind that 1s obsessed by detrimental forces can not concentrate successfully on 
any obJect of a wholesome nature. It 1s true that a man can, however, concenfrate on an 
obJect with thoughts of lust or 1ll-wIll, etc, but then, that 1s “Wrong Concentration.” As 
long as Impurifiles or passlons exIst in man, evil and unwholesome thoughfs wIll continue 
{O arIS€. 

39) Tam Tam Muội: Samadhi on the three subJects. 

a) Không Tam Muội: Thẩm định về lẽ không—To empty the mind of the ideas of me and 
mine and suffering, which are unreal. 

b) Vô Tướng Tam Muội: Thẩm định về lẽ không có tướng—To get rid of the idea of form, 
or externals. 

c)_ Nguyện Tam Muội: Thẩm định về lẽ không nguyện cầu—To get rid of all wish or desire. 

40) Tán nghỉ tam muội: Samadhi free from all doubt. 

41) Thanh Tịnh Giải Thoát Tam Muội: Samadhi of complete freedom——Tam muội sở không 
có ô nhiễm, thoát ly mọi hệ lụy ràng buộc, và hoàn toàn thanh thắn tự tại—A samadhi 
{ree from all impurity and in which complete freedom 1s obtained. 

42) Thủy Luân Tam Muội: Samadhi of the water wheel—Thủy Luân Tam Muội là một trong 
Ngũ Luân Tam Muội. Thứ nước công đức định thủy làm cho tâm được rưới nhuần, thiện 
căn tăng trưởng. Cùng cách ấy (do đắc tam muội nầy) mà thân tâm nhu nhuyễn, chế 
phục được tham vọng và cao mạn mà thuận theo thiện pháp —One of the five samadhi 
wheels. Water Is fertilizing and soft, in like manner the effect of this samadhi 1s the 
fertilizing of good roots, and the softening or reduction of ambition and pride. 

43) Thúc Vô Biên Xứ Tam Muội: Samadhi of limitless perception. 

44) Thực Tướng Tam Muội: Samadhi of reality—Thiền định về lý không để đạt được tính 
không thực của hiện tượng——In which the unreality of the phenomenal is realized. 

45) Tịch Diệt Lạc Tam Muội: Nirodha-sukha (sk)——Hạnh phúc của sự tịch diệt. Do bởi lòng 
từ bi thương xót chúng sanh mà và bổn nguyện cứu độ chúng sanh mà vị Bồ Tát không 
thể chứng cho riêng mình cái hạnh phúc của sự tịch diệt và hạnh phúc của tam muội— 
The bliss of cessation. Because of his compassion with which he regards all beings and 
because of his desire to fulfill his original vows, the Bodhisattva does not personally 
realize the bliss of cessation and that of trangquIlity. 

46) Trọng Tam Tam Muội: Double three samadhi—Không không tam muội—Vô tướng tam 
muội—Vô nguyện vô nguyện tam muội —Double Three Samadhi, a more advanced 
meditation. All three samadhis are the same with doublepractice. 

a) Không tam muội: Thẩm định về lẽ không—To empty the mind of the ideas of me and 
mine and suffering, which are unreal. 

b)_ Vô tướng tam muội: Thẩm định về lẽ không có tướng—To get rid of the idea of form, or 
externals. 

c)_ Nguyện tam muội: Thẩm định về lẽ không nguyện cầu—To get rid of all wish or desire. 

47) Tùy Tự Ý Tam Muội: Following One”s Inclinations Samadhi1. 

48) Tứ Vô Sắc Tam Muội: Four balanced states which transcend the world of matter——Tứ Vô 
Sắc Định —Bốn trạng thái thiển định cuối cùng trong thập nhị thiển định—The four 
balanced states which transcend the world of matter, the last four of the twelve dhyanas. 


1380 


49) Vô Sắc Tam Muội: Arupya-samapatti (skt & p)—Formless Samadhis—“Arupya- 


a) 


b) 


samapatti” là thuật ngữ Bắc Phạn có nghĩa là “Vô sắc định.” Vô sắc định là bốn trạng 
thái thiển định tương ứng với bốn cõi trong cõi trời vô sắc, là cõi trời cao nhất trong vòng 
luân hồi sanh tử. Chúng sanh sanh vào những cõi này do sự tu tập thiển định thành công 
tương ứng—“Arupya-samapatti” 1s a Sanskrit term for “formless absorptions.” Four 
meditative states that correspond to levels within the Formless Realm (arupya-dhatu), the 
highest realm within cyclic existence. One 1s reborn in one of these levels in dependence 
upon successful cultivating the corresponding absorption: 

Hư Không Vô Biên Xứ Tam Muội: Trạng thái thiển định trong đó tâm trống rỗng như hư 
không. Trong cõi không vô biên xứ, sự hiển hiện của hình sắc hoàn toàn toàn biến mất, 
và hành giả nhận biết mọi vật như hư không không còn biên xứ nữa, không còn bị ngăn 
ngại nữa. Không xứ đầu tiên trong Tứ Không Xứ. Khi cái tâm được tách khỏi cảnh giới 
hình và chất, được đặc biệt đưa thẳng đến không gian vô biên thì nó được gọi là đang trú 
trong không vô biên xứ. Để đạt đến cõi nây, hành giả đã đạt tới tâng thiển thứ năm trong 
sắc giới có thể trau dồi thiển vô sắc, bắt đầu gom tâm vào điểm sáng phát ra từ đề mục 
hay đối tượng (kasina), cho đến khi nào điểm sáng ấy lớn dần đến bao trùm toàn thể 
không gian. Đến đây hành giả không còn thấy gì khác ngoài ánh sáng nầy, cùng khắp 
mọi nơi. Từ ngữ Không Vô Biên Xứ hay không gian đầy ánh sáng nầy không có thực, 
không phải là một thực tại, mà chỉ là một khái niệm (không gian phát huy từ đối tượng). 
Đây là cõi trời vô biên nơi mà tâm trở nên vắng lặng và vô tận như hư không. Thọ mệnh 
trong cõi trời nầy có thể dài đến 20.000 đại kiếp—Balance in infinite space in which the 
mind becomes void and vast like space. In the absorption of limitless space (akasanantya- 
samapatfI), the appearance of forms to the mind completely disappears, and the meditator 
perceives everything as limitless space, without any obstruction or variety. The first of 
the four immaterial Jhanas. When the mind, separated from the realm of form and matter, 
1s exclusively directed towards Infinite space, 1t 1s said to be abiding in the Akasanantya- 
yatanam. To reach this, a meditator who has mastered the fifth fine-material Jhana based 
on a “kasina” obJect spreads out the counterpart sign of the “kasina” until 1t becomes 
Immeasurable in extent. The he removes the “kasina” by attending only to the space 1t 
pervaded, contemplating 1t as “infinite space.” The expression “base of Infinite space,” 
strictly speaking, refers to the concept of infinite space which serves as the obJect of the 
first Immaterial-sphere consciousness. Thịs 1s the state or heaven of boundless space, 
where the mind becomes void and vast like space. Existence In this stage may last 20,000 
great kalpas. 

Thức Vô Biên Xứ Tam Muội: Trạng thái thiển định trong đó khả năng hiểu biết không 
còn giới hạn. Trong cõi thức vô biên xứ, hành giả thấy cái định ở không vô biên xứ hãy 
còn thô thiển, đoạn thấy rằng ngay cả thức cũng không còn biên xứ nữa, không còn bị 
ngăn ngại nữa. Sau khi đạt được trạng thái “Không Vô Biên Xứ,” hành giả tiếp tục gom 
tâm vào sơ thiển vô sắc cho đến lúc phát triển nhị thiển vô sắc, hay khi cái tâm vượt khỏi 
cái không gian vô biên mà tập trung vào sự vô biên của thức. Đây là cõi trời vô tận trí 
nơi mà khả năng hiểu biết và thẩm thấu là vô tận. Thọ mệnh trong cõi trời nầy có thể 
kéo dài đến 40.000 đại kiếp —Balance in infinite consciousness in which the power of 
perception and understanding are unlimited. In the absorption of limitless consciousness 
(viJnananantya-samapatfI), the meditator first views the preceding absorption as øross and 


c) 


đ) 


1381 


then views the discrimination that conscIousness 1s limifless as peaceful. After attaining 
the state of the base of infinite space, meditafor continues to concentrate on this state of 
“infinite space” until he takes as obJect the consciousness of the base of Infinite space, 
and contemplates It as “infinite consciousness” until the second Immaterial absorption 
arises, or when the mind going beyond Infinite space 1s concentrated on the Infintude of 
ConscIousness 1t 1s said to be abiding In the Vijnananantya. This 1s the state or heaven of 
boundless knowledge. Where the powers of perception and understanding are unlimited. 
Existence In this stage may last 40,000 great kalpas. 

Vô Sở Hữu Xứ Tam Muội: Trạng thái thiển định trong đó sự phân biệt của tâm bị chế 
ngự. Trong vô sở hữu xứ, hành giả thấy ngay cả mọi vật trong thức vô biên xứ hãy còn 
thô thiên, nên hành giả tu tập trạng thái tinh thần vi tế hơn trong đó không còn gì hiện 
lên trong tâm nữa. Đề mục của tầng thiển vô sắc thứ ba là “không có gì hết,” nơi đây 
hành giả phải chú ý vào sự vắng mặt của “thức” trong nhị thiển vô sắc. Khi mà tâm của 
hành giả vượt khỏi cả cái cảnh giới của thức mà thấy không có chỗ nào riêng để trú, thì 
nó đạt được cái định gọi là “Không biết chỗ nào để hiện hữu.” Đây là cõi trời vô hữu nơi 
không còn sự phân biệt. Thọ mệnh trong cõi trời nầy có thể kéo dài đến 60.000 đại 
kiếp—Balance in not having anything in which the discriminative powers of mind are 
subdued. In the absorption of limitless of nothingness (akimcanya-samapatti), even 
viewing everything as limitless conscIousness appears as øross, and meditaftor cultivates a 
mental state in which only nothingness appears to the mind. Thịs 1s more subtle than the 
preceding absorption, since there 1s no content at all, only undifferentiated nothingness. 
The thrd immaterial attainment has 1ts obJect the present non-existence or voidness. 
Meditators must give attention to the absence of that consciousness In the second 
Immaterlal-sphere consciousness. When the mind going even beyond the realm of 
conscIiousness finds no special resting abode, it acquires the concenfraton called 
“knowing nowhere to be.” Thịs 1s the state or heaven of nothing or non-exIstence. Where 
the discriminative powers of mind are subdued. Existence In this stage may last 60,000 
great kalpas. 

Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Tam Muội: Trạng thái siêu việt thiển định của tưởng và phi 
tưởng. Trong giai đoạn thiển định kế tiếp này, không còn sự phân biệt thô thiển, mà chỉ 
còn những phân biệt vi tế mà thôi. Gọi là “Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ” vì ở trạng thái 
nầy, “tưởng” không thể được bao gồm mà cũng không thể bị loại trừ. mà cũng không có 
“không tưởng.” Bản chất của cái định nầy là không ở trong cảnh giới hoạt động của tâm 
thức mà cũng không ở ngoài cảnh giới ấy. Đây là cõi trời vô tưởng, nơi chỉ còn trí trực 
giác chứ không còn suy tưởng nữa. Thọ mệnh trong cõi trời nầy có thể kéo dài đến 
80.000 đại kiếp. Tuy nhiên, trong kinh điển Phật giáo, đây cũng còn là bất toại, vì khi thọ 
mệnh chấm dứt thì chúng sanh trong cõi này vẫn phải chịu luân hồi sanh tử vào những 
cảnh giới thấp hơn, nơi mà người lại phải chịu cảnh, sanh, lão, bệnh, tử. Như vậy đối với 
người Phật tử, cứu cánh cuối cùng phải là con đường giải thoát ra khỏi cảnh luân hồi 
sanh tử để hoặc giả tiến tới quả vị Phật hoặc giả ít lắm cũng đạt được niết bàn hữu hạn 
của một vị A La Hán hay một vị Độc Giác Phật —Balance ïn transcendence of thinking 
and not thinking: The realm of consciouness or knowledge without thought 1s reached. In 
the succeeding absorption, even this 1s left behind, and there 1s no coarse discrimination 
at all, only subtle discrimination. This 1s generally referred to as the “peak of cyclic 


1382 


exIstence” (bhavagra), because 1t leads to rebirth at the highest level of the Formless 
Realm, a state in which beings have enormously long unpleasantness and only the 
subflest of discriminations. This fourth and final Immaterlal attainment ¡1s so called 
because 1t cannot be said either to include perception or to exclude perception. The 
nature of this concentration 1s neither in the sphere of mental actIvitles nor out 0Ÿ 1t. This 
1s the state or heaven of neither thinking nor not thinking which may resemble a sfate of 
intuition. The realm of consciousness or knowledge without thought 1s reached (intuitive 
wisdom). Existence In this stage may last to 80,000 great kalpas. In a Buddhist context, 
however, this 1s still unsatisfactory, since one”s lifespan eventually ends, and one 1s agaIn 
reborn In the lower realms of cyclic existence, where one wIll again suffer, grow old, and 
die. Thus for Buddhists the final goal should be a supramundane path, one that leads out 
of cyclic existence altogether and which results In either the state of buddhahood or at 
least the more limited Nirvana of an Arhat or Pratyeka-buddha. 

20) Vô tâm tam muội: Samadhi on no-thought. The samadhi in which active thought has 
ceased. 

51) Vô Tranh Tam Muội: Samadhi of without debate—Tam muội trong đó không có sự tranh 
luận giữa ta và người —The samadhi in which there 1s an absence of debate or dispufation 
or distinction of self and other. 

52) Vô Tướng Tam Muội: Samadhi of no-mark——Thẩm định về lẽ không có tướng——To get rid 
of the idea of form, or externals. 


1383 


Chương Một Trăm Ba Mươi Lăm 
Chapter Qne Hundred and Thirty-Five 


Thiền và Phật Tánh 
Zen and the Buddha Nature 


(I Tổng quan về Phật Tánh— An overview oƒ “Buddhata ”: 

1) Theo giáo lý nhà Phật thì mọi người đều có Phật tánh. Chúng ta đều là những vị Phật 
tương lai. Nhưng thật ra tại sao chúng ta chưa thành Phật? Chúng ta chưa thành Phật là vì 
tâm chúng ta luôn đây dẫy những lo âu, phiền não, tham dục, chấp trước, và vị kỷ. Tuy 
Phật tánh có sẵn trong ta, chúng ta vẫn chưa thành Phật. Lý do là chúng ta vẫn còn là nạn 
nhân của tham, sân, si, mạn, nghĩ, tà kiến, sát, đạo, dâm, vọng... Tâm của chúng ta luôn 
bị ngự trị bởi những ý tưởng vị kỷ, ý tưởng tham lam, luyến chấp, sân hận, kiêu mạn, đố 
ky và mê đắm. Tự kiểm chẳng những thức tỉnh chúng ta về với bản chất vốn dĩ trong 
trắng của tâm, mà còn lưu ý chúng ta đến những ý tưởng si mê bám ở phía ngoài. Chỉ 
bằng cách trở nên ý thức về những nhược điểm của mình qua tự kiểm, mình có thể hành 
động nhằm nhổ bật những gốc rễ đã mọc ra từ những nhược điểm nầy. Chỉ bằng cách 
phân tích cẩn thận những chức năng của tâm, chúng ta có thể khám phá trong ta những 
yếu tố thụ động làm ngăn trở giác ngộ và những yếu tố chủ động đưa đến giác ngộ. Qua 
sự tự biết mình, chúng ta sẵn sàng đảm nhận công việc tu tập của chính mình, bao gồm 
gạt bỏ những lực thụ động và trau dổi những lực chủ động. Tự kiểm mở mắt cho chúng ta 
thấy những nội dung bí mật của đời sống nội tại và do đó là dụng cụ phải được xử dụng 
trong tiến trình tự chuyển biến cốt tủy trong đạo Phật. Nếu chúng ta muốn khám phá ra 
Phật tánh và muốn thành Phật, chúng ta phải cố tập cho tâm mình an tịnh; rỗi mới có thể 
nói chuyện thành Phật đạo được. Thiển cho chúng ta phương thức khám phá ra Phật tánh 
nơi chính mình. Qua Thiễn, chúng ta tập giữ cho tâm yên tĩnh, khi tâm đã yên tĩnh, chúng 
ta sẽ thấy tâm thanh tịnh của chúng ta có thể khám phá ra chân tánh và có thể thành Phật 
đạo. Đức Phật và toàn bộ vũ trụ hiện hữu trong cái tâm tĩnh lặng. Chúng ta không thể 
nào tìm thấy cái tâm tĩnh lặng nầy nếu chúng ta cứ tiếp tục nhìn ra bên ngoài mà không 
chịu nhìn vào bên trong chính chúng ta. Khám phá ra chân tánh của mình là thành quả tối 
thượng, và thành quả nầy có thể xãy ra ngay trong đời nầy, chứ chẳng cần phải đợi đến 
khi chúng ta chết mới đạt được sự tối thượng nầy. Theo quan điểm Phật giáo Đại thừa, 
thì Phật tánh là bản tánh chân thật, không lay chuyển và thường hằng của chúng sanh 
mọi loài. Theo hầu hết các kinh điển Đại thừa, mọi sinh vật đều có Phật tánh và cái Phật 
tánh này thường trụ và không thay đổi trong mọi kiếp luân hồi. Điều này có nghĩa là mọi 
sinh vật đều có thể thành Phật. Tuy nhiên, chỉ vì sự suy tưởng cấu uế và những chấp 
trước mà chúng sanh không chứng nghiệm được cái Phật tánh ấy mà thôi: According to 
the Buddhist theory, everybody has a Buddha-nature. We all are potential Buddhas. But 
in fact, why are we not Buddhas? We are not Buddhas because our minds are full of 
worries, afflictions, desires, attachments, and selfishness. But though the Buddha nature 1s 
present within us, we are not yet Buddhas. The reason we are not yet Buddhas because 
we are still victims greed, anger, ipnorance, wrong views, killing, stealing, sexual 


2) 


3) 


1384 


misconduct, and telling lie... Qur minds are continually dominated by a seemingly endless 
tran of egocentric thoughts, thoughts of greed, attachments, anger, pride, envy, and 
passion. Self-reflection not only awakens us to the immaculate Essence of Mind, abiding 
silently In the mind”s depths, but also brings to our attention the hordes of deluded 
thoughts that clutter Its surface. It Is only by becoming cognizant of our weaknesses 
through self-reflection that we can work to remove the roots from which they spring. Ïf 1s 
only by careful analysis of functionings of our minds that we can discover In ourselves the 
negatve factors which hinder enlightenment and the positive factors which are 
conducive to enlightenment. Through this self-knowledge, we are prepared to undertake 
the work of self-cultivation, which Involves removing the negative forces and cultivating 
the positive forces. Self-reflection opens to our eyes the secref contents of our inner life 
and 1s thus an Iindispensable tool in the process of self-transformation which constitutes 
the heart of Buddhism. If we want to discover our Buddha nature and become Buddhas, 
first we must learn to keep our minds calm and pure; then we can accomplish the Buddha 
way. Zen gIves us the method to discover our Buddha-nature. Through medifation we 
learn to keep our minds calm and quiet, and when our minds are calm and qulet, then we 
can see our pure mind, discover our true nature and attain Buddhahood. The Buddha and 
the whole universe are present in the quiet mind. We cannot find this quiet mind 1ƒ we 
continue to look outside, but not look within ourselves. To điscover our true nature 1s the 
highest realization. This realization can take place In the present life, and there 1s no need 
to waIt until we die to obtain the ultimate. According to the Mahayana view, Buddha- 
nature 1s the true, immutable, and eternal nature of all beings. According to almost all 
Mahayana sutras, all living beings have the Buddha-nature. The Buddha-nature dwells 
permanently and unalterably throughout all rebirths. That means all can become 
Buddhas. However, because of their polluted thinking and attachmentfs, they fall to 
realize this very Buddha-nature. 

Bản chất của đạo Phật: Nhân chánh niệm và giác ngộ trong mọi chúng sanh, tiêu biểu 
cho khả năng thành Phật của từng cá nhân. Chính chỗ mọi chúng sanh đều có Phật tánh, 
nên ai cũng có thể đạt được đại giác và thành Phật, bất kể chúng sanh ấy đang trong 
cảnh giới nào—The seed of mindfulness and enlightenment in every person, representing 
our potential to become fully awake. Since all beings possess this Buddha-nature, It 1s 
possIble for them to attain enlightenment and become a Buddha, regardless of what level 
Of existence they are. 

Bản tánh nguyên thủy: Bản thể toàn hảo, hoàn bị vốn có nơi sự sống hữu tình và vô tình. 
Theo giáo thuyết nhà Thiền thì mọi chúng sanh, mọi vật đều có Phật tánh, nhưng không 
biết và không sống với tánh này như một bậc giác ngộ luôn hằng sống với nó. Theo Bạch 
Ẩn, một Thiền sư Nhật Bản nổi tiếng, Bản tánh của Phật là đồng nhất với điều mà người 
ta gọi là “Hư Không.” Mặc dù Phật tánh nằm ngoài mọi quan niệm và tưởng tượng, 
chúng ta có thể đánh thức nó trong chúng ta vì chính bản thân của chúng ta cũng là một 
phần cố hữu của Phật tánh—Buddha-Nature, True Nature, or Wisdom Faculty (the 
substratum of perfection, of completeness, Intrinsic to both sentientf and Insentient life). 
According to Zen teaching, every sentient being or thing has Buddha-nature, but not 
being aware of It or not living with this awareness as an awakened one does. According 
to Hakuin, a famous Japanese Zen master, Buddha-nature 1s i1dentical with that which 1s 


4) 


1385 


called emptiness. Although the Buddha-nature 1s beyond all conception and Imagination, 
1f 1s possible for us to awaken to 1t because we ourselves are Intrinsically Buddha-nature. 

Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy: “Tất cả chúng sanh vốn có Phật tánh.” Toàn bộ đời 
sống tôn giáo của chúng ta bắt đầu bằng sự thể nghiệm này. Tỉnh thức về Phật tánh của 
mình và mang nó ra ánh sáng từ chiều sâu thắm của tâm thức, nuôi dưỡng và phát triển 
nó một cách mạnh mẻ là bước đầu của đời sống tôn giáo. Nếu một người có Phật tánh thì 
những người khác cũng có. Nếu một người có thể chứng nghiệm bằng tất cả tâm mình về 
Phật tánh, thì người ấy phải tự nhiên hiểu rằng người khác cũng có Phật tánh giống như 
vậy. Hành giả tu thiển nên tự biết mình là trước nhất biết rằng chân tánh của mình chính 
là Phật tánh. Như mặt trời và mặt trăng lúc nào cũng chiếu sáng, nhưng có khi chúng ta 
không thấy được bởi vì chúng bị mây che phủ, thì Phật tánh lại cũng luôn luôn có sẵn ở 
trong chúng ta, dầu không hiển hiện bởi vì nó bị những đám mây tham, sân, si che phủ. 
Công phu thiền quán là bổ đi những đám mây che phủ thể tánh chân thật của mình hầu 
Phật tánh có thể xuất hiện trở lại, kỳ diệu và sáng ngời thanh tịnh từ bản chất-—lIn the 
Lotus Sutra, the Buddha taught: “All sentient beings have the Buddha-nature Innately.” 
Our entire religIous life starts with this teaching. To become aware of one”s own Buddha- 
nature, bringing 1t to light from the depths of the mind, nurturing 1t, and developing 1t 
Vigorously 1s the first step of one”s religious life. If one has the Buddha-nature himself, 
others must also have 1t. If one can realize with his whole heart that he has the Buddha- 
nature, he comes spontaneously to recognize that others equally possess 1t. Anyone who 
cannot recognize this has not truly realized his own Buddha-nature. Zen practitloners 
should know ourselves 1s first of all to know that our own true nature 1s the Buddha- 
nature. Just as the sun and the moon are always shining, but may not be visible because 
they are obscured by clouds and mist, so the Buddha nature 1s ever present within us, 
though 1t may not be apparent because 1t 1s covered over by the clouds of Iust, hatred and 
delusion. To practice meditation 1s to remove the layers of clouds that conceal our true 
being so that our Buddha nature may appear again, wonderful and radiant In 1fs Intrinsic 


pUTItV. 


(IU Nghĩa của Phật Tánh —The meanings oƒ Buddhaía: Buddha nature—The Buddha- 


l) 


2) 


nature within (oneself) all beings which 1s the same as 1n all Buddhas. Potential bodhi 
remains In every gatI, all have the capacity for enlightenment; however, It requires to be 
cultivated In order to produce 1fs rIpe fruit—The potential for Buddhahood Inherent in all 
beings—The original nature—Self-Nature—True-Nature—Irue Mark—True Mind— 
Dharma Nature——AIl have the capacity for enlightenmet. 

Phật Tánh là bản thể toàn hảo, hoàn bị vốn có nơi sự sống hữu tình và vô tình—Buddha- 
Nature, True Nature, or Wisdom Faculty (the substratum of perfection, of completeness, 
1nfrInsIc to both sentient and 1nsentient life). 

Phật tánh trong mỗi chúng sanh đồng đẳng với chư Phật. Chủng tử tĩnh thức và giác ngộ 
nơi mọi người tiêu biểu cho khả năng tĩnh thức và thành Phật. Bản thể toàn hảo và hoàn 
bị sẵn có mỗi chúng sanh. Phật tánh ấy sẵn có trong mỗi chúng sanh, tất cả đều có khả 
năng giác ngộ; tuy nhiên, nó đòi hỏi sự tu tập tinh chuyên để gặt được quả Phật. Lý do 
của Phật tánh gồm trong sự đoạn trừ hai thứ phiển não—The seed of mindfulness and 
enlightenment In every person, representing our potential to become fully awakened and 


3) 


1386 


eventually a Buddha. The substratum of perfection, of completeness, Intrinsic to both 
senfient and Insentient life. The reason of Buddhahood consists in the destruction of the 
twofold klesa or evil passions. 

“Buddhata” là thuật ngữ Bắc Phạn dùng để chỉ “Phật tánh.” Từ Phật giáo Đại Thừa này 
dùng để chỉ thực tánh không thay đổi và cuối cùng của vạn hữu. Từ này thường được 
xem như tương đương với “Không tánh” và được định nghĩa một cách đơn giản như là sự 
thiếu vắng một bản chất không thay đổi và được xác định rõ ràng. Theo mô thức này, vì 
tất cả chúng sanh đều không có một bản chất không thay đổi, nên luôn thay đối, và vì 
vậy có khả năng thành Phật. Phật tánh còn được gọi là Chân tánh. Giác tánh là tánh giác 
ngộ sẵn có ở mỗi người, hiểu rõ để dứt bỏ mọi thứ mê muội giả dối. Trong Liên Tâm 
Thập Tam Tổ, Đại Sư Hành Sách đã khẳng định: “Tâm, Phật, và Chúng sanh không sai 
khác. Chúng sanh là Phật chưa thành; A Di Đà là Phật đã thành. Giác tánh đồng một chớ 
không hai. Chúng sanh tuy điên đảo mê lầm, song Giác Tánh chưa từng mất; chúng sanh 
tuy nhiều kiếp luân hồi, song Giác Tánh chưa từng động. Chính thế mà Đại Sư dạy rằng 
một niệm hồi quang thì đồng về nơi bản đắc.” Tuy nhiên, trong các truyền thống Đại 
Thừa khác, đặc biệt là ở vùng Đông Á, khái niệm về một mô thức có tính thực thể hơn 
được đưa ra và được xem như là bản tánh căn bản của mọi thực thể, một bản chất thường 
hằng mà tất cả chúng sanh đều có rằng tất cả đều có thể thành Phật. Thí dụ như trong 
truyền thống Thiền tông Nhật Bản, bản chất này được mộ tả như là “chân ngã” của mọi 
người, và Thiển đã phát triển kỹ thuật thiển quán qua đó hành giả có thể phát triển sự 
chứng nghiệm về cái chân ngã ấy. Khái niệm này không tìm thấy trong Phật giáo 
Nguyên Thủy, vốn không thừa nhận ý tưởng mọi chúng sanh đều có thể thành Phật, mà 
truyền thống này cho rằng chỉ có những cá nhân xuất chúng mới có thể thành Phật mà 
thôi và những người khác nên bằng lòng với việc chứng đắc Niết Bàn như một vị A La 
Hán hay một vị Bích Chi Phật —“Buddhata” 1s a Sanskrit term which means “Buddha- 
nature.” This Mahayana Buddhist term that refers to the final, unchanging nature of all 
reality. This 1s often equated with emptiness (sunyata) and defined as simply an absence 
of any fixed and determinate essence. According to this formulation, because sentient 
beings have no fixed essence, they are able to change, and thus have the potential to 
become Buddhas. The Buddha Nature 1s also called True Nature. The enlightened mind 
free from all illusion. The mind as the agent of knowledge, or enliphtenment. In the 
Thirteen Patriarchs of Pureland Buddhism, the Tenth Patriarch Ching-She confirmed: 
“Mind, Buddha, and Sentient Beings, all three are not any different. Sentient beings are 
Buddhas yet to be attained, while Amitabha 1s Buddha who has attained. Enlightened 
Nature 1s one and not two. Even though we are delusional, blind, and 1gnorant, but even 
so our Enlightened Nature has never been disturbed. Thus, once seeing the light, all will 
return to the inherent enlightenment nature.” In other Mahayana traditions, however, 
particularly in East Asia, the concept 1s given a more substantialist formulation and 1s 
seen as the fundamental nature of all reality, an eternal essence that all beings possess, 
and in virtue of which they can all become Buddhas. In Japanese Zen tradition, for 
example, 1t 1s described as true self of every Individual, and Zen has developed 
meditation techniques by which practitioners might develop experlential awareness 0Ÿ 1t. 
The concept 1s not found in Theravada Buddhism, which does not posit the Idea that all 
beings have the potential to become Buddhas, rather, Ñikaya Buddhist traditions hold that 


1387 


only certain exceptional Iindividuals may become Buddhas and that others should be 
content to attain Nirvana as an Arhat or Pratyeka-Buddha. 


(HI)Kiến Tánh Thành Phật — Seeing one?s own nature and becoming a Buddha: Behold (v) 
the Buddha-nature within oneself Kiến tánh hay thấy Phật tánh, hay thấy được tự tánh 
và thành Phật. Đây là câu nói rất thông dụng trong nhà thiển. Kiến tánh là nhìn thấy 
được Phật tánh hay nhìn thấy bản tánh thật của chính mình. Về mặt từ nghĩa, “kiến tánh” 
và “ngộ” có cùng một ý nghĩa và chúng thường được dùng lẫn lộn với nhau. Tuy nhiên 
khi nói về sự giác ngộ của Phật và chư tổ, người ta thường dùng chữ “ngộ” hơn là “kiến 
tánh” vì ngộ ám chỉ một kinh nghiệm sâu hơn. Đây là một câu nói thông dụng trong nhà 
Thiển. Đây là một trong tám nguyên tắc căn bản, của trực giác hay liên hệ trực tiếp với 
tâm linh của trường phái Thiển Tông——To see one”s own nature and become a Buddha, 
or to behold the Buddha-nature to reach the Buddhahood or to attain enlightenmernt. Thịs 
1S a Very common saying of the Zen school or Intuitive school. To behold the Buddha- 
nature within oneself or to see Into one”s own nature. Semantically “Beholding the 
Buddha-nature” and “Enlightenment” have virtually the same meaning and are often 
used Interchangeably. In describing the enliphtenment of the Buddha and the patriarchs, 
however, 1t is often used the word “Enlightenmenf” rather than “Beholding the Buddha- 
nature.” The term “enlightenmentf” Iimplies a deeper experience. This 1s a common sayIng 
of the Ch'an (Zen) or Intuitive School. Thịs 1s one of the eight fundamental principles, 
Iintuitional or relating to direct menfal vision of the Zen School. 


(IV)Phật Tánh đốt với hành giả tu Thiên— Buddha nature Jor Zen practiioners: Đối với 
hành giả tu thiển, Phật tánh không là gì cả, mà nó là chính chúng ta, lúc nầy và ở đây. 
Khi chúng ta nghe được âm thanh, tiếng động, nghe đau đớn nơi chân, nghe được tiếng 
nói chuyện; đó chính là tánh giác. Chúng ta không thể nào nắm bắt được tánh giác ấy; 
ngay lúc mà chúng ta cố nắm bắt nó thì nó đã thay đổi rồi. Tất cả những gì mà người tu 
thiển nên cố gắng là tỉnh thức từng phút từng giây, có nghĩa là chúng ta phải là chính 
mình ngay lúc nầy. Trong khi ngồi thiển, hành giả không mong trở thành bất cứ thứ gì, 
ngay cả thành Thánh. Một khi chúng ta có khả năng buông bỏ được cái tâm dong ruổi, 
dầu chỉ trong chốc lát, và chỉ ngồi với thực tại, lúc đó chúng ta giống như một tấm gương 
trong suốt. Chúng ta thấy tất cả mọi thứ; thấy chúng ta là cái gì. Chúng ta thấy được tất 
cả những vui sướng hạnh phúc, bất hạnh, giận dữ, lo lắng. Và chúng ta cũng thấy cả cái 
mà mình gọi là tâm linh. Kỳ thật, cái mà chúng ta gọi là tâm linh chỉ là cái mà chúng ta 
sống trọn vẹn với tất cả những cảm giác kia mà thôi. Vì vậy, một khi chúng ta nhận chân 
được tự tánh và sống với nó thì khi ấy chúng ta thật sự liễu ngộ, và không còn sự liễu 
ngộ nào hơn sự liễu ngộ nầy. Vì vậy, Phật tánh là chính chúng ta; tuy nhiên, chúng ta 
không bao giờ nhận ra cho đến khi nào chúng ta không còn bị lệ thuộc vào những thứ 
chung quanh mình. Một khi chúng ta sống được với trạng thái của những phút giây hiện 
tại là chúng ta đang sống với cái Phật tánh của chính mình vậy. Phật tánh vốn sẵn có 
trong chúng ta, không nghi ngờ gì cả. Phật tử thuần thành không nên mong mình trở 
thành bất cứ thứ gì khác hơn chính mình. Chúng ta đang ở đây ngay trong lúc nầy, chứ 
không nơi nào khác. Điều quan trọng ở đây là làm sao nhận ra được cái Phật tánh nây để 
sống với nó trong giây phút hiện tại nầy, và áp dụng được nó vào dời sống hàng ngày. 


1388 


Chuyện nầy đòi hỏi một quá trình tu tập với sự quyết tâm không ngừng nghỉ. Nên nhớ, 
chuyện nây nói dễ khó làm; tuy nhiên, chỉ có chính chúng ta mới là người có thể sống 
với cái Phật tánh của mình mà thôi, chứ không một ai khác—For Zen practitioners, the 
Buddha nature 1s nothing but exactly what we are at this very momeit (right now-right 
here). When we sounds, noises; when we feel the pain 1n our legs; or when we hear 
volces, efc; that 1s our Buddha nature. We cannot catch hold of 1t; the minute we try to 
catch it, it has changed. All that a Zen practitioner needs to do 1s to be mindful at every 
second. That 1s to say we should be what we are at each moment. While sitting 
meditation, Zen practfitioners should not expect to become anything, even becoming to be 
Noble. When we are able to gIve up this wandering mind, even for a few minutes, and 
Just sit with what 1s, then this presence that we are 1s like a mirror. We are able to see 
everything. We see what we are. We see all happiness, miseries, anger, anxIety. And we 
also see our so-called spirituality. As a matter of fact, the so-called spirituality 1s Just 
being with all that. Therefore, once we realize and be with the Buddha nature, then we 
are enlightened; and there 1s no other enliphtenment other than this one. Thus, the 
Buddha 1s ourselves; however, we will never see the Buddha until we are no longer 
attached to all these surroundings. Once we are able to live with “I am who I am at this 
very momenf”, we are living with the very state of the Buddha. Already we are the 
Buddha; there ¡1s Just no doubt about that. Devout Zen practitioners should never try to be 
anything else other than ourselves. We are here at this very moment, not anywhere else. 
The most Important thing 1s to realize clearly our Buddha nature so we can live with 1t at 
this very momert, and to be able to apply that in our daily activitles. This takes guts and 
endless cultivation. Remember, this 1s easy to talk, but not easy to do; however, onÌy us 
who can live with our own Buddha nature, and no-one else can. 


1389 


Chương Một Trăm Ba Mươi Sáu 
Chapter Qne Hundred and Thirty-Six 


Bát Phong và Khẩu Đầu Thiên 
Eight Winds and Bragging Zen 


(D_ Bản Chất của Bát Phong— The Natures oƒ the Eight Winds: Khen hay xưng tán. Nếu có 
người xưng tán mình một câu, mình cảm giác ngọt ngào như ăn đường mật và cảm thấy 
thoải mái. Chê là chê bai. Như có người chê bai mình, mình không thích, trong lòng rất 
khó chịu. Khi gặp chuyện øì phiền hà mình cắm thấy khổ sở. Khi gặp điều gì vui sướng 
không nên lấy làm đắc ý. Mọi điều khoái lạc đến thì chúng ta hãy coi đó là một sự khảo 
nghiệm, để thử xem tâm ý của mình ra sao. Khi được lợi ích mình cảm thấy vui, bị thiệt 
hại mình cảm thấy buồn, đó là sự biểu hiện của sự yếu kém định lực. Khi gặp bất cứ sự 
gian nan đến đâu, chúng ta không nên nao núng, có thất bại cũng không động tâm. Khi 
có người nói xấu mình, mình cũng không hề gì. Mình coi chuyện đó như không có gì, tự 
nhiên sóng gió sẽ hết. Khi có người xưng tán mình, truyền tụng hay tôn xưng mình mình 
cũng không nên dao động. Chỉ nên coi các thứ công danh như sương mai còn đọng lại 
bên kiến cửa sổ vào buổi ban mai mà thôi—When others praise us, it tastes as sweet as 
honey; 1t 1s a comfortable sensation. When somebody makes fun of us, or mock us, even 
a little, we can not stand 1t, and 1t 1s a very uncomfortable sensation. When we experlence 
a little bit of suffering, we become afflicted. Whenever suffering befalls us, 1t 1s a test to 
see whether or not we can forbear 1t. We should not let a litle happiness overwhelm us. 
AlI kinds of happy states are tests, to see what we wIll do with them. When we become 
pleased when we gain benefits and are sad when we lose them. This shows a lack of 
samadhi-power. No matter what difficulties arise, we ought to take them In stride and not 
be upset when we lose out. When someone Insults us and spreads tales about us, we 
should not mind. We should let It pass, come what may. The entire episode will 
eventually calm down all by itself. When we are praised by someone and he makes our 
name known, we should take It in stride and regard glory and honor as no more Important 
than mist on the window pane at dawn—— 


(II) Bát Phong và Thiền Quán— Eight Winds and Zen: Bát phong hay tám điều cẩn trở bước 
tiến trên đường giác ngộ. Còn gọi là Bát Pháp, hay Bát Thế Pháp. Theo Kinh Phúng 
Tụng trong Trường Bộ Kinh, có tám ngọn gió khuấy lên dục vọng, làm cẩn trổ hành giả 
trên bước đường tu tập giác ngộ. Chúng còn được gọi là Bát Pháp Thế Gian vì chúng cứ 
theo nhau tiếp diễn khi thế giới còn tổn tại. Sự vừa ý khi vinh, khi được..., và sự phẫn uất 
khi nhục thua. Sở dĩ gọi là “Bát Phong” vì chúng là tám ngọn gió làm ngăn trở sự phát 
triển của hành giả trên bước đường giác ngộ và giải thoát. Khi tám ngọn gió chướng này 
thổi, con người cảm thấy bị chúng xâu xé, vì vậy mà họ cố chạy lại đầu này để trốn đầu 
kia, cứ như thế mà họ tiếp tục bị xoay vần trong luân hồi sanh tử. Tám ngọn gió độc theo 
Hòa Thượng Thích Giác Nhiên (Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế 
Giới), có tám ngọn gió là tấm món: khen, chê, khổ, vui, lợi, suy, phỉ báng và vinh dự. 


1390 


Những thứ nầy được coi như là tám ngọn gió có thể làm lay chuyển và quay cuồng những 
ai không đủ định lực. Tám loại gió nầy chính là một pháp môn dùng để khảo nghiệm tâm 
của người tu. Gặp thuận cảnh hay nghịch duyên tâm đều không động. Nếu động tức là tu 
trì chưa đúng, hay định lực hãy còn kém—According to the Sangiti Sutta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are eight winds or Influences (or worldly conditions) 
which fan the passions and prevent cultivators from advancing along the ripht path to 
enlightenment. They are also called the Eight Worldly States. They are so called because 
they continually succeed each other as long as the world persists; the approval that has 
the gain, etc., and the resentment that has the loss, etc. They are so called “Eight Winds” 
because they prevent people from advancing along the right path to enlightenment and 
liberation. When these eight worldly winds blow, men find themselves torn between 
them, they try to run toward one end to flee the other, so they continue endlessly In the 
cycle of birth and death. According to Most Venerable Thịch Giac Nhiên (President of 
the International Sangha Buddhist Bhiksu Order), the eight winds that blow people who 
lack samadhi-power. They are dharmas that test our mind, to see whether adverse or 
favorable situatilons will upset our equilibrium. If they upset us, our cultivation still lacks 
maturity and we are deficient In the power of samadhI. 


(II)Bát Phong và Khẩu Đầu Thiền của Tô Đông Pha— Eight Winds and Bragging Zen 0ƒ 
Su Tung Po: Vào đời nhà Tống có vị thi sĩ tên là Tô Đông pha, đã từng nghiên cứu Phật 
Pháp thâm sâu, nhưng công phu thiển định còn yếu kém. Tuy nhiên, ông cho rằng định 
lực của mình đã cao. Một hôm, nhân cảm hứng, ông cảm tác bài thơ: 

“Khể thủ thiên trung thiên 
Hào quang chiếu đại thiên 
Bát phong xuy bất động 
Đoan tọa tử kim liên.” 
(Khấu đầu lạy chư thiên 
Hào quang chiếu đại thiên 
Tám gió lay chẳng động 
Sen vàng ngồi ngay ngắn). 

Lúc đó, ông tự nghĩ rằng mình đã khai ngộ, nên muốn có sự ấn chứng của Thiền Sư 
Phật Ấn. Ông sai người qua sông mang bài kệ tới chùa Kim Sơn. Thiển sư xem qua liên 
đề bốn chữ: “Đánh giắm! Đánh giắm!” ngay trên bài kệ, rỗi đưa cho thị giả mang về. Tô 
Đông Pha xem xong, lửa vô minh bốc cao ngùn ngụt. Ông giận dữ bảo: “Sao lại có 
chuyện nầy?” Đây là bài khai ngộ mà Thiển sư bảo là “Đánh giắm” nghĩa là làm sao? 
Nói xong, ông bèn qua sông tìm Thiền sư Phật Ấn để chất vấn. Khi đến chùa thì Thiển 
Sư Phật Ấn đã chờ sẵn và cười lớn: “Chào mừng Đại Học Sĩ họ Tô, bát phong không lay 
chuyển, nhưng lại bị cái đánh giắm đẩy qua sông tới đây! Xin chào!” Tô Đông Pha đang 
cơn giận dữ, nhưng nghe nói đến đó thấy có lý, nên nhìn nhận công phu của mình hãy 
còn non kém nên lễ tạ Thiền sư. Từ đó ông bỏ thói “Khẩu Đầu Thiền”. Thế mới biết, 
công phu thiền định không thể nói suông mà được. 

In the Sung Dynasty, a poet named Su Tung Po was adept in Buddhsst study. Although his 
skill in Zen concentration was Immature, he felt himself to be quite accomplished. One 
day, feeling exuberant and possessed by a sudden inspiration, he penned a verse: 


1391 


“I pay my respect to the chief of gods, 

Whose haIrmark-light illumines the unIverse; 
The Eight Winds blow me not, as I 
Meditate on this purple-golden lotus.” 
He thought he had already gained enliphtenment, and he wanted this enlightenment 
certfled by Zen Master Foyin. Thereupon, he sent his servant to Gold Mountain 
Monastery across the river from his home. The elderly Zen Master took a look at the 
verse the messenger handed him and wrote two words on the paper: “Fart! Fart!” and told 
the attendant to take the message back. Su Tung Po read the reply and blew up in a fit of 
anger. He thundered, “How dare you! This 1s my enliphtenment testimonial; how dare 
you call It a farf?” He promptly rowed across the river to talk with the Zen Master. 
Unexpectedly, as soon as he reached the gate of Gold Mountain, Zen Master FoyIn was 
watIting for him, to say “Oh, welcome! Welcome to the Great Adept Su Tung Po, one who 
1s unmoved by the Eight Winds, but who let a couple of tiny farts blow him all the way 
across the river. Welcome!” The two were old friends and fellow cultivators, and they 
were In the habit of Joking with each other. Su Tung Po”s vocanic anger, ripht on the 
verge of exploding, was cooled off completely by the truth Zen Master Foyins statement. 
AlI he could do was admit that his samadhi still lacked maturity and bow Master Foyin. 
He apologized for making a scene, and thereafter he avoided bragsing. Zen skill 1s 
proven by practice, not by skill of mouth. If we do not practice what we preach, 1t does 
nof COunt 


(IV)Những lợi ích của thiền quán trong việc làm ngừng những ngọn gió này— The benefifs 
0ƒ meditation in stopping these eighf winds: Khi tám ngọn gió chướng này thổi lên, con 
người cảm thấy bị chúng xâu xé, chạy lại đầu này để trốn đầu kia. Nhưng khi tâm đứng 
yên trong trạng thái an định của thiển quán, nó có thể vững vàng như một quả núi, ngay 
cả khi phải chịu đựng đủ thứ ngược đãi. Đức Phật có một vị đệ tử tại gia thường bỏ bê vợ 
để tu tập hay đi nghe Đức Phật thuyết pháp. Điều này khiến cho người vợ giận dữ. Bà vợ 
không những giận chồng mà còn giận luôn cả Đức Phật vì bà cho rằng Đức Phật đã dùng 
ma lực để cướp mất chồng mình. Một hôm, sau khi người chồng đi nghe pháp về trễ, bà 
vợ tìm đến la lối và chưởi rủa Đức Phật. Đức Phật chỉ yên lặng ngồi nghe mà không nói 
một lời. Các đệ tử khác cố đẩy người đàn bà ra, nhưng Đức Phật bảo họ đừng làm như 
vậy. Người đàn bà tiếp tục la lối và rồi bổ đi khi đã mệt mỏi. Sau khi người đàn bà đã bỏ 
đi, Đức Phật bèn hỏi các đệ tử: “Nếu có ai đó đem cho các ông một món quà mà các ông 
thích, thì các ông sẽ làm gì?” Các đệ tử trả lời: “Bạch Đức Thế Tôn, chúng con sẽ nhận 
lãnh món quà ấy.” Đức Phật hỏi tiếp: “Nếu có ai đó đem tặng món quà mà các ông 
không thích thì các ông sẽ làm gì?” Các đệ tử trả lời: “Bạch Đức Thế Tôn, chúng con sẽ 
không nhận nó.” Đức Phật nói thêm: “Nếu các ông không nhận nó, thì món quà đó thuộc 
về ai?” Các đệ tử trả lời: “Bạch Đức Thế Tôn, nó vẫn thuộc về người chủ của nó.” Đức 
Phật tiếp: “Đó là việc của người đàn bà khi nãy. Bà ấy đem tặng ta một món quà mà ta 
không thích, nên ta không nhận nó. Vậy thì món quà đó vẫn còn trong tay bà ta.” Như 
vậy nếu chúng ta không chạy theo những ngọn gió độc của thế gian như được, mất, danh, 
lợi, chê, khen, vui, buồn, vân vân, thì chúng sẽ không ảnh hưởng øì được với chúng ta 
cả—When these eight winds blow, men find themselves torn between them, they try to 


1392 


run to one end to flee the other. But when the mind ¡1s poised in the tranguil state of 
meditation, 1t can remain steadfast like a mounfain, even when we are subjected to all 
kinds of abuse. The Buddha had a lay disciple who often neglected his wIfe in order to 
practice the Way or to go to listen to the Buddhaˆs teachings. This made his wife feel 
very angry. She was angry not only with her husband, but also with the Buddha. She 
believed that the Buddha was using some mystical power to steal her husband. One day, 
after her husband had come home late, she went to the Buddha and yelled at Him with 
very harsh words. The Buddha sat listening quietly without speaking a word. His disciples 
tried to push the woman away, but the Buddha Instructed them not to do that. The woman 
confinued to yell at the Buddha and then left when she was tired. After she left, the 
Buddha asked his disciples: “If someone offers you a gIft that you like, what would you 
do?” The disciples replied: “Lord, we would accept it.” The Buddha asked again: “If 
someone offers you a gifÍt that you do not like, what would you do?” The discIples 
replied: “Lord, we would not accept 1t.” The Buddha added: “If you did not accept 1t, 
what would become of it?” 'The disciples replied: “It would remain In the owner”s hands.” 
The Buddha continued: “Now Just that has happened with the woman who was here. She 
offered me a disagreeable gift, and I dịd not accept 1t. So that gift 1s still 1n her hands.” 
Thus, 1ƒ we do not go after these polsonous winds of gann, loss, fame, defamation, praIse, 
ridicule, sorrow, and Joy... there 1s no way they can impact us. 


13. 
14. 
15. 


16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 


29. 
30. 


31. 
32. 
33. 


34. 
35. 
36. 


37. 


1393 


REFERENCES 


An Amnotated Bibliography Of Selected Chinese Reference Works, Ssu-yu Teng & Knight 
Biggerstaff, London, UK, 1950. 

An Trú Trong Hiện Tại, Thích Nhất Hạnh, Tu Viện Kim Sơn, U.S.A., 1987. 

The Art Of Chinese Poetry, James J. Y. Liu, London, 1962. 

At The Zen Gate: Vào Cổng Nhà Thiền, Thích Thanh Từ, translated into English by Toàn Kiên 
Phạm Ngọc Thạch & Lê Thùy Lan, San Diego, CA, USA, 2000. 

Ba Mươi Ngày Thiền Quán, Joseph Goldstein, dịch giả Nguyễn Duy Nhiên, 1992. 

Ba Trụ Thiền, Roshi Philip Kapleau, Việt dịch Đỗ Đình Đồng, U.S.A., 1962. 

Bá Trượng Ngữ Lục, dịch giả Dương Thanh Khải, Vinhlong, VN, 2012. 

Beat Stress With Meditation, Naom1i Ozamiec, London, UK, 1997. 

Being Peace, Thích Nhat Hanh, Berkeley, CA, U.S.A., 1987. 


._ The Benefits Of Walking Meditation, Sayadaw U. Silananda, Sri Lanka, 1995. 
.. Bích Nham Lục, Thiên Sư Viên Ngộ, dịch giả, Thích Thanh Từ, 1995. 
. Biển Trí Huệ, Tenzin Gyatso, The Fourteenth Dalai Lama, dịch giả Đào Chính & Đoan Nghiêm, 


NXB Phụ Nữ, 2007. 

Biện Chứng Giải Thoát Trong Giáo Lý Trung Hoa, Nghiêm Xuân Hồng, NXB Xuân Thu, 1967. 
The Blooming Of A Lotus, Thích Nhat Hanh, Boston, U.S.A., 19943. 

The Blue CHÍf Record, translated into English by Thomas Cleary & J.C. Cleary, Boston 
Massachusetts, U.S.A., 1977. 

Book Of Serenity, Thomas Cleary, Boston, Massachusetts, U.S.A., 1988. 

Bồ Đề Đạt Ma Quán Tâm Pháp, Việt dịch Minh Thiền, 1972. 

The Brightened Mind, AJjahn Sumano Bhikkhu, India, 2011. 

The Buddhaˆs Ancient Path, Piyadassi Thera, 1964. 

The Buddha And H¡s Teaching, Ernest K.S. Hunt, 1992. 

Buddhism In China, Kenneth K. S. Ch'ien, Princeton, New Jersey, U.S.A., 1964. 

Buddhism Is Not What You Think, Steve Hagen, New York, U.S.A., 1999, 

A Buddhist Bible, Rebert Aitken, Boston, Massachuset(s, U.S.A., 1938. 

Buddhist Meditation, Edward Conze, 1956. 

The Buddhist Teaching Of Totality, Garma C.C. Chang, New Delhi, 1992. 

Calm and Insight, Bhikkhu Khantipalo, 1981. 

Calming The Mind, Gen Lamrimpa, 1992. 

Calming The Mind and Discerning The Real, Tsong-Kha-Pa, English Translator Alex Wayman, 
1978. 

The Chan Handbook, Ven. Master Hua, Ukiah, CA, U.S.A., 2004. 

Chân Ngôn Tông Nhật Bản, Satoo Ryoosei & Komine Ichin, Việt dịch Thích Như Điển, 
Hannover, Germany, 2010. 

Chuyển Hóa Tâm, Shamar Rinpoche, dịch giả Lục Thạch, ÑNXB Tôn Giáo, 2004. 

Chứng Đạo Ca, thiển sư Huyền Giác, dịch giả Trúc Thiên, 1970. 

A Concise Dictionary Of Buddhism & Zn, Ingrid Fischer-Schreiber & Michael Diener, translated 
by Michael H. Kohn, Boston, U.S.A., 1991. 

The Connected Discourses of the Buddha, translated from Pali by Bhikkhu Bodhi, 2000. 

Công Án Của Phật Thích Ca Và Tổ Đạt Ma, Thích Duy Lực, Santa Ana, CA, U.S.A., 1986. 

Cuộc Đời Là Một Hành trình Tâm Linh, Sayadaw U Jotika, dịch giả Tỳ Kheo Tâm Pháp, NXB 
Tôn Giáo, 2006. 

Daily Wisdom, Tenzin Gyatso, The Fourteenth Dalai Lama, edited by Josh Bartok, Boston, U.S.A.., 
2003. 


38. 
39. 
40. 
4I. 
42. 
43. 
._ The Diary Of A Meditation Practitioner, Dr. Jane Hamilton Merrit, U.S.A., 1960. 
45. 
46. 
41. 
48. 
49. 
50. 
51. 
3. 
53. 
31. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
@2. 
63. 
G1. 
65. 
66. 
G7. 
68. 
69. 
70. 
71. 
117 
73. 
74. 
75. 


76. 
71. 
78. 
79. 
80. 
61. 
82. 
83. 
84. 


1394 


Danh Từ Thiển Học Chú Giải, Thích Duy Lực, Thành Hội PG TPHCM, 1995, 

Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh, Hòa Thượng Thích Huệ Hưng, 1951. 

Duy Thức Học, Thích Thắng Hoan, San Jose, CA, U.S.A., 1998. 

Đạo Phật Trong Đời Sống, 10 volumes, Thiện Phúc, USA, 1994. 

Đạo Phật An Lạc và Tỉnh Thức, Thiện Phúc, USA, 1996. 

The Diamond Sutra and The Sutra Of Hui-Neng, A.E. Price and Wong Mou-Lam, 1947. 


Directing To Self Penetration, Tan Acharn Kor Khao-suan-luang, Bangkok, 1984. 

Đoạn Trừ Lậu Hoặc, Acharya Buddharakkhita, dịch giả Tỳ Kheo Pháp Thông, 2002. 
Đường Về Bến Giác, Thích Thanh Cát, Palo Alto, CA, 1987. 

Đường Về Thực Tại, Chu Tư Phu-Cát Tư Đính, dịch giả Từ Nhân, NXB Phương Đông, 2007. 
The Elements of Zen, David Scott and Tony Doubleday, 1992. 

The English-Chinese Dictionary, Lu Gusun, Shangal, China, 1994. 

Essays In Zen Buddhism, Daisetz Teitaro Suzuki, 1949. 

Essentials Of Insight Meditation, Ven. SujJiva, Malaysia, 2000. 

Everyday Zen, Charlotte Joko Beck, edited by Steve Smith, NY, U.S.A., 1998. 

The Experience of Insight, Joseph Goldstein, Santa Cruz, CA, U.S.A., 1976. 

The Flower Ornamernt Scripture, Shambhala: 1987. 

Food For The Thinking Mind, Ven. K. Sri Dhammananda, Kuala Lumpur, Malaysia, 1999. 
The Gateless Barrier, Robert Aitken, San Francisco, CA, U.S.A., 1990. 

Generating The Mind Of Enlightenment, The Dalai Lama XIV, 1992. 

The Gift Of Well-Being, AJahn Munido, ÚK, 1997, 

Gõ Cửa Thiển, Zen Master Muju, dịch giả Nguyên Minh, NXB Văn Hóa Thông Tin, 2008. 
A Guide To Walking Meditation, Thích Nhat Hanh, 1985. 

A Heart As Wide As The World, Sharon Salzberg, Boston, Massachusetts, U.S.A., 1997. 
Hiểu Về Trái Tim, Thích Minh Niệm, NXB Trẻ, V.N., 2010. 

The Holy Teaching Of Vimalakirti, Robert A.F. Thurman: 1976. 

How To Get From Where You Are To Where You Want To Be, Cheri Huber, 2000. 
Hương Thiền, Thích Nhật Quang, NXB TPHCM, 2001. 

The Illustrated Encyclopedia Of Zen Buddhism, Helen J. Barom, Ph.D., NY, U.S.A., 2002. 
Im Lặng Là Tiếng Động Không Ngừng, Thích Giác Nhiệm, VN, 2004. 

An Index To The Lankavatara Sutra, D.T. Suzuki, New Delhi, India, 2000. 

In This Very Life, Sayadaw U. Pandita, 1921. 

In This Very Momernt, James Ishmael Ford, Boston, U.S.A., 1996. 

An Index to the Lankavatara Sutra, Daisetz Teitaro Suzuki, London, 1934. 

Insights, Ven. Master Hsuan Hua, Ukiah, CA, U.S.A., 2007. 

Insight Meditation, Joseph Goldstein, 1993. 

The Intenion Of Patriarch Bodhidharma Coming From The West, Ven. Master Hsuan Hua, 
Burlingame, CA, U.S.A., 1983. 

An Introduction To Zen Buddhism, D.T. Suzuki, 1934. 

IUs Easier Than You Think, Sylvia Boorstein, 1995. 

Journey Without Goal, Chogyam Trungpa, 1981. 

Just Add Buddha!, Franz Metcalf, Berkeley, CA, U.S.A., 2004. 

Khai Mở Đạo Tâm, Đạo Sư Duy Tuệ, U.S.A., 2008. 

Khi Nào Chim Sắt Bay, Ayya Khema, Việt dịch Diệu Liên Lý Thu Linh, 2004. 

Kim Cang Giảng Giải, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1992. 

Kinh Nghiệm Thiền Quán, Joseph Goldstein, dịch giả Nguyễn Duy Nhiên, NXB Đà Nẵng, 2007. 
Kinh Pháp Bảo Đàn, Dương Thanh Khải, Vinhlong, VN, 2007. 


1395 


§5. Lịch Sử Thiển Học, Ibuki Atsushi, dịch giả Tàn Mộng Tử, NXB Phương Đông, VN, 2001. 

$6. The Lion Roar, David Maurice, NY, U.S.A, 1962. 

87. Living Buddhist Masters, Jack Kornfield, Santa Cruz, CA, U.S.A., 1977. 

88. Living In The State Of Stuck, Marcia J. Scherer, Santa Cruz, CA, U.S.A., 1996. 

89. The Long Discourses of the Buddha, translated from the Pali by Maurice Walshe, 1987. 

90. Luminous Mind, Joel and Michelle Levey, CA, U.S.A., 1999, 

91. Mã Tổ Ngữ Lục, dịch giả Dương Thanh Khải, Vinhlong, VN, 2012. 

92. Meditating With Mandalas, David Fontana, London, UK, 2005. 

93. Meditation, Eknath Easwaran, Petaluma, CA, U.S.A., 1978. 

94. Meditation Now: Inner Peace Through Inner Wisdom, S.NÑ. Goenka, Seattle, WA, U.S.A., 2002. 

95. The Method of Zen, Eugen Herrigel, 1960. 

9ó. The Middle Length Discourses of the Buddha, translated from the Pali by Bhikkhu Nanamoll, 
edited and revised by Bhikkhu Bodhi, 1995. 

97. The Mind In Early Buddhism, Ven. Thích Minh Thanh, NXB Tổng Hợp TPHCM, 2001. 

98. Mindfulness, Bliss, And Beyond, Ajahn Brahm, U.S.A., 1951. 

99. Minh Sát Thực Tiễn, Mahasi Sayadaw, dịch giả Tỳ Kheo Pháp Thông, NXB Tôn Giáo, VN, 2007. 

100.Minh Triết Thiển, Đạo Sư Duy Tuệ, ÑNXB Văn Hóa-Thông Tin, Hà Nội, VN, 2008. 

101.More Daily Wisdom, Tenzin GØyatso, The Fourteenth Dalai Lama, edited by Josh  Bartok, Boston, 

U.S.A., 2006. 

102.Mở Rộng Tâm, Đạo Sư Duy Tuệ, U.S.A., 2003. 

103.Nẻo Vào Thiền Học, Thích Nhất Hạnh, NXB Lá Bối, 1970. 

104.Nếp Thiền, Thích Nhật Quang, NXB TPHCM, 2002. 

105.Ngay Trong Kiếp Sống Này, U Pandita, dịch giả Tỳ Kheo Khánh Hỷ, San Jose, CA, U.S.A., 1996. 

106.Nghiên Cứu Kinh Lăng Già, D.T. Suzuki, Việt dịch Thích Chơn Thiện & Trần Tuấn Mẫn, 

GHPGVN Ban Giáo Dục Tăng Ni, 1992. 

107.Nguồn Sống An Lạc, Thích Từ Giang & Thích Phong Hội, NXB Tôn Giáo Hà Nội, VN, 2001. 

108.Những Vị Thiển Sư Đương Thời, Jack Kornfield, dịch giả Tỳ Kheo Minh Thiện, NXB TPHCM, 

1999. 

109.Niệm Phật Thập Yếu, Hòa Thượng Thích Thiển Tâm, 1950. 

110.The Nine Essential Factors Which Strengthen The Indriya Of A Vipassana Meditating Yogi, Ven. 
Sayadaw U Kundalabhivamsa, Singapore, 1994. 

111.Nirvana In A Nutshell, Scott Shaw, New York, 2002. 

112.Nơi Ấy Cũng Là Bây Giờ Và Ở Đây, Jon Kabat-Zinn, dịch giả Nguyễn Duy Nhiên, NY, U.S.A., 
1996. 

113.An Open Heart, The Dalai Lama XIV, 2012. 

114.Open Heart, Clear Mind, Thubten Chodron, 1990. 

115.Opening The Hand Of Thought, Kosho Uchiyama, U.S.A., 2004. 

116.Original Teachings Of Ch'an Buddhism: Selected from Transmission Of The Lamp, Chang Chung 
Yuan, 1969. 

117.Ốc Đảo Tự Thân, Ayya Khema, dịch giả Diệu Đạo, U.S.A., 2002. 

118.Pagodas, Gods and Spirits of Vietnam, Ann Helen Dnger & Walter Unger, NY, U.S.A., 1997, 

119.Pháp Bảo Đàn Kinh, Cư Sĩ Tô Quế, 1946. 

120.Pháp Bảo Đàn Kinh, Mai Hạnh Đức, 1956. 

121.Pháp Bảo Đàn Kinh, Hòa Thượng Thích Mãn Giác, 1985. 

122.Pháp Bảo Đàn Kinh, Hòa Thượng Minh Trực, 1944. 

123.Pháp Bảo Đàn Kinh, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1992. 

124.Pháp Bửu Đàn Kinh, Hòa Thượng Thích Từ Quang, 1942. 

125.Pháp Hành Thiển Tuệ, Tỳ Kheo Hộ Pháp, NXB Tôn Giáo, 2000. 


— 





1396 


126.Pháp Môn Tọa Thiền, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, 1960. 

127.Phật Dạy Luyện Tâm Như Chăn Trâu, Tâm Minh Ngô Tằng Giao, NXB Phương Đông, VN, 2010. 

128.Phật Giáo Thiển Tông, Muso, dịch giả Huỳnh Kim Quang, 1996. 

129.Phật Pháp Căn Bản (Việt-Anh)—Basic Buddhist Doctrines, 08 volumes, Thiện Phúc, USA, 2009. 

130.Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức, Zen Master Thích Nhất Hạnh, 1975. 

131.Phương Pháp Tọa Thiền, Thích Thanh Từ, NXB TPHCM, 2004. 

132.Pointing The Way, Bhagwan shree Rajneesh, India, 2006. 

133.The Practice of Tranquility and Insight, Khenchen Thrangu, New York, 1993. 

134.The Practice of Zen, Chang Chen Chi, London, UK, 1959. 

135.Practicing The Dhamma With A View To Nibbana, Radhika Abeysekera, Sri Lanka, 2008. 

136.Present Moment Wonderful Moment, Thích Nhat Hanh, 1990. 

137.Pure Land Zen-Zen Pure Land, Letters From Patriarch Yin Kuang, translated by Master Thích 
Thien Tam, Second edition, 1993. 

138. The Pursuit Of Happiness, David Pond, Woodbury, MN, 2008. 

139.Quy Sơn Cảnh Sách, Quy Sơn Linh Hựu, dịch giả Nguyễn Minh Tiến, NXB Tôn Giáo, 2008. 

140.Quy Sơn Ngữ Lục, dịch giả Dương Thanh Khải, Vinhlong, VN, 2012. 

141.The Requisites Of Enlightenment, Ven. Ledi Sayadaw, Sri Lanka, 1971. 

142.Sayings Of Buddha, The Peter Pauper Press, New York, U.S.A., 1957. 

143.The Shambhala Dictionary Of Buddhism & Zen, Ingrid Fischer-Schreiber & Michael Diener, 
translated by Michael H. Kohn, Boston, U.S.A., 1991. 

144.Shobogenzo: book 1, book 2, book 3, and book 4, Zen Master Dogen, translated into English by 
Gudo Nishi]ima & Chodo Cross, London, UK, 1994. 

145.A Short History Of Buddhism, Edward Conze, London, UK, 1980. 

146.Sixth Patriarch”s Sutra, Tripitaka Master Hua, 1971. 

147.Soi Gương Ngữ Hạnh Thiền Môn, Thích Quảng Hiển, NXB Tôn Giáo Hà Nội, VN, 2006. 

148.Sống Thiển, Eugen Herrigel, Việt dịch Thích Nữ Trí Hải, VN, 1989. 

149.A Still Forest Pool, Achaan Chah, compiled and edited by Jack Kornfield & Paul  Breiter, 
Wheaton, lllinois, U.S.A., 1985. 

150.Studies in Chˆan and Hua-Yen, Robert M. Gimello and Peter N. Gregory, Honolulu, 1984. 

151.Studies in The Lankavatara Sutra, Daisetz Teitaro Suzuki, London, 1930. 

152. The Supreme ScIence Of The Buddha, Egerton C. Baptist, San Diego, CA, U.S.A., 1955. 

153.Suramgama Sutra, Minh Tâm Lê Đình Thám: 1961. 

154.Sử 33 Vị Tổ Thiền Tông Ấn-Hoa, Thích Thanh Từ, NXB Tôn Giáo, VN, 2010. 

155.Sự Thực Hành Về Thiền Chỉ Và Thiển Quán, Khenchen Thrangu, dịch giả Nguyên Hương, 2004. 

156. Tác Dụng Của Thiển Đối Với Đời Sống Con Người, Thông Triệt, U.S.A., 2000. 

157.Tam Giáo Việt Nam Tiền Để Tư Tưởng Mở Đạo Cao Đài, Huệ Khải, NXB Tam Giáo Đồng 
Nguyên, San Martin, CA, USA, 2010. 

158.Taming The Monkey Mind, Thubten Chodron, Singapore, 1990. 

159.Tao Te Ching, Lao-tsu, Random House, NY, U.S.A., 1972. 

160.Tâm Bất Sinh, Zen master Bankei, dịch giả Thích Nữ Trí Hải, Hoa Dam Publisher 2005. 

161.Tâm Và Ta, Thích Trí Siêu, NXB Đông Phương 2010. 

162.Teachings From The Silent Mind, Ajahn Sumedho, Hertfordshire, UK, 1984. 

163.Temple Dusk, Mitsu SuzukI, translated into English by Kazuaki Tanahashi & Gregory A. Wood, 
Berkeley, CA, U.S.A., 1992. 

164.That Which You Are Seeking Is Causing You To Seek, Cheri Huber, 1990. 

165.Thiên Trúc Tiểu Du Ký, Thiện Phúc, USA, 2006. 

166. Thiển Dưới Ánh Sáng Khoa Học, Thích Thông Triệt, Perris, CA, U.S.A., 2010. 

167.Thiển Đạo Tu Tập, Chang Chen Chi, Việt dịch Như Hạnh, North Hills, CA, U.S.A., 1998. 


1397 


168.Thiển Định Thực Hành, Thuần Tâm, Nhà Sách Lê Lai, Saigon, VN, 1970. 

169.Thiển Đốn Ngộ, Thích Thanh Từ, Tu Viện Chơn Không, VN, 1974. 

170.Thiển & Giải Thoát, H.T. Tinh Vân, dịch giả Thuận Hùng, NXB Thời Đại, 2010. 

171.Thiển Là Gì?, Thích Thông Huệ, U.S.A., 2001. 

172.Thiển Lâm Bảo Huấn, Diệu Hỷ & Trúc Am, dịch giả Thích Thanh Kiểm, NXB Tôn Giáo, 2001. 

173.Thiển Luận, 3 vols, D.T. Suzuki, dịch giả Trúc Thiên, 1926. 

174.Thiển Phái Lâm Tế Chúc Thánh, Thích Như Tịnh, IIlinois, U.S.A., 2006. 

175.Thiển Quán: Tiếng Chuông Vượt Thời Gian, Sayagyi U Ba Khin, dịch giả Tỳ Kheo Thiện Minh, 
NXB TPHCM, 2002. 

176.Thiền Sư, Thiện Phúc, USA, 2007. 

177.Thiển Sư Trung Hoa, Hòa Thượng Thích Thanh Từ: 1995. 

178.Thiển Sư Việt Nam, Hòa Thượng Thích Thanh Từ: 1972. 

179.Thiển Tào Động Nhật Bản, Amazu Ryuushin, Việt dịch Thích Như Điển, Hannover, Germany, 
2008. 

180.Thiển Tâm Từ, Sharon Salzberg, dịch giả Tỳ Kheo Thiện Minh Trần Văn Huân, NXB Tôn Giáo, 
2002. 

181.Thiển Thư Tây Tạng, Lama Christie MeNally, Việt dịch Đại Khả Huệ, NXB Phương Đông, 2010. 

182.Thiển Tông Trực Chỉ, Thiển sư Thiên Cơ, dịch giả Thích Thanh Từ, 2002. 

183.Thiển Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1991. 

184.Thiển Tứ Niệm Xứ Minh Sát Tuệ, H.T. Giới Nghiêm, NXB Tôn Giáo 2009. 

185. Thiền Uyển Tập Anh, Lê Mạnh Thát, NXB TPHCM, 1999. 

186. Thủ Lăng Nghiêm Kinh, Hòa Thượng Bích Liên, Hòa Thượng Như Phước, Hòa Thượng Từ Quang, 
1957. 

187.Thủ Lăng Nghiêm Kinh, Tâm Minh Lê Đình Thám, 1961. 

188.Thủ Lăng Nghiêm Kinh, Trí Độ và Tuệ Quang, 1964. 

189.Thuần Hóa Tâm Hồn, Ven. Thubten Chodron, dịch giả Thích Minh Thành, NXB Tổng Hợp 
TPHCM, 2003. 

190.The Three Pillars of Zen, Roshi Philip Kapleau, 1912. 

191.Thuật Ngữ Duy Thức Học, Giải Minh, NXB Phương Đông, 201 l1. 

192.To Be Seen Here And Now, Ayya Khema, Sri Lanka, 1987. 

193.Three Hundred S1xty-Five Zen Daily Readings, Jean Smith, NY, U.S.A., 1999. 

194.Three Pilars Of Zen, Roshi Philip Kapleau, U.S.A., 1962. 

195.Three Principal Aspects Of The Path, The Dalai Lama XIV, 1992. 

196. The Tibetan Book Of Meditation, Lama Christte MeNally, NY, U.S.A., 2009. 

197.Trái Tim Thiển Tập, Sharon Salzberg, dịch giả Nguyễn Duy Nhiên, NXB Văn Hóa Thông Tin, 
2008. 

198.Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma, H.T. Tuyên Hóa, Burlingame, CA, U.S.A., 1983. 

199.Transforming The Mind, His Holiness The Dalai Lama, London, 2000. 

200.Trung A Hàm Kinh, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1992. 

201.Trung Bộ Kinh, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1992. 

202.Trường A Hàm Kinh, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1991. 

203.Trường Bộ Kinh, Hòa Thượng Thích Minh Châu: 1991. 

204.Trường Bộ Kinh, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1991. 

205.Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu, Thiên Thai trí Giả Đại Sư, Việt dịch Hoàn Quan Thích 
Giải Năng, NXB Tôn Giáo, 2005. 

206.Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục, Thích Thanh Từ, Thiền Viện Thường Chiếu, VN, 1996. 

207.Tuyết Giữa Mùa Hè, Sayadaw U Jotika, dịch giả Tỳ Kheo Tâm Pháp, Riverside, CA, U.S.A., 
2012. 


1398 


208.Tương Ưng Bộ Kinh, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1993. 

209. Từ Điển Phật Học Anh-Việt—English-Vietnamese Buddhist Dictionary, 10 volumes, Thiện Phúc, 
USA, 2007. 

210.Từ Điển Phật Học Việt-Anh—Vietnamese-English Buddhist Dictionary, 6 volumes, Thiện Phúc, 
USA, 2005. 

211.Từ Điển Thiền Tông Hán Ngữ, Hồ Bắc Nhân Dân Xuất Bản Xã, Trung Quốc, 1994. 

212.Từ Điển Thiền Tông Hán Việt, Hân Mẫn & Thông Thiền, NXB TPHCM, 2002. 

213.Từ Điển Thuật Ngữ Thiển Tông, Thông Thiền, NXB Tổng Hợp TPHCM, 2008. 

214.Understanding The Heart, Thích Minh Niem, U.S.A., Authorhouse published in 2012. 

215. Vài Chú Giải Về Thiền Đốn Ngộ, Nguyên Giác Phan Tấn Hải, CA, U.S.A., 1990. 

216. Vào Cổng Nhà Thiên, Thích Thanh Từ, Đà Lạt, VN, 1980. 

217.Kinh Viên Giác, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, Saigon 1958. 

218.The Vimalakirti Nirdesa Sutra, Charles Luk, 1972. 

219.Vipassana Meditation, Sayadaw U Janakabhivamsa, Yangon, Myanmar, 1985. 

220. Vô Môn Quan, Thiền Sư Vô Môn Huệ Khai, dịch giả Trần Tuấn Mẫn, VN, 1995. 

221. Vô Ngã Vô Ưu, Ayya Khema, translated by Diệu Đạo, U.S.A., 2000. 

222.Walking with the Buddha, India Dept. of Tourism, New Delhi, 2004. 

223.What Is Buddhism)?, Frank Tullius, 2001. 

224.What Is Zen?, Alan Watts, Novato, CA, U.S.A., 1974. 

225.Wherever You Go, There You Are, Jon Kabat Zinn, NY, U.S.A., 1994. 

226.Zen Antics, Thomas Cleary, Boston, MA, U.S.A., 1949. 

227.Zen Art For Meditation, Stewart W. Holmes & Chimyo Horioka, Tokyo, 1973. 

228.Zen Buddhism and Psychoanalysis, D.T. Suzuki and Richard De Martino, 1960. 

229.Zenˆs Chinese Heritage, Andy Ferguson: 2000. 

230.Zen Dictionary, Ernest Wood, NY, U.S.A., 1957. 

231.The Zen Doctrine of No Mind, D.T. Suzuki, 1949. 

232.Zen In The Art Of Archery, Eugen Herrigel, 1953. 

233.Zen And The Art Of Making A Living, Laurence G. Boldt, Auckland, New Zealand, 1992. 

234.Zen Buddhism, The Peter Pauper Press, NY, U.S.A., 1959. 

235.Zen In The Light Of Science, Thích Thông Triệt, Perris, CA, U.S.A., 2010. 

236.Zen Mind, Beginner's Mind, Shunryu Suzuki, Tokyo, Japan, 1970. 

237.Zen Philosophy, Zen Practice, Hòa Thượng Thích Thiên Ân, 1975. 

238.Zen In Plain English, Stephan Schuhmacher, New York, NY, U.S.A., 1988. 

239.The Zen & Pure Land Meditation, Thích Huyen Dung, Chatsworth, CA, U.S.A., 2006. 

240.The Zen Teaching of Bodhidharma, translated by Red Pine 1987. 





